ĐÀO DUY ANH 


TỪ ĐIẾN 


NHÀ XUẤT BÁN VĂN HÓA - THÔNG TIN 


ĐÀO DUY ANH 


DĐ ĐIẾN _ 
rilJêu CV ê 


NHÀ XUẤT BẢN VĂN HÓA THÔNG TIN 
Hà Nội - 2000 


LỜI ĐẦU SÁCH 


rong lịch sử ngôn ngữ và lịch sử văn học Việt 

Nam, nếu Nguyễn Trãi với Quốc âm thi tập là 
người đặt nền móng cho ngôn ngữ văn học đân tộc thì 
Nguyên Du với Truyện Kiều lại là người đặt nên móng 
cho ngôn ngữ văn học hiện đại của nước ta. Với Truyện 
Kiều của Nguyễn Du, có thể nói rằng ngôn ngữ văn 
học Việt Nam đã trải qua một cuộc thay đổi về chất 
và đã tả rõ khả năng biểu hiện đầy đủ và sâu sắc của 
nó. Nhằm đánh dâu bước tiến bộ vượt bực ấy trong 
lịch sử của ngôn ngữ và của văn học, chúng tôi trần 
trọng biên soạn quyển Tử điển Truyện Kiểu này, 


Nguyên Du đã sử dụng một cách tài tình những 
yếu tổ đân gian của ngôn ngữ, những yếu tố văn học 
của ngôn ngữ dân gian gồm trong các tục ngữ phong 
dao ; Nguyễn Du đã dân tộc hoá một cách tài tỉnh 
những yêu tổ vân học chữ Hán trước kia chỉ được sử 
dụng một cách đè đặt vụng vẻ trong văn học chữ nôm; 
do đó Nguyễn Du đã phát triển, hoàn chỉnh và thống 


nhát hai thành phần quan trọng của ngón ngữ văn 
học Việt Nam, yếu tổ văn học dân gian và yếu tố văn 
học chữ Hản, để tạo nón một ngôn ngữ văn học mới, 
đổi dào, uyên chuyên. Quyến từ điển này cô găng phần 
ánh sự kiện quan trọng ấy của lịch sử ngôn ngữ và 
lịch sử vãn học Việt Nam. 


Còn một điểm nửa cùng cần phải nhắc là Nguyễn 
Du sinh quản ở Thăng long, tổ quản ở Nghệ Tĩnh, 
mầu quán ở Bắc nĩính, đã nhờ những điều kiên ấy 
mà dựng lên được một ngôn ngữ có thể nói gồm được 
đặc sắc của cả ba khu vực quan trong nhất của văn 
hoá nước ta thời trước. Quyển từ điển này cúng phải 
cố gắng phản ánh được điều ấy. 


Nội dung sách thu thập tất cả những từ, thành 
ngữ và từ tổ được Nguyễn Du dùng trong Truyện Kiểu. 
Nó sẽ giúp chúng ta hiểu được phần nào tiêng Việt 
Nam ở khoảng đầu thế kỷ XIX về cấu tạo của tiếng 
Việt Nam hiện đại, đồng thời giúp chúng ta hiểu được 
những yêu tố nào đã do Nguyễn Du sáng tạo để làm 
giàu cho ngôn ngữ đân tộc. 


Sách này gồm tât cả những từ đơn, từ kép, những 
thành ngữ và từ tổ, những hình tượng và điển tích 
văn học, thỉnh thoảng có thêm những nhận xét về 
ngôn ngữ học, về tu từ học và về văn học. Nếu có 
những câu khó hiêu và những câu có những điểm dị 
biệt qua các bản khác nhau, chúng tôi cũng giải nghĩa 
và nêu lên những điểm dị biệt ây để qua đó gắng 
tìm ra lời văn gọi là có khả năng gần nhất nguyên 
văn của Nguyễn Du. 


Về những từ, những thành ngữ và từ tổ được nêu 


lên, từ điển này lại nêu lên số lần môi đơn vị được 
Nguyễn Du dùng, đồng thời cũng nêu lên số thứ tự 
nhưng câu thơ tương ứng trong Truyện Kiểu. 


Như thế thì ngoài sự giúp cho bạn đọc thông thường 
cùng những người giảng dạy và nghiên cứu văn học 
năm được nội dung của tác phẩm và một phần nào 
văn pháp và văn phong của Nguyễn Du, nó còn giúp 
cho nhà ngôn ngữ học có tài hiệu để nghiên cứu ngôn 
ngữ của Nguyễn Du. 


Các điều mục trong từ điển này lấy những từ đơn 
và từ kép độc lập (từ kếp độc lập là những từ kép 
đứng riêng mà chứ đầu của nó không phải là một 
từ) làm đơn vị Những từ kép, thành ngữ, từ tổ, và 
thỉnh thoảng những mệnh đề hay câu thơ mà chứ đầu 
là từ đơn hay từ kép độc lập, nếu được hệ thuộc vào 
sau từ đơn hay từ kép độc lập ấy. Song có những thành 
ngữ và từ tổ Hán - Việt, nếu từ đầu của chúng không 
được dùng làm từ Việt Nam mà không được xếp làm 
điều mục riêng, do đó chúng không được hệ thuộc vào 
sau một từ đơn hay một từ kép nào, thì hoặc la đặt 
chúng vào sau điều mục của từ kép độc lập Hán - 
Việt cũng bắt đầu bằng một từ đơn, hoặc là phải đặt 
chúng làm điều mục riêng, ví như các thành ngữ Tế 
thái tương phùng, Bỉ sắc tư phong, Binh địa ba đảo, 
hay từ tổ Rhảm ban sắc chỉ. 


Các thành ngữ và từ tổ thường là do những từ 
thực và những từ hư ghép thành. Nếu thành ngữ hay 
từ tổ gồm nhiều từ thực thị từ tổ ấy có thể được dẫn 
nhiều lần và mỗi lần nó được hệ thuộc vào một từ 
thực quan trọng làm từ đứng đầu điều mục. 


Tư điển này không chép những tên riêng, hư câu 
của tác phâm, nhưng những tên riêng về địa lý và 
có quan hệ với các hình tượng và điển tích văn học 
thì đếu được ghi chép và giải thích cùng như các tử 
thường. 


Sách này không phải là sách từ điển thông thường 
mà chủ yếu là từ điển về một tác phẩm, nhằm phục 
vụ sự nghiên cứu ngôn ngữ và văn chương của Nguyễn 
Ðu, cha nên nó không giải thích như các từ điển thường 
mà có những từ rất thông thường ai cũng hiểu thì 
nó không giải nghĩa, hoặc chỉ gợi ý để cho người ta 
nhận nghĩa mà thôi ; đại khái thì nó chỉ chú trọng 
nêu lên những nghĩa do Nguyễn Du dùng trong tác 
phẩm, còn những nghĩa khác thì không nói đến. 


Ở mỗi điều mục, sách này nêu những từ đơn hay 
từ kép độc lập. Ở mỗi điều mục từ đơn, giải nghĩa 
từ chính theo các nghĩa và sắc thái của ngữ nghĩa 
của nó rồi thì cho hệ thuộc vào sau nó những tử kép, 
những thành ngữ, những từ tổ và thỉnh thoảng những 
phần câu hay cả câu thơ có vấn đề mà từ đầu là từ 
đơn chính của điều mục. Nếu là từ kép độc lập thì 
cũng theo lệ trên mà cho hệ thuộc ở sau nó những 
tử kép, thành ngữ, từ tổ hay câu cũng cùng một từ 
đầu với từ kép chính. 


Nêu là thành ngữ và từ tổ Hán - Việt không có 
hệ thuộc vào từ chính mà phải xếp vào sau một từ 
kép Hán - Việt độc lập hay là được xếp vào củng một 
điều mục riêng thị những thành ngữ và từ tổ bắt đầu 
bằng cùng một từ được xếp vào cùng một điều mục. 


Từ đơn hay từ kép là phần chímh của môi điều 
mục thì in chứ hoa đậm, sau mỗi từ có chữ số đặt 
trong ngoặc đơn để chỉ số lần từ ấy được dùng (có 
khí trong một câu từ được dùng hai lần hoặc hơn). 
Ví dụ : BIẾT (108), như thế nghĩa là từ Biết được 
dùng 108 lần. Từ Biết có đến 4 nghĩa khác nhau. Nghĩa 
thứ nhất được đánh dâu bằng chữ số in nghiêng. Sau 
khi giải nghĩa thứ nhất ấy rồi lại có chữ số ở trong 
ngoặc đơn để chỉ số lần từ ấy được dùng thoo nghĩa 
thứ nhất. Sau đó là một hay mây câu ví dụ (Vd.) về 
nghĩa ấy, ở sau mỗi câu ví dụ thì có chữ số chỉ số 
thứ tự của câu thơ ấy trong tác phẩm. Sau số thứ 
tự ây lại có những chữ số cách băng dâu phẩy để chỉ 
số thứ tự tất cả những câu thơ có dùng từ ấy mà 
không dân ra làm ví dụ. Về những nghĩa thứ hai, 
thứ ba củng cử thể mà suy. Những nghĩa khác nhau 
được chia cách nhau bằng những dấu -. Vì dụ : BIẾT 
(108) : 1. Hiểu, nhận ra, nhận thức (60) Vd. Hoa là 
người dưới suối vàng biết cho, 94 ; Tỉnh ra mới biết 
rằng mình chiêm bao, 214; 220, 326... - 2. Dùng để 
hỏi hay than... 


Sau khi đã giải hết các nghĩa của từ là xong phần 
thứ nhất của điều mục ấy. Đến phần thư hai thì ghi 
_các từ kép, các thành ngữ, các từ tổ, hay các phần 
cầu, các câu có vấn đề. Phần thư nhất cách phần thứ 


1Ô 


hai băng dâu - /là dâu hệ thuộc. Các từ kép, thành 
ngữ, từ tỏ, phần câu và câu cách nhau bằng dâu cách 
- Sau môi từ kép, thanh ngử hay từ tổ in bằng chữ 
đậm, cùng có chừữ sỏ trong ngoặc đơn để chỉ số lần 
đơn vị ây được dùng và chữ số ïn nghiêng để chỉ số 
thứ tự của môi nghĩa nếu có nhiều nghĩa, những nghĩa 
khác nhau cũng được cách nhau bằng đấu -. Về lời 
giải thích, về số lần được dùng theo môi nghĩa, về 
sở thự tự của câu thơ nêu làm ví dụ và những câu 
thơ không nêu làm ví dụ, thì cúng ý theo quy cách 
của từ chính như đã nói ở trên, duy về những phần 
câu hay câu thơ được nêu lên thì vì đó là những câu 
độc nhất, nên không ghỉ số lần được dùng, và đại khái 
chỉ nêu ngay ở sau số thứ tự của câu ở trong tác phẩm 
mà không nêu thêm câu ví dụ (Vd.) Ví dụ : - / Biết 
bao (4) : không biết bao nhiêu. Vd. Biết bao duyên 
nợ thê bồi, 705 ; 1229... - Biết đầu (9) : 1. Không 
biết chưng (1). Vd. Biết đâu rồi nữa chẳng là chiêm 
bao, 444 - 2. Không biết chỗ nào (t3) Vd. Biết đâu 
Hợp phố mà mong châu về, 306 ; 1774. 2402 - 3. Biết 
ø1 đâu (1). Vd. Lạ tại nghe chửa biết đâu, 947 - 4... 

Về những thành ngữ và từ tổ Hán - Việt được xếp 
làm điều mục riêng thì cách giải thích và cách xếp 
đặt các chỉ tiết cũng theo như các thành ngữ và từ 
tổ có hệ thuộc. 

Nêu câu ví dụ có nghĩa tôi hay có vấn đề thi có 
thể có lời giải thích thêm. Ví dụ ở từ BA. ở chê thành 
ngữ Ba cây : 

Ba cây (1) : Chữ Hán là "tam mộc”, chỉ cái khoa 
tay, cái gông cố, cái càm chân, ba thứ hình cụ bằng 


gô. Vd. Ba cây chập lại một cảnh mẫu đơn, 1426. 
nghĩa la dùng cả ba thứ hình cụ ây mà hành tội người 
đẹp tuyết. 


Những từ kép, thanh ngữ, từ tố được xếp vào cùng 
một điều mục mà không có hệ thuộc với nhau thì chỉ 
đặt gạch cách - để chia cách chúng với nhau, chứ không 
có dấu hệ thuộc ⁄ 


Về những từ chỉ có một nghĩa và những từ không 
có thành ngử và từ tổ hệ thuộc vào sau thi sau từ 
chính của điều mục chỉ có chứ số trong ngoặc đơn 
chỉ số lần dùng và các chữ số in thường chỉ số thứ 
tự của những câu thơ có dùng từ ấy. 


Về sự sắp xếp các điều mục theo thứ tự tự mẫu 
lây âm đà làm đơn vị, tôi thấy chữ ï và chữ y âm 
giống nhau mà nhiều khi củng không có phân biệt 
øì trong sự dùng, chỉ là do thói quen mà viết tỉ hay 
ty, nếu xếp chữ y ra cuối cùng xa cách hẳn với chữ 
¡ thì thấy có chỗ không ổn, cho nên tôi xin phép xếp 
chữ y ngay ở sau chữ ¡, xin độc giả lượng xét cho. 

Xin nêu mây chữ viết tắt được dùng trong sách 
này: 

%. = Xem, tức là xem chứ ghỉ ở dưới được giải thích 
ở chỗ khác. 

ÁNh. = Như, tức là cũng như chữ ghi ở dưới được 
giải thích ở chỗ khác. 

Vd= Vĩ dụ. 


11 


Lại xin nêu các bản Truyện Niều chữ nâm và quốc 
ngữ được dân trong sách này : 

Bản Liễu văn đường, chữ nôm, 1871, gọi tắt là 
kiểu văn. 

Bản Kiều ánh Mậu, chữ nôm, 1902, gọi tắt là ROM. 

Bản Em Vân Kiều truyện Quảng tập, chữ nóôm, 1904, 
goi tắt là Quảng tập. 

Bản Quan văn đường, chữ nôm, 1906, gọi tắt là 
Quan văn. 


Bản Phúc văn đường, chữ nôm, 1918, gọi tắt là 
Phúc văn. 


Bản do Trương Kỷ phiên âm, xuất bản ở Sài Gòn 
năm 1875, viết tắt là TVK. 


Bản do ALbel des Michels phiên ám, dịch chữ Pháp, 
xuất bản ở Pa-ri năm 1884- 1885, viết tắt là AM. 


Bản do EL Nordemann phiên âm, xuất bản ở Hà 
Nội năm 1897, viết tắt là EN. 

Bản do Bùi Khánh Diễn phiên âm, xuất bản ở Hà-nội 
năm 19243, viết tắt là BED. 


Bản do Bùi Kỷ và TRần Trọng im phiên âm, xuất 
bản ở.Hà-nội năm 1927, viết tắt là BN. 


Bản do Nguyễn Khắc Hiếu phiên âm, xuất bản ở 
Hà-nội năm 1941, viết tắt là NEH. 


Bản Văn Hồng Thịnh xuất bản ở Hà-nội không đề 
năm, viết tắt là VHT. 


12 


Bản Einh là bản Truyện Kiểu nôm do vua Tự - đức 
và triều thần sửa lại. 

Nguồn gốc của Truyện Kiều, tức là Kim Vân Kiều 
truyện của Thanh tâm tài nhân, thì gọi tắt là Nguyên 
truyện. 

Bản tôi dùng làm gốc để biên soạn sách này là 
một bản chúng tôi tự soạn (in ở phần Phụ lục, cuôiï 
sách này) sau khi đã đối chiếu những chỗ dị đồng 
của các bản nhận định nào là chính xác nhất. Đại 
khái chúng tôi căn cứ vào những bản xưa nhất là bản 
chữ nôm Liêu văn đường và bản quốc ngữ Trương 
Vĩnh Ký, mà củng tham dụng các bản khác. 


Cuốn từ điển này hoàn thành được là nhờ sự cộng 
tác cửa vợ tôi Trần Như Mân. 

Cuôi cùng tôi có lới trân trọng cảm ơn ông Nguyễn 
Khánh Toàn, ông Hoàng Phê và ông Định Gia Khánh 
đã góp với tôi nhiều ý kiến bổ ích khiến sách này 
bớt được nhiều khuyết điểm. 

Bản thảo xong tháng 11 năm 1965, nhân kỷ niệm 
200 năm ngày sinh Nguyễn Du. 


Tháng 12 năm 1971 
ĐÀO DUY ANH 


13 


TỪ ĐIỀN TRUYỆN KIỀU 


in 


A HOÀN (2) : Con hầu, 
đầy tớ gái. Vì đầy tớ gái 
ở Trung Quốc xưa, trên đầu 
tóc búi làm hai búi hình 
chữ Y (a), nên gọi là a hoàn 
(hoàn là búi tóc). Vd. A 
hoàn liên xuống giục mau, 
1719; A hoàn trên dưới dạ 
ran, 1787. 


Ả (6) : Loại từ để chỉ người 
đàn bà con gái cũng như 
từ chị, từ cô. Vd. Đầu lòng 
hai ả tố nga, 15 ; 406, 672, 
927, 1151, 1636 -/Ả Hằng 
(1) : Tức là Hằng - nga ở 
cung trăng. Vd. Cung 


Quảng ả Hằng, 1636 - Ả 
Lý (1) : Sách Đường tùng 
thư chép rằng nàng Lý Ký 
đời Đường nhà nghèo bán 
mình cho làng cúng thần 
rắn để lấy tiền nuôi cha 
mẹ ; nàng lại giết được thần 
rắn mà khỏi chết. Vd. Lại 
thua đả Lý bán mình hay 
sao, 672 - Ả Tạ (1) : Tạ 
Đạo - uẩn, cháu Tạ An đời 
Tấn, là người đàn bà có 
tiếng học giỏi thơ hay. Vd. 
Nàng Ban ả Tạ cũng đâu 
thế này, 406. 


Ác (3) : Con quạ. Gốc ở 


17 


kim ô hay ác vàng, dùng 
để tỷ du mặt trời. Vd. Thỏ 
79, 426, 12698 
- “ Ác đã ngậm gương 
(1): Mặt trời đã xế xuống 
núi, bị ngọn núi che lấp 


lăn ác tà, 


nửa vành, xem như núi đã 
ngậm mất nửa gương mặt 
trời. Vd. Trông ra ác đả 
ngậm gương non đoài, 426 
- Thỏ bạc ác vàng (1) : 
Mặt trăng và mặt trời. Vd. 
Lần lần thỏ bạc ác vàng, 
1269 - Thỏ lặn ác tà (1): 
Mặt trăng lặn, mặt trời xế, 
hình tượng chỉ ngày tháng 
trôi qua. Vd. Trải bao thỏ 
lặn ác tả, 79. 


ÁC NHÂN (1) : Người, kẻ 
hung ác. Vd. Dưới hoa dậy 
lũ ác nhắn, 1641. 


AI(108):1.Phiếm chỉngười 
hay những người nào đó, 
có nghĩa như người ta, mọi 
người, người khác, người 
nào khác (13). Vd. Tường 
đông ong bướm đi về mặc 


18 


ai 38; A¡ nấy đêu kinh. 
125;:1137,1192,1205,1553, 
2010, 2550, 2522, 3218, 
3220 - 2. Như người nào, 
từ dùng để hỏi có hàm ý 
hỏi than (79). Vd. Ấy mồ 
vô chủ ai mà viêng thăm, 
80; Nào người tiếc lục tham 
hồng là a¡, 90 ; Cái điều 
bạc mệnh có chừa a¡ đâu, 
108 ; 210, 244, 326, 340, 
508,512,520,556,585,586, 
660, 769, 770, 793, 1022, 
1044, 1048, 1070, 1102, 
1044, 1048, 1070, 1102, 
1174, 1180, 1184, 1206, 
1248, 1258, 1286, 1288, 
1346, 1400, 1482, 1525, 
1559, 1564, 1572, 1578, 
1610, 1650, 1663, 1664, 
1680, 1682, 1756, 1793, 
1876, 2098, 2109, 2123, 
2182, 3286, 2190, 2370, 
2394, 2449, 2472, 2496, 
2498, 2524, 2554, 259/7, 
2609, 2610, 2687, 2716, 
2728, 2754, 2870, 2891, 
3022, 3054, 3177, 3239 - 
3. Thường dùng để chỉ vị 
thứ nhất, hay vị thứ hai, 


hay vị thứ ba, khiến lời nói 
có vẻ hồn hậu, địu đảng 
hay lãng lơ, bóng bẩy (16). 
Vd. Chẳng duyên chưa dễ 
vào tay ar cầm, 298 ; Thiệt 
đây mà có ích gì đến ai, 
340 : Ngoài ra aï lại tiếc 
gì với a!, 462 ; Nợ tình chưa 
trả cho a¡, 709 ; 722, 790, 
914,1260,1436,1826,2582, 
2869 -/Ai ai(3): Mọi người. 
Vd. A¡ a¡ trông thấy hồn 
kinh phách rời, 2390; 2492, 
3092 - Ai mà (1) : Không 
có a1. Vd. 4? mà viếng thăm, 
80 - Ai nấy (1) : Người 
nào người ấy, người nào 
cũng... Vd. Mặt nhìn aï nây 
đều kinh, 125 - Ai ai cũng 
lòng, 3092:N gười nào cũng 
một lòng như thế. 


Ái (1): Yêu, tình yêu. Vd. 
Làm cho bể ái khi đầy khi 
vơi, 1344 - / Ái ân (3) : 
Ái là yêu, ấn cúng là yêu, 
hai từ dùng chung để chỉ 
tình thương yêu hoặc tình 
nam nử yêu nhau. Nh. Ấn 
ái Vd. Kể làm sao xiết 


muôn vàn á; ân, 750; 1972, 
3172. 


Áy (1) : Chi sắc vàng áy, 
vàng chói lên. Vd,. Một vùng 
có áy bóng tà, 97. 


AM (6) : Cái nhà nhỏ để 
thờ phật. Vd. Gởi thân vào 
chốn am mây, 2053 ; 2082, 
3041, 3056, 3227, 3234 -/ 
Am mây (4) : Ngôi chùa 
ở chỗ có mây che phủ. Vd. 
Am mây quen lõi đi về 
đầu hương, 2082 ; 2053, 
3041, 3227. 


ÁM HIỆU (1) : Dấu hiệu 
bí mật. Vd. Hồ công ám 
hiệu trận tiền, 2B13. 


AN (2): Yên ổn. Nh. Yên. 
Vd. Vực nàng đưa xuống 
để an dưới thuyền, 1708; 
Đỉnh chung sao nỡ ăn ngồi 
cho an, 2938 - / An thân 
(1): Khiến thân mình được 
yên ổn. Vd. Những mừng 
được chốn a: thân, 2085. 


19 


ÁN (3) : 1. Cái bàn, cũng 
gọi là cái yên (1). Vd. Sinh 
vừa tựa án thiu thiu, 435 
- 2. Việc kiện tụng, việc 
do pháp quan xét xứ, ngh1a 
rộng là việc tội lỗi (2). Vd. 
Án ngời loà mây,ð90, nghĩa 
là việc kiện có mối ngờ lớn 
lắm chưa soi sáng được, sự 
mờ tối khiến mây cũng 
phải loà đi ; Phụ tình án 
đã rõ ràng, 1187 - / Án 
phê (1) : Cái bàn phê đơn. 
Vd. Tiên hoa trình trước 
án phê xem tường, 1454. 


ẢNG (2) : Từ xưa nghĩa 
là đám. Vd. Lòng còn gởi 
áng mây vàng, 1319 ; Áng 
cangqua,2941.(Xem,Sửnam 
chí đị, truyện 40 nói áng 
thợ cắt, truyện 44 nói rước 
nước, về vào áng, tức vào 
đám. Trong văn học gần 
đây, áng dùng để chỉ một 
tác phẩm hay). 


ANH (2): Một loài chim. 
X. Yến anh. Vd. Lấy yến 


20 


làm anh, 955 ; Quyến anh 
rủ yến, 1180 - / Anh yến 
(1): Chim anh và chim yến. 
Nh. Yến anh. Vd. Xôn xao 
anh yến, 944 - Nợ nần yến 
anh ; X. Nợ - Quyến anh 
rủ yến ; X. Quyên. 


ANH HÀO (1) : Chỉ người 
có tài có lượng hơn người, 
tức anh hùng hào kiệt. Vd. 
Đường đường một đấng 
anh hào, 2169 - / Ảnh hoa 
(1) : Vốn nghĩa là vẻ đẹp 
cúa cây có ; nghĩa bóng là 
cái tình anh tốt đẹp của 
người nhìn thấy ở bề ngoài. 
Vd. Anh hoa phát tiết ra 
ngoài,415-Anhhùng(10): 
Chỉ người có tài năng hơn 
người. Vd. Thuyền quyên 
ví biết anh hùng, 1071 ; 
Anh hùng đoán giữa trần 
ai mới già, 2202, nghĩa là 
đoán biết được người anh 
hùng ở giữa bụi bặm, ở lúc 
còn hàn vi, mới là tay già 
giặn ; 2176, 2183, 221], 
227/, 2429, 2455, 2549 - 


Anh hùng tiếng đã gọi 
rằng, 2429: Lời đặt ngược, 
tức là tiếng đã gọi là người 
anh hùng. 


ÀO ÀO (2) : 1. Chỉ tiếng 
gió thổi (1). Vd. Ảo ào đổ 
lộc rung cây, 121 - 2. Chỉ 
tiếng người ồn ào (1). Vd. 
Ảo ảo như sôi, 578, nghĩa 
là nhiều người kéo đến, đổ 
đến một cách hỗn loạn ồn 
ào, tỷ như nước sôi sục. 


ÁO (11): Vd. Áo quần như 
nen, 48 ; Có pha mùi áo, 
140 ; 291, 696, 955, 982, 
1944, 2229, 2446, 2707, 
3179 - / Áo khăn (1) : Vd. 
Áo khăn dịu đàng, 1060 - 
Áo quần (1) : Nói chung 
đồ mặc để che thân. Vd. 
Áo quần bảnh bao, 628 - 
Áo xanh (2) : 1. Chữ hán 
là thanh sam, áo của người 
đàn ông sang trọng mặc 
(1). Vd. Giọt châu tầm tã 
đẫm tràng áo xanh, 1944 
- 2, Là Thanh y, áo của 
đầy tớ gái (1). Vd. Áo xanh 


đổi lấy cà sa, 1921 - Áo 
xiêm (9) : Áo và xiêm của 
người sang trọng ; hoặc chỉ 
phẩm phục của các quan, 
chữ hán là y thường. Vd. 
Tưng bừng sắm sửa áo 
xiêm, 373 ; Áo xiêm buộc 
trói lấy nhau, 2467, nghĩa 
là bị trói buộc bằng chức 
quan không còn tự do nứa: 
- DĐứt áo : X. Dứt - Tay 
áo : X. Tay - Áo quần như 
nen : X. Nen. 


ẤP (1) : Dùng sức mạnh 
mà kèm dẫn đi. Vd. Kiệu 
hoa áp thẳng xuống 
thuyền, 2601 - / Áp điệu 
(1) : Dùng sức mạnh mà 
kèm sát dẫn ởi, giải đf. Vd. 
Hăm hăm áp điệu một hơi 
lại nhà, 1134. 


* 


ĂN (6) : 1. Nghĩa đen (3). 
Vd. Ăn gió nằm mưa, 554, 
nghĩa là ăn ở ngoài gió, 
năm ở dưới mưa, hình dung 
cảnh người đi xa phải dải 


21 


gió, dầm mưa ; 924, 966 
- 2. Dùng theo nghĩa rộng 
trong các từ kép ăn ở, ăn 
nói, ăn ngồi, tách ra và dùng 
riêngchữứmộtđểphépthành 
từ tổ mới (2). Vd. Khi ăn 
khi nói lờ làng, 885 ; Ấn 
làm sao nói làm sao bây 
giờ, 1818 - 3, Chỉ những 
hành động vốn có liên quan 
với hành động ăn, nghĩa 
hẹp và nghĩa rộng, hay có 
nghĩa tương tự với ăn, ví 
như nuốt đi, chối đi (1). 
Vd. Ấn lời, 1182 -/ Ăn chơi 
(1): Chơi bời, mua vui, làm 
vui. Vd, Giả danh hầu hạ 
dạy nghề ăn chơi, 816 - Ăn 
đứt (1) : Lấn, vượt, hơn 
hẳn. Vd. Nghề riêng ăn đứt 
hồ cầm một trương, 32 - 
Ăn lời (1): Nuốt lời, không 
giữ lời. Vd. Nói rồi rồi lại 
ăn lời được ngay, 1182 - 
Ăn mặc (2) : Chỉ chung 
sự mặc quần áo. Vd. Thấy 
màu ăn mặc sâu nồng, 
2039; 3044 - Ăn ngôi (1): 
Tức là ăn ở. Từ ngồi có 
hàm ýngh1a ngồi mà hưởng 


22 


phú quí. Vd. Đỉnh chung 
sao nỡ ăn ngồi cho an, 2938 
- Ăn ở (1) : Ăn và ở, tức 
là sinh hoạt ; thường dùng 
theo nghĩa vợ chồng sống 
với nhau. Vd, Khi ăn ở lúc 
ra vào, 2845 - Kiếm ăn: 
X. Kiếm - Ăn xôi ở thì 
(1): Ăn xổi là có ngày nào 
ăn ngày ấy, ở £h¡ là sống 
lúc nào hay lúc ấy, ăn xổi 
ở thì chỉ người nhác nhớn 
chơi bời không lo xa. Vd. 
Phải điều ăn xổi ở thị, 509. 
ĂN NĂN (1); Hối hận, hối 
lỗi, tiếc vì lầm lỗi. Vd. Ăn 
năn thì sự đã rồi, 3195. 


ẤT (6) : Hắn là. Vd. Chờ 
xem ất thấy hiển linh bây 
giờ, 118 , 522, 738, 828, 
2410, 2414 - / Ăt cũng (1): 
Hẳn rồi có lúc. Vd. Còn 
thân á£ căng đền bồi có khi, 
522 (theo TVR). 


* 


ẤY (45) : 1. Chỉ người hay 


vật ở chỗ khác (36). Vd. 
Đam Tiên nàng ấy xưa là 
ca nhi, 62 ; Mừng thầm 
chốn ấy chữ bài, 281 ; 279, 
358, 508, 742, 752, 768, 
1184, 1216, 1324, 1346, 
1418, 1456, 1547, 1678, 
1772, 1860, 1876, 2004, 
2278, 2324, 2386, 35/6, 
2612, 2667, 2687, 2804, 
2894, 3070, 3084, 3120, 
3139, 3184, 3207, 3212 - 
2. Đại từ, phiếm chỉ người 
hay vật nào đó (8). Vd. Áy 
mồ vôchủai mà viếngthăm, 
80 ; Ấy là tình nặng áy 
là ơn sâu, 1966 ;2004, 2869, 
2964, 3200, 3202 - 3. Có 
khi chỉ thời gian (1). Vd. 
Binh uy từ ấysắm ran trong 
ngoài, 2440 - / Dường ấy 
(2) : Chỉ sự tình như thế, 
Vd. Đã ra đường ây ai nhìn 
được ai, 1876 ; 3184 - Từ 
ấy : X. Từ - Thế ấy 3) : 
Chỉ sự vật như thế. Vd. 
Cơn người thế ấy thác oan 
thế này, 1678 ; 2004, 2894 
- Ấy mồ hồng nhan, 2964: 
Chỗ ấy là mổ của người 


"má hồng mệnh bạc”, chị 
Thuý Kiều chết ở đây - ấy 
là hồ điệp hay Trang 
sinh, 3200 : Âm nhạc có 
cái tác dụng lôi cuỗn cảm 
giác của người ta ra hiện 
thực trực tiếp khiến cái giới 
hạn cảm giác chủ quan và 
khách quan thành lu mờ, 
cho nên Kim Trọng nghe 
Thuý Kiều đàn mà có cái 
cảm giác say sưa mất hẳn 
sự phân biệt giữa con bướm 
và Trang sinh, giữa mộng 
và thực - Ấy hồn Thực 
đế hay mình đỗ quyên, 
3202:Kim Trongnghe Thuý 
Kiểu đàn có cái cảm giác 
say sưa mất hẳn sự phân 
biệt giữa vật nọ (Thục đế) 
và vật kia (đỗ quyên), theo 
quan niệm vạn vật nhất 
thể của triết học Đông 
phương. 


ÂM CÔNG (1) : Cái công 
đức ngầm kín, thuộc về còi 
âm, về thế giới thần phật. 
Vd. Âm công cất một đồng 
cân đã già, 2720 - Âm khí 


23 


(1) : Khí âm, thuộc về chết, 
khí chỗ tha ma. Vd. Ám 
khinăng nề, 118, theo quan 
niệm xưa, khí âm thi đục 
vànăng,khídươngthìtrong 
và nhẹ - Âm cực đương 
hồi (1) : Theo quan niệm 
xưa thì do lệ tuần hoàn 
của tạo hoá, khi khí âm 
]ã cùng cực thì khi dương 
›ất đầu trở lại, tức là hết 
21 rồi đến thái. Vd. Trong 
cơ âm cực dương hồi khôn 
hay, 2646. 


ÂM Ÿ (1) : Chỉ ngọn lửa 
cháy ngầm, lửa phiền muộn 
cháy ngấm ngầm ở trong 
lòng, tức chỉ nỗi đau đớn 
âm thầm. Vd. Một mình 
âm đêm chầy, 1883. 


ÂM THẤM (1) : Chỉ mối 
phiền. muộn ngấm ngầm 
một mình biết. Vd. Đêm 
ngày luống những âm 
thầm, 2249. 

ẤM ẨM (4) : Hình dung 
tiếngsóng,tiếngsấm tiếng 


24 


người ồn ào. Vd. Bướm ong 
bay lại ầm ầm tứ vì, 938; 
Ám ẩm tiếng sóng kêu 
quanh ghế ngồi, 10854 ; 
1642, 2250. 


ẤM (3): 1. Không lạnh mà 
cũng không nóng lắm ; chỉ 
cảm giác vì có đồ cách nhiệt 
hay vì sưởi lửa mà không 
thấy lạnh. Vd. Ẩm lạnh, 
1630 - 2. Nghĩa bóng, chỉ 
cảm giácấm cúng, dịudàng. 
Vd. Sao cho trong ấm thì 
ngoài mới êm, 1560 - 3. Chỉ 
cảm giác dịu dàng ấm áp 
do âm thanh. Vd. Ẩm sao 
hatngọcLamđiềnmớiđông, 
3204 -/ Ấm lạnh (1) : Nên 
hiểu theo nghĩa tổng hợp 
của một từ kép, có nghĩa 
như "quạt nồng ấp lạnh” 
(X. QuạÐ), mùa hạ nóng 
thì quatcho mát, mùa đông 
lạnh thì ấp cho ấm. Vd. 
Biết đâu án iạnh biết đâu 
ngọt bùi, 1630 - Ấm no 
(1): Tức sinh hoạt đầy đú, 
không phải đói rét. Vd. Tay 
không khôn lẽ kiếm vành 


ấm no, 2022 - Ấm sao hạt 
ngọcLam điển mới đông, 
3204 : Tiếng đàn ấm áp 
khiến người ta nghĩ đến 
khí ấm áp của mặt trời buổi 
mai làm cho hạt ngọc (có 
lẽ chỉ giọt sương trên ngọn 
cỏ) ở ruộng lam (lam điền) 
bốc lên thành khói mà 
Nguyễn Du lại tưởng tượng 
là khí tốt mới đông thành 
ngọc nên ngọc còn lỏng. 
Bốn câu 3200, 3202, 3203, 
3204làdoNguyễnDuphỏng 
dịch bốn câu thơ trong bài 
"Cẩm sắt" của Lý Thương 
Ẩn đời Đường: .Trangsinh 
hiểu mộng mê hồ điệp ; 
Vọng đế xuân tâm thác đỗ 
quyên. Thương hải nguyệt 
minh châu hứu lệ ; Lam 


điển nhật noãn ngọc sinh ` 


yên” (nghĩa là : Trang sinh 
mộng tỉnh rồi mà còn mê 
mình là bươm bướm ; Lòng 
xuân của Vọng đế (nước 
Thục)gởivàochimđỗquyên. 
Biển xanh trong sáng thấy 
hạt châu giọt xuống (có lê 
chỉ giọt nước ở mái chèo) 


như nước mắt; khi ấm mặt 
trời buổi mai ở Lam điển 
làm cho hạt ngọc (có lẽ chỉ 
giọt sương trên ngọn cỏ) 
bốc lên thành khói). 


ẤN : (1) : Tức là ơn. X. 
Ơn. Vd. Oán thi trả oán 
ân thì trả ân, 2908 - Ân 
ái (3) : Thương yêu, có tình 
nghĩa với nhau. Nh. Ái ân. 
Vd. Còn nhiều ân ái với 
nhau, 2411 ; Chút lòng ân 
á! ai aI cũng lòng, 3092 ; 
3163 - Ân oán : (3) : Ơn 
huệ và cừu thù. Vd. Ấn oán 
đôi đường,2294,2319,2419 
- Ân tình (1) : Cái tình 
đối với người có ơn huệ. 
Vd,. Hãy xin báo đáp ân 
tình cho phu, 2419 - Ấn 
oán rạch ròi, 2419 : Báo 
ân báo oán rành mạch 
xong XUÔI. 


ÂN CẨN (5) : Tình ý chu 
đáo, thiết tha. Vd. Ấn cần 
hỏi han, 714; Đủ điều trung 
phúc ân cần, 423 ; 1096, 
2417, 2540. 


25 


ẨN (1) : Cái dấu có khắc 
chữ in để làm tin, dùng 
làm dấu hiệu của quyền 
uy. Vd. Rắp mong treo ẩn 
từ quan, 2393. 


ẨN(1): Giấu, nấp. Vd. Pha 
càn bui cỏ gốc cây ấnmình, 
1652. 


ẤP (2) :1. Ôm lấy, ôm vào 
lòng(1). Vd. ẤP cây đã liều, 
328 - 2. Ôm vào lòng cho 
được âm, đặt lông sưởi vào 
mình cho được ấm (1). Vd, 
Quạt nồng ấp lạnh, 1044 
- “ẤP cây (1) : ẤP cây 
tức là ôm cột. Có chuyện 
xưa của Trung Quốc rằng 
Vị sinh hẹn với một người 
con gái gặp nhau ở dưới 
cầu, Visinh đứng chờkhông 
thấy ngườicongáiđến,nước 
lên, Vĩ sinh vấn cứ không 
đi, ôm cột cầu mà chết. Vd. 
Trần trần một phận áp cây 
đã liều, 328. Kim Trọng nói 
mình đã liều một lòng chờ 
đợinhư Visinh-Quatnồng 
ấp lạnh : X. Quại. 


26 


ÂU (12) : Do chữ hán là 
ưu. 1. Yêu thương (1). Vd. 
Càng âu duyên mới càng 
dào tình xưa, 2846 - 2. Lo, 
sợ, e, e răng, có lẽ (11). 
Vd. Ngắm âu người ấy báu 
này, 297 ; Đàn bà thế ấy 
thấy âu một người, 2004; 
201, 282, 676, 817, 863, 
1018, 1907, 1908, 2015 - 
/ Âu cũng (4) : Có lẽ cũng 
là. Vd. Rủúi may âu cúng 
sự trời, 817 ; 863, 1018, 
1907 - Âu đành (1) : Có 
lẽ đành rằng. Vd. Âu đành 
quả kiếp nhân duyên, 201 
- Âu hẳn (2) : Có lẽ hẳn 
là. Vd. Ba sinh âu hẳn 
duyên trời cho đây, 282 ; 
676 - Âu yếm (9) : Yêu 
đương, tỏ tình yêu đương, 
Vd. Xem trong âu yếm có 
chiều lả lơi, 500 ; Những 
như âu yêm vành ngoài, 
3151 - Âu liệu (1) : Có 
lẽ liệu mà. Vd. Từ bị ảu 
liệu bớt tay mới vừa, 1908 
- Lo âu (1): X. Lo- Ngẫm 
âu (1) : X. Ngâm. 


BA (27) : 1. Con số (22). 
Vd. Bốn câu ba vần, 100; 
248,257,282,543,612,614, 
620, 829, 1259, 1426, 1638, 
2056, 2299, 2395, 2514, 
2581, 2782, 3026, 3075, 
3116, 3225 - 2. Chỉ thứ tự 
(3). Vd. Thanh minh trong 
tiết tháng ba, 43 ; Giọt rồng 
canh đã điểm ba, 1865 ; 
Lần nghe canh đã một 
phần trống ba, 2026 - 3. 
Chỉ số lần, số gấp (2). Vd. 
Chữ tâm kia mới bằng ba 
chứ tài, 3252 ; 1852 - /Ba 
bảy (2) : 1. Ba hay bảy. 
X. Quả mai ba bảy đương 


vừa - 2. Chỉ số nhiều (1). 
Vd. Chữ trinh kia cũng có 
ba bảy dường, 3116, nhiều 
bản quốc ngữ in là ba bảy 
đường là in sai - Ba bốn 
(2): Bahay làbốn,chỉphỏng 
chừng mấy cái, số nhiều. 
Vd. Dặn ba bốn lần, 2782; 
3026 - Ba cây (1) : Chữ 
hán là "tam mộc” chỉ cái 
khoá tay, cái gông cổ, cái 
cùm chân, ba thứ hình cụ 
bằng gô. Vd. Ba cây chập 
lạimộtcànhmâu đơn, 1426, 
nghĩa là dùng cả ba thứ 
hìnhcuấymàhànhtộingười 
đẹp tuyệt - Ba chục (1): 


27 


Ba mươi roi. Vd. Hãy cho 
ba chục biết tay một lần, 
1736 - Ba đông (1) : Ba 
mùa đông, tức ba năm. Ÿd. 
Ngoài nghìn dặm chốc ba 
đông, 543 - Ba mươi (1): 
Vd. Có ba mươi lạng trao 
tay, 1163 - Ba mươi sáu 
(1):Vd, Ba mươi sáu chước, 
1110. Cô câu tục ngữ “tam 
thập lục sách, tẩu vithượng 
kế”, nghĩa là ba mươi sáu 
chước, chạy là kế hơn cả, 
vốn là lời của Vương Kính 
- tắc người Trung - quốc, 
chép ở Nam sử - Ba quân 
(2): Chữ hán là "tam quân”. 
Theo chế độ nhà Chu, nước 
chư hầu lớn có ba quân, 
sau dùng từ ba quân để 
gọi chung quân đội. Vd. Ba 
quần chỉ ngọn cờ đào, 2299, 
2395 - Ba sao (1) : Chữ 
hán là "tam tỉnh", tức là 
sao Tâm, ba ngôi sao sáng 
ở giữa chùm Thần nông. 
Vd. Nửa vành trăng khuyết, 
ba sao giữa trời, 1638. Đêm 


28 


thu mà Thần nông ở giữa 
trời là vào lúc nửa đêm. 
Các bản chú thích không 
nhất trí, ít bản nói ba sao 
là sao Tâm là ba sao sáng 
ở cổ chòm sao Thần nông, 
làm sao có mùa ha và mùa 
thu. Có bản biện rằng nửa 
vành trăng khuyết và ba 
sao giữa trời là chữ tâm 
tức tên của Thúc sinh (Kỳ 
- tâm), ý Thuý Kiều đương 
nhớ Thúc sinh - Ba sinh 
(5): Chữ hán là "tam sinh”, 
tức là ba kiếp chuyển sinh, 
quá khứ, hiện tại và vị lại. 
Vd. Duyên nợ ba sinh, 257 
; 282, 1259, 2581, 3225 - 
Ba thu (1) : Chữ hán là 
"tam thu", tức là ba mùa 
thu, ba năm. Vd. Ba £hu 
dọn lại một ngày dài ghê, 
248. Câu này là do câu #inh 
Thi "Nhất nhật bất kiến 
như tam thu hề", nghĩa là 
một ngày không thấy nhau 
xem lâu như ba năm - Ba 
trăm (2) : Vd. Có ba trấm 


lạng, 612 ; 829 - Ba xuân 
(1):Chưữhán]là "tamxuân", 
nghĩa là ba tháng mùa 
xuân, tỷ dụ đức cha rnẹ. 
Vd. Liệu đem tấc cơ quyết 
đền ba xuân, 620. X, Tác 
có - Điểm ba : X. Điểm 
- Đôi ba : X. Đôi - Tháng 
ba :X. Tháng - Trống ba: 
X. Trống - Ba bảy dương 
vừa : X. Quả mai - Ba 
bề... bốn bề, 2514 : Khắp 
mọi phía, cả bề dài, bề rộng, 
bể cao và các phía trước 
sau tả hữu - Bốn câu ba 
vần, 100 : X. Bôn.-: 


BA ĐÀO (1) : Ba là sóng, 
đào là sóng lớn, hai chữ 
dùng chung nghĩa là sông 
lớn. Vd. Gặp cơn bình địa 
ba đào, 3065. 


BÀ (8) : Vd. Giữa giường 
thất. bảo ngồi trên một bà, 

1724 ; 1995, 2334, 2651, 
2774, 2793, 2822, 3023 -/ 
Bà già (1) : Người đàn 
bà nhiều tuổi, có hàm ý 


lão luyện. Vd. Bây giờ kẻ 
cắp bà giả gặp nhau, 2334 
- Ông bà (4) : Ông với bà. 
Vd. Mé sau viên ngoại ông 
bà ra ngay, 2774 ; 2793, 
2822, 3023. 


BÁ VƯƠNG (1) : Chỉ các 
vị bá giả, người đứng đầu 
chư hầu bằng sức mạnh, 
và vương giả, người đứng 
đầu chư hầu bằng uy tín. 
Vd. Kém gì cô quả kêm gì 
bá vương, 2448. X. EKém 


BẢ (1) : Chữ hán, dùng 
làm loại từ để chỉ những 
vật người ta cầm ở tay. 
Vd. Sẵn tay bả quạt hoa 
qui 357. (KOM chép Khăn 
gấm quạt qui ; lại có bản 
chép Khăn tay gấm, quạt 
hoa qui ; đêu là theo câu 
hán văn của Thanh tâm 
tài nhân mà sửa lại). X. 
Quạt hoa qui. 


BÁC ĐỒNG (2) : Tức là 
mác và giáo hay giáo mác. 
Sách Truyền kỳ mạn lục 


29 


giải am dịch chữ mâu kích 
và chử bính cách đều là 
đồng bác ; chữ qua đính 
thì địch là đồng !ao. Đồ bình 
khí xưa như máu và qua 
đều đúc bằng đồng. Từ khi 
binh khí rèn bằng sắt, đồ 
binh khí đồng chỉ còn dùng 
trong đồ lỗ bộ, có lẽ vì đúc 
- bằng đồng nên người ta gọi 
là cái đồng hay đòng cũng 
như cái thuân làm bằng 
gô nên người ta gọi là cái 
mộc (mâu và thuân là cái 
đồng và cái mộc). Vậy bác 
đồng là cái bác, cũng nói 
là vác, sau chuyển làm cái 
mác, và cái đồng. Dần dần 
từ đồng bác hay bác đồng 
bị bỏ quên mà người ta nói 
g1áo mác thay vào(Chử Bác 
viết JỂ., chứ không phải 
chữ bác hay pháo là súng). 
Vd. Bác đồng chật đất tình 
kỳ rợp sân, 2314 ; 2510. 


BẠC (8) : ¡. Mỏng manh, 
theo nghĩa trừu tượng (ð). 
Vd. Xót người mệnh bạc 


30 


ắt lòng chăng quên, 738 ; 
Phận sao bạc chẳng vừa 
thôi,1768;1910,2791,2802 
- 2, Theo nghia bạc bẽo, 
bạc tình (3). Vd. Đã cam 
chịu bạc với tình, 1945 ; 
Bạc đem mặt bạc, 2144 
(Dùng từ bạc để chơi chữ 
chọi với từ bạclà Bạc Hạnh); 
Nỗi chàng ở bạc nôi mình 
chịu đen, 1608 (Dùng từ 
bạc để chơi chữ chọi với 
từ đen) - / bạc ác (1): Bạc 
là mỏng, ác]à trái với thiện, 
hai từ dùng chung nghĩa 
là bụng dạ xấu xa, không 
nhân hậu. Vd. Mấy người 
bạc ác tình ma, 2393 - Bạc 
đen (1) : Theo chúng tôi 
hiểu thì chữ bạc là bạc tình, 
ghép với chữ đen có ý chơi 
chử, vì bạc cũng có nghĩa 
là trăng. Kỳ thực bạc đen 
là do bạc đơn hay đơn bạc 
biên thành. X. Đen bạc. Vd. 
Bạc đen thôi có tiếc mình 
làm chị, 1402, nghĩa là con 
đã ra người đơn bạc, phụ 
bạc thi con còn tiếc mình 


làm chi nữa. Bản Kinh sửa 
làm Phụ tình thôi có tiệc 
mình làm chị, cùng nghĩa 
như thế. Quảng tập chép 
bạc điên và chú rằng điên 
là thắt cổ, bạc là trầm 
mnnình, không rõ là căn cứ 
vào đâu - Bạc mệnh (7): 
Vận mệnh, số mệnh mồng 
. manh, không ra gì. Vd. Một 
thiên bạc mệnh lại càng 
não nhân, 34; 84, 108, 416, 
1906,2575,2578- Bạc tình 
(1) : Tỉnh mỏng manh, 
thườngdùngtheonghiaphu 
bạc với tình. Vd. Bạc tình 
nổi tiếng lầu xanh, 1159, 
dụng ý đặt từ bạc ở đầu 
câu cho xứng với từ xanh 
ở cuối câu - Mệnh bạc: 
Nh. Bạc mệnh. X. Mệnh. 


BẠC (9): !. Kim loại (9). 
Vd. Chuông vàng khánh 
bac, 2048 ; Gấm trăm cuốn 
bạc nghìn cân, 2331 - 2 
Sắc trắng như bạc (6). Vd. 
Bạcphaucầugiá,912;1269, 
1599 ; Ngọn triều non bạc 


trùng trủng, 2969 ; 2991, 
3074 - 3. Dùng theo lối chơi 
chử, với ý nghĩa là bạc bèo 
(1). Vd. Phận sao phận bạc 
như vôi, 253 - / Bạc phau 
(1) : Trăng toát. Vd. Bạc 
phau cầu giá, 912, nghĩa 
là mặt cầu vì lạnh mà đóng 
giá nhìn trắng phau - Mây 
bạc (1) : X. Máy - Ngày 
bạc :X. Trăng - Phận bạc 
như vôi : Phận, 


BÁCH(2): Cây bách, thuộc 
khoa tùng. Theo phép 
chuyển nghĩa, chỉ cái 
thuyền con làm bằng gỗ 
bách. Vd. Chiếc bách sóng 
đào, 1957 ; Chiếc bách giửa 
dòng, 2485. 


BÁCH CHIẾN (1) : Trải 
trăm trận đánh. Vd. Thân 
bách chiến - / Thân bách 
chiến (1) : Chỉ người anh 
hùng vũ dũng. Vd. Đem 
thân bách chiến làm tôi 
triều đình, 2552. 


BÀI(1): Cái biển. Vd, Thiên 


31 


quan trúng tê có bài treo 
trên, 722 -/ Bài vị (1): Tấm 
gỗ viết tên hiệu người chết 
để thờ, cũng gọi là linh vị, 
thần vị, thần chủ, mộc chủ. 
Vd. Linh sàng bài vị thờ 
nàng ở trên, 1674. 


BÀI (10) : 1. Nghia như 
đề (4) ( Sách Truyền kỳ 
mạn lục giải âm dịch "đề 
thi" là bài thơ). Vd. Mừng 
thầm chốn ấy chữ bải¡, 281; 
945, 2036, 2975 - 2. Chỉ 
bài thơ, bài văn, bài nhạc 
(6). Vd. Gốc cây lại vạch 
một bải cổ thi, 132 ; 203, 
205, 232, 640, 1850. 


BÀI (15): Nguyên chữ Hán 
nghĩa là bày, chuyển sang 
tiếng Việt thành những 
nghĩa : 1. Chiều, đường lối 
(14). Cũng nói là bề. X. Bả. 
Vd. Cho đành rồi sẽ liệu 
bài mối manh, 342 ; Tính 
bài lót đó luôn đây, 611; 
585,1106,1373,1390,1446, 
1546, 1556, 1842, 1965, 


32 


2372, 2596, 3128 - 2. Còn 
có nghĩa là trò (1). Vd. Bài 
bây - / bài bây (1) : Trò 
liều lĩnh, trò vô sỉ. Vd. Lão 
kia có giở bài bây, 973. 


BAY (19): 1. Chỉ chìm hay 
côn trùng bay(3). Vd. Bướm 
ong bay lại ầm ầm tứ vị, 
983 ; Lâm - tri từ thuở uyên 
bay, 1791 ; 2150 - 2. Từ 
nghĩa trên mà dùng theo 
nghĩa rộng và nghĩa bóng 
(7). Vd. Một xe trong cõi 
hồng trần như öay, 908 ; 
990,165 1,1971,2017,2100, 
2247 - 3. Chỉ hơi từ chỗ 
này chuyền đến chỗ khác 
(5). Vd. Ở trong dường có 
hương bay ít nhiều, 122 ; 
Ngoài tai để mặc gió bay 
méngoài, 1554;2852,2862, 
2997 - 4. Chỉ vật dời từ 
chỗ này đến chỗ khác vì 
tác động của gió (3). Vd. 
Thoơi vàng vó rắc tro tiền 
giấy bay, 50 ; 240, 3232 
- 5. Từ nghia gió bay mà 
dùng theo nghĩa bóng (1). 
Vd. Vạ gió tai bay, 616 - 


/ Bay bổng (1) : Bay cao 
tít. Vd. Cánh hồng bay bổng 
tuyệt vời, 2247 - Bay buộc 
(1) : Chỉ tai bay vạ gió tự 
đâu bay đến mà buộc người 
ta. Vd. Điều đâu bay buộc 
ailàm,585( Quan văn, Phúc 
văn, Quảng tập cũng như 
TVK và EN đều chép là 
bay buộc ; BR chép là ai 
buộc) - Bay đường trời 
(1) : Chỉ bay lên trời thị 
mới thoát được. Vd. Không 
dưng chưa dễ mà bay đường 
trời, 2100. 


BAY (1) : Chỉ vị thứ hai 
số nhiều, khi nói với người 
dưới. Vd. Nào là gia pháp 
nọ bay, 1735. 


BÀY (8) : 1. Đặt, xếp (4). 
Vd. Thì trân thức thức sẵn 
bây, 377 ; 1151, 1467, 2385 
- 2. Từ nghia trên dùng 
theo nghĩa rộng (2). Vd, 
Chửa xong tiệc rượu lại bảy 
trò chơi, 1848 ; 3155 - 3. 
Tỏ bày, trình bày (2). Vd. 
E tình nàng mới bày tình 


riêng chung, 1476 ; 2070 
- / Bày trò (1) : Bày đặt 
chuyện chơi đùa để giếu 
cợt. Vd. Cũng dơ giởổ ruốc 
bảy trò, 3155 - Bày vai 
(1) : Cùng xếp ngang vai, 
ngang hàng, tức là cùng 
lứa. Vd. Bày vai có ả Mã 
Kiểu, 1151 - Giở ruốc bày 
trò : X. Giớ. 


BẢY (3) : Con số. Vd. Vành 
ngoài bảy chữ, 1210 ; 3075, 
3116 -/ Bảy chữ (1) : Theo 
Nguyên truyện thì thuật 
tiếp khách ở lầu xanh có 
bảy chứ là : 1. Khấp (khóc 
với khách) ; 9. Tiễn (cắt 
tóc đưa cho khách làm tin); 
3. Thích (thích tên khách 
vao cảnh tay); 4. Thiêu (đốt 
hương để thề nguyền); 5. 
Giá (hẹn lấy nhau); 6. Tẩu 
(rủ khách đi trốn) ; 7. Tử 
(giả chết cho khách luyến 
tiếc). Vd. Vành ngoài bảy 
chữ vành trong tám nghề, 
1210 - Ba bảy : X. Ba. 


33 


BAN NGÀY (2) : Vd. Mới 
cùng nhau lúc ban ngảy 
đã quên, 194 ; 1723. 


BÀN (2) : Theo nghĩa bàn 
bạc, bàn luận. Vd. Còn bản 
chi đây, 1664 ; Bản ra nói 
vào, 2488 - / Bàn bạc (1): 
Bạc là điệp âm của bản, 
thêm vào để làm từ kép. 
Vd. Nhân khi bản bạc gần 
xa, 2478 - Bàn ra nói vào, 
2488 : Lựa chiều mà bàn 
bạc khi thất khi mở. 


BÀN VÂY (1) : Tức là bàn 
cờ vây. Vd. Bản vây điểm 
nước, 1298. 


BÀNHOÀN(3›: Vốnnghia 
là luẩn quẩn, quanh quấn 
không đi được. Dùng theo 
nghĩa rộng : 1. Quấn quít 
với nhau (1). Vd. Cô nhân 
đã dễ mấy khi bản hoàn, 
2400 - 2. Nghĩ quanh nghĩ 
quẩn (2). Vd. Nỗi riêng 
riêng nhứng bản hoàn, 
711 ; Nỗi lòng luống những 
bàn hoàn niềm tây, 1760. 


34 


BÁN (15) : Vd. Thăng bản 
tơ, 588 ; Bán mình chuộc 
cha, 606 ; 672, 814, 820, 
971,1552,1733,2122,2140, 
2684, 2718, 2758, 2/80, 
2901 - / Bán buôn (]) : 
Tức là buôn bán. Vd. Mừng 
thẩm được buổi bán buôn 
có lời, 2090 - Bán thịt (1): 
Chỉnghề chứa gái mãi dâm. 
Vd. Cũng phường bán thịt, 
2140 - Bán hùm buôn sói, 
2129 : Ý nói người buôn 
bán gian ác, bất lương, 
không phải là người buôn 
bán lương thiện. KOM dẫn 
câu sách y quan : "Mai 
lang mãi hể, tả khoản vô 
bằng", nghĩa là người bán 
sói mua hùm, viết văn tự 
không bằng cứ - Bán mình 
chuộc cha, 606: Bán mình 
để lấy tiền chuộc tội cho 
cha - Buôn phấn bán 
hương : X. Buôn - Thăm 
vánbánthuyền:X. Thăm. 


BẠN BẢY (1) : Tức là bạn 
bè. Vd. Duyên đôi lửa cũng 
là duyên bạn bầy, 3226. 


BẢN ĐÀN (1) : Cái tập 
chép các bàn đàn ;theo phép 
chuyển nghĩa cũng gọi bản 
đàn là bản đản. Vd. Bản 
đân thứ dạo một bài chàng 
nghe, 1850. 


BẢN SƯ (1) : Thầy tôi, chỉ 
VỊ sư trưởng ở chủa mình 
tụ. Vd. Bản sưrồi cũng đến 
sau, 2045, 


BÀNG HOÀNG (1) : Tâm 
thần không định, rối loạn. 
Vd. Bàng hoàng dở tỉnh 
đở say, 1717. 


BẢNGXUÂN(1):Chỉibảng 
thị hội thi đình, vì thi hội 
thi đình thường mở vào 
mùa xuân (thi hương 
thường mở vào mùa thu). 
Vd. Vương Kim cùng chiếm 
bảng xuân một ngày, 2860. 


BÁNH XE (1) : Vd. Vó câu 
khấp khểnh bánh xe gập 
ghềnh, 870. 


BẢNH BAO (1) : Chỉ cách 


ăn mặc có vẻ khoe tốt. Vd. 
Áo quần bảnh bao, 628. 


BAO (3) : Tức bao nhiêu. 
Vd. Trải bao thỏ lặn ác ta, 
79; Trời Liêu non nước bao 
xa, 703; Biết baocông mượn 
của thuê, 2827 - / Bao giờ 
(12): 1. Khi nào, ngày nào, 
khi nào chưa biết, hoặc hỏi 
đến thì gian nào (10). Vd. 
Mai sau đầu có bao giờ, 
741;1042,1078,1974,2224, 
2276, 241ã, 2847, 2930, 
3013 - 2. Từ lâu, từ khi 
trước (1) Vd. Thì đà trâm 
gây bình rơi bao giờ, 70 
- Bao lâu (1) : Bao nhiêu 
thì giờ. Vd. Sư rằng củng 
chăng bao lâu, 2403 - Bao 
nhiêu (7) : 1. Chỉ số lượng 
tt nhiều ; số nhiều, mấy, 
có ý hỏi hay than (5). Vd. 
Sinh nghixin dạy baonhiêu 
cho tường, 644 ; 674, 
1999,2817, 3070 - 2. Dùng 
để đối với bấy nhiêu (2). 
Vd. Bao nhiêu cũng bấy 
nhiêu tiền mất chi, 840 ; 


35 


2558 - Biết bao : X. Biết 
- Quản bao : X. Quản 


BAO DUNG (1): Chỉngười 
có độ lượng lớn dung chứa 
được nhiều người khác. Vd. 
Lượng cả bao dung, 2195 
- Bao la (1) : Rộng rãi có 
ý nghĩa trùm khắp. Vd. 
Trời cao sông rộng một màu 
bao la, 2628. 


BAO QUẢN (3) : Chẳng 
quản ngại bao nhiêu. Vd. 
Búa rìu bao quản thân tàn, 
661 ; Thân lươn bao quản 
lấm đầu, 1147 ; Phân bèo 
bao quản nước sa, 2019 - 
Quản bao : X. Quản 


BÀO (2) : Động từ, nghĩa 
là dùng cái bào mà bào ; 
nghĩa bóng là khiến đau 
đớn như ruột bị bào. Vd. 
Rát ruột như bảo, 1891 ; 
Như bảo lòng son, 2832 - 
/ Bào lòng son : Chỉ sự 
đau lòng - Rát ruột như 
bào : X. lát. 


36 


BÀO (2): Cái áo ngoài. Vd. 
Người lên ngựa kẻ cha bảo, 
1519 ; 3015 - / Chia bào: 
X. Chia. 


BẢO (1): Đáp trả lại. Vd. 
Báo đền cho minh, 2320 
- / Báo ân (2) : Trả ơn, 
đền ơn. Vd. Báo ân rồi sẽ 
trả thù, 2323 ; 2332 - Báo 
đáp (2) : Đền bù trả lại. 
Vd. Nỗi nhà báo đáp, 1082; 
Hãy xin báo đáp ân tình 
cho phu, 2392 - Báo đẻên 
(1): Báo trả lại để đến bù. 
Vd. Mặc nàng xử quyết báo 
đền cho mình, 2320 - Báo 
phục (2) : Trả lại điều thủ 
oán. Vd. Đạo trời báo phục 
ch1n ghê, 2309 ; 2397 - Báo 
thù (1) : Đền trả lại điều 
thù oán. Nh. Báo phục. 
Vd. Xem cho rõ mặt biết 
tôi báo thù, 2852. 


BẢO (2): Nói cho biết, đặn 
dò. Vd. Bảo rằng đi dạo 
lấy người, 965 ; Bao cho 
hội hợp chi kỳ, 2407. 


BẢOLÃNH(1):Lãnhtrách 
nhiệm giữ gìn, tức là bảo 
đảm. Vd.BátLngười baolãänh 
làm tờ cung chiêu, L1509. 


BÁTNGÁTT(2): Hình dung 
khoảng rộng rãi, không có 
bờ bến. Vd. Bốn bề bát ngát 
xa trông, 1035 ; 2735. 


BÁT TIÊN (1):X.Màn bát 
tiên. 

BÁT TIỂU (1): Đánh dẹp. 
Vd. Tiện nghi bát tiếu việc 
ngoài đổng nhung, 2454. 


BÁU (1) : Chữ hán là bảo, 
chỉ của quí. Vd. Ngâm âu 
người ấy báu này, 297. 


BÁC ( 1): Đặt cầu qua đòng 
nước để đi sang. Vd. Dịp 
cầu nho nhỏ cuối ghềnh bắc 
ngang, 56. 


BẮC KINH (1) : Tức là 
miền đât phú Bắc - bình, 
kinhđôchinhcúanhàMnh. 
Nay vấn theo tên ấy, 2043. 


BÀN BẶT (1) : Chỉ tình 
hình ngủ say. Vd. Nàng thì 
băn bặt giấc tiên, 989. 


BẮN TỊN (1) : Nhắn tin 
đến cho ai mà không ra 
mặt. Vd. Bắn tin đến mặt 
Tú bà, 1375. 


BĂNG (4) :1. Đi thẳng, đi 
thắng đến(2). Vd.Xăm xăm 
băng lối vườn khuya một 
mình, 432 ; 1710 - 2 Đem 
mình đi lối thăng lối tắt 
(1). Vd. Băng mình, lén 
trước đài trang tự tình, 
536 - ở. Chỉ đường thẳng 
tắt (1). Vd. Lòng buông tay 
khấu bước lần dặm băng, 
136 - / Băng miễn (1) : 
Đi thẳng đến miền, nhắm 
thẳng đến miền ấy mà đi. 
Vd. Đè chừng huyện Tích 
băng miền vượt sang, 1710 
-Dặămbăng:X. Dặm-Băng 
lối vườn khuya, 432 : Đi 
thẳng ra lối vườn trong lúc 
đêm khuya. 


37 


BĂNG NHÂN (2) : Người 
mối. Sách Tấn thư, Sách 
đảm truyện nói răng 
Lệnh-hỏ Sách mộng thấy 
minh đứng trên băng (nước 
đá)mà nóichuyện với người 
ở dưới băng. Đảm nói đó 
là việc âm dương, tức việc 
hôn nhân, ý hẳn sẽ làm 
mối cho người ta lấy nhau. 
Do chuyện ấy mà sau dùng 
từ băng nhân để chỉ người 
làm mối, cũng gọi là nhà 
băng. X. Nhà băng. Vd. Sự 
lòng ngỏ với băng nhân, 
621 ; 23207 - Băng tuyết 
(1): Băng là giá, tuyết là 
tuyết, tỷ dụ tiết trong trăng. 
Vd. Thói nhà băng tuyết 
chất. hằng phỉ phong, 3332. 


BẰNG (13) :!. Như là, 
ngang với (9). Vd. Đến điều 
sống đục sao bằng thác 
trong, 1026 ; 1352, 1762, 
2469, 2494, 2497, 2687, 
3158, 3252 - 2. Bằng phẳng 
(2). Vd. Bể trầm luân lấp 
cho bằng mới thôi, 1104 ; 


38 


1405 - ở. Ví như (2). Vd. 
Bằng nay -/ Băng nay (2): 
Ví như ngày nay. Vd. Bằng 
naybốnbểkhôngnhà,3225; 
2477 - Ví bảng : X. Ví, 


BẰNG (1) : Chim bằng, 
giống chim rất lớn. Sách 
Trang sử thiên “Tiêu diêu 
du” có đoạn ngụ ngôn nói 
rằng chim bằng bay đến 
biển Nam, đập cánh động 
nước trong ba nghìn đặm, 
cỡigiómàbaylênchínnghìn 
đặm. Vd. Gió mây bằng đã 
đến kỳ dặm khơi,2230(theo 
Liêu văn, Quảng tập, Phúc 
văn, TVK. KOM chép là 
Gió đưa bằng tiện đã lìa 
dặm khơi). 


BẮT (15) : ¡. Cầm, năm 
lấy (1). Vd. Vén tóc bắt tay, 
637 - 2. Nhặt được vào tay 
(1). Vd. Thoa này bất được 
hư không, 305 - ở. Chụp 
được, chụp lấy người phạm 
tội (3). Vd. Thực tang bắt 
được dường này, 2009 ; 


2302, 2898 - 4 Bát buộc, 
buộc phải (10). Vd. Bắt 
người bảo lành, 1150 ; Bắt 
nàngđứngchực,1836;18387, 
1838, 2567, 2962, 3242, 
3243 - / Bắt được hư 
không, 305 : Bằng không 
mà bắt được - Bắt khoan 
bắt nhặt, 1837 : Khoan 
là nới rộng, nhặt là khit 
chặt, nhưng bên từ dùng 
chung làm một từ tổ thì 
lấy từ nhặt làm trọng tâm, 
nghĩa là bắt buộc từng ly 
từng tý - Bưng mắt bắt 
chìm : X. Hưng. 


BẤC (1) : Chất ruột một 
thứ cổ xốp và nhẹ dùng để 
làm tim đèn ; tỷ dụ cái nhẹ. 
Vd. Nhẹ như bác nặng như 
chị, 1879. 


BẬC : X. Đực. 


BẢY GIỜ (24) : ¡. Chỉ lúc 
hiện tại, ngay lúc ấy (21). 
Vd. Chờ xem ät thấy hiển 
linh bây grờ, 118 ; Bây giờ 


rõ mặt đôi ta, 443 ; 749, 
1143, 1341, 1809, 1817, 
1873, 1877, 19873, 207/1, 
2281, 2358, 2545, 2578, 
9801, 2870, 30135, 3071, 
3138, 3194 - 2. Đặt ở cuôi 
câu thì hàm nghĩa than bãt 
lực, tỏ nỗi thất vọng hoặc 
bực tức ; có khi đặt đảo 
cho nên thành ra ở giữa 
câu (3>. Vd. Ăn làm sao nói 
làm sao báygrờ, 1818;2754, 
3078 - / Bây giờ khăng 
khít đải đồng, 1341 (Các 
bản nôm, từ Liễu văn trở 
xuống, nhiều bản chép là 
bây giờ ; ROM, BE chép 
là bấy lâu), ý nói ngày nay 
mà đôi ta khăng khit với 
nhau như thế. 


BẤY (1) : Đoàn, lũ. Vd. 
Khuyến Ưng lại lựa một 
bẩy côn quang, 1624. 

BẤY (6) : Tức là mấy, bao 
nhiêu (bấy là hình thức 
xưa của mấy). Vd. Khéo vô 
duyên bấy là mình với ta, 


39 


74 ; 85, 659, 1068, 1238, 
2791 - / Bấy chây 6) : 
Mấy lâu. Vd. Đã cam tệ 
với tri âm bây chầy, 386; 
1489, 2740, 3025, 3099 - 
Bấy giờ (7) : Chỉ lúc ấy 
mà ở quá khứ hay tương 
lai. Vd. Bấy giờ mới nổi 
tambànhmulên,962;1670, 
2109, 2126, 2224, 2337, 
2957 - Bấy lâu (15) : Trải 
bao nhiêu lâu rồi. Nh. Mấy 
lâu. Vd. Bãy lâu mới được 
một ngày, 315 ; 324, 389, 
698,1335,1967,2044,2181, 
2464, 2491, 2983, 3167, 
3175, 3212, 3233 - Bấy lâu 
nay (1) ; Từ mấy lâu cho 
đến nay. Vd. Bây lâu nay 
một chút lòng chưa cam, 
456 - Bấy nay (2) : Trải 
mấy lâu đến nay. Vd. Kể 
đà thiểu não lòng người bấy 
nay,314;2434-Bấy nhiêu 
(7): 1. Bao nhiêu như thế 
đây (4). Vd. Xem gương 
trong bấy nhiêu ngày, 881; 
891, 2643, 2923 - 2. Có số 
lượng như thế đấy (1). Vd. 
Gặp nhau còn thiếu bấy 


40 


nhiều là tình, 3170 - 3. 
Dùng để đối với bao nhiêu 
ở trên (2). Vd. Bao nhiêu 
củng bây nhiêu tiền mất 
chi, 840 ; 2ã58. 


BẠN (2) : Có việc khiến 
tay chân phải làm, khiến 
tri óc phải nghị, phải lo, 
phải mệt. Vd. Làm chi cho 
bận]òng này lắm thăn, 470; 
Theo càng thêm bận biết 
là đi đâu, 2226, 


BÂNG KHUNG (5) 
Trong lòng nghĩngợi, tưởng 
nhớ ngẩn ngơ. Vd. Bâng 
khuâng nhớ cảnh nhớ 
người, 254 ; 439, 804, 2728, 
3136 - / Bâng khuâng 
duyên mó1, 3136 : Đối với 
duyên mới (mới cưới Thuý 
Vân) thì bâng khuâng, tức 
có vẻ ngẩn ngơ, vì bấy giờ 
Kim Trọng vẫn ngậm ngùi 
nhớ Thuý Kiều. 


BẤT BẰNG (3) : Nh. Bất 
bình. Vd. Thân sao lắm nỗi 
bất bằng, 1635 ; 2430 - Bất 


bình (2) : Chỉ việc không 
bằng phẳng, không êm dịu, 
không công minh, việc trái 
ý, trái lề. Vd. Thôi thì dẹp 
nôi bả? binh là xong, 1464; 
2296 - Bất động (2) : 1. 
Chẳng động, không hành 
động gì (1). Vd. Mà ta bát 
động nửa người sinh nghị, 
844 - 2. Không nói động 
đến (1). Vd. Tóc tơ bất động 
mảy may sự tỉnh, 1576 - 
Bất ý(1): Khôngngờ không 
để ý đến, thình linh. Vd. 
Đang đi bất ý chẳng ngờ, 
2515 - Bất kỳ (4) : Không 
hẹn mà đến, không hẹn 
mà gặp, thỉnh linh. Vd. Vạ 
gió tai bay bất kỳ, 616 ; 
729,1757,2077-BấtnghIa 
(1): Không có tình nghĩa, 
trải nghĩa, phụ nghĩa. Vd. 
Kẻ chê bát nghĩa người 
cười vô lương, 1186 - Bất 
nhân (1) : Không có lòng 
nhân đức. Vd. Tuồng vô 
nghĩa ở bá† nhân, 967 - 

Bất tình (2) : Không đúng 


tình lý. Vd. Sóng gió bât 
tình, 1511 ; 172i. 


BẦU(2):Cá¡bình làm bằng 
vỏ quả bầu khô, dùng để 
đựng nước, đưng rượu. Vd. 
Bầu tiên chuốc rượu, 1296; 
Đeo bầu quấy níp, 2650 - 
/ Bầu tiên (1) : Bầu rượu 
của tiên, chỉ cái thú uống 
rượu như người tiên. Vd, 
Bầu tiên chuốc rượu câu 
thần nối thơ, 1296 - Đeo 
bầu quẩy níp: X. Đeo. 


BE (1): Cái mảng kết bằng 
thứ cây nhẹ dê nổi. Vd. Tiền 
đường thả một bè lau rước 
người, 2692. 


BÉ (9) : !. Làm cho gãy 
(3). Vd. Đứa thì vả miệng 
đứa thì bẻ răng, 1562 ; Bẻ 
lau vạch cỏ tìm đi, 3003 
-2. Hai hoa, ngắtcành bằng 
cách làm gãy (6). Vd. Nhị 
đào thà bé cho người tình 
chung,792;827,1262,2018, 
2898, 3154 - / Bẻ hoa (4): 


41 


1. Bê lây cái hoa, làm cho 
hoa lia cành, nghĩa bóng 
là làm hại người phụ nử 
(2). Vd. Rào cây lâu cũng 
có ngày bẻ hoa, 2018 ; 2898 
- 2. Hưởng thụ sắc đẹp (2). 
Vd. Về đây nước trước bẻ 
hoa, 827 ; 3154 - Bẻ hoa 
cuối mùa,3154: Tứchưởng 
thụ cái sắc đẹp đã tàn - 
Bẻ một chữ đồng làm 
hai, 1954 : Phá chử đồng 
tâm, tức không giưử lời thề 
đồng tâm. 


BE BÀI(1): Tức là ba bàng 
nói chệch ra, có ý tủi thẹn. 
Vd. Bẽ bài rủ rỉ tiếng tơ, 
2851 - Bẽ bàng (2) : Xấu 
hổ, tủi thẹn. Vd. Cho duyên 
đăm thắm ra duyên bẻ 
bàng, 518 ; 1037 


BÈN (1): Rồi thì. Vd. Gia 
thân bèn mới kết duyên 
Châu Trần, 2866. 


BÉN (4) : Dinh vào, dính 


đến. Vd. Đào tiên đã bén 
tay phàm, 833 - 2. Quen 


42 


(3) Vd. Bán mùi, 1598 ; 
Cảm đã bén dây, 1963 ; 
Mùi thiên đã bén muối 
dưa, 3043 - / Bên mùi (1): 
Quen mủi,quen vị. Vd. Non 
quê thuần vược bén mùi, 
1593 - Cầm đã bén dây: 
X. Cầm. : 


BÉO (10) : Cây bèo, trôi 
nổi trên mặt nước, thường 
dùng để tỷ dụ cảnh huống 
tan tác, lưu lạc. Vd. Hoa 
trôi bào giạt đã đành, 219; 
330, 770, 2019, 1401, 2475, 
2812, 2902, 3020 - / Bèo 
bọt (2) : Cây bẻo trôi nổi 
trên mặt nước và cái bọ 
phập phông trên mặt nước, 
sóng gió có thể làm tan tác 
ngay, tỷ dụ cái thân phận 
yếu đuối lưu lạc. Vd. Bào 
bọt chút thân, 1097 ; 2198 
- ý Bọt bèo : Nh. Bèo bọt 
- Bèo mây : ÄX. Bèo hợp 
máy tan. Vd. Chút phận 
bào mây, 1343 - Dấu bèo: 
X. Dâu - Phận bèo : X. 
Phận - Bèo hợp mây tan, 


2401 : Bèo mây khi tan khi 
hợp, bây giờ hợp rồi sẽ tan 
ngay. Sau từ rồi đây thì 
mấy từ bèo hợp mây tan 
nên hiểu theo nghĩa là sẽ 
tan đi như bèo mây, chứ 
không được hợp mãi như 
thế này. Hai từ hợp và tan, 
trọng tâm là ở từ tan - Bèo 
nổi mây chìm, 770 : Bèo 
nổi thì có nghĩa chứ mây 
chìm không có nghĩa. 
Nhưng để hình dung sự 
lia tan luân lạc, người ta 
thường dùng các khái niệm 
"bèo mây" và "nổi chìm", 
ở đây theo phép đối xứng 
của tu từ học tách hai từ 
ngử ấy ra mà ghép lại 
thành mộttừ tổ có đốixứng, 
bèo nổi mây chim, để hình 
dung cảnh lưu lạc - Bèo 
trôi sóng võ, 3020 : Nói 
cảnh lưu lạc và bị khổ sở, 
như cánh bèo trôi nổi bị 
sóng giồi khiến cho khi nổi 
khi chìm - Hoa trôi bèo 
giạt : X. Hoa - Mây trôi 
bèo nổi : X. Mây. 


BÊ (24): 1. Bên, phía (11). 
Vd. Bốn bề xôn xao, 576; 
Hiểu tình có lẽ hai bể vẹn 
hai, 730; 786, 871, 1035, 
1242, 1648, 1815, 1903, 
2514,2735 -2. Chỉ một khía 
cạnh (1). Vd. So bề tài sắc, 
24 - 3. Nghĩa như chiều, 
chiều nhật định không tự 
mình thay đối được (11). 
Vd. Phận hèn vâng đã cam 
bềtiểu tỉnh,954;975, 1391, 
1416, 1421, 1732, 1802, 
1479, 2546, 2731 - 4. Có 
nghĩa như vẻ (1). Vd. Nhìn 
xem phong cảnh có bể 
thanhthanh,45-/Bềngoài 
(1) : Phía ngoài. Vd. Bề 
ngoäi mười đặm trường 
đình, 871 - Ba bề : X. Ba 
- Bốn bề : X. Hôn. 


BỀ (24): Biển. Vd. Bể dâu, 
3 ; Góc bể bên trời, 899, 
1041, 1047, 1104, 1344, 
1368, 1382, 1882, 1903, 
2110. 2126, 2215, 2225, 
2372, 2420, 2464, 2550, 
2555, 2607, 2830, 2971, 


43 


3049, 3175 - / Bể ái (1): 
Ty dụ tình yêu. Vd. Làm 
cho bể ái khi đầy khi vơi, 
1344, nghĩa là tình yêu khi 
đậm đã khi lạt lẽo - Bể 
dâu : X. Cuộc bể đâu - Bể 
khơi (1): Chỉ nơi biển rộng, 
ở xa bờ. Vd. Dọc ngang trời 
rộng,vây vùng bểkhør,2550 
- Bể oan (1) : Theo quan 
niệm nhà Phật, người ta 
sống trong cảnh đau khổ, 
trong cảnh oan nghiệt, như 
chìm đắm trong bể oan ; 
nghĩa cũng gần như bể khổ. 
Vd. Bể oan dường đã vơi 
vơi cạnh lòng, 2420 - Bể 
thảm (1) : Bể sầu thảm, 
chicảnh sầu thảm. Vd. Tình 
thâm bể thảm, 2971 - Bể 
trầm luân (1) : Cái biển 
đăm đuối người ta, tức biển 
khổ của nhà Phật. Vd. Bể 
trầm luân lấp cho bằng mới 
thôi, 1194 - Bể trần (1): 
Theo quan niệm nhà Phật, 
cuộc đời là bể khổ, cũng 
gọi là trần cảnh, tức cöi 


44 


trần, hợp hai khái niệm ấy 
thành bể trần, tức là đời 
người. Vd. Bể trần chìm 
nổi thuyền quyên, 1903 - 
Bể trời (2) : Bể rộng trời 
cao, hinh dung cái to lớn, 
hay cái rộng rãi. Vd. Mênh 
mông nào biết bể trời nơi 
nao, 2830 ; Trùng sinh ơn 
năng bể trời, 3049 - Bốn 
bể X. Bôn - Cửa bề : X. 
Cửa - Lượng bể : X. Lượng 
- Trời bể : X. Trời - Bể 
rộngsôngdài,2110:Trong 
khoảng bể rộng sông dài, 
tự do muốn ởi đâu thì đi 
- Bể sâu sóng cả, 1882: 
Bể đã sâu mà sóng lại lớn, 
tình hình nguy hiểm tột 
bực - Bể Sở sông Ngô, 
2464 : Có nghĩa chung là 
miền đất ở phương Nam 
Trung quốc. Nước Sở xưa 
gồm miền các tỉnh Hồ nam, 
Hồ bác, An huy, Giang tô, 
Chiết giang, cả một phần 
Tứ xuyên ngày nay ; nước 
Ngô xưa gồm miền Nam 


tỉnh Sơn đông, tỉnh Giang 
tô, tỉnh Chiết giang ngày 
nay. 


BÊN (49) : 1. Phía (10). 
Vd. Bên trên có cầu, 196; 
Tiếng Kiều nghe lọt bên 
kia, 307 ; 927, 928, 952, 
2146, 2261, 2319, 2384, 
2514 - 2. Chỗ ở phía nào 
đó (2). Vd. Cho về bên ấy 
theo đòi lầu trang, 1772; 
2081 - 3. Ở về phía cạnh, 
ở cạnh (23). Vd. Nấm đất 
bên đường, 57 ; 170, 183, 
186, 246, 516, 899, 994, 
1008, 1041, 1649, 17238, 
2001, 2025, 2048, 2534, 
2564, 2696, 2726, 2730, 
2853, 2968 - 4. Chỉ người 
hay sự vật ở phía này phía 
nọ (14). Vd. Bên tỉnh bên 
hiếu, 602 ; Bên trông đầu 
nọ bên chờ cuối kia, 366; 
394, 812, 1334, 1415, 1697, 
2178, 2205, 3064 - / Bên 
kia (3) : Chỉ chỗ đối với 
bên này. Vd. Nghe lọt bên 
kia, 307 ; 952, 2081 - Bên 


lòng (2) : Tức ở cạnh lòng. 
Nh. Cạnh lòng. Vd. Ngốn 
ngang trăm mỗi bên lòng, 
183, 246 - Bên nguyên (1): 
Chỉ người đi kiện, người 
khởi tố. Vẻ. Suy trong tình 
trạng bên nguyên, 1415 - 
Bên thú bên tòng, 1334: 
Bên thú chỉ Thúc sinh thú 
thiếp, tức lấy vợ lẽ ; bên 
tòng chỉ Thuý Kiều tòng 
lương, tức ra khỏi lầu xanh 
- Bên trời góc bể, 1041: 
Chỉ chỗ xa xôi ở phía chân 
trời, ở xa ngoài biển, chữ 
Hán là "thiên nhai hải dác " 
- Ba bê... bốn bên : X. 
Ba - Góc bể bên trời, 899: 
Nh. Bên trời góc bể. 


BẾN (3) : Chễ người ta 
xuống sông để tắm giặt, 
hoặc chỗ ghe tầu, thuyền. 
Vd. Vượt sang bến Tề, 1696; 
2187, 2700. 


BI HOAN(1): Vừa buồn 
vừa vui. Vd. Bị hoan mấy 
nôi đêm chầy trăng cao, 
3140. 


45 


B]Ì TIÊN (1) : Roi bằng da. 
Vd. Giật bị tiên rắp sấn 
vào ra tay, 978. 


BỈ SẮC TƯ PHONG (1): 
Do câu " Phong vu bỉ sắc 
vu thử", nghĩa là đồi dào 
về cái này thì kém cỏi về 
cái kia. Tư củng có nghĩa 
như thử là cái ấy, cái kia. 
Vd. La gì bỉ sắc tư phong, 
5 - Bí thứ nhất thì, 3051: 
Cái này một thì, cái kia 
một thì, ý nói có lúc đi tu 
là phải, nhưng có lúc lấy 
chồng lại là phải hơn. 


BIA (3) : Tấm đá khắc chữ 
để ghi sự việc. Vd. Bia đá, 
772 ; 1588, 3240 - / Bia 
đá (1) : Cái bia bằng đá 
ghi chép sự việc để lại đời 
sau. Vd. Dâu mòn b¿a đá, 
772 - Bia miệng (1) : Chỉ 
lời được truyền ở miệng 
người củng lâu bền như 
ghi trên bi đá. Vd. Đã dơ 
bụng nghĩ lại bia miệng 
cười, 1588, 


46 


BIẾC (4) : Sắc xanh sảm, 
chử hán là bích. Vd. Rừng 
thu từng b/ếc chen hồng, 
917 ; Sân ngô cành biếc 
đà chen lá vàng, 1386 ; 
1604, 2698. 


BIÊN ĐÌNH (1) : Chỉ miền 
biên thuỳ, vốn nghĩa là 
triểềuđìnhcátcứởbiênthuỳ. 
Vd. Bồng đâu có khách biên 
đình sang chơi, 2166 - Biên 
thuy (2) : Chỗ giáp giới 
với nước ngoài. Vd. Nghênh 
ngang một cõi biên thuỷ, 
2447 ; 2469. 


BIẾN (1) : Trái với tình 
trạng thường. Vd. Có khi 
biến có khi thường, 3117. 


BIỂN (L) : Sắm, mua sắm. 
Vd. Biện dâng một lễ xa 
đem tâc thành, 374. 


BIỆN BẠCH (1) : Nói cho 
rõ ràng ; xử lý rạch ròi. 
Vd. Quyết ngay biện bạch 
một bề, 1391. 


BIỂN X. Bé 


BIẾNG (2) : Nhác, lười, 
không muốn làm. Vd. Biếng 
khuây; Biếngnäm-/Biếng 
khuây (1): Ÿ nói lòng nhớ 
thương không khuây được, 
mà thực cũng không muốn 
khuây. Vd. Nỗi nàng canh 
cánhbên lòng biêếngkhuây, 
246-Biếngnằm(1): Không 
muốn nằm. Vd. Liên tay 
ngắmnghía biếngnằm 299. 


BIẾT (108) : 1. Hiểu, nhận 
ra, nhận thức (60). Vd. Hoa 
là người dưới suối vàng biết 
cho, 94 ; Tỉnh ra mới b/é£ 
rằng mình chiêm bao, 214; 
Biết duyên mình biết? phận 
mình thế thôi, 220 ; 326, 
336,363,418,444,587, 791, 
947, 956, 977, 1062, 1174, 
1202, 1240, 1315, 1585, 
1435, 1442, 1448, 1492, 
1552, 1644, 1663, 1686, 
1736, 1790, 1861, 2034, 
2109, 2120, 2149, 216ã, 
2188, 22053, 2352, 2455, 
2456, 2472, 2518, 2613, 


2614, 2620, 2674, 2686, 
2728, 2738, 2776, 2788, 
2830, 2888, 2926, 2948 - 
2. Dùng để hỏi hay than 
thì có ý như không biết 
(39). Vd. Thấy người nằm 
đấy biết sau thế nào, 110; 
Trăm năm biết có duyên 
gì hay không, 183 ; Dãy 
thêm hoa rụng biết người 
ở đâu, 272 ; 306, 412, 494, 
600, 674, 699, 705, 989, 
1050, 1078, 1160, 1226, 
1229, 1854, 1630, 1634, 
1646, 1774, 1788, 1968, 
1974, 2226, 2238, 2402, 
2492, 2511, 2725, 282/7, 
2858, 2930, 2956, 2944, 
2972, 3027, 3070, 3232 - 
3. Biết giá trị, phẩm cách 
của người, của vật (5). Vd. 
Chơi hoa đã dễ mấy người 
biêthoa,836;Thuyềnquyên 
ví biết anh hùng, 1071 ; 
1195, 1158, 2277 - 4. Nghĩa 
gần như có thể (4). Vd. Một 
mình khôn biết làm sao, 
1127 ; 1398, 2594, 2608 - 
/ Biết bao (4) : Không biết 


47 


bao nhiêu. Vd. Biết bao 
duyên nợthềbồi,705; 1229, 
2492, 2827 - Biết có (2): 
Không biết có hay không. 
Vd. Trăm năm biêteóduyên 
gì hay không, 183 ; 419 - 
Biết cho (1) : Biết đến tình 
ý của người ta. Vd. Hoạ 
là người đưới suối vàng biết 
cho, 94 - Biết đâu (9) : 
1. Không biết chừng (1). 
Vd. Biết đâu tôi nữa chẳng 
là chiêm bao, 444-2. Không 
biết chỗ nào (3). Vd. Biết 
đâu Hợp - phố mà mong 
châu về, 306 ; 1774, 2402 
- 8. Biết gì đâu (1). Vd. La 
tai nghe chửa biết đâu, 947 
- 4. Nghe không biết gì đến 
(2). Vd. Biết đâu ấm lạnh 
biết đâu ngọt bùi, 1630 - 
5. Không biết thế nào (2). 
Vd. Làng người nham hiểm 
biết đâu mà lường, 1968; 
2511 - Biết điều (1) : Tức 
là biết điều thị phi (thị phi 
biết điều là đặt ngược), do 
đó người ta thường nói tắt 
là biết điều. Vd. Trăng hoa 


48 


song củng thị phi biết điều, 
1448 - Biết gì (2) : Không 
biết. cái gì. Vd. Kiểu còn 
ngơ ngân biết gi, 939 ; 1646 
- Biết sao (3) : Không biết 
làm sao được. Vd. Tẻ vui 
thôi cũng tính trời biết sao, 
494 ; 600, 1226 - Biết tay 
(2) : Biết sức mạnh, biết 
thú đoạn, biết bản lĩnh của 
tay ấy, người ấy. Vd. Cho 
người thăm ván bán thuyền 
biết tay, 1552 ; 1736 - Biết 
tình (1): Biết rö tình hình. 
Vd. Thoát trông nàng đã 
biết tình, 2149 - Biết đâu 
Hợp - phố mà mong châu 
về, 306 : Do câu chữ hán 
"Hợp phố châu hoàn” mà 
phu diễn ra. X. Hợp - phố. 


BIỆT LY (1) : Lìa cách 
nhau. Vd. Thấy chàng đau 
nỗi biết ly, 2799, 


BÌM(1): Cây bìm bìm, một 
loại cây leo. X. Sắn bìm. 


BINH (4) : Chỉ quân lính 
dùng trongchiến tranh. Vd. 


Muôn binh nghìn tướng hội 
đồng tẩy oan, 2438 ; 2250, 
2285, 2505 - / Bình cách 
(1): Biính1à đồ khi giới, cách 
là đa làm giáp, làm mộc; 
bình cách dùng để chỉ việc 
binh, việc chiến tranh. Vd. 
Gặp cơn b¡ính cách nhiều 
nàn củng thương, 2542 - 
Binh đao (1): Binh khi, 
gươm đao, chỉ việc chiến 
tranh. Vd. Ngâm từ gây 
việc binh đao, 2493 - Bình 
uy (L): Ủy thế về quân sự. 
Vd. Bính uy từ ấy sấtn ran 
trong ngoài, 2440 - Lưa 
bính:X. Lửa-Thưởngtướng 
khao binh: X. Thưởng. 


BÌNH (2): Cái bình phong 
để che cửa. Vd. Bình gương, 
Bình the - / Bình gương 
(1) : Cái bình phong gắn 
mặt gương. Vd. Binh gương 
bóng lồng, 454 - Bình the 
(1): Cái bình phong căng 
bằng the. Vd, Vâng lời ra 
trước bình the văn đàn, 
1852. 


BÌNH (5) : Cái lọ để đựng 
chất nước hay để cắm hoa, 
đốt hương. Vd. Thì đàn 
trâm gây bình rơi bao giờ, 
70; 1197, 1577, 2130,3189- 
/ Miệng bình : X. Miệng 
- Bình đã vỡ rồi, 1197: 
Cái bình hoa đã vỡ rồi, ví 
cái thân người con gái đã 
hỏng rồi - Trâm gãy bình 
rơi : X. Trâm. 


BÌNH BỒNG (1) : Bình 
là bèo, bồng là một thứ cỏ 
hễ gặp gió thì lốc lên mà 
lăn tròn trên mặt đất, hai 
thứ ấy người ta dùng để 
tỷ dụ cảnh lưu ly không 
có định sở. Vd. Bình bồng 
còn chút xa xôi, 2937. 


BÌNH MINH (1) : Chính 
lúc trời mới sáng. Vd. Tưng 
tưng trời mới binh minh, 
1917 - Bình thành (1) : 
DochữKinhthư “Bìnhthiên 
thành địa ”, nói nhà vua sửa 
trị việc đời, giúp cho việc 
trời đất được nên. Vd. Bình 


49 


thành công đúc bảy lâu. 
2491 - Binh dịa ba dào 
(1): Đât băng nổi sóng, chỉ 
việc biên động xảy ra không 
ngờ. Vd. Gặp cơn bình địa 
ba đào, 3065. 


BÌNH - KHANG (1) : Tên 
một xóm ở Tràng-an, kinh 
đô Trung Quốc xưa, là xóm 
của con gái giang hồ, dùng 
để chỉ chỗ nhà đi. Vd. Bình 
Khangnấnnábấylâu,1335. 


BÌNH-NGUYÊN QUẦN 
(1) : Công tử nước Triệu 
ở thời Chiên quốc, tên là 
Thắng, có tính hào hiệp. 
thường nuôi trong nhà đến 
mấy nghin tân khách, có 
tiếng là biết người. Vd. 
Khiến người lại nhớ câu 
Bình-nguyên quân, 2192. 
X. Câu Bình-nguyên quân. 
BÒ (2) : Nói loài vật đi 
sát bụng xuống đất. Vd. 


Kiến trong miệng chén lại 
bò ởi đâu, 1548 ; 2335. 


50 


BÓ (2) : Bó buộc. Vd. Bó 
tay, 2008 ; 2465 - / Bó tay 
(1): Như bị trói tay, không 
thể tự do hành động được. 


_Vd. Mà chàng Thúc phải 


ra người bó tay, 2008. Câu 
này Nguyễn Du có ý chơi 
chử giữa chữ bó tay và chữ 
Thúc (thúc, chữ hán nghĩa 
là bó) - Bó thân (1) : Bó 
buộcthânminh.Vd. Bóthân 
về với triều đình, 2465. 


BỒ (10) : 1. Để đó (1). Vd. 
Khi về bỏ vắng trong nhà, 
883 - 2. Để đó, không dùng 
nửa, không giử gin (9). Vd. 
Bó đi, 180 ; Tiết trăm năm 
nỡ bỏ đi một ngày, 510 ; 
Thân này đã bổnhững ngày 
ra đi, 980 ; Lầu xanh lại 
bỏ ra phường lầu xanh, 
1856; 2505, 2556, 2804, 
3041, 3146 - / Bỏ quá (1): 
Để cho qua đi. Vd. Cũng 
liều bỏ quá xuân xanh một 
thời, 344 - Ghét bỏ (1) : 
Vì ghét mà không săn sóc 
đến. Vd. Ong tơ ghét bỏ 
chi nhau, 549, 


BÕ (4) : Pù lại, đáng với. 
Vd. Bõ ghét, 1619; Vui này 
đã bó đau ngầm xưa nay, 
1868 ; 228/7, 2392 - / Bö 
chỉ (1) : Chẳng bö, chẳng 
bủ lại được, chẳng xứng 
đáng. Vd. Bð chỉ cá châu 
chim lồng mà chơi, 2184 
- Bõ ghét (1) : Để cho bù 
lại lòng ghét giân. Vd. 
Trước cho bð ghét những 
người, 1619. 


BÓNG (40) : 1. Bóng tối, 
bóng mát, do vật chắn ánh 
sángmàsinhra;bóngngười, 
bóng cây (17). Vd. Bên cầu 
tơliêu bóngchiều thướttha, 
170 ; 174, 525, 636, 901, 
1093, 1254, 1528, 1592, 
1627, 1629, 1784, 1872, 
2322, 2231, 2258, 2280 - 
2. Ánh sáng (14). Vd. Tà 
tà bóng ngả về tây, 51 ; 
97, 114,167, 177, 185, 241, 
438,1030,1085,1592,1694, 
2028, 2062 - 3. Hinh ảnh 
thấy thoáng qua (7). Vd. 
Đóng hồng nhác thấy nẻo 


xa, 161 ; 290, 301, 1063, 
2747, 2854, 2944 - / Bóng 
cây (1) : Nghĩa bóng, chỉ 
ơn huệ của người lớn, người 
trên đểchongười nhỏ,người 
lớn được nhờ cậy, như cây 
to che sương tuyết cho các 
cây leo được nhờ. Vd. Cũng 
may dâychắc đượcnhờ bóng 
cây, 2280 - Bóng dâu (2): 
Bóng cây dâu, tỷ dụ tuổi 
cha mẹ. Vd. Bóng dâu tà 
tà,1254;1629-Bónghồng 
(1): Bóng dáng người đẹp. 
Vd. Bóng hồng nhác thấy 
nẻo xa, 161 - Bóng lồng 
(1) : Chỉ bóng hai người 
lồng vào với nhau ở trong 
gương. Vd.Bình gương bóng 
lồng, 454 - Bóng nga (2): 
1. Ánh mặt trăng (1). Vd. 
Một mình lặng ngắm bóng 
nga, 177 - 9. Bong Hằng 
Nga, chỉ bóng người đẹp 
(1). Vd. Bóng nga thấp 
thoáng dưới mành, 1063 - 
Bóng tà (2): Ánh sáng trời 
tà, bóng xế. Vd. Cỏ áy bóng 
tà, 97 ; 167 - Bóng tùng 


Đ] 


quân: X. Tủng-Bóngvàng 
(2): Ánh mặt trời sắc vàng. 
Vd. Trời tây bảng lắng 
bóng vàng, 1085 ; 1604 - 
Chiếc bóng.X. Chiéc- Tựa 
bóng: X. Tựa - Bóng chìm 
tầm cá, 2944 (Liên hệ với 
câu trên) : Trên trời thắm 
thi dò đâu ra bóng chìm 
mà tìm chim, dưới vực sâu 
thi dò đâu ra tăm cá mà 
tìm cá - Bóng dâu đã xế 
ngang đầu, 1629: Mặttrời 
xế chiếu bóng cây dâu (cây 
của cha rnẹ trồng ở quê 
nhà) xiên xiên ngang đầu, 
tỷ dụ cha mẹ tuổi già - 
Bóng tàu vửa lạt vẻ sân, 
ð25 : Hóng tàu là bóng của 
tàu nhà. Tàu là cái máng 
(thường làm bằng nửa 
thân cây kè hay cây cau 
đục ra) đặt ở chân mái nhà 
để cho nước mưa chảy theo, 
nghĩa rộng là đường chân 
mái nhà, vậy bóng tàu là 
bóng của chân mái nhà ở 
trên sân (Bùi Huy Bích có 
câu thơ : "Ôe tàu cấp lựu 
hà vô vũ ?" trong bài vịnh 


52 


Việt tỉnh, nghĩa là : Sao 
không mưa mà tàu nhà 
chảy gấp?) Câu này nghĩa 
là bóng tàu nhà ở trên sân 
vừamớilatvẻ,tứccáiđường 
nét của bóng tàu trên sân 
vừa lạt mờ đi, vì trời gần 
sáng, ánh trăng đã lạt. (Các 
bản quốc ngữ, từ bản 8K 
đều phiên là vẻ ngân. TVK 
giải thích vẻ ngân là vẻ 
ngân hà. BR thì giải thích 
vẻ ngân là bóng trăng và 
bóng tàu là bóng cây. Các 
bản nôm từ Liều văn trở 
đi phần nhiều chép là vẻ 
sản) - Bóng trăng đã xế 
hoa lê lại gần, 438 : Bóng 
trăng xế chiêu bóng hoa 
lê lại gần, tỷ dụ Thuý Kiều 
đến. So với câu thơ xưa : 
"Nguyệt di hoa ảnh ngọc 
nhân lai", nghĩa lả ánh 
trăng đời bóng hoa, như 
có người ngọc đến. 


BỌT BÈO (1) : Nh. Bèo 
bọt. Vd. Sinh rằng chút 
phận bọứ bèo, 1449. 


BỒ(3 ): Tứccâythuy dương. 
Cũng gọi là bổ liễu. Vì đến 
tiết réL thì nó rụng lá sớm 
nhãt cho nên người ta dùng 
để tỷ du thân phân người 
phu nữ yêu đuối. Vd. Phận 
bồ từ ven chữ tòng, 1477 
- ý Bồ liễu (1) : Nh. Bổ. 
Vd. Nát thân bẩ ?iểu đến 
nghì trúc mai, 746 - Liễu 
bồ (1) : Cây liễu và cây 
bồ : X. Liểu - Phận bồ : 
%. phận. 


BỒ ĐỀ (1) : Vốn là chữ 
phạn,dichrachưữhán,nghia 
làđao,làgiácngộtheonghia 
của nhà Phật. Vd. Cửa bồ 
đề - / Cửa bồ đề (1) : Tức 
cửa Phật, nhà chủa. Vd. 
Củng nhau nương cửa bồ 
để, 2989. 


BỒ HÒN (1) : Quả bỏ hòn 
có vị đắng, dùng để tỷ dụ 
nối đắng cay. Vd. Chén mời 
phải ngâm bổ hòn ráo 
ngay, 184G. 


BỒ HÔI : X. Mồ hồi. 


BỔKINH(2): Dochử "kinh 
thoa bố quần” là cái thoa 
băng gai, cái quần bằng vải, 
chỉ người vợ hiền, vì xưa 
nàng Mạnh Quang là vợ 
Lương Hồng đời Hậu Hán 
chỉ dùng đồ ấy. Vd. Đã cho 
vào bực bố kính, 505 ; 3104. 


BỘ (1) : Chữ hán nghĩa 
là bước chân mà ởi ; sang 
tiếng việt chỉ đường đi trên 
đất. Vd. Đường bó-/Đường 
bộ (1) : Đường đi trên đất. 
Vd. Lâm - trì đường bộ 
thángchầy,1613-Bộ hành 
(2): Bước đi, đi bộ. Vd. Bộ 
hành chơi xuân, 46 ; Bộ 
hãảnh một lũ, 3002. 


BỐC RỜI (1) : Các bản 
phần nhiều chú thích rằng: 
Bóc rởi là bốc tiền rời mà 
tiêu, không thèm đếm, tức 
làtiêuhoang.NKHnóirăng 
có bản nôm chép là bốc trởi 
(trời cũng đọc là giời, lộn 
thành dời, tức là rời), chỉ 
cái tính ngông bốc cả trời 


53 


mà tiêu. Ý kiến ấy cũng 
có lý, xin ghi để tham khảo. 
Vd. Thúc sinh quen thói 
bốc rời, 1303. 


BỘC (1): Tên một con sông 
ởtinhSơn-đôngTrung-quốc 
về địa phận nước Trịnh ở 
thời Xuân Thu, chỗ trai gái 
hay hẹn hò nhau. Vd. Trên 
Bộc trong dâu - / Trên Bộc 
trong dâu, 507 : X. Trên. 


BI HÔI (3) : Chỉ trong 
lòng bền chồn khiến nghĩ 
đi nghĩ lại không thôi. Vd. 
Lòng thơ lai láng bồi hồi, 
131 ; sinh càng thẩm thiết 
bồi hồi, 1863 ; 2074. 


BỔI (1) : Cây bối, tức là 
cây bôi đa. Vd. Sớm khuya 
lá bói phướn mây, 2057 -/ 
Lá bối : X. Lá. 


BỘI PHẦN (1) : Gấp hai, 
gấpmãylần.Vd.Phấnthừa 
hương củ bội phần xót 
xa, 1784. 


BỔN (19): Con số. Vd. Bốn 


34 


phương, 10 ; Bốn câu ba 
vần, 100 ; 472, 576, 786, 
928,1985,1242,1596,1648, 
1672, 1787, 1853, 1914, 
2214, 2225, 2514, 2570, 
2735 - / Bốn bẻ (6) : Bốn 
phía. Vd. Bón bề xôn xao, 
576; 786, 1035, 1242, 1648, 
2735 - Bốn bê (1) ; Chỉ 
cả thiên hạ, cả nước. Người 
Trung Quốc xưa cho răng 
ở dưới trời chỉ có đất nước 
của mình, bốn phía xung 
quanh đều là biển cả. Vd. 
Bấn bể không nhà, 2225- 
Bốn dây (2) : Bốn dây của 
đàn tỳ bà. Vd. Bốn dây 
như khóc như than, 1853; 
2570 - Bốn mùa (1) : Tức 
cácmùaxuân,ha,thu,đông. 
Vd, Có cây trăm thước có 
hoa bốn màủa, 1914 - Bốn 
phương (3) : 1. Tức các 
phương đông, tây,nam,bắc, 
chỉ cả nước (2). Vd. Bôn 
phương phẳng lặng, 10 ; 
2214 - 2. Chỉ bốn phía (1). 
Vd, Bồn phương mây trắng 
một màu, 1787 - Bốn trăm 
(1) : Vd. Giờ lầu ngã giá 


vàng ngoài bồn trăm, 648 
- Lòng bốn phương (]): 
Tức là cái chi đi giang hồ 
của người trượng phu. Vd. 
Trượng phu thoát đã động 
lòng bên phương, 2214 - 
Hoa bốn mùa : X. Có cây 
trăm thước - Bốn bề trăng 
thâu, 1242 : Sáng trăng 
chiếu khắp bốn bề - Bốn 
bề xuân khoá, 786 : Bốn 
bề khoá kín xuân (chỉ Thuý 
Kiều), tức bốn bên kín mit 
nhốt Kiều ở trong. Người 
ta củng thường phiên là 
xuân toả - Bốn bề không 
nhà, 2225 : Không có chỗ 
đứng chân - Bốn câu ba 
vần, 100 : Tức là bài thơ 
luật tứ tuyệt - Bốn dây 
to nhỏ, 472 : Bốn dây của 
đàn tỳ bà, dây to và dây 
nhỏ, hoặc nảy ra tiếng to, 
tiếng nhỏ khác nhau - Ba 
bề... bốn bên : X. ña - 
Bốn đây rỏ máu năm đầu 
ngón tay, 2570 : Cực tả 
tiếng đàn đau đớn lẫn tình 
trạng đau đớn của Thuý 


Kiểu phải đánh đàn sau 
khi Từ Hải chết. 


BỒNG (4): 1. Cái hoa (3). 
Vd. Gió hiu hiu thổi một 
vải bônglau, 98(Theo KOM 
và Phúc văn) ; 240, 1380 
- 2. Loại tử dùng để chỉ 
cái hoa (1). Vd. Cành lê 
trắng điểm một vài bồng 
hoa, 42. 


BỒNG (1) : Bế, ăm. Vd. 
May ra khi đã tay bệng 
tay mang, 2244 - / Tay 

bồng tay mang : X. Tay. 


BỒNG (1) : Mui thuyền, 
theo phép hoán dụ, chỉ cái 
thuyền. Vd. Cửa bồng vội 
mở rèm châu, 2627. 


BỒNG(9):Chợt,thìnhlình, 
khikhông. Vd.Sainha bồng 
thấy bốn bề xôn xao, 576; 
1066, 1275, 1557, 2704, 
2878, 2973, 2974, 2978 -/ 
Bống dưng (1) : Tức là 
bồng không. Vd. Này ai đan 
đập giật giàm bỗng dưng, 


55 


586 - Bỗngđâu(2): Không 
ngờ. Vd. Bỗng đáu có khách 
biên đỉnh sang chơi, 2166; 
2903 - Bỗng không (2) : 
Tự nhiên, khi không. Vd. 
Bông không mua não chác 
sầu nghĩ nao, 236 ; 3166. 


BƠ THỜ (1) : Không có 
căn cứ vào đâu. Vd. Diếc 
rằng những giống bơ thờ 
quen thân, 1728. 


BƠ VƠ (5): Tình cảnh một 
thân một mình ở nơi xa 
lạ, không chỗ nương tựa. 
Vd. Bơ vơ lữ thần, 532 ; 
Bên trời góc bể bơ vơ, 1041; 
1076, 2034, 2929 - / Bơ vơ 
lữ thần, 532 : Chết mà 
quàn xác ở đất khách 
không ai săn sóc. 


BỜ LIÊU (1) : Chỉ bờ 
đường hay bờ sông có trồng 
cây liễu. Vd. Loi thoi bở 
liêu mấy cành Dương 
quan, 1502. 


BÒI (1) : Chỉ tình hình rối 


S6 


rít (1). Vd. Rối bởi - / Bởi 
bởi (7) : 7. Chỉ tình trang 
rôi ren, mối này vướng mối 
khác (5). Vd. Rộn đường 
gần với nôi xa bởi bởi, 178; 
547, 761,857,2246- 2.Lung 
tung (2). Vd. Nối giận bởi 
bởi, 1389 ; 2527 - Rối bởi 
(1) : Rối rít lắm. Vd. Như 
tơ rồi bời, 1820 - Lá thơ 
bởi, 945 : Nghĩa đen là thơ 
đề vào lá gởi đến rất nhiều. 


BỞI (4) : Tại vì, do nguyên 
nhân gì. Vd. Để sau nên 
thẹn cùng chàng bởïa1,520; 
2530, 2855, 3209, 


BỢM GIÀ (2) : Chỉ người 
glanxảochuyênđilừangười 
đã lão luyện trong nghề. 
Vd. Thân con chẳng kẻo 
mắc tay bơm già, 882 ; Nào 
ngờ cũng tổ bợm già, 2087. 


BÓỚT (5) : Vd. Hoạ dần dần 
bót chút nào được không, 
496G; 647, 1166, 1782, 1908 
- / Bớt tay (1) : Nới tay, 


nhẹ tay đi một chút, đừng 
đối đãi nặng quá. Vd. Từ 
bị âu liệu bớ£ £ay mới vừa, 
1908 - Bót một thêm hai, 
647 : Hinh dung sự mặc 
cả của người buôn bán. 


BÚA RÌU (2) : Cái búa cái 
rìu để chém người có tội; 
tỷ dụ sự trừng phạt. Vd. 
Búa riu bao quản thân tàn, 
661 ; Dẫu rằng sấm sét búa 
ru củng cam, 1396. 


BỤI (8) : Bựi bặm. Vả. Bụi 
hồng đứt nẻo, 250 ; Lỡ làng 
nước đục bụ: trong, 879 ; 
Bụi hồng dặm kia, 1036 ; 
1521, 1926, 3046, 3120, 
3173 - / Bụi hông (4): Chữ 
hán là hồng trần, chỉ bụi 
sắc đỏ, đo gió bốc lên, nghĩa 
bóng là cõi trần. Vd. Bụi 
hồng dặm kia, 1036 ;: Đụi 
hồng dứt nẻo đi về chiêm 
bao, 250. Các bản quốc ngữ, 
từ TVK đến BK, lại phiên 
là lẻơ đãẽo, chúng tôi tưởng 
đó là phiên lầm khiến câu 
thơ tối nghĩa. (So với câu 


258 bản Hoa tiên ký của 
Nguyên Huy Tự, chúng tôi 
thấy chữ liệu } nẻo của 
các bản nôm là do chữ đứt 

nẻo lên thành). Ý câu 
ấy là trong đám bụi hồng 
khôngthâycóđườnglốinào, 
chỉ có thể đi lại bằng chiêm 
bao mà thôi ; 1926, 3046 
- Bụi trần (1) : Tức là bụi 
bặm (¿rẩn chữ hán cũng 
nghĩa là bụi). Vd. Gương 
trong chẳng chút bựi trần, 
3173 - Nước đục bụi 
trong: X. Nước. 


BỤI (2) : Khóm. Vd. Pha 
càn bụi cỏ gốc cây ẩn mình, 
1652 ; 1660. 


BÙN (1}: Vd. Mà cho bủn 
lại vấn lên mấy lần, 2156. 


BỤNG (1): Lòng dạ. Vd. 
Đã dơ bụng nghĩ lại bia 
miệng cười, 1588. 


BUỘC (11): ¡. Thắt, thắt 
vào, thắt lại với nhau (7). 
Vd. Buộc yên quảy gánh 
vội vàng, 563 ; 688, 1288, 


57 


1764, 2152, 2062, 3066 - 
2. Trói lại (4). Vd. Một dây 
vô loại buộc hai thâm tình, 
580 ; 904, 1616, 2467 - / 
Buộc chân (2): ï. Kết hợp 
hai vợ chồng với nhau (1). 
Vd. Buộc chân thôi cũng 
xích thăng nhiệm trao, 904 
- 2. Trói lấy chân mà bắt 
(1). Vd. Hãy đem dây xích 
buộc chân nàng về, 1616 
- Buộc trói (1): Ràng buộc. 
Vd. Áo xiêm buộc trói lấy 
nhau,2467(Nhiềubản quốc 
ngử chép là rang buộc) - 
Bay buộc : X. Bay. 


BUỔI (12) : 7. Một phần 
thời gian trong một ngày, 
như buổi mai, buổi trưa, 
buốichiều.NÑguyênDudùng 
từ buổi ngày thay cho từ 
banngay(1).Vd. Buốïngày, 
228 - 2. Một khoảng thì 
giờ, lúc, khi, nhịp (11). Vd. 
Cách tường phải buổi êm 
trời, 289 ; 349, 387, 8342, 
1309, 1768, 1940, 2090, 
2595, 2986 - / Buổi mới 
(1): Lúc mới đến ; lúc mới 


58 


gặp nhau. Vd. Rằng trong 
buổi mớiÌa lùng, 349 - Buổi 
ngày (1) : Lúc ban ngày. 
Vd. Buổi ngàychơi mả Đạm 
Tiên, 229. 


BUỔM (4) : Cánh buồm 
của thuyền ; thường dùng 
để tiêu biểu cả cái thuyền. 
Vd. Thuyền ai thấp thoáng 
cánh buồm xa xa, 1048 ; 
1623, 1709, 2136 - / Buồm 
gió lèo mây, 1623 : Buồm 
và ièo, ghép thêm từ g1ó 
vàchữ mâycho đẹp, vìbuồm 
thì hứng gió, lèo thì buộc 
cao như vút lên tận mây. 


BUÔN (4) : Mua vào bán 
ra.NguyênĐuchuyêndùủng 
từ này để chỉ nghề mâi 
dâm. Vd. Buôn phân bán 
hương, 814 ; 2122, 2140, 
2901 - / Buôn bản (2) : 
Mua vào bán ra để lấy lời; 
chi sự kinh doanh của một 
nhà hàng. Vd. Cửa hàng 
buôn bán cho may, 941 ; 
2105 - Buôn người (1): 


Làmnghềchứagáimãiđâm. 
Vd. Cũng tay buôn người, 
2140 - Bán buôn : X. Bán 
- Buôn phấn bán hương, 
814 : Tức là bán sắc đẹp, 
làm nghề mài dâm. Vd. 
Quanh năm buôn phân bán 
hương đã lễ. 


BUỒN (10) ¡. Không vui, 
rầu rï (9). Vd. Bóng tà như 
gục cơn buổn, 167 ; 565, 
638,1047,1049,1051,1053, 
1244, 3122 - 2. Có cảm giác 
khó chịu (1). Vd. Buồn 
mình - / Buồn bã (1) : Tức 
là buồn rầu, từ ba là điệp 
âm của từ buồn. Vd. Cho 
chàng buồn bà tội thì tại 
ngươi, 1862- Buồn cảruột 
(1) : Một cách nói để chỉ 
lòng buốn lắm. Vd. Đã buồn 
cả ruột lại dơ cả đời, 3112 
- Buồn mình (1) : Có cảm 
giác khóchịu vì thèm muốn. 
Vd. Buồn mình trước đã 
tần mẩn thử chơi, 968 - 
Buồn tênh (1) : Buồn lắm, 
tẻ ngắt, không có hứng thú 


gì. Vd. Đoạn trường lúc ây 
nghì mà buồn tênh, 1324. 


BUÔNG (4) ; Bỏ ra, thả 
ra, chỉ đương cầm, đương 
ngậm, đương căn, đương 
quắp mà bỏ lỏng ra. Vd. 
Lỏng buông tay khâu, 136; 
269, 291 ; Mối làng một 
đã ra mười thì buông, 2142 
- “ Buông cầm (1) : Bỏ 
đàn ra, đương đánh đản 
mà bỏ ra. Vd. Buông cầm 
xốc áo vội ra, 291 - Buông 
mành (1) : Thả bức mành 
mành ; rủ xuống như bức 
mành mành. Vd. Lơ thơ tơ 
liễu buông mành, 269. 


BUỒNG(15): Tức làphòng. 
Vd. Buồng không lặng ngắt 
như tờ, 71; 157, 527, 639, 
1010, 1189, 1221, 1309, 
1528, 1565, 1684, 1744, 
1804, 2209, 3008 -/ Buồng 
đào (2) : Buồng màu hồng 
đào, chỉ nơi đàn bà sang 
trọng ở. Vd. Buồng đảo 
khuya sớm thánh thơi, 
1565 ; 1648 - Buông khuê 


59 


(1):X. Cửa các buồng khuê 
- Buồng the (2) : Buồng 
có treo màn the, chỉ chỗ 
đàn bà con gái ở. Vd. Buồng 
the phải buổi thong dong, 
1309 ; 1744 - Buồng thêu 
(2): Có bản chứ nôm chép 
"buồng đào" có thể phiên 
là buồng điều. Nhưng nếu 
là đảo thì trùng với vần 
của câu bát. Các bản quốc 
ngữ xưa TVK, EN, và BE 
phiên là buồng thêu, tức 
là tú phòng, chỉ chỗ đàn 
bà ở. Như thế là các bản 
nôm cũ chép chữ 4w thêu 
mà các bản nôm mới lộn 
thành chứ Vd. Nước non 
cách mấy buồng thêu, 157; 
Nàng thì vội trở buồng 
thêu, 527 - Buồng trong 
(3) : Buồng cửa phụ nữ ở. 
Vd. Buồng trong này nỗi 
chủ trương ở nhà, 1528 ; 
1804, 3008 - Buồng xuân 
(1) : Buồng của người con 
gái trẻ tuổi. Vd. Khoá 
buồng xuân để đợi ngày 
đào non, 1010 - Buồng 
riêng riêng những sựt 


60 


sùi, 1189 ; Hai chữ riêng 
nhân mạnh cái ấn tượng 
cô đơn của Thuý Kiểu. 


-BÚT (3) : Chỉ cái bút để 


việt, hay vẽ. Vd. Nét bút, 
400; Khoảng trên dừng bú¿, 
404 ; 1453 - / Bút hoa (1): 
Chỉ cái bút viết chữ đẹp 
như hoa. Vd. Câu thần lại 
mượn bú¿ hoa vẽ vời, 204 
- Bút nghiên (1) : Chỉ việc 
học hành, văn chương, Vd. 
Theo đòi vả cũng ít nhiều 
bút nghiên, 1450 - Bút giá 
(1) : Cái giá để bút. Vd. 
Trên yên bú£ giá thi đồng, 
397 - Bút pháp (1) : Phép 
viết chữ, lối viết, Vd. Khen 
rằng bútphápđã tỉnh, 1987 
- Nét bút : X. Nét. 


BÙA (1) : Bữa cơm, bữa 
tiệc ; cùng có nghĩa là buổi. 
Vd. Chén đưa nhớ bữa hôm 
nay, 1ð17. 


BÚC (10) : Loại từ để chỉ 
những vật có bể rộng và 
mỏng. Vd. Bứcmành mành, 


213; 398, 735, 1057, 1087, 
1310, 1803, 2625, 3132, 
3141 -/ Bức gấm (1) : Bức 
trướng bằng gấm. Vd. Bức 
gâm rủ thao, 3141 - Bức 
là (2) : Bức màn bằng là. 
Vd. Cao cuốn bức là, 1803; 
3132 - Bức gâm rủ thao, 
3141 : Bức trướng gấm rủ 
tua thao xuống. 


BỤC (7) : Cũng nói là bậc. 
1.Nãcthang,cấp bực,nghĩa 
rộng là cung đàn (2). Vd. 
Bực ngũ âm, 31 ; So chỉ 
nhứng bực tiêu tao, 491 
(theo Liêu văn, Phúc văn) 
- 2. Bực người, lớp người 
trong xã hội ; chỉ hạng 
người ở địa vị cao trọng 
(4). Vd. Thường thường bực 
trung, 12 ; Đực tài danh, 
149 ; 505, 595 - 3. Mức, 
chừng (1). Vd. Thương ôi 
tôi sắc bực này, 985 - / Bực 
mây (1): Tức là thang mây, 
chỉ cái thang để leo lên cao. 
Vd. Bực mây đón bước ngọn 
tường, 319 - Bực ngũ âm 
(1) : Tức là âm giai gồm 


năm bực. Vd. Cung thương 
lài bực ngủ âm, 31 - Bực 
tài danh (1) : Hạng người 
có tài có tiếng. Vd. Nền phú 
hậu bực tài danh, 149 - Bực 
trung (1): Lớp người trong 
xã hội không cao không 
thấp. Vd. Thường thường 
bực trung, 12. 


BƯNG (3) : Bịt, bọc, phủ 
cho kín, Vd. Bưng mắt bắt 
chim, 1508 ; Trong ngoài 
kín mít như bưng, 1563 ; 
1877 - / Bưng bít (1) : Che 
đậy, giấu giếm. Vd. Lại còn 
bưng bít giấu quanh, 1543 
- Như bưng : X. Như - 
Bưng kín miệng bình, 
1577 : Bịt kín được chuyện 
không để hở ra - Bưng mắt 
bắt chìm, 1508: Cũng như 
bịt mắt bắt chim, mở mắt 
mà bắt chim còn khó huống 
lại bịt mắt mà bắt chim 
thì sao được, ý nói giấu việc 
lây thiếp với Hoạn thư 
không được đâu. 


BƯỚC (34) : 1. Động từ 
là bước đi ; danh từ là bước 


61 


chân(30). Vd. Bước lần theo 
ngọn tiểu khê, 53 ; 96, 124, 
136,143,561,564,634,922, 
926,1109,1117,1122,1128, 
1178, 1671, 1805, 1912, 
1982, 1986, 2002, 2159, 
2345, 2781, 2867, 3008, 
3024, 3058 - 2. Chỉ cải chân 
bước (1). Vd. Đón bướcngọn 
tường, 319 - 3. Con đường, 
ngả đường (1). Vd. Bước 
đường chia hai, 564 - 4, 
Bước đường theo nghĩa 
bóng, cảnh ngộ (2). Vd. Biết 
thân đến bước lạc loài, 781; 
953 - / Bước ra (5) : Đi 
ra phía ngoài ; đi ra khỏi 
nhà. Vd. Trong vòng bước 
ra, 1912; 2159, 3008, 3024, 
3058 - Dón bước : X. Đón 
- Lạc bước : X. bạc - Lên 
bước : X. Lén - Lỡ bước: 
X. Lỡ- Quá bước : X. Quá 
- Bước đường chia bai, 
564 : Tức là chia đôi đường. 
Chia đường chử hán là 
"phân kỳ", chỉ tỉnh hình 
mỗi người đi một ngả hay 
là một. người đi một người 
ở lại. Từ chia hai đôi với 


62 


từ sẻ nửa ở vế trên để tả 
mối sầu trong lúc phân kỳ 
- Bước thấp bước cao, 
1128:Tả bướcđicdangưởời 
sợ hãi, Chân đi không chắc 
- Nhẹ bước thanh vân: 
X. Nhẹ. 


BƯỚM(7): Vd. Tường đông 
ong bướm ởi về mặc at, 38; 
938,1229,1238,1326,1586, 
3098 - / Bướm ong (2) : 
Conbướmväconong,nhữửng 
loài hút nhuy hoa, tỷ dụ 
những khách hiếu sắc, ăn 
chơi. Vd. Bướm ong bay lại 
ầm ầm tứ vi, 938 ; 1586 
- Ơng bướm : X. Ông - 
Bướnn chánong chường, 
1238: Tức làong bướm chán 
chường, chi cuộc mãi dâm 
khiến người ta đã chán 
chường, tác giả tách ra làm 
hai vẽ đối nhau, theo phép 
đối xứng của tu tử học - 
Bướm lả ong lơi, 1229: 
Ong bướm lả lơi, tác giả 
tách ra làm hai vế đối nhau. 
Chỉ sự đủa cợt suồng sã 
của khách chơi, 


CA NGÂM(1): Hát xướng. 
Vd. Pha nghề thi hoạ đủ 
mùi ca ngâm, 30 - Ca nhỉ 
(1): Con hát. Vd. Đạm Tiên 
nàng ấy xưa là ca nhi, 62. 


CÀ SA (1) : Áo của tăng 
ni. Vd. Áo xanh đổi lấy cà 
sa, 1921. 


CÁ (4) : Con cá. Vd. Cá 
châuchimlồng,2184;2275, 
2944,3166-/Cáchậuchim 
lồng, 2184 : Cá nhốt trong 
chậu, chim nhốt trong lồng, 
tỷ dụ những người bị quyền 
uy hay danh lợi ràng buộc, 
không được tự do- Cá nước 


chim trời, 3166 : Cá ở dưới 
nước với chìm bay trên trời, 
xa cách không gặp nhau 
được - Cá nước duyên ưa, 
2275 : Cái duyên hai người 
ưa nhau, thích hợp với 
nhau, như cá với nước. 


CẢ (11) : 1. To lớn, rộng 
lớn (4). Vd. Bể sâu sóng 
cả, 1882 ; Lượng cả, 2195; 
Cả cười, 2283 ; 2961 - 2. 
Gồm hết (5). Vd. Mặn mà 
cả hai, 162 ; 1584, 2479, 
3112, 3246 - 3. Đến cả, đến 
tận (2). Vd. Đã buồn cảruột 
lại dơ cả đời, 3112 - / Cả 
cười : Cười lớn, vui lắm. 


63 


Vd. Cùng nhau trông mặt 
cả cười, 2283 - Lượng cả: 
X. Lượng - Bể sâu sóng 
cả : X. Bể. 


CÁC (4) : Chỉ số nhiều. 
Vd. Dặn dò hết các mọi 
đường, 1625 ; 2354, 2386, 
2907 - / Các tích mọi khi, 
2907 : Các khoản, các việc 
mọi khi. 


CÁC (1) : Gác, nhà gác. 
Vd. Cửa các buồng khuê, 
1221;X. Gác - / Cửa các 
buồng khuê : X. Cửa. 


CÁCH (10) : Ngăn ra, chia 
ra bên nọ bên kia, không 
_ liên nhau. Vd. Cách mấy 
buồng thêu, 157 ; 289, 304, 
379, 747,1045, 1058, 1545, 
1599, 2434 - / Cách mấy 
(2) ; Xa cách bao nhiêu. 
Vd. Nước non cách mây 
buồng thêu, 157, nghĩa là 
cách buồng thêu xa bao 
nhiêu non nước ; Sân Lai 
cách mấy nẵng mưa, 1045 
- Cách năm (1) : Đã cách 


64 


một năm rồi. Vd. Cách năm 
mây bạc xa xa, 1599 - Cách 
trở (1) : Ngăn cách. Vd. 
Liêu Dương cách trở sơn 
khê, 533 - Cách mặt 
khuất lới, 747 ; 1545 : 
Cách mặt nhau, nói không 
nghe nhau được, chỉ tình 
hìnhhaingườixacáchnhau, 
có khi chỉ người sống với 
người chết. 


CÀI (5) : Giắt vào, xỏ vào. 
1h. Gai. Vd. Cửa đóng then 
cải, 271 ; Sửa áo cài trâm, 
3179 ; 2232, 2768, 3229. 


CÁI (7) : 1. Loại từ để chỉ 
mộtvật,mộtđiềugì.Nguyễn 
Du dùng từ này thường có 
ý nhấn mạnh hay mỉa mai 
(6): Vd. Cái điều bạc mệnh, 
108;1310,2151,2160,3101, 
3146 - 2. Chỉ loài động vật 
để đối với chữ con. Vd. Con 
ong cái kiến, 1758. 


CẢI (2) : Hột cải. Vd. Rụng 
cải rơi kim 769; 3067 - / 
Phận cải duyên kim : X. 


Phận - Rụng cải rơi kim: 
X. Rụng. 


CẢI NHIỆM (2) : Đổi bổ 
quan ở nơi khác. Vd. Kim 
thì cải nhiệm Nam-binh, 
2949 ; 2950, 


CÃI (1): Nói chống lại. Vd. 
Lệnh quan aI dám cái lời, 
2597. 


CAY (1) : Vd. Ngậm đắng 
nuốt cay, 490 - / Cay đắng 
(3): Vừa cay vừa đắng, chữ 
hánlà "tânkhổ",cũngnghĩa 
là khổ sở, đau đớn. Vd. Từng 
cay đắng lại mặn mà hơn 
xưa, 1472 ; 1870, 2615 - 
Cay nghiệt (1) : Tính nết 
khắt khe, chặt hẹp. Có ý 
kiến cho rằng vốn là cai 
nghiệt do các từ ác cai và 
ác nghiệt của nhà phật chỉ 
cái mầm mống của điều ác 
mà phát âm sai thành thói 
quen. Xinghiđểtham khảo. 
Vd. Càng cay nghiệt lắm 
càng oan trái nhiều, 2362 


- Ngậm đắng nuốt cay: 
X. Ngậm. 


CAM(10): 1. Thoả (6). Vd. 
Mãy lâu nay một chút lòng 
chưa cam, 456 ; 834, 1866, 
1953, 2278, 2436 - 2. Đành 
(4). Vd. Đã cam tệ với tri 
âm bấy chầy, 386 ; 954, 
1396, 1945 - / Cam bề (1): 
Đành chịu bề ấy, 954- Cam 
lòng (3) : Thoá lòng. Vd. 
Tông đường chút chửa cam 
lòng, 1953 ; 2278, 2436 - 
Cam tâm : Nh. Cam lòng. 
Vd. Tiểu thư nhìn mặt 
nhường đà cam tâm, 1866 
- Cam lai (1) : Đến cái ngọt, 
đến hồi hạnh phúc. Vd. 
Hay là khổ tân đến ngày 
cam lai, 3210 - Trân cam: 
X. Trân. 


CÁM (1) : Vốn là chử hán 
là cảm, tức là cảm động. 
Vd. Cẩm lòng chua xót, 
1076. 


CAN QUA (1): Can là cái 
một để che, qua là cái mũi 


65 


qua để đâm. Can qua là 
binh khí ; nghĩa rộng là 
cuộc đănh nhau, cuộc chiến 
tranh. vd. Giấn mình trong 
áng can qua, 2941 - / Áng 
can qua : X. Áng. 


CANTRƯỜNG(TRÀNG) 
(1): Gan ruột. Vd. Biết đâu 
mà gởi can trưởng vào 
đâu, 2188. 


CÀN (1) : Bừa. Vd. Pha 
cân bụi cỏ gốc cây ẩn mình, 
1652. 


CẠN (12) : 1. Nông cạn, 
không sâu(2). Vd. Cạnlòng, 
1435 ; Sông cạn, 1975 - 2. 
Hết nước, uống hết (ð). Vd. 
Cạn dòng lá thắm, 268 ; 
893, 1844, 1975, 1991 - 3. 
Hết, hết lời, hết lẽ (5). Vd. 
Cạn lời, 757 ; 903, 1640, 
1802, 3215 - / Cạn chén 
(1) : Uống hết chén nước, 
chén rượu. Vd. Vài tuần 
chưa cạn chén khuyên, 898 
- Cạn lòng (1) : Bụng dạ 
nông nổi. Vd, Cạn lòng 


66 


chẳng biết nghĩ sâu, 1435 
- Cạn lởi (3) : Nói hết lời. 
Vd. Can Tới hôn đứt máu 
say, 7ð7 ; 903, 1640 - Cạn 
tóc tơ (1) : Hết mọi điều 
chitiêt.Vd.Chuyệntròchưa 
cạn tóc tơ, 3215 - Can dòng 
lá thắm, 268 : Dòng nước 
cạn đi khiến lá thắm không 
trôi ra được. X. Lá thắm. 


CÀNG (95) : 1. Chỉ tình 
trang thêm, hơn (35). Vd. 
Kiều cảng sắc sảo mặn mà, 
23 ;34, 101, 102, 103, 393, 
524,637,662,673,764,875, 
1125, 1153, 1293, 1505, 
1323, 1657, 1432, 165/7, 
1759, 1859, 1845, 1863, 
1970, 1993, 2006, 2098, 
2113, 2226, 2547, 2603, 
2648, 2831, 3081 - 2. Chỉ 
tình trạng tăng thêm của 
cái này đồng thời với sự 
tăng thêm của cái kia có 
liên quan(60).Vd.Sầu đong 
cảng lắc cảng đầy, 247 ; 
364. 400, 497, 498, 824, 
1228, 1284, 1300, 1213, 
1382, 1383, 1384, 1537, 


1570, 1681, 1819, 1870, 
2060, 2114, 2362, 2579, 
2770, 2793, 2794, 2806, 
2809, 2810, 2846, 2868, 
3188 - / Càng âu đuyên 
mới, 2846 : Càng âu yếm 
nhau trong duyên mới (đối 
với Thuý Vân) - Càng đào 
tỉnh xưa, 2846 : Tình xưa 
lại cảng dạt dào thêm - 
Càng dập càng nồng, 
1537 : Nói lửa (lửa lòng) 
càng dập ởi cho tắt mà nó 
không tắt lại nóng thêm 
lên - Càng gió càng mưa 
càng nồng, 1284: Gió mưa 
chỉ sự vui chơi ở thanh lâu. 
Về thời tiết thì ngày xuân 
cảng có g1ó có mưa thì càng 
mát, nhưng xuân tình của 
Thúc sinh ở thanh lâu thì 
càng nhiều vui thú với 
nhau mỗi tình càng nồng 
thêm -Càng dầunhư dưa, 
2794 : Ruột càng rầu ra, 
càng nẫu ra như dưa (dưa 
muối thì phải rầu (dầu) ra, 
phải nhàu ra mới ngon), 
nghia bóng là càng ảo não. 


CANH (15) : 1. Một phần 
của ban đêm (đêm chia làm 
năm canh) làm đơn vị thời 
gian để cho người ta thay 
phiên canh gác (9). Vd. Cớ 
chỉ ngồi nhân tàn canh,717; 
1119, 1253, 1523, 1865, 
1884, 2026, 2504, 3254 - 
2. Theo phép chuyền nghĩa, 
chỉ ban đêm (6). Vd. Canh 
chầy, 217 ;225, 1266, 1872, 
2031, 3141 - / Canh chầy 
(1) : Canh muộn, canh 
khuya. Vd. Một mình lưỡng 
lự canh chảy, 217 - Canh 
khuya (3) : Đêm đã muộn. 
Vd. Cớ sao trăn trọc canh 
khuya, 225 ; 2031, 3141 - 
Canh tàn (1): Đêm đã gần 
sáng, hết cầm canh. Vd. 
Khắc lậu canh tàn, 1119 
- Năm canh : X. Năm - 
Tàn canh :X. Tàn - Trống 
canh : X. Trớng - Khắc 
lậu canh tàn : X. Nhắc. 


CANHCÁNH(1):Chỉtinh 
hình mang luôn ở trong 
lòng. Vd. Nôi nàng canh 


67 


cánh bên lòng, 246, làmang 
luôn (mối nhớ thương) ở 
lòng, không bao giờ khuây. 


CANH THIẾP (1) : Cái 
thiếp biên niên canh (tuổi) 
hai bên nhà trai nhà gái 
trao cho nhau trong lễ vấn 
danh. Vd. Hãy đưa canh 
thiếp trước cầm làm ghi, 
650. 


CÀNH (26) : 1. Ngành cây, 
ngành hoa (24). Vd. Cảnh 
lê trắng điểm một vài bông 
hoa, 42 ; 66, 144, 176, 270, 
433,515,566,674, 784,820, 
834,1098,1160,1231,1262, 
1264, 1283, 1322, 1325, 
1386, 1502, 1741, 1951 - 
2. Theo phép hoán dụ chỉ 
vật nhỏ, dài tựa như cái 
cành (2). Vd. Trên đào nhắc 
thấy một cảnh kim thoa, 
294 ; 358 - / Cành dương: 
X. Gọt - Cành hoa : Tỷ 
dụ người đẹp. Vd. Cảnh hoa 
đem bán vào thuyền lái 
buôn, 820 - Cành mẫu đơn 
(1) : Cành boa mẫu đơn, 


68 


tỷ dụ thân thể người đẹp. 
Vd. Ba cây chập lạt một 
cảnh mẫu đơn, 1426- Cành 
phù dung (1) : Cành hoa 
phủ dung, tỷ dự người đẹp. 
Docâu "Phù dungnhưdiện” 
trong bài “Trường hận ca” 
của Bạch Cư-di đời Đường. 
Vd. Một tay chôn biết mấy 
cảnhphùdung,1160-Cành 
quít : X. Quít - Cành tơ 
(1) : Cành non. Vd. Hải 
đường mơn mởn cảnh tơ, 
1283 - Cành thiên hương 
(1) : Cành hoa thơm của 
trời. Vd. Gây cành thiên 
hương, 66 - Cành xuân 
(2) : 1. Chỉ cành cây non 
tươi(1). Vd. Giọt sương g1eo 
nặng cành xuân là đà, 176 
- 3. Tỷ dụ người con gái 
tơ (1). Vd. Canh xuân đã 
bẻ cho người chuyên tay, 
1262 - Cây quỳnh cành 
đao: X. Cây - Chắp cánh 
liền cành : X. Chấp - Lá 
gió cành chỉm : X. Lá - 
Cành biếc đã chen lá 
vàng, 1386 : Cành cây ngô 
đồng lá biếc đã chen một 


1t lá vàng, tức là bắt đầu 
sang thu - Cành hoa đem 
bán vào thuyền lái 
buôn, 820: Cành hoa mà 
đem bán vào thuyền lái 
buôn tất là một món hàng 
để buôn đi bán lại chứ 
không phải là vật đẹp qui 
để thưởng thức - Cành 
kia... cõi này, 1322: Thức 
sinh hỏi Thuý Kiều không 
phải là con của Tú bà hay 
sao. Tú bà cho Kiều ở riêng 
một nơi nói dối là con gái 
của mình kén chồng chứ 
không phải là gái điếm. 


CÁNH (14): 1. Cánh chim, 
cánh loài côn trùng (6). Vd. 
Nghĩminh phận mỏng cánh 
chuồn,411;515,1 132,2017, 
2247, 2970 -2. Chỉ vật hình 
dạng như cái cánh, cánh 
hoa, cánh bèo, cánh buồm, 
cánh cửa số (8). Vd. Nứa 
khép cánh mây, 283 ; Hoa 
dù rã cánh lá còn xanh cây, 
678;1048,1073,1709,2475, 
2585, 3164 - / Cánh buồm 
(2): Cái buồm của thuyền. 


Vd. Thuyền ai thấp thoáng 
cánh buồm xa xa, 1048 ; 
1709 - Cánh chuồn (1) : 
Cánh con chuồn chuồn, tỷ 
dụ vật mỏng mảnh. Vd. 
Phânmôngcánhchuồn,411 
- Cánh hoa tàn (2) : Tỷ 
dụ người phụ nử hết sắc 
đẹp. Vd. Còn chỉ nữa cánh 
hoa tàn, 2585; 3164 - Cánh 
hồng (2) : Tức cánh chim 
hồng. 1. Tỷ dụ cái chết nhẹ 
nhàng. Vd. Vời trông còn 
tưởng cánh hồng lúc gieo, 
2970. Lúc gieo cánh chim 
hồng, tức là lúc gieo mình 
xuống sông để chết. Tư-maã 
Thiên truyện của Hán thư 
có câu : "Tử hoặc khinh 
ư hồng mao", nghĩa là có 
cái chết nhẹ hơn lông chim 
hồng, do đó mà Nguyễn Du 
dùng hình tượng cánh hồng 
lúc gieo để chỉ sự gieo mình 
tự tử của Thuý Kiều - 2. 
Tỷ dụ người có chí cao xa 
hay người đi xa (1). Vd. 
Cánh hồng bay bổng tuyệt 
vời, 2247 - Cánh mây (1): 


69 


Cánh cửa dán giấy có vẽ 
mây. Vd. Lăng khép cánh 
mây, 283 - Cánh suyên: 
X. Suyền. 


CẠNH (1): Tức là bên. Vd. 
Bể oan dường đã vơi vơi 
cạnh lòng, 2420. 


CẢNH (8) : Hình sắc bày 
ra trước mắt. Vd. Nhớ cảnh 
nhớngười, 259; 1038,1243, 
1244, 1595, 1799, 3058 
Cánh giang hồ (1) : X. 
Giang hồ; chỉ cảnh phiêu 
lưu hay ẩn dật đối với triều 
đìnhlangmiếu haychicảnh 
huống của người đi xa quê 
hương mà kiếm ăn. Vd. 
Chanh niềm nhớ cảnh 
giang bồ, 1595. 


CAO (25) : Vd. Kín cổng 
cao tường, 267 ; 495, 593, 
673,1128,1228,1612,1657, 
1709, 1803, 1817, 1971, 
2017, 2150, 2168, 2234, 
2381, 2494, 249/7, 2602, 
2628, 3086, 3140, 3219 ~/ 
Cao bay (2) : Đi xa để thoát 


70 


nạn. Vd. Xa chạy cao bay, 
1917 ; 2017 - Cao băng 
đầu (1) : Chỉ tình hình khá 
cao  Vd.D Đông xương 
Vô-định đã cao bằng đầu, 
2494 - Cao dày (1) : Tức 
trời (trời cao) và đất (đất 
dày), chỉ ơn cao và đức dày 
của Phật. Vd. Độ sinh nhờ 
đức cao dày, 3055 - Cao 
lóm (1) : Chỉ vóc người cao 
và to lớn. Vd. Cao lớn đẫy 
đà, 924 - Cao sâu (1) : Chỉ 
công đức cha mẹ đối với 
con, cao như núi, sâu như 
biển. Vd. Chín chữ cao sâu, 
1253 - Cao tay (1) : Chỉ 
thầy pháp sư phủ thuỷ có 
phép thuật cao cường. Vd. 
Phi phù trí qui cao tay 
thông huyền, 1684 - Cao 
thâm (1) : Chỉ nghĩa cao, 
ơn sâu. Nh. Cao sâu. Vả. 
Khâu đầu lạy ta cao thảm 
nghìn trùng, 3180 - Chí 
cao: X, Chí - Ÿ cao:X. Ý- 
Làm cao: X. bàm - Eín 
cổng cao tường : X. líín - 
Xa chạy cao bay : X. 4a. 


CAO ĐĨNH (1) : Một quả 
núi ở tình Chiết Giang của 
Trung Quốc là chỗ đường 
đi qua lại. Thơ cổ có câu 
"Cao-đình tương biệt xứ" 
nghĩa là chỗ biệt nhau ở 
núi Cao Đình. Vd. Xuân 
Đình thoắt đã đổi ra Cao 
nh, 1500. 


CÁO (2): 1. Kiện ở quan, 
ở pháp đình (1). Vd. Sốt 
gan ông mới cáo quì cửa 
công, 1404 - 2. Lấy cớ gì 
mà xin, mà từ chối (1). Vd. 
Cáo say, 1842 - / Cáo qui 
(1) : Qui mà kêu ở cửa 
quan, 1404. 


CÁO THƠM(1): Sách hay, 
do chữ hán phương cảo. 
Vd. Cáo thơm lần giở trước 
đèn, 7. 

CÁO TÁNG X. Kiểu táng. 
CÁT(1):Câysắn,mộtgiống 
cây leo, vỏ dùng làm sợi 


đệt, tục gợi là dâu sắn. Vd., 
Cũng may đây cát được nhờ 


bóng cây, 2280 -/Cát đăng 
(1): Cát là cây sắn, đăng 
là cây mây, hai giống cây 
leo, nhờ vào những cây to 
mà mọc, tỷ dụ người thân 
phân nhỏ mọn, người vợ 
lẽ. Vd. Tuyết sương che chở 
cho thân cát đẳng, 902 - 
Cát luỹ (1): Nh. Cát đằng. 
Cũng dùng để tỷ dụ thân 
phận vợ lẽ. Vd. Mặn tỉnh 
cát luý lạt tình tao khang, 
1480. 


CÁTT (5) : Vd. Cát vàng cồn 
nọ, bụi hồng dặm kia, 1036; 
1950, 2029, 2605, 3021 - 
/ Cát làm ngọc trắng, 
1950: Cát lầm đục lên làm 
nhơ bẩn cả khối ngọc trong 
trắng, tỷ dụ người đẹp bị 
hành hạ khổ sở - Cát dập 
sóng vùi, 2605 : Chỉ thân 
người luân lạc ví như bị 
chìm đắm. 


CĂM (1) : Tức giận ngầm. 
Vd. Phần căm nỗi khách, 
852, tức giận ngầm đối với 


tại 


hành động của bọn khách 
làng chơi. 


CĂN VĂN (2) : Gạn hỏi 
cho cùng ; nói cặn kê xoắn 
vó với nhau. Vd. Tóc tơ căn 
vặn tấc lòng, 451 ; 1367. 


CẶP SÁCH(1): Cái khung 
gồm hai thanh đứng để kẹp 
chồng sách ở giữa mà treo 
lên hay mang ởi cho tiện. 
vd. Túi đàn cặp sách, 278. 


CẮT (3) : Chia giao công 
việc cho người ta. Vd. Cắt 
người coi sóc, 992 ; 1924, 
2826. 


CÂY (18) : Vd. Vạch da 
cây vịnh bốn câu ba vần, 
100 ; 121, 132, 144, 174, 
279, 674, 678, 743, 1120, 
1652, 1914, 2018, 2029, 
2118, 2280, 3042, 3238 -/ 
Cây cong (1) : Cây uốn 
khúc ; cành cây uốn khúc. 
Vd. Sợ làn cây cong, 2118, 
do câu chữ hán “Thương 
cung chỉ điều, kiến khúc 


72 


mộc nhi cao phi", nghĩa là 
con chim bị cung bắn thấy 
cây cong thì sợ mà bay cao 
¬ Ấp cây XÃ. Ấp - Bóng 
cây :X. Bóng- Cây quỳnh 
cành đao, 144 : Cây ngọc 
quỳnh, cành ngọc đao, chữ 
dùng để tả vẻ đẹp của 
người có phong cách như 
tiên - Cây trăm thước (1): 
Tức cây bồ đề. X. Có cây 
trăm thước. 


CẬY (7) : 1. Nhờ, mượn 
(6). Vd. Một lời cậy với 
Chung công, 653 ; 723, 
1374, 1890, 2321, 2416 - 
2. Ÿ thế (1). Vd. Có tài mà 
cậych¡tài, 3247 :Nhờngười 
thầycungthầycòkhônkhéo 
bày mưu đặt kế. 


CẦM (?) : Cái đàn. Vd. 
Buông cầm xốc áo vội ra, 
291 ; 467, 556, 640, 1400, 
1963, 2577 - / Cầm cờ (1): 
Tức cầm kỳ, đàn và cờ. Tình 
cầm cờ là tình bè bạn. Vd. 
Đem tình cầm sắt đổi ra 
cầm cờ, 3110 - Cầm đài 


(1): Chô ngồi để đánh đàn. 
Vốn chỉ chỗ xưa Bá Nha 
thời Xuân thu đánh đàn 
cho Chung Tử Kỳ nghe và 


chỗ Tư-mä Tương-như thời 


Hán đànchoTrácVăn-quân 
nghe. Vd. Rằng nghe nổi 
tiếng cầm đài, 463 - Cầm 
đường (1) : Tử Tiện ở thời 
Xuân thu Ìàm quan huyện 
ở nước Lỗ, chỉ gẩy đàn chơi 
.mà việc quan vẫn chạy. Sau 
người ta gọi dinh quan 
huyện là cẩm đường. vd. 
Cầm đường ngày tháng 
thanh nhàn, 2875 - Cầm 
lành (1) : Cái đàn nguyên 
vẹn. Vd. Dây loan xin nối 
cầm lành cho ai, 2582. Chữ 
cầm lành có nghĩa là cái 
đàn đã đứt đây (Thuý Kiều 
đã chết chòng) bây giờ Hồ 
Tôn Hiến xin nối lại dây 
đàn với Kiều để cho đàn 
được nguyên lành trở lại 
- Cầm nguyệt (1) : Tức 
là đàn nguyệt. Vd. Ép cung 
cầm nguyệt, 640 - Cầm sắt 
(1): Đàn cầm và đàn sắt 
hoà thanh với nhau, tỷ dụ 


vợchồng. Vd. Đem tình cẩn 
sắt đổi ra cầm cờ, 3110 - 
Câm thơ (1) : Đánh đàn 
và ngâm thơ. Vd. Chẳng 
trong chăn gối cũng ngoài 
cầm thơ, 3222 - Cầm trăng 
(1): Đàn nguyệt. Vd. Hiên 
sau treo sẵn cầm trăng, 4617 
- Ôm cầm : X. Ôm - Cầm 
đã bén dây, 1963 : Cái 
dây đã quen, đã hợp với 
cái đàn ấy, ý nói đã là vợ 
chồng đã hoà hợp nhau. 


CÂM(16): 1L.Nắm giữ bằng 
tay (8). Vd. Chẳng duyên 
chưa để vào tay ai cẩm, 
298 ; 650, 688, 800, 858, 
1593, 3022, 3187 - 2. Giữ 
lấy (1). Vd. Chẳng cẩm cho 
vững lại giày cho tan, 3162 
- 3, Giữ lại, ngăn lại (5). 
Vd. Nàng còn cẩmm lại một 
hai tự tình, 212; 385, 1286, 
1857, 2339 - 4. Cầm trong 
tay theo nghĩa bóng là 
tưởng rằng, tin rằng, mong 
rằng,chắcrằng(2).Vd. Cầm 
như, 680 ; Còn cẩm gặp 
đây, 3022 - / Cầm dây (1): 


T3 


Chỉ ông Tơ cầm tơ hồng 
để buộc người ta thành vợ 
chồng. Vd. Cầm đây chăng 
lựa buộc vào tự nhiên, 688 
- Cầm lòng (1) : Giữ lòng 
mà không cảm động. Vd. 
Nể lòng có lẽ cẩm lòng cho 
đang, 350 - Cầm như (1): 
Cầm bằng, xem như là. Vd. 
Cầm như chằng đỗ những 
ngày còn xanh, 680. 


CÂM CẬP (1) : Hình dung 
sư run người lên vì rét hay 
vì tức giận. Vd. Mụ thì cẩm 
cập mặt nhìn hồn bay, 
990. (Cũng có bản quốc 
ngữ phiên là ngơm ngớp). 


CÂN (11) : 1. Đơn vị để 
tính và đồ dùng để đo trọng 
lượng (4). Vd. Cân vàng, 
686 ; 2331, 2348, 2720 - 
2. Dùng cái cân để cân xem 
nặng bao nhiêu, nghĩa bóng 
là đánh giá (3). Vd. Cân 
sắc cân tài, 639 ; 2680 - 
3.Ngang, xứng, thăngbằng 
(4). Vd. Làm cho cho hại 


74 


chotàncho cân, 1272; 1456, 
2460, 3027 -/Cân lại nhắc 
đi, 2680 : Cân đi cân lại 
xem nặng nhẹ thế nào - 
Cân sắc cân tài, 639 : Cân 
nhắc, đắn đo, xem sắc và 
tài đáng giá bao nhiêu. 


CÂN ĐẠI (1) : Mũ và đai, 
chỉ phẩm phục của ông 
quan, của ông tướng. Vd. 
Rỡminh lạ vẻ cân đai, 2273. 


CẬP KẾ (1) : Theo Kính 
lễ con gái 15 tuổi thì cài 
trâm (kê) để tô là đến tuổi 
lấy chồng. Cập kê là đến 
tuổi cài trâm, tức đến tuổi 
lấy chồng. Vd. Xuân xanh 
xấp xI tới tuần cập kẻ, 36. 


CẤT (8): 1. Giơ lên, ngẩng 
lên (2). Vd. Œâf bút tay đề, 
1453 ; 1550 - 2. Nâng lên, 
nhấc lên vậi gì có trọng 
lượng (6). Vd. Kiệu hoa cả£ 
gió, 1466;23027,2150,2424, 
2790, 2844 - / Cất đầu (1): 
Ngóc đầu lên. Vd. Làm cho 


đày đoa cấ? đầu chẳng lên, 
1550 - Cất gió (1) : Nhắc 
lên, khiêng lên ở trong gió, 
có hàm ý đi mau như gió. 
Vd. Kiệu hoa cả gió, 1466 
- Cất mình (3): Nhắc mình 
lên, có hàm ý năng nề. Vd. 
Cất: mình qua ngọn tường 
hoa, 2027 ; 2150, 2790 - 
Cất một đồng cân đã già, 
3720 : Đặt một vật ở cân, 
nó cất được, nhắc được quả 
cân nặng một đồng cân, cho 
nên nói cât rmmột đồng cân. 
Câu này ÿ nói là cân được 
một đồng cân giả giãn, tức 
là có trọng lượng - Vui này 
đã cất sầu kia được nào, 
2844 : Cất đây cũng nghĩa 
như cất? ở câu 2790, tức vu] 
này chưa cân được, chưa 
xứng được với sầu kia. 


CÂU (10) : Vd. Bốn cảu 
ba vần, 100 ; 184, 204, 404, 
1056, 1245, 1296, 1798, 
2055, 2192 - / Câu Binh 
nguyên quân (1): Tức câu 
thơ nói về Bình nguyên 


quân là câu thơ Đường : 
"Bất trị can đảm hướng 
thuỷ thị; Linh nhân khước 
ức Bình nguyên quân" 
nghĩa là : Không biết gan 
mật cùng ai tỏ, khiến người 
lại nhớ Bình nguyên quân. 
X. Binh nguyên quản. Vd. 
Khiến người lại nhớ câu 
Bình nguyên quân, 2192 
- Câu thần (2) : Câu thơ 
tuyệt hay như thần giúp 
cho làm. Chữ Hán là "thần 
cú”. Vd. Câu thần lại mượn 
bút hoa vẽ vời, 204 ; 1296 
- Câu tuyệt điệu: X. Tuyệt 
điệu - Lấy câu vận mệnh, 
1798 : Lấy lời nói vẻ vận 
mệnh để tự an ủi, 


CÂU (4) : Ngựa non mới 
lớn, ngựa tốt. Vd. Tuyết in 
sắc ngựa cầu giòn, 139 ; 
870, 1602, 16085 -/Roi câu: 
X. lo; - Vó câu : X. Võ. 


CẦU (6) : Vd. Dịp cầu nho 
nhỏ cuối ghềnh bắc ngang, 
56;170,196,457,912,2030 


H5) 


- Cầu giá (1) : Cầu có 
giá (nước đóng băng) phủ. 
Vd. Bac phau cẩu giá, 912 
- Cầu Lam :X. Chày sương 
- Cầu sương (1) : Cầu có 
sương phủ. X. Tiếng ga. So 
với Cẩu giá - Dịp câu : 
X. Địp. 


CẤU(6): Xin, mong, muốn, 
tìm. Vd. Ai cầu làm chị, 
508, 1376, 2206,3055,3160 
- / Cầu thân (1) : Xin lấy 
làm vợ. Vd. Đầu đuôi kể 
lại sự ngày cầu thân, 1440. 


CẬU (1) : Em của mẹ. Vd. 
Lạy rồi sang lạy cậu mày 
bên kia, 952. 


CÒ KÈ (1) : Hình dung 
thái độ của con buôn thêm 
bớt như kéo đi kéo lại để 
mặc cả. Vd, Cò kè bớt một 
thêm hai, 647. 


CÓ (165): 1.Trái với không; 
chỉ sự khẳng định (30). Vd. 
Sinh đà có ý đợi chờ, 303; 
412,522,723,741,795,841, 


76 


934,973, 1024, 1046, 1129, 
1145, 1347, 1434, 144/7, 
1578, 1581, 1844, 1905, 
2018, 2106, 2123, 2196, 
2415, 2849, 2884, 2909, 
3086. 2. Có ý hỏi hoặc than 
(29). Vd. Cái điều bạc mệnh 
có chửa ai đâu, 108 ; 234, 
340, 418, 796, 981, 1022, 
1174, 1179, 1244, 1260, 
1354, 1402, 1434, 1490, 
1610, 1634, 1874, 1882, 
2182, 22358, 2358, 2415, 
2496, 2623, 2882, 3047, 
3089, 3146 - 3. Chỉ sự tên 
tại (82). Vd. Phong tình có 
lục, 8 ; Có nhà -viên ngoại 
họ Vương, 11; 67, 182, 196, 
200,274,279,280,290,360, 
380,390,141,607,612,623, 
799, 809, 1018, 1030, 1058, 
1088, 1112, 1151, 1164, 
1172, 1240, 1275, 1353, 
1365, 1418, 1442, 1458, 
1683, 1722, 1747, 1762, 
1811, 1812, 1850, 1914, 
1915, 2024, 2064, 2081, 
2090, 2125, 2166, 2204, 
2289, 2359, 2422, 2451, 
2472, 2544, 2584, 26857, 


2755, 2884, 2886, 2936, 
3038, 3072, 3079, 3086, 
3114, 3116, 3117, 3118, 
3121, 3125, 3148 - 4. Chỉ 
sự sở hữu (15). Vd. Tiền 
lưng đã có việc gì chẳng 
xong, 652; 752, 1005, 1107, 
1108, 1165, 1327, 1901, 
1972, 2529, 2713, 2899, 
2909, 3242, 3247 - 5. Chỉ 
trạng thái, hoặc tính chất 
(9).Vd.Lầnxemphongcảnh 
có bề thanh thanh, 54 ; 65, 
188, 500, 984, 1898, 2604, 
3026 - / Có đâu (2) : Có 
lẽ lại thế sao. Vd. Có đâu 
mà lại ra người hiểm sâu, 
11168 ; 3245 - Có khi (5): 
Cũng có lúc. Vd. Còn thân 
ắt lại đến bồi có khi, 522; 
975, 1046, 1581, 2849 - Có 
lẽ (2) : Tỏ sự phỏng đoán, 
củng có nghĩa là cô lẽ nào, 
khó có thể. Vd. Nể lòng có 
lê cầm lòng cho đang, 350; 
Hiếu tình có ?ẽ hai bề vẹn 
hai, 730 - Có rày (1) : Có 
ngày nay,cóhanh phúcnhư 
ngày nay. Vd. Chút thân 
bềliễumàmongecóräy 2422 


- Có cây trăm thước có 
hoa bốn mùa, 1914: Sách 
nhà phậtcó câu "Bồ đề bách 
xích thụ, liên toạ tứ thời 
hoa" nghĩa là : Bồ đề là 
cây trăm thước, toà sen là 
hoa bốn mùa. Như vậy thì 
câu này nghĩa là: Có bồ 
đề, cô toà sen, tức là có 
cảnh phật. 


CỎ (20) : Vd. Có non xanh 
tận chân trời, 41 ; 58, 78, 
97,140,261,743,784,1051, 
1121, 1652, 2197, 2234, 
2486, 274ã, 27B50, 2769, 
3003, 3042, 3230 -/ Có cây 
(1) : Gọi chung loài thực 
vật, chỉ cảnh tự nhiên. Vd. 
Tuổi này gởi với cỏcâycủng 
vừa, 3042 - Cổ hoa (2) : 
Cỏ và hoa. Vd. Vùi nông 
một nấm mặc dầu cỏ hoa, 
78. Thực ra là mặc cho cỏ 
mọc, tác giả thêm từ hoa 
để câu thơ có dư vận mà 
ứng với cái sắc đẹp của Đạm 
Tiên ; 2486 - Tấc cỏ : X. 
Tấc - Cỏ áy bóng tà, 97: 


#7 


Bãi có có ánh mnặt trời tà 
chiếu xuống thành sắc áy 
vàng - Cỏ cao hon thước, 
2234: Cỏ ở sân đã cao hơn 
thước, hình dung cái sân 
vắng người từ lâu - Cỏ lan 
mặt đất, 2750 : Cô mọc 
lan man trên mặt đất, hình 
dung chỗ sân không có 
người qua lại - Cỏ lợt màu 
sương, 1121 : Vì có sương 
phủ mà nhìn màu cỏ xanh 
lợt đi - Có len mái nhà, 
3230: Có mọc xen vào tranh 
ở trên mái nhà, vì nhà lợp 


bằng cỏ, lâu ngày hột cổ 


mọc cây, hình dung nhà bỏ 
hoang không có người ở - 
Có nội hoa đèn, 2197 : 
Cô ngoài đồng, hoa hèn mọn 
tỷ dụ người đàn bà hèn 
mọn - Cỏ mon... Cành lê: 
Hai câu này gốc ở hai câu 
thơ cổ "Phương thảo liên 
thiên bích, Lê chỉ số điểm 
hoa" là : Cỏ thơm xanh biếc 
liền trời, cành lê có mây 
điểm hoa. 


78 


COI (4): Xem, trông, trông 
nom. Vd. Vậi vàng kẻ giữ 
người coi, 667 ; 1618, 2396, 
3150 -/ Coi sóc (1): Trông 
nom săn sóc. Vd. Cắt người 
coi sóc, 992 - Khó coi : 
X. Khó. 


CÒI(1) : Ống thổi làm hiệu, 
băng sừng, bằng ốc hay 
bằng kim loại. Vd. Còi 
sương - / Còi sương (1): 
Cái còi thổi trong đêm hay 
buổi sáng để làm hiệu canh. 
Vd. Lầu mai vừa rúc còi 
sương, 86ïï. 


CÖI(10) : Chỉ chung phạm 
vi một miền, một vùng, một 
khoảng không gian rộng có 
giới hạn. Vd. Trăm năm 
trong cô người ta, 1 ; 908, 
911,1702,2418,2444,244/, 
2632, 2925, 3000 - / Cõi 
biên thuy (1) : Miền biên 
giới. Vd.Nphênhngang một 
cõi biên thuy, 2447 - Cöi 
Đông (1) : Miền đất phia 
đồng tức miền bờ biển. Vd. 


Đại quân đồn đông côi Đồng, 
2925 - Côi hồng trần (1): 
Vùng đất bay đầy bụi đỏ. 
Vd. Một xe trong cõi hồng 
trần như bay, 908 - Cõi 
khách(1): Miền đâtkhách. 
Vd. Nàng từ còi khách xa 
xăm, 911 (BK chép là dặm 
khách xa xăm) - Cõi ngoài 
(1) : Miền ngoài, nơi xa, 
Vd. Tạ từ thoắt đã đời chân 
cõi ngoài, 3418 - Cõi người 
ta (1) : Chỗ người ta sống, 
tức thế gian. Vd. Trăm năm 
trong côi người ta, 1 - Cõi 
trần (1) : Trần gian, cõi 
người ở, theo quan niệm 
nhà phật là chỗ đẩy bui 
bặm, nhớp nhúa, tục tằn. 
Vd. Côi trần mà lại thấy 
người Cửu nguyên, 3000. 


CON(ð0) :7. Người hay vật 
do cha mẹ để ra (9). Vd. 
Một trai con thứ rốt lòng, 
13 ; 604, 657, 1530, 1622, 
1666, 1769, 2792, 3019 - 
2.Chỉ người con tự xưng 
(7). Vd. Phận con thôi có 


ra øIi mai sau, 234; 677, 
882, 889, 1256, 1395 - 3. 
Cha mẹ gọi con, hay người 
trên gọi thân người dưới 
vào bực con (6). Vd. Để con 
bèo nổi mây chìm vì ai, 770; 
771, 895, 951, 1027, 1209 
-4. Loại từ chỉ trẻ con (3). 
Vd. Con trẻ thơ ngây, 6815; 
665, 1116 - 5. Loại từ chỉ 
một người nào có ý khinh 
bỉ hay có ý ái ngại (7). Vd. 
Thì con người ấy ai cầu 
làm chi, 508; 839, 888, 
1158, 1412, 1414, 1678 - 
6. Loại từ chỉ người hay 
phụ nữ ở bực dưới, hay bực 
tôi tớ (7). Vd. Con kia đã 
bán cho ta, 971; 1172, 1729, 
1776, 1814, 1845, 2784 - 
Z. Loại từ chỉ loại động vật 
(7). Vd. Con ên đưa thoi, 
39; 270, 846, 1326, 1758, 
1976, 2117 - 8. Loại từ chỉ 
vật vô tri mà có tính linh 
hoạt như động vật (4). Vd. 
Trên yên sẵn có con dao, 
799; 2201, 2248, 2635 - / 
Con buôn : Kẻ buôn bán, 


79 


có ý là kẻ chuyên lừa bịp, 
không phải là nhà buôn 
lương thiện. Vd. Ngẫm ra 
cho kỹ như hình con buôn, 
888 - Con cái (1): Từ kép 
dùng để chỉ con, con trai, 
con gái. Vd. Tìm nơi xứng 
đáng làm con cái nhà, 1012 
- Con con (2) : Nho nhỏ, 
nhỏ bé. Vd. Sau chân theo 
một vài thằng con cơn, 138; 
1633 - Con đen (2): Chỉ 
người dân đen, người khờ 
dại (liên hệ với con đỏ hay 
xích tử chỉ người dân nghèo 
khổ trần trui ). Vd. Mập 
mờ đánh lận con đen, 839; 
1414 - Con hầu (2):Người 
đầy tớ gái. Vd. Phận con 
hầu giữ con hầu đám sai, 
1776 - Con mắt (2) : Vd. 
Khen cho con rmắt tỉnh đời, 
2201; 2248 - Con nước (1): 
Nước thuỷ triều lên. Vd. 
Trông vời con nước mênh 
mông, 2635 - Con người 
(4): Tức là người, nói phân 
biệt với vật, hoặc có ý khinh. 
Vd. Thì con người ấy al 


80 


cầu lảm chỉ, 508; 1158, 
1412,1678 - Con ở(1L): Đầy 
tớ. Vd. Con ở chúa nhà, 
1814 - Con tạo (1) : Do 
chứ hán " hoá nhị ” tức 
trẻ tạo hoá, người ta xem 
tạo hoá như những đứa trẻ 
tinh nghịch bày ra những 
chuyện cắc cớ trong cõi đời. 
Vd. Mà xem con ao xoay 
vần đến đâu, 1116 - Con 
eén đưa thoi, 39 : Thời giờ 
thìthấmthoắtnhưthoiđưa. 
Chưữháncócâu:"Tuếnguyệt 
như thoa ” nghĩa là năm 
tháng đi mau như thoi đưa. 
Dùng từ con én lả có ý 
nói thời tiết mùa xuân - 
Con én lạc đàn, 2117 : 
Chim én thường bay thành 
đản, con én lạc đàn thì bơ ` 
vơ không biết lối nào mà 
bay, tỷ dụ tình cảnh người 
lưu lạc cô đơn - Con mắt 
tỉnh đời, 2201 : Con mắt 
giỏi nhìn đời, giỏi biết 
người - Con người sở 
khanh, 1158 : Bốn từ này 
đã thành thành ngữ để chỉ 


hạng người xỏ lá, phụ tình 
- Con ong cái kiến, 1758: 
Ty dụ người nhỏ mọn - Con 
ong đã mở đường đi lối 
về, 846 : Hình tượng thanh 
nhã để chỉ tình hình Thuý 
Kiểu bị thât thân với Mã 
Giám Sinh - Con tắm đến 
thác vẫn còn vương tơ, 
1976 : Ÿ nói đù cho đến 
chết thì mối tình vẫn còn 
vương. So với câu thơ của 
Lý Thương - ẩn đời Đường: 
'Xuân tàm đáo tử ty 
phương tận”, nghĩa là con 
tằm mùa xuân đến chết thì 
mới hết. tơ. 


CÒN (120): 1. Có đó, hãy 
có, lại có, sót lại, đư lại 
(49). Vd. Còn là tỉnh anh, 
116;Haycònthoangthoảng 
hương trầm chưa phai, 
300; Lần lừa ai biết hãy 
còn hôm nay, 326; 522,541, 
557,558,706, 739,796,830, 
855,1011,1183,1207,1353, 
1694, 1714, 1880, 2098, 
2240, 2274, 2294, 2411, 


2433, 
2642, 
2934, 


2585, 
2678, 
2937, 


258/7, 
2710, 
2978, 


2612, 
2818, 
3010, 
3073, 3074, 3084, 3101, 
3156, 3160, 3161, 3163, 
3170 - 2. Hãy chưa hết, chưa 
xong, chưa đến (69). Vd. 
Coòntruyênsửxanh,8; Bóng 
chiều đã ngả đặm về còn 
xa, 114; 164, 168,212, 292, 
430,440,544,557, 558,569, 
678,680,718, 720,731,734, 
745, 798,838,889,9539,984, 
997,1006,1074,1100,11629, 
1290, 1319, 1398, 1458, 
1543, 1564, 1664, 1734, 
1927, 1960, 1976, 2080, 
2158, 2186, 2242, 2257, 
2328, 2372, 2386, 2520, 
2528, 2576, 2680, 2723, 
2725, 2748, 2788, 2970, 
3010, 3014, 3022, 3038, 
3046, 3102, 3121, 3152, 
3171 - 3. Chỉ còn có (1). 
Vd. Oan bày còn một kêu 
trời nhưng xa, 596 - 4. Nh. 
Cũng (1). Vd. Thân còn 
chẳng tiếc tiếc gì đến 
duyên, 618 - / Còn gi (1): 


81 


Không còn cái gì nửa. Vd. 
Còn gì]à duyên, 1880 - Còn 
cầm (1) : Hãy còn mong, 
còn chắc. Vd. Còn cầm gặp 
đây, 3022 - Còn đương 
(2) : Trong lúc ấy hãy còn. 
Vd. Còn đương suy nghì 
trước sau, 1169 ; 2257 - 
Còn như (1) : Đến như. 
Vd. Còn như vào trước ra 
sau, 2189 - Còn quê (1): 
Còn dại lắm. X. Quê. Vd. 
Ngồi chờ nước đến nên 
dường còn quê, 2080 - Còn 
ra (1) : Cô còn nữa, có còn 
sống nửa. Vd. Còn ra khi 
đã da mỗi tóc sương, 2240. 


CONG (1) : Không thẳng. 
Vd. Sợ làn cây cong, 2118 
- / Cây cong : ÄX. Cây. 


CÔ (1) : Từ để gọi người 
con gái có ý chỉ bực dưới. 
Vd. Cô nào xấu via, 934. 


CÔ QUÁ (1) : Vương hầu 
các nước nhỏ ở Trung - quốc 
xưa thường tự khiêm xưng 
là cô (người mồ côi), là quả 


82 


(người goá bụa). Vd. Kém 
gì cô qua, 2448. 


CỔ HƯƠNG (1): Làng cú, 
quê nhà. Vd. Dân dà rồi 
sẽ liệu về cố hương, 2480 
- Cố nhân (3) : Người củ, 
người thân từ trước. Vd. 
Tìm đâu cho thấy cốnhân, 
1797; Tại ai há dáng phụ 
lòng cố nhân, 2330 ; 2400 
- Cố quốc (2) : Nước củ, 
tức quê hương. Vd. Trông 
vời cố quốc biết đâu là nhà, 
1788 ; 2245. 


CỔ THỊ (1) : Bài thơ cổ, 
bài thơ làm theo cổ thể, 
củng gọi là thơ cổ phong. 
Vd. Gốc cây lại vạch một 
bài cổ thị, 132. 


CỔ XUÝ(1): Trống và kèn, 
âm nhạc. Vd. Bày hàng cổ 
xuý xôn xao, 1467. 


CỔỐI (4) : 1. Mở ra, lột ra 
(2). Vd. Cối xiêm lột áo, 
935 ; 2262 - 2. Cối mở cho 
hả lòng (2). Vd. Cổi tấm 


lòng, 353 ; 1601 - / Cổi 
tấc son (1) : Cũng như cổi 
tấm lòng. Vd. Được lời như 
cối tâc son, 1601 - Cổi tấm 
lòng (1) : Cổi mở cho hả 
lòng. Vd. Được lời như cổi 
tấm lòng, 353 - Cối xiêm 
lột áo chán chường, 935: 
'Tức là cổi lột hết quần áo 
rachẳngxấuhổchicả,(TVK 
và các bản nôm cũ đều chép 
thế. Nhiều bản quốc ngữ 
lại chép số sảng). 


CỖI (5) : 1. Gốc, gốc cây, 
cái cây (4). Vd. Cỗi xuân, 
673 ; 1322, 2656, 2658 - 
2. Chỉ cây đã già, không 
nẩy nở được nửa (1). Vd. 
Xuân cối huyên già, 2237 
- ý Cỗi nguồn (1) : Gốc 
của cây, nguồn của sông, 
tứclàmốIđầu,nguyênnhân 
của sự vật. Vd. Cổi nguồn 
củng ở lòng người mà ra, 
2656 - Cỗi phúc (1) : Gốc 
của phúc, nguồn gốc gây 
nên hạnh phúc. Vd. Tu là 
cỗi phúc tình là dây oan, 


2658 - Cỗi xuân (1) : Gốc 


_ceây xuân, tỷ dụ cha. Vd. 


Cốt xuân tuổi hạc càng cao, 
673 (theo RKOMW. 


CÔN QUANG (1): Côn đò, 
du côn. Vd. Khuyến Ưng 
lại lựa một bày côn quang, 
1624 - Côn quyền (1) : Hai 
món võ nghệ, đánh gậy và 
đánh tay. Vd. Côn quyền 
hơn sức, 2170, nghĩa là về 
côn và quyền, tức võ nghệ 
thì hơn sức mọi người. 


CỐN (1) : Gò đất, đống cát 
nổi ở bờ sông, bờ biển. Vd. 
Cát vàng cồn nọ, 1036. 


CÔNG (13) : Công lao, công 
trạng, sức làm việc, hiệu 
quả của sự làm việc. Vd, 
Công đeo đuối chẳng thiệt 
thòi lắm ru, 346 ; 790, 842, 
878, 1556, 1712, 2557, 
2559, 2606, 2701, 2714, 
2827, 2961 -/ Công cả (1): 
Công lớn. Vd. Nàng Kiều 
công cả chẳng đến, 2961 
- Công danh (1) : Công 


33 


nghiệp và danh vọng. Vd. 
Công danh ai dút lỗi nào 
cho qua. 3498 - Công đức 
(2): Công lao và ân đức. 
Vd. Binh thành công đức 
bấy lâu, 2491 ;2687 - Công 
phu (1) : Sức dùng để làm 
việc. Vd. Nghẻ chơi củng 
lắm công phu, 1201 - Công 
trinh (1) : Mức độ dùng 
sức, dùng công, thường 
dùng theo nghĩa như công 
phu. Vd. Công trình kể biết 
mnấy mươi, 699 - Công cha 
nghĩa mẹ, 878 : Tục ngữ 
có câu : Công cha như núi 
Thái - sơn, nghĩa mẹ như 
nước trong nguồn chảy ra 
- Công mươn của thuê, 
2827 : Mượn người ra sức, 
trả tiền công thuê. 


CÔNG (1): Đánh. Vd. Thế 
công Từmớitrởrathếhàng, 
2500 -/'Thế công : X. Thế. 


CÔNG (5): 1. Chung, trái 
với tư (2). Vd. Phép công 
chiếu án luận vào, 1417 ; 


34 


Côngtư, 2479 - 2. Việc quan 
(3). Vd. Cửa công, 1378 ; 
1404, 1461 - đ. Tước phong 
của chế độ phong kiến xưa. 
X. Cóng hầu - / Công hầu 
(1): Tước công và tước hầu. 
Vd. Vào luồn ra cúi công 
haâu ma chỉ, 2468 - Công 
nha (1) : Chỗ nha môn làm 
việc quan. Vd. Công nha 
vào buổi rạng ngày, 2595 
- Công tư (1) : Chung và 
riêng. Vd. Công tư vẹn cả 
hai bề, 2479 - Cửa công: 
X. Cửa. : 


CỔNG (1) : Cửa lớn để vào 
nha. Vd. Kín cổng cao 
tường, 267 - / Kín cổng 
cao tưởng Chỉ nhà 
nghiêm kín. 

CỐT (1) : Bà cốt. Vd. Một 


cốtmột đồng, 1162 -/Đồng 
cốt : X. Đồng. 


CỐT CÁCH(1): Nghĩa đen 
là bộ xương, nghĩa rộng là 
xương vóc con người, hình 


dáng thân thể. Vd. Mai cốt 
cách tuyết tỉnh thân. 17 
- Cốt nhục !2:¡ : 1. Xưởng 
thị, chỉ ngươi thân tình, 
tình xương thịt. Vd. Sao 
cho cóö£ nhục vẹn tuyên, 
599 - 2. Chị còn xương mà 
sinh ra thịt, cũng như chết 
mà làm sống lại. Vd. Dám 
nhờ có‡ nhục tử sinh, 1099 
- Cốt nhục tử sinh, 1099: 
Nói cái ơn to lớn, như chỉ 
còn xương mà làm cho sinh 
thịt, đả chết mà làm cho 
sống lại - Mai cốt cách: 
X. Mai. 


CƠ (7): Then máy (4). Vd. 
Cơ trời, 715 ; Trong cơ âm 
cực dương hồi khôn hay, 
2646 ; 2883, 3036 - 2. Thời 
cơ (1). Vd. Cơ hội ngộ, 376 
- 8. Cơ mưu (2). Vd. Thưa 


cơmnu cũng cầu hoà, 1376; - 


1947 - / Co duyên (2) : 
Tử nhà phật, chỉ cái then 
máy tạo nên nhân duyên. 
Vd. Cơ duyên nào đà hết 
đâu vội gì, 2412 ; 2973 - 


Cơ hội (1) : Dịp xảy đến. 
Vd. Bởi nghe lời thiếp đến 
cơ hội này. 2530 - Cơ hội 
ngộ (1) : Thơi cơ để gặp 
nhau. Vd. Ngắm cơ hội ngộ 
đã dành hôm nay (Các ban 
nôm phần nhiều chép là 
cơ hội ngô : TVK và BK 
chép là cơn hội ngộ, có lẽ 
sal), 376 - Cơ trời (2) : 
Theo quan niệm xưa, cái 
then máy vần xoay của trời 
khiến xảy ra việc nọ việc 
kia. Vd. Cơ trời dâu bể đa 
đoan, 715 ; Răng trong tác 
hợp cơ trời, 3036. 


CƠ (1) : Trong bình chê 
thời phong kiến, quân đội 
ở ngoài các trấn, các tỉnh 
chia làm cơ, quản đội ở kinh 
đô chia làm vệ. X. Vẻ. Vd. 
Cơ ngoài song phi, 2312. 


CỜ (12) : Cờ xi. Vd. Phút 
đâu trân gió cuốn cơ đến 
ngay, 120; 828, 2258, 2267, 
2271, 2298, 2299, 23ã5, 
2449, 2504, 2509, 2514 -/ 


85 


Cờ chiêu phủ (1) : Cờ của 
đao quân đi chiêu phủ, 
chiêu du vô về. Vd. Kéo 
cờ chiêu phủ tiên phong, 
2509 - Cờ đào (1) : Cờ đỏ, 
cờ hiệu của quân đội. Vả. 
Ba quân chỉ ngọn cờ đảo, 
2299 - Cờ đã đến tay, 823: 
Có câu tục ngữ: "Cờ đến 
tay ai thì nâãy phất", tức 
là cờ đã đến tay mình thì 
mình phất, của đã đến tay, 
mình thì mình dùng. 


CỜ (2) : Chư hán là ký, 
một trò chơi, chia hai bên, 
ví như hai đội quân đánh 
nhau. Vd. Máng vưi rượu 
sớm cờ trưa, 1473 ; 3223 
-/Cầm cờ :X. Cầm - Cuộc 
cờ : X. Cuộc. 


CỚ (3) : Duyên cớ, duyên 
do. Vd. Cớ sao, 325 ; 717, 
975 - / Cớ sao (2) : Từ 
hỏi. Vd. Cớ sao trần trọc 
canh khuya, 225 ; 975 - 
cớ chỉ (1) : Nh. Cớ sao. 
Vd. Cớ chỉ ngôi nhẫn tàn 
canh, 717. 


86 


CỞI : X. Cổi. 
CỠI : X. Cưỡi. 
CƠM :X. Giá áo túi cơm. 


CƠN (16) : Tình hình kịch 
phátcủa bệnh, của thời tiết, 
của sự vật, của tình cảm, 
củavânmệnh(11).Vd.Bóng 
tà như giục cơn buồn, 167; 
263 ; Cơn vạ gió tai bay, 
616 ; 762 ; Cơn mưa gió, 
847 ; 1069, 2443, 2533 ; 
Cơn binh cách, 2542 ; Cơn 
gia biến, 2779 ; 3065 - 2. 
Như hồi, phen (5). Vd. Cơn 
tỉnh cơn mê, 165 ; Nghĩ 
đòi cơn lại sụt sùi đòi cơn, 
292 ; 1270 - / Cơn mưa 
gió (1) : Tỷ dụ hành động 
đâm đục hung bạo thô bỉ 
đối với người con gái. Vd. 
Một cơn mưa gió nặng nề, 
847 - Cơn tỉnh cơn mê 
(1) : Lúc thì tỉnh, lúc thì 
mê. Vd. Chập chờn cơn tỉnh 
cơn mê, 165. Hìnhdungtâm 
trạng Thuý Kiều khi mới 
bắt đầu yêu - Cơn vựng 


(1): Cơn ngât, cơn mê. Vd. 
Mới dầu cơn vựngchưa phai 
giọt hồng, 762. 


CƠN CỚ (2) : Có thể là 
do căn cứ đọc chệch ra mà 
chuyển thành nghĩa như 
duyên cớ. Vd. Hỏi cơn cớ 
gì, 224. Hoặc chuyển thành 
nghĩa như can hệ. Vd. 
Chẳng cơn cớ gì, 1112. 


CỢT (1) : Trêu ghẹo, đùa 
bỡn. Vd. Cười phấn cợ# son, 
1591 - / Cười phấn cợt 
son : X. Cười. 


CÙ LAO (1): Công lao khó 
nhọc của cha mẹ nuôi con. 
Vd, Duyên hội ngộ đức củ 
lạo, 601. 


CÙ MỘC (1) : Chữ #ïnh 
Thi chỉ cái cây to, gốc 
không thẳng, che chở cho 
cây con ở đưới, tỷ dụ người 
trên hay cha mẹ. Vd. Một 
cây cử mộc một sân quế 
hoè, 3238. 


CŨ (12) : Chỉ cái gì có đã 


lâu, không mới. Vd. Chay 
vào chốn cử phòng hương, 
1661 ; 1671, 1756, 1794, 
2055, 2056, 23528, 2/44, 
30278, 3144, 3147, 3196 - 
Cũ càng (1) : Cũng nghĩa 
như củ, từ càng là điệp âm 
của từ cú. Vd. Chút nghĩa 
cũ cảng, 2241 - Nghĩa cũ 
càng : X. Nghĩa - Người 
cũ : X. Người. 


CỦA (15) : 1. Của cải, tiền 
bạc, đồ đạc ; tài sản (14). 
Vd. Ơn lòng quân tử sá gì 
của rơi, 308 ; 309, 317, 356, 
583, 736, 739, 832, 1011, 
1377, 2066, 2808, 2817, 
2827 - 2. Gọi người một 
cách khinh bỉ, xem như cái 
đồ. Vd. Khéo oan gia của 
phá gia, 2097 - / Của nhà 
(1) : Của riêng mình. Vd. 
Thêm lấy của nhà, 317 - 
Của mấy mươi (1) : Của, 
vật đáng giá có bao nhiêu 
đâu. Vd. Chiếc thoa là cửa 
mấy mươi, 309 - Của phá 
gia (1) : Đồ phá gia, ý nói 


87 


chứa cái đô, cái hạng người 
này rồi đến tan nhà. Vd, 
Khéo oan gia của phá gia, 
2097 - Của riêng tây (1): 
Của, đồ đạc riêng của từng 
người. Vd. Đồ tế nhuyễn 
của riêng tây, 583 - Của 
tin (2) : Vật để làm tin. 
Vd. Của tin gọi một chút 
này làm ghi, 356 ; 739 - 
Của trời (1) : Của quí trời 
cho, Vd. Vốn nhà cũng tiếc 
của trời cùng tham, 832. 
Chỉ sắc đẹp của Kiều - Của 
dẫn tay trao, 1377 : Của 
dẫn cưới đem đến mà trao 
tay cho - Công mượn của 
thuê : X. Công. 


CÚC (3) : Vd. Xuân lan 
thu cúc, 162 ; 638 ; Sen 
tàn cúc đã nở hoa, 1795 
(Liểu văn, Phúc văn đêu 
chép mai lại nở ra ; Quảng 
tập chép cúc đã nở hoa, 
thông nghĩa hơn) - /Xuân 
lan thu cúc : X. Xuán. 


CÚI (7) : Gục xuống. Vả. 
Người e cú: đầu, 322 ; 487, 


88 


1351, 1822, 1858. 2468, 
3130 - / Cúi đầu (5) : Gục 
đầu xuông. Vd. Khi tựa gối 
khi cúi đầu, 4§7 ; Cui đầu 
luồn xuống mái nhà, 1351, 
nghĩa là chịu nhục mà vào 
làm lẽ mọn ở trong nhà; 
1822, 185, 3130 - Vào luồn 
ra cúi : ÄX. Vào. 


CỦI (1) : Cái chuồng có 
song để nhốt súc vật. Vd. 
Tháo cử; số lồng, 1072 - 
/ Tháo cũi sổ lồng : X. 
Tháo. 


CUNG(8): 1. Bực đầutrong 
âmgiaixưacủa Trung Quốc 
(2). Vd. Cung thương, 31; 
472 - 2. Chỉ bực trong âm 
giai (1). Vd. Lọt tai nghe 
suốt năm cung, 3205 - 3. 
Theo phép chuyên nghĩa, 
chỉbài nhạc, hoặc điệu nhạc 
(6). Vd. p cung cầm 
nguyệt, 640 ; 1246 ; Làm 
chi lỡ nhịp cho đàn ngang 
cung, 1460 ; 2568, 2568, 
2577 - / Cung cầm 1) : 


Tức la cung đàn, bài nhạc 
đánh đàn, điệu đàn,bàiđàn. 
Vd. Cung cẩm ìựa những 
ngày xưa, 2577 - Cung đàn 
(1) : Bài nhạc đánh đàn. 
Vd. Cung đản nhật tâu, 
2568 - Cung thương (2): 
Âmgiaicủaâm nhacTrung 
Quốc gồm năm bực là ngũ 
âm hay năm cung : cung, 
thương, dốc, chuỷ, vũ. Lây 
hai bực đầu để chỉ cả âm 
giai, để chỉ âm nhạc, theo 
phép hoán dụ. Vd. Cung 
thương làu bực ngủ âm, 
31 ; 472. 


CUNG (3): Cung điện. Vd. 
Cung mây, 327 ; Vả trong 
thêm quế cungtrăng, 1339; 
1636 - / Cung mây (1) : 
Cung trăng ở trên mây. Vd. 
Tháng tròn như gởi cung 
mây, 327 - Cung nga thể 
nữ (1) : Gọi chung những 
người con gái hầu hạ trong 
cung vua chúa. Vd. Cung 
nga thể nữ nối sau, 2263 
- Cung Quảng ở Hằng 


(1) : Chị Hằng Nga ở trơ 
trọi trong cung Quảng Hàn 
trên mặt trăng. vd. Liều 
như cung Quảng ä Hằng, 
1636 - Cung trăng (1) : 
Chi cung Quảng Hàn ở mặt 
trăng. Vd. Thêm quế cung 
trăng, 1339 - Thêm quế 
cung trăng : X. Thểm. 


CUNG (1) : Một thứ vũ 
khí dùng để bắn tên. Vd. 
Phải cung rày đã sợ làn 
cây cong, 2118. 


CUNG CHIẾU (1) : Làm 
tờ khai để thú nhận tội. 
Vd. Bắt người bảo lĩnh làm 
tờ cung chiêu, 1150. 


CÙNG (2) : Hết, cuối, tột, 
không có lối thoát. Vd. Thế 
cùng nàng mới xa gần thở 
than, 2116 ; 2119 - / Cùng 
đường (1) : Không còn 
đường nào khác nữa. Vd. 
Cùng đường dù tính chữ 
tòng, 2119 - Thế cùng : 
X. Thế 


CÙNG (32) : 1. Tô ý hợp 


89 


nhau, hợp với, là một với 
(26). Vd. Mới củng nhau 
lúc ban ngày đã quên, 194; 
447,551, 1117, 1867, 1399, 
1407, 1855, 1977, 1992, 
2104, 2178, 2260, 2283, 
2316, 2813, 2822, 2860, 
2956, 2989, 3001, 30354, 
3058, 3133, 3190, 32138 - 
2. Nghia như với (6). Vd. 
Để sau nên thẹn củng 
chàng bởi ai, 520, 1532, 
1539, 2760, 2879, 2889 - 
/ Cùng nhau (14) : Đồng 
đều, lẫn với nhau. Vd. Mới 
càng nhau lúc ban ngày 
đã quên, 194 ; 551, 1117, 
1367, 1399, 1407, 1977, 
2283, 2813, 2989, 3001, 
3153, 3190, 3213. 


CỦNG (181): 1. Tỏ ý tương 
tự, để lặp lại một ý đã tô 
ở trên (B3). Vd. Cũng nức 
tiếng nàng,68; Cửngngười 
một hội một thuyền, 202; 
Nàng Ban ả Tạ cũng đâu 
thế này, 406 ; 492, 608, 663, 
864, 943, 1016, 1061, 1187, 


90 


1205, 
1498, 
1670, 
2087, 
2306, 
2456, 
2544, 
2694, 


1192, 
1416, 
1606, 
2010, 
2178, 
2344, 
2492, 
2657, 
2950, 2952, 2990, 3030, 
3092, 3108, 3128, 3155, 
3218, 3226 - 2. Tỏ ý trùng 
điệp (16). Vd. Vốn nhà cũng 
tiếccủda trời cữngtham,832; 
1366, 1533, 1534, 2140, 
2148, 2178, 2940, 3100 - 
3. Tỏ ý khẳng định sau 
những từ ví dù, đấu, đã 
chẳng, thế nào, như thế, 
hay sau những ý tương tự 
(37). Vd. Nên chăng thì 
cũng, 334 ; 460, 494, 594, 
679, 692, 697, 817, 1204, 
1226, 1396, 1488, 1686, 
1902, 1958, 1964, 1976, 
1990, 2020, 2078, 2107, 
2204, 2336, 2358, 2375, 
2376, 2516, 2572, 2580, 
2612, 2815, 2992, 3052, 
3088, 3168, 3186, 3222, - 


1193, 
14238, 
1653, 
2045, 
2218, 
2431, 
2534, 
2689, 


1317, 
1546, 
1970, 
2139, 
2308, 
2481, 
2639, 
2702, 


4. Để nêu một sắc thái gì 
trong tình ý, ý quả quyết, 
ước chừng, mong mỏi, 
khuyên nhủ, biện bạch, tuỳ 


cơ, bất đắc dĩ, ái ngại, mỉa . 


mại, liều lĩnh, chán chường 
(78). Vd. gia tư nghì cũng 
thường thường bực trung, 
12; Lời rằng bạc mệnh cũng 
là lời chung, 84 ; Chị cũng 
nực cười, 105 ; 180, 344, 
355, 420, 486, 610, 626, 
679,681,683, 721,830,840, 
863, 904, 948, 1007, 1018, 
1032, 1064, 1112, 1115, 
1148, 1176, 1201, 1276, 
1342, 1348, 1376, 1445, 
1448, 1450, 1470, 1481, 
1516, 1540, 1556, 1574, 
1590, 1600, 1753, 1756, 
1766, 1781, 1782, 1854, 
1907, 1911, 1912, 1952, 
1961, 1962, 2018, 2164, 
2176, 2280, 2866, 2869, 
2403, 2542, 2656, 2880, 
3030, 3042, 3067, 3068, 
3083, 3116, 3150, 3214, 
3250, 3254. 


CUỘC (7) : Cũng nói là 
cục. 1. Chỉ một hiện tượng, 
một sự kiện lớn (2). Vd. 
Cuộc bề dâu, 3; Cuộcvuông 
tròn, 1831 - 2. Chi sự hội 
nhau mà chơi bời, mà đánh 
cờ đánh bạc (5). Vd. Cuộc 
say đầy tháng, 1230 ; 1299, 
1848, 1860, 3223 - / Cuộc 
bể đâu (1) : Cuộc thay đổi 
biển xanh hoá thành nương 
đâu, tỷ dụ những sự biến 
đổi lớn ở trong đời. Chữ 
hán là "tang hải" hay 
"thương hải biến vị tang 
điền". Vd. Trải qua một cuộc 
bể dâu, 3 - Cuộc cờ (1): 
Chỉ sự đánh cờ. Vd. Khi 
chénrượu khi cuộccờ,3223 
- Cuộc vuông tròn (1) : 
Sư kết duyên, sum họp. 
Vd. Trăm năm tính cuộc 
vuông tròn, 1331. 


CUỐI (9) : Đối với phần 
đầu, tức phần sau cùng, 
phần tột cùng, phần chót. 
Vd. Dịp cầu nho nhỏ cuối 
ghềnh bắc ngang, 56 ; 366, 
390, 498, 546, 566, 2061, 


91 


2751, 3154 - / Cuối trời 
nhạn thưa, 566 : Ở cuối 
trời thì chìm nhạn bay lác 
đác, vì bây giờ là cảnh cuối 
xuân đầu hènênchìmnhạn 
đã bay về miền Bắc xong 
rồi. - Chân mây cuối trời: 
X. Chân - Đầu mây cuối 
mặt : X. Đầu. 


CUỘICUNGMÂY :X. Gởi 
cung mây. 


CUỐN (6) : 1. Cũng như 
Cuốn, xoay tròn một vật gì 
hình dài ở quanh một cái 
trục, một cái lõi (3). Vd. 
Ngọn gió cuốn cờ, 120 ; Cao 
cuốn bức là 1803 ; 3214 
- 2. Chỉ hiện tượng do gió 
gây nên như cuôn vật gì 
(2) Vd. Gió cuốn mặt 
duềnh, 1053 ; Bụi cuốn 
chỉnh an, 1521 - 3. Loại 


từ chỉ cây lụa, cây gấm' 


cuốn quanh một cái trục 
(1). Vd. Gấm trăm cuốn bạc 
nghìncân,2331-/Gió cuốn 
cờ: X. Gió. 


CỨ (12) : 1. Dựa vào làm 


92 


băng chứng, chiếu theo (9). 
Và. Cư trong mộng triệu 
mà suy, 283; 255, 940, 972. 
1419, 1425, 1726, 2208, 
2388 - 2. Chỉ tình hình theo 
lệ theo lẽ hay tự nhiên tiếp 
theo việc trên (3). Vd. Hay 
cứ trông vào một ta, 1364: 
Lại cứ lầu xanh phó về, 
1420 ; 3234 - / Cứ phép 
gia hình, 1419; 1425 : Cứ 
theo pháp luật mà thi hành 
hình phạt. 


CỬ (2) : Chỉ mức thời gian, 
thường cứ 7 ngày một cử 
(10 ngày là một tuần), cũng 
dùng như từ tiết. Vd. Cứ 
gió tuần mưa, 567 ; Cứcuối 
xuân, 2061 -/ Cữ gió tuần 
mưa, 567 : Người đixa phải 
trải qua cử gió này tuần 
mưa khác. 


CỬA (35) : 1. Chỗ ra vào 
(31). Vd. Xôn xao ngoài cửa, 
64;271, 431,526, 529, 704, 
921; 941, 946, 1043, 1047, 
1142, 1221, 1378, 1404, 
1461, 1716, 1801, 1965, 
2037, 2061, 2076, 2105, 


2272, 2368, 2627, 2861, 
2989, 3107, 3229 - 2. Theo 
phép chuyển nghĩa là cái 
nhà (3. Vd, Đã đem mình 
bán cửa tao, 1733 ; 1783, 
3240 - 3. Từ cửa nhà dùng 
tách đôi (1). Vd. Lìa cửa 
la nhà, 1143 - / Cứa bể 
(1): Chỗ sông chảy ra biển. 
Vd. Buồn trông cửa bể, 
1047 - Cửa bồ đề (1) : Cửa 
phật, nhà chùa. vd. Cùng 
nhau nương cửa bồđề,2989 
- Cửa bồng (1) : Bồng là 
mui thuyền, theo phép 
chuyển nghĩa tức là cái 
thuyền, cửa bỏng là cửa 
thuyền. Vd. Cửa bầng vội 
mở rèm châu, 2627 - Cửa 
công (1) : Cửa quan, chỉ 
chỗ nha môn. Vd. Thân vào 
cửa công, 1378 ; 1404, 1461 
- Cửa hàng (1) : Nhà buôn 
bán. Vd. Cửa hàng buôn 
bán cho may, 941 - Cửa 
già (1) : Do chữ già-lam, 
dịch chữ phạn để chỉ cái 
chùa. Cửa già tức là nhà 
chùa, cũng như cửa thiền. 
Vd. Có người đàn việt lên 


chơi cửa già, 2064 - Cửa 
không (1) : Tức cửa phật, 
nhà chùa. Nhà phật cho 
mọi sự, mọi vật đều là hư 
không (sắc sắc không 
không). Vd. Rắp đem mệnh 
bacxin nhờ cửa không, 1910 
- Cửa ngăn (1) : Cửa lớn 
ở phía trước sân để ngăn 
nhà với đường. Vd. Tin đâu 
đã thây cửa ngăn gọi vào. 
ð26 - Cửa nhà (2): 1. Chỉ 
nhà ở. Vd. Cửa nhà đâu 
mất, 1716 ; 2105 - 2, Chỉ 
sự kết. hôn để nên cửa nên 
nhà. Vd. Cửa nhà dù tính 
về sau, 3159 - Cửa phật 
(1) : Cũng như cửa thiền. 
Vd. Ở đây cửa phậtlà không 
hẹp gì, 2076 - Cửa sài (1): 
Chứ hán là "sài môn", cô 
hai nghĩa, một là cửa bằng 
củi, cửa nè, chỉ cửa nhà 
người dân thường hay nhà 
người ở ẩn, hai là đóng cửa. 
Chúng tôi thêm nghĩa thứ 
hai để tham khảo, nhưng 
thấy nghĩa thứ nhất thích 
hợp với cái nghĩa ước lệ 
hơn. Vd. Cửa sài vừa ngỏ 


93 


then hoa, 529 - Cửa thiền 
(1):Chữhán là "thiền môn" 
tức là nhà chùa. Đáng phải 
đọc là cửa chiền. Vd. Cửa 
thiểnvừacữcuốixuân,2061 
- Cửa trời (1) : Chi cửa 
nhà vua, triều đình. Vd. 
Cửa trời rộng mở đường 
mây, 2861 - Cửa viên (3): 
Cửa dinh ông tướng. Ngày 
xưa chỗ định ông tướng 
thường dựng xe lên làm cửa 
(viên là xe), cho nên gọi 
là viên môn. vd. Chực ngoài 
cửa viên, 2318 ; 2380, 2512 
- Cửa các buồng khuê, 
1221 : Cửa các chỉ chỗ đài 
các, buồng khuê là khuê 
phòng, nói chung là "khuê 
các”, chỉ người phụ nữ phú 
quý - Cửa đóng then cài, 
271 : Cửa đã đóng then lại 
cài, bốn chử hình dung cái 
tình hình sâu kín. 5o với 
Đóng cửa cài then, 3229. 


CỤC (3): Cực khổ. Vd. Trời 
làm chi cực lắm trời, 659; 
Thiệt riêng đấy cũng lại 
càng cực đây, 1970 ; 2782. 


94 


CƯỜI (19) : 1. Tỏ sự vuưi 
vẻ bằng miệng (9). Vd. Hoa 
cười ngọc thốt, 21 ; 734, 
826,15785,1841,1847,1864, 
2014, 2283 - 2. Vui cười, 
vui đùa, chơi bời (4). Vd. 
Trận cười suốt đêm, 1230; 
1304, 1581, 1591 - 3. Cười 
mà nói (3). Vd. Cười rằng: 
Đã thế thì nên, 1451 ; 2200, 
22785 - 4. Tươi vui như cười 
(1). Vd. Hoa đào năm ngoái 
còn cười gió đông, 2748 - 
5. Chê cười (2). Vd. Kẻ chê 
bất nghĩa người cười vô 
lương, 1186 ; 1588 -/ Cười 
cợt hoa (1) : Cười đùa với 
khách ở bên hoa. Vd. Khi 
ngâm ngợi nguyệt khi cười 
cợt hoa, 1214 - Cười nụ 
(1) : Cười chúm chím như 
hoa còn là nụ chưa nở. Vd, 
Người ngoài cười nụ người 
trong khóc thầm, 1856 - 
Cả cười : X. Cá - Cười 
cười nói nói, 1983 : Hình 
dung cái vẻ vừa cười vừa 
nói một cách ngọt ngào - 
Cười nói tỉnh say, 1575; 
1847 : Vừa cười vừa nói, 


như tỉnh như say - Cười 
phấncơtson,1591:Trang 
điểm cho đẹp và cười vợt 
vui đùa - Ngậm cười chín 
suối :X. Ngậm - Giận ru... 
Cười ru : X. Giận ru. 


CƯỠI (1) : Ngôi lên lưng 
một con động vật mà đi. 
Cũng nói là cỡi. Vd. Cưỡi 
rồng - / Cưỡi rồng (]) : 
Lấy chồng tốt. Chữ hán là 
"thửa long". Sách Sơ học 
ký chép rằng : Hoàng 
Thượng làm tư đồ cùng với 
Lý Nguyên Lễ đều lấy con 
gáitháiuý Hoàn Yên, người 
đời khen rằng con gái của 
thái uý đều được cưỡi rồng. 
Vd. Phi nguyền sách 
phượng, đẹp duyên cưỡi 
rồng, 2219. 


CƯỚP (2): Dùng sứcmạanh 
mà chiếm lấy của người, 
nghĩa rộng là chiếm lấy ; 
không trả nợ, trả ơn. Vả, 
Cướp sống, 964 ; 2606 - / 


Cướp sông (1) : Chiếm lấy 
ngang nhiên. Vd. Cướp 
sống chồng min, 964 - 
Cướp công cha mẹ, 2606: 
không trả được công ơn cha 
mẹ là cướp công. 


CƯU(1): Mang, cưu mang. 
Vd. Rước dứ cưu hờn, 
1459. Chuốc lấy điều 
chẳng lành cho mình mà 
manglấynỗioán giận(Theo 
ROM. Các bản nôm khác 
chép mua hờn), 


CỨU (3) : Giúp cho khỏi 
nạn. Vd. Hại một người cứu 
muôn người, 2685 ; 2718, 
2780. 


CỬU NGUYÊN (1) : Chín 
suối. Nh. Cửu tuyền, Nh. 
Suối vàng. Vd. Cõi trần mà 
lại thấy người Cửu nguyên, 
3000 - Cứu tuyền(1): Chín 
suối. Nh. Suối vàng. Vd. 
Trên Tam đảo dưới Cửu 
tuyển, 1685. 


95 


CHA (12) : Vd. Tại lòng 
mẹ cha, 334 ; Rẽ cho để 
thiếp bán mình chuộc cha, 
606 ; 655, 767, 774, 878, 
1673, 2482, 2606, 2758, 
2780, 2981 - / Cha mẹ (1): 
Vd. Cướp công cha mẹ, 2606 
- Mẹ cha (2) : Vd. Tại lòng 
mẹ cha, 334 ; 2482. 


CHÁC (1) : Đổi chác, cũng 
có nghĩa là mua lấy. Vd. 
Mua não chác sầu, 236 ; 
hÃ cũng có khi phiên là 
rước - / Mua não chác 
sầu : X. Mua. 


CHÀI (1) : Thứ lưới quăng 


96 


để đánh cá. Vd. Đóng 
thuyền chực bến kết chài 
dăng sông, 2700. 


CHẢI (1) : Dùng lược để 
chỉnh lý tóc trên đầu, 
nghĩa bóng. Vd. Chải gió 
đdầmmưa,3080.Nghiabóng 
thì nói Dãi gió dầu mưa, 
nhưng với từ dầm ở sau, 
thì ở trước phải là từ chải, 
với từ đãi thì ở sau phải 
là đầu - / Chải chuốt (1): 
Trau đồicho óng ả,cho xinh 
xắn. Vd. Hình dung chải 
chuốt, 1060. 


CHAY (1): Trong sạch theo 


quan niệm nhà phật, ăn 
thức ăn làm bằng thực vật 
và khoáng vật là ăn chay, 
trái với ăn thức ăn làm bằng 
động vật là ăn mặn. Vd, 
Muối dưa chay lòng, 2734, 
tức là sạch lòng không bợn 
vết nhơ của thế tục. 


CHÀY (2) : 1. Đồ bằng đá, 
bằng gỗ dùng để giã vào 
cối. Vd. Chày sương - 2. 
Cái dùi hình giống cái chày 
để đánh chuông. Vd. Tiếng 
chảày nên sương, 20858 - / 
Chày sương (1) : Tức cải 
chày giã thuốc tiên mà 
ngườita gọi là huyền sương. 
Vd. Chày sương chưa nện 
cầu Lam, 457. Sách Thái 
bình quảng ký chép rằng 
Bùi Hàng đời Đường, sau 
khi thi hỏng, đến Lam-kiều 
(ở huyện Lam-điền tỉnh 
Thiểm-tây) gặp một bà già 
nói rằng : Hôm trước có 
thần tiên cho một liều linh 
dược nhưng phải có chày 
ngọc để giã, được chày ấy 


thì lấy được vợ, Hàng tìm 
được chày ngọc, giả thuốc 
một trăm ngày, rồi lấy được 
Vân Anh mà thành tiên 
cùngđimất. Chàyngọcchưa 
được giã thuốc ở Lam Điền, 
ý nói chưa thành vợ chồng. 


CHÁY (2) : Bốc lửa ; bị 
lửa đốt. Vd. Trong tro thấy 
một đống xương cháy tàn, 
1662 ; 16/76. 


CHẠY (5) : 1. Bước đi rất 
nhanh(3). Vd. Tớthầy chạy 
thắng đến nơi, 1655 ; 1661, 
2772 - 2. Chạy trốn, trốn 
tránh (2). Vd. Xa chạy cao 
bay,1971; Chaạychẳngkhỏi 
trời, 2163 - / Chạy chẳng 
khỏi trời, 2163 : Không 
chạy đâu khỏi được sự chỉ 
phối, sự định đoạt của trời. 


CHẢY (7) : 1. Nước lưu 
chuyển (5). Vd. Dưới dòng 
nước chảy trong veo, 169; 
196, 754, 2931, 3082 - 2. 
Nước hay chất nước tuôn 


97 


ra(2). Vd. Theo lời như chảy 
dòng châu, 665 ; 3068. 


CHÀM (2) : Chất rút ở cây 
chàm, màu xanh sâm, để 
nhuộm. Vd. Trót vì tay đã 
dúng chàm, 1397 ; 2326 - 
/ Mặt như chàm đồ : X. 
Mặt- Tay đã dúng chàm: 
X. Thy. 


CHẠM (1) : Đụng ; thình 
linh gặp. Vd. Chạm mặt 
- / Chạm mặt (1) : Thình 
lình gặp mặt. Vd. Tiểu thư 
chạm mặt đè tình hỏi tra, 
1886. 


CHẠM (1) : Khắc vào. Vd. 
Chạm xương chép dạ - / 
Chạm xương chép dạ, 
2425 : Chữ hán là "Khắc 
cốtminh tâm",nghĩa là nhớ 
ơn mãi không quên, như 
chạm vào xương, ghi vào 
lòng. 


CHAN (1) : Nghĩa đen là 
rưới nước canh vào cơm; 
nghĩa bóng thì hình dung 


98 


nước chảy nhiều. Vd. Giọt 
ngọc như chan, 1759 - / 
Chanchan(1): Nhiều lắm, 
như nước chảy chứa chan. 
Vd, Còn nhiều ân ái chan 
chan, 3183. 


CHÁN (3) : Không thích, 
không ưa, không thèm nữa; 
không dung được nữa. Vd. 
Liêu chán hoa chê, 1211; 
Bướm chán ong chường, 
1238; Chánta1,2002/Chán 
chường(2):1.Đãtrảinhiều 
rồi, không thích, không thú 
nữa (1). Vd. Quá chiều nên 
đã chán chường yến anh, 
514-9. Đã trải nhiều không 
biết xấu hổ nữa (1). Vd. 
Cốixiêmlộtáochánchường, 
985 - Chán tai (1) : Nghe 
nhiều đến nỗi không muốn 
nghe nửa. Vd. Chán tai rỗi 
mới bước lên trên lầu, 2002. 


CHÀNG (73) : Từ dùng để 
chingườitraitrẻ. Vd. Chàng 
Vương quen mặt ra chào, 
145 ; 245, 362, 380, 428, 


520, 524, 727, 75G, 774, 
1059, 1062, 1064, 1086, 
1315, 1320, 1326, 154/, 
1358, 1431, 1439, 1491, 
1532, 1573, 1590, 1608, 
1610, 1670, 1800, 1842, 
1844, 1850, 1858, 1862, 
1890, 1984, 2008, 2103, 
2218, 2328, 2833, 2338, 
2740, 2760, 2764, 2766, 
2772, 2776, 2792, 2794, 
2799, 2840, 2863, 2879, 
2880, 2885, 2914, 2928, 
2950, 3012, 3030, 3083, 
3096, 3105, 3109, 3113, 
3126, 312/7, 3147, 31685, 
3207, 3217 -/ Chàng Tiêu 
(1) : Tức là tiêu lang. Vd. 
Khách qua đường để hững 
hờ chàng Tiêu, 3126. Có 
câu thơ Đường "Hầu môn 
: hất nhập thâm như hải; 
Tòng thử Tiêu lang thị lộ 
nhân", nghĩa là ; Cửa hầu 
vào đấy sâu như biển, từ 
đó chàng Tiêu là kbách qua 
đường. Lấy điển vợ Tiêu 
lang tên là Lục Châu bị 


bắt dâng cho Quách Tử 
Nghị, từ đó Tiêu lang gặp 
vợcứ phải làm lơnhưkhách 
qua đường - Xấu chàng 
mâ có ai khen chỉ mình, 
1610 : Diễn câu tục ngữ: 
"Xấu chàng hổ ai". 


CHÁNH X. Chính. 


CHẠNH (3) : Cảm động. 
Vd. Nỗi riêng riêng chạnh, 
242 ; 1595, 1799 -/ Chạnh 
niêm (2): Chanh lòng,động 
lòng mà nghĩ nhớ. Niềm 
đo chứ niệm là niềm nghĩ. 
Vd. Chạnh niềm nhớ cảnh 
giang hồ, 1595 ; 1799. 


CHÀO (6) : 1. Hỏi tỏ lời 
kinh trọng, lễ phép khi gặp, 
khi thấy ai (5). Vd. Chàng 
Vương quen mặt ra chảo, 
145 ; 925, 1095, 2012, 2857 
- 2. Nghĩa bóng (1) : Vd. 
Hoa chào ngõ hạnh, 2862 
- / Chào thưa (1) : Chào 
hỏi lễ phép. Vd. Thoắttrông 
nàng đã chào thưa, 2357. 


99 


Tác giả mỉa mai nhắc cái 
thuở Thuý Kiều là nô tỳ 
của Hoạn thư. 


CHAU (3) : Cau lại, nhăn 
lại, nheo lại. Vd. Khi vò 
chín khúckhi chau đôi mày, 
488 ; 1218, 2010 - / Chau 
mày nghiến răng, 2010: 
Cau lông mày lại và 
nghiến răng tỏ sự tức tối 
mà khôngphátrađượcbằng 
lời nói việc làm. 


CHÁU (1) : Vd. Cháu nhà 
- ý Cháu nhà (1) : Cháu 
ở trong gia đình tôi, có ý 
nêu lên quan hệ thân thiết 
gần gủi. Vd. Này chàng Bạc 
Hạnh cháu nhà, 2103. 


CHẮC (4) : Dựa vào, cậy 
vào, tin vào một cách vững 
vàng. Vd. Chắc rằng mai 
trúc lại vầy, 1679 ; 2122, 
2999 - / Chắc vào lưng 
đâu, 2122 : Lưng là chỗ 
dựa, chỗ tin. Tác giả dùng 
từ lưng ở đây không phải 


100 


theo ý nghĩa lưng vốn của 
việc buôn bán, nhưng 
cũng có ý chơi chứ với từ 
lưng vốn, liên hệ với việc 
bán hủm buôn sói ở trên. 
Ý nói nếu là kẻ bán hùm 
buôn sói, không phải là 
kẻ buôn bán lương thiện, 
thì tôi lấy gì làm chỗ dựa 
cho chắc. 


CHĂM CHÚT (1) : Chăm 
nom, săn sóc. Vd. Thần hôn 
chăm chút lễ thường, 2823. 


CHĂN GỐI (3) : Chăn và 
gối, nghĩa bóng chỉ vợ 
chồng ăn ở với nhau. Vả, 
Chưa chăn gối củng vợ 
chồng, 2815 ; 3178, 3222. 


CHĂNG (19) : 1. Tức là 
chẳng, nói theo giọng bằng, 
nghĩa là không (3). Vd. Vi 
chăng, 257 ; Nên chăng, 
334 ; 339 - 2. Nh. Không, 
dùng để hỏi hay than (14). 
Vd. Đài sương soi đến dấu 
bèo cho chăng, 330 ; 458, 


476,1024,1090,1103,1260, 
1286, 1338, 1634, 2372, 
2428, 2884, 2994 - 3. Tỏ 
ýngờ(2). Vd.Echăngnhững 
sự bất kỳ, 2077 ; 2228 - 
/ Chăng là (1) : Một cách 
nói để thêm ý nghĩa uyển 
chuyển cho từ chăng. Vd. 
Hoặc là trong có làm sao 
chăng là, 1490 - Chăng mà 
(1) : Tức là chăng nửa. Vd. 
Đã không duyên trước 
chăng mà, 5. Câu này có 
nghĩa là : Nếu chúng ta 
không có duyên trước với 
nhau chăng nửa. KOÀM, 
Quan văn, Phúc văn chép 
là chăng mà ; Liễu văn, 
TVR chép là chẳng thà ; 
Quảng tập chép là thế mà. 
Chúng tôi thấy chăng mà 
dùng quen và khiến câu 
thơ thanh thoát nhẹ nhàng 
hơn - Nên chăng : X. Nên 
- Ví chăng : X. Vi. 


CHẢNG(107):Nh. Không, 
mà có ý quả quyết hơn. Vd. 


Lại còn đứng lặng tần ngần 
chẳng ra, 102 ; 126, 166, 
298,320, 346,410,425,427, 
444,519,556,598,618, 682, 
664,675,680,688, 738,805, 
811, 826, 882, 956, 974, 
1029, 1112, 1135, 1138, 
1158, 1196, 1243, 1252, 
1282, 1322, 1401, 1435, 
1488, 1516, 1541, 1549, 
1550, 1553, 1587, 1692, 
1698, 1701, 1729, 1730, 
1732, 1740, 1754, 1763, 
1808, 1810, 1821, 1824, 
1844, 1861, 1892, 1964, 
1979, 2011, 2074, 2101, 
2102, 2104, 2106, 2111, 
2163, 2182, 2206, 2233, 
2329, 2368, 2392, 2403, 
2409, 2414, 2485, 2505, 
2515, 2679, 2701, 2706, 
2819, 2893, 2900, 2926, 
2961, 2990, 3024, 3096, 
3103, 3106, 3108, 3162, 
3173, 3206, 3222, 3237 - 
/Chẳng ai (1): Chẳng phải 
ai khác đâu. Vd.Cùngtrong 
thân thích ruột rà chẳng 


101 


ai, 2104 - Chẳng bõ (1): 
Chẳng bủ lại. Vd. Phụ người 
chẳng bõ khi người phụ ta, 
2392 - Chẳng chút (1) : 
Không tý nào. Vd. Chẳng 
chútbuitrần,3173-Chẳng 
dưng(1): Chẳng phải bỗng 
dưng,chẳngphảikhikhông 
mà như thế. Vd. Sa cơ mới 
đến thế này chẳng dưng, 
1754 - Chăng hề ; Chẳng 
hề chỉ X. Hề- Chẳng hết 
(1): Chẳng đủ hay sao. Vd. 
Thừa gia chẳng hết nàng 
Vân, 3237 - Chắng kẻo 
(2) : Chăng khỏi. Vd. Thân 
con chẳng kẻo mắc tay bợm 
già, 882 ; 1196 - Chẳng 
lọ (1): Chẳng cứ phải như 
thế. Vd. Khi thân chẳng 
lọ là cầu mới thân, 2206 
- Chẳng ngoa (1) : Chẳng 
sai. Vd, Ngấm lời Tam-hợp 
rõ mười chẳng ngoa, 2706 
- Chẳng ngờ (2) : Không 
ngờ rằng thế. Vd. Chẳng 
ngờ gã Mã giám sinh, 805; 
2515 - Chẳng nhe (1) : 


102 


Chẳng còn chối được nửa 
nhe. Vd, Phải người hôm 
nọ rõ ràng chăng nhe, 320 
- Chẳng qua (1) : Cũng 
chỉ là. Vd. Chẳng qua đồng 
cốt quàng xiên, 1701 - 
Chẳng quản (1) : Không 
hề ngại. Vd. Một lòng chẳng 
quản mấy công, 2701 - 
Chẳng thà (1) : Thà như 
thế kia còn hơn thế này. 
Vd. Thôi thì mặt khuất 
chẳng thà lòng đau, 664 
- Chẳngxong(2). 1. Chẳng 
thôi, chẳng êm, chẳng ổn. 
Vd. Nửa thương nửa sợ bồi 
hồi chăng xong, 3074 - 3. 
Không dứt khoát, không rõ - 
ràng. Vd. Ra tuồng lúng 
túng chẳng xong bê nào, 
1732 - Chẳng cơn cớ gì 
(1): Chẳng can hệ gì, chằng 
hề gì cả. X. Cơn cớ. Vd. 
Có ta đây cũng chẳng cơn 
cớ g1, 1112 - Chẳng dần 
mà đau, 1252 : Lòng chẳng 
bị dần mà cũng đau đớn 
- Chẳng đỗ những ngày 


còn xanh, 680 : Cái quả 
không đậu được từ ngày 
còn xanh, tức là xem như 
không nuôi được còn từ 
ngày còn nhỏ - Chẳng hẹn 
mà nên, 811 : Chẳng hẹn 
nhau mà nên thế, mà gặp 
nhau ở cùng một điểm - 
Chẳng ven chử tòng, 
2329: Không trọn vẹn được 
trong cái nghĩa theo chồng, 
tức là vợ chồng phải chia 
rẽ nhau - Chẳng vò mà 
rối, 1252 : Lòng không bị 
vò mà bối rối. 

CHẮP (5) : Nối liền lại. 
Vd. Chắp cánh liền cành, 
B15 ; 726 ; Hoa kia đã chấp 
cành này cho chưa, 1264; 
2017, 3253 - / Chắp nhặt 
(1) : Lượm lặt mà chắp lại 
với nhau. Vd. Lời quê chấp 
nhặt dông dài, 3253 (theo 
ROMvà BR). - Chắp cánh 
cao bay, 2017 : Chắp cánh 
vào mà bay cho cao, tức 
là lập kế để trốn đi - Chắp 


cánh liên cành, 515 : Chữ 
hán là "tỷ dực điểu" và "Hên 
lý chỉ” (chim chắp cánh với 
nhau mà cùng bay, cây kết 
liền cành với nhau mà cùng 
sống), trong bài "Trường 
hân ca" của Bạch Cư-d] đời 
Đường. Nguyễn Du dùng 
những hình tượng này để 
chỉ trai gái kẽếthợp với nhau 
- Chắp mối tơ thừa, 726: 
Mối tơ tình do Thuý Kiều 
dứt đứt để lại đó, Thuý Vân 
sẽ chắp nối lại. 


CHÂY (9) : Chậm, muộn, 
lâu. Vd. Một mình lưỡng 
lự canh chấy, 217 ; 544, 
803,1516,1618,1883,2228, 
3140 - / Chầy chăng (l): 
Có chầy, có chậm chăng 
nửa. Vd. Chầychănglà một 
năm sau vội gi, 2228. 

CHẤM (1) : Nghĩa như chử 
Hán điểm; độngtừthinghĩa 
là đặt cái chấm, nghĩa rộng 
là làm cái gì mà động tác 


103 


cũng giống như đặt cái 
chấm. Vd. Tóc thề đã chấm 
ngang vai, 1631, 


CHÂN (22) : 1. Bộ phận 
trong thân thể động vật 
dùng để đi (15). Vd. Sau 
chân theo một vài thằng 
con con, 138 ; 260, 316, 801, 
904,1009,1115,1616,1996, 
2060, 2115, 2418, 2520, 
2871, 3037 - / Chân mây 
(3) : Chỉ chỗ xa xôi ở chân 
trời. Vd, Chân mây cuối 
trời,546;1052,3037-Chân 
sóng (1) : Phần dưới của 
làn sóng, đối với ngọn sóng. 
Vd. Ngọn bèo chân sóng, 
2871 - Chân trời (2) : Chỗ 
cái đường nhìn thấy trời 
tiếp với đất ở xa. Vd. Cỏ 
non xanh tận chân trời, 41; 
2607-Chônchân:X. Đứng 
- Đời chân : X. Đời - Lỡ 
chân :X. LZ- Sẩy chân: 
X. Sẩy - Chân mây cuối 
trời, 546 : Chỉ nơi xa lắm 
- Chân mây mặt đất, 
1052: Khắp mặt đất đến 


104 


tận chân mãy - Chân trời 
mặt bể, 2607 : Chỉ chỗ xa 
XÔI man mác. 


CHẤP KINH(1): Giữphép 
thường, giữ theo đường lối 
thường. Vd. Có quyền nào 
phảimộtđường chấp kinh, 
3118 - Chấp uy (1) : Chấp 
hành mệnh lệnh mà ra 
oai. Vd. Người người chập 
uy, 2308. 


CHẬP(1):Gộpchumnhiều 
cái vào một chỗ. Vd. Ba 
cây chập lại một cành mẫu 
đơn, 1426. X. Giật bì tiên. 


CHẬP CHỜN (1) : Hình 
dung trạng thái không cố 
định, không dứt khoát, ở 
đây có nghĩa là như tỉnh 
như mê, như thức như ngủ. 
Vd. Chập chờn cơn tỉnh cơn 
mê, 165. 


CHẤT (1) : Tính chất, bản 
chất. Vd. Chất hằng phỉ 
phong, 332. 


CHẬT(3):Tìnhhìnhnhiều 


vật nhiều người chen chúc 
nhau. Vd. Trong nhà người 
chật một lần như nen, 988; 
2252, 2314. 


CHÂU (20) : 1. Ngọc trai, 
ngọc (10). Vd. Nem châu 
gieo vàng, 198 ; 306, 405, 
921.1057,2627,2963,2987, 
3015, 3203 - 2. Giọt nước 
mắt, do chữ Hán "lệ châu”, 
giọt nước mắt hình giống 
hạtchâu(10). Vd. Đầm đầm 
châu sa, 82; 104, 562, 665, 
1857, 1936, 1944, 2572, 
2848, 3015 / Châu ngọc 
(1): Hạt trai và ngọc, nghĩa 
là quý báu. Vd. Lời nói châu 
ngọc, 1316 - Châu sa (3): 
Nước mắt chảy (giọt nước 
mắtnbưhatchâu).Vd.Đầm 
đầm châu sa, 82 ; 104, 562 
- Châu về (1) : Hạt châu 
trở về, nghĩa bóng là trả 
của quý lại. Vd. Biết đâu 
Hợp phố mà mong châu về, 
306. X. Hợp phố - Giọt 
châu : X. Gïot- Hạt châu: 
X. Hạt - Rèm châu : X. 


Rèm - Xe châu : X. Xe - 
Châu rỏ dưễnh quyên, 
3203 : Hạt châu như rỏ 
xuống duềnh quyên, tức 
xuống vụng nước trong. X. 
Âm sao. 


CHÂU (6) : Một khu vực 
hành chính xưa, ở trên 
huyện. Vd.Vốnngườihuyện 
Tích châu Thường, 1277 ; 
2105, 2108, 2186, 2921 ; 
Chàng Vương củng cải 
nhiệm thành châu Dương, 
2950 (Các bản Phúc văn, 
TVKvà Am đều chép Hoài 
đương ; Quan văn chép là 
Duydương; Quảngtậpcheén 
là châu Dương ; BKR thấy 
gần sông Tiền đường chỉ 
có huyện Phú đương nên 
sửalạilà Phú dương. Chúng 
tôi thấy huyện Hoài dương 
ở tỉnh An huy ở xa sông 
Tiền đường quá; Phú đương 
thì không ổn, vì đó là xem 
địa thế mà sửa lại ; Duy 
dương là tên củ của Dương 
châu, nhưng lại không có 


105 


phủ huyện nào tên ãy. 
Chúng tôi thấy Nguyên 
truyện chép rằng Vương 
quan vì đậu giáp bảng (tiến 
sU cho nên được thăng bổ 
tri phủ Dương châu, do đó 
chúng tôi tưởng nên theo 
bản Quảng tập mà chép 
thành châu Dương, tức 
thành Dương châu. Thành 
ấy ở huyện Giang độ, tỉnh 
Giang tô ngày nay). 


CHÂU DƯƠNG (1) : X. 
Châu - Châu Thai (3). Tức 
phú Thai châu, thuộc tỉnh 
Chiết-giang, 2105, 2108, 
2921 - Châu Thường (1): 
Tức phủ Thường châu, 
thuộc tỉnh Giang tô, 1277. 


CHÂU TRẦN (4) : Bạch 
Cư-dị đời Đường có bài thơ 
nói có thôn Châu Trần, 
buyện Cốổ-phong thuộc 
Từ-châu, trong làng chỉ có 
hai họ Châu và Trần đời 
đời kết hôn với nhau. Sau 
dùng chữ Châu Trần để chỉ 


106 


sự kết hôn. Vd. Châu Trần 
nào hơn, 1458 ; 2094, 2866. 


CHẦU (2): 1. Do chữ hán 
là "triều", chỉ bề tôi đến 
hầu vua chúa ; chỉ thời gian 
bề tôi đến hầu vua chúa 
(1). Vd. Trống chầu, 2270 
- Ø2. Dùng thêm với từ khác 
để tỏ ý tôn kính như đối 
với vua chúa, củng như đối 
vớiquantothìthêmtừ hầu” 
(1). Vd. Rước chẩu vu qui, 
2264 - / Rước chầu : Rước 
một cách tôn kính - Trống 
chầu : X. Trồng. 


CHẬU (1) : Cái đồ đựng 
nước để rửa, để trống cá. 
Vd.Cáchậuchimlồng,23184. 


CHE (2): 1. Làm cho khuất 
đi, cho kín đi. Vd. Êm đềm 
trướng rủ màn che, 37 - 
2. Tách từ kép che chở làm 
từ tổ tuyết chở sương che, 
367 : X. Chở - / Che chở 
(1): Do câu "trời che đất, 
chở", chữ hán là "thiên phú 


địa tái", tức trời che trùm 
muôn vật, đãất chở mang 
muôn vật, che chở thành 
nghia là phủ đây, giữ gìn, 
bảo vệ, bênh vực. Vd. Tuyết 
sương che chởcho thân cát 
đằng, 902. X. Tuyết sương. 


CHÈ CHÉN (1) : Từ kép 
để chỉ nước chè, chén nước 
chè. Vd. Khi chè chén khi 
thuốc thang, 1749. (Không 
theo nghĩa thường của từ 
chè chén là chè rượu). 


CHẼ (1) : Bổ nhỏ ra, bổ 
theo chiều dọc. Vd. Trúc 
chẻ, 2439 - / Trúc che : 
X. Trúc. 


CHÉM CHA (1) : Lời rủa 
tỏ ý tức giận. Vd. Chém 
cha cái số hoa đào, 2151. 


CHEN (5) : Len, xen, lân 
vào. Vd. Nghe ra tiếng sắt 
tiếng vàng chen nhau, 474; 
917, 1386, 3046, 3132 - / 
Chen vào (1) : Len mình 


vào. Vd. Còn chen vào chốn 
bụi hồng làm chỉ, 3046. 


CHÉN (24) : Đồ dùng để 
đựng đồ uống, rượu, nước. 
Vd. Lòng xuân phơi phới 
chén xuân tàng tàng, 424; 
453, 701, 728, 893, 1039, 
1499, 1504, 1517, 1518, 
1548, 1571, 1834, 1835, 
1840, 1846, 2235, 2589, 
3061, 3135, 3190, 3223 - 
/ Chén đồng (1) : Chén 
rượu uống để thề đồng tâm 
với nhau. Vd. Tưởng người 
dưới nguyệt chén đồng, 
1039 - Chén hà (1) : Chén 
đựng hà tương là thứ nước 
rnóc, theo sách Thập di ký, 
uống vào thì đắc đạo, chỉ 
chén rượu ngon. Vd. Chén 
hàsánh giọng quỳnh tương, 
453 - Chén môi (1) : Chén 
rượubằng đồimôi. Vd. Động 
phòng dìu dặt chén môi, 
3135 - Chén mừng (1) : 
Chén rượu mừng thành 
công. Vd. Chén mừng xin 
đợi ngày này năm sau, 1518 


107 


(Liễu văn, Phúc văn chép 
đêm này, bản khác chép 
ngày này) - Chến quan 
bà(1): Chén rượu đưa chân 
người đi xa phải qua ải, 
qua sông. Vd. Tiên đưa một 
chén quan hà, 1499 - Chén 
quỳnh (1) : Chén quỳnh 
tương, tức chén rượu quí 
như nước ngọc quỳnh. Vd. 
Cùng nhau lại chuốc chén 
quỳnh giao hoan, 3190 - 
Chén thể (1) : Chén rượu 
uống để thể. Vd. Khi ngày 
quạt ước khi đêm chén thề, 
728 - Chén vàng (1) : Chên 
rượu bằng vàng. Vd. Thể 
hoa chưa ráo chén vàng, 
701 - Chè chén : X. Chè 
- Chén cúc dở say, 3061 
: Chén rượu (rượu cúc) hơi 
say một chút - Chén đầy 
chén vơi, 1840 : Đối với 
giọt dài giọt ngắn. Không 
phải tả thực có chén đầy 
chén vơi, mà là một cách 
nói để chỉ sự uống rượu 
chén này đến chén khác 
-Chéntacchén thù, 18355: 


108 


Chén mời đi, chén mời trở 
lại-Chén xuân tàng tàng, 
434 : Chén rượu tình khiến 
ngà ngà say. 


CHÈO (1) : Cái mái chèo 
đếchèothuyền,tượngtrưng 
cái thuyền. Vd. Gương đàn 
nửa gánh non sông một 
chèo, 21174. 


CHÉO (1) : Cái hình góc, 
cái góc. Vd. Chéo khăn - 
/ Chéo khăn (1) : Cái góc 
của khăn vuông. Vd. Gói 
vào chéo khăn, 800. 


CHÉP (3) : Ghi, viết, sao. 
Vd. Cho nàng ra đó giữ 
chùa chép kinh, 1916 ; 
Cham xương chépda,2428; 
2825 -/Chạm xương chép 
dạ : X. Chạm. 


CHẾ (2) : Trái với khen; 
phẩm bình là xấu, là tôi. 
Vd. Kẻ chê bất nghĩa 
người cười vô lương, 1186; 
1211 - Liễu chán hoa 
chê: X. Liễu. 


CHẾ CHẾ (1) : Hình dung 
cảmgiácnăngnềtronglòng. 
'Vd. Lòng nặng chềchề, 895. 


CHẾ KHOA (1) : Khoa thi 
do chế độ thường, gồm thi 
hương và thi hội. Vd. Chế 
khoa gặp hội trường văn, 
28ã9. 


CHÊNHCHÊNH(1):Hình 
dung những cái có thế xiên 
xiên, nghiêng nghiêng. Vd. 
Chênh chênh bóng nguyệt 
xế mành, 18ö. 


CHÍ (56) : 1. Từ tỏ ý hỏi 
hay than (54). Vd. Phũ 
phàng chỉ bấy hoá công, 
85 ; Người đâu gặp gỡ làm 
chị, 181 ; 210, 282, 470, 
491,504,508,521,549,659, 
717, 718, 855, 889, 1013, 
1020, 1130, 1145, 1164, 
1166, 1328, 1365, 1402, 
1427, 1508, 1527, 1541, 
1542, 1544, 1610, 1753, 
17ö56, 1766, 1830, 1860, 
2154, 2425, 2468, 2495, 
2585, 2640, 2648, 2679, 


2694, 3024, 3046, 3078, 
3089, 3101, 3111, 3125, 
3146, 3247 - 2. Để chỉ lơ 
lửng (2). Vd. Thì h7 chút 
ước gọi là duyên sau, 76; 
Cũng liều ngọc nát hao tàn 
mà ch¡, 1766 -/ Chỉ không 
(1):Chiđâychứchẳngkhông 
đâu. Vd. Duyên ta mà cũng 
phúc trời chỉ không, 2694 
- Làm chi (17). 1. Từ kép, 
có ý hỏi hay than (14). Vd. 
Người đâu gặp gỡ làm chị, 
181;470, 1018, 1020, 1130, 
1328, 1460, 1508, 1544, 
2495, 2640, 2648, 3046, 
3146 - 2. Làm cái gì (3). 
Vd. Trời làm chí cực bấy 
trời, G59 ; 2495, 2648 - Mà 
chỉ (2) : 1. Mà làm chỉ (1). 
Vd. Vào luôn ra cúi công 
hầu mà chỉ, 2468 - 2. Chỉ 
lửng lơ một điều không 
muốn chỉ rõ (1). Vd. Cũng 
liều ngọc nát hoà tan zmà 
chỉ, 1766 - Chỉ nhường 
cho ai, 210 : Có nhường 
cho ai đâu, chẳng nhường 
cho ai cả. 


109 


CHI(2): Một loài kirathuộc 
sắc xám mà năng, dùng để 
tỷ dụ cái gì sắc xám, hay 
cái gì nặng. Vd. Da chỉ, 
1746 ; Năng như cử, 1879 
- / Da chị : X. Da - Nặng 
như chì : X. Năng. 


CHÍ (1) : Ý quyết định, ý 
muốn, chí định. Vd. Chícao 
- / Chí cao (1) : Ý chí cao 
thượng. Vd. Thục nữ chỉ 
cao, 3219. 


CHỊ (13) : 1. Chỉ người con 
gái đẻ trước (12). Vd. Thuý 
Kiều là eh7em là Thuý Vân, 
16 ; 46, 52, 105, 111, 716, 
724, 733, 744, 2715, 3066, 
3160 - 2. Dùng để chỉ người 
đàn bà đáng bực chị, hay 
có ý thân mật (1). Vd. Chị 
Hằng - / Chị em (3) : 1. 
Chị và em (2). Vd. Chí em 
sắm sửa bộ hành chơi xuân, 
46 ; 52 - 2. Chỉ người vào 
hàng chị em (1). Vd. Chớ 
nề u hiển mới là chị em, 
128 - Chị Hằng (1) : Tức 


110 


Hằng Nga ở cung trăng. 
Vd. Chủ trương đành đã 
chị Hằng ở trong, 1340. 


CHỈ (2) : 1. Lấy ngón tay 
mà trỏ (1). Vd. Chỉ non thề 
bể, 1368 - 9. Cầm vật gì 
mà trỏ (1). Vd. Ba quân 
chỉ ngọn cờ đào, 2299. Chỉ 
cờ về phía nào tức là tiến 
quân về phía ấy - / Chỉ 
non thê bể, 1368 : Chỉ non 
và chỉ biển mà thể, ý là 
thề giữ lòng bền vững lâu 
dài như non như biển. 


CHỈ (1) : Lời của vua. Vd. 
Vâng chỉ đặc sai, 2453. 


CHỈ (1): Không có gì khác 
thế. Vd. Bên mình cehỉthấy 
Giác duyên ngồi kề, 2730. 


CHỈ HỒNG (2) : Chữ Hán 
là "xíchthằng". Sách quái 
lục chép rằng Vi Cố đời 
Đường trọ ở Tống thành, 
gặp một cụ già ngôi dưới 
trăng mà xem sách. Vi Cố 
hỏi cụ cái chỉ đỏ ở trong 


túi cụ dùng làm øì, cu nói 
dùng để buộc chân vợchồng 
với nhau. Do đó người ta 
dùng từ xích thằng hay 
chỉ hồng để chỉ duyên hai 
người trai gái lấy nhau. Vd. 
Dù khi lá thắm chỉ hồng, 
333 ; 2243. 


CHIA (11) : Tách ra, xẻ 
ra, rẽ ra, rời ra, cắtra, phân 
phối. Vd. Tóc mây một món 
dao vàng chia đôi, 448 ; 
564, 704, 782, 1038, 1342, 
1519, 1628, 1875, 2698, 
3090-/Chiabào(1): Buông 
ảo ra, rời áo ra cho người 
ta đi. Vd. Người lên ngựa 
kẻ chia bào, 1519 - Chia 
phôi (2) : Phôi do chữ Hán 
là "phối" nghĩa là rải ra. 
Chia phôi là từ kép, nghĩa 
là chia ly, ly biệt nhau. Vd. 
Chưa vui sum họp đã sầu 
chia phôi, 550; 1504 - Chia 
lòng riêng tây, 1342 › 
Tình yêu riêng đối với từng 
người - Chia phôi ngừng 
chén, 1504 : Khổ vì chia 


ly mà ngừng chén không 
uống được - Rẽ cửa chia 
nhà ; Rẽ thuý chia uyên: 
X. Hẽ - Tơ chia rũ tắm: 
X. Tơ- Chỉa gánh chung 
tỉnh làm hai, 3090 : XOM, 
BE chép là sẻ gánh chung 
tình, nghĩa là mối chung 
tình,mốiđồngtâmhaingười 
đều phải giử với nhau mà 
lại chia ra làm hai để làm 
mỗi người giử riêng một 
phần, tức là yêu nhau mà 
không lấy nhau. 


CHIẾC (13) : 1. Loại từ 
chỉ một cái (4). Vd. Chiếc 
thoa nào của mấy mươi, 
309 ; 318, 735, 766 - 2. Loại 
từ chỉ một cái gì có ý một 
mình, một chiếc (8). Vd, 
Chiếcbóngnămcanh, 1523; 
1627, 1792, 1957, 2231, 
2485, 2929, 2995 - 3. Tính 
từ, nghĩa là một chiếc, cô 
đơn(1).Vd.Nứain gối chiếc, 
1526 - / Chiếc bóng (3): 
Chỉ một mình với bóng. Vd. 
Chiêcbóngnămcanh, 1593; 


111 


1627, 2231 - Chiếc thân 
(1) : Chỉ cái thân ở một 
mình. Vd. Buồng không 
thương kẻ tháng ngày chiếc 
thân, 1792 - Chiếc bách 
giữa dòng, 2485 : chiếc 
thuyền mỏng mảnh ở giửa 
dòng nước chảy, tỷ dụ người 
yếu ớt ở giửa cuộc đời bât 
trắc - Chiếc bách sóng 
đào, 1957 : Chiếc thuyền 
mỏng mảnh ởg1ữa sóng lớn, 
chỉ người đàn bà yếu ớt 
giữa cơn nguy hiểm - Chiếc 
lá la rừng, 2995 : Tỷ dụ 
người lưu lạc. 


CHIÊẾM BAO (8) : Thấy 
mơ màng trong giấc ngủ. 
Vd. Tỉnh ra mới biết rằng 
mình chiêm bao, 214 ; 230, 
250, 44, 1646, 2836, 2878, 
3014. 


CHIẾM(1):Tranhlấy được 
phần, được chỗ. Vd. Vương 
Kim đều chiếrn bằng xuân 
một ngày, 2860, tức là đỗ 
thi hội - / Chiếm bảng 
xuân : X. Đảng xuân. 


112 


CHIẾN: Âm xưa của thiền. 
X. Thiền. 


CHIẾN CHIẾN (1) : Rành 
rành, sờ sờ. Vd. Hai bên 
giáp mặt chiền chiền, 1697. 


CHIẾN HOÀ (1) : Đánh 
nhau và hoà giải, chiến 
tranhvàhoàbình.Vd.Cñii ä 
hoa&äp sẵn hai bài, 1373, 
sắp sẵn hai kế chiến và 
hoà để đối phó. Theo 
Nguyên truyện thì Thúc 
sinh sắp sẵn hai kế, một 
là chiến; doạ kiện Tú bà 
mua con nhà lương thiện 
về bắt làm đi, hai là hoà, 
nếu Tú bà chịu cho chuộc 
Kiểu ra thì trả tiền cho - 
Chiến trường (1) : Chỗ 
hai quân đánh nhau. Vd. 
Dẫn mình đi bỏ chiến 
trường như không, 2556. 


CHIÊNG (2) : Đồ nhạc khí 
bằng đồng, hình tròn, có 
núm ở giữa để đánh, tục 
gọi là cái bu lu. Vd. Chiêng 
đà thu không, 172 ; Tiếng 


chêng dậy đất, 2222 
(Nhiều bản nôm chép tiếng 
chiêng; VHTYvà một số bản 
quốc ngữ chép tiếng loa). 


CHIẾNG (1) : Từ xưa do 
chư hán là trình, trình bày, 
thưtrinh. Vd. Lạy thôinàng 
lạirênchzềng,773(Vichiêng 
hợp vần không chặt với 
vàng, nên TVE phiên là rén 
chường). 


CHIẾT GIANG (1) : Tịnh 
ở phía đông nam sông 
Trường Giang, 2954. 


CHIẾU AN (1) : Gọi lại 
khiến đừng làm loạn nữa. 
Vd. Đóng quân làm chước 
chiêu an, 2457 - Chiêu hồn 
(1) : Gọi hồn người chết 
về, Vd. Chiêu hồn thiết vị 
lễ thường, 2967 - Chiêu 
phủ (1) : Gọi lại mà phủ 
dụ, mà vô về. Vd. Kéo cờ 
Chiêu phư tiên phong, 2509 
- Chiêu tập (1) : Gọi về 
nhóm lại, nghĩa bóng là thu 
vên, sửa sang cái gì đã bị 


phá cho trở lại nguyên lành. 
Vd. Mượn màu chiêu tập 
lại là còn nguyên, 838. 


CHIẾU QUẦN (1) : Tức 
Vương Chiêu Quân, cung 
nữ đời Hán Nguyên đế, bị 
gả cho vua Hung nô, khi 
qua ải đánh khúc đàn tỳ 
bà tỏ tình thương vua nhớ 
nhà, giọng sầu thảm. Vd. 
Quá quan này khúc Chiêu 
Quân, 479. 


CHIỀU (7) : Hướng theo 
ý muốn của người khác. Vd. 
Quá chiều nên đã chán 
chường yến anh,514; 1622, 
1911, 2370, 2689, 3057, 
3148 - / Chiều cho ai (1): 
Chiều ý mà nhường cho ai. 
Vd. Chồng chung chưa dễ 
ai chiềuchoai,2370-Chiều 
lòng (2) : Hướng theo lòng 
muốn (ý muốn) của người 
khác. Vd. Thôi thì thôi cũng 
chiều lòng, 1911 ; 3148 - 
Chiều người (1) : Hướng 
theo ý muốn của người. Vd. 


113 


Khi nên trời cùng chiều 
người, 2689. 


CHIỀU (3) : Khoảng thì 
giờ gần tối. Vd. Bóng chiều 
đã ngả, 114 ; 170, 263 
Chiều hôm (1) : Buổi cuối 
ngày, sắp tối. Vd. Buồn 
trông cửa bể chiều hôm, 
1041. 


CHIẾU (8) : 1. Bề (3). Vd. 
Cúi đầu nép xuống sân mai 
một chiều, 1822;2805,3081 
- 2. Vẻ, dáng (5). Vd. Có 
chiều phong vận có chiều 
thanh tân, 188 ; 348, 500, 
1777 - / Chiều trời (1) : 
Vẻ trời. Vd. Phải khi êm 
ả chiều trời, 1777 - Chiều 
xuân (1) : Vẻ xuân, chỉ cái 
tình yêu của tuổi trẻ. Vd. 
Chiều xuân dễ khiến nét 
thu ngại ngùng, 348, tức 
là tình yêu để lộ ra ở về 
con mắt bên lẽn. 


CHIẾU (1) : Đồ dệt dùng 
để trải chỗ ngồi, chỗ nằm. 


114 


Vd. Đổi hoa lót xuống 
chiếu năm, 937. 


CHIẾU (1) : Mệnh lệnh 
của vua. Vd. Chiếu trời - 
/ Chiếu trời (1) : Chiếu 
của vua (vua thường vi với 
trời. Vd. Năm mây bỗng 
thấy chiếu trời, 2947. 


CHIẾU ÁN (1) : Cứ theo 
tội trang ghi trong án. Vd. 
Chiếu án luận vào, 1417 
- Chiếu danh (1) : Chiếu 
theo tên. Vd, Chiếu danh 
tầm nã bắt về hậu tra, 2302. 


CHIM (8) : Vd. Nghe chim 
như nhắc tấm lòng thần 
hôn, 918; 1091, 1281, 1508, 
2150, 2184, 2944, 316G - 
/ Chim lồng (2) : Chim 
bị nhốt trong lồng, tỷ dụ 
người mất tự do. Vd. Chim 
lông khôn sẽ cất mình bay 
cao, 2150 ; 2184 - Chim 
xanh (2) : Có truyện cổ 
tích nói rằng xưa vua Hán 
Vũ đế đương ngồi chơi, có 
con chỉm xanh bay đến, 


Đông Phương Sóc nói : Đấy 
là sứ giả của Tây vương 
mâu đến. Sau người ta lấy 
chím xanh để tỷ dụ sứ giả, 
người đưa tin, hay người 
làm mối. Vd. Dứt. đường 
chm xanh, 268 ; 504 - Cá 
chậu chim lồng : X. Cá 
- Cá nước chỉm tròi : 
X. Cá, 


CHÌM(4): Đầm xuống dưới 
nước, không nổi lên trên. 
Vd. Bèo nổi mây chỉm, 770; 
2638, 2963, 2987 - / Chìm 
châu (2) : Khiến hạt châu 
chìm xuống nước, tỷ dụ 
người đẹp chết đuối. X. G¡eo 
ngọc chìm châu (Nhiều 
bản gốc ngữ phiên là trầm 
châu) - Chìm nổi (2) : Chữ 
hán là "phù trầm", chỉ 
những biến cố con người 
trải qua ở trong đời, như 
khi thì chìm, khi thì nổi. 
Vd. Bềtrần chữnnổithuyền 
quyên, 1903 ; 2932. 


CHÍN(5): Con số. Vd. Chín 


chục, 40 ; Khi vò chín khúc, 
488 ; 570, 734, 1253 - / 
Chín chực (1): Chín mươi. 
Vd. Thiều quang chín chục, 
40 - Chín hồi (1) : Do câu 
"nhãtnhậtcửu hồitrường" 
của Tư Mã Thiên, nghĩa 
là một ngày ruột quặn đau 
chín lần. Vd. Chín hồi vấn 
vít như vầy mối tơ, 570 - 
Chín khúc (1) : Chỉ ruột 
rối như bị vò mà cuộn thành 
chín khúc. Nh. Chín hồi. 
Vd. Khi vò chín khúc, 488 
- Chín suối (1) : Chữ hán 
là "cửu tuyển", "cửu 
nguyên", tức Âm phủ, X. 
Suối vàng. Vd. Ngậm cười 
chín suối hãy còn thơm lây, 
734 - Chín chữ cao sâu, ' 
1253 : Tức là chin chử sinh 
(đẻ),cúc(nângđỡ),phú( vuốt 
ve), súc (nuôi, cho bú, cho 
ăn), trưởng (nuôi cho lớn), 
dục(day dô),ecố(trông nom), 
phục(tuytinhmàday),phúc 
(che chở), chỉ cái ơn đức 
của cha mẹ cao như trời, 


115 


sâu như biển. Chữ trong 
Kinh Thị. 


CHỊN (4) : Từ xưa nghĩa 
là vốn, vân ; có khi dùng 
theo nghĩa như còn hay chi. 
Vd. Chỉn khôn, 166 ; Chín 
e,2021;2051,2309 -/Chin 
e (1) : Còn sợ rằng. Vd. 
Chín equêkhách mộtmình, 
2021 - Chỉn ghê (1) : Vến 
đáng sợ. Vd. Đạo trời báo 
phục chỉn ghê, 2309 - Chỉn 
khôn (1) : Vẫn là khó. Vd. 
Dứt về chỉn khôn, 166. 


CHINH AN (1) : Cái yên 
ngựa của khách ởđi xa. Vd. 
Dặm hồng bụi cuốn chinh 
an, 1521. 


CHÍNH DANH (1): Chính 
tên ấy. Vd. Chính danh thủ 
phaạmtênlàHoạnthư,2356. 


CHỈNH NGHI (1) : Xếp 
đặtnghi vệ. Vd. Chỉnh nghĩ 
tiếp sứ vội vàng, 2501. 


CHỊU (11) : 1. Nhận lấy, 


116 


nhận làm (3). Vd. Em có 
chịu lời, 723 ; 1152, 2477 
- 2. Chịu đựng (5). Vd. Yếu 
thơ vâng chịu trước sân 
lôi đình, 1424 ; 1608, 1761, 
2394, 289ã - 3. Mang tội 
(2). Vd. Thân sau ai chịu 
tội trời ấy cho, 1346 ; 1945 
- 4. Mắc nợ (1). Vd. Hoạ 
vần xinhãy ehjuchàng hôm 
nay, 1320 - / Chịu đen 
(1):Chịu đựng lấy cái phần 
đen. Vd. Nỗi mình chịu 
đen, 1608 - Chịu lời (1): 
Nhận lời. Vd. Cậy em em 
có chịu lời, 723 - Chịu tiếng 
(1): Nhãn lấy cái tiếng. Vd. 
Bằng nay chịu tiếng vương 
thần, 2477 - Chịu tốt (1): 
Chử nôm viết là 4K, TVK 
phiên là chịu trót ; EN, 
BKNphiên là chịu tốt đúng 
hơn, có nghĩa là chịu như 
thế, cho yên, cho tốt. Vd. 
Chịu tốt một bề, 975, tức 
là chịu yên một bề như 
vậy không dám cự lại, 


CHO (166) : 1. Đưa, trao 


vật gì ; tặng, ban, bắt chịu 
(4). Vd. Đã cho lấy chữ 
hồng nhan, 1271 ; Hãy cho 
ba chục biết tay một lần, 
17386 ; 2561, 3244 - 2. Để 
cho, làm cho, cho được (16). 
Vd. Đã cho vào bực bố kinh, 
505 ; 748, 998, 1506, 1619, 
1620, 1772, 1912, 1916, 
1920, 1949, 1962, 2084, 
2190, 3082, 3172 - 3. Sai 
đi (1). Vd. Cho gươm mời 
đến Thúc lang, 2325 - 4. 
Từ để nối một động từ với 
một động từ khác, một tính 
từ hay một danh từ (125). 
Vd. Đã lòng hiển hiện cho 
xem, 129 ; 210, 244, 342, 
350,368,408,470,502,518, 
544,545,546,584,598,599, 
644,660, 700, 709,724,774, 
792,834,888,902,941,960, 
971,977, 1042, 1070, 1104, 
1106, 1190, 1198, 1202, 
1211, 1212, 1262, 1272, 
1274, 1288, 1301, 1302, 
1332, 1344, 1359, 1360, 
1392, 1400, 1444, 1460, 


1482, 
1550, 
1618, 
1797, 
1946, 
2078, 
2154, 
2223, 
2324, 
2348, 
2435, 
2564, 
2633, 
2676, 


1510, 
1552, 
1682, 
1862, 
1952, 
2093, 
2156, 
2304, 
2336, 
2352, 
2436, 
2580, 
2642, 
2693, 
2840, 2924, 2930, 2938, 
3066, 3120, 3152, 3162, 
3172, 3194 - 5. Trợ từ tỏ 
ý trao cho, để cho, hướng 
đến, bắt chịu v.v. (20). Vd. 
Hoa là người dưới suối vàng 
biết cho, 94; 330,606, 1024, 
1066, 1173, 1264, 1364, 
1348, 1546, 1585, 1634, 
1694, 1890, 2201, 2367, 
2373, 2407, 2776, 3054 - 
/ Cho ba chục (1) : Đánh 
cho ba chục roi. Vd. Hãy 
cho ba chục biết tay một 


1549, 
1552, 
1688, 
1864, 
1965, 
2144, 
2164, 
2320, 
2340, 
2370, 
2498, 
2582, 
2644, 
2812, 


1550, 
1617, 
1752, 
1880, 
2041, 
2153, 
2193, 
2322, 
2343, 
2396, 
2518, 
2598, 
2675, 
2816, 


117 


lần, 1786 - Cho cân (2): 
Để cho ngang, cho xứng. 
Vd. Làm cho cho hại cho 
tàn cho cân, 1272 (Trong 
ba câu 1271, 1272, 1274, 
Nguyễn Du lặp lại từ cho 
sáu lần để ám thị cái tàn 
nhãn của vận mệnh) ; Mà 
lòng phiếu mẫu mấy vàng 
cho cân, 2348 - Cho đang 
(1): Mà cam, mà chịu được. 
Vd. Lòng nào mà nỡ dứt 
lòng cho đang, 2816 - Cho 
đành (1) : Cho ổn, cho xong 
mặt ấy. Vd. Cho đành tôi 
sẽ liệu bài mối manh, 342 
- Cho hay (5): 1. Cho giỏi, 
cho thận trọng (1). Vd, Gìin 
vàng giữ ngọc cho hay, 545 
2. Từ kép nghia là thế mới 
biết rằng (4). Nguyễn Du 
hay dùng từ này làm lời 
chuyển mạch. Vd. Cho hay 
là giếng hửu tình, 243 ; 
1951,2391,3219-Cho qua 
(2) : Để cho qua buổi ấy. 
Vd. Gượng nói gượng cười 
cho qua, 1862 ; Còn toan 


118 


nở mặt với người cho qua, 
3152 - Cho rồi (2) : 1. Cho 
xong (1). Vd. Thôi thì một 
thác cho rồi, 2633 - 2. Đã 
rồi (1). Vd. Thì đà thắm 
ngọc chìm hương cho rồi, 
2638. Nguyễn Du dùng từ 
cho rồi ở đây để ám thị 
rằng đối với Thuý Kiều bấy 
giờ chết là giải thoát - Cho 
cam sự đời, 834 : Khiến 
cho thoả lòng về sự đời - 
Cho hại cho tàn, 1272 : 
Để cho đến tai hại, tồi tàn 
- Cho lăn lóc đá cho mê 
mẩn đời, 1212 : Chơi mà 
đến đá củng lăn lóc ra, tức 
là chơi vui thú lắm ; chơi 
đến người đời phải mê mẩn 
đi, tức là chơi say sưa lắm. 
Ba từ cho lặp đi lặp lại 
trong hai câu 1211, 1212 
nêu rõ cái ý Tú bà khuyên 
Kiều phải cúc cung tận tuy 
với nghề. 


CHỌC (1) : Đâm vào. Vd. 
Chọc trời khuấy nước, 
2471, nghĩa là không sợ 


quyền uy gì, và làm náo 
động mọi nơi. 


CHỌN (4) : Kén, lựa, lựa 
lọc. Vd. Đoạn trường lại 
chọn mặt. người vô duyên, 
818; 2187, 2428, 2839 - / 
lén chọn : X. Kén - Chọn 
đá thử vàng, 2187 : Chọn 
ngọc ở trong đống đá và 
thứ vàng xem có tốt không, 
ý nói kén chọn lấy người 
tôt, thử xem bụng dạ họ 
có tốt không. (Không phải 
nghĩa là chọn hòn đá đùng 
để thử vàng). 


CHONG (2› : Để đèn để 
đuốc cháy lâu mãi. Vd. Dầu 
chong trắng đĩa, 721; 1872 
-/ Dầu chong trắng đĩa, 
721: Đếchong đĩa đèn khiến 
hết dầu nên đĩa trắng ra, 
chỉ khuya lắm. 


CHỐC (3) : Một lúc, một 
lát, bổng. Vd. Lửa hương 
chốc để lạnh lùng bấy lâu, 
389 ; 543, 3090 - / Chốc 


là (1) : Mới chốc lát đó mà 
đã là. Vd. Chóc ià mười 
mấy năm trời, 2239. 


CHỐC MÒNG(1): Từ kép 
xưa nghĩa lả trông nom. 
Vd. Những là trộm dấu 
thầm yêu chốc mòng, 158. 
(Sách Truyền kỳ mạn lục 
giải âm dịch chúc vọng là 
chốc mòng ; đó là âm xưa 
của chúc vọng). 


CHỐI (1) : Không nhận, 
từ khước. Vd. Hết lời khôn 
lẽ chối lời, 3129. 


CHÔN (8) : Vùi xuống đất, 
vùi xác chết, nghĩa bóng 
là làm hại. Vd. Thác chôn 
quê người, 890 ; Một tay 
chôn biết mấy cành phù 
dung, 1160, nghĩa là làm 
hại bao nhiêu cô gái đẹp; 
2520 - / Chôn chân (1): 
X. Đứng 


CHỒN (1): Mỏi, chán. Vd. 
Bấy lâu đã chồn, 324. 


CHỐNN (19) : Nơi, chỗ, xứ. 


119 


Vd. Mừng thâm chôn ấy 
chữbả1,281;39ã,991,1661, 
1671, 1984, 2016, 2053, 
2085, 2099, 2209, 2284, 
2608, 2663, 2666, 2738, 
2821, 2972, 3046 - / Chốn 
bụi hồng( 1): Chỗ bụi băm, 
chỉ cuộc đời náo nhiệt, bẩn 
thiu. Vd. Còn chen vào chốn 
bụi hồng làm chì, 3046 - 
Chốn ấy chữ bài, 2§1 : 
Có ý kiến cho rằng vốn là 
suy ý chữ bài, chữđf@ suy 
bị lộn thành 34 chốn, chử 

thì cứ đọc theo âm 
Hán là ý. So với câu 1089: 
Lấy trong ý tứ mà suy. 


CHÔNG GAI (1) : Chông 
và gai, chi việc khó khăn, 
hiểm nghèo. Vd. Trót lòng 
gây việc chóng gai, 2871. 


CHỒNG (10): Vd. Làm ma 
không chồng, 88 ; 737, 964, 
1559, 1730, 1835, 1370, 
2631, 2981 - / Chồng con 
(1): Từ kép dùng để chỉ 
chồng. Vd. Chồng con đâu 


120 


tá tính danh là gì, 2916 
- Lộn chồng: X. Lộn - Nên 
vợ nên chồng : X. Nên. 


CHỒNG (1): Chất lên. Vd. 
Nợ chồng kiếp sau, 1020. 


CHỘT LÒNG MÌNH : X. 
Thiệt lòng mình. 


CHỜ (10) : Vd. Chờ xem 
ắt thấy hiển linh bây giờ, 
118; 366, 553, 1040, 2025, 
2080, 2227, 2642, 2713, 
3223 - / Chờ đợi (1) : Vd. 
Ở đây chở đợi sư huynh 
1t ngày, 2052 - Đợi chớ: 
X. Đợi - Rày mong mai 
chờ : X. Fày - Tháng đợi 
năm chờ : X. Tháng. 


CHỚ (6) : Đừng, đừng có, 
chăng (5). Vd. Chớ nề u 
hiển,128; 1166,1328, 1363, 
1434, - 2. Chẳng hề gì (1). 
Vd. Một mình thì chớ, 860 
- / Chớ nề (1) : Đừng có 
câu nệ. Vd. Chớ nề u hiển, 
128 - Liệu chớ giây chị, 
1166 : Chớ có giây vào hắn 


làm chi (Liễu văn, AM, BK 
chép là liệu chớ trây giây 
chi ; Quan văn chép là thôi 
chớ nói ch) - Chớ nghĩ 
Ngô Lào : Đừng nghỉ 
chuyện xa xôi. X. Ngô Lào. 
Vd. Đường xa chớ nghĩ 
Ngõ Lào, 1363. 


CHỚ (2) : Tô ý là không 
phải khác, đích thế, cũng 
nói là chứ. Vd. Rõ ràng mặt 
ấy mặt này chớ ai, 1184; 
Cũng Ïàmáuchảyruộtmềm 
chớ sao, 3068. 


CHỢ (1) : Nơi người ta tụ 
họp buôn bán ; thành thị. 
Vd. Dạo tìm khắp chợ thì 
quê, 815. 


CHỞ (1) : Nguyên nghĩa 
là mang chở trong thành 
ngữ "trời che đất chở, 
thường dùng với che là từ 
kếp : Chở che hay che chở, 
ở đây lại tách riêng hai từ 
để ghép làm từ tổ "tuyết 
trở sương che". Vd. Một 
tường tuyết chởsương che, 


367 - / Chở che (1) : Do 
đất chở trời che. X. Che 
chở. Vd. Chở che đùm bọc 
thiếu gì, 3185. 


CHƠI (26) : Làm vui, mua 
vưi ; đi cho vul, giải trí. 
Vd. Bộ hành chơi xuân, 46; 
68, 229, 501, 807, 836, 928, 
968,1028,1072,1202,1211, 
1302, 1326, 1589, 1778, 
1848, 1984, 2064, 2152, 
2166, 2175, 2184, 9755, 
3164, 3211 - / Chơi bời 
(1) : Ăn chơi. Vd. Gã kia 
dạinết chơi bởi, 1411- Chơi 
hoa (1) : Lấy hoa làm vui 


¡ nghĩa bóng là chơi gái. 


Vd. Chơi hoa đã dễ mấy 
người biết hoa, 836 - Chơi 
xuân (1) : Đi dạo cho vui 
trong tiết xuân. Vd. Chị em 
sắm sửa bộ hành chơi xuân, 
46 - Làng chơi : X. Làng 
- Như chơi : X. Như - Trò 
chơi : X. Trò. 


CHỢT (8) : Bỗng chốc, 
thình lình. Vd. Nhà huyên 
chợt tỉnh, 224 ; 274, 713, 


121 


7B9, 1654, 1715, 1841 - / 
Chọt nói chợt cười, 1841: 
Hình dung cách nói cười 
gượng gạo của Thúc sinh, 
đương buồn rầu, bỗng lại 
nhớ ra mà sợ, lại phải nói 
phải cười. 


CHU TUYỂN (1) : Giúp 
cho trọn vẹn. Vd. Tạ ơn 
chu tuyền, 2864. 


CHỦ (1) : Đối với khách. 
Vd. Chủ khách dập dìu, 
873 - / Chủ trương (2) : 
Đứng chủ mà làm việc gì; 
cũng nghĩa như chủ trì. Vd. 
Chủ trương đành đã chị 
Hằng ở trong, 1340 ; Chử 
trương ở nhà, 1528. 


CHUA (1!) : Vị chua. Vd. 
Giấm chua lại tội bằng ba 
lửa nồng, 1352 - / Chưa 
xót (1) : Xót xa thương hai. 
Vd. Cám lòng chua xót, 
1076-Giấmchua:X. Giâm. 


CHÙA (2) : Nhà thờ Phật. 
Vd. Cho nàng ra đó giữ 


122 


chủa chép kinh, 1916 ; 
2035. 


CHÚA (4) : Người đứng 
đầu có quyền sở hữu hoặc 
quyền ở trên cả, nói là chủ. 
Vd. Chúa xuân đành đã có 
nơi, 1327; 1730, 1814, 1946 
- ý Trốn chúa (1) : Chỉ 
kẻ tôi tớ tỳ thiếp trốn chủ 
nhà màrangoài. Vd. Chẳng 
phường trõn chúa thì quân 
lộn chồng, 1730- Chúanhà 
(1) : Chủ nhà, người làm 
chủ một nhà. Vd. Con ở 
chúa nhà, 1814 - Chúa 
xuân(2):Vịthầnchủtrương 
mùa xuân. Vd. Chúa xuân 
đảnh đã có nơi 1327, ý nói 
rằng thiếp cũngnhưcáihoa 
đã cóchúaxuânchủtrương, 
tức thuộc về quyền sở hữu 
của người khác, chứ có phả! 
mẹ con gì đâu ; 1946. 


CHUYÊN (1) : Trao sang, 
đời sang chỗ khác. Vả. 
Chuyên tay -/ Chuyên tay 
(1) : Tay người này trao 


sang tay người người khác. 
Vd. Cành xuân đã bẻ cho 
người chuyên tay, 1262. 


CHUYỆN (2) : Chỉ những 
điều người ta nói bàn với 
nhau, nghĩa rộng chỉ một 
sự kiện gì. Vd. chuyện này 
trò kia, 1164 ; 3028 - / 
Chuyện trò (1) : Từ kép 
nghĩa là nói chuyện, có ý 
phiếm chỉ. Vd. Chuyện trò 
chưa cạn tóc tơ, 3215 - 
Chuyện này trò kia, 
1164: Chỉ những việc lôi 
thôi xấu xa. 


CHUYỀN (1) : Động, xê 
xích đi. Vd. Ai lay chẳng 
chuyển, 2522 - / Chuyển 
vần (1) : Chữ Hán lả 
"chuyển vận", biến vận 
thành vần. Xê xích từ chỗ 
này đến chỗ khác ; xoay 
vần. Vd. Khéo trong gặp 
gỡ cũng trong chuyển vần, 
2702. Đây là chỉ sự chuyển 
vận của tạo hoá. 


CHỤM (1) : Nhóm nhiều 


cái, nhiều mảnh lại một nơi 
để thành một hệ thống. Vd. 
Chụmmöcthảođường,2697. 
X. Nhóm - / Chụm nóc 
thảo đường, 2697 : Nhóm 
tre lá kết sơ sài một nóc 
nhà tranh (BX phiên chữ 
nôm là chụm. TVKvà AM 
phiên là nhómkhông đúng). 


CHỦNG(9): 1.Cùng nhau, 
cùng của nhiều người, trái 
với riêng (8). Vd. Lời rằng 
bạc mệnh cũng là lời chung, 
84; 796, 1034, 1476, 1592, 
1871, 2370, 3056 - 2. Họp 
lại với nhau (1). Vd. Chung 
lưng mở một ngôi hàng, 813 
- “ Chung bóng (1) : Vd. 
Đèn khuya chung bóng, 
1529.Chỉngồivớinhaudưới 
bóng đèn - Chung chạ (2): 
Ăn nằm với nhau. Vd. Đá 
khi chung chạ lại khi đứng: 
ngồi, 958 ; 2733 - Chung 
gối (1) : Chỉ hai người ngủ 
chung nhau một gối. Vd. 
Người vào chung gối loan 
phòng, 1871 - Chung lưng 


123 


(1) : Góp vốn chung nhau. 
Vd. Chung lưng mở một 
ngôi hàng, 818 - Riêng 
chung : X. liêng. 


CHUNG (1) : Đồ dùng để 
đựngrượu. Vd. Muôn chung 
nghìn tứ, 2204 - / Muôn 
chungnghìn tứ:X. Muôn. 


CHUNGKỲ(1):TứcChung 
Tử Kỳ, người thời Xuân 
thu, bạn tri ân của Bá Nha. 
Một hôm Bá Nha đàn mà 
bụng nghì đến núi, Tử Kỳ 
khen : Tiếng đàn vòi vọi 
như núi cao. Đến khi Bá 
Nha đàn mà bụng nghì đến 
sông, Tử Kỳ khen : Tiếng 
đàn cuồn cuộn như nước 
chảy. Khi Tử Kỳ chết, Bá 
Nha đập đàn đi không gảy 
nữa. Vd. Nước non luống 
những lắng tai Chung Kỳ, 
464. Kim Trọng muốn nói 
mình ước ao được nghe 
Kiều đàn mà vẫn uống 
công, chưa được nghe. 


124 


CHUNG QUANH (4) : 
Cũng nói là xung quanh. 
Vd. Chung quanh vân đất 
nước nhà, 153 ; 1055, 2253, 
2753. 


CHUNG TĨNH (2) : Mối 
tình đúc kết lại một nơi, 
đúc rót vào một người. Vd. 


Mà toan chia gánh chung 
tình làm hai, 3090 ; 3144. 


CHUNG THÂN (1) : Trọn 
đời. Vd. Vì tôi cậy hỏi một 
lời chung thân, 2416 - 
Chung thiên (1) : Trọn hết 
ngày, tức là suốt đời. Vd. 
Suy lòng trắc đi đau lòng 
chung thiên, 1832. 


CHÙNG (1) : Không căng, 
giãn ra. Vd. Tơ chủng phim 
loan, 254. 


CHUỐC (2) : Rót rượu để 
mời nhau. Vd. Chuốc rượu, 
1296 ; 3190 -/Chuốc chén 
quỳnh(1): Rótrượu quỳnh 
tương để uống để mời. Vd. 


Cùng nhau lại chuốc chén 
quỳnh giao hoan, 3190 - 
Chuốc rượu (1) : Rót rượu 
mời nhau. Vd. Bầu tiên 
chuốc rượu, 1296. 


CHUỘC (3) : 1. Đem tiền 
mua lại vật đã cầm đi, hay 
bán đi ; đem tiền thế tội 
(2). Vd. Rê cho để thiếp 
bán mình chuộc cha, 606; 
2785 - 2. Nghĩa bóng, đền 
đáp lời hứa, lời ước (1). Vd. 
Trăm thân dễ chuộc một 
lời được sao, 1956. 


CHUỒN (1) : Con chuồn 
chuồn. Vd. Phận mỏng 
cánh chuồn, 411 - / Cánh 
chuồn : X. Cánh. 


CHUÔNG (2) : Đồ nhạc 
khí bằng đồng. Vd. Chuông 
vàng khánh bạc, 2048 ; 
2065 - / Chuông khánh 
(1) : Cái chuông và cái 
khánh, hai thứ nhạc khi. 
Vd. Giờ đồ chuông khánh 
xem qua, 2065. 


CHUỐT( 1): Trau một vật 
mới làm còn thô cho thành 
trơn bóng ; sửa sang tô 
điểm cho đẹp đẽ. Vd. Tô 
lục chuôt hồng, 1305 - / Tô 
lục chuốt hồng : X. Tó. 


CHÚT (47) : Một ít, một 
tý, chỉ vật nhỏ mọn. Vd. 
Thì chỉ chút ước gọi là 
duyên sau, 76 ; 227, 313, 
316,356, 456,496,670, 739, 
819,897, 1097, 1141, 1148, 
1257, 1334, 1343, 1509, 
1633, 1783, 1785, 1881, 
1898, 1958, 1959, 2187, 
2198, 2241, 2279, 2294, 
2347, 2365, 2422, 2433, 
2541, 2583, 2630, 2785, 
2803, 2937, 3035, 3092, 
đ161, 3170, 3173, 3211, 
3233. - / Chút chỉ (1) : 
Một chút nào, một tý nào. 
Vd. Chút chỉ gắn bó một 
hai, 341 - Chút dạ (1) : 
Chỉ bụng dạ nhỏ mọn. Vd. 
Chútdạđàn bà,2365-Chút 
e (1) : Hơi ngại rằng. Vd. 
Chút e bên thú bên tòng 


125 


dễ đâu, 1334 - Chút này 
(2): Một tý này. Vd. Gọi 
một chút này, 356 ; 3161 
- Chút phận (8) : Cái phận 
nhỏ mọn. Vd. Chút phận 
ngây thơ, 227 ; 819, 1633, 
1881, 2279, 2541, 2583, 
3035 - Chút riêng (1) : 
Lòng riêng nhỏ mọn. Vd. 
Chút riêng chọn đó thử 
vàng, 2187 - Chút thân 
(6) : Cái thân nhỏ mọn. Vd. 
Chút thân yếu liễu thơ 
đào, 897 ; 1097, 1783, 1959, 
2198, 2422 - Chút ước (1): 
Ước hẹn với nhauchúutđỉnh. 
(EN và nhiều bản quốc ngữ 
khác phiên là chút đích mà 
cắt nghĩa là chút đỉnh là 
lầm chữ ước $# thành chữ 
đích ÿ). Vd. Thì chỉ chú£ 
ước gọi là duyên sau, 76. 
Ý nói vì nhau chút đỉnh 
để hẹn ước với nhau về kiếp 
sau-Chắngchút:X.Chẳng 
- Chưa chút : %X. Chưa - 
Đôi chút : X. Đôi - Chút 
lòng đeo đẳng, 698 : X. 
Đeo đẳng(theo phần nhiều 


126 


bản nôm từ Liêu văn đến 
Phúc văn ; BE phiên là xót 
lòng)-Chútphậnconcon, 
1683 : Chỉ cái thân phận 
nhỏ mọn-Chútlòng trình 
bạch từ sau cũng chưa, 
1148 : Lòng trinh bạch là 
cái quí nhất của người đàn 
bà mà phảichừa không dám 
giử nửa, thực là kỳ bút để 
lên án cá! xã hội xem trinh 
bạch, xem đạo đức là tội 
lỗi - Còn chút bấy nhiêu 
là tình, 3170 : Liễu văn, 
Quảng tập chép là chít ; 
TƯE, RKOM, Phúc văn chẽp 
là thiếu. Chúng tôi thấy 
chút là đúng, mà hiểu câu 
này là : Còn chút việc gặp 
nhau như thế này là tình 
rồi, không đòi hỏi gì khác. 
Với từ thiếu thì nghia trái 
hẳn mà thô tục, trái với 
ý cả đoạn. 


CHƯ TƯỚNG (1) : Các 
tướng. Vd. Kíp truyền chư 
tướng hiến phù, 2353. 


CHỨ : X. Chớ.. 


CHỦ (33) : 1. Dấu hiệu 
viết để biểu thị lời nói (5). 
Vd. Chốn ấy chữ bài, 281; 
1088, 2086, 2882, 2975 - 
2. Có nghĩa là tên (không 
phải là tên tự hay biểu tự) 
(1). Vd. Vương Quan là chữ 
nối dòng nho gia, 14 - 3. 
Đặt ở trước một từ trừu 
tượng, có tác dụng như cụ 
thể hoá khái niệm trừu 
tượng ấy (27). Vd. Chữ tài 
chữmệnh, 2; 452,506, 555, 
1210, 1253, 1271, 1477, 
1870, 1786, 2119, 2217, 
2288, 2329, 2661, 2843, 
3095, 3116, 3161, 3246, 
3248, 3252 - / Chữ đồng 
(1) : Tức là chữ đồng tâm, 
môi đồng tâm. Vd. Trăm 
năm tạc một chữ đồng đến 
xương, 452 ; 1954 - Chữ 
tai (1) : Tức là tai vạ. Vd. 
Chử tài liền với chữ taï một 
vần, 3248 - Chữ tòng (4): 
Tức là đạo tòng phu, cái 
đạo con gái đi lấy chồng, 
theo chồng. Vd. Phận bồ 
từ vẹn chử tòng, 1477 ; 


2119, 2217, 2329 - Bảy 
chữ... tám nghề : X. Bảy, 
Tam - Chín chữ cao sâu: 
X.Chin-Chữtàichữmệnh 
khéo là ghét nhau, 2 : 
Chưhánlà "Tàimệnhtương 
đố”, nghĩa là tài với mệnh 
nghe ghét nhau, người có 
tài cao thì mệnh bạc, vận 
mệnh mỏng mảnh, số phận 
xấu xa - Chữ trinh còn 
một chút này, 3161 : Chỉ 
còn một chút lòng tự trọng 
này gọi là trinh tiết. 


CHƯA (54) : 1. Trái với 
đã, với rồi (51). Vd. Dưỡng 
sinh đôi nợ tóc tơ chưa đền, 
228 ; 238, 276, 280, 298, 
300,407,430,456,487,539, 
540,550,559,575,670, 701, 
707,709, 710,720, 762,893, 
993,1019,1362,1416,1456, 
1489, 1494, 1597, 1690, 
1714, 1978, 2022, 2100, 
2158, 2162, 2220, 2294, 
2335, 2346, 2870, 2618, 
2708, 2710, 2738, 2786, 
2815, 2911, 3215 - 2. Từ 


127 


để than hay hỏi việc ấy đã 
xong, đã có chưa (3). Vd. 
Hoa kia đã chắp cành này 
cho chưa, 1264; 2278, 2776 
- / Chưa cam (1) : Chưa 
thoả mãn. Vd. Bấy lâu nay 
một chút lòng chưa cam, 
456 - Chưa chút (1): Chưa 
tý nào. Vd. Chưa chút đền 
ơn sinh thành, 670 - Chưa 
dễ (6) : Chưa hắn mà dễ 
thế. Vd. Chẳng duyên chưa 
để vào tay ai cầm, 298 ; 
2022, 2100, 2346, 2370, 
2738 - Chưa dứt hương 
thê, 707 : Chưa dứt, chưa 
hết cái mùi hương đốt để 
ăn thể, tức là chưa đoạn 
tuyệt lời thề - Chưa phai 
giọt hồng, 762 : Giọt nước 
mắt vẫn hồng chưa phai, 
tức vẫn còn vương máu, 
còn đau đớn - Chưa ráo 
chénvàng,701:Chénrượu 
(dùng từ vàng cho đẹp) thể 
với nhau chưa ráo, tức mới 
thể đó. 


CHỪA (3) : !. Thôi không 


128 


dám làm thế nữa (2). Vd. 
Từ sau củng chửa, 1148; 
3214 - 2. Trừ ra, bỏ lại đó 
(1). Vd. Có chữa ai đâu, 
108. 


CHÚA (1) : Để dành, hay 
cất giấu ; có nghĩa là cất 
giấu đồ gian, người gian. 
Vd. Còn ai dám chứa vào 
nhà nữa đây, 2098, 


CHỦA (7) : Tức là chưa, 
nói theo giọng trắc. Vd. Một 
lời nói chửa kịp thưa, 119, 
tức Thuý Kiều nói mà 
Vương Quan chưa kịp thưa 
lại ; 947, 1640, 1644, 1848, 
1953, 23817. 


CHỰỤC (4) : Chờ sẵn ở đó. 
Vd. Tú bà chực sẵn bên 
màn, 1003 ; 1836, 2318, 
2700. 


CHỪNG/8): Mức độ phỏng 
ước. Vd. Đè chừng, 123 ; 
185 ; Đã chừng xuân qua, 
370;571, 1598, 1710, 1806, 
171 - / Chừng xuân (1): 


Chỉ mức độ của mùa xuân, 
của tuổi xuân. Vd. Chừng 
xuân tơ liễu còn xanh, 3171 
- Đè chừng (2) : Nhắm 
phỏngchừng. Vd. Đè chừng 
ngọn gió, 123 ; 1710 - Liệu 
chừng (2) : Trông ra trước 
đã liệu chừng nhủ qua, 
1598 - Trông chừng (2): 
Trôngra trước, không nhất 
định trông vào cái gì. Vd. 
Trông chừng thấy một văn 
nhân,135;571-Nứachứng 
xuân. X. Nưa. 


CHỨNG MINH (1) : Làm 
chứng rõ ràng, soi xét rõ 
ràng. Vd. Chứng mình có 
đất và trời, 2125. 


CHƯỚC (8) : Mưu kế, kế 
sách. Vd. Ba mươi sáu 
chước chướcgì là hơn, 1110; 
1161, 1621, 1811, 1875, 
1875, 2457. 


CHƯƠNG (2): Bài thơ, bài 
nhạc, bài văn. Vd. Khúc 
nhà tay lựa nên chương, 
33 (KOM sửa là nên xoang, 
sợ không đúng) ; 447. 


129 


DA (6) : 1. Lớp tế bào bọc 
ngoài thịt (4). Vd. Tuyết 
nhường màu đa, 22 ; 928, 
1746, 2240 - 2. Vỏ cây (1). 
Vd. Vạch đa cây vịnh bốn 
câu ba vần, 100 - 3. Màu 
trời (1). Vd. Nhuộm non đa 
trời, 140 - / Da chì (1) : 
Da sạm như sắc chì, chỉ 
da người ốm yếu. Vd. Tóc 
rối da chì, 1746 - Da trời 
(1) : Lớp sắc xanh ở trên 
trời. Vd. Cỏ pha mùi áo 
nhuộm non đa frời, 140 - 
Màu da : X. Màu - Da mồi 
tóc sương, 2240 : Da lang 
như hoa đổi mồi, tóc bạc 


130 


trắng như sương, chỉ người 
già lắm. 


DẠ (6) : Lòng, bụng. Vd. 
Dạ càng ngẩn ngơ, 364 ; 
1485, 2013, 2365, 2425, 
2790 - / Dạ phi thường: 
Người có bụng dạ không 
thường, tức người có lòng 
nhamhiểm, người kháckhó 
dò biết được. Vd. E thay 
những đạ phi thường, 1485 
- Chút dạ đàn bà, 2365: 
Ý nói cái lòng nhỏ mọn của 
người đàn bà. 


DẠ (1) : Tiếng người dưới 
đáp lại người trên gọi. Vd. 


1a ran, 1737 - / Dạ ran 
(1): Dạ vang lên. Vd. A hoàn 
trên dưới đạ ran, 173i. 


DẠ ĐÀI (2) : Âm phủ. 
Người xưa tin rằng âm phủ 
hoạt động về đêm. Vd. Dạ 
đài cách mặt khuất lời, 
747 ;, 2788. 


DÃ DỀ (2) : Đon đả, hỏi 
thăm vuivẻ. Vd. Hàn huyên 
chưa kịp đã đề, 575 (theo 
Liêu văn) ; Tiểu thư đón 
cửa đã để, 1801. 


DAI (1) : Bên, khó đứt, 
mãi không thôi. Vd. Ngồi 
dai, 42. 


DÀI (15) : 1. Trái với ngắn 
(10). Vd. Nhìn nhau giọt 
ngắn giọt đải ngổn ngang, 
684;18328,1369,1382,1503, 
1721, 1796, 1840, 2110, 
2311 - 2. Lâu dài (5). Vd. 
Còn non còn nước còn đài, 
587; 731, 1006, 1266, 1872 
/ Dài lời (1) : Nói dài, nói 
dông dài. Vd. Ngắn ngày 


thôi chớ đải lời làm chi, 
1328 - Dài thớ ngắn than, 
1508 : Tức là thở than dài 
ngắn, tách xếp làm hai vế 
đốinhau.Cũngnóithởngắn 
thở dài - Giọt đài giọt 
ngắn : X. Giọt - Ngắn dài 
thở than, 3130 : Nh. Đài 
thở ngắn than. 


DẠI (5) : 1. Khờ, không 
khôn (4). Vd. Dại rồi còn 
biết khôn làm sao đây, 
1398; 1411, 1541, 1839 - 
2. Ê, trên đến như ngây 
ra (1). Vd. Dơ dáng đại 
hình, 1857 - / Dơ dáng 
dại hình: X. ĐDơ. 


DẢI (5) : 1. Dây mỏng mà 
đài dùng để buộc, thắt (2). 
Vd. Dải là, 454 ; 1341 - 
2. Loại từ dùng để chỉ vật 
gì chạy đài như cái đải (3). 
Vd. Sông Tương một đải 
nông sờ, 365 ; 1501, 3005 
-/ Dải đồng (1) : Đải đồng 
tâm. Vd. Bây giờkhăng khít 
đải đồng, 1341 - Dải giang 


131 


tân (1) : Dải bờ sông. Vd. 
Quanh co theo đải giang 
tân, 3005 - Dải là hương 
lộn bình gương bóng 
lông, 454 : Tả hai người 
tình nhân ngồi gần nhau, 
mùi hương toả ra ở y phục 
của hai người lẫn lộn với 
nhau và bóng hai lồng vào 
nhau ở trong gương bình 
phong. 


DÃI DẦU (9) : Phơi bày 
ra mà chịu gió mưa ; nghĩa 
bóng là phải chịu nỗi vất, 
vả khổ sở trong đời. Vd. 
Đãi dầutóc rối da chì, 1746; 
2032 - / Dãi gió đầu mưa, 
3080 :X. Chải gió dầm mưa 
- Dãi nguyệt đầu hoa, 
3025 : Nguyệt hoa là thú 
vui về tình ái, đãi nguyệt 


đầu hoa là trải chịu những . 


nỗi vất vả đau đớn ở trong 
trường nguyệt hoa, tỉnh 
cảnh của người từng phải 
làm nghề mãi dâm. 

DÀY(10): 1. Trái với mỏng, 
nghĩa đen và nghĩa bóng 


132 


(6). Vd. Kiếp tu xưa ví 
chưa đây, 407 ; 418, 979, 
1263, 2715, 3086, 2. Dày 
dạn (4). Vd. Trông gương 
mặt đây, 686 ; 1223, 1237, 
3150 - / Dạn dày : X. Dạn 
- Mặt dày X. Mặt - Cao 
dày : X. Cao - Dày gió 
dạn sương, 1237 : Tức là 
dày dạn vì gió sương, chỉ 
đa người ta trải nhiều gió 
sương nên dày ra mà 
thành dạn thành tê đi, 
khiến mất cảm giác ; nghĩa 
bóng là chịu quen những 
nỗi vất. vả. 


DÀY DÀY (1) : Hình dung 
vẻ dày đặn, trọng hậu của 
một tác phẩm nghệ thuật, 
đặc biệt là đồ sứ, đồ đồng, 
vật điêu khắc. Vd. Dày đây 
sẵn đúc một toà thiên 
nhiên, 1312. 


DẠY (22) : Nói cho biết, 
chỉ báo, truyền bảo ; người 
trên chỉ bảo, truyền bảo 
người dưới. Vd. Dạy rằng 


mộng triệu cứ đâu, 235 ; 
Đã lòng dạy đến đạy thì 
phải vâng, 466 ; 644, 816, 
951,1217,1392,1425,1446, 
1622, 1743, 1744, 1751, 
1770, 2046, 2049, 2185, 
2414, 2581, 2984, 3034 - 
í Dạy cho bài giải vì, 
1446 : Lấy đường lối giải 
vi mà chỉ bảo cho (Quan 
văn, Phúc văn đều chép đạy 
cho bài BK chép dạy mở 
bài thì dùng từ mở trùng 
nghĩa với từ giải.) 


DÃY (1) : Chỉ các vật, như 
nhà, xếp thành hàng dài. 
Vd. Ngước trông toà rộng 
đấy dài, 1721. 


DÁM(25): 1. Cảgan,đường 
đột lời khiêm tốn lễ phép 
(14). Vd. Trẻ thơ đã biết 
đâu mà đám thưa, 336 ; 
504, 960, 1099, 1427, 1564, 
1597, 1698, 2098, 2186, 
2198, 2330, 2449, 2597 - 
2. Đâu đámm, không đám 
(11). Vd. Đám xa xôi mặt, 


mà thưa thớt lòng, 542 ; 
552, 646, 772, 1376, 1700, 
1776, 1821, 1827, 2256, 
3104 - / Dám chẳng (1): 
Đâu chẳng dám. Vd. Sợ uy 
đám chẳng nghe lời, 1821 
- Đám nài (1) : Đâu dám 
kèonà¡i.Vd.Nhờlượngngười 
thương đám nà, 646 - Dám 
sao (1) : Chứ còn dám làm 
sao nửa, không đám làm 
gì nửa. Vd. Thua cơ mụ 
cũng cầu hoà đám sao, 1376 
- Há dám (1) : Đâu dám. 
Vd. Tại ai há dám phụ lòng 
cố nhân, 2330. 


DAN (2) : Tức là dắt. Vd. 
Đan tay, 52 ; 2284 - / Dan 
diu(1):Dắtdiunhau,vướng 
vít nhau, không rời nhau 
được;vitìinhmàquyếnluyến 
nhau. Vd. Càng quen thuộc 
nết càng đan đíu tình, 1300 
- Dan tay(2): Dắttay nhau. 
Vd. Chị em thơ thẩn dan 
tay ra về, 52 ; 2284. 


ĐẠN 3›) : Chai, lh, quen 
đi. Vd. Mặt dạn mày dày, 


133 


1223 ; 1237, 3150 - / Dạn 
đày (1): Nghĩa đen, vì trải 
nhiền mưa gió nên đã thành 
dạn và dày khiến cảm giác 
củn đi nên giỏi chịu đựng 
đau đớn, nghĩa bóng là giỏi 
chịu đựng gian khổ, chịu 
đựng đau đớn. Vd. Đạn dày 
cho biết gan liền tướng 
quân, 2518 - Dày gió dạn 
sương : X. Dây. 


ĐÁNG (1): Vẻ, hình dung. 
Vd.Dơ đángdaihình, 1857 
- / Dơ dáng dại hinh : 
Ä. Đơ. 


DANH (1): Tiếng tăm. Vd. 
Nổi danh tài sắc, 63 - / 
Danh gia (1) : Nhà có tiếng 
tăm, nhà quyền quý. Vả. 
Vốn dòng họ Hoạn đanh 
gia, 1529 - Danh giá (1) 
: Danh dự và phẩm giá. 
Vd. Đành thân phận thiếp 
ngại danh giá chàng, 1358 
- Danh phận (1) : Danh 
hiệuvàthânphận.Vd.Ngây 
thơ chẳng biết là danh 
phận gì, 956 - Danh tiết 


134 


(1): Danh dự và tiết tháo. 
Vd. Trăm năm danh tiết 
cũng vì hôm nay, 3186 - 
Công danh : X. Cóng- Nổi 
danh : X. Nổi - Tài danh: 
X. Tài. 


DÀNH (3) : Để sẵn đó. Vd. 
Ngẫm cơ hội ngộ đã dành 
hôm nay, 376 ; Mà lòng 
rẻ rúng đã đành một bên, 
516; 3072. Chữ nôm 

có thể phiên là đảnh hay 
đành. Chúng tôi thấy đành 
hợp nghĩa hơn. 


DAO (9): Đồ bằng sắt dùng 
để cắt, chặt, chém. Cũng 
nói đao. Vd. Tóc mây một. 
món đao vàng cắt đôi, 448; 
577, 799,802,858,906,982, 
986, 1816 -/ Dao qui thần 
(1): Chỉ người làm ác thì 
bị qui thần giết. Vd. Kia 
gương nhật nguyệt nọ đao 
qui thần, 906 - Dao vàng 
chia đôi, 448 : Dao vâng, 
có lẽ là con dao cán vàng 
hoặc nói vảngcho qui ; chra 
đôi, Kiều cắt món tóc đã 


thề, từ chia đôi là chỉ sự 
cắt. Người ta thường nói 
"cắt tóc ăn thể” - Giết 
người không dao : X. 
Giết - Một đao oan 
nghiệt : X. Oan nghiệt - 
Nách thước... tay dao 
(đao) : X. Nách. 


DAO (I) : Một thứ ngọc. 
Vd. Cây quỳnh cành đao, 
144 - / Cây quỳnh cành 
dao : X. Cây. 


DÀO (3) : Dào dạt, tràn 
trể. Vd. Chưa xong điều 
nghĩ đã đảo mạch Tương, 
238 ; 2547, 2846 - / Dào 
mạch Tương, 238 : Dào 
mạch nước sông Tương, chỉ 
mối tương tư đào dạt. Theo 
truyền thuyết, sông Tương 
là chỗ vợ vua Thuấn xưa 
khóc vua Thuấn, người ta 
nhân điển ấy và nhân đồng 
âm với chữ ¿ương nên dùng 
để tỷ dụ lòng tương tư - 
Tuôn dào : X. Tuôn. 


DẠO (8) : 1. Dời chân, đi 


rong, đi quanh, đi khắp, 
đi tới (7). Vd. Đạo quanh, 
247 ; 293, 378, 528, 573, 
815, 3008 - 2. Đi quanh 
mà tìm kiếm (1) : Vd. Đi 
đạo lấy người, 9685 - / Dạo 
gót (2) : Dời gót đi. Vd. 
Đạo gót sân đào, 528 ; 573, 


DẶM (24) : 1. Đơn vị đo 
đường dài 135 trượng (9). 
Vd. Ngoài nghìn đặm chốc 
ba đông, 543 ; 871, 1255, 
2029, 2095, 2935, 2435, 
2741, 2874 - 2. Con đường, 
đường ởi (15). Vd. Bóng 
chiều đã ngã đặm về còn 
xa, 114; 136, 145, 911,915, 
1036, 1128, 1521, 1526, 
1605, 2029, 2031, 230, 
2828, 2862 - / Dặm băng 
(1) : Đường thẳng đi tắt. 
Vd. Lòng buông tay khẩu, 
bước lần dặm băng, 136 - 
Dặm hồng (1) : Đường đầy 
bụi hồng. Vd. Dặm hồng 
bụi cuốn chỉnh an, 1521 
- Dặm khơi (2) : Đường 
xa. Vd. Phút ha dặm khơi, 


135 


2230 ; 2828 - Dặm nghin 
(1):Tứclànghìndặm,đường 
xa. Vd. Dặm nghìn nước 
thắm non xa, 1255 - Dặm 
phần (1) : Đường về quê 
hương. X. Tử phần. Vả. 
Hươngbay dặm phẩn,2862 
- Dặm rừng (1) : Đường 
đitrongrừng. Vd. Dặmrừng 
bướcthấpbướccaohäihùng, 
1128 - Dặm trưởng (3) : 
Đường trường, đường dài. 
Vd. Nửa in gối chiếc nửa 
sơi đặm trường, 1526; 1605, 
2031 - Dặm về (1) : Đường 
về. Vd.. Dặm về còn xa, 
114- Dặmxanh(1): Đường 
mọc đẩy cỏ xanh. Vd. Hài 
văn lần bước đặm xanh, 
143-Nghìndặm:X. Nghìn 
- Muôn đặm : X. Muôn 
- Dặm cát đồi cây, 2029: 
Chỉ đường qua bãi cát và 
đổi cây - Dặm khuya ngắt 
tạnh, 915 : Đường đi ban 
đêm vắng ngắt. 


ĐẶN (8) : Bảo điều gì có 
ý khiến người ta nhớ lấy. 


136 


Vd. Dặn nàng quy liệu, 
614; 771, 1156, 2001, 2083, 
2417, 2789, 2860 - / Dặn 
đò (2) : Dặn, đò là điệp 
âm của đặn. Vd. Tú bà ghé 
lại thong dong đặn dò, 1200; 
1625 - Dặnngọc thề vàng, 
2868 : Dặn dò phải giữ gìn 
mình ngọc, và thề thốt như 
ghi chạm vào vàng. 


DĂNG (1) : Kéo thẳng ra, 
trươngra.Vd.Đóngthuyền 
trực bến kết chài đăng 
sông, 2700 (Viết giăng mới 
đúng, nhưng người ta 
quen viết đăng). 


DÁNG DẶC (2) : Kéo dài 
mãi mãi, không hết. Vd. 
Sầu này đằng đặc muôn 
đời chưa quên, 2786 ; 3236. 


DẶNG (1) : Đằng hắng, lên 
tiếng. Vd. Cách hoa sẽ đặng 
tiếng vàng, 379. 


DẶTT (ð) : Cẩm tay mà đem 
đi, đem đến. Vd. Đá tay 
mở mặt cho nhìn, 2343 ; 
2380, 2526, 2610, 2773 - 


/ Dắt vào tận tay, 2610: 
Đem giao cho tận tay mình, 
nghĩa bóng nói cái nợ nần, 
cái tai vạ bỗng từ đâu gieo 
đến cho mình. 


DẶT DU (1) : Chỉ sự nói 
đi nói lại (Ví như mặc cả 
trong khi mua bán) Vd. 
Khách mới tuỳ cơ đặt đìu, 
642. Khác với đìu đặt. 


DẦY (26) : 1. Sợi dùng để 
thắt buộc (12). Vd. Đây vô 
loại, 580 ; 593, 688, 986, 
1126, 1288, 1680, 1615, 
2099, 1658, 2840, 2896 - 
2. Dây đản (12 - Vd. So 
dần đây võ đây văn, 471; 
472,1400,1779,1853,1963, 
25/70, 2582, 2586, 2985, 
3214 - 2. Chỉ thứ dây leo. 
(1). Vd. Dáy cát, 2280 - 4. 
Nghĩa rộng, chỉ cái gì đó 
có hình dài như sợi dây (1). 
Vd. Một đây dẫn vào, 2380 
-/ Dây cát (1) : Dây sẵn, 
một loại dây leo. Vd. Đây 
cát được nhờ bóng cây, 


2280. X. Cát đằng - Dây 
cương (1) : Dây buộc vào 
đầu ngựa đểsaikhiến ngựa. 
Vd. Sở khanh đã rẽ dây 
cương lối vào, 1126 - Đây 
duyên (1) : Tức là cái dây 
buộc vợ chồng với nhau. 
X. Chỉ hồng. Vd. Dây duyên 
sau lại gả về Thúc lang, 
2896 - Dây loan (1) : Tức 
là đây đàn đứt dùng keo 
loan để nối lại. X. Xeo loan. 
Vd. Dây loan xin nối cầm 
lành cho ai, 2582 - Dây 
oan (2) : 1. Cái dây buộc 
trôi người ta một cách oan 
nghiệt (1). Vd. Dường cao 
rút ngược đáy oan, 593 - 
2. Cái dây vô hình buộc 
người ta vào kiếnoannghiệt 
(1). Vd. Tu là cõi phúc tình 
là đây oan, 2658 - Dây vô 
loại (1) : Cái dây bất nhân. 
Vd. Một đây vô loại buộc 
hai thâm tình, 580 - Dây 
võ dây văn (1) : Tức là 
dây đàn to và dây đàn nhỏ, 
tục gọi là dây đài (đại) và 


137 


đây tiếu (tiểu). Vd. So đần 
đây võ dây văn, 471 - Dây 
xích (1) : Cái xích bằng 
sắt. Vd. Hãy đem dây xích 
buộc chân nàng về, 1616 
(TVK, AM, BK và Quảng 
tập chép đây xích ; Quan 
văn lộn dây xích là đây đỏ 
nên sửa lại là dáy thắm, 
từnày ở đây không có nghĩa. 
Phúc văn thì chép là đây 
sắt) - Bốn dây : X. Bốn 
- Dây đàn Tiểu Lân : X. 
Tiểu Lân - Một dây dẫn 
vào, 2380 : DĐem một lũ 
người nối tiếp nhau một 
đáy đivào(từ đâyđây không 
có nghĩa là dây trói). 


DẤY (1) : Nổi lên. Vd. Dấy 
việc bình đao, 2493. 


DẬY (3) : 1. Cất mình lên; 
nổi lên (1). Vd. Dậy lũ ác 
nhân, 1641 - 2. Vang ầm 
lên (2). Vd. Tiếng oan đậy 
đất, 590 ; 2222 - / Dậy 
dàng (1) : Từ kép nghĩa 
là nổi dây ồn ào. Vd. Tiếng 


138 


người đâu đã mé sau đậy 
đàng, 1124 - Dậy đất (2): 
Vang động cả đất, 590 ; 
2222 - Dậy lũ ác nhân 
1641 : Một lú người hung 
ác nổi dậy. 


DẦY (1): Xô, đẩy. Vd. Đem 
người đẩy xuống giếng 
thơi, 1181. 


DẤY (2) : 1. Nước thuỷ 
triều lên cao, đầy tràn (1). 
Vd. Giữa dòng nước đây 
sóng giồi, 2671 - 2. Nghĩa 
bóng là đầy, đầy tràn (1). 
Vd. DÂythêm -/ Dẫy thêm 
hoa rụng, 272 : Tức là 
thấyhoarungphúđầythêềm 
(Các bản nôm đều chép Đây 
thêm ; BK và nhiều bản 
quốc ngử khác chép Đẩy 
thêm) - Nước dãy sóng 
giỏi : X. Nước 


DẦM(3):Ngâmnước,thấm 
nhiều nước. Vd. Áo đẩm 
giọt lệ, 696 ; 2708, 2769 
-  Dầm đề (9) : Ướt đấm, 
chỉ tình hình nhiều nước, 


nhiều nước mắt. Cũng nói 
đầm địa. Vd. Màu bao lê 
đã dầm đề giọt mưa, 226; 
2796 - Chải gió dầm mưa: 
X. Chải, 


DÂN (1) : Vd. Một niềm 
vì nước vì đán, 2791. 


DẦN (2) : Đập cho mềm 
ra. Vd. Chẳng dần mà đau, 
1252 ; 2114 -/ Chẳng đần 
mà đau : X. Chẳng - Đau 
như dần : X. Đau. 


DẦN (6) : Từ từ ít một. 
Vd. So đần đây võ dây văn, 
471;865, 1004, 1032,1798, 
2704 -/ Đần đà (1) : Thong 
thả, đần dần. Vd. Dần đà 
rồi sẽ liệu về cố hương, 
2480 - Đần đần (2) : Từ 
từ ít một. Vd. Hoa đần đần 
bớt chút nào được không, 
496 ; 2538. 


DẪN (6) : 1. Đưa đi theo 
mình (1). Vd. Mặt mo đã 
thấy ở đâu đần vào, 1170 
- 2. Đem đến (4). Vd. Của 


dẫn tay trao, 1377 ; 2318, 
2380, 2556 - 3. Thuật lại 
sự tình(1). Vd. Vương Quan 
mới đân gần xa, 61 -/ Dẫn 
mình (1) : Đem minh, 
nhưng từ dẫn có hàm ý 
nghĩa là đem mình đến chỗ 
không đáng. Vd. Dẫn mình 
đi bỏ chiến trường như 
không, 2556. 


DÂNG (5) : 1. Người dưới 
hiến lên, trình lên người 
trên (4). Vd. Biện đâng một 
lễ, 374 ; 671, 1712, 1896 
- 3. Chỉ nước lên (1). Vd. 
Triều đâng hôm sớm, 2736 
- / Dâng công (1) : Dâng 
nộp người trên đồ bắt được 
để trình bày công trạng. 
Vd. Khuyến Ứng hai đứa 
nộp nàng dâng công, 1712 
- Dâng thư (1) : Kẻ dưới 
gởi lên người trên. Vd. Dâng 
thư đã thẹn nàng Oanh, 
671. X. Nàng Oanh. 


DẬP (4) : 1. Vòi xuống đất 
(2). Vd. Vùi liễu đập hoa, 


139 


1156 ; 2605 - 2. Chân cho 
tắt đi(2). Vd. Lửa tâm càng 
đập càng nồng, 1537 ; 2806 
- / Dập đầu (1) : Cúi đầu 
cụng xuống đât. Vd. Dập 
đầu máu sa, 1140 (TVR, 
EN, BE đều phiên là đập 
đầu máu sa ; Quan văn 
chép là thác đầu ; Quảng 
tập, Phúc văn chép là cất 
đầu) - Cát dập sóng vùi: 
X. Cát - Vùi liễu đập hoa: 
%X. Vùi, 


DẬP (1) : Một dụng cụ đặt 
đưới nước để sập cá. Vd. 
Đan đập giật giàm, 586G 
(nhiều bản quốc ngữ phiên 
là đan đậm) - / Đan dập 
giật giàm, 586 : X. Đan. 


DẬP DĨU (2) : Chỉ đông 
người cùng nhau vui chơi, 
47 ; 1208 - /Mưa gió dập 
du, 1208 : Cùng nhau vui 
chơi trong cuộc dâm dục. 


DẤU (7) : Một giống cây 
người ta trồng lấy lá để 
nuôi tằm ; bãi trồng dâu. 


140 


Vd. Bế dâu, 3 ; Trên Bộc 
trong đâu, 507 ; 715, 1254, 
1522, 1629, 2033 - / Dâu 
bè : Nh. Bể dâu. Vd. Cơ 
trời đâu bể đa đoan, 715 
- Dâu xanh (1) : Cây dâu, 
màu xanh. Vd. Trông người 
đã khuất mấy ngàn đâu 
xanh, 1522 (Các bản nôm 
đều chép là đâu xanh ; AM 
chép là cây xanh), tức là 
bi mấy khoảng rừng dâu 
xanh ngăn cách. So với câu 
Chỉnh phụ ngâm "Thây 
xanh xanh những mấy 
ngàn dâu" - Bể dâu : X. 
Bể - Bóng đâu : X. Bóng 
- Ngàn dâu : X. Ngân. 


DẦU (2) : Chỉ quan hệ của 
người đàn bà đối với cha 
mẹ bà con nhà chồng. Vả. 
Dâu con, 1463 ; 2982 - / 
Dâu con (1) : Chỉ nàng 
dâu, củng được xem như 
con. Vd. Đâu con trong đạo 
gia đình, 1463 - Em dâu: 
X. Em. 


DẦU (6) : Chất nước nhớt 


dùng để thắp đèn hay để 
ăn. Vd. Tuần trăng khuyết 
đĩa đầuhao,251; 712, 1884, 
1923, 2982, 3234 - / Dầu 
đèn (1) : Vật dùng thắp 
cho sáng. Vd. Sớm khuya 
tính đủ đầu đèn, 1923 - 
Dầu hương (1). Dầu để 
thắp đèn và hương để cúng, 
vật dùng ở chùa. Vd. Am 
mây quen thói đi về đẩu 
hương, 2082 - Hương dầu 
(1): Nh. Dầu hương ; chỉ 
việc thờ cúng. Vd. Trên am 
cứ giữ hương đầu hôm mai, 
3234 - Dầu chong trắng 
đĩa, 712 : X. Chong. 


ĐẦU (1) : Chỉ mê hay ngất 
mà tỉnh lại. Vd. Mới đẩu 
cơn vựng, 762 - / Dầu dầu 
(1) : Dần dần tỉnh lại. Vd. 
Giấc mê nghe đã đầu đầu 
vừa tan, 1002. 


DẦU Nh. Bầu. 
DẦU (29) : Cũng nói là đủ. 


1. Nghĩa là ví dù, ví như 
(18). Vd. Dầu khi là thắm 


chỉ hồng, 333 ; Dầu chăng 
xét tấm tình si, 339 ; 343, 
345,675,733,737,741,795, 
861, 905, 2111, 2119, 2123, 
2243, 2691, 3109, 3159 - 
2. Mặc dầu, mặc cho, tha 
hồ (11). Vd. Hoa đầu rã 
cánh, 678 ; Dầu lòng, 690; 
Phẩn rầu đầuvay cũng đầu, 
697; 998, 1111, 1349, 1511, 
1587, 2072, 2110 - / Dầu 
lòng (1) : Tha hồ cho lòng 
mình, chẳng ai ngăn trở 
được. Vd. 2ẩulòngđổitrắng 
thay đen khó gì, 690 ; 2110 
- Mặc dầu X. Mặc - Dầu 
vậy cũng dầu, 697 : Dù 
như vậy cũng mặc như vậy. 


DẤU (ð) : Vết tích do một 
vật gì để lại, in xuống. Vd. 
Dâu xe ngựa đã rêu lờ mờ 
xanh, 72 ; 124, 2030, 2233, 
2750 - / Dấu bèo (1) : Có 
chứ "bình tung " dịch 
ra tiếng Việt là dấu bèo, 
tức dấu chân con người nay 
đây mai đó như cánh bèo 
bị trôi giạt. Nguyễn Dutheo 


141 


phép hoán đụ dùng tử dấu 
bèo để chỉ cánh bèo mà 
tỷ dự vật hèn mọn (Kim 
Trọng tự khiêm ví mình 
như cánh bèo). Vd. Đài 
gương soi đến dấu bèo cho 
chăng, 330 - Dấu giày (4): 
Vết của giày để lại trên 
đất. Vd. Dấu g¡iaytừng bước 
Inrêurànhrành,124;2030, 
2233, 2750 - Dấu giày cầu 
sương, 2030 : Vết giày để 
lại khi người ta đi qua cầu 
buổi sớm có sương phủ. X. 
Tiếng gà. 


DẤU (15): Cũng nghĩa như 
đầu, dù, có ý mạnh hơn. 
Vd. Dâu thay mái tóc đám 
đời lòng tơ, 552 ; 594, 772, 
776,1197,1226,1396,1738, 
1902, 1975, 2242, 2256, 
2430, 3084, 3087 - / Dẫu 
la ngó ý còn vương tơ 
lòng, 2242 (các bản nôm 
từ Liễu văn đều chép là 
Dấu ha tơ ý, KOM chép 
là Dấu ha ngó ý, người ta 
đọc đã quen) : Tỷ dụ ý chí 


142 


tuy là đã quyết định lìa 
nhau ; nhưng như cái ngó 
sen, tuy đã bẻ gây lia ra 
làm hai đoạn mà những 
sợi tơ vẫn còn đính hai đoạn 
với nhau, như mối tơ lòng, 
tơ tình vẫn còn vướng vít 
- Dâu mòn bia đá dám 
sai tấc vàng, 772 : Dâu 
lâu ngày bia đá có mòn, 
mà tấc lòng vàng, tức lời 
ghi vào lòng, không dám 
sai( Bia đá đối với tấc vàng). 


DẼ : Một loài chím mỏ dài, 
ăn giun, cũng gọi là chim 
rẽ hay rẽ giun. Vd. Đã run 
-Đẽ run (1): Tức là chim 
dẽ hay rẽ, người ta cho rằng 
thứ chìm này mình thường 
run luôn. Vd. Mình dường 
đẽ run, 2326(TVKchép cầy 
run. ÄX. Mình. 


DẸP (3) : Thu xếp cho gọn, 
xếp dồn vào một bên, một 
góc. Vd. Depuy, 1446; 1464, 
1470 - / Đẹp uy (1) : Xếp 
cái uy lại không cần dùng 
đến nửa. Vd. Dẹp uy mới 


dạy cho bài giải vi, 1446 
- Dẹp lời phong ba, 1470: 
Tức là dẹp chuyện phong 
ba, không làm chuyện giận 
dữ nữa (Các bản Quan văn, 
Phúc văn, TVK, AM, BK 
chép đẹp lời phong ba ; 
Quảng tập chép đẹp bài 
phong ba.) 


DẼ (2?) : 1. Trái với khó 
(15). Vd. Chẳng duyênchưa 
để vào tay ai cầm, 298 ; 
338 ; Chiều xuân để khiến 
nét thu ngại ngùng, 348 
;368,523, 1334, 1780,2022, 
2100, 2346, 2370, 2400, 
2470, 2474,2738-2. Chẳng 
dê, khó có thể, khó lòng, 
có đề đâu(12)Vd. Mộtngười 
đâcó mấy thân, 1005 ; Đêm 
xuân ai để cầm lòng được 
chăng, 1286 ; 1486, 1507, 
1682, 1704, 1956, 2332, 
2859, 2426, 2716, 2804 - 
/ Chưa đễ (6) : 1. Không 
phải dễ, cũng khó (5). Vd. 
Taykhôngchưa dêtìmvành 
ấm no, 2022 ; 298, 2100, 


2346, 2370 - 2. Chưa chừng 
(1). Vd. Duyên này chưa 
đê biết đâu chốn này, 2738 
- Đề dàng (1) : Tức là dễ 
đãi, có bụng dạ đễ dãi. Vd. 
Dâ dàng là thói hồng nhan, 
2361, người đàn bà càng 
phải có thái độ, có tác phong 
ăn ở dễ dãi để may ra bớt 
được oan trái đi - Dễ đâu 
(1): Khó đấy, không đễ đâu. 
Vd. Chút e bên thú bên 
tòng đễ đâu, 1334 - Dễ hay 
(1): Không biết chừng. Vd. 
Dễ hay tình lại gặp tình, 
117 - Đã dễ (3) : Chẳng 
dễ được. Vd. Ngày xuân đã 
đễ tình cờ mấy khi, 228; 
2400, 2470 - Đâu dễ (1): 
Chẳng dễ đâu. Vd. Tin xuân 
đâu dễ đi về cho năng, 368 
- Dễ dò rốn bể, 1486 : 
(Nhữngbụng đa phithường 
ấy) dễ đâu dò được cũng 
như rất khó dò rốn bể. So 
với câu Quan âm Thị Kinh: 
“Sông sâu còn có kẻ dò, lòng 
người nham hiểm sai đo 
cho tường" - Dễ loà yếm 


143 


thắm trôn kim, 1507: Bản 
Quảng tập chú rằng có câu 
tục ngữ : "Loà được yếm 
thắm chứ khó loà được trôn 
kim",nghĩa làcáiyếm thắm 
dê thấy như thế nhưng 
không chú ý thì cũng không 
thấy, chứ cái trôn kim tuy 
nhỏ mà chủ ý thì cũng thấy 
(TVKvà AMcbéếp Dễ luồn 
chỉ thắm trôn kim ; KOM 
sửa theo bản Kinh là Dễ 
mà ép xấm luồn kim), 


DI HÀI (1) : Hài cốt của 
người chết còn để lại. Vd. 
Di hài nhặt sắp về nhà, 
1667 - Di hình (1) : Hình 
hài còn lại, cũng như đi 
hải. Vd. Truyền cho kiểu 
táng đihinhbên sông,2564. 


DI TRÚ (1) : Dời chỗ ở. 
Vd. Hỏi thăm di trú nơi 
nao, 2768. 


DIẾC (1) : Tức là nhiếc 
mắng. Vd. Diếcrằng những 
giôngbơthờquenthân,1728 
( Theo Liễu văn mà phiên 
đúng âm đúng nghĩa). 


144 


DIỆN HIẾN (1) : Dâng 
ở trước mặt. Vd. Rày vâng 
điện hiến rành rành, 2047 
- / Diện tiền (1) : Trước 
mắt. Vd. Diện tiền trình 
với tiểu thư, 1897. 


DỊP (1): Cơ hội, cũng nói 
là nhịp. Vd. Dịp đâu may 
mắn lạ dường, 1291. 


DỊP (1) : Một khoảng của 
cái cầu, cũng nói là nhịp 
- ý Dịp cầu (1) : Vd. Dịp 
cầu nho nhỏ cuối ghẻnh bắc 
ngang, 96. 


DĨU ĐẶT (2): Cái này dất 
theo cái khác, có ý liên tiếp 
(Khác nghìa với từ đặt đìu). 
Vd. Động phòng đĩu đặt 
chén mồi, 3135 ; Phim đàn 
đìu đặt tay tiên, 3197 - / 
Dìu đặt chén mồi, 3135: 
Chén này tiếp chén khác, 
mời đi mời lại(X. Chén mồi?) 
- Dìu đặt tay tiên, 3197: 
Tay tiên thoăn thoắt liên 
tiếp đi lại trên phím đàn. 


DỊU DÀNG (2) : Chỉ tính 
nết hay dáng vẻ mềm mỏng 
nhã nhặn. Vd. Hình dung 
chải chuốt áo khăn dịu 
dàng, 1060 ; 2012. 


ĐỒ (2): Tim hiểu một cách 
kín đáo, hay cái gì kín đáo. 
Vd. Phải đò cho đến ngọn 
nguồnlạchsông, 1332; 1486 
- # Dò la (3) : Thăm hỏi. 
Vd. Rước mừng đón hỏi dò 
la, 191 ; 1347, 3743. 


DỎ : Nh. Ró, Nhỏ. 


DỌC (3): 1. Trái với ngang 
(2). Vd. Đọc ngang, 2472; 
25550 - 2. Theo bề dọc của 
đường, của sông v.v... (1). 
Vd. Dọc đường, 1527 -/ Dọc 
ngang (2) : Bề dọc và bể 
ngang, chữ Hán là "tung 
hoành” có nghĩa là tự ý đi 
đâu thì đi, làm gi thì làm. 
Vd. Dọcngangnào biếttrên 
đầu có ai, 2472 ; 2550. 


DOI (1) : Chỉ thân đất nhô 
ra sông, ra biển. Cũng gọi 


là sơi. Vd. Xin cho thiển 
thổ một doi, 2561. TVK và 
AMphilên là một doi, nhiều 
bản quốc ngữ phiên là mó£ 
đôi. X. Thiển thổ, 


DÒM (1) : Nhìn vào, có ý 
dò xem tình hình. Vd. 
Vương sư đờm đã tỏ tường 
thực hư, 2506. 


DÓN (2): Đứng nhún trên 
đầu ngón chân. Vd. Đón 
bước ngọn tường, 319 ; 
1996 - / Dón bước (I1) : 
Dón chân mà bước lên. Vd. 
Đón bước ngọn tường, 319 
-Dón chân(1): Đứng nhún 
trên đầu ngón chân, có ý 
làmnhẹnhàng không động. 
Vd. Đón chân đứng núp độ 
đâu nửa giờ, 1996. Chỉ tư 
thái của Hoạn thư đứng 
nghe trộm ở ngoài. (Liểu 
văn, Quảng tập đêu chép 
là đónchân;TVKE,AMphiên 
là chôn chân. Phiên là đón 
mới đúng). 


DỌN (5) : 1. Thu vén lại, 


145 


đồn lại (4). Vd. Ba thu dọn 
lại một ngày dài ghẻ, 248; 
1615, 2084, 2732 - 2. Dời 
đồ đạc đi nhà khác. (1). Vả. 
Đề huề dọn sang, 278 - / 
Dọn đẹp (1) : Thu vén, 
bài trí. Vd. Một nhà đọn 
đẹp linh định, 2129 - Dọn 
nhà (1) : Dọn dẹp nhà cửa. 
Vd. Đọn nhà hãy tạm cho 
nàng trú chân, 2084. 


DOÔNG (2): 1. Chỉ lửa bốc 
mạnh lên (1). Vd. Bốn bẻ 
lửa đong, 1648-2.Nh. ong. 


DONG : X. Dụng. 


DÒNG (13): 1. Dòng nước, 
đòng sông (8). Vd. Nao nao 
đòng nước uốn quanh, 55; 
169, 196, 168, 2485, 2636, 
2671, 2931 - 2. Giọt nước 
mắt chảy liên tiếp như dòng 
nước (2). Vd. Dòng châu, 
665 ; 2533 - 3. Dòng giống, 
đòng họ (3). Vd. Nối dòng 
nho gia, 14 ; Vốn dòng họ 
Hoạn danh gia, 1529; 1108 


146 


- “Dòng châu (1) : Nước 
mắtchảy liên tiếp. Vd. Theo 
lời càng chảy dòng châu, 
665 - Dòng thu (1) : Dòng 
nước mắt (con mắt được ví 
như sóng mùa thu). Vả. 
Đông thu như xối cơn sầu, 
2533 - Xuôi dòng :X. Xuôi. 


DÓNG (1) : Chỉ đi ngựa, 
cầm cương cất lên cho ngựa 
chạy đều đều. Vd. Roi câu 
vừa đóngdăm trường, 1605. 


DỖ DÀNH (1) : Khuyên 
nhủ. Vd. Đô đành khuyên 
giải trăm chiều, 2805. 


DỐI DÀO (3) : Có nhiều, 
phong phú. Vd. Rằng ơn 
thánh đế đổi dào, 2489 ; 
2724, 3246. 


DỐI (2) : Lửa, đánh lừa. 
Vd. Phải điều lòng lại đố? 
lòng mà chơi, 1028 ; 1985 
- “ Dối quanh (1) : Nói 
đối lùng quanh. Vd. Dó; 
quanh sinh mới liệu lời, 
1985. 


DÔNG DÀI (2) : Chỉ lời 
nói vớvẩn,lôithôi. Vd. Khen 
cho những miệng đông đài, 
1585 ; Lời quê chắp nhặt 
đông dài, 3253. 


DỘT : X. Thiệt. 


DƠ (4) : 1. Cùng nói là 
nhơ, tức dơ bẩn, nhơ nhớp, 
xấu hể (2). Vd. Đã dơbụng 
nghĩ, 1588 ; 3112 - 2. Lấy 
làm bẩn thỉu, xấu hổ (2). 
Vd. Phần đơnỗi mình, 852; 
Đơ dáng dại hình, 1857 - 
/ Dơ tuông (1) : Xấu hổ 
về cái trò của mình, xấu 
hổ cho mình. Vd. Dơ tuồng 
nghỉ mới kiếm đường tháo 
lui, 1188 - Dơ bụng nghĩ, 
1588 : Không biết suy cứ 
tin lời bịa đặt của thiên 
hạ thì nhơ nhớp bụng nghĩ 
củamình-Đơcá đởi,3112: 
Nhớp nhúa đến cả đời, tức 
đến cả sự ăn ở tiếp xúc 
với đời củng lấy làm xấu 
hổ - Dơ dáng dại hình, 
1357 : Dơ dáng tức là mặt 


mày thì trơ trên, xấu hể; 
dại hình, tức xấu hổ mà 
như ngây người ra. Nguyễn 
Du ghép từ dại hình với 
từ đự dáng để làm một từ 
tổ có hai vế đối nhau - Dơ 
nỗi mình, 852 : Xấu hổ 
cho mình. 


DỞ (4) : Chưa hết, chưa 
xong, chưa hoàn toàn. Vd. 
Hai thân còn đở tiệc hoa 
chưa về, 430 ; 436, 1717, 
2568 - / Dở đang (4) : Nửa 
chừng, chưa trọn, có điều 
ngăn trở không xong được. 
Vd. Vị ta khăng khít cho 
người đở dang, 700 ; 948, 
995, 3047 - Dởớ say (1) : 
Say nửa chừng. Vd. Dở say 
lại ép cung đàn nhật tâu, 
2B68 - Dở tỉnh dở say, 
1717 : Không ra tỉnh mà 
củng không ra say - Dở 
chiêu như tỉnh đở chiều 
như mê, 436 : Chỉ trạng 
thái chập chờn không hẳn 
ra tỉnh, không hẳn là mê. 


147 


ĐỠ (1) : Lấy đồ đi, phá 
đi theo từng lớp, từng phần. 
Vd. Đỡ đò, 1711 - / Dỡ đò 
(1) : Bốc đỏ chở dưới đò 
(thuyền) lên bờ. Vd. Đỡ đò 
lên trước sảnh đường, 1711. 
Ởcâunày đỡđòtứclàkhiêng 
Thuý Kiêu ở dưới đò lên. 


DỜI (10) : 7. Đổi đi, xích 
đi chỗ khác ; không giữ 
nguyên vị trí hay tình hình 
ấy ; đi chỗ khác (7). Vd. 
Đời chân, 260 ; 362, 428, 
2418, 2522, 2759, 3087 - 
2. Thay đổi (3). Vd. Đời 
lòng tơ, 552 ; 2256, 9946 
- ý Dời chân (2) : Đi đến 
chỗ khác. Vd. Vội đời chân 
đi, 260; 2418 - Dời lòng 
tơ (1) : Thay đổi lòng tơ, 
tấm lòng yêu nhau. Vd. 
Dấu thay mái tóc dám đời 
lòng tơ, 552. 


DỢN (1) : Có cảm giác sợ, 
thấy như lạnh. Vd. Đơn 
gió e sương, (Chữ nôm 

, TVK phiên là (hẹn 
g1 cũng có nghĩa. BK 


148 


phiên là địn øró,có bản quốc 
ngữ khác phiên là dạn gió, 
đều không thông) - / Dợn 
g1ô e sương, 635: Có cảm 
giác sờ sợ, lạnh lạnh như 
ra ngoài sương gió. (Nên 
phiên là đợn mới đúng). 


DỚP (9): Điều rủi ro, vận 
rủi ro. Cũng nói là râp. Vd. 
ĐDớp nhà, 646 ; 898 - / Dớp 
nhà (2) : Vận nhà rủi ro. 
Vd. Đớp nhà nhờ lượng 
người thương dám nài 646; 
898 (Chữ z# đáng phiên 
là gấp ; TVK, AM phiên 
là ấp nhà ; BE phiên là 
Đóp nhà cũng cô lý). 


DU : X. #u (ru trẻ con), 
DU : X. Ru (trợ từ). 


DU (1) : Chữ hán nghĩa 
là chơi. Vd. Khách du bỗng 
có một người, 1275 - / Du 
học (1) : Chỉ người đi học 
ở phương xa. Vd. Lấy điều 
duhochỏithuê,277-Khách 
du : X. Khách. 


DÙ : Tức là dầu. X. Đầu. 


DŨ (1) : Lay động mạnh 
một tâm gì như tâm vải, 
tấmn lụa cho sạch bụi; ngh1a 
bóng. Vd. Kiếp trần biết 
đủ bao giờ cho xong, 2930. 


DUÉNH (3) : Vụng nước, 
vụng sông, vụng biển. Vd. 
Buồn trông gió cuốn mặt 
duềnh, 1053 ; 2703, 3203 
-/Duêẻnh ngân(1): Duệnh 
nước trắng như bạc. Vd. 
Kiều từ gieo xuống đuềnh 
ngân,2703-Duễnh quyên 
(1): Vụng nước trong sáng. 
Vd. Trong sao châu rỏ 
duềênh quyên, 3203. 


DÙI MÀI (1): Chỉ cái thân 
đau khổ như bị dủi bị mài. 
Vd. Ngẩn ngơ trăm nỗi đùi 
mải một thân, 1250. 


DUYÊN (46) : Cái nhân 
duyên, cái nguyên nhân do 
đó mà sự vật hay người 
ta sinh quan hệ với nhau; 
thường chỉ cái nhân duyên 


khiến hai người trai gái gặp 
nhau, lấy nhau. Vd. Đã 
không duyên trước chăng 
là, 75 ; 76, 182, 220, 282, 
298,419,511,518,540,601, 
618,720,736,676,810,857, 
1531, 1570, 1634, 1880, 
1964, 2094, 2212, 2243, 
2275, 2609, 2690, 2694, 
2724, 2738, 2/8¡/, 2840, 
2846, 2896, 2922, 2962, 
3066, 3067, 3073, 3089, 
3136, 3226 -/Duyên Châu 
Trần (1) : X. Châu Trần 
- Duyên hài (1) : Duyên 
vợ chồng hài hoà, hoà hợp 
với nhau. Vd. Gia thất 
duyên hài, 3091 - Duyên 
đôilứa(1):Cáiduyênthành 
vợ chồng. Vd. Duyên đôi 
lứa cũng là duyên bạn bầy, 
3226 - Duyên sau (2) : 
Duyên gặp nhau về sau. 
Vd. Gọi là duyên sau, ?6; 
2690 - Duyên trời (1) : 
Nhân duyên do trời định. 
Vd. Ba sinh âu hẳn duyên 
trời chỉ đây, 282 - Duyên 


149 


trước( 1): Duyên gặp nhau 
về trước. Vd. Đã không 
duyên trước, 7ð - Dây 
duyên:X. Dây-Épduyên: 
X. Ep - Khuôn duyên : 
Ä. Khuôn - Tơ duyên : X. 
Tø-Duyên đã phụ duyên, 
2787 : Cách nói đặc biệt 
để diễn tả cái ý trái với 
lời ước hẹn mà không kết. 
duyên với nhau được - 
Duyên đẳng thuận nẻo 
gió đưa, 1531 : So với câu 
thơ cổ "Thời lai phong tống 
Đăng Vương các" nghĩa là 
lúc thời vận đến thì gió đưa 
đến gác Đăng Vương. 
Tương truyền rằng Vương 
Bột đời Đường đi thăm cha 
làm quan ở GiaoChi, tối 
hôm trước thuyền còn ở 
ghềnh Mã Dương thuộc 
tỉnh An Huy mà nhờ 
thuận gió sáng hôm sau 
đến kịp dự yến ở Đằng 
Vương các tỉnh Giang Tây 
mà làm bài văn nổi tiếng 
là "Đăng Vươngcáctự".Câu 


150 


này ý nói Thúc sinh nhờ 
có duyên may nên được kết, 
hôn với con quan lại bộ 
- Duyên nợ ba sinh, 257: 
Nhân duyên từ kiếp này 
mà kết quả ở kiếp khác, 
nợ nghiệp tử kiếp này 
sang kiếp khác phải trả, 
như thế trải qua ba kiếp 
vẫn còn. So với Hương lửa 
ba sinh - Duyên nợ thể 
bồi, 705: Duyên nợ, theo 
quan niệm xưa trai gái lấy 
nhau do duyên tiền định, 
kết quả của nhân duyên 
từ kiếp trước, hay là do nợ 
mắc với nhau từ kiếp trước 
mà kiếp này phải trả ; thề 
bồi, tức là lời thê với nhau 
để đền bù (bồi thường) cái 
duyên hay cái nợ trước, 
dần dần ¿hề bồi đã thành 
một từ kép nghĩa là thể 
ước-Phậncảiduyênkim: 
X. Phận. 


DƯNG (1) : Cũng nói là 
dong. Tha thứ. Vd. Cũng 
dụng kẻ dưới mới là lượng 
trên, 1540. 


DUNG QUANG(2': Dáng 
vẻ của người. Vd. Trộm liếc 
dung quang, 409 ; Dung 
quangchẳng khác chỉ ngày 
bước ra, 3024. 


DÙNG (1): Vd. Đà lao sắp 
sản chước dùng, 1161. 


DÙNG DĂNG (4): Do dự 
chưa quyết định. Vd. Dùng 
đằng nửa ở nửa về, 133; 
559, 1579, 2761. 


DÙNGĐẮNG(2): Chỉ thái 
độ do dự, không đứt khoát. 
Vd. Khi vào dùng đắng khi 
ra vội vàng, 884 ( Liễu văn 
và các bản nôm khác chép 
dùng dắng, BK chép là đôi 
đoá) ; Còn đang dùng dắng 
ngẩn ngơ, 2257. 


DÚNG (1) : Cũng nói là 
nhúng, nghĩa là dìm vào 
nước. Vd. Tay đã dúng 
chàm, 1397. 


DUỐC (1) : Cũng nói là 
ruốc, tức là một thứ mắm, 


có mùi năng. Vd. Giở duôc 
bày trò, 3155 - / Giờ duốc 
bày trò : X. Giở. 


DƯ (4) : Thừa. Vd. Khéo 
đư nước mắt khóc người 
đời xưa, 106 ; 1998, 2612, 
2920 -/Dư tỏ tường, 1998: 
Tỏ tường lắm rồi. 


DỰ (2) : Can dự, tham dự 
vào. Vd. Biết nàng cũng 
dự quân trung luận bàn, 
2456; 3104. 


DỮ (2) : Trái với lành. Vd. 
Thôi đừng rước đữcưu hờn, 
1459 ; 2096 - / Dữ gần 
lành xa, 2096 : Do câu tục 
ngử "Tiếng lành đồn xa, 
tiếng dử đồn gần. 
DƯA (2) : Chỉ những thứ 
rau củ ướp muối cho thành 
chua để giữ được lâu. Vd. 
Rầu như đưa, 2794 ; Muối 
dưa, 3043 - / Râu như 
dưa: X. Rầu. 


ĐỪNG(4):Ngừnglạ1,đứng 


151 


lại Vd. Đừng chân, 316 ; 
404, 921, 1805, 


DỰNG(2):Chođứngthẳng 
lên. Vd. Đựng cờ nổi trống 
lên đường, 2267 ; 2669. 


DUỚI (31) : Trái với trên. 
Vd. Hoa là người đưới suối 
vàng biết cho, 94; 146, 169, 
196,290,372,380, 714,835, 
1039, 1063, 1108, 1307, 
1540, 1641, 1685, 1708, 
1737, 1771, 2298, 2355, 
2364, 2483, 2567, 2624, 
2625, 2634, 3017, 3086, 
3142, 3154 -/ Dưới cờ (2); 
Dưới quyển uy của ông 
tướng, vì cờ là vật tiêu biểu 
cho quyền uy. Vd. Dưới cờ 
một lệnh vội vàng ruổi sao, 
2298 ; 2355 - Dưới màn 
(1) : Ở dưới màn trướng, 
chỗ người quyền qui ngồi. 
Vd. Bắt nàng thị yến đưới 
màn, 2567 - Dưới trần (1): 
Ở cõi trần thế, đối với trên 
trời. Vd. Dưới trần mấy 
mặt, 83ã - Dưới trướng 


152 


(3): Dưới màn, dưới quyền 
của người quyền quí, của 
quan trên, của ông tướng. 
Vd. Có tên đưới trướng 
thiếu người, 1771 ; 2364 
- Kẻ dưới : X. Kẻ - Tên 
dưới trướng : X. Tên - 
Dưới đày có đất trên cao 
có trời, 3086 : Người ta 
thường gọi "trời cao đất 
dày" để thể hay để rủa - 
Dưới nguyệt chén đồng, 
1089 : Cùng nhau uống 
chén rượu thê đồng tâm 
ở dưới bóng trăng. 


DƯƠNG HOÀ (1): Chỉ khí 
mùa xuân êm đềm ấm áp. 
Vd. Khúc đâu đầm ấm 
đương hòa, 3199. 


DƯƠNG (1) : Một giống 
cây về liễu khoa. Vd. Cho 
hay giọt nước cành dương, 
1391 - / Cành dương (1): 
%. Giọt - Dương quan (1): 
Một ải xưa ở tỉnh Cam Túc 
ngày nay. Vương Duy có 
câu thơ "Tây xuất Dương 


Quan vô cố nhân", nghĩa 
là : Ra cửa Dương Quan 
đi về phía tây, không còn 
có cố nhân nữa. Dùng từ 
Dương Quan ở đây ngụ ý 
tống biệt. Vd. Loi thoi bờ 
liễu mấy cảnh Đương 
Quan, 1502. 


DƯỜNG (1) : Cũng nói là 
rường, tức là xà nhà. Vd. 
Dường cao rút ngược dây 
oan,539.Haichacon Vương 
ông bị treo ngược lên dường 
nhà một cách oan khốc. 


DƯỜNG (25) : Cũng nói 
là nhường. 1. Vẻ, dáng, sắc 
thái, do chữ dạng mà ra 
(2). Vd. Ngơ ngẩn đường, 
2770 ; Ba bảy đường, 3116 
- 2. Chừng, thế (6). Vd. May 
mắn lạ dường, 1291 ; 1699, 
1876, 2009, 2071, 3184 - 
3. Có vẻ như, chừng như 
(17). Vd. Ở trong đường có 
hương bay ít nhiều, 122 ; 
216,290,360,390,499,994, 
1016, 1218, 1782, 1866, 


1926, 2326, 2420, 2853 - 
/ Dường ấy (2) : Thế ãy. 
Vd. Đã ra dường ây, 1876; 
3184-Dườngcó(3):Chừng 


„ như là có. Vd. Đường có 


hương bay, 132 ; Dường có 
bóng người, 290 ; 390 - 
Dường này (3) : Thế này. 
Vd. La dường nảy, 1699 ; 
2009, 2071 - Nên dường: 
X. Nên. 


DƯỠNG SINH (1) : Chỉ 
côngơncủachavàme.Người 
ta thường nói cha sinh mẹ 
dưỡng. Vd. Dưỡng sinh đôi 
nợ tóc tơ chưa đền, 228 - 
Dưỡng thân (1): Nuôi cha 
mẹ. Vd. Dưỡng thân thay 
tấm lòng nảng ngày xưa, 
2824. 


DỨT (17) : 1. Làm cho đứt 
ra. Chỉ rời ra ; cắt đứt (10). 
Vd. Dứt đường chìm xanh, 
268; 675, 1400, 2229, 2368, 
2498, 2586, 2609, 2816, 
3050 - 2. Hết, xong, tắt (5). 
Vd. Tái sinh chưa đứt 


153 


hương thê, 707 ; 757, 2317, 
2534, 3077 - 3. Dứt bỏ mà 
đi(2). Vd. Đứt về chỉn khôn, 
166 ; Dứt mình, 2899 - / 
Dứt áo (1) : Quả quyết ra 
đi. Vd. quyết lời dứt áo ra 
đi, 2229 - Dứt lời (1) : Vừa 
nói xong. Vd. Dứt lời nàng 
cũng gieo đầu một bên, 
2534; 3077 - Dứt mình (1): 
Dứt thân mình ra khỏi nơi 
nguy hiểm. Vd, Dứt mình 
nàng phải trốn ra, 2899 
(Liêu văn, Phúc văn chép 
là đứt mình ; TVR chép 
là cât mình ; BE chép là 


154 


bực mình chắc là sai, vì 
cứ tình cảm Thuý Kiều lúc 
bây giờ mà dùng từ bực 
mình thì quá nhẹ) - Dứt 
nẻo : X. Bụi hồng - Dứt 
tình (2) : Cắt đứt mỗi tình. 
Vd. Lòng tơ dù chẳng đứt 
tỉnh, 675 ; 2368 - Dứt dây 
phong trần, 486 : Dứt cái 
đây của số mệnh buộc mình 
vào cõi phong trần, cõi đời 
khổ sở - Dứt đường chim 
xanh, 268 : Không còn 
đường nào cho mối lái đến 
được. X. Chim xanh - Hồn 
dứt máu say : X. Hồn. 


ĐA ĐOAN (2): Nhiều mối. 
Vd. Cơ trời dâu bể đa đoan, 
715 ; 1599 - Đa mang (1): 
Nghĩa đen là bận rộn, nghĩa 
bóng là bận lòng, thương 
yêu đến. Vd. Đã lòng quân 
tử đa mang, 315. 


ĐÀ (35) : Tức đã, nói theo 
giọng bằng. Vd. Thì đàtrâm 
gãy, 70 ; 142, 168, 172, 288, 
292,303,314,830,964,984, 
1103, 1114, 1157, 1434, 
1441, 1474, 1568, 157/, 
1694, 1796, 1823, 1851, 
1866, 1891, 2092, 2638, 
2744. 2888, 2963, 3134, 
3150, 3216, 3231. 


ĐÀ ĐAO (1) : Miếng võ 
hiểm, giả chạy kéo lết đao 
cho người ta đuổi, rồi quay 
đao lại chém ; nghĩa bóng 
là chước đánh lừa. Vd. Đà 
đao lập sẵn chước dùng, 
1161. 


ĐÁ (14) : 1. Thứ khoáng 
vật chất cứng, rất phổ biến 
trên mặt đất (5). Vd. Lệ 
rơi thấm đá, 782 ; Cho lăn 
lóc đá, 1212 ; 1583, 1975, 
2521 - 2. Chỉ đá non bộ 
(1). Vd. Có cây có đá sẵn 
sàng, 279 - 3. Thường dùng 
để tỷ dụ cái gì cứng bền, 


155 


đi đôi với vàng, sắt (7). Vd, 
Đá biết tuổi vàng, 363 ; 
594, 772, 1403, 1955, 2187, 
2855 - 4. Chỉ đạn bằng đá 
đời xưa dùng để bắn (1). 
Vd. Trong vòng tên đá tơi 
bời, 2527 - / Đá vàng (ð): 
Nh. Vàng đá. Chữ Hán là 
"kimthạch",cbÏichuông vạc 
bằng đồng và bi kệ bằng 
đá, đời xưa người ta dùng 
để khắc ghi công cho được 
bền lâu. Từ váng khi nào 
dùng với từ đá đều là theo 
nghĩa xưa của chử "kim" 
là đồng, người ta dịch là 
vàng và hiểu là vàng đã 
quen. Đá vàng dùng để tỷ 
dụ lòng trung thành, hay 
tình yêu bên vững, hay tiết 
tháo kiên trính. Vd. Một 
lời vâng tạc đá vàng thuỷ 
chung,352;513,1008,1290, 
1366 - Bia đá : X. Bịa - 
Ngọc đá : X. Ngọc - Sắt 
đá : X. Sắt - Tên đá : X. 
Tên - Vàng đá : Nh. Đá 
vàng. X. Vàng - Đá biết 


156 


tuổi vàng, 363 : Thử vàng 
bằng đá thì biết tuổi vàng 
là bao nhiêu (vàng mười 
là tuổi vàng thuần chất ; 
vàng càng lộn nhiều đồng 
thì tuổi càng ít đi), nghĩa 
bóng là biết lòng nhau - 
Đá cũng nát gan, 594 : 
Người ta thường nói "gan 
đá”,chữHánthìcócâu "thiết 
thạch can trường", cho nên 
dùng hình tượng đá cúng 
nát gan để chỉ tình trạng 
đau đớn lắm, đến gan cứng 
nhưđá cũng phảináthuống 
là gan thường - Đá nát 
vàng phai, 1955 : Thể giử 
lòng như đá vàng, mà để 
cho đá thì nát, vàng thì 
phai, tức là không giữ lời 
thê. X. Vàng phai - Chọn 
đá thử vàng : X. Chọn. 


ĐÃ (265) : 1. Chỉ thời quá 
khứ, chỉ việc hay tình 
trạng qua rồi, xong rồi, di 
nhiên, cố nhiên, quyết 
nhiên (254). Vd. Thiều 
quang chín chực đã ngoài 


sáu rnươi, 40 ; Dâu xe ngựa 
đã rêu lờ mờ xanh, 72 ; 
75, 82, 91, 114, 129, 134, 
164,194,211,219,238,301, 
324,325,328,336,351,370, 
376,380,386, 426,438,460, 
466,468,499,502,505,514, 
ð16,526,550,551,555,560, 
632,649,652,666,671,686, 
689,692,693,694,702, 754, 
756, 778,779,780,797,800, 
801,806,810,814,821,823, 
825,833,846, 858,866,892, 
894,896,922,954,958,963, 
968,969,971,976,980,994, 
996, 998, 1002, 1009, 1046, 
1073, 1086, 1092, 1094, 
1113, 1124, 1126, 1144, 
1170, 1187, 1195, 1197, 
1219, 1224, 1262, 1264, 
1268, 1271, 1273, 1370, 
1323, 1327, 1340, 1365, 
1370, 1380, 1386, 1388, 
13897, 1410, 1421, 1429, 
1442, 1451, 1461, 1478, 
1500, 1520, 1522, 1584, 
1588, 1594, 1598, 1612, 
1629, 1631, 1645, 1669, 
1692, 1700, 1705, 1707, 


1726, 
1765, 
1833, 
1876, 
1980, 
1998, 
2118, 
2155, 
2230, 
2250, 
2282, 
2373, 
2412, 
2429, 
2506, 
2545, 
2589, 
2660, 
2712, 
2720, 
2759, 
2802, 
2887, 
2946, 
2988, 


3043, 


3072, 
3112, 
3169, 


1733, 
1806, 
1842, 
1934, 
1989, 
2026, 
2133, 
2158, 
2240, 
2955, 
2293, 
23171, 
2414, 
2476, 
2516, 
2560, 
2610, 
2684, 
2713, 
2728, 
2718, 
2840, 
2895, 
2953, 
3006, 
3044, 
3085, 
3127, 
3195, 


1751, 
1810, 
1865, 
1945, 
1987, 
2034, 
2142, 
2203, 
2244, 
2258, 
2338, 


2398, 


2418, 
2490, 
2519, 
2584, 
2613, 
2688, 
2716, 
2739, 
2781, 
2844, 
2909, 
2960, 
3040, 
3045, 
3102, 
3145, 
3925, 


1761, 
1826, 
1868, 
1963, 
1995, 
2071, 
2149, 
2214, 
2248, 
2278, 
2357, 
2410, 
2420, 
2494, 
2543, 
2586, 
2617, 
2704, 
2717, 
2758, 
2801, 
2858, 
2933, 
2983, 
3041, 
3048, 
3105, 
3149, 
3242, 


157 


3249 -2. Nghĩa như có, đã 
có (9). Vd. Thôi thì việc Ấy 
sau này đã em, 768 ; Rằng 
con biết tội đã nhiều, 1395; 
1536, 2161, 2400, 2470, 
32813, 3080, 3098 - 3. Dùng 
để hỏi hay than thì có ngh1a 
trái ngược, như từ chưa (2). 
Vd. Ngày xuân đã dễ tình 
cờ mây khi, 338 ; 836 - / 
Đã đành (2) : Sự tình đã 
như thế rồi, không làm sao 
được nữa. Vd. Vô duyên là 
phận hồng nhan đã đành, 
2660 ; 3145 - Đã hay (2): 
Đã hay rằng, đã biết rằng. 
Vd. Ðahaythànhtoánmiếu 
đường, 2543; Đá haychàng 
nặng vi tình, 3105 - Đã 
lễ (1) : Đã quen, đã thành 
lệ. Vd. Quanh năm buôn 
phấn bán son đã lề, 814 
- Đã gần chỉ có điều xa, 
1365 : Đã gần nhau, thân 
nhau thì không có điều gì 
xa xôi phải nghi ngờ nữa 
(Quanvăn,Quảngtập, Phúc 
văn đều chép điều xa ; BK 
chép đường xa sợ không 


158 


đúng) - Đã xong thân thế, 
3102:Từthânthếđãykhông 
phải là từ kép mà là hai 
từ, thân và thế, thân là 
thân mình, đời mình, thế 
là như thế. Nên xem câu 
này gồm hai vế đối nhau, 
đã xong thân thế đối với 
còn toan nỗi nào ; thân thế 
đối với nổi nào thì thân và 
thếphả¡ilàhaitừkhácnhau, 
nghĩa là : Cái thân mình 
đã hết chuyện như thế rồi. 


ĐÀI (3) : 1. Cái bệ, cái giá 
(2). Vd. Đài gương, 330 ; 
446 - 2. Cái nền cao, chỉ 
nơi nhà người sang trọng 
ở(1). Vd. Đài trang - /Đài 
dinh (1) : Tức là đài các, 
chỉ dinh quan thượng thư. 
Vd. Sớm khuya hầu hạ đài 
định, 1885 - Đài gương 
(1) : Cái giá để tấm gương; 
lời tôn tỷ dụ người phụ nữ 
quý trọng. Vd. Đài gương 
soi đến dấu bèo cho chăng, 
330 - Đài sen (1) : Cái giá 


thắp nến hình như hoa sen. 
Vd. Đải sen nối sáp, 446 
- Đài trang (1) : Chứ Hán 
là "trang đài”, chỗ người 
đàn bà ngồi để trang điểm, 
tức chỗ đàn bà ở. Vd. Băng 
mình lên trước đải trang 
tự tỉnh, 536. 


ĐẠI DOANNH (DINH) (1): 
Đại bản doanh của ông 
tướng. Vd. Nam đình nghe 
động trống chầu đạ: doanh, 
2270 - Đại quan lễ phục: 
Cũng nghĩa như mủ cao 
áo rộng. Đây chúng tôi theo 
Quảng tâp chép đại quan 
Z4 #i là mũ lớn. Vd. Đại 
quan lễ phục ra đầu cửa 
viên, 2512 - Đại quân (1): 
Quân đội lớn của một ông 
tướng. Vd. Đại quân đồn 
đóng cõi đông, 292 - Đại 
vương (1) : Tước phong ở 
trên tước vương, xưng hiệu 
của một người hùng trưởng 
cát cứ. Vd. Đại vương tên 
Hải họ Từ, 2919. 


ĐÃI ĐẰNG (2) : Lôi thôi. 
Vd. Sợ khi ong bướm đái 
đằng, 1025 ; Thế mà im 
chẳng đải đằng, 2011. 


ĐÀY (3) : Có tội bị phạt 
đi chịu tội ở xa ; phải chịu 
tội tình, bị hành hạ trong 
cảnh khổ sở. Vd. Đã đây 
vào kiếp phong trần, 
1273; 1761, 2675 - / Đày 
đoa (3): Đây là bị hành 
hạ trong cảnh khổ sở ; đoạ 
là bị sa ngã vào cảnh khổ 
sở. Vd. Nỡ đày đoa trẻ càng 
oan khốc già, 662 ; 1550, 
1783-Sống đoa thác đày: 
X. Sông. 


ĐÁY (3): Phần ở dưới cùng 
của vật gì rỗng. Vd. Đáy 
sông, 1486; Đá ynước, 1608; 
Đáy bể, 3175 - / Đáy bể 
mò kim, 3175 : Cái kim 
ởđáybiển,khótìmchothấy, 
thế mà vẫn tìm. 


ĐẠM THANH(1): Sắcmặt 
lợt, chỉ bức vẻ thuỷ mặc. 


159 


Vd. Đạm thanh một bức 
tranh tùng treo trên, 398. 


ĐAN (1): Dùng lát tre lát 
nứa hay dây mà kết ngang 
kết dọc làm đồ dùng. Vd. 
Đan dập, 586 - / Đan dập 
giật giàm (phiên theo BE), 
ð86 : Dập là cái đồ dùng 
để sập bắt cá ; giàm là một 
thứ bây để sập bắt cầm 
thú trong rừng. Đan dập 
giật giàm nghĩa bóng là 
thuê dệt nên chuyện mà 
hãm hại. 


ĐÀN (2): Bầy, lũ. Vả. Lạc 
đàn mang lấy nợ nần yến 
anh, 1098 ; 2117 - / Lạc 
đàn : X. Lạc. 


ĐÀN(14):1.Nhackhidùng 
dây(13). Vd. Phím đàn, 740; 
1298, 1850, 1852, 2174, 
2568, 2576, 2586, 2808, 
2876, 2892, 2934, 3197 - 
2. Đánh đàn, có tiếng như 
đánh đàn(1).Vd.Phânphất 
gió đản, 255 - / Đàn cầm: 


160 


Cầm chữ Hán nghĩa là đàn. 
Đàn cầm là cái đàn. Vd. 
Đàn cầm khéo ngẩn ngơ 
dây, 2935 - Cung đàn : 
X. Cung - Hoa dàn : X. 
Hoa - Phím đàn :X. Phím. 


ĐÀN TRÀNG (1) : Chỗ 
lập nền cao để tế. Vd. Giải 
oan lập một đản tràng bên 
sông, 2968. 


ĐÀN BÀ (7) : Vd. Đau đớn 
thay phận đàn ba,83; 1114, 
1947, 2004, 2359, 2365, 
3115, 


ĐÀN VIỆT (1) : Người mộ 
đạo có công đức (hay cúng 
tiềncủa)vớinhàchùa,nghia 
rộng là người hay đi lễêchùa. 
Vd. Có người đàn việt lên 
chơi cửa già, 2064. 


ĐANG (4) : Đành, nỡ. Vd. 
Nể lòng có lẽ cầm lòng cho 


đang, 350 ; 1136, 1892, 


12816 - / Đang tay (1) : 
Đaành tay, nở tay. Vd. Đang 
tay vùi liễu dập hoa, 1136. 


ĐANG : X. Đương 
ĐÀNG : X. Đường. 


ĐÁNG (5) : 1. Xứng, vừa, 
hợp (4). Vd. Đáng giá, 645; 
658, 1455, 3095 - 2. Phải, 
đúng, không oan (1). Vd. 
Đáng tình, 2386 - / Đáng 
giá (1) : Xứng giá, nên giá. 
Vd. Đáng giá nghìn vàng, 
645 - Đáng tình (1) : Tội 
tình xứng với hình phạt, 
không oan. Vd. Các tên tội 
ấy đáng tình còn sao, 2386. 


ĐÀNH (27) : 1. Bất đắc 
di chịu vậy ; miễn cưỡng 
thoả mãn (14). Vd. Đảnh 
lòng, 546 ; Phận sao đành 
vậy cũng vầy, 679 ; 1032, 
1146, 1358, 1400, 142/7, 
1469, 1512, 2227, 26085, 
1660, 2802, 3145 - 2. Vốn, 
cố nhiên, đi nhiên (10). Vd. 
Sắc đành đòi một, 28 ; 201, 
208, 219, 1067, 1527, 1340, 
1765, 3027 - 3. Xong thế, 
yên thế (3). Vd. Cho đành 
rồi sẽ liệu bài mối manh, 


342 ; 754, 1751 - / Đành 
lòng (2) : Lòng miễn cưỡng 
chịu vậy, thoả òngmộtcách 
miễn cưỡng. Vd. Cho đành 
lòng kẻ chân mây cuối trời, 
546; Đanh lòng nàng cũng 
sẽ nguôi nguôi dần, 1032 
- Đành thân (1) : Cái thân 
mình đành phải chịu thế. 
Vd. Đành thâncát dập sóng 
vùi, 2605 - Cho đành : X. 
Cho - Đã đành : X. Đã 
- Đành vậy cũng vầy, 679: 
Vậy và vầy là một từ nói 
theo giọng bằng và giọng 
trắc. Đành vậy củng vầy 
nghĩa là đành chịu vậy mà 
cũng xem như vậy thôi. 


ĐÁNH (5) : 1. Lấy tay, roi, 
gây, dùng sức mạnh mà 
đập ; nghĩa rộng (10. Vd. 
Sét đánh, 2763 - 2. Đối phó, 
đấu tranh bằng sức mạnh, 
bằng vũ lực (1). Vd. Đánh 
quen trăm trận, 2920 - 3. 
Chỉ những hành vi, những 
sự kiện trong ấy có động 
tác đánh đập nghĩa đen 


161 


hay nghĩa bóng, hoặc có ý 
nghĩa đấu tranh (3). Vd. 
Nước đã đánh phèn, 2155; 
2697, 2766 - / Đánh dạn 
(1) : Tự đấu tranh mà làm 
đạn. Vd. Sượng sùng đánh 
đạn ra chào, 1095 - Đánh 
đổ (1) : Làm cho đổ, sụp; 
khiến không đứng được, 
không tần tại được. Vd. 
Mâymưa đá nh đổđá vàng, 
B13 - Đánh đường (1) : 
Phátcâycốimàvachđường, 
nghĩa rộng là tìm đường 
một cách vội vàng. X. Trổ 
đường. Và. Đánh đường 
chàng mới tìm vào tận nơi, 
2766 - Đánh ghen (1) : 
Vì ghen mà đánh nhau ; 
nghĩa bóng vì ghen ghét 
mà hành hạ. Vd. Trời xanh 
quen thói má hồng đánh 
ghen, 6 - Đánh lận (1) : 
Đánh lừa. Vd. Đánh lận 
con đen, 839 - Đánh liều 
(4) : Tự đấu tranh rồi làm 
liều, rồi liều mạng. Vd. 
Đánh liều nhắn một hai 


162 


lời, 1079; 1152, 1394, 2771 
- Đánh lừa (1): Lừa phỉnh. 
Vd. Mượn màu son phấn 
đánh lừa con đen, 1414 - 
Đánh phèn (1) : Bỏ phẽn 
vào nước đục mà đánh cho 
tan ra để cho nước lắng 
cặn xuống mà thành trong. 
Vd. Tiếc thay nước đã đánh 
phèn, 2155 - Đánh tranh 
(1) : Lấy cổ lấy lá để kết 
thành tấm tranh mà lợp 
nhà. Vd. Đánh tranh chụm 
nóc thảo đường, 2697 - Sét 
đánh : X. Sét. 


ĐAO X. Dao. 


ĐÀO (22) : 1. Cây đào, quả 
đào (15). Vd. Dưới đảo 
đường thấy bóng người 
thướt tha, 290 ; 294, 528, 
897,1010,1281,1289,1428, 
1474, 2151, 2748, 28/77, 
3076, 3137, 3220 - 2. Máu 
hồng tươi như màu quả đào 
chín (7). Vd. Má đào, 997; 
1227, 1468, 1565, 1637, 
1648, 2299 - / Đào lý (1): 


Cây đào cây mận, tỷ dụ 
người phụ nữ đẹp. Vd. Xót 
thay đào ]ý một cành, 1741] 
- Đào non (2) : Cây đào 
còn tơ. X. Yêu đào. Vd. Khoá 
buồng xuân để đợi ngày đảo 
non, 1010 ; 3076 - Đào 
nguyên (1) : Bài "Đào hoa 
nguyên ký" của Đào Tiêm 
nói có người đánh cá chèo 
thuyền lạc vào Đảo nguyên 
là chỗ động tiên, do đô Đảo 
nguyên lạc lối đâu mà đến 
đây, 192 - Đào tiên (1) : 
Quả đào của người tiên, chỉ 
vật rất quí, tục xưa cho 
rằng ăn được quả đào ấy 
thì sống mãi không chết. 
Vd. Đào tiên đã bén tay 
phàm, 833 - Đào vàng (1): 
Màu đào và màu vàng, tức 
ià cờ xi, nghì trượng. Vd. 
Trúc tơ nổi trước đào vàng 
kéo sau, 2268 - Hoa đào: 
X. Hoa - Sân đào : X. Sân 
- Sớm đào tối mận. Sớm 
mận tối đào : X. Sớm - 
Sen ngó đào tơ : X. Sen 


- Đào dà phai thẳm sen 
vừa nảy xanh, 1474: Hoa 
đào đã tàn màu thắm, tức 
là hết mùa xuân, xây sen 
vừa nảy Ìá xanh, tức sang 
mùa hè - Đào hoen quẹn 
má liễu tan tác mày, 
1428:Hình dung Thuý Kiều 
bị đòn chỉ chảy nước mắt 
(hoen quẹn má hồng) và 
chỉ nhăn nhó (tan tác mày 
liêu) mà không kêu la. 


ĐẠO (8): 1. Đường ; đường 
lối ; đạo lý (6). Vd. Đạo 
tòng phu, 506 ; 1463, 2309, 
2655, 3093, 3115 - 2. chỉ 
một cánh quân (2). Vd. Đạo 
ra Vô-tích đạo và Lâm-trl, 
2300 - / Đạo cô (1) : Người 
đàn bà tu Đạo giáo, hay 
Phật giáo. Vd. Gặp bà 
Tam-hợp đạocó, 2651- Đạo 
nhân(1): Thầy đaosĩ, pháp 
sư. Vd. Đạonhânphuctrước 
tĩnh đàn, 1689 - Đạo trời 
(2) : Tức thiên đạo, đạo lý 
của trời. Vd. ao trời báo 
phục chỉn ghê, 2309 ; 2655. 


163 


ĐẠP (2): !. Lấy chân xéo 
lên. Vd. Đội trời đạp đất, 
2171 - 2. Nghia rộng lấy 
chân mà xô (1). Vd. Đạp 
đổ, 2444 - / Đạp đổ (1): 
Xô đổ, đánh đổ, chính phục 
được. Vd. Huyện thành đạp 
đổ năm toà cõi Nam, 2444 
- Đạp thanh (1) : Xéo lên 
cỏ xanh. Hội Đạp thanh tức 
là hội chơi xuân, người ta 
ra đồng đi chơi giẫm trên 
cỏ xanh. Vd. Lễ là Tảo mộ 
hội là Đạp thanh, 44 - Đội 
trời đạp đất : X. Đội. 


ĐAU (19) : Thân thể có 
cảm giác khó chịu, nhức 
nhối ; lòng dạ tâm tình có 
cảm giác xót xa. Vd. Nỗi 
niềm tưởng đến mà đau, 
109 ; 617, 664, 781, 794, 
1065, 1122, 1138, 1252, 
1681, 1832, 1868, 1948, 
2114, 2558, 27938, 279/7, 
2799, 2932 - / Đau đớn 
(5) : Từ kép nghĩa là đau 
vềthểchấthayvềtinhthần. 
Vd. Những điều trông thấy 
mà đau đớn lòng, 4 ; 83, 


164 


595, 1618, 3168 - Đau 
ngầm (1) : Đau lòng một 
cách thầm kín. Vd. Vui này 
đã bồ đau ngầm xưa nay, 
1868- Đaunhưđần, 2114: 
Đau đớn như thân thể bị 
dần, lòng dạ bị dần. 


ĐẮC HIẾU (1): Được trọn 
đạo hiếu với cha mẹ - Đắc 
trung (1): Được trọn đạo 
trung với vua. Vd. Một là 
đắc hiếu hai là đắc trung, 
2484. 


ĐẶC SAI (1) : Sai phái 
riêng, đặc biệt. Vd. Đẩy xe 
vâng chỉ đặc sai, 2453. 


ĐĂM ĐĂM (3) : Nhìn mãi 
về một phía có ý trông 
mong ; nhớ mong mãi mãi. 
Vd. Góc trời thăm thắm 
ngày ngày đăm đăm, 910; 
2248, 2992. 

ĐẰM THẮM (1) : Chỉ mối 
tình nồng nàn thắm thiết. 
Vd. Cho duyên đăm thắm 
ra duyên bẽ bàng, 518. 


ĐĂM (2) : 1. Chìm ngập 
xuống nước (1). Vd. Đắm 
ngọc chìm hương, 2638 - 
2. Say mê,nhưbjịchim ngập 
vào mối ham thích ấy (1). 
Vd. Nghe càng đắm ngắm 
càngsay,2579-/Đắmngọc 
chìm hương, 2638 : Chỉ 
Thuý Kiểu tự trầm đã chìm 
mất. rồi. 


ĐĂN ĐO (1) : Suy tính, 
so sánh. Cũng nói là đo 
đắn. Và. Đắn đo cân sắc 
cân tài, 639. 


ĐẰNG ĐĂNG (1) : Hình 
dung thời gian kéo dài. Vd. 
Đêm thâu đăng đẳng, 2232. 


ĐĂNG LA (1): Đằng là cây 
mây, một loài cây leo, la 
cũng là một loại cây leo. 
Đăng la là loại cây leo phải 
leo vào cây khác mới lớn lên 
được, tỷ dụ thânphậnngười 
vợ le. Vd. Trước hàm sư tử 
gởi người đẳng la, 1350. 


ĐĂNG (1): Vd. Ngậm đắng 


nuốt cay, 490 - / Đắng cay 
(1): Tỷ dụ những nỗi khổ 
sở người ta trải qua trong 
đời. Vd. Nửa đời nếm trải 
mọi mùi đắng cay, 3036 - 
Cay đắng : X. Cay. 


ĐẮP ĐIỂM (2) : 1. Che 
chở. Vd. Mười phần cũng 
đắp điểm cho một vài, 1348 
- 9, Che đậy, chôn cất cho 
kín. Vd. Gọi là đắp điểm 
lấy người tử sinh, 2562. 


ĐẮP BỒI (1) : Lần lượt, 
hết cái này đến cái nọ, hết 
ngày này đến ngày khác. 
Vd. Muối dưa đắp bồi, 
2054 -/ Đắp nhớ đổi sầu, 
383 : Vốn là đắp đổi nhớ 
sầu, tức nỗi nhớ nhung sầu 
thảm kéo dài ngày này sang 
ngày khác, tách ra làm hai 
vế đối nhau. 


ĐẮT (1) : Chỉ món hàng 
được người ta ưa chuộng 
tìm mua; đã bán được hàng, 
nghĩa rộng là thành công. 
Vd. Đắt mưu gian - / Đắt 


165 


mưu gian, 1707 : Thành 
công trong mưu gian. 


ĐẶT (6) : 1. Để vào chỗ 
nảo (5).-Vd. Lễ tâm đã đặt, 
692;2180,2145,2210,2263 
-2. Bày,bịara(1).Vd. Bướm 
ong lại đặt những lời nọ 
kia, 1586 - / Đặt đề (1): 
Bày đặt, bịa ra. Vd. Hư 
không đặt để nên lời, 2091 
- Đặt để nên lời, 2091 : 
Bày đặt ra mà nói, tức là 
bịa chuyện (KOM, BKchép 
Đặt để ; Quan văn, chép 
Đặt bông ; Phúc văn chép 
Đặt bỏ ; Quảng tập chép 
Cũng đặt) - Đặt gươm cởi 
giáp, 2262 : Để gươm 
xuống, bỏ giáp ra. 


ĐÂY (54) : 1. Chỉ chỗ này, 
nơi này, lúc này, cái này 
(45). Vd,Mà đâyhương khói 
vắng tanh thế mà, 60 ; 92, 
115,192,216,296,312,329, 
355,388,611,756,766,827, 
880, 899, 951, 972, 1009, 
1066, 1102, 1112, 1142, 


166 


1172, 1206, 1716, 1755, 
1824, 2052, 2076, 2193 ; 
2281, 2358, 2401, 2531, 
2578, 2622, 2714, 2856, 
2884, 2934, 3022, 3138, 
3160 - 2. Để tự chỉ mình 
trong khi chỉ ngôi thứ hai 
là đây (2). Vd. Lòng đây 
lòng đấy chưa từng hay sao, 
1362; 1970 - 3. Trợ từ dùng 
ở sau một tử để nhân 
mạnh cho người ta chú ý 
(70. Vd. Duyên trời chỉ đây, 
282; 718, 1398, 1753, 2098, 
2594, 3054. 


_ĐẨY (21) : 1. Đựng ngập 


đến tận bờ tận miệng, tràn 
ngập ; chứa rất. nhiều, rất 
đông (18). Vd. Gương nga 
vằng vặc đẩy song, 173 ; 
Sầu đong càng lắc càng 
đầy, 247 ; 581, 584, 719, 
1344, 1429, 1643, 1840, 
1869, 1884, 2062, 2252, 
2310, 2424, 2739, 2745, 
27ã1 - 2. Đủ, trọn, không. 
thiếu (3). Vd. Ngày vui 
ngắn chẳng đẩy gang, 425; 


1230, 1478 - / Đầy đặn 
(2): 1. Đầy đủ, không thiếu 
(1).Vd. Duyên xưa đầy đặn, 
2724 - 2. Chỉ nét mặt tròn 
trinh, phúc hậu (1). Vd. 
Khuôn trăng đẩy đặn, 20 
- Đầy tháng (1) : Đủ cả 
tháng. Vd. Cuộc say đầy 
tháng, 1230 - Đây sông 
kình ngạc, 2252 : Tỷ dụ 
thuỷ binh đông đúc, dữ tợn 
- Đầy thêm hoa rụng : 
X. Đầy thêm. 


ĐẤY (4):1. Chỉ chỗ ấy, lúc 
ấy, cái ấy, trái với đây (1). 
Vd. Cuốn dây từ đấy về 
sau cũng chừa, 3214 - Z. 
Chỉ ngôi thứ hai khí chỉ 
ngôi thứ nhất là đây (2). 
Vd. Lòng đây lòng đâychưa 
từng hay sao, 1362; 1970 
- 3. Trợ từ dùng ở sau một 
từ có ý nhấn mạnh (1). Ÿd. 
Là thù đấy thôi, 3156. 


ĐẨY (2) : Xô, đun. Vd. Đẩy 
song đã thấy Sở khanh lén 
vào, 1094 (Các bản nôm 


chép chữ, nhưng củng thể 
phiên là đẩy; BK phiên là 
rẽ song cũng được , nhưng 
hơi gượng); 2453 - / Đẩy 
xe (1) : Chữ hán là "thôi 
cấc ". Đừi xưa khi ông tướng 
vâng chỉ vua ổi đánh giặc 
thì vua tiên ra cửa thành 
và lấy tay đẩy cái xe ông 
tướng một cái, tỏ ý vua nỷ 
thác công việc quan trọng. 
Vd. Đẩy xe vâng chỉ đặc 
sai, 2453 (Quảng tập, Phúc 
văn lại chép là xuâ£ quản). 


ĐÂY ĐÀ(1): Chỉ vóc người 
béo tốt. Vd. Ăn gì cao lớn 
đấy đà làm sao, 924. 


ĐÂM (1) : Mọc lên, trổ ra. 
Vd. Đầu tường lửa lựu lập 
loè đâm bông, 1308. 
ĐẦM ẤM (1) : Hình dung 
vẻ êm ái và ấm áp. Vd. 
Khúc đâu đẩm âm dương 
hoà, 3199. 


ĐẦM ĐẦM(2): Hình dung 
tình hình nhiều nước, ướt 


167 


đảm, như nước mắt tràn 
trẻ. Vd. Đầm đẩm châu sa, 
82; 784-/Đầm đầm cành 
sương, 784 : Cành cây bị 
sương sa khiến ướt đẫm, 


ĐÂM (1) : Thấm ướt, ướt 
lún, ướtsũng. Vd.Giọotchâu 
tâm tả đâm tràng áo xanh, 
1944. 


ĐẤNG (4) : Từ chỉ những 
người đáng tôn trọng, cũng 
nói là đứng. Vd. Đăng tài 
hoa, 115 ; Đâng anh hào, 
2169 ; 2455, 2549. 


ĐẬP (1): Đánh mạnh. Vd. 
Trúc côn ra sức đập vào, 
1739. 


ĐẤT(21):7.Chấtlàmthành 
phần căn bản của mặt địa 
cầu (4). Vd. Nấm đất, 57; 
2750, 2769, 3154 - 2. Miền 
đất, xứ sở (2). Vd. Đất 
khách, 890 ; 2742 - 3. Chỗ 
ở, chỗ đứng (1). Vd. Nghĩ 
mình túng đất sẩy chân, 
2115 - 4. Mặt đất (4). Vd. 


168 


Đất bằng nổi sóng đùng 
đùng, 1405 ; 2222, 2314, 
2750 - õ. Trái với trời (10). 
Vd. Văn chương nết đất 
thông minh tính trời, 150; 
590, 979, 1052, 1132, 1817, 
2062, 2125, 2171, 3086 - 
/Đất khách (1): Nơi, miền 
xa lạ. Vd. Sống nhờ đất 
khách, 890 - Đất nước (1): 
Đất và nước, tức thuỷ thổ, 
chỉ một xứ sở nào. Vd. 
Chung quanh củng đâ? 
nướcnhaà, 153, tức thuỷ thổ, 
xứ sở ở quê nhà - Nấm 
đất: X. Nấm - Nết đất : 
X. Nết - Mặt đất : X. Mặt 
- Đấtbängnổisóng, 1405: 
Có câu chữ hán "bình địa 
ba đào” tức là tự nhiên sinh 
ra việc dử dội - Đất thấp 
trời cao, 1817 : Đất ở 
thấp, trời ở cao, có kêu gọi 
được đâu. 


ĐẦU (104) : 7. Chỗ nào, 
lúc nào, cái gì (45). Vd. 
Nguyên người quanh quất 
đâu xa, 147 ; Đào nguyên 


lạc lối đâu mà đến đây, 192; 
202,215,216,272,296,306, 
336, 406, 947, 1022, 1050, 
1066, 1116, 1146, 1158, 
1168, 1170, 1256, 1516, 
1548, 1658, 1686, 1706, 
1774, 1788, 1797, 2016, 
2020, 2034, 2188, 2226, 
2409, 2466 ; 2511, 2573, 
2792, 2916, 2944, 3028, 
3232 - 2. Nghĩa như ở đâu, 
thế nào, sao (44). Vd. Lòng 
đâu sẵn mối thương tâm, 
81; Nhạc vàng đầu đã tiếng 
nghe gần gần, 134 ; 181, 
213,368,473,475,526,539, 
540,585, 729,779, 780,955, 
1058, 1102, 1124, 1132, 
1291, 1645, 1702, 1716, 
1811, 1812, 1874, 18/5, 
1927, 1982, 2007, 20885, 
2122, 2250, 2609, 2610, 
2619, 2763, 2973, 2974, 
2976, 2984, 3156, 3199, 
3201 - đ. Ở sau tính từ có 
-ý hỏi, than, phỏng đoán (8). 
Vd. Hắn ba trăm lạng kém 
đâu, 829 ; Người buồn cảnh 


có vui đâu bao giờ, 1244; 
1334, 1996, 2412, 2496, 
2738, 3245 - 4. Trợ từ có 
ý hỏi, than, phỏng đoán (7). 
Vd. Cái điều bạc mệnh có 
chừa ai đâu, 108 ; Phút 
đâu trận gió cuốn cờ đến 
ngay, 120 ; 187, 235, 262, 
368, 2903 - / Đâu đâu (1): 
Khôngchắcchắn,khôngcăn 
cứ, vớ vấn. Vd. Tiểu thư 
lại giở những lời đáu đâu, 
1582 - Đâu ta (1) : Từ hỏi 
ở cuối câu để hỏi là người 
ở đâu một cách thân thiết. 
Vd. Thất kinh mới hỏi : 
Những người đầu ‡a, 2976 
- Đâu tá (1) : Từ hỏi để 
hỏi ở đâu. Vd. Chồng con 
đâu tá tính danh là g1, 2916 
- Đâu xa (1) : Chẳng ở đâu 
xa. Vd. Nguyên người 
quanh quất đâu xa, 147 - 
Bỗng đâu :X. Bồng- Phút 
đâu :X. Phút. Thoắt dâu: 
X. Thoắt. 


ĐẦU (31) : 7. Phần trên 
cùng của thân thể, trái với 


169 


chân, đuôi (22). Vd. Người 
e cúi đầu, 322 ; 487, 578, 
666,1030,1101,1140,1147, 
1551, 1550, 1629, 1775, 
1822, 1858, 1895, 1934, 
2199, 2472, 2492, 2494, 
2534, 3130 - 2. Phần trên, 
phần ngọn của vật gì dài, 
trái với cuối (8). Vd. Bên 
trông đầu nọ bên chờ cuối 
kia, 336 ; 433, 498, 566, 
1808, 2512, 2570, 3122 - 
đ. Trước nhất (1). Vd. Đạo 
tòng phu lấy chữ trinh làm 
đầu, 506 - / Đầu đuôi (2): 
Từ đầu đến đuôi, tất cả. 
Vd. Đầu đuôi kể lại sự ngày 
cầu thân, 1440 ; 3018 - Đầu 
lòng (1) : Chỉ người con 
đẻ trước hết. Vd. Đầu lòng 
hai ả tố nga, 15 - Đầu xanh 
(1) : Chỉ thời đầu tóc còn 
đen, tức thời tuổi trẻ. Vd. 
Đầu xanh đã tội tình gì, 
2161 - Dập đầu : X. Dập 
- Gót đầu : X. Gó¿ - Đầu 
cành quyên nhặt, 566 : 
Đầu cành thì chim quyên 
(đỗ quyên, chim tu hú) kêu 


170 


nhặt. Bấy giờ là cảnh đầu 
hè (nhớ lại câu 370) nên 
tiếng tu hú kêu đã rộn - 
Đầu mày cuối mặt, 498: 
Tất cả mày mặt - Đầu trâu 
mặt ngựa, 578 : Chỉ bọn 
sai nha hung ác như quỷ 
sứ đầu trâu mặt ngựa ở 
Âm phủ. 


ĐÈ (5) : 7. Nhắm theo (1). 
Vd. Xăm xăm đề nẻo Lam 
kiểu tìm sang, 266 - 2. 
Phỏng đoán, áng chừng ; 
nghĩa như nhè (4). X. Đè 
chừng, Đè tình-/Đèchừng 
(3) : Nhắm chừng, áng 
chừng. Vd. Đẻ chừng ngọn 
gió lần theo, 123 ; 1361, 
1710 - Đè tình (1) : Áng 
chừng, phỏng đoán tình ý. 
Vd. Tiểu thư chạm mặt đè 
tình hỏi tra, 1886. 


ĐEM (26) : Mang, đưa, lấy. 
Vd. Vĩ đem vào tập Đoạn 
trường, 209 ; 258, 374, 422, 
531, 620, 820, 966, 1181, 
1616, 1650, 1733, 1750, 


1910, 2144, 2306, 2354, 
2426, 2539, 2552, 2636, 
2665, 3041, 3066, 3104, 
3110. 


ĐEN (4) : 1. Sắc đen ; trái 
với trắng, với đỏ (2). Vd. 
Dầu lòng đổi trắng thay 
đen khó gì, 690 ; 912 - 2 
Chi vận, nhịp rủi ro (9). 
Và. Quá chơi lại gặp hồi 
đen, 807 ; 1608 - 3. X. Đen 
bạc, Bạc đen - / Đen bạc 
(1) : Tức là đơn bạc, chỉ 
người ăn ở phụ bạc, không 
trung hậu ; vì ảnh hưởng 
của từ bạc mà từ đơn biến 
thành đen, nhưng từ này 
không phải chỉ màu sắc mà 
là chỉ tính nết. Vd. Trách 
người đen bạc, 1538. So với 
bạc đen ở câu 1402 : Hạc 
đen thôi cô tiếc mình làm 
chi - Đen rầm (1) : Chỉ 
sắc đen sâm của mây, của 
trời. Vd. Đen rẩm ngàn 
mây, 912 - Đen sĩì (1) : Chỉ 
sắc đen lắm. Vd. Mặt sắt 
đen sỉ, 1409 - Bạc đen : 


X. Bạc - Đổi trắng thay 
đen : X. Đối 


ĐÈN (15) : Vd. Cảo thơm 
lần giở trước đèn, 7 ; 434, 
485, 695, 714, 1037, 1592, 
1807, 1872, 1923, 2056, 
2058, 2602, 2625, 3142 - 
/Đèn khuya(3) : Đèn thắp 
đêm khuya. Vd. Một mình 
nương ngọn đẻên khuya, 
695 ; 1037, 1592 - Đèn loà 
(1) : Ánh đèn chói khiến 
nhìn không rõ. Vd. Nắng 
quáng đèn loà, 1807 - Dầu 
đèn :X. Dầu - Hương đèn: 
%X. Hương - Ngọn đèn :X. 
Ngọn. 


ĐEO (2) :1. Mắc hay buộc 
bằng dây vào thân thể hay 
vào một vật gì (1). Vd. eo 
bầu quầy níp, 2650 - 2. 
Nghĩa trìu tượng là mang, 
vướng (1). Vd, Cảnh nào 
cảnh chẳng đeo sầu, 1243 
- # Đeo đai (1) : Quyến 
luyến, vấn vương.  Vd. 
Trông nàng chàng củng ra 


171 


tình đeo đai, 1064 - Đeo 
đẳng(1): Đeogiữ lấy,mang 
giữ lấy mãi, không rời ra. 
Va. Xót lòng đeo đăng bấy 
lâu một lời, 698 - Đeo đuổi 
(1) : Đeo lấy mà đuổi theo, 
không rời ra. Vd. Công đeo 
đuổi chẳng thiệt thòi lắm 
ru, 346 - Đeo bầu quảy 
níp, 2650 : Đeo bầu đựng 
nước, quảy níp đựng đồ ăn 
và hành lý. 


ĐÈO BỒNG (3) :Đèo là 
mang theo, bồng là bồng 
bế, nghĩa bóng là dan díu, 
vướng vít. Vd. Đôi ta chút 
ngha đẻo bổng, 1509; 
1785; 2805. 


ĐẸP (3) : Tốt, xứng ý, vui 
lòng. Vd. Lứa đôi ai lại 
đẹp tầy Thôi Trương, 512; 
1492; 2212 - / Đẹp đuyên 
(1): Xứng đáng kết đuyên 
với nhau. Vd. Trước người 
đẹp ý, vui lòng. Vd. Trước 
người đẹp ý sau ta biết 
tình, 1492 - Đẹp duyên 
cưỡi rồng : X. Cưỡi rồng. 


172 


ĐỀ (3) : ¡. Viết chữ vào 
(1). Vd. Rành rành " tích 
việt " có hai chữ để, 1088 
- 2, Viết bài thơ vịnh, vịnh 
thơ (2). Vd. Kiều vâng lĩnh 
ý để bài, 205; 1453. 


ĐỀ HUÊ (3): ¡. Mang dắt, 
mang xách (2). Vd. Đề huề 
lưng túi gió trăng, 137; 
278 - 2. Dắt díu, đắt díu 
nhau (1). Vd. Tha hương 
đê huề, 532. 


ĐỆ THIẾP(1):Chuyên gởi 
thiếp đi. Vd. Tứcthì đệ thiếp 
mời chàng Thúc sinh, 2914. 


ĐỀ (33) : 1. Đặt (4). Vd. 
Phậntôiđànhvậy vốnngười 
để đâu, 1146 ; 1650, 1708, 
9182 - 2 Bỏ, bỏ lại, lưu 
lại, giữ lại (17). Vd. Buồng 
không để đó, 276 ; 282, 517, 
603, 722, 850, 880, 1554, 
1620, 1786, 1946, 2495, 
2626, 2790, 3121, 3126, 
3240 - 3. Khiến (10). Vd. 
Để sau nên thẹn cùng 
chàng bởi a1, 520 ; 606, 716, 


770, 854, 914, 1436, 1444, 
2078, 2812 - 4. Từ nối chỉ 
mục đích (2). Vd. Khoá 
buồng xuân để đợi ngày đào 
non, 1010; 2025 -/Để lòng 
(€1) : Giữ lại ở trong lòng 
mà không nói ra. Vd. Để 
lòng thì phụ tấm lòng với 
ai, 722 - Để sau (1) : Để 
lại cho đời sau. Vd. Một 
thiên tuyệt bút gọi là để 
sau, 2696 - Để tiếng (1): 
Tức là để tiếng tăm hay 
tai tiếng về sau. Vd, Làm 
chi để tiếng về sau, 2495. 


ĐÊM (25) : Vd. Lần lần 
ngày gió đêm trăng, 369; 
440, 441, 728, 8038, 849, 
1119, 1208, 1230, 1286, 
1369, 1475, 1493, 1567, 
1637, 1777, 1784, 1834, 
1883, 1930, 2068, 2232, 
2249, 3140, 3168 - / Đêm 
đêm (1) : Đêm này sang 
đêm khác. Vd. Đêm đêm 
Hàn thực, 942 - Đêm ngày 
(3): Cả đêm và cả ngày. 
Vd. Đêm ngây gtử mực giấu 


quanh, 14938 ; 1567, 2249 
- Đêm thanh (2) : Đêm 
thanh vắng, đêm vắng vẻ. 
Vd. Trướng hồ vắng vẻ đêm 
thanh, 1475; 2068 - Đêm 
thâu (1) : Đêm thức suốt. 
Vd. Đêm thâu đăng đẳng, 
2232 - Đêm thu (4) : Đêm 
mùa thu. Vd. Đêm £hu một 
khắc một chầy, 803 ; 1119, 
1637, 1834 - Đêm trưởng 
(1) : Đêm dài. Vd. Khoảng 
vắng đêmtrường,441-Đêm 
xuân (3) : Đêm mùa xuân, 
đêm của người trẻ tuổi. Vd. 
Còn ngờ giấc mộng đêm 
xuân mnơ màng, 440 ; 849, 
1286- Đêm đêm Hàn thực 
ngày ngày Nguyên tiêu, 
942 : Theo Nguyên truyện 
thì Tú bà khấn rằng: "Triêu 
triêu Hàn thực, dạ dạ 
Nguyên tiêu), Nguyễn Du 
dịch câu này nhưng vì vần 
nên đổi ngày ngày xuống 
dưới, cho đêm đêm lên trên. 


ĐỀN (13) : Do chữ hán 
"điền" là lấp, bù vào chỗ 


173 


trống, chuyển thành nghĩa 
là bù vào chô thiếu, trả lại 
còn thiếu, còn mắc nợ. Vd. 
Dưỡng sinh đôi nợ tóc tơ 
chưa đền, 328 ; 604, 620, 
670, 708, 746, 2320, 2426, 
2788, 2802, 2865, 2961, 
3054 - / Đên bồi (3) : Đền 
trả lại để bồi thường sự 
tổn hại, sự thiệt thòi ; đền 
đáp lại để cho cân xứng 
ơn huệ. Vd. Còn thân ấắt 
cũng đền bồi có khi, 522; 
2346, 2690 - Đên bù (1): 
Đền trả lại để bù lại. Cũng 
như đền bổi. Vd. Kiếp này 
chẳng kẻo đền bù mới xuôi, 
1196 - Báo đên : X. Báo 
-Đềnnghì tròimây,2426: 
Đền đáp cái nghĩa cao lớn 
như trời mây - Đền nghì 
trúc mai, 746 : Đền đáp 
cái nghia vợ chồng. 


ĐẾN(106): ¡.Độngtừnghĩa 
là tới, thấu, đạt được (68). 
Vd. Phút đâu trận gió cuốn 
cờ đến ngay, 120 ; Thuyền 
tình vừa ghé đến nơi, 69; 


174 


179,192,296,429,452,643, 
714,779,791,801,893,905, 
1066, 1086, 1116, 11831, 
1133, 1142, 1144, 1192, 
1206, 1224, 1280, 1332, 
1444, 1461, 1510, 1639, 
1655, 1670, 1754, 1825, 
1919, 1942, 19/6, 1995, 
2045, 2078, 1080, 2112, 
2158, 2162, 2177, 2230, 
2259, 2281, 2342, 2358, 
2526, 2530, 2539, 2590, 
2611, 2645, 2667, 2838, 
2948, 2957, 3059, 3210, 
3229- 2 Từnốichỉsựhướng 
tới (36). Vd. Nỗi niềm tưởng 
đến mà đau, 109 ; Mấy lòng 
hạ cố đến nhau, 197 ; 330, 
340,417,466,558,618, 785, 
789, 831, 848, 1014, 1103, 
1375, 1438, 1497, 1514, 
1568, 1778, 1893, 1949, 
1960, 22038, 2325, 2648, 
2684, 2717, 2807, 2808, 
284/, 2863, 2974, 3097, 
3109, 3194 - ở. Có ý đến 
nỏi, đến cùng, hết, tột (7). 
Vd. Ví dù giải kết đến điều, 


421 ; Đến điều sống đục 
sao bằng thác trong, 1096; 
Gan gủng đến mực, 1154; 
1367, 1368, 1837, 2374 - 
/Đến điều (2) : ¡. Hết lời 
(1). Vd. Cùng nhau căn văn 
đến điều. 1367 - 2.Nh. Đến 
nôi (1). Vd. Đến điều sống 
đục sao bằng nước trong, 
1026 - Đến đỗi (1) : Cũng 
nghĩa như đến nối. Vd. Dớp 
nhà đến đổi giấn vào tôi 
ngươi, 898 - Đến lời (2): 
1. Hết lời, không còn lời 
nào hơn thế nữa (1). Vd. 
Chỉ non thề biển nặng gieo 
đến lời, 1837 - Đến mực 
(2): Đến hết mực, rất mực. 
Vd. Gạn gùng đến mực, 
1154; 2374 - Đến nỗi (1): 
Khiến kết quả thành nông 
nỗi thế. Vd. Để cho đến nỗi 
trôi hoa dạtbèo, 2819 - Đến 
nhau (1) : Chỉ cô nghĩa 
là đến, thêm từ nhau là 
một cách nói thân thiết. 
Vd. Mấy lòng hạ cố đến 
nhau, 197 - Đến xương 


(1) : Chỉ ghi nhớ sâu lắm. 
Vd. Tạc một chữ đồng đến 
xương, 452. 


ĐỀU (5) : 1. Băng nhau, 
củng nhau (2). Vd. Công 
tư đôi lẽ đều xong, 1379; 
Giả sư giã cảnh đều cùng 
bước ra, 3058 - 2. Khắp cả, 
hết thảy (3). Vd. Ai nấy 
đều kinh, 125 ; Đều là 
nghề nghiệp trong nhà, 
1215 ; 2761. 


ĐI (48) : ¡. Dời chân hay 
dùng phương tiện gì khác 
để dời từ chỗ này đến chỗ 
khác, nghĩa đen và nghĩa 
rộng (15). Vd. Nhớ nơi kỳ 
ngộ vội dời chân đi, 260 
. 389, 868, 965, 970, 1109, 
1122, 1158, 1516, 1548, 
2127, 2226, 2666, 2890, 
3003 - 2. Chỉ sự dời khỏi 
chỗ này, trái với ở ; theo 
hướng tới, trái với về; nghĩa 
chỉnh và ngha rộng. Có 
khi dùng làm phó từ (20). 
Vd. Ong bướm đi về, 38; 


175 


250,368, 781, 794,859,980, 
1294, 1524, 2023, 2082, 
2218, 2229, 2752, 27/90, 
2792, 2828, 2901, 3050 - 
3. Phó từ tỏ ý không còn 
cái ấy, không còn ở chỗ ấy 
nửa (12). Vd. Đời phồn hoa 
cũng là đời bỏ đi, 180 ; 230, 
493, 510, 964, 969, 1841, 
2160, 2424, 2556, 3077, 
3146 - 4. Trái với lại (1) 
Vd. Cân lại nhắc đi, 2680 
-/ Đi vẻ (5) : Chỉ tình hình 
qualạinhiềulần. Vd.Tường 
đông ong bướm đi về mặc 
ai, 38 ; 368, 1294, 2082, 
2752 - Đi đời nhà ma, 970: 
Tức là đi theo ma, một cách 
nói để chỉ mất. hết, hỏng 
cả - Đường đi lối về : X. 
Đường - Rẻ ở người đi: 
X. Kẻ - Nghĩ đi nghĩ lại: 
X. Nghĩ. 


ĐỊA NGỤC (2) : Theo tục 
mê tín, ngụcở Âm phủ giam 
và hành hình những linh 
hồn người chết có tội ở thế 
gian. Vd. Hay đâu địa ngục 


176 


ở miền nhân gian, 1706 ; 
1774 -/ Địa ngục ở miễn 
nhân gian, 1706 : Ý nói 
Thuý Kiều không phải 
chết xuống Âm phủ mà 
lại bị đày đoa ở địa ngục 
trần gian. 


ĐĨA (3) : Vd. Tuần trăng 
khuyết đĩa đầu hao, 251; 
712, 1884 - / Đĩa đầu hao, 
251 : Đĩa dầu thắp đèn từ 
khi đầy dầu đến khi dầu 
haohết,tứclà đêm đã khuya 
lắm - Đĩa đầu vơi nước 
mắt đây, 1884 : Đĩa dầu 
vơi là ngôi chong đèn rất 
khuya,nướcmắtđầylà khóc 
nhiều, hai vế đối nhau. 


ĐIẾC (1): Vd. Điếc tai lân 
tuất, 592 - / Điếc tai lân 
tuất, 592 : Lời kêu oan 
thương xót làm điếc tai 
người ta. 


ĐIỂM (1) : Cái lêu, cái 
nhà nhỏ ở dọc đường để 
canh gác ; cái lều tranh 
ở dọc đường. Vd. Điểm 


nguyệt, 2030 - / Điếm 
nguyệt (1) : Cái lều tranh, 
nhà tranh ở dưới bóng 
trăng. ÄX. Tiếng gà. 


ĐIỂM (3) : 1. Cái chấm, 
cái giọt ; động từ nghĩa là 
chấm vào, giọt vào ; chấm 
để trang sức (1). Vd. Cành 
lê trắng điểm, 42 - 2. Chỉ 
hành động giống như chấm 
từng chấm (2). Vd. Điểm 
nước, 1298 ; 1865 - / Điểm 
ba (1) : Trống điểm, trống 
đánh ba tiếng, tức canh ba. 
Vd. Giọt rồng canh đã điểm 
ba, 1865 - Điểm danh (1): 
Châm vào, chỉ vào từng tên 
để đếm hay để gọi. Vd. Điểm 
danh trước dẫn chực ngoài 
cửa viên,2318- Điểmnước 
(1) : Đi từng nước cờ. Vd. 
Bàn vây điểm nước, 1298 
- Điểm trang (1) : dùng 
bút mà tô điểm cho mặt 
mây đẹp thêm ; tô vẽ, trang 
sức. Vd. Yêu hoa yêu được 
một màu điểm trang, 1336 
- Trắng điểm : X. Trắng. 


ĐIỀU (39): ¡. Lời nói (19). 
Vd. Xin một hai điều, 399; 
841,1367,1371,1534,1560, 
1878, 2364, 2763, 2814, 
3127 - 2. Một sự kiện gì 
(27). Vd. Những điều trông 
thấy, 4; Cái điều bạc mệnh 
có chừa ai đâu, 108 ; 238, 
421,423,461,509,585,955, 
957,1026,1028,1202,1207, 
1318, 1345, 1364, 1365, 
1448, 1513, 1928, 2410, 
2682, 2943, 3053, 3125 - 
/ Biết điều : X. Biết - 
Đến điều : X. Đến. 


ĐIỆU (1) : Dáng bộ con 
người. Vd. Điệu gầy như 
mai, 638 - / Điệu gầy như 
mai, 638 : Dáng người 
thanh thú, mảnh khánh 
như cây mai. 


ĐINH NINH (4) : Nói đi 
nói lại, nhắc đi nhắc lại, 
dặn đi dặn lại. Vd. Đỉnh 
ninhha1 miệng một lời song 
song, 450 ; 537, 2789, 2825 
-/Đinh ninh mài lệ chép 


177 


thư, 2825 : Lân này rồi 
lần khác lấy nước mắt mài 
mực mà viết thư. Từ đỉnh 
nĩnh chỉ thư này không có 
kết quả thì viết thư khác, 
không nản lòng, từ mài lệ 
chỉ tỉnh đau đớn. 


ĐĨNH (1) : Nhà công cộng 
của làng ; quán xá ở giửa 
đường. Vd. Đổ quán xiêu 
định, 1302-/Đổ quán xiêu 
đình : X. Đổ. 


ĐỊNH (2) : Quyết ý, không 
thay đổi nữa. Vd. Địnhngày 
nạp thái vu qui, 651 ; 2141 
- / Định giá (1) : Đặt giá 
nhất định. Vd. Xem người 
định giá vừa rôi, 2141. 


ĐĨNH (1) : Ngọn núi, cái 
núi. Vd, Đỉnh Giáp non 
thần - / Đỉnh Giáp non 
thần, 439 : Do điển bài tựa 
Cao Đường phú của Tống 
Ngọc nói rằng tiên vương 
nước Sớởchơi đất Cao Đường 
nằm mơ thấy một người 
đàn bà đẹp, hỏi là người 


178 


ở đâu, người ấy xưng là 
thần nữ ở núi Vu Giáp ; 
non thần, tức nhân núi ây 
mà nói là núi có thần. Câu 
này ý nói Kim Trọng đương 
chợp ngủ thây Kiều đến thì 
mơ màng như thấy thần 
nữ đến. 


ĐỈNH CHƯNG (1) : Đỉnh 
là cái vạc bằng đồng, chung 
là cái chuông bằng đồng, 
đời xưa người ta dùng hai 
vật ấy mà ghi công để biểu 
dương, cho nên đỉnh chung 
có nghĩa là công danh, do 
đó có nghĩa luôn là phú 
qui. Lại do câu chữ hán 
"Liệt đỉnh nhi thực, thực 
thì kích chung”, nghĩa là 
ăn thì bày vạc, khi ăn thì 
đánh chuông, chỉ nhà phú 
qui. Vd. Đỉnh chung sao 
nỡ ăn ngồi cho an, 2938. 


ĐO ĐĂN (1) : Tính lường. 
Vd. Những là đo đắn ngược 
xuôi. Nh. Đắn đo-/Ðo đắn 
ngược xuôi, 865 : Tính đi 


tính lại, nghĩ ngược nghì 
XUÔI. 


ĐỒ (1) : Cái thuyền để chở 
qua sông, hoặc đi đường 
thuỷ. Vd. Dỡ đỏ lên trước 
sảnh đường, 1711 - / Dỡ 
đò : X. Đờơ. 


ĐÓ (20):Nh. Đây. Vd. Thấy 
người nằm đó biết sau thế 
nào, 110 ; 276, 486, 541, 
611, 850, 1044, 1248, 1650, 
1808, 1916, 2227, 2404, 
2792, 2934, 2957, 2964, 
2990, 3012, 3160 - / Lót 
đó luồn đây : X. Lói. 


ĐOÁ (3) : Cái hoa. Vd. Đoá 
yêu đảo, 503 ; 845, 1092/ 
Đoá trà mi đã ngậm 
gương nửa vành, 1092 : 
Các bản Quan văn, Quảng 
tập, Phúc văn, cho đến các 
bản quốc ngữ 7VK, AM, 
EN và BK đều chép ngậm 
trăng nửa vành, như thế 
thì câu ấy nghĩa là bấy giờ 
hoa trà mi đã ngậm nửa 
vànhmặttrăng. Nhưng bây 


giờ là ngày 21, mới giờ tuất 
thì làm gì đã có trăng, đến 
cuối hợi mới có trăng ; và 
chăngngườitanóinúingậm 
trăng khi trăng xế, chứ hoa 
ngậm trăng thì không thấy 
nói. Chúng tôi đoán rằng 
vốn là từ ngậm gương, vì 
gươngcũngcônghialàtrăng 
(câu 433), mà sau người ta 
lộn thành ngậm trăng. Với 
từ ngậm gương thì câu ấy 
là nói cảnh chập tối, hoa 
trà mi đến tối đã hơi chúm 
lạt (hoa nở ban ngày, ban 
đêm hơi chúm lại). Người 
ta vẫn nói "gương hoa". Cái 
hoa ngậm gương nửa vành, 
nghĩa là chúm lại một nửa. 
X. Trà 1mm, 


ĐOA ĐẨY : X. Giả giày. 


ĐOÀI (3) : Một quẻ trong 
bát quái, chỉ phương tây. 
Vd. Non đoài, 426 ; 1370, 
2617 -/Non đoài : X. Non. 


ĐOÁI(2): Ngoảnh]lại,nhìn 
lại, nghĩ đến. Vd. Kẻ đoái 


179 


người hoài, 91 ; 228ã - / 
Đoái thương (1) : Nhìn 
lại, nghĩ đến mà thương 
xót. Vd. Đoái! thương muôn 
dăm tử phần, 2235 - Kẻ 
đoái người hoài : X. lẻ. 


ĐOAN(1):Nhậnchịutrách 
nhiệm ; bảo đảm. Vd. Xót 
nàng ra mới đánh liều chịu 
đoan, 1152. 


ĐOAN CHÍNH (1) : Đứng 
đắn. Vd.Thấylờiđoanchinh 
dễ nghe, 523 - Đoan trang 
(1) : Đứng đắn nghiêm 
trang. Vd. Hoa cười ngọc 
thốt đoan trang, 21. 


ĐOÀN (5): Lủ, bọn, số đông 
người họp nhau. Vd. Một 
đoàn raừng thọ, 574; 1118, 
1131, 2874, 3059 - / Đoàn 
viên (2): Tròn trạnh, nghĩa 
bóng là gia đình sum họp. 
Vd. Đoàn viên vội mỡ tiệc 
hoa vui vầy, 3060 ; 3131. 


ĐOÁN (3) : 1. Suy lường 
về tương lai (1). Vd. Đoán 


180 


ngay một lời, 414 - 2. Quyết 
định(2).Vd.Anhhùng đoán 
giửa trần ai mới già, 2202 
(Các bản nôm đều chép là 
#Ế, đáng lẽ phiên là 'đứng 
giữa trần ai"; BKvà NẤH 
phiên là đoán, có nghĩa hay 
hơn từ đứng, mà người ta 
đọc đã quen thế) ; 2596 - 
/“4Đoánngaymộtbài,2596: 
Quyết định ngay một kế. 


ĐOẠN (5): Một khúc, một 
chặng, một bộ phận trong 
cái gì dài. Vd. Nỗi lòng đòi 
đoạn xa gần, 1251 ; 1265, 
1820, 1999, 2797 - / Đoạn 
khổ (1): Nỗi khổ. Vd. Đoạn 
khổ tình thương, 1999 - 
Đoạntrưởng(tràng)(17): 
Đứt ruột ; đau đớn như đứt 
ruột. Vd. Mà xem trong sổ 
Đoạn trường có tên, 200; 
209, 231, 818, 869, 996, 
1270, 1324, 1860, 1943, 
2622, 2654, 2666, 2676, 
2721, 2722, 3212 - / Đoạn 
trường số (1) : Lời đặt 
ngược, tức là số Đoạn 


trường. Vd. Đoạn trường 
số rút tên ra, 2721 - Đoạn 
trường thơ (]) : Lời đặt 
ngược, tức là thơ đoạn 
trường. Vd. Đoạn trường 
thơ phải đưa mà trả nhau, 
2722 - Đòi doan X. Đòi, 


ĐÔI (13): Nhiều. Vd. Nghĩ 
đòi cơn lại sụt sài đôi cơn, 
222;788, 1241, 1245, 1251, 
1265, 1270, 1890, 2443, 
2797, 2848 -/ Đòi cơm (4): 
Nhiều cơn. Vd. Nghĩ đôi 
cơn lại sụt sùi đòi cơn, 222; 
1270, 2443 - Đòi đoạn (4): 
Nhiều chăng nhiều khúc. 
Vd. Nôi lòng đời đoạn xa 
gần, 1251;1265,1820,2797 
- Đòi thôi (1) : Nhiều lần, 
nhiều hồi. Vd. Đau đòi đoạn 
ngất đòi thôi, 2797 - Đòi 
đoạn vò tơ, 1265 : Mối 
tình rối ren như tơ lòng 
bị vò rối ở nhiều khúc. 

ĐỒÒI (2) : 1. Đòi hỏi, yêu 
cầu (1). Vd. Sắc đành đòi 
một, 28, nghia là đã đành 


răng về sắc thì chỉ có một, 
là duy nhất - 2. Người trên 
gọi người dưới (1). Vd. Sảnh 
đường mang tiếng đời ngay 
lên hầu, 1718. 


ĐỒÒN (2) : 1. Đánh người 
bằng gậy, bằng roi (1). Vd. 
Khuyên chàng chẳng cạn 
thì ta có đòn, 1844 - 2. Nghia 
bóng là công kích, tiến công 
bằng tinh thần (1). Vd. Đờ 
đòn - / Đỡ đòn (1) : Làm 
cho nhẹ bớt hiệu lực của 
sự tiến công, sự công kích. 
Vd. Thuận lời chàng cũng 
nói xuôi đỡ đòn, 1590. 


ĐÓN (3) : Rước mời. Vỏ. 
Rước mừng đón hỏi dò la, 
191 ; 1801, 2988 - / Đón 
cửa (1) : Ra tận cửa mà 
đón. Vd. Tiểu thư đón cửa 
đã dề, 1801. 


ĐỌNG (1): Lường đổ nước 
hay đổ hạt ; nghĩa rộng. 
Vảd. Sầu đong càng lắc càng 
đầy, 247. X. Sầu. 


181 


ĐÔNG ĐUA (1): Chỉ người 
hay thay đổi, không chính 
chuyên. Vd. Mà con người 
thế là người đong đưa, 1412. 


ĐÓNG (7) : 1. Khép kín 
lại (2). Vd. Cửa đóng then 
cài, 271 ; 3229 - 2. Dùng 
sức nện cho một vật nhọn 
cắm chặt vào ; chỉ những 
hành động trong ấy có dùng 
những động tác cắm vào 
cho chặt (2). Vd. Đóng 
thuyền, 2700 ; 2801 - 3. 
Chỉ những hành động có 
ý nghĩa cắm chặt vào theo 
nghĩa bóng (3). Vd. Đóng 
quân, 2457 ; 2906, 2925 - 
/Đóngquân(1):Cắmquân, 
trúquânởmộtnơimàkhông 
tiến nữa. Vd. Đóng quân 
làm chước chiêu an, 2457 
- Đóng thuyền (2) : Dùng 
ván mà ghép thành thuyền. 
Vàd. Đóng thuyền chực bến, 
2700 ; 2801. 


ĐỒ (3): Vd. Đồ tế nhuyễn, 
583 ; 2024, 2065 - / Đồ tế 


182 


nhuyễn (1) : Đồ nhỏ nhặt 
mềm mại, chỉ đồ quần áo 
chăn gối. Vd. Đồ tế nhuyên 
của tiêng tây, 583. 


ĐỒ MI (2) : Một thứ hoa 
nở về mùa hạ, sắc trắng 
hơi vàng, rất. đẹp. Vì chữ 
đồ hơi giống chữ trà nên 
người ta quen đọc và nói 
là trà mz. Vd. Tiếc thay một 
đoá trà (đồ) mĩ, 845 ; 1092. 
Có câu thơ Đường : "Khai 
đáo đồmihoasựliêu",nghĩa 
là : Nở đến hoa đổ mi thì 
việc chơi hoa đã xong rồi. 
X. Trà-mi. 


ĐỐ (1) : Thách, đánh cuộc. 
Vd, Đố ai gỡ mối tơ mành 
cho xong, 244 - / Đố lá (1): 
Có thuyết cho là do chữ 
“thái hoa đấu thảo”, chỉ việc 
người ta đi chơi ngoài đồng 
đua nhau tìm lá hái hoa. 
Lại có thuyết cho đấy là 
trò "điệp hý" ở thời Đường, 
ngày xuân người ta đi hái 
lộc, bẻ cành đố nhau xem 


số lá chắn hay lẻ để đoán 


may rủi. Vd. Gặp tuần đố 


lá thoä lòng tìm hoa, 160. 


ĐỘ (3) : 1. Kỳ, hẹn, lần, 
chừng mực(2).Vd. Đã mong 
độ về, 694 ; Mấy độ đi về, 
2828 - 2. Ước chừng (1). 
Vd. Đón chân đứng núp độ 
đâu nửa giờ, 1996. 


ĐỘ SINH(1): Từ nhà phật 
nghĩa là cứu vớtchúngsinh, 
chở cho chúng sinh vượt 
qua bể khổ mà sang bên 
bờ kia (bỉ ngan). Vd. Đó 
sinh nhờ đức cao dày, 3055. 


ĐỔ (9): 1. Ngã xuống, sập 
xuống, rớt xuống, trút 
xuống (ð). Vd. Đổ lộc rung 
cây, 121 ; 484, 1140, 1802, 
2444 - 2. Bưng vật đựng 
trong cái gi mà quăng đi, 
vất đi (3). Vd. Trăm nghìn 
đổmôttrận cười như không, 
1304 ; 2326, 2424 - 3. Chỉ 
nước hay người kéo ùa đến 
(1). Vd. Một đoàn đổ đến, 


1131 - / Đổ lộc rung cây, 
121: Chỉ gió rung cây khiến 
lá rụng ào ạt xuống. Từ 
đổ lộc người ta thường dùng 
theo nghĩa "trổ lộc", chỉ cây 
nảy lá non trong màu xuân 
; Nguyễn Du lại dùng theo 
nghĩa rụng lá (lộc chỉ ]á) 
cho lời thêm ý vị - Đổ quân 
xiêu đình, 1302 : Cái sắc 
khuynh thành là cái đẹp 
làm nghiêng được thành, 
thì cái quán cái đình (chỉ 
người tầmthườngnhưThúc 
sinh) khó gì mà không làm 
xiêu đổ. 


ĐÔ (2): 1. Cũng nói là đậu, 
chỉ quả cây được còn cho 
đến khi chín (1). Vd. Cầm 
như chăng đồ những ngày 
còn xanh, 680 - 2. Thuyền 
dừng lại không đi nữa (1). 
Vd. Thuyền vừa đổ bếp 
thánh thơi, 2137. 


ĐỒ QUYÊN((1):X. Quyên. 
Vd. Ấy hồn Thục đế hay 
mình đố quyên, 3202. 


183 


ĐỘC ĐỊA (1) : Vốn chử 
hán nghĩa là chỗ đất độc 
vì nhiều lam chướng, sau 
chuyển thành một từ kép 
tiếng việt, nghĩa là độc ác. 
Vd. Trăng già độc địa làm 
sao, 687, 


ĐÔI (1) : X. Đoi. 


ĐÔI (25) : Hai, một cặp. 
Vd. Dưỡng sinh đôi nợ, 228; 
318,443,448,512,614, 758, 
812,950, 1257, 1379, 1468, 
1509, 1525, 1813, 1814, 
1937, 2294, 2442, 2698, 
2999, 3134, 3226 - / Đôi 
ba (1) : Hai hay ba. Vd. 
Đặn nàng quy liệu trong 
đôi ba ngày, 614 - Đôi chút 
(1): Hai đứa nhỏ. Vd. Đói 
chút thơ ngây, 1257 - Đôi 
hồi (1) : Vài lúc, ít nhiều 
thì gian. Vd. Sự đâu chưa 
kịp đôi hồi, 539, đôi hồi đối 
với một lờïởcâu sau. Nhưng 
cũng có thể đói hồi là một 
từ xưa có nghĩa khác. X. 
Đôi hồi - Đôi lứa (1) : Chỉ 


184 


hai người trai gái (cùng 
một lửa tuổi) lấy nhau làm 
vợ chồng. X. Lưứa đôi. Vả. 
Duyên đôi lứa củng là 
duyên bạn bầy, 3226 - Đôi 
ta (2): Chỉ chưng hai người 
thân thiết với nhau như 
vợ chồng. Vd. Đôi ta chút 
nghĩa đèo bồng, 1509; 1813 
- Lứa đôi : X. Lứa - Sánh 
đôi: X. Sánh - Đôi chút 
thơ ngây, 1257 : Hai đứa 
bé còn thơ đại, chỉ hai em 
- Đôi đà đủ đôi, 3134 : 
Chỉ sự so sánh hoàn toàn 
xứng đáng. 


ĐÔI HỒI(1): Quanh quần, 
quanh quẩn với nhau. Ở 
thôn Thu-quế, huyện 
Đan-phượng, tỉnh Hà-tây 
có chùa Đìinh-giá, tương 
truyền đời Trần một lần 
nhà vua đi thuyền do sống 
Đáy đi thăm chùa Thầy, 
xa giá đến khúc sông trước 
làng Thu-quế ngày sau thì 
thuyền ngự gặp nước xoáy 
không đi tới được mà cứ 


quanh quần một chõ. Vua 
niệm Phật, thì thuyền ởi 
được, sau đó vua cho lảm 
chùa ở đấy, tục gọi là chùa 
Đôi-hồi, cũng gọi là chùa 
Đình-giá. Chữ đói hồi có 
nghĩa như chữ "bồi hồi, 
“bàn hoàn”, nghĩa là quanh 
quần. Hiện nay còn có biển 
gỗ và bia đá đề chữ "Đôi 
hồi tự”. 


ĐÔI ĐOÁ : X. Dùng dắng. 


ĐỔI (1) : Gò đất. Vd. Dặm 
cát đổi cây, 2029. 


ĐỘI (3) : 1. Mang ở trên 
đầu (2). Vd. Đội trời đạp 
đất, 2171 ; 2492 - 2. Mang, 
theo nghĩa bóng, có ý kính 
trọng (1). Vd. Muôn đội ơn 
lòng, 1333 -/ Đội ơn lòng, 
15333: Lời kính trọng, mang 
ơn đối với lòng thương của 
người - Đội trỏi đạp đất, 
2171 : Chỉ người độc lập 
ở giữa đời, không ở dưới 
quyền của ai cả. 


ĐỐI (12): Thay đi, thế vào. 
Vd. Đổïtrao, 358 ; 383, 690, 
937, 959, 1500, 1743, 1921, 
1922, 2946, 3087, 3110 - 
/ Đổi đời (1) : Thay đổi, 
thay đổi lớn, như vật đối 
sao đời. Vd. Mấy phen đổi 
đởi, 2946 - Đổi thay (2) 
: Bỏ cái này thay thế bằng 
cái khác. Vd, Đổrthaynhạn 
ên, 1478 ; 2856 - Đổi trao 
(1) : Trao lại mà đổi cho. 
Vd. Với cành thoa ấy tức 
thì đổi trao, 358 - Đắp đổi: 
X. Đấp - Đổi thay nhạn 
én, 1478 : Chim nhạn về 
mùa thu, chim én về mủa 
xuân, hết chim nhạn rồi 
đến chim én, tức là đổi thay 
thời tiết - Đổi trắng thay 
đen, 690 : Trắng đổi thành 
đen, đen đổi thành trắng, 
tức là đảo lộn trắng đen, 
phải trái, điên đảo hắc bạch 
thị phi. Đó là dịch nghĩa 
một câu trong bài "Tiền 
thần luận" của Lễ Bao thời 
Tấn - Đắp nhớ đổi sâu: 


185 


X. Đắp - Thay bực đổi 
ngôi : X. Thay - Đổi hoa 
lótxuốngchiếunäm 937: 
Nghĩa là cúng hoa mới lấy 
hoa cũ lót xuống chiếu nằm 
(Quan văn, Quảng tập, 
Phúc văn đều chép đổi hoa; 
TVK chép là nệm hoa ; EN 
chép là đệm hoa). 


ĐÔI (2) : 1. Độ, chừng mực 
(1). Vd. Song đà quá đổi, 
quản gì đến thân, 1114 - 
2. Nh. Nối (1). Vd. Đến 
đối, 898. 


ĐỒN (1) : Chỗ đóng quân. 
Vd. Đại quân đền đóng cõi 
Đông, 2925. 


ĐỒN ĐẠI (1): Đồn tin rộng 
rãi. Vd. Tin sương đồn đại 
xa gần xôn xao, 622. 


ĐÔNG(3) : 1. Nhiều người 
(2). Vd. Lời ngay đông mặt 
trong ngoài, 1185 ; 2395 
- 2. Chất lỏng đông lại 
thành chất đặc, chất cứng 
(1). Vd. Ấm sao hạt ngọc 


186 


Lam Điện mới đông, 3204 
- / Đông mặt (2) : Nhiều 
người. Vd. Đáng mặt trong 
ngoại, 1185 ; 2398. 


ĐÔNG (7): Hướng mặt trời 
mọc. Vd. Tường đông ong 
bướm đo về mặc ai, 38 ; 
284,560,1093,2053,2748, 
2925 -/Đông lân (1): Hàng 
xóm phía đông. Vd. Hải 
đường lã ngọn đông lân, 
175. X. Tường đông - Cõi 
đông : X. Cõi - Gió đông: 
X. Gió - Tường đông : X. 
Tường - Vừng đông : X. 
Vừng. 


ĐÔNG (@2) : 1. Mùa cuối 
củng trong bốn mùa (1). 
Vd. Sầu dài ngày ngắn đông 
đà sang xuân, 1796 - 2. 
Mùa đông, theo phép 
chuyền nghĩa chỉ một năm 
(1). Vd. Ngoài nghìn dặm 
chốc ba đông, 543 - / Ba 
đông : X. Ba. 


ĐỒNG (1) : Người đệ tử 
của thần tiên trong Đạo 


giáo tự xưng là đồng tử của 
thần tiên nên người ta 
thường gọi tắt là ông đồng. 
Vd. Một cốt một đồng, 1162 
-/Đồng cốt (1) : Ông đồng 
bà cốt, đệ tử của thần tiên 
trong Đạo giáo, tự cho là 
có thể giao thiệp với qui 
thân để lừa người. Vd. Đồng 
cốt quàng xiên, 1701. Ÿ nói 
ông đồng bà cốt nói bậy 
nói bạ đó thôi, 


ĐỒNG (3) : 1. Một chất 
kim thuộc dùng để tỷ dụ 
cái gì vững vàng bền chắc 
lắm (1). Vd. Trơ như đá 
vững như đồng, 2521 - 2. 
Tỷ dụ cái gì lạnh lẽo (1). 
Vd. Phòng văn hơi giá như 
đồng, 253 - 3. Chỉ trữ tiền, 
một đơn vị tiền tệ (vì xưa 
tiền đúc bằng đồng) (1). Vd. 
Đồng tiền, 689 - /¡ Đồng 
cân (1) : Đơn vị nhỏ để 
cân lường (tương đương với 
trọng lượng của một đồng 
tiền). Vd. Âm công cất một 
đồngcânđãgìà,2720-Đông 


tiên (1) : Nói chug tiền bạc. 
Vd. Trong tay đã sắn đồng 
tiền, 689 - Đông Tước 
(nên) (1) : Cái nhà của Tào 
Tháo nước Nguy đời Tam 
quốc làm (ở huyện Lâm 
Chương, tỉnh Hà Nam, 
Trung Quốc) định rằng hễ 
đánh được nước Ngô thì sẽ 
bắt hai mỹ nhân của Đông 
Ngö(ĐạiKiêềuvàTiểu Kiều), 
một người vợ Tôn Sách, một 
người vợ Chu Du, để ở đây. 
Vd. Một nên Đồng-tước 
khoá xuân hai Kiều, 156. 
Đồ Mục đời Đường có câu 
thơ : "Đông phong bất dữ 
Chu lang tiện Đồng-tước 
xuân thâm toả nhị Kiểu", 
nghĩa là : Nếu gió đông 
không nổi lên để cho Chu 
Du được tiện mà phá quân 
Tào Tháo ở Xích Bích thì 
Tào Tháo đã bắt được hai 
mnÿ nhân của Đông Ngô mà 
khoá xuân ở đài Đồng Tước 
rồi - Giá đồng : X. Giá. 


ĐỒNG (2) : Đồng tâm nói 


187 


tắt. Vd. Tưởng người dưới 
nguyệt chén đồng, 1039 ; 
1341 - / Đồng môn (]) : 
Cùng học một thầy, một 
trường (cùng học ở trong 
cửa một ông thầy), cùng 
học một nghề. Vd. Bạc bà 
học với Tú bà đồng môn, 
2088, nghĩa là cùng làm 
nghề trùm nhà thổ - Đồng 
tâm (1) : Cùng một lòng 
yêu nhau. Vd. Đã nguyền 
hai chữ đồng tâm, 555 - 
Đồng thanh (1) : Nhiều 
người cùng một tiếng. Vd. 
Đồng thanh cùng gởi nào 
là phu nhân, 2260 - Đồng 
thân (1) : Bạn học. Vd. Với 
Vương Quan trước vẫn là 
đồng thản, 154 - Chén 
đồng:X. Chén - Dải đồng: 
X. Dải, 


ĐỒNG VỌNG (2) : Nghe 
văng văng. Vả. Tai còn đồng 
vọng mây lời sắt đanh, 
1074 ; 2854. 


ĐỐNG (4) : 1. Chỉ nhiều 


188 


vật, chất. lên (2). Vd. Trong 
kho thấy một. đồng xương 
cháy tàn, 1662; 1672, 2492 
- 2. Đống đất, gò, đôi (1). 
Vd. Ngốn ngang gò đồng 
kéo lên, 49 - / Gò đống: 
X. Gö - Đống xương 
Vô-định, 2494 Đông 
Vô-định là eon sông ở tỉnh 
Tuy-viên vàtỉnh Thiểm-tây 
Trung-quốc, vì hay bị cát 
lấp, sâu cạn không chừng, 
nên gọi tên như thế, Có 
câu thơ của Trần Đào đời 
Đường : "Khả lân Vô-định 
hà biên cốt, do thị thâm 
khuê mộng lý nhân” nghĩa 
là : Khá thương đông 
xương bên sông Vô-định, 
hãy là con người trong 
mộng ở chốn thân khuê ; 
Đồôngxương Vô-địnhlà đống 
xương của người chết vì 
chiến tranh, 


ĐỘNG (8) : 1. Lay chuyển, 
dung chạm, không yên, trái 
với tỉnh (3). Vd. Tiếng sen 
sẽ độnggiâc hoè, 437 ; 1093, 
1580 - 2. Cảm xúc (3). Vd. 


Độnglòng,1438;2214 2684 
- 3. Cât tiêng lên (2). Vd. 
Hoa tỳ đã động tiếng người, 
1980 ; 2270 -/ Động dung 
(1) : Động đến, đổi khác 
dungmao,khiếnkhôngnhưự 
thường. Vd. Mới về có việc 
chỉ mà động dung, 1830 - 
Động lòng (2) : Xúc động 
mối tình trong lòng, 1438; 
2214 - Động địa kính 
thiên, 2924 : Rung động 
cả đất, làm sợ cả trời, chỉ 
hành động ghê gớm - Rút 
dây động rừng : X. Rú(. 


ĐỘNG ĐÀO (1) : Động có 
nhiều cây đảo, chỉ chỗ tiên 
ở, tức cảnh tiên, X. Đảo 
nguyên. Vd. Xắn tay mở 
khoá động đào, 391 - Động 
phòng (1) : Nghĩa là nơi 
buồng sâu thắm như hang 
động, người ta dùng để chỉ 
buồng của vợ chồng mới 
_ cưới. Vd. Động phòng dìu 
đặt chén mồi, 3135 - Động 
toả nguyên phong, 285: 
Động toả là cửa động khoá 
kín, nguyên phonglà nguồn 


nước bọc kín, tức là không 
có lối vào được chỗ động 
tiên, chỗ nguồn đào. (BK 
phiên là đồng toả nguyên 
phong mà cắt nghĩa là cái 
khoá đồng cứ khoá mnãi, thì 
sai). Theo NWHphiên động 
khoá nguồn phong mới là 
đúng cách phiên chử nôm, 
chúng tôi theo thế. 


ĐỒNG NHUNG(1): Đứng 
ở trên phụ trách tất cả việc 
bình nhung, chỉ việc của 
nguyên suý. Vd. Tiện nghi 
bát tiểu việc ngoài đổng 
nhung, 2454. 


ĐỐTT (2): Vd. Đốt lò hương 
ấy, 142 ; 2850. 


ĐỠ (2) : Hứng lấy, đón lấy 
cho vật khỏi rơi, khỏi đụng 
chạm (1). Vd. Đơ đòn - 2. 
Giúp dùm (1). Vd. Đỡthay 
- “ Đỡ đòn (1) : Để cho 
khỏi đòn,tránhsựytiến công. 
Vd. Thuận lợi chàng cũng 
nói xuôi đỡ đòn, 1590 - Đỡ 
thay : (1) Giúp làm việc 
gì để thay thếngười cótrách 


189 


nhiệm. Vd. Trân cam ai kẻ 
đỡ thay việc mình, 1258. 


ĐỜI (34) : 1. Cuộc sống 
củangười(30).Vd. Đờïphồn 
hoa cũng là đời bỏ đi, 180; 
344, 416, 834, 856, 1166, 
1194, 1198, 1212, 1811, 
1874, 1904, 1950, 2153, 
2171, 2183, 2201, 2375, 
2606, 2632, 2645, 2678, 
2786, 3056, 3045, 3088, 
3112 - 2. Một khoảng thời 
gian dài (4). Vd. Khéo dư 
nước mắt khóc người đời 
xưa, 106 ; 9360, 3240 - / 
Đời người (2) : Cuộc sống, 
thời gian sống của người. 
Vd. Đời người thôi thế là 
xong một đời, 856 ; 2645 
- Đời phồn hoa : X. Phần 
hoa - Đời xưa (2): Khoảng 
thời gian trước cách thời 
hiện tại khá lâu. Vd. Khéo 
dư nước mắt khóc người 
đời xưa, 106 ; 2360 - Cõi 
đời : X. Cõi - La đời X. 
hạ - May đời : X. May - 
Nợ đời : X. Nợ - Sự đời: 
X. Sự - Tình đời : X. Tình 


190 


- Thiệt đời : X. Thiệt - 
Đi đời nhà ma : X. 
-Người đò1xưa : X. Người. 


ĐỢI (5) : Vd. Quản bao 
tháng đợi năm chờ, 553 ; 
1010, 1518, 2624, 2945 - 
/ Đợi chờ (1) : Nghĩa như 
đợi, ghép hai từ làm từ tổ 
để nói một cách uyến 
chuyển. Nh. Chờ đợi. Vd. 
Sinh đà có ý đợi chờ, 303 
- Chờ đợi :X. Chở- Tháng 
đợi năm chờ : X. Tháng. 


ĐƠN SÁT (1) : Đơn bạc 
sai trái, không thật thà. 
Vd. Thật thà có một đơn 
sai chẳng hề, 2106. 


ĐỜN: Tức là đản nói chệch 
ra : ÄX. Đản., 


ĐỦ (15) : J. Đầy cả, không 
thiếu, không sót, vừa vặn 
(14). Vd. Pha nghề thi hoạ 
đủ mùi ca ngâm, 30 ; 206, 
423,957, 1202, 1216, 1669, 
1849, 1923, 2653, 2892, 
3009, 3134 - 2 Khắp nơi 
không thiếu đâu (1). Vd. 


Tôi đòi tìm đử, 1658 - / Đủ 
điều (3) : Đủ mọi lời, đủ 
mọi món, đú mọi nết. Vd. 
Đủ điều trung khúc ân cần, 
423 ; 957, 1202 - Đú mùi 
ca ngâm, 30 : Biết đủ vẻ, 
đủ âm điệu về ca ngâm. 


ĐÙA (1) : Ganh đua, thi 
nhau. Vd. Vương tôn quí 
khách ắt là đưa nhau, 828. 


ĐÚC (2) : Nấu chất kim 
thuộc chảy ra đổ vào khuôn 
mà chế đồ bạc. Vd. Sẵn đúc 
một toà thiên nhiên, 1312; 
1902 - / Đúc nhà vàng, 
1902 : Hán Vũ đế khi còn 
nhỏ, từng nói về nàng A 
Kiều rằng : "Nếu được A 
Kiểu thì nên làm nhà vàng 
màchứa”,sau A Kiềuthành 
hoàng hậu. 


ĐỤC (6) : Trái với trong, 
chỉ nước hay tiếng. Vd. Đục 
như tiếng suối mới sa nửa 
vời, 482 ; 879, 1026, 1423, 
3120, 3181 - / Đục trong 
(1): Đục hay trong, dù đục 
dùtrong.Vd. ÐĐựctrongthân 


củng là thân, 1423 - Sống 
đục : X. Sống. 


ĐÙM BỌC (1) : Bao bọc. 
Vd. Chở che đủm bọc thiếu 
gì, 318ã. 


ĐÙNG ĐỪNG (7) : Tiếng 
nổ liên tiếp ; nghĩa rộng, 
hìnhdungcơnsấm sét,đông 
tố, sóng gió, hoặc cơn giận 
dữ. Vd. Đùng đùng gió giật 
mây vần, 907 : Sở khanh 
quát mắng đùng đùng, 
1177; 1405, 1557, 2296, 
2619, 2924 -/ Đùng đùng 
gió giật mây vần, 907 : 
Hình dung cảnh tượng ra 
đi ồn ào vội vã, đầy tiếng 
quát tháo, giục giã. 


ĐUỐC (2) : Bó nứa hay 
có dùng để đốt cho sáng; 
đèn, đèn sáp. Vd. Đuôchồng 
rồi sao, 1466 ; 3132 -/Đuốc 
hoa (2) : Chữ hán là "hoa 
chúc”, chỉ cái đuốc, cái đèn 
thắp trong đêm hợp cẩn. 
Vd. Đuốc hoa để đó mặc 
nàng nằm trơ, 850 ; 3096 
- Đuốc hồng ruổi sao, 


191 


1466: Tục ở Trung Quốc 
rước dâu về buổi chập tối, 
nên nói đuốc hồng ruổi sao, 
tức là đốt đuốc để đi (đi 
mau) đêm, dưới trời sao. 
X. Ruổi sao. 


ĐUỔI (1) : Chạy theo để 
bắt, để đánh. Vd. Đưổi dài, 
2523 -/ Đuổi đài (1) : Đuối 
theo xa lắm. Vd. Quan quân 
truy sát đuổi đài, 2523. 


ĐƯA (26) : 1. Cầm cái gì 
ở tay trao cho ; nghĩa rộng 
(3).Vd.Cáchtường lên tiêng 
xa đưa ướm lòng, 304 ; 650, 
2723 - 2. Đưa ở: đưa lại 
(3). Vd. Tiết vừa con én đưa 
thoi, 39 ; 1115, 2852 - ở. 
Đem đến, đem đi, dẫn đi, 
gởi đi ; nghĩa rộng (12). Vd. 
Đưa người viên khách tìm 
vào vấn danh, 624 ; 630, 
1461, 1531, 1708, 2046, 
2147, 2177, 2342, 2665, 
2826, 2890 - 4. Tiễn người 
đi xa (8). Vd. Vương ông 
gánh tiệc tiến hành đưa 
theo, 872 ; 946, 1232, 14868, 
1499, 1517, 1680, 1919 - 


192 


/ Đưa tờ (1) : Gởi thư đi. 
Vd. Cắt người tìm tôi đưa 
tở nhắn nhe, 2826:- Đưa 
người cửa tFƯỚC Pước 
người cửa sau, 946 : Hình 
dung tình hình nhà thanh 
lâu tấp nập, mới đưa khách 
ra ở cửa trước thì đã đón 
khách vào ở cửa sau, để 
cho họ khỏi gặp nhau. 


ĐỨA (3) : Tiếng chỉ những 
trê con hoặc người hèn hạ, 
người bề dưới. Vd. Đứa 
phong tình,806; 1562, 1712 
- / Đứa phong tỉnh (1): 
Đứa ăn chơi về phong tình, 
tức đứa hay chơi gái. Vd. 
Vân là một đứa phong tình 
đã quen, 806. 


ĐỨC (3) : 1. Nết tốt của 
người (1). Vd. Phận mỏng 
đức dày, 2715 - 2. Ơn huệ 
của người trên (2). Vd. Đức 
củ lao, 601 ; 305 - /Đức 
cù lao (1) : Ơn đức cha 
mẹ sinh ra mình khó nhọc. 
Vd. Duyên hội ngộ đức cù 
lao, 601 - Đức dậy (1) : 
Đức dày dặn, nhiều đức. 


Vd. Chị sao phân mỏng 
đức dày, 2715. 


ĐỪNG (5) : Không, thôi, 
không nên, chớ nên. Vd. 
Đừng điều nguyệt nọ hoa 
kia, 461 ; 501, 681, 1756, 
3250. 


ĐỨNG (17) : Trái với ngồi, 
với nằm. Vd. Lại càng đứng 
lặng, 102 ; 273, 380, 560, 
569, 994, 1836, 1934, 1981, 
1996, 2001, 2520, 2528, 
2618, 2632, 3030, 3062 - 
/ Đứng đầu (1) : Chỉ mặt 
trăng mặt trời ở trên đỉnh 
chính đầu mình. Vd. Sân 
thu trăng đã hai phen đứng 
đầu, 1934 - Đứng lại (1): 
Đứng dừng, không đi tới 
nữa. Vd. Dặn tôi đứng lại 
một bên, 2001 - Đứng ra 
(1) : Đứng lên mà xê ra 
chỗ khác. Vd. Nhịn ngừng 
nuốt tủi đứng ra, 1981 - 
Đứngchônchân(1):Đứng 
vững như chôn chân xuống 
đất. Vd. Nhơn nhơn còn 
đứng chôn chân giữa vòng, 
2520 - Đứng ngay nóc 


nhà, 560 : Mặt trời ở ngay 
trên nóc nhà, tức là trời 
đã trưa rồi - Đứng ngôi 
chưa xong, 2618 : Đứng 
cũng không yên, ngồi cũng 
không yên, hình dung lòng 
hoang mang, không biết 
làm thế nào - Đứng trong 
cõi đời, 2632 : Sống ở 
trong đời. 


ĐƯỢC (47): 1. Có về phần 
mình, trái với mất ; nghĩa 
rộng (19). Vd. Được rày nhờ 
chút thơm rơi, 313 ; 315, 
353, 387, 399, 1149, 1601, 
2053, 2085, 2090, 2127, 
2183, 2196, 2280, 2428, 
2588, 2955, 3039, 3244 - 
2. Có thể, hoặc hàm ý có 
lợi về phần minh, đặt ở 
trước hay ở sau động từ 
(28). Vd. Thoa này bắt được 
hư không, 305 ; 408, 496, 
774, 798, 996, 1114, 1182, 
1286, 1386, 1338, 1488, 
1549, 1696, 1758, 1876, 
1882, 1956, 2009, 2194, 
2470, 2594, 2844, Đ911, 
2958, 3120, 3254 - / Được 
lôi (4) : Được người ta nói 


195 


lời chấp nhận. Vd. Được 
lỏi như cởi tấn lòng, 353; 
1149, 1601, 2127 - Được 
rày (1) : Được như ngày 
nay. Vd. Được raynhờchút 
thơm rơi, 313 - Được thấy 
mây rồng có phen, 2196: 
Sẽ có phen được thấy mây 
rồng, tức làm vua (Kiều 
xem tướng mạo Từ Hải mà 
đoán thế) - Làm gì được 
nhau, 2470 : Một cách nói 
để tỏ ý người ta không làm 
gì được mình, không thể 
mắng mình. 


ĐƯỢM (1): Cháy thêm. Vd. 
Hương càng đượm, 1383. 


DƯƠNG (10): Tức là đang. 
1. Chống nối, địch nổi (1). 
Vd. Ngất trời ai đương, 
2524 - 2. Trong khi (9). Vd. 
Rằng lòng đương thốn thức 
đầy, 719 ; Hoa xuân đương 
nhuy, 1006; 1169, 1695, 
2213, 2257, 2515, 2842, 
3075. 


ĐƯỜNG (ð7) : 1. Đường 
đi, lối đi, nghìa bóng (55). 


194 


Vd. Sè sẻ nâm đât bên 
đường, 57 ; Đường xa nghĩ 
nỗi sau này mà kinh, 218; 
268, 442, 564, 725, 846, 
1122, 1188, 1195, 1236, 
1360, 1363, 1527, 1606, 
1613, 1614, 1625, 1628, 
1750, 1790, 1800, 1894, 
1932, 2028, 2042, 2079, 
2083, 2100, 2119, 2144, 
2216, 2222, 2246, 2252, 
2267, 2294, 2430, 24/8, 
2502, 2615, 2650, 2653, 
2686, 2766, 2780, 2817, 
2861, 2880, 2898, 2952, 
2956, 3118, 3126 - 2. Chi 
sợi dây đàn (2). Vd. Đường 
tơ hoa đàn, 1298 ; 3193 - 
/ Đường bộ (1) : Đường 
đi trên đất. Vd. Lâm Tri 
đường bộ tháng chầy, 1613 
- Đường cái (1l) : Đường 
lớn rộng rãi. Vd. Thên 
thênh đường cáithanh vân 
hẹp øì, 2478 - Đường mây 
(1) : Chữ hán là "vân lộ”, 
chỉ đường làm quan, bắt 
đầu từ việc thi đậu. Vd. 
Cửa trời rộng mở đường 
máy, 2861 - Đường sá (3): 


Nói chung đường đi. Vd. 
Vả đây đường sá xa xôi, 
843 ; 2032, 2051 - Đường 
tơ (2): Dây đàn. Vd. Bản 
vây điểm nước đường tơhoạ 
đàn, 1298; 3193 - Đường 
xa (3) : Chỉ thời gian trước 
mắt, tương lai. Vd. Đường 
xa nghĩ nỗi sau này mà 
kinh, 218 ; 1363, 1790 - 
Bước đường: X. Bước - 
Cùng đường: X. Cùng - 
Đánh đường: X. Đánh - 
Lạc đường : X. Lạc - Nứa 
đường : X. Nửa - Tiện 
đường : X. Tiện - Bay 
đường trời: X. Bay - 
Khách qua đường: X. 
Khách - Đường đi lối về, 
846 : Tức là đường lối đi 
lại - Đường gần... nỗi xa, 
178 : Tức là chuyện gần 
chuyện xa - Đường kia nỗi 
nọ, 1628 ; 2246: Chỉ trong 
lòng nhiều mối tình cảm 
chia nhau - Đường xa chớ 
nghĩ Ngô Lào, 1363 : (Các 
bản nôm và quốc ngữ phần 
nhiều chép là chớ ngại Ngô 
Lão, duy bản TVK chép là 


chớ nghĩ Ngô Lào, cũng có 
lý mà hai từ nghĩ và ngại 
chữ nôm đễ lộn với nhau). 
Ý câu ấy là Thúc sinh bảo 
Thuý Kiều đừng có lo nghĩ 
về nổi xa xôi như đường 
đi Ngô đi Lào làm gì. Với 
từ ngại thì câu ấy sẽ có 
nghĩa là đừng có sợ đường 
xa như đi Ngô đi Lào, nghĩa 
khôngxuôibằng với từ nghĩ. 


DƯỜNG ĐƯỜNG (2) : 
Dáng cao lớn, vẻ cao quí, 
vẻ chững chạc. Vd. Đường 
đường một đấng anh hào, 
2169; Cũng ngôi mệnh phụ 
đường đường, 2481. 


ĐỨT (3) : Dứt đoạn, không 
liền làm một. Vd. Đ2ứ‡ gánh 
tương tư, 725,ngh1a là đoạn 
tuyệt mối tình ; Đứt dây 
phong trần, 986, nghĩa là 
đoạn tuyệt cái đời phong 
trần ; 1676 - / Đứt nối (1): 
Chỉ khi đứt rồi lại nối lại. 
Vd. Sầu tuôn đứt nối, 104, 
mối sầu khuây đi rồi lại 
trở lại. 


195 


E (12) : Ngại, hơi sợ. Vd. 
Tình trong như đã, mặt 
ngoài còn e, 164 ; 322, 635, 
787,1334,1476,1485,1893, 
2021, 2032, 2051, 2077 - 
/ E ấp (2) : E ngại. Vd. 
Năng lòng e ấp tính bài 
phân chia, 1390 ; 1579 - 
E chăng (1) : Sợ rằng xảy 
ra sự gì chăng. Vd. E chăng 
những sự bất kỳ, 2077 - 
E dè (1) : E sợ. Vd.  dè 
sóng gió, 2486 - E lệ (2): 
1. Bẽn lẽn (1). Vd. Hai kiều 
e lệ nép vào dưới hoa, 146 
- 2. Sợ hãi (1). Vd. Nàng 
càng e lệ ủ ê, 1993 - E tình 
(1) : Có lòng e ngại. Vd. 
E tình nàng mới bày tình 


196 


riêng chung, 1476 - Chin 
e X. Chỉin - Dơn gió e 
sương : X. Dợn. 


EM (14) : Đối với anh, với 
chị. Vd. Em là Thuý Vân, 
16;372, 723, 726, 731, 737, 
768,2243,2784,3011,3029, 
3066, 3160 - / Em dâu : 
Vd. Này là em dâu, 2982 
- Em ruột : Vd. này là em 
ruột, 2982. 


ÉN (ð) : Chim én. Vd. tiết 
vừa con én đưa thoi, 39 ; 
2117, 2167, 2274, 2749 - 
/ Hàm én (2) : X. Hàm. 
Vd. Râu hùm hàm éi, 
2167 ; 22/74. 


ÉP (8) : Đè nén, bắt buộc. 


Vd. Liễu ép hoa nài, 521; 
640,1008,1744,2094,2568, 
2598, 2962 - / Ép duyên 
(2): Buộc người con gái phải 
lấy chồng. Có câu tục ngữ: 
"Ep dầu ép mỡ, ai nỡ ép 
duyên". Vd. p duyên 
Châu Trần, 2094 ; 2962 - 
Ép mài (1) : Nói. mãi để 
ép buộc. Vd. Đá vàng sao 
nỡ ép nải mây mưa, 1008 
- EẾp tình (1) : Ép buộc, 
không kể có yêu hay không. 
Vd. Ép tình mới gán cho 
người thổ quan, 2598. 


Ê CHẾ (2) : Thân thể, lòng 
dạ chịu nhiều đau khổ đến 
ê đi, dạn đi, như mất cảm 
giác. Vd. Làm cho đau đớn 
ê chề cho coi, 1618 ; Phong 
trần chịu đã ê chể, 2895. 


ÊM(5):1.Dịu, mềm, không 
gay gắt, không cứng rắn 
(8). Vd. Phải buổi êm trời, 
289; 683, 1506 - 2. Ổn định, 
không lung lay (2). Vd. Em 
giầm, 649 ; 2954 - / Êm 
ả (1) : Ñm dịu, không có 
động. Vd. Fữm ả trời chiều, 
1777 - Ñm ái (1): Dịu dàng. 


Vd. Khúc đâu êm ái xuân 
tình, 3201 - Êm đềểm (1): 
Êm địu yên ổn. X. Ẩm nềm 
- Em giầm (1) : Thuyền 
êm giầm là thuyền xếphàng 
xong rồi, đã ổn thoả, chỉ 
còn ra đi mà thôi (giầm là 
những cây gỗ ngang để đỡ 
sập thuyền). Vd. Một lời 
thuyền đã êm giầm, 649 
- Êm nẻm (1) : Tức là êm 
đêm. Vd. Em nềm trướng 
rủ màn che, 37 (Các bản 
nôm đều viết ‡ VÔ hay 
*X%- Nếu là êm đềm thì 
chử đềm phải viết là 
(điểm) chứ không lẽ nào 
các bản đều viết như trên. 
Chúng tôi cho rằng xưa vốn 
là từ êm nềmm cho nên viết 
thế, rồi sau do sự biến hoá 
của ngử âm, êm nềm biến 
thành êm đềm, nhưng các 
bản chữ nôm chép lẫn nhau 
vẫn ghi chữ mm ) - Êm 
tai (1) : Dễ nghe. Vd. Phải 
lời ông củng êm éaí, 683 
- Êm trời (1) : Chiểu trời 
êmdtu.Vd.Cáchtườngphải 
buổi êm trời, 289 - Trong 
ấm... ngoài êm : X. Ẩm. 


197 


GÀ (4) : Vd. Tiếng gà nghe 
đã gáy sôi mé tường, 86G; 
1123,2030,3216-Gà đồng: 
X. Mèo mả gà đồng, 1731. 


GẢ (1) : Cho lấy chồng. Vd. 
Gả về Thúc lang, 2896. 


GÃ (2) : Chỉ người đàn ông, 
anh chàng, có ý khinh. Vd. 
Ga Mã giám sinh, 805 ; 
Gãkiadainếtchơibời, 1411. 
GÁC (6) : 1. Động tác đặt 
lên trên cao ; nằm ở trên 
cao (3). Vd. Mặt trời gác 


núi, 172(theo KOMvà Phúc 
văn) ; 241, 2617 - 2. Từng 


198 


nhà ở trên cao (3). Vd. Khi 
gió gác khi trăng sân, 1295; 
Gác kinh viện sách, 1937; 
2367 - / Gác bóng (l) : 
Mặt trời mặt trăng đã xế, 
ánh sáng chiếu xiên, chiếu 
ngang, người ta có cảm giác 
là tia sáng gác ngang ở trên 
các vật. Vd. Hiên tà gác 
bóng nghiêng nghiêng, 241 
- Gác núi (1) : Mặt trời 
mặttrăngkhigầnlặnxuống 
sau núi, người ta có cảm 
giác là bấy giờ mặt trời hay 
mặttrăngnằmgáctrênđỉnh 
núi. Vd. Mặt trời gác núi 
chiêng đà thu không, 172 


- Gác kinh viện sách, 
1937: Gác kinh là chỗ Thuý 
Kiều chép kinh, tức là Quan 
âm các ; viện sách là chỗ 
Thúc sinh đọc sách. 


GAI GÓC (1) : Chỉ những 
cây gai mọc lớm chởm lộn 
xộônrậâm rạp. Vd. Cuối tường 
gai góc mọc đầy, 2751. 


GAI : X. Cải. 


GÁI (5) : Đàn bà con gái. 
Vd. Gá¡tơ,976;Canh khuya 
thân gá dặm trường, 2031; 
2211, 2217, 2842 - / Gái 
tơ (1) ; Con gái còn non, 
còn trẻ. Vd. Gái tơ mà đã 
ngứa nghề sớm sao, 976 
- Phận gái (1) : Thân phận 
đàn bà con gái. Vd. Phận 
gái chử tòng, 2217 - Gái 
thuyền quyên (1) : Con 
gái xinh đẹp. Vd. Trai anh 
hùng gái thuyền quyên, 
2211 - Trai tài gái sắc: 
X. Trai tài. 


GÁY (3) : Gà gáy. Vd. Gáy 


sôi mé tường, 866 ; 1123, 
3216 - / Gáy sôi (1) : Tiếng 
gà gáy ôn, 866. Tả cảnh 
thực, nhưng ngụ ý là gà 
gáy sôi để giục giả ra đi, 
hô ứng với sự giục giả Mã 
giám sinh ở câu sau. 


GẢY (1) : Đánh đàn. Vd. 
Cuộc vui gáy khúc đoạn 
trường ấy chi, 1860. 


GÃY (3) : Vd. Gãấy cành 
thiên hương, 66 ; 70, 749 
-/Gãy cành thiên hương, 
66 : Gãy cành hoa của trời, 
cành hoa quý nhất. Chỉ cái 
chết của người tuyệt đẹp 
- Trâm gãy bình rơi ; 
Trâm gãy xương tan : 
%X. Trâm. 


GAN (12) : 1. Gan ruột, 
gan dạ, tức là lòng dạ, lòng 
dạ vững bền,đủngcảm( 11). 
Vd. Sợ gan nát ngọc liều 
hoa, 983; 1069, 1125, 1676, 
1740, 1869, 23360, 2518, 
2810, 2832, 2893 - 2. Vừững 
lòng không nao, không sợ 


199 


(1). Vd. Ấy mới gan ấy mới 
tài, 2005 - / Gan óc (l1): 
Do chữ Hán "Cân não đồ 
địa", nghĩa là dù có đem 
gan óc mà làm lầy đất, tức 
là đù có chết cũng không 
đền được ơn. Vd. Dê đem 
gan óc đên nghì trời mây, 
2426 - Gan sắt (1) : Gan 
bền như sắt, tức lòng kiên 
trinh, cũng như dạ sắt. Vd. 
Như nung gan sắt, 2832 
- Gan vàng (1) : Cũng như 
. lòng vàng, tức tấm lòng, 
thêm từ vàng cho đẹp lời. 
Vd. Nàng càng thốn thức 
gan vàng, 1125 - Sốt gan: 
X. Sôt- Gan héo ruột đầy, 
1869 : Gan háo tức là đau 
đớn đến như khô héo cả 
gan; ruột đầy tức căm giận 
đẩy ngập cả lòng - Gan 
liền tướng quân, 2518 : 
Chỉ vị tướng quân cả mình 
là liên một khối gan, tức 
là lòng dũng cảm to lớn 
của vị tướng quân - Chẳng 
phải gan vừa, 2893 : 


200 


Không phải là gan tầm 
thường,mà là bền vững lắm. 


GÁN (1) : Ghép vật hoặc 
người vào chô không đúng, 
không phải (hoặc để thế 
cho vật hay người chính 
đáng). Vd. Ép tình mới gán 
cho người thổ quan, 2598. 


GẠN (3): 1. Tách lấy phần 
nước trong sạch ở trên để 
chừa lại phần đục, phần 
cặn lắng xuống dưới (1). 
Vd. Gạn đục khơi trong, 
3181 - 2. Hỏi cho đến cùng 
(1). Vd. Động lòng lại gạn 
đến lời riêng tây, 1438 - 
3. Do từ cạn biến thành, 
nghĩa như cạn trong cạn 
lời (1). Vd. Gạn chút niềm 
tây, 316 - / Gan gùng (3): 
Hỏi gạn, hỏi cặn kẽ. Vd, 
Gạn gùng đến rnực, 1154; 
1725,2041-Gaạn gùng đến 
mực, 1154 : Theo lời khai 
ra mà hỏi dần cho đến tột 
mực - Gạn chút niềm tây, 
316 : Tức là nói cho cạn 


chút lòng riêng (gan tức 
là cạn lời, nóichohết)( Phúc 
văn chép gạn ; Quan văn 
chép cạn ; Quảng tập chép 
giải tức là giả: bày) - Gạn 
dục khơi trong, 3181 : 
Gan bỏ cái cặn đi cho trở 
lại trong, để khơi lại cái 
dòng trong. 


GANG (2) : Gang tay, 
khoảng ngắn bằng gang 
tay. Vd. Ngày vui ngắn 
chắng tày gang, 425 ; 1938 
-4Gang tấc(1):Chỉkhoảng 
cách chỉ bằng một gang 
một tâc. Vd. Trong gang 
tấc lại gấp mười quan san, 
1938. Có câu chử Hán 
"Chuÿ xích vạn lý”, nghĩa 
là chỉ cách nhau gang tấc 
mà xem như xa muôn dặm, 
vốn chỉ bức tranh sơn thuỷ 
vẽ giỏi, Nguyên Du vận 
dụng từ gang tấc vào đây 
để nói gác kinh và viện sách 
ở gần nhau thế mà thành 
xa cách bằng mức cách trở 
quan san. 


GÁNH (7) : 1. Mang vật 
gì ở trên vai, đeo ở hai đầu 
một cái đòn (đòn gánh) (1). 
Vd. Gánh tiệc, 872 - 2. Cái 
vật mang ở trên vai bằng 
một cái đòn (3). Vd. Buộc 
yên quảy gánh, 563 ; 568, 
2174 - 3. Nghĩa bóng là chi 
cái trách nhiệm hoặc mối 
tình mang ở trên thân hay 
tronglòng(3). Vd. Đứt gánh 
tương tư, 725 ; 2424, 3090 
-/“Gánh tiệc(1):Vd. Vương 
ông gánh tiệc, 872 (TVK 
và KOM chép là gánh tiệc; 
Quan văn, Quảng tập, BK 
chép mở tiệc ; Phúc văn 
chép bảy tiệc) - Gánh 
chung tình (1): Mối chung 
tình mang nặng trong lòng. 
Vd. Chia gánh chung tình, 
3090 - Gánh tương tư (1): 
Mối tương tư mang nặng 
trong lòng. Vd. Đứt gánh 
tương tư, 568 - Gánh vác; 
(1):Mangtráchnhiệm,đảm 
đương. Vd. Một cây gánh 
vác biết bao nhiêu cành, 


201 


674 - Nửa gánh (1) : Chỉ 
vật đeo nhẹ ở bên mình, 
ở trên vai. Vd. Gươm đàn 
nửa gánh, 21174. 


GẠT (3) : 1. Quẹt (2). Vd. 
Gạt lệ chìa tay, 909 ; 1858 
- 2. X. Gạt đi - / Gạt đi 
(1): Đẩy cái ấy ra, không 
chú trọng, không thừa 
nhận. Vd. Dứt lời nàng vội 
gạt ổi, 3077 - Gạt thầm 
glotsương, 1858: Gạtnước 
mắt một cách kín đáo ( Liễu 
văn, BR chép là gạt thẩm, 
nhiều bài nôm chép là che 
thẩm e không đúng). 


GẮN BÓ (2) : Dùng keo 
mà gắn, dùng sơn mà bỏ; 
nghĩa bóng chỉ tình ngh1a 
thân thiết không la nhau 
được. Vd. Chút chỉ gắn bó 
một hai, 341 ; 359 - / Gắn 
bó tất giao, 359 : Khăng 
khít với nhau nhưgắn băng 
keo(giao),bó băng sơn (tất). 


GẶP (27) : 1. Thấy người 
nào hay vật gì ở trước mặt 


202 


mình (18). Vd. Dễ hay tình 
lại gấp tình, 117 ; 127, 323, 
727,1704,2334,2404,2406, 
2415, 2651, 2818, 2900, 
2903, 2921, 2988, 3022, 
3143, 3170 - 2. Nghĩa rộng 
là vừa lúc, vừa địp (9). Vd. 
Gặp tuần đố lá, 160 ; 616, 
807,1292,2542,2542,2997, 
2859, 2917, 3065 - / Gặp 
gỡ (4) : Gặp nhau, thình 
lình gặp nhau. Vd. Gọi là 
gặp gỡ giữa đường, 93 ; 
181, 2702, 3064. 


GÂY (1) : Gợi ra, sinh ra, 
khiến nảy ra. Vd. Gây việc 
chôngga1,2371-/Gây dựng 
(1): Dần dần dựng lên cho 
thành. Vd. Gây dựng cơ đồ, 
2463-Gây việc chông gai, 
2371 : Tạo nên những việc 
khó khăn gian hiểm. 


GÂY (1) : Có mùi hơi khó 
chịu. Vd. Hương gầy mùi 
nhớ, 256. Hương thì thơm, 
nhưng vì nhớ mà mùi nô 
thành gây. 


GÂY (4) : 1. Chỉ thân thể 
không béo,mảnhkhảnh(2). 
Vd. Điệu gầy như mai, 638; 
1430 - 2. Nghĩa bóng là héo 
hon, mòn mỏi đi (2). Vd. 
Cô cao hơn thước liễu gầy 
vài phân, 2234 ; 3026. 


GẤM (6) : 1. Hàng tơ cải 
hoa nhiều sắc (5). Vd. Khi 
sao phong gâãm rủ là, 1235; 
1816, 2331, 24885, 3141 - 
2.Nhưcó hoa(1). Vd. Tường 
gâãm, 293 - / Gấm thêu (1): 
Nghĩa bóng là tốt đẹp như 
hàng gấm và hàng thêu. 
Vd. Lời lời châu ngọc hàng 
hàng gâm thêu, 1316- Gấm 
vóc (1) : Gọi chung hàng 
tơ cải hoa. Vd. Ngọc vàng 
gâm vóc,2438-Phong gấm 
rủ là : X. Phong. 


GẮM : X' Ngắm. 


GẦN (27) : Trái với xa. Vd. 
Gần xa nô nức, 45 ; 61 ; 
Như gần như xa, 190 ; 312, 
438, 622, 623, 626, 987, 
1034, 1365, 1614, 1653, 


1683, 1790, 1802, 1926, 
2086, 2096, 2101, 2193, 
2487, 2910, 2977, 2990, 
3198, 3250- / Gần gần (1): 
Hơi gần, không xa lắm. Vd. 
Nhạc vàng đâu đã tiếng 
nghe gần gần, 134 - Gần 
kể (1) : Ở gần ngay đó. 
Vd. Gần kề chẳng xa, 2990 
- Gần xa (6) : 1. Nơi gần 
và nơi xa, mọi nơi (1). Vd. 
Gần xa nô nức yến anh, 
4õ - 2. Chuyện gần chuyện 
xa, mọt chuyện (3). Vd. 
Vương quan mới dân gần 
xa, 61; 1802, 2487 - 3. Gần 
hay xa (1). Vd. Thân thích 
gần xa, 2977 - 4. Phưởng 
phất. như gần như xa (1). 
Vd. Tiếng huyền gần xa, 
3198 - Xa gần : Nh. Gần 
xa. X. Xa. 


GẤP (1) : X. Dớp. 


GẤP (1) : Xấp nhiều lần. 
Vd. Trong gang tấc lại gấp 
mười quan san, 1938. 


GẬP GHÉNH (1) : Chỉ 


203 


đường mấp mô, chỗ lên chỗ 
xuống. Vd, Đánh xe gập 
chênh, 870, nghĩa là bánh 
xe lăn trên đường gập 
ghềnh cho nên xóc. 


GẬT (3) : 1. Gục đầu từng 
cái để tô ưng ý, bằng lòng 
(2). Vd. Lặng ngồi tắm tỉm 
gật đầu, 1101 ; 2199 - 2. 
Cúi đầu làm lê (1). Vd. Sụp 
ngồi và gật, 96. 


GHÉ (5) : 1. Dừng lại ở 
trên đường đi (1). Vd. 
Thuyền tình vừa ghé, 69 
- 2. Đến kề, đến gần (2). 
Vd. Bên đèn ghé lại ân cần 
hồi han, 714 ; 1200 - 3. 
Nghiêng minh mà trông 
(2). Vd. Khách đà lên ngựa 
người còn ghé theo, 168 ; 
Ghé mắt, 284 - / Ghé mắt 
(1) : Đưa mắt nhìn mà có 
tư thái nghiêng mình về 
phía ấy. Vd. Tường đông 
ghé mắt, 284. 


GHẼ (1) : Bệnh ghẻ. Vd. 
Ngứa ghẻ hờn ghen, 1609. 
X. Ngứa. 


204 


GHEN(7): 1. Giận vì người 
khác chia mất hay chiếm 
mất đối tượng tình yêu của 
mình (5). Vd. Tốt chỉ mà 
rước tiếng ghen vào mình, 
1542 ; 1609, 1874, 2010, 
- 2. Giận vì ghét kẻ khác 
hơn mình (2). Vd. Hoa ghen 
thua thắm, 26 ; 2154 - / 
Ghen tuông (1) : Từ kép 
dùng để chỉ lòng ghen của 
vợ đối với chồng có chia 
sẻtinhyêu,hay đốivớingười 
đàn bà khácchiếm mấttình 
yêu của chồng mình. Vd. 
Ghen tuông thì cũng người 
ta thường tỉnh, 2366 - 
Đánh ghen : X. Đánh - 
Máu ghen : X. Äáu - La 
đời nhà ghen : X. Lạ. 


GHÉT(3):Khôngưa,không 
yêu. Vd. Chữ tài chứ mệnh 
khéo là ghé£ nhau, 2 ; 549, 
1619 - / Ghét bỏ (1) : Ghét 
mà không thèm để ý đến, 
không thèm săn sóc. Vd. 
Ông tơ ghét bỏ chỉ nhau, 
549, (Các bản đều chép là 


ghét bỏ ; riêng ROM và 
BE sửa làm gân quả¡,ngh1a 
là ngăn trở) - Bõ ghét : 
X. Bỏ. 


GHẾ (2) : 1. Ghẻ gớm (1). 
Vd. Đạo trời báo phục chỉn 
ghe, 2309 - 2. Nhiều lắm 
(1). Ba thu đọn lại một ngày 
dài ghé, 248. 


GHẾ (2) : Vd. Ghế trên 
ngồi tót số sàng, 631 ; 1054 
-/Ghế trên ngôi tót, 631: 
Nhảy tót lên ngồi ở ghế 
trên. Chỉ thái độ của người 
trên. Chỉ thái độ của người 
ÿ thế giàu có mà vô lễ. 


GHÊNH(2): Đá nổi ởtrong 
dòng nước khiến thế nước 
ở đất chảy mạnh. Vd. Cuối 
ghênh bắc ngang, 56 ; Lên 
thác xuống ghềnh, 1951 - 
/Lên thác xuống ghênh: 
X. Lên. 


GHI (5) : 1. Chép cho nhớ, 
đánh đấu cho nhớ (3). Vd. 
Cửa tin gọi một chút này 


làm øh:, 356 ; 650, 2855 
- 2. Nghĩa bóng, đánh dấu 
ở trong lòng (1). Vd. Ghi 
lòng để dạ, 2790 ; 3147 - 
/Làm ghi ; X. Làm - Ghi . 
lòng đểda,2790: Ghitrong 
lòng, để trong dạ, để nhớ 
mãi mãi - Tạc đá ghi 
vàng : X. Tạc. 


GỎ (1): Đồi không cao lắm. 
Vd. Gô đông - / Gò đống 
(1) : Chỉ những đổi núi 
không cao lắm. Vd. Ngổn 
ngang gò đông kéo lên, 49; 
Người ta kéo nhau lên phía 
các gò đống, tức các đồi núi 


' thấp ở ngoài thành thị là 


nơi người ta thường chôn 
người chết. 


GỖ (1) : Lấy tay hay vật 
gì đập khẽ vào vật khác, 
Vd. Xăm xăm gö mé cửa 
ngoài, 2087. 


GÓC (4) : Vd. Góc bể bên 
trời, 899 ; Góc trời thăm 
thắm, 910 ; 1041, 2441 - 
Góc trời(2): 1. Chỉphương 


205 


trời xa xôi lắm, nằm về một 
góc trong bầu trời. Vd. Góc 
trời thăm thắm, 910 - 9. 
Chỉ một địa phương xa ở 
dưới trời. Vd. Triều đình 
riêng một góc trời, 2441 - 
Góc bể bên tròi (1) : Chữ 
hán là "hải dác thiên nhai”, 
chỉ chỗ xa xôi lắm ; biến 
là xa rộng lắm mà ở tận 
góc, trời là mênh mông mà 
ở tận phía bên. Vd. Từ đây 
góc bể bên trời, 899 - Góc 
trời góc bể : Nh. Góc bể 
bên trời X. Bên. 


GÓI (2) : Bọc lại (1). Vd. 
Gói vào chéo khăn, 800 - 
2. Cái bọc (1). Vd. Gói may, 
582 - / Gói may (1) : Gói 
đựng đồ may của phụ nữ. 
Vd. Rụng rời khung dệt tan 
tành gói may, 582 (Các bản 
nôm đều chép là gổ? hay 
gói may ; TVE chép là quả 
may : Phiên âm làm gói 
may đúng hơn, vì gói may 
đối với khung đệt ở trên.) 


GỌI (13) : 1. Kêu gọi, chỉ 


206 


tên, chỉ hiệu (4). Vd. Tin 
đâu đã thấy cửa ngăn 
Øo1 vào, 526; 2429, 2726, 
3007 - 2. Kêu mà bảo đến 
(4). Vd. Xuân đường kíp 
gọi sinh về hộ tang, 534; 
1307, 1770, 1804 - 3. Nghĩa 
như gọi là (5). Vd, Gọ một 
chút này là ghi, 356 ; 388, 
617, 2347, 3148 - / Gọi có 
(1): Gọi là có. Vd. Gọi có 
xướng tuỳ mảy may, 3148 
- Gọi chút (2) : Gọi là một 
chút. Vd. Lây lòng gọi 
chút ra đây ta lòng, 388; 
2347 - Gọi là (6): Một cách 
nói riêng để tỏ ý, tỏ tình 
một cách uyển chuyển. Vd, 
Thời chi chút ước gọi là 
duyên sau, 93 ; 316, 2332, 
2562, 2785 - Gọi một chút 
này, 356 : Gọi là có một 
chút này. 


GÓP (1): Họp nhiều phần 
lại với nhau. Vd. Góp lời 
phong nguyệt, 396, nói với 
nhau những lời trăng gió, 
thổ lộ tình yêu (Theo bản 
KOM. 


GÓT (8) : Phần cuối sau 
bàn chân, theo phép hoán 
dụ chỉ bàn chân, cá! chân. 
Vd. Kiều từ trở gót trướng 
hoa, 171 ; 378, 528, 573, 
1380, 1407, 1925, 1992 / 
Gót đầu (4) : Từ gót đến 
đầu, từ cuối đến đầu, tất 
cả. Vd. Gót đầu mọi nỗi 
đỉnh ninh,537; 1021, 1217, 
2070 - Gót sen (1) : Tức 
là gót chân. X. Sen vàng 
Vd. Gót sen thoăn thoát 
dạo ngay mé tường, 378 - 
Góttiên(1):Gótchânngười 
tiên. Vd. Gó£ tiên phút đã 
thoát vòng trần ai, 1380, 
chân người tiên đã thoát 
khỏi cảnh bụi bặm nhơ 
nhuốc, chỉ Thuý Kiều 
thoátcảnh lầu xanh - Lánh 
gót : X. Lánh - Nối gót: 
X. Nối. 


GỐC (4) : Cội gốc, gốc cây. 
Vd. Gốc cây lại vạch một 
bài cổ thi, 132 ; 1046, 1652, 
2588 - / Gốc phần (1) : 
Gốc cây phần, tỷ dụ quê 


hương. X. Tử phần. Vd. Hơi 
tàn được thấy gốc phần là 
may, 2588 - Gốc tứ (1) : 
Cây thị, thứ cây do cha mẹ 
trồng, dùng để tỷ dụ quê 
nhà, hoặc để chỉ cha, mẹ. 
X. Tử phần. Vd. Có khi gốc 
tử đã vừa người ôm, 1046. 
Cây tử đã lớn lắm, đã vừa 
một ôm của người ta, ý nói 
cha mẹ đã già lắm. 


GỐI (3) : 1. Đầu gối (1). 
Vd. Huyền già dưới øô? gieo 
mình, 3017 - 2. Đồ dùng 
để tựa hay để kê đầu khi 
nằm (3). Vd. Khi tựa gối 
khi cúi đầu, 487 ; Nửa in 
gối chiếc nửa soi dặm 
trường, 1526;1871-3. Động 
từngh1a là kê đầu,tựa mình 
lên cái gối (1). Vd. Gối yên, 
1388 - Gối chiếc (1) : Cái 
gối trơ trọi một mình, chỉ 
tình cảm vợ chồng xa nhau. 
Vd. Nửa in gối chiếc nửa 
soi đặm trường, 1526 - Gối 
yên (1) : Người già ngồi 
ngựa trên yên có cái gối 


207 


để tựa, cho nên gọi là gối 
yên. Vd. Gôi yên đã thấy 
xuân đường đến nơi, 1388. 
(TVE chép là xe bô tức là 
xe băng cói, tức Thúc ông 
đi xe cói đến. Nhiều bản 
nôm chép là gối yên) - 
Chung gối : X. Chung. 


GỒM (4) : Họp, kiêm, có 
cả cái này cái kia. Vd. Gồm 
tài, 2170; 2442, 2452,3235 
- / Gồm tài (2) : Có cả tài 
này tài khác. Vd. Lược thao 
gồm tài, 2170 ; 2452 - Gỗm 
hai văn võ, 2442 : Triều 
đình của Từ Hải có cả hai 
ban văn võ, như một. nước 
độc lập. 


GỘT RỬA (1): Gột là dùng 
nước làm cho sạch một vết. 
bần ; rửa là dùng nước làm 
sạch một vật g1, nghĩa đen 
hoặc nghĩa bóng. Vd. Tắm 
son gội rửa bao giờ cho 
phai, 1042. 


GỠ (5) : Làm cho ra hết 
rối hết mắc ; cởi ra, giải 


208 


ra. Vd. Đốai gỡmối tơmành 
cho xong, 244 ; Mối sầu khi 
gỡ cho xong còn chầy, 544; 
1004, 1880, 2152 - / Gỡ 
cho ra nữa còn gì là 
duyên, 1880 : Có gỡ mình 
khỏi tay Hoạn thư đi nữa 
thì cái duyên với Thúc sinh 
củng không còn gì. 


GỢI (1) : Khơi ra, khêu 
lên. Vd. Gió chiều như gợi 
cơn sầu, 263. 


GỎI (19) : Cũng nói là gửi. 
1. Đưa vật gì tin gì đến 
cho a1, đến nơi nào mộtcách 
gián tiếp (4). Vd. Trăm 
nghìn gởi lạy tình quân, 
751 ; 1084, 1280, 2461 - 
2. Ký thác, phô thác cho 
(8). Vd. Tháng tròn như gởi: 
cung mây, 327; 1319, 1350, 
2053, 2188, 2608, 2670, 
3042 - 3. Tỏ lời lên người 
trên (7). Vd. Gia đồng vừa 
gởi thư nhà mới sang, 530; 
960,1497,1726,2260,2398, 
2548-/Gởi thân(1):Nương 
thân. Vd. Gởi thân được 
chốn am mây, 2053 - Gởi 


thưa (1) : Trình bảy với 
người trên. Vd. Sự mình 
nàng đã cứ mà gởi thưa, 
1726 - Gới can trường 
vào đâu, 2188 : Ý là có 
biết được ai là người tốt 
để mà gởi can trường, gởi 
tâm sự của minh cho họ 
đâu - Gởi cung mây, 327: 
Các bản Liễu văn, Quan 
văn, Phúc văn đều chép là 
gởi cung mây, nghĩa là chỉ 
gởi lòng, chỉ trông đợi ở 
cung mây hay cung trăng, 
ý Kim Trọng nói một tháng 
trông mong Thuý Kiều như 
trôngmongHằngngaởcung 
trăng. Quảng tập, EN và 
nhiều bản quốc ngữ khác 
lại chép là Nằm tròn như 
Ccuội cung mây, tưởng nghĩa 
không thông, mà xưa nay 
ũng không ai dùng điển 
chú Cuội để tỷ dụ người 
sốngtrơtroi-Gỏới đến xuân 
đường, 1497 : Tỏ lời thưa 
với cha - Gởi với có cây, 
3042 : Ký thác thân mình 
cho có cây, ý là đi tu hay 
ở ẩn. 


GÓM (1) : Ghê tởm, kinh 
sợ. Vd. Gớm tay thêu dệt 
ra lòng trêu ngươi, 1558. 


GỬI : X. Gởi. 


GƯƠM (9) : Đồ binh khí. 
Vd. Đầy sân gươmtuốtsáng 
loà,1643;2171,2216,2262, 
2311, 2325, 2355, 2445, 
2669 - / Gươm đàn (]) : 
Cái gươm và cái đàn, vật 
tuỳ thân của người giang 
hồ phong lưu. Vd. Gươm 
đàn nửa gánh non sông một 
chèo, 2174. Do câu thơ của 
HoàngSào:"Bánthiêncung 
kiếm bằngthiên túng; Nhất 
trao giang sơn tận địa duy”, 
nghĩa là : Cung kiếm nửa 
vai trời thả cửa ; Non sông 
một mái đất cùng nơi, 
NguyênDusửa "cungkiếm” 
thànhgươm đàn,đếchirằng 
Từ Hải là người nghĩa hiệp 
và phong lưu mà dẫn đến 
sự gặp gỡ với Thuý Kiểu. 
Các nhà thơ xưa như Cao 
Bá Quát, Nguyễn Khuyến 
hay dùng từ "cầm kiếm” 
- Lưỡi gươm : X. Lưỡi - 


209 


Thanh gươm : X. Thanh 
- Giáo dựng gươm trần: 
X. Giáo. 


GƯƠNG (19) : Kính để soi 
(9). Vd. Đài gương, 330 ; 
454, 686, 749, 906, 1430, 
2708, 3071, 3173 - 2. Nghĩa 
rộng chỉ việc để cho người 
khác hay người sau soi vào 
mà bắt chước hay răn sợ 
(3). Vd. Xem gương trong 
bấy nhiêu ngày, 881 ;2578, 
2644 - 3. Chỉ vừng mặt trời, 
mặt trăng sáng như tấm 
gương (6). Vd. Trong ra ác 
đã ngậm gương non đoài, 
426;433, 1120, 1199, 1370, 
3094 - 4. Vành hoa nở tròn 
như cái gương (1). Vd. Đoá 
trà mi đã ngậm gương nửa 
vành, 1092. X. Đoá trà mĩ 
- “ Gương bạc mệnh (1): 
Cái việc chứng tô số phận 
mong manh. Vd. Mà gương 
bạc mệnh bây giờ là đây, 
2578 - Gương nga (1) : 
Gương của Hằng nga tức 
mặt trăng. Vd. Gương nga 


210 


văng vặc đầy song, 173. So 
với câu 339 của Hoa tiên 
- Đài gương : X. Đải - 
Gương nhật nguyệt (1): 
Chỉ có mặt trăng mặt trời 
chiếu soi lòng mình. Vd. 
kKìa gương nhật nguyệt nọ 
đao qui thần, 906 - Gương 
vỡ lại lành, 3071 : Tỷ dụ 
bị chia ly nay lại được đoàn 
viên - Ngậm gương non 
đoài ; Ngậm gương nửa 
vành ; Non đoài ngậm 
gương : X. Ngậm gương 
- Gương lờ nước thuỷ, 
1430 : Nước thuỷ (ngân) 
tráng gương mờ đi, khiến 
gương không sáng nửa, tỷ 
dụ nhan sắc của người mỹ 
nữ phai lạt đi - Trâm gãy 
gương tan : X, Trâm. 


GƯỢNG (3) : Miễn cưỡng. 
Vd. Vui là vui gượng kẻo 
là, 1247 ; 1864 - / Gượng 
nói gượng cười, 1864 : 
Nó: cười một cách miễn 
cưỡng. 


GÌ (49) : Nh. Chỉ. 1. Từ 
có ý hỏi hay than (24). Vd. 
Phận con thôi có ra ø? mai 
sau, 234 ; 262, 462, 618, 
706, 796, 848,924,939,981, 
1014, 1240, 1646, 1758, 
1880, 2470, 2642, 2678, 
2902, 2916, 2918, 3027, 
3185 - 2. Dùng như định 
từ (10). Vd. Trăm năm biết 
có duyên ø?hay không, 182; 
224, 340, 652, 841, 956, 
1110, 1112, 1861, 2161 - 
3. Dùng như phó từ (15). 
Vd. Xôn xao ngoài cửa kém 
øì yến anh, 64 ; 690, 1014, 
1114, 1162, 128/7, 154/7, 


2076, 2228, 2412, 2448, 
2478, 2922, 3047, 3164. 


GIA BIẾN (1) : Gia là nhà, 
biến là việc biến đổi, gia 
biến là việc biến cố rủi ro 
trong gia đình. Vd. Gặp cơn 
gia biến lạ dường, 2779 - 
Gia đình (1) : Nhà cửa, 
chỉ tất cả những người ở 
trongnhà.Vd.Dâucontrong 
đạo gia đình, 1463 - Gia 
đồng (1) : Người đầy tớ 
trong nhà. Vd. Gia đồng 
vào gởi thư nhà mới sang, 
530 - Gia đường (2) : Chỗ 
thờ tổ tiên ở trong nhà. Vd. 


211 


Lễ xong hương hoả gïa 
đường, 949 ; 2147. Ở đây 
là chỗthờtổsư-Gia hương 
(1) : Làng quê, quê nhà. 
Vd. Chạnh niềm nhớ cảnh 
g1a hương, 1799 -Gia nhân 
(1) : Người nhà ; đầy tớ 
trong nhà. Vd. Dọn thuyền 
lựa mặt gia nhân, 1615 - 
Gia pháp (1) : Phép nhà, 
để trị tôi tớ. Vd. Nào là 
g1aphápnobay,1735,ngh1a 
là nào những đứa giữ việc 
chấp hành gia pháp ở đâu 
rồi - Gia tư (1) : Của cải 
của một nhà ; chỉ mức tài 


sản của một nhà. Vd. Gia: 


tưnghTcũngthườngthường 
bực trung, 12 - Gia thất 
(1) : Nhà cửa, nghĩa bóng 
là vợ chồng. Vd. Gia thất 
duyên hài, 3091. Chỉ vợ 
chồng hoà hợp với nhau. 


GIA HÌNH (3) : Thi hành 
hình phạt đối với người có 
tội. Vd. Cứ phép gĩa hình, 
1419 ; 1425, 2388 - Gia 
thân (1) : Khiến cho thân 


212 


hơn. Vd. Gia thân bèn mới 
kẽtduyênChâu Trần,2866, 
tức là Vương Quan lấy con 
gái Chung công, hai nhà 
làm thông gia cho thân 
nhau thêm lên. 


GIÁ TĨNH (1) : Một niên 
hiệu của triều Minh ở 
Trung Quốc(1522-1566), 9. 


GIÀ(17):1.Chingườinhiều 
tuổi, trải việc lâu năm, lâu 
đời ; vật lâu năm lâu đời 
(11). Vd. Thương tình con 
trẻ cha giả, 655 ; 662, 687, 
810, 841, 1069, 2237, 2334, 
3010, 3017 - 9. Già giặn, 
trái với non nớt (5). Vd. 
Ho Chung có kẻ lại grả, 607; 
Nói điều ràng buộc thì tay 
cũng già, 1534; 2087, 2202, 
2886 - 3. Năng cân (1). Vd. 
Âm công cất một đồng cân 
cũng giả, 2720 - / Bà già: 
X. Bà - Bơm già :X. Bợm 
- Mụ già : X. Mụ - Trăng 
già : X. Trăng - Trời già: 
X. Trời, 


GIÀ (1) : Nhà chùa, do chữ 
"già lam" nói tắt. Vd. Có 
người đàn việt sang chơi 
cửa grả, 2064 - / Cửa già: 
X. Cửa 


GIÀ GIANG (1) : Lấy gông 
mà đóng, tức là đóng gông. 
Vd. Già giang một lão một 
trai, 579. 


GIÁ (2) : 1. Cái đài để đèn, 
căm nến (1). Vd. Thêm nến 
già nối hương bình, 3189 
- 2. Cái giàn để gác để treo 
đồ gì (1). Vd. Giá áo túi 
cơm, 2446. Giá để treo áo, 
túi để đựng cơm, tỷ dụ 
han người tầm thường võ 
dung. Sách Anh hủng phả 
ký có câu "Ÿ giá phạn nang 
chi đồ, hà túc toán dã" : 
cái bọn giá áo túi cơm thì 
kể vào đâu. 


GIÁ (11) : Giá tiền ; giá 
trị, phẩm giá. Vd. Gzá đành 
tú khẩu cẩm tâm khác 
thường, 208 ; 408, 645, 648, 
822,1067,1228,1455,1902, 


2141, 3095 - Ngã giá : X. 
Ngã - Rẻ giá : X. Re - Treo 
giá : X. Treo - Giá đáng 
thịnh Đường, 1455 
Thịnh Đường là thời thịnh 
trị của nhà Đường, lúc thơ 
Đường hay hơn cả. Ý khen 
thơ hay lắm. 


GIÁ (4) : 1. Nước vì lạnh 
đóng thành băng (1). Vd. 
Bạc phau cầu giá, 912 - 
2. tỷ dụ chất trong trẻo (1). 
Vd. Trong giá trắng ngần, 
1191 - 3. Lạnh lắm (2). Vd. 
Hơi giá như đồng, 253 ; 
758 -/ Giá đồng (1) : Lạnh 
như sờ vào đồng. Vd. Hai 
tay giá đồng, 7ð58 - trong 
giá trắng ngần :X. Trong. 


GIÁ (1) : Dối, không thực. 
Vd.Lầntheonúi g:4đi vòng, 
389 -/Giả danh (1) : Mượn 
tiếng. Vd. Giả danh hầu 
hạ dạy nghề ăn chơi, 816. 
Mượn tiếng làm hầu, làm 
thiếp,muacongáinhà lương 
thiện, rồi dạy nghề ăn chơi 
để bắt làm ởi. 


215 


GIÁ X. Trả: 


GIÁ (3) : Từ giã, từ biệt. 
Vd. G¡ä chàng nàng mới 
kíp dời song sa, 428 ; 2649, 
3058. 


GIÃ GIÀY (1): Nghĩa như 
giày vò, chà đạp. Vd. Hoa 
sao hoa khéo giã giảy bấy 
hoa, 1068 (Liễu văn, Quan 
văn, Phúc văn đều chép giã 
giày, TVKYvIiết dâ dàytưởng 
nên sửa là giã giày ; BE 
chép đoa đây). 


GIAI ÂM (1): Tin tức tốt,. 


hay. Vd. Ở đây hoặc có giai 
âm chăng là, 2884 - Giai 
nhân (2): Tài tử grar nhân, 
47 ; 1457. 


GIẢI NHẤT (1) : Bực xếp 
thứ nhất trong cuộc thị, 
cuộc đua. Vd. Thì treo g14ï 
nhất, 210. 


GIẢI (3) : Cởi mở ra, phơi 
bày ra, tiếng việt cũng nói 
là trải (có khi viết là giãi). 
Vd. Giải lời trước sau, 548; 


214 


876, 2133 - / Giải bày (2): 
Bảy tỏra. Vd.Sựminh cũng 
rắp lân la giải bày, 1574; 
3062 - Giải bình (1) : Cởi 
bỏ binh khí ra, không chiến 
tranh nữa. Vd. Hẹn kỳ thúc 
giáp giải binh, 2502 - Giải 
kết (1) : Mở giải đồng tâm, 
tức hai người yêu nhau mà 
không lấy nhau được. Vảd. 
Vi dù giải kết đến điều, 
421. Do câu thơcổ "Thương 
thiên nhược giải đồng tâm 
kết, Kim thạch vi minh 
ngã đữ quân", nghĩa là trời 
xanh dù cởi giải đồng tâm, 
ta và người đã thể vàng 
đá với nhau rồi - Giải 
khuyên (1) : Khuyên nhứ 
để khuây lòng. Vd. Nhịn 
ngừng ông mới vỗ về giải 
khuyên, 2800 - Giải lòng 
(2) : Bày tô nỗi lòng. Vd. 
Rỉ tai nàng mới giải lòng 
thấp cao, 876; 2133 - Giải 
oan (1) : Làm lễ để cầu 
Phật giải trừ oan nghiệp 
cho người ta ; để giải thoát 
chúngsinhkhỏioannghiệp. 
Vd. Giải oan lập một đàn 


tràng bên sông, 2968 - Giải 
phiên (1) : Khuây khoả 
phiền não. Vd. Tẩy trần 
mượn chén giải phiền đêm 
thu, 1834 - Giải vi (1) : 
Mở vòng vây ; mở đường 
cho thoát. Vd. Dẹp uy mới 
dạy mở bài giả: vị, 1446 
- Khuyên giải Nh. Giải 
khuyên. X. Khuyên. 


GIẢI CẤU (2) : Tình cờ 
mà gặp. Vd. Giải câu tương 
phùng, 159 ; 419. 


GIÀY (6) : 1. Đồ dùng để 
xỏ chân mà đi (4). Vd. Dâu 
Øïây, 124; 2030,2233,2750 
- 9. Xéo giâm lên (2). Vd. 
Giày tía vò hồng, 1130 ; 
Chằng cầm cho vững lại 
Øïày cho tan, 3162 - / Dấu 
giày : X. Dâu - Giày tía 
vò hồng, 1130 : Tức là giày 
vò đoá hoa, làm khổ sở 
người hồng than. Tách đôi 
giày vò để đặt thành hai 
vế đối nhau. 


GIAM (1): Giữ, nhốt người 
có tội, hoặc người bị bắt, 


ở một chỗ không cho tự do 
đi lại. Vd. Tạm phó giam 
ngoài, 613. Tạm cho giam 
giử ở ngoài tạm xá, chưa 
bỏ vào ngục. 


GIÀM (1) : Một thứ bẫy 
bằng dây thòng lọng dùng 
để bắt cầm thú trong rừng. 
Vq. Đan dập giật giảm, 
586 -/Đan đập giật giàm: 
X. Đan. 


GIÁM SINH (4) : Học trò 
học Quốc tử giám, nhưng 
giửa thời nhà Minh, về sau 
thì người quyên lúa cho 
quan cũng được hàm giám 
sinh. Vd. Mã giám sinh, 
625 ; 805, 2385, 2889, tức 
người giám sinh họ Mã, gọi 
tắt là Mã sinh. 


GLẠM (1) : Nói ướm trước 
để thử xem tình ý thế nào. 
Vd. Cáo say chàng đã giạm 
bài lảng ra, 1842 - / Giạm 
bài lảng ra, 1842 : Nói 
ướm trước để liệu kế thoái 
thác mà lắng ra ngoài. 


215 


GIAN (1) : Chỉ một. phần, 
một khoảng của một cái 
nhà ; chỉ cái nhà nhỏ chỉ 
có một gian. Vd. Một gian 
nước biếc mây vàng chia 
đôi, 2698. 


GIAN(2):Giả dối. Vd. Ngay 
tìnhaibiếtmưugian, 1663; 
1707. 


GIAN TRUÂN (1) : Vất 
vả khó khăn. Vd. Đã nhiều 
luân lạc lại nhiều gian 
truân, 2476. 


GIÀN (1) : Bày ra. Vd. Lễ 
nghi giàn trước, 2510. 


GIÃN (1) : Nới ra, lỏng ra, 
bớt đi, thưa đi, khuây đi. 
Vd. Nỗi mình âu cũng giãn 
đần, 863. 


GIANG HỒ (2) : Sông và 
hồ. Vốn do chứ Tam giang 
(gọi chung sông Trường 
giang, sông Hán giang và 
hồ Bành-lãi) và chứ Ngủ 
hồ (gọi chung Thái hồ ở 
tỉnh Giang-tô và các hồ 


216 


xưng quanh). Sau từ giang 
hồ dùng để chỉ người ngao 
du nay đây mai đó, hoặc 
người thích du lịch, thích 
phiêu lưu, hoặc người sống 
lang thang; có khi chỉ người 
làm giặc, ăn cướp ; về đàn 
bà thì chỉ người làm đi. Vd. 
Chanhniềmnhớcảnhgrang 
hồ, 1596 ; 2173 - Giang 
tân(1): Bờsông. Vd.Quanh 
co theo dải giang tân, 3005. 


GIAO BÀI (¡) : Lạy lẫn 
nhau để mừng nhau. Vd. 
Cùng nhau giao bái một 
nhà, 3133 - Giao binh (1): 
Giao chiến, đánh nhau. Vd. 
Rằng ngày hôm nọ giao 
bình, 2959 - Giao hoan 
(1): Vui với nhau. Vd. Cùng 
nhau lại chuốc chén quỳnh 
g1ao hoan, 3190. 


GIAOLOAN:X. Keo toan. 


GIÁO (2) : Một thứ bình 
khi. Vd. Quân trung gươm 
lớn giáo đài, 2311 ; 2669 
-/Giáo dựng gươm trần, 
2669 : Giáo thì dựng sẵn, 


gươm thì tuốt khỏi nắp, 
chỉ tình hình binh khi sẵn 
sàng để chiến đấu. 


GIAO (1) : Giao đàn vốn 
là đánh trước một khúc 
ngắn để thử các dây ; dùng 
theo nghĩa rộng là đánh 
đàn. Vd. Bản đàn thứ giao 
một bài chàng nghe, 1850. 


GIÁP (1) : Áo giáp. Vd. 
Đặt gươm cởi giáp, 3262 
-/ Giáp binh (2) : Áo giáp 
và binh khi. Vd. Đầy sông 
kình ngạc chật đường gráp 
bình, 2252 ; 2259. 


GIÁP (2) : Sát gần. Vd. 
Trướng tô giáp mặt hoa 
đào, 1281 ; 1697. 


GIẠT (2) : Bị sóng gió xô 
đẩy đi. Vd. Hoa trôi bèo 
giạt, 219 ; 2812. 


GIÀU SANG (1) : Giàu có 
sang trọng, tức phú qui, 
Vd. Ví chăng có số giàu 
sang, 1901. 


GIẶC (1) : Chỉ quân cướp 


bóc xâm lược, thời phong 
kiến chỉcả quân khởi nghĩa. 
Vd. Xây nghe thế giặc đã 
tan, 2983. 


GIĂNG : X. Trăng. 
GLĂNG : X. Đăng. 


GIẰNG (1) : Kéo lấy. Vd. 
Một dây một buộc ai giằng 
cho ra, 1288. 


GIẮT (2) : Cài (gài) vào. 
Vd. Rút trâm sẵn giắt mái 
đầu, 99 ; Bên mình giát 
để hộ thân, 2025. 


GIẤC (12) : Một thôi ngủ. 
Vd. Tiếng sen sẽ động giấc 
hoè, 437 ; 440, 713, 759, 
849,989,1002,12666,1646, 
1714, 2710, 2727 - / Giấc 
chiêm bao (1) : Tức giãc 
mộng. Vd,. Mơ màng như 
giâc chiêm bao biết gì, 1646 
- Giấc hoè (1) : Giấc ngủ. 
Sách Nam kha ký ở đời 
Đường chép răng. Thuần 
Vu-phần nằm ngủ đưới 
cảnh phía nam (nam kha) 


217 


của cây hoè, mộng thây đến 
nước Hoà-an,đượcvuanước 
ấy gả con gái cho, cho làm 
tháithú quânNam-kha,rất 
phúquí.Sauđánhgtặcthua, 
côngchúachết,bị đuổi. Tỉnh 
dậy thì thấy dưới gốc hoè 
có bọng kiến. Do chuyện 
ngụ ngôn ấy, người sau gọi 
giấc mộng là giấc hoè hay 
là mộng Nam-kha ; có khi 
dùng để tỷ dụ rằng phú 
qui cũng là hư ảo. Vd. Tiếng 
sen sẽ động giấc hoè, 437 
- Giấc hương quan (1): 
Giấc mộng về quê nhà. X. 
Hương quan. Vd. Giác 
hương quan luống lần mơ 
canh dài, 1266 - Giấc mai 
(1):Chỉigiấcngủnhẹnhàng. 
Sách bong thành lục chếp 
rằng xưa có Triệu Sư-hùng 
đi chơi núi La-phù ở 
Quảng-đông,găpmộtngười 
đàn bà đẹp dân vào quán 
rượu, uống say nằm ngủ, 
sáng đậy thấy mình nằm 
ngủ dưới gốc cây mai. Vd. 
Giật mình thoắt tỉnh giấc 
mai, 2727 - Giấc mộng (1): 


218 


Giấc chiêm bao. Vd. Còn 
ngờ giấc mộng đến xuân 
Tnơ màng, 440 - Giấc nồng 
(1) : Giâc ngủ ngon say. 
Vd. Xuân huyên chợt tỉnh 
giấc nồng, 759 - Giấc tiên 
(1) : Giấc ngủ như mơ lên 
côi tiên. Vd. Nàng thì bằn 
bặt giấc tiên, 983 - Giấc 
vàng (1) : Giấc ngủ. Theo 
điển giấc kê vàng, hay giấc 
mộng hoàng lương. X. 
Hoàng lương. Vd. Nàng còn 
thiêm thiếp giấc vàng 
chưa phai, 2710 - Giấc 
xuân (1): Giấc ngủ của tuổi 
trẻ. Vd. Thuý Vân chợt tĩnh 
giấc xuân, 713. 


GIẦY (1) : Đụng vào cái 
gì bẩn nhớp khiến nhớp lây, 
nghĩa bóng là dính dáng 
vào việc không hay. Cũng 
nói frây. Vd. Bớt lời liệu 
chớ giầy chi mà đời, 1166. 


GIÂY PHÚTT (1) : Chốc lát. 
Vd. Xuất thần giây phú£ 
chưa tàn nén hương, 1690. 


GIẤM (1) : Vd. Giám chua 


lại tội bằng ba lửa nồng, 
1352 -/Giấm chua... lửa 
nông, 1352: Bản BKDchú 
rằng : Sách Tiểu thuyết có 
câu ; "Thố khanh bất như 
hoả khanh", nghĩa là hang 
giấmchuakhôngbằnghang 
lứa nồng. Hang giấm chua 
là cảnh vợ cả ghen, hang 
lửa hồng là cảnh làm đi. 
Nguyên Du lật câu ấy lại 
mà nói giãm chua lại khổ 
bằng mấy lửa nồng. 


GIẤN (2): Đè xuống, nhận 
xuống; đìm xuống, đẩy vào. 
X. Giấn mình-/Giấn mình 
(1) : Đem thân mình cho 
lọt vào chỗ khó vào, vào 
chỗ bất đắc di. Vd. Giấn 
mình trong áng can qua, 
2941 - Giấn vào tôi ngươi, 
898 : Giấn mình vào cảnh 
làm tôi đòi. 

GIẬN (5) : Tức giận. Vd. 
Giận duyên túi phận, 857; 
1069, 1567, 2013, 2308 - 
/ Giận đầu... cười dầu : 
X. Giận ru... cười ru - Giận 


ru... cưởi ru : Hai câu 
2013, 2014 bản 7V chép 
là giận ru... cười ru (chữ 
nôm ), các bản quốc 
ngữ khác đều phiên là đầu 
(Nếu phiên là đầu thì cũng 
phải hiểu nghĩa như đu hay 
ru). Hai câu này nghĩa là 
trongtrường hợp ấythìgiận 
vấn là lòng dạ thường của 
người đời, cười mới là hiểm 
sâu, khó lường. Nguyễn Du 
như đã dịch đúng câu nói 
của Ngư Triệu Ấn đời 
Đường ở Trung Quốc : "Nộ 
giả thường tình, tiểu giả 
bất trắc", nghĩa là "Giận 
là thường tình, cười mới 
khó lường". 


GIẤP GIỚI (1): Lóng lánh 
rực rỡ. Vd. Hoa quan giấp 
giới, 2266. 


GIẬT (5) : 1. Kéo mạnh, 
co mạnh (2). Vd. Đan dập 
giật giàm, 586 ; 978 - 2, 
Nẩy lên (2). Vd. Giậ£ mình, 
1234 ; 2727 - 3. Chỉ gió 
thổi mạnh từng đợt (1). Vd. 


219 


Đùng đùng gió giật mây 
vần, 907 (Quảng tập và 
KOM chép là gió giục) - 
/ Giật bì tiên (1) : Kéo 
mạnh mà lây cái rơi da. 
Vd. Giật bị tiên rắp sân 
vào ra tay, 978. (Nhiều bản 
nôm chép là Giậứ ; BK và 
NEH chép là Chập bì tiên) 
- Giật mình (2) : Nghe gì 
đột ngột mà nẩy minh lên; 
chỉ sự sợ hãi. Vd. Giật mình 
rnình lạt thương mình xót 
xa, 1284 ; 2727. 


GIẤU (1) : Yêu giấu. Vd. 
Trộm giấu thầm yêu, 158 
-/ Trộm giấu thầm yêu: 
X. Trộm. 


GIẤU (7): Cất kín, giữ kín. 
__Vd. Giâu cầm nàng đã gói 
vào chéo khăn, 800 ; 1372, 
1488, 1493, 1513, 1543, 
2069 - / Giấu mầu (]) : 
Giấu kín. X. Ä#ầu. Vd. Nghĩ 
rằng khôn nỗi giấu mầu, 
2069 - Giấu quanh (2) : 
Giấu một cách quanh co. 
Vd. Đêm ngày giữ mựcgïấu 


220 


quanh, 1493 ; 1543 - Giấu 
ngược giấu xuôi (1) : Tìm 
cách này cách khác mà giấu 
giếm. Vd. Hơn điều giáu 
ngược giâu xuôi, 1513. 


GIẬU (1) : Hàng rào nhỏ 
để ngăn vườn hay sân. Vd. 
Giậu thu, 1387 - / Giậu 
thu : Bờ rào mùa thu. Vd. 
Giậu thu mới nảy giò 
sương, 1887, hoa cúc mới 
nảy mầm trong mùa sương 
trên bờ rào. 


GIEO (16) : 1. Ném, ném 
xuống (14). Vd. Vàng gieo 
ngân nước, 174 ; 198, 519, 
658, 666, 1677, 2534, 2636, 
2672, 2703, 2963, 2970, 
2987, 3017 - 2. Rớt xuống 
(1). Vd. Giọt sương g71eo 
nặng, 176 - 3. Buông lời 
ra (1). Vd. Năng gieo đến 
lời, 1368 - / Gieo cầu (1): 
Vua Hán Vũ đế kén phò 
mã, cho công chúa ngồi trên 
lầu nêm quả cầu xuống cho 
con trai các quan ở dưới 
ai cướp được quả cầu thì 


được kén. Vd. Trao tơ phải 
lứa gieo cầu đáng nơi, 658 
- Gieo đầu (2) : Ném đầu 
xuống, đập đầu vào. Vd. 
Liều mình ông đã gieo đầu 
tường vôi,666; 2534- Gieo 
mình (2) : Ném mình 
xuống, vật mình. Vd. G¡ieo 
mình vật vã, 1677 ; 3017 
- Gieo thoi (1) : Các bản 
đều chú rằng sách Tấn thư 
chép chuyện Tạ Côn trêu 
phẹo người con gái hàng 
xóm, bị người con gái ấy 
cầm thoi đệt ném, Côn gãy 
hatcáirăng. Nguyên truyện 
có câu "Đầu thoa chỉ cự", 
nghĩa là gieo thoi để cự 
tuyệt, tức chỉ điển này. Vd, 
Gieo thoi trước chẳng giữ 
giàng, ð19 - Gieo ngọc 
chim châu, 2963 ; 2987: 
Ném ngọc xuống nước, bỏ 
chìm hạt châu, chỉ người 
đẹp tự trầm. 


GIẾNG (3) : Chỗ đào đất 
sâu để lấy nước mạch. Vd. 
Giêngthơi,1181;:1594,1660 
- / Giếng thơi (1) : Giếng 


đào sâu có xây bờ. Vd. Đem 
người dẩy xuống giếng thơi, 
1181 - Giếng vàng... lá 
ngô, 1594 : Có câu thơ cổ 
"Kim tinh ngô đồng từ cố 
tri", nghĩa là lúc lá ngô đồng 
rụng trên giếng vàng, từ 
biệt bạn cũ. G7ếng vàng là 
giếng có lá ngô đồng úa 
vàng rụng phủ lên bờ. 


GIẾT (2) : Vd. Giết người 
không dao, 1816 ; 2631 - 
/ Giết người không dao, 
1816 : Xưa có câu chữ hán 
“Tiếu trung hữu đao" chỉ 
Lý Tâm-phú đời Đường, ý 
nói tiếng cười có vẻ hiểm 
độc như trong có dao. 


GÌN (2) : Cũng như giữ. 
Vd. Gin vàng giữ ngọc, 
545; 790 - /Gin vàng giữ 
ngọc, 54ã : Gin giữ thân 
thể vàng ngọc, Nguyễn Du 
tách ra mà nói gin vảng 
giữ ngọc cho đối - Nắng 
giữ mưa gìn : X. Nắng. 


GIO : X. Tro. 


221 


GIỎ SƯƠNG (1): Chồi hoa 
cúc mọc về mùa thu là mùa 
sương. Vd. Giậu thu mới 
nảy giò sương, 138i. 


GIÓ (49): Vd. Gió hiu hiu 
thối, 98; 120, 128, 137, 213, 
255, 263,837,369, 385,403, 
455,483,554,567,616,635, 
676, 744, 793, 907, 1053, 
1111, 1120, 1173, 1231, 
1237, 1241, 1249, 1284, 
1295, 1466, 1531, 1554, 
1596, 1623, 1687, 1657, 
2063, 2165, 2230, 2443, 
2569, 2734, 2748, 2795, 
2852, 3080, 3099 - / Gió 
cuốn cở (1) : Chứ Hán là 
“quyền kỳ phong" tức là gió 
lốc. Vd. Phút đầu trận gió 
cuốn cờ đến ngay, 120 - 
Gió đàn (1) : Gió thổi vào 
rèm có tiếng phât phất 
như đánh đàn. Vd. Mành 
Tương phân phất gió đàn, 
955 - Gió đông (2) : Gió 
từ phương đông thổi đến, 
tứcgiómátmùaxuân,khiển 
hoa cỏ tốt tươi. Vd. Vì al 
ngăn đón gió đông, 793 ; 


222 


2748 - Gió mây (1) : Gió 
và mây, tỷ dụ gặp cơ hội 
tốt, như hổ gặp gió, rồng 
gặp mây. Vd. Gió mây bằng 
đã đến kỳ dặm khơi, 2230. 
Nguyên Du lại dùng ý chìm 
bằng gặp gió mây mà bay 
xa (Liễu văn, Quảng tập, 
TVK đều chép như thể ; 
RKOM và BK chép là Gió 
đưa bằng tiện đã lìa dặm 
khơi ; VHT chếp là Cánh 
bằng tiện gió cất lia dặm 
khơi) - Gió mưa (1) : Tỷ 
dụ tai biến, tai hoạ. Vd. 
Gió mưa âu hẳn tan tành 
nước non, 676 - Gió trăng 
(3): Cảnh gió và trăng. Vd. 
Đề huề lưng túi gió trăng, 
137 ; 1596, 2734 - Ngọn 
gió : X. Ngọn - Gió bay 
mé ngoài, 1554 : Như gió 
thoảng ở ngoài, không bận 
dến lòng - Gió bắt mưa 
cầm, 385 : Gió mưa ngăn 
trở, lời tao nhã để nói sự 
ngăn trở - Gió cây trút 
lá,1130:Trútlácũngnghĩa 
như đổ lá, tức rụng lá ào 
ạt. Cảnh rừng đêm khuya 


gần sáng nên trời nổi gió, 
khiến cây rụng lá ào ạt - 
Gió gác.. trăng sân, 
1295: Hóng gió ở gác, xem 
trăng ở sân - Gió giật mây 
vần, 907 : Hình dung cuộc 
đi đường vội vàng lật đật, 
khác hắn với cuộc rước dâu 
bình thường - Gió, hoa, 
tuyết,trăng:Haicâu 1241, 
1242 là lấy cảnh "phong 
hoa tuyết nguyệt" mà nói 
cảnh vui thú - Gió kép 
mưa đơn, 1111 : Chỉ tai 
hoa lớn nhỏ có thể xảy ra 
- Gió mát trăng thanh, 
2165, Gió mát trăng 
trong, 455 : Cảnh gió trăng 
tươi đẹp khiến người ta 
nghì đến thú ưu du, đến 
chuyện yêu đương - Gió 
quang mây tạnh, 2063 : 
Có câu thành ngữ "Trời 
quang mây tạnh", đối làm 
gió quang là gió trong mát, 
mây tạnh là có mây mà 
không mưa -Gió quétmưa 
sa, 2443: Từ g7ió quét hình 
dung sự dụng binh quét 
sạch quyền uy của triều 


đỉnh nhà Minh hơn từ gió 
táp của các bản Phúc văn 
và NRH ; mưa sa là mưa 
đổ xuống manh. 8o với gió 
táp mưa sa ở câu 3099 - 
Gió táp mưa sa, 3099 : 
Vị thân như cái hoa bị mưa 
gió dập vùi. Khác với gió 
táp mưa sa ở câu 403, hình 
dung tư thái đềthơrấtmau, 
ý như nói thi hứng kéo 
đến mạnh mẽ như gió mưa 
kéo đến - Gió tủi mưa 
sầu, 1569 : Chỉ tiếng đàn 
như gió như mưa (so với 
những câu 483, 484), có 
giọng tủi buồn sầu thảm 
- Gió tựa hoa kề, 1242: 
Lấy gió và hoa mà chỉ thú 
vui chơi, £ựa và kề để hình 
dung sự chơi đùa lả lơi của 
khách, khi ngồi tựa nhau, 
khi ngồi kể nhau - Gió 
thoảng ngoài, 483: Gió 
thổi nhẹ ở ngoài, hình dung 
tiếng đàn thong thả nhẹ 
nhàng - Gió trăng mát 
mặt, 2734 : Nhờ gió trăng 
mà vul thú - Gió trúc mưa 
mai, 1249 : Cảnh thú vị, 


223 


cảnh nên thơ, gió thổi vào 
bụi trúc thì tiếng trong 
trẻo, mưa xuống cây mai 
khiến cành mai càng thêm 
nét thanh. 


GIỌT (1) : Soi, chiếu. Vd. 
Nhặt thưa gương grọt đầu 
cành, 433. 


GIÒN (1) : Xinh đẹp. Vd. 
Tuyết in sắc ngựa câu 
giòn, 139. 


GIỌNG (3) : 1. Giọng nói, 
tiếng nói, tiếng (1). Vd. 
Giọng Kiều rên rï trướng 
loan, 223 - 2. Vị của đồ 
ăn đồ uống (2). Vd. Trà 
khan ø7ongtình, 256 ; Chén 
hà sánh giọng quỳnh 
tương, 453. 


GIỌT (21): Nước rớt thành 
hạt. Vd. Gïo£ sương gieo 
nặng, 176 ; 226, 684, 696, 
748, 762, 875, 1759, 1828, 
1840, 1857, 1858, 19831, 
1944, 1961, 2547, 2796, 
3015 - / Giọt châu (3) : 
Giọt nước mắt. X. Châu. 


224 


Vd. Giọt châu lã chã, 1857; 
1944, 3015 - Giọt hông 
(2): Giọt nước mắt đau đớn 
như có pha cả máu. Vd. 
Chưa phai giọt hồng, 762; 
857 - Giọt lệ (1) : Giọt nước 
mắt. Vd. Tưới xin giọt lệ 
cho người thác oan, 748 
(Theo phần nhiều bản nôm 
từ Liêu văn đến Quảng tập. 
BK chép là Rảy xin chén 
nước)- Giọt ngọc (4): Nh. 
Giọt châu. Vd. Nàng càng 
giọt ngọc như chan, 1759; 
1828, 2547, 2796 - Giọt 
rồng (1) : Giọt đồng hồ nước 
có trang sức hình con rồng, 
chữhánlà “đồnglong".Đồng 
hồ xưa là một cái bình bằng 
đồng, có lỗ nhỏ, có nét khắc 
để tính thì giờ, đổ nước vào 
bình cho đầy, để cho nước 
giọt dần đi, xem mực nước 
đến nét khắc nào mà tính 
thì giờ. Vd. Grot rồng canh 
đã điểm ba, 1865, nghĩa 
là trống canh theo giọt đồng 
hồ mà đánh, đã đánh canh - 
thứ ba - Giọt sương (1): 
Sương đọng thành giọt ở 


trên cành, hoặc sương rớt 
xuống từng giọt. Vd. Giọt 
Sương gieo nặng, 176 - Giọt 
Tương (2) : Tức giọt nước 
mắt. X. Mạch Tương. Vd. 
Cúi đầu chàng những gạt 
thầm giọt Tương, 1858 - 
Giọt đài giọt ngắn, 1840; 
Giotngăngiotdài,684:Cách 
nói hình tượng để chỉ tình 
hình khóc nhiều - Giọt 
nước cảnh đương, 1931: 
Chữ hán là "dương chỉ 
thuỷ", bồ tát Quan Âm lấy 
rảy vào chúng sinh để rửa 
hết phiền não. 


GIỔI (2) : Tung lên thả 
xuống. Vd. Lớp lớp sóng 
giỏi, 221 ; 9671. 


GIÔNG TỔ (1): Cơn giông 
cơn tố ; trận gió lớn có 
mưa và sấm sét, thường 
thì gọi là giông, ở biển thì 
gọi là tố. Vd. Giông tốphũ 
phàng, 1969, nghĩa là cơn 
giông tế tàn bạo khiến 
người ta khổ sở, chỉ cơn 
giận dữ của Hoạn thư hành 


hạ Thuý Kiểu. 


GIỐNG (4) : 1. Nòi, loài 
(3). Vd. Tuôồng cho là giống 
hôi tanh, 853 ; 1194, 1728 
- 2. Hình như, In như (1). 
Vảd. Khen rằng khéo giống 
của nhà Hoạn nương, 2066 
-/ Giống bơ thờ (1) : Chỉ 
người ăn xổi ở thì. Vd, 
Những giống bơ thờ quen 
thân, 1728 - Giống hôi 
tanh (1) : Chỉ hạng người 
ô uế. Vd. Tuồng chỉ là giông 
hôi tanh, 853. 


GIƠ (1): Đưa lên, đưa ra. 
Vd. Gïơ tay với lấy về 
nhà, 295. 


GIỜ (2): 1. Một phần mười 
hai(theoxưa)trongkhoảng 
một ngây (1). Vd. Dón chân 
đứng núp độ đâu nửa g?ờ, 
1996 - 2. Bây giờ (1). Vd. 
Giờ ra thay bực đổi ngôi, 
959 - / Giờ lâu (2) : Một 
lúc lâu. Vd. Tần ngần đứng 
suốt giờ lâu, 273 , 648 - 
Bao giờ : X. Bao - Bây 


225 


giờ : X. Hây - Bấy giờ : 
X. Bấy. 


GIỞ (13) : 1. Lật tờ quyển 
sách (1). Vd. Lần giở, 7 - 
2. Bày ra cái gì đương ở 
trong kín ; dùng đến cái 
để dành 911). Vd. G7ở kim 
thoa với khăn hồng trao 
tay, 354 ; 973, 982, 1582, 
1945, 20498, 2065, 2864, 
2807, 2808, 2850 - 3. Nh. 
Trở(1). Vd. Giở mặt - / Giở 
bài bây (1) ; Bày trò bây, 
trò trây, trò vô sĩ. Vd. Lão 
kia có giở bài bây, 973 
-Giớ mặt (1) : Nh. Trở 
mặt - Giữ duốc bày trò, 
3155: Giở duốc, nghĩa đen 
là giở lọ mắm ra cho hôi, 
nghĩa bóng là giở chuyện 
xấu ra; bày trò là bày 
chuyện cho người ta cười. 
Cũng nói giở ruốc. 


GIỜI : X. Trời. 
GIỢN : X. Dợn. 


GIỤC (6): 1. Thúc cho mau 


226 


lên (5). Vd. Khắc canh đã 
Ø1ục nam lâu mấy hỏi, 778; 
780, 894, 1498, 1719 - 2. 
Xui khiến (1). Vd. Bóng tà 
như gïiục cơn buồn, 167 - 
/ Giục giã (3) : Thúc giục. 
Vd. Tỉnh kỳ giục giá đã 
mong độ về, 694; 868, 3033. 


GIÚP (2) : Vd. Giúp công; 
Giúp vì - / Giúp công (1): 
Giúp mà nên công. Vd. Giúp 
công cũng có lời nàng mới 
nên, 2544 - Giúp vì (1) : 
Giúp đỡ, vì tỉnh mà giúp 
đỡ. Cũng nói là giúp vầy. 
Vd. Họ Chung ra sức giúp 
vị, 691. 


GIỮ(13):1.Nắmlấy,không 
buông (1). Vd, Kê giữngười 
coi, 667 - 2. Cầm lấy, không 
bỏ, không rời(6). Vd. Duyên 
này thì giữ vật này thì 
chung, 736 ; Lòng kia grữ 
được, 1838 ; 1493, 1541, 
1776, 3088 - 3. Giữ gìn (2). 
Vd. Gìn vàng ørữngọc, 545; 
780 - 4. Trông coi (2). Vd. 


Giữ chùa chép kinh, 1916; 
3234 - 5. Phòng cẩn thận 
(2). Vd. Giữ ý, 321 ; 1752 
- / Giữ giàng (4) : Tức là 
giữ gìn, cứ các câu 519, 
1482, 2505 thì có thể tưởng 
rằng vì phải hiệp vần nên 
Nguyễn Du chuyển g1ữ gìn 
thành giữ giảng. Nhưng 
xem câu 2304 : Giữ giảng 
họ Thúc một nhà cho yên, 
thì lại thấy không phải vì 
hiệp vần, mà giữ giàng 
cúng là một từ như giử 
gìn - Giữ ý (L): Để ý mà 
giữ gìn. Vd. Sượng sùng 
iữýrutrè, 321 - Giữ chủa 
chép kinh, 1916. TVK và 
Quảng tập chép viết kinh; 
Quan vănvà BKchép tụng 
kinh; nhiều bản khácchép 
là chép kinh - Giữ ý rụt 
rè, 321 : Giữ lấy nền nếp 
kẻ cả, hay nền nếp danh 
gia - Giữ mực giấu 
quanh, 1498 : Cứ giữ một 
mực giấu giếm quanh co. 


GIỮA (17) : 1. Chỗ chính 


trung, chỗ ở trong ấy (10). 
Vd. Vừng trăng văng vặc 
giữa trời, 449 ; 929, 1638, 
1724, 2202, 2315, 2517, 
2520, 2528, 3122 - 2. Chỗ 
nửa chừng, không phải ở 
đầu ở đuôi (7). Vd. Gọi là 
gặp gỡ giữa đường, 93; 725, 
1236, 2430, 2485, 2636, 
2671 - / Giữa đường (4): 
Trong lúc mình đương ở 
ngoài, không phải ởchỗ căn 
cứ của mình. Vd. Gợi là 
gặp gỡ giữa đường, 93; 125, 
1236, 2430 - Giữa trời (3): 
Ở giữa không trung. Vd. 
Vừng trăng vằng vặc giữa 
tưới, 449 ; 2528, 3122. 


GIƯỜNG (3) : Vd. Tú bà 
vắtnóclêngiườngngồingay, 
950; 1724, 2210 -/Giường 
thất bảo (2) : Giường cẩn 
bảy thứ vật quí : vàng, bạc, 
lưu Ìy, xà cử, mã não, trân 
châu, san hô. Vd. Giữa 
giường thất bảo ngồi ngay 
một bà, 1724 ; 2210. 


227 


HÀ Y (1) : Áo màu trắng. 
Vd. Hoa quan giấp giới hà 
y rỡ ràng, 2266 - Chén hà: 
X. Chén. 


HÁ (1) : Từ để hỏi nghĩa 
là có đâu, sao. Vd. Tại ai 
há dám phụ lòng cố nhân, 
2330. 


HẠ CỐ (1) : Người trên 
đoái nhìn, để ý đến người 
dưới, lời khiêm tốn. Vd. 
Mấy lòng hạ cố đến nhau, 
197 - Hạ tình (1) : Hạ lời 
quyết tâm. Vd. Nàng mới 
hạ tình, 605 - Hạ từ (1): 
Hạ lời, tức hạ mình xuống 


228 


mà nói, mà xm. Vd. Hạ từ 
van lạy suốt ngày, 591 - 
Hạ tứ (1): Người trên cho 
người dưới, lời khiêm tốn. 
Vd. Mấy lời hạ tứném châu 
gieo vàng, 198. 


HẠCÔNG.2): Mừng công. 
Vd. Trong quân mở tiệc hạ 
công, 2565 ; 2589. 


HẠC (5) : Chim hạc, giống 
con cò mà lớn, đầu có chùm 
lông trắng và mào đỏ. Vd. 
Trong như tiếng hạc bay 
qua, 481 ; 2876, 3232 - / 
Hạc lánh (1) : Chim hạc 
tránh ở chỗ xa vắng, chỉ 


người tu hành ẩn dật. Vd. 
Mây bay hạc lánh biết là 
tìm đâu, 3232 - Hạc nội 
mây ngàn (1): Hạc ở ngoài 
đồng, biết là bay đi đâu, 
ý nói tung tích không định. 
Vd. Biết đâu hạc nội mây 
ngàn là đâu, 2402 - Tiếng 
bạc tiếng đàn : X. Tiếng 
- Tuổi hạc : X. Tuổi. 


HAI (60) : Con số. Nh. Đôi. 
Vd. Hai kinh vững vàng, 
10; Hai ả tố nga, 15 ; Một 
hai nghiêng nước nghiêng 
thành, 27 ; Tài đành hoạ 
hai, 28 ; 146, 156, 162, 288, 
372,430,450,478,555,564, 
580, 647, 682, 730, 860, 
1007, 1079, 1088, 1373, 
1418, 1555, 1697, 1712, 
1723, 1762, 1836, 1924, 
1954, 2178, 2205, 2261, 
2319, 2341, 9349, 2442, 
2460, 2479, 2484, 2668, 
2699, 2880, 2952, 3011, 
3029, 3064, 3090, 3128, 
3221, 3235, 3246 - / Hai 
đường (1) : Chữ Hán là 


song đường, cha và mẹ. Ÿd. 
Trên hai đường dưới nửa 
là hai em, 379 - Hai Kiều 
(2) : 1. Hai nàng họ Kiều, 
Đại Kiều và Tiểu Kiều. X. 
Một nền Đồng tước, 156 - 
2. Nghĩa bóng là hai cô gái 
đẹp. Vd. Hai kiểu e lệ nép 
vào đưới hoa, 146 - Hai 
kinh (1) : Hai kinh là Bắc 
kinh tức Yên kinh và Nam 
kinh tức Kim lăng là hai 
kinh đô nhà Minh. Vd. Bốn 
phươngphẳnglặng haikinh 
vững vàng, 10 - Hai mươi 
mốt (1) : Hai chục với một. 
Vd. Ngày hai mươi môttuất 
thì phải chăng, 1090 - Hai 
tình (2) : 2. Chỉ cha và 
mẹ, hai người thân tình (1). 
Vd. Một mình thì chớ hai 
tình thì sao, 860 - 2, Hai 
mối tình, ví như mối tình 
vợ chồng và mối tình bè 
bạn (1). Vd. Hai tình vẹn 
vẻ hoà hai, 3221 - Hai thân 
(2) : Cha và mẹ. Vd. Hai 
thân còn dỡ tiệc hoa chưa 


229 


về, 430 ; 3128 - Băng hai: 
X. Băng - Cả hai : X. Cả 
- Gồm hai : X. Gồm - Hoà 
hai : X. Hoà - Một hai: 
X. Một - Hai bề vẹn hai, 
730 : Hai phía, hai bên giữ 
trọn cả hai - Hai chữ đồng 
tâm, 555 : Nói hai người 
cùngmộtlòng,tứcyêunhau. 
X. Đồng tâm - Hai đường 
tin nghỉ, 2880 : Hai con 
đường, hai bề tin và ngờ 
- Hai miệng một lời, 450: 
Hai người cùng nói một 
lời, cùng đọc một lời thể 
- Hai tên hương trà, 1924: 
Hai tên thị tỳ trông nom 
việc thắp hương và pha trà, 
nói chung là việc sắm sửa 
đồ cúng. 


HÀI (2) : Giày đi ở chân. 
Vd. Hải văn, 143 ; Trở hải, 
211 -/ Hài văn (1) : Giày 
thêu. Vd. Hài văn lần bước 
dặm xanh, 143 - Trở hài: 
X. Trở. 


HÁI (1) : Ngắt, bê lá, hoa, 


230 


quả ở cây ra. Vd. Hái thuốc 
- / Hái thuốc (1) : Các đạo 
sĩ hay tãng m1 ổi vân du 
qua rừng hay hái cây làm 
thuốc. Vd. Sư đà hái thuôc 
phương xa, 3231. 


HẠI (4) : 1. Thiệt thòi, tổn 
thương (1). Vd. Làm cho 
cho hại cho tàn cho cân, 
1272 - 2. Làm, gây thiệt 
thòi, tổn thương (2). Vd. 
Thiệt mình mà hạ: đến ta 
làm gì, 1014 ; 3212 - 3. 
Giết hại (1) Vd. Hại một 
TPƯỜI CỨU muôn người, 
2685 - / Hại thay : X. Khéo 
thay- Hại một người cứu 
muôn người, 2685 : Chỉ 
việc Thuý Kiểu khuyên 
hàng Từ Hải mà cứu được 
muôn người khỏi chết vì 
chiến tranh. Thực ra thì 
không phải chỉ chết một 
Từ Hải mà quân của Từ 
Hải bị giết củng nhiều - 
Hại nhân nhân hại 2382: 
Hai người thì người hại lại, 
đó là mật câu tục ngử Hán. 


HẢI ĐẠO(1): Đường biển. 
Vd, Mà đường hải đạo sang 
ngay thì gần, 1614 - Hải 
tần (1) : Miền ven biển. 
Vd. Năm năm hùng cứ một 
phương hải tần, 2450. 


HÁI ĐƯỜNG (2): Hoa hải 
đường, một thứ hoa có sắc 
đẹp. Tỷ dụ người có sắc đẹp. 
Vàd. Hả¡đườngLãngonđông 
lân, 175 ; Hải đường mơn 
mởn cành tơ, 128. 


HÃI HÙNG (3) : Sợ hãi. 
Vd. Dặm rừng bước thấp 
bước cao hải hùng, 1128; 
1720, 2486 - / Hãi hùng 
có hoa, 2486 : Hình tượng 
này để đối xứng với hình 
tượng e đè sóng gió ở trên 
mà củng hình dung lòng 
sợ hãi. KOM chép là E dẻ 
sóng vỗ hãi hùng bước sa. 


HAY (13): 1. Giỏi, tốt, khéo, 
có ý nghĩa tốt, trái với dở 


(10). Vd. Rằng hay thì thật. 


là hay,489;545,1014,1207, 


1317, 1533, 1752, 304, 
3164 - 2. Có ý nghĩa mỉa 
mai trái lại (3). Vd. Chị 
nói hay sao, LI1 ; 1222, 
1962 - / Hay gì (3) : Chẳng 
tốt chút nào. Vd. Mà hại 
đến ta hay gi, 1014 ; 3047, 
3164 - Hay hèn (1) : Hay 
hay là dở. Vd. Hay hèn lẽ 
cũng nối điêu, 1317. 


HAY (21) : 1. Biết, hiểu, 
nghe,(19). Vd. Khuôn xanh 
biết có vuông tròn mà hay, 
412 ; 744, 961, 993, 1179, 
1553, 1650, 1680, 1706, 
1931, 2409, 2543, 2623, 
2646, 2674, 2838, 3105, 
3219, 3241 - 2. Có thể, có 
khả năng (1). Vd. Thiếp dù 
vụng chẳng hay suy, 1587 
- 8. Thường xảy ra nhiều 
lần(1).Vd. Haynóidèchừng, 
1361 -/ Hay tình (1) : Hiểu 
rõ tình hình. Vd. Mụ nghe 
nàng nói hay tình, 961 - 
Cho hay : X. Cho - Mới 
hay : X. Mới - Ngẫm hay: 
X. Ngâm. 


231 


HAY (10) : Hoặc là. Vd, 
Trăm năm biết có duyên 
gì hay không, 182 ; 672, 
1862, 2180, 2194, 2276, 
2593, 3200, 3202, 3210 - 
/ Hay không (3) : Từ tổ 
để hỏi. Vd. Trăm năm biết 
có duyên gì hay không, 182 
; 2194, 2276 - Hay sao (3): 
Từ tổ để hỏi. Vd. Lại thua 
ả Lý bán mình hay sao, 
672 ; 1362, 2180. 


HÃY (27) : 1. Vẫn, còn là 
(14). Vd. Hương thừa dường 
hãy ra vào đâu đây, 216; 
226,300,326,413,731,734, 
1011, 1714, 2042, 2274, 
2351, 2462, 3004 - 2. Có 
nghĩa là nên cứ, hoặc cứ 
làm thế này trong khi chờ 
đợi (13). Vd. ấy về tạm 
phó giam ngoài, 613 ; 650, 
399,1027,1174,1364,1372, 
1452, 1616, 1736, 2084, 
2254, 2322. 


HÀM (4) : Xương quai ở 
trên và dưới miệng, do phép 


232 


chuyềnngh1a,chỉcáimiệng. 
Vd. Hàm sư tử, 1350 ; Râu 
hùm hàm én, 2167 ; 2274, 
2672 - / Hèm én : X. Râu 
hùm hàm én - Hàm sư tử 
(1): Sách Nam sửchép rằng 
vợ Trần Quit-thường là họ 
Liêu dửlắm, khách đến chơi 
nhà hay nghe tiếng gắt 
mắng ; Tô Đông-pha làm 
bài thơ bỡn có câu "Hốt văn 
Hà-đông sư tử hống, Trụ 
trượng lại thủ tâm mang 
nhiên”,ngh1alà: Bỗngnghe 
sư tử Hà-đông rống ; gậy 
chống buột tay lòng hoang 
mang. Hàm sư tử chỉ uy 
thế người vợ cả dữ tợn. Vd. 
Trước hàm sư tử gởi người 
đằng la, 1350. 


HAN (2): Hỏi. X. Hỏi han. 
Vd. Trước xe lơi lả han 
chào, 925 ; 3029 - / Hỏi 
trước han sau : X. Hỏi. 


HÀN (1): Lấp, bịt chỗ nước 
rỏ, nước rỉ ; nghĩa bóng. 
Vd. Tình xưa lai láng khôn 
hàn, 3191. 


HÀN GIA (1) : Nhà nghèo, 
lời khiêm tốn để nói nhà 
tôi. Vd. Hàn gia ở mé tây 
thiên, 195 - Hàn huyện 
(4) : Lanh và âm, chỉ khi 
người ta gặp nhau hỏi 
thăm về sức khoẻ của 
nhau. Vd. Bên lời vạn phúc 
bên lời hàn huyền, 394 ; 
575, 1569, 1809- Hàn thực 
(1) : Tiết Hàn thực ở vào 
khoảng 105 ngày sau tiết 
Đông chí, người ta truyền 
rằng để thương nhớ Giới 
Chí-thôi là tướng của Tấn 
Văn đế bị chết cháy, đến 
tiết ấy người ta cấm lửa 
ba ngày chỉ ăn đồ ăn nguội 
(lạnh) nên gọi là Hàn thực. 
Vd. Đêm đêm Hàn thực 
ngày ngày Nguyên tiêu, 
942. X. Nguyên tiêu - Hàn 
vi (1): Nghèo hèn. Vd. 
Thong dong mới kể những 
ngày hàn vị, 2290. 


HÁN SỞ CHIẾN TRƯỜNG 
(1) : Khúc nhạc xưa hình 
dung cảnh tượng của chiến 


trường Hán và Sở đánh 
nhau. Hán và Sở, tức là 
LưuBangvàHangVũtranh 
nhau làm vua Trung-quốc 
sau khi nhà Tần sụp đổ. 
Vd. Khúc đâu Hán Sởchiến 
trường, 473. 


HÀNG (9) : Dây, chỉ vật 
bày thành dãy (1). Vd. Bày 
hàng cổ xuý xôn xao, 1467 
- 2. Dòng chữ (2). Vd. Hàng 
hàng gấm thêu, 1316 - 3. 
Nước mắt chảy thành dòng 
(2). Vd. Châu sa mấy hàng, 
562 ; 534 - 4. Quán hay 
chỗ buôn bán xếp thành 
dây ở chợ, ở phố (2). Vd. 
Ngôi hàng, 813 ; 1278 - 5. 
Chỉ người khách mua bán 
hay món hàng mua bán (2). 
Vd. Mối hàng, 934 ; 2142 
-#Mối hàng (2): 1. Khách 
mua hàng (1). Vd. Có thừa 
mối hàng, 934 - 2. Móm 
mua bán (1). Vd. Mới hàng 
một đã ra mười thì buông, 
2142 - Ngôi hàng (2) : Chỗ 
bán hàng. Vd. Chung lưng 


233 


mở một ngôi hàng, 813 ; 
1278 - Hàng hàng gấm 
thêu, 1316 : Hàng chứ 
nảo cúng viết đẹp như 
gấm như thêu. 


HÀNG (1): Đầu hàng. Vd. 
Thế công Từ mới đổ ra thế 
hàng, 2500 - / Hàng thần 
(1) : Kẻ bề tôi đầu hàng. 
Vd. Hàng thần lơ láo, 2466. 


HÀNGCHÂU(1): Tên phủ 
thuộc tỉnh Chiết Giang, 
2957. 


HÀNG CƯỚC (1) : Đi bộ, 
dùng chỉ các tăng ni đạo 
s1 đi nơi này nơi khác. Vd. 
Nhớ ngày hảnh cước 
phương xa, 2405 - Hành 
vân(1): Tên một khúc nhạc 
xưa. Vd. Một rằng lưu thuỷ 
hai rằng hành vân, 478 - 
Hành viện (1) : Nhà con 
hát, nhà đi. Vd. Cũng nhà 
hành viện xưa nay, 2139. 


HẠNH (1) : Nết, nết na. 
Vd. Thương vì hạnh trọng 
vì tài, 1469. 


234 


HẠNH (2) : Một thứ cây 
về loài mơ mận. Vd. Hoa 
chào ngõ hạnh, 2826 ; 1213 
- ý Khoẻ hạnh : X. Khoẻ 
- Ngõ hạnh : X. Ngõ. 


HAO (1) : Môn mỗi ; tốn 
kém. Vd. Đĩa dầu bao, 251 
- ý Hao mòn (1) : Mòn 
mỏi, sút kém. Vd. Tuyết 
sương ngày một hao mòn 
hình ve, 2834. 


HÀO (1) : Rãnh sâu đào 
ở ngoài thành. Vd. Trong 
hào ngoài luy tan hoang. 
2525. 


HÀO HOA (1) : Chỉ người 
giàu có ăn chơi phong lưu. 
Vd. Vào trong phong nhã 
ra ngoài hảo hoa, 152. 


HẠT (1) : Hột, giọt. Vd. 
Hạt mưa, 619 - / Hạt mưa 
(1) : Có câu ca đao : "Thân 
em như hạt mưa rào, hạt 
rơi xuống giếng hạt vào 
vường hoa" chonên hạtmưa 
dùng để tỷ dụ thân phận 


người phụ nữ. Vd. Hạt mưa 
sá nghĩ phận hèn, 619. 


HĂM HĂM(1): Hình dung 
vẻ tức giận mà ổi, mà tới. 
Vd. Hăm hăm áp điệu một 
hơi lại nhà, 1134. 


HẰM HẰM(1): Hình dung 
về hung hăng dữ tợn. Vd. 
Hằm hằm sát khi, 2524. 


HẲN (8) : Chắc là, tất là, 
có ý khẳng định, hoặc có 
ý phỏng đoán, hồ nghi. Vd. 
Một cười này hắn nghìn 
vàng chẳng ngoa, 826 ; 829, 
1024, 1447, 1560, 1664, 
2998, 3174. 


HẲN HOI (2) : Tươm tất, 
tử tế. Vd. Giữa thì hương 
lửa hẳn hoi, 929 ; Thấy lời 
quyết đoán hẳn hoi, 1031. 


HÀNG (2) Tức là 
Hằng-nga. Vd. Chị Hằng, 
1340 ; 1636 - / Á Hằng: 
X. Ả- Chị Hằng : X. Chị. 


HẰNG (3) : Chữ hán nghĩa 


là thường, luôn. Vd. Tường 
đông ghé mắt ngày ngày 
hằng trông, 284 ; 332, 1287 
- / Lê hẳng : X. Lê. 


HÀNG THUỲ, 2050 : Tên 
sông ở tỉnh Trực-lệ nhưng 
ở đây lại được mượn để làm 
hiệu của một vị sư nữ. 


HẮT HIU (1) : Gió thổi 
lay động nhè nhẹ. Nh. Hiu 
hắt. Vd. Ngọn đèn trông 
lọt trướng huỳnh hắt hữu, 
434. 


HÃNG (1) : Lấy tay hay 
vật gì mà đỡ lấy vật ở trên 
rơixuống.Cũngnói là hứng. 
Vd. Hấnglấy mộttay, 1443. 
Hãng lấy mà nhận cả trách 
nhiệm vào mình. 


HÃNG HỜ : X. Hững hờ. 


HẦU (2) : 1. Hầu hạ (1). 
Vd.Sảnh đường mảngtiếng 
đòi ngay lên hầu, 1718 - 
2. Cũng có nghĩa là đưa 
tăng phẩm hay lễ vật để 


235 


tổ kính ý với người trên 
(1). Vd. Dạy đưa pháp bảo 
sang hầu sư huynh, 2046 
-/Con hầu (2) : Chỉ người 
nử tỳ hầu hạ. Vd. Phận 
con hầu giữ con hầu dâm 
sai, 1776 - Hầu hạ (2) : 
Chầu chực ở bên để cho 
chủ sai khiến ; chỉ người 
tôi tớ, người tỳ thiếp. Vd. 
Giả danh hẩu hạ, 816 ; 
Sớm khuya hẩu hạ đài 
dinh, 188ä. 


HẬU ĐÃI (1): Đãi tốt lắm. 
Vd. Rằng Từ công hậu đãi 
ta, 2629 - / Hậu tình (1): 
Tình thân thiết. Vd. Phải 
nơi Hằng thuỷ là ta hậu 
tình, 2050. 


HẬU TRA (1) : Chờ xét 
hỏi. Vd. Lại đem các tích 
phạm đồ hậu tra, 2354. 


HÈ (1) : Mùa hạ. Vd. Dưới 
trăng quyên đã gọi hè, 1307. 


HÈN (6) : 1. Thấp kém, 
đở, tôi, nghèo nàn (5). Vd. 


286 


Phận hàn, 619 ; 954 ; Hay 
hèn, 1317 ; 2072, 2197 - 
2. Chẳng ra gì, yếu ớt (1). 
Vd. Hùm thiêng khi đã sa 
cơ cũng hèn, 2516. 


HEN (4) : Định ước với 
nhau. Vd. Chẳng hẹn mà 
nên, 811;2255, 2502, 2624 
- / Hẹn hò (1) : Từ kép 
cũng nghĩa như hẹn. Vd. 
Sông Tiền đường sẽ hẹn 
hò về sau, 1000. 


HÉO (1) : Chỉ vật tươi trở 
thành khô đi ; nghĩa bóng 
là buồn rầu. Vd. Sinh thì 
gan héo ruột đầy, 1869 - 
/ Héo hon (1) : Khô héo. 
Vd. Ruột tằm ngày một 
héo hon, 2838 - Gan héo: 
X. Gan. 


HẸP (2) : Vd. Ở đây cửa 
Phật là không hepgì, 2076; 
2478 -/Hẹp hòi (1): Không 
rộng rải ; nghĩa bóng là 
không bao dung. Vd. Lượng 
xuân dù quyết hẹp hòi, 345. 


HẺ (2) : Quan hệ, quan 
ngai dính dáng, dùng 
trong những từ tổ không 
hề, chẳng hề. Vd. Thật thà 
có một đơn sai chẳng hể, 
2106 ; Song chẳng hề chỉ, 
2679. 


HỄ (1): Nếu mà, có ý quyết 
hơn. Vd. Máu tham hếthấy 
hơi đồng là mê, 1306. 


HẾT (28) : Không còn, 
không sót, trọn vẹn, xong. 
Vd. Rẽ cho thưa hết một 
lời đã nao, 509 ; 810, 993, 
999,1081,1139,1441,1607, 
1625, 1878, 1998, 2083, 
2132, 23507, 2412, 2622, 
2642, 2652, 2667, 2676, 
2775, 2819, 3127 - / Hết 
duyên (1) : Chỉ người đàn 
bà tuổi đã già, không còn 
sắc đẹp nứa, cho nên không 
có tình duyên được nữa. 
Vd. Làng chơi đã trở về 
già hết duyên, 810 - Hết 
lời (4) : 1. Nói rất mực 
(1). Vd. Hết lời thú phục 
khẩn cầu, 1139 - 2. Tỏ hết 


tình ý (1). Vd. Nỗi thương 
chẳng nói hết lời, 2819 - 
3. Không còn nói đến nửa 
(1). Vd. Hết lời thị phi, 
1878 - 4. Nói xong (1). Vd. 
Lời chưa hết lời, 1978 - 
Hết điều khinh trọng 
hết lời thị phi, 1878 : 
Không còn nói với nhau 
những điều khinh trọng, 
không còn nói với nhau 
những lời thị phi được nữa 
(nhớ lại khi hai vợ chồng 
bàn bạc với nhau trước khi 
Thúc sinh về thăm quê). 


HIẾM : X. Kém - / Hiếm 
gì yến anh : X. Kém gì 
vên anh. 


HIỂM SÂU (2) : Chữ Hán 
hiểm nghĩa là địa thế khó 
khăn, cao dốc, dốc thẳm. 
Hiểm sâu nghĩa là độc ác 
ngầm. Vd. Có đâu mà lại 
ra người hiểm sâu, 1168; 
2014 - Hung hiểm: X. 
Hung. 


HIẾN (6) : Mái hè, nhà 


237 


nhỏ làm chô ngồi chơi. Vả. 
Hiên tà gác bóng, 241 ; 280, 
467, 569, 991, 1370 -/ Hiên 
Lâm thuý : 280 : Cái hiên 
ngồi ở đấy mà ngắm cảnh 
xanh biếc của cây và đá 
- Hiên tà (1) : Cái hiên 
có bóng mặt trời tà chiếu 
vào. Vd. Hiện tả gác bóng 
nghiêng nghiêng, 241 - 
Hiên tây (2) : Mái hiên 
ở phía tây, chỗ Thuý Kiều 
đứng nói chuyện với Kim 
Trọng, liên hệ với Tây 
sương là chỗ Thôi Oanh 
Oanh và Trương Cung hội 
nhau. Vd. Nàng còn đứng 
tựa hiên tây, 69 ; 991, 


HIẾN PHÙ (1) : Dâng nộp 
những tù bắt được trong 
chiến tranh, những tù do 
hành quân mà bắt được. 
Vd, Kíp truyền chư tướng 
hiến phù, 2353. 


HIẾN HIỆN (1) : Hiện ra 
rõ cho người ta thấy được. 
Vỏ. Đã lòng hiển hiện cho 
xem, 129 - Hiển linh (1): 


238 


Hiển hiện ra một cách 
thiêng liêng. Vd. Chờ xem 
ắt thấy hiển lính bây giờ, 
118. 


HIẾU (6) : Đạo con đối với 
cha mẹ. Vd. Bên tình bên 
hiếu bên nào nặng hơn, 
602 ; 609, 730, 2718, 3054, 
3119 - / Hiếu phục (1) : 
Để tang cha mẹ. Vd. Sinh 
rằng hiếu phục vừa xong, 
1831 - Hiếu nghĩa (1) : 
Hiếu đối với cha mẹ, nghĩa 
đối với tình nhân, ân nhân. 
Vd. Mấy người hiểu nghĩa 
xưa nay, 2647 ; 2653 - Hiếu 
tâm (1) : Lòng hiếu của 
con đối với cha mẹ. Vd. Bán 
mình đã động hiếu tâm 
đến trời, 2684 - Hiếu tử 
(1) : Con hiếu. Vd. Khen 
rằng hiếu tử đã nên, 1833 
- Đắc hiếu : X. Đắc - Hiếu 
trọng tỉnh thâm, 609 : 
Hiếu trọng là nặng lòng vì 
đạo hiếu, tình thâm là tình 
thương cha rất sâu. Ở câu 
này hiếu và tình không phải 


nghĩa ở câu 602, vì Chung 
công chưa rõ được tâm sự 
của Kiều đối với Kim Trọng. 


HIẾU SINH (1) : Thương 
yêu muôn vật, khiến muôn 
vật đều sống, tức thương 
người. Vd. Đem lời phương 
tiện mở đường hiếu sinh, 
1750. 


HÌNH (3) : Cái tượng hiện 
ra ; dung đáng, đáng dấp. 
Vd. Ngắm ra cho kỹ như 
hình con buôn, 888 ; 1357, 
1494- Hình dung(1): Hình 
đáng, dáng dâp. Vd. Hình 
dung chải chuốt, 1060, chỉ 
dung dáng người cô vẻ sắm 
sửa làm tốt cho dễ trông. 


HIU HẮT (1) : Chỉ gió thổi 
nhè nhẹ khiến hơi lay 
động. Nh. Hát hịu. Vd. Vì 
lô hiu hắt, 246. 


HHIU HIU (2) : Chỉ gió thổi 
nhè nhẹ. Vd. Gió hiu hiu 
thổi một vài bông lau, 98; 
744, b 


HỘ (15) : Gia tộc do một 
ông tổ sinh ra, chỉ một gia 
tộc hoặc một người nào. 
Vd. Có nhà viên ngoại họ 
Vương, 11 ; 148, 607, 685, 
691,1276,1529,2081,2128, 
2172, 2304, 2886, 2911, 
2919, 2980. 


HOA (107) : 1. Cái hoa, 
nghĩa đen và nghĩa bóng, 
thường dùng để tỷ dụ người 
đẹp, sắc đẹp, tình yêu (80). 
Vd. Vùi nông một nấm mặc 
đầu cổ hoa, 78 ; Hai kiều 
e lệ nép vào dưới hoa, 146; 
160,219,226,272,335,361, 
379,380,402,438,442,461, 
497,521,572,636,678,702, 
754, 820, 827, 836, 933, 
1006, 1050, 1068, 1136, 
1211, 1214, 1236, 1241, 
1264, 1281, 1310, 1325, 
1336, 1355, 1413, 1535, 
1641, 1703, 1705, 1760, 
1795, 1914, 1918, 1925, 
1942, 1946, 1982, 1986, 
2018, 2062, 2151, 2197, 
2585, 2748, 2812, 2821, 


239 


287/7, 2898, 2981, 299/7, 
3025, 3035, 3094, 3100, 
3123, 3132, 3144, 3154, 
3164, 3224- 2. Cái hoa bị 
nhân cách hoá (5). Vd. Hoa 
cười ngọc thốt, 21 ; Hoa 
ghen thua thắm, 26 ; 1436, 
2862 - 3. Tỷ dụ mặt người 
đẹp (1). Vd. Nàng càng ủ 
đột nét hoa, 103 - 4. Vật 
hình dáng giống cái hoa 
(1). Vd. Hoa đèn, 3106 - 
5. Tính từ chỉ vật gì có hoa, 
có trang sức bằng hoa, hay 
có vẻ đẹp (20). Vd. Kiều 
từ trở gót trướng boa, 17; 
204,211,430,529,634, 701, 
779,1408, 1454, 1466,1895, 
2027, 2145, 2601, 2625, 
3033, 3060 - / Hoa đào (4): 
Hoa cây đào, tỷ dụ người 
phụ nử đẹp. Vd. Trướng 
tô giáp mặt hoa đào, 1281; 
2151,2748,2877- Hoa đèn 
(1) : Người ta thường gọi 
là hoa đèn, cái khối khói 
kết lại trong ngọn đèn dầu, 
có sắc đỏ và đen, hình gống 


240 


cái hoa, nhưng ở câu 3106 
từ hoa đèn không phải là 
hoa đèn ấy mà là chỉ cái 
ngọn đèn toả ánh sáng ra 
giống như hoa. Vd. Trông 
hoa đèn chẳng thẹn mình 
lắm ru, 3106 - Hoa khôi 
(1): Đứng đầu các thứ hoa, 
tức là người đẹp nhất trong 
chốn thanh lâu. Vd. Hoa 
khôi mộ tiếng Kiểu nhị, 
1279 - Hoa lê (2) : Hoa 
cây lê, tỷ dụ người đẹp. Vd. 
Màu hoa lê đã đầm đìa 
giọt mưa, 226 ; 438 - Hoa 
nguyệt (2) : Hoa và trăng. 
X. Nguyệt hoa. Vd. Nguyệt 
hoa boa nguyệt não nùng, 
1285 - Hoa quan (1) : Mũ 
hoa, trang sức bằng hoa 
vàng ngọc. Vd. Hoa quan 
giấp giới, 2266 - Hoa râm 
(1) : Hoa cây râm, chỉ sắc 
trắng lốm đốm. Vd. Tuyết 
sương nhuốm nửa mái đầu 
hoa râm, 384 - Hoa tơi 
(1) : Tỷ dụ người đàn bà 
con gái lưu lạc. Vda. Chút 


phân hoa rơi, 3035 - Hoa 
tàn (2) : Tỷ dụ người đẹp 
vì trải khổ sở nhiều mà 
nhansắcsuykém.Vd.Cũng 
liều ngọc nát hoa tàn, 1766; 
Hoa tàn mà lại thêm tươi, 
3123 - Hoa tỳ (2) : Chỉ 
người đầy tớ gái (tỷ), thêm 
từ hoa cho đẹp lời. Vd. Hoa 
tỷ đã động tiếng người, 
1980; 1994-Hoa bốn mùa: 
X. Có cây trăm thước - Bê 
hoa : X. Hẻ - Có hoa : 
X. Cỏ - Chơi hoa : X. Chơi 
- Tiên hoa : X. Tiên - Hoa 
cười ngọc thốt, 21 : Hoa 
và ngọc bị nhân cách hoá. 
Chỉ cái cười tươi như hoa, 
tiếng nói trong như ngọc 
- Hoa chào ngõ hạnh, 
2862: Từ hoa bị nhân cách 
hoá. Lệ xưa người đậu tiến 
sĩ được cỡi ngựa xem hoa 
ở Ngư-uyển, cho nên gọi 
là được Hoa chào. X. Ngõ 
hạnh - Hoa dù rã cánh, 
678 : Cánh hoa dù rụng, 
tức dù một mình con lưu 


lạc (mà cây còn giữ nguyên 
lá cành, tức gia đình còn 
đứng vững) - Hoa đã lia 
cành, 1325 : Tỷ dụ thân 
người đàn bà con gái lưu 
lạc - Hoa đào năm ngoái, 
2748 : Chỉ thấy đoá hoa 
đào năm ngoái vẫn còn cười 
trước gió đông mà không 
thấy người đâu. So sánh 
hai câu 2747, 2748 với hai 
câu thơ của Thôi Hiệu đời 
Đường : "Nhân diện bất tri 
hà xứ khứ ; Đào hoa y cựu 
tiếu đông phong". Câu trên 
nghĩa là mặt người chăng 
biết đi đâu mất, nhận định 
cá! tỉnh trạng đi nhiên như 
thế, chứ câu của Nguyên 
Du, với mấy tử trước san, 
nảo còn gợi lên hình ảnh 
một. người cố tìm trước tìm 
sau. Câu dướicủa ThôiHiệu 
nghĩa là hoa đào vẫn như 
củ, cười với gió đông, hình 
như chỉ tả cái cảnh thấy 
đó chứ câu của Nguyễn Du 
với hai từ năm ngoái khiến 


241 


thấy rằng im Trọng nhìn 
hoa đào mà chỉ thấy hoa 
đào năm ngoái là cái hoa 
đào có Thuý Kiều đứng ở 
bên - Hoa ghen thua 
thắm, 26 : Hoa (và liễu 
ở sau) bị nhân cách hoá. 
Hoa ghen vì không thắm 
bằng (liểu hờn (ghét) vì 
không xanh bằng). Từ ghen 
(và bờn) bao hàm ý nghĩa 


rằng sắc đẹp của Thuý Kiều _ 


đến khiến tạo hoá phải ghen 
ghét - Hoa hương càng 
tỏ, 497 : Hoa và hương càng 
làm tô vẻ đẹp - Hoa rụng 
hương bay, 2997 : Tỷ dụ 
người đàn bà con gái chết 
rồi - Hoa soi ngọn đuốc, 
3132 : Ngọn đuốc soi hoa 
làm sáng tươi thêm - Hoa 
thải hương thưa, 1413 : 
Tách từ thưửa thải làm hai 
để ghép ¿hải với hoa và thừa 
với hương làm một từ tổ 
chỉ người con gái đã mất 
tiết như cái hoa đã bị thải, 
như mảnh hương đã đốt 


242 


còn thừa - Hoa theo nước 
chảy, 2931 : Tỷ dụ thân 
lưu lạc - Hoa thơm phong 
nhuy, 3094 : Hoa thơm còn 
bao nhuy, nhuy chưa rửa 
thì hoa mới được quí - Hoa 
trôi bèo giạt, 219 : Trôi 
giat như hoa, như bèo trên 
dòng nước. Tách trôi giạt 
làm hai ghép với hoa và 
bèo cho thành hai vẽ đối 
nhau-Hoa trôi giạtthắm, 
572 : Hoa thắm rụng do 
nước trôi giạt đi (cùng với 
cành liễu úa vàng xơ xác) 
hình dung cảnh cuối xuân 
sanghè- Hoa xuân đương 
nhuy, 1006: Hoamùaxuân 
còn tươi, còn thắm, tỷ dụ 
người con gái tuổi còn non 
trẻ- Hoaxưaongecũ,3144: 
Tức là tình nhân củ đổi 
với nhau - Có nội hoa hèn: 
X. Có - Gió tựa hoa kẻ: 
X. Gió - Liêu chán hoa 
chê : X. Liều - Nước chảy 
hoa trôi ; Nước trôi hoa 
rụng :X. Nước - Ngọc nát 


hao tàn: X. Ngoc- Nguyệt 
nọ hoa kia : X. Nguyệt 


HOÀ (4) : 1. Thôi không 
xung đột nữa (2). Vd, Thua 
cơ mụ cũng cầu hoà dám 
sao, 1876 ; 1373 - 2. Cả, 
tất cả, khắp cả (2). Vd. Hoà 
hai, 3011 ; 3221 - / Hoà 
hai (2) : Cả hai. Vd. Hai 
em phương trưởng hoà 
hai, 3011; 3221 - Câu hoà: 
X. Cầu - Chiến hoà : X. 
Chiến. 


HOÁ CÔNG (1): Chữ Hán 
nghĩa là thợ tạo hoá. Quan 
niệm xưa của người Trung 
quốc cho trời đất là cái lò 
lớn (thiên địa vi lô), tạo 
hoá là thợ (tạo hoá vi công), 
khí âm dương ià than (âm 
dương vi than), muôn vật 
là đồng đúc trong lò (vạn 
vật vi đồng). Vd. Phú phàng 
chỉ bấy hoá công, 85 - Hoá 
nhi (1) : Tức con tạo. ÄX. 
Con tạo. Vd. Hoá nhi thật 
có nỡ lòng, 1129. 


HOA (3) : Theo vần, theo 
nhịp mà ứng lại. Vd. Hoa 
đàn, 1298 ; Hoa vần, 1058; 
1320 -/ Hoa đàn (1) ; Theo 
nhịp đàn của người ta mà 
ứng lại. Vd. Bàn vây điểm 
nước đường tơ hoa đàn, 
1298 - Hoạ vần (2) : Theo 
vần bài thơ của người ta 
xướng mà làm bài ứng lại. 
Vd. Cách tường nghe có 
tiếng đâu hoạ vần, 1058; 
1320. 


HOA (7) : May ra, hoặc 
cô ¡ ít khi có, may ra có. 
Vq. Tài đành hoa hai, 28; 
94, 496, 795, 2415, 2998 
- “Hoa hai (1) : May ra, 
hoa hoằn mới có hai. Vd, 
Tài đành hoa hai, 28 - Hoạ 
là (1): May ra thì. Vd. Hoa 
là người dưới suối vàng biết, 
cho, 94. 

HOẢ BÀI (1): Bài hoá tốc, 
do ngựa truyền đi. Vd. Hoả 
bài tiên lộ ruổi mau, 22689. 


HOÀI (1): Cưu mang; nghĩ 


243 


đến, để ý đến. Vd. Kê đoái 
người hoäi, 91 - / Kẻ đoái 
người hoài : X. Kẻ. 


HOÀI (2) : Uổng, uổng phí. 
Vd. Hoài công, 790 ; Ai 
mất tiền hoả đến đây, 1206 
- / Hoài công (1) : Uống 
công. Vd. Hoài công nắng 
giữ mưa gìn với ai, 790. 


HOÀN LƯƠNG (1): Chỉ 
người làm đi trở về làm 
ngườilươngthiện.Vd. Hoàn 
lương một thiếp thân vào 
cửa công, 1378, nghĩa là 
đưa một. cái thiếp, một cái 
đơn kêu xin (thân) ở cửa 
công cho Thuý Kiều được 
hoàn lương, trở về làm 
người lương thiện. 


HOÀNG HÔN (1): Lúc sắc 
vàng và sắc tối lẫn nhau, 
tức Lúc tranh tối tranh sáng, 
lúc nhá nhem, chạng vạng. 
Vd. Nay hoảng hôn đã lạt 
maihồn hoàng, 1268, nghĩa 
là chiều này đến chiều 


244 


khác, không có gì thay đổi 
- Hoàng lương (1) : Chữ 
Hán nghĩa là kê vàng. Sách 
Chẩm trung ký đời Đường 
chép rằng có người tên là 
Lư sinh vào quán gặp một 
ông tiên, phàn nàn nghèo 
khổ, ông tiên đưa cho một 
cái gối bảo cầm lấy mà gối. 
Bãy giờ chú quán đương 
nấu kê, Lư sinh gối ngủ 
đi, mộng thấy lấy vợ giàu 
có, đô tiến sĩ, làm quan đến 
tiết độ sứ, đánh được giặc, 
làm tế tướng mười năm, 
có năm người con đều làm 
quan..., thọ ngoại 80 tuổi 
mnới chết. Chợt tỉnh đậy chủ 
quán nấu kê chưa chín. 
Nhân thế người ta gọi là 
mộng hoàng lương. Vd. 
Hoàng lương chợt tỉnh hồn 
mai, 1715. 


HOÀNGSÀO(1):Mộtlãnh 
tụ nông dân khởi nghĩa ở 
cuối đời Đường, đánh chiếm 
được cả Trường an, tung 


hoành trong khoảng mười 
năm. Vd, Nghìn năm ai có 
khen đâu Hoàng Sảo, 2496. 


HOẢNG HỐTT (1) : Thình 
linh sợ hãi, Lâm thần bất 
định. Vd. Một nhà hoảng 
hốt ngẩn ngơ, 589. 


HOẶC (4): Hay là ; ví như; 
cô lề không chắc hắn. Vd. 
Mu già hoãecô điều gì, 841; 
1490, 2882, 2884. 


HỌC (2) : Theo sách, theo 
thầy để mở mang tri thức, 
tập tành nghề nghiệp. Vd. 
Vỡlòng học lấy những nghề 
nghiệp hay, 1222 ; 2088 - 
/ Học nói (1) : Bắt chước 
tiếng người, chỉ con chim 
hót có vẻ như tiếng người. 
Vd. Con oanh hợc nói, 270. 


HOE : X. Giấc hoè ; Quế 


hoè. 


HOEN QUEN(1): Bị hoen 
ố mà mất nhan sắc. Vd. 
Đào hoen quen má liễu tan 
tác mày, 1428. 


HỎI (34) : Thăm dò bằng 
lời nói. Vd. Đón hở: dò la, 
191 ; 224, 277, 587, 625, 
763,1062,1135,1261,1725, 
1778, 1889, 1984, 1994, 
22068, 2416, 2573, 2620, 
2652, 2754, 2/56, 2/57, 
2758, 2759, 2760, 2899, 
2912, 2918, 1958, 19/6, 
3029, 3192 - / Hỏi han (3): 
Từ kép nghĩa là hỏi. Vd. 
Dưới đèn ghé lại ân cần 
hỏi han, 714 ; 1688, 2540 
- Hỏi thăm (1) : Hỏi để 
đò biếttin tức. Vd. Hỏi thăm 
di trú nơi nao, 2765 (Các 
bản TVK, KOM, Quảng tập 
chép là hỏi thăm ; Quan 
văn và BK chép là vội han; 
Phúc văn chép là vội thăm. 
Chúng tôi thấy hỏi thăm 
là đơn giản dễ hiểu nhất) 
- Hỏi tra (6) : Hỏi xét cho 
ra sự thật. Vd. Tiểu thư 
trông mặt. hỏi tra, 1829 ; 
1886, 1894, 2302, 2885, 
2980 - Hỏi trước han sau: 
3029 : Tức là hỏi tíu tít 
ở trước và ở sau. 


245 


HÒNG (2) : 1. Gần, sắp 
(1). Vd. Đối thay nhạn ên 
đã hòng đầy niên, 1478 - 
2.Mong,toan(1).Vd.Nghìn 
vàng thân ấy đễ hòng bỏ 
sao, 2804. 


HÓT (1) : Chim kêu, thú 
kêu, tiếng cao tiếng thấp 
như có điệu. Vd. Ve ngâm 
vượn hóứ nào tầy, 2571. 


HỌP (1) : Vẻ. Ai ngờ lại 
họp một nhà, 3177 - /Šum 
họp (1) : Sum vầy nhóm 
họp với nhau. Vd. Một nhà 
sun họp trúc mai, 1881. 


HỒ (3) : Chất dính để đán, 
thường chế bằng bột gạo. 
Vd. Song hổ, 283 ; Màu hồ, 
969 ; Trướng hồ, 1475 - / 
. Màu hồ : X. Màu - Song 
hề : X. Song - Trướng hồ: 
X. Trướng. 


HỒ CẮM (1): Một thứ đàn 
giống đàn nhị của ta, kéo 
bằngcungcăng mã vĩ. Cũng 
có kiểu giống đàn tỳ bà, 


246 


gọi là nguyệt cầm, tức là 
"cầm trăng". Đàn này do 
Tây vực du nhập vào Trung 
quốc nên gọi là Hồ cầm (Hồ 
chỉ người Tây vực). Vd. 
Nghề riêng ăn đứt hồ cẩm 
một trương, 32. 


HỒ ĐIỆP(1): Bươm bướm. 
Sách Trang tử, thiên "Tế 
vật luận" nói rằng ngày 
xưa có người tên là Trang 
Chu chiêm bao thấy mình 
hoá làm bươm bướm, khi 
tỉnh đậy lấy làm ngờ, không 
biết mình là bươm bướm 
hay là Trang Chu. Vd. Ấy 
là hồ điệp hay là Trang 
sinh, 3200, 


HỒ ĐỒ (1) : Chưa hiểu, 
chưa rõ thế nào ; chưa định 
thế nào. Vd. Từ công riêng 
hãy mười phân hồ đồ, 2462. 


HỒ NGHI (1) : Ngờ vực, 
như tính con chồn (hồ là 
chôn). Vd. Hồ nghĩ nửa 
phần, 3004. 


HỘ TANG (1) : Giúp đỡ, 
săn sóc việc tang. Cũng như 
phủ tang. Vìông chú không 
có con trai, Kim Trọng là 
cháu thừa tự nên phải về 
để săn sóc việc tang. Vd. 
Xuân đường kíp gọi sinh 
về hộ tang, 534 - Hộ thân 
(1):Giữmình. Vd. Bên mình 
giắt để hộ thân, 2025. 


HỔ(2):Xấuhổ,theẹnthùng, 
tủi thẹn. Vd. Hổ sinh ra 
phân thơ đào, 877 ; 3103 
- Hồ thẹn (1) : Xấu hổ, 
thẹn thùng. Vd. Nói càng 
hổ thẹn trăm chiều, 3081. 


HÔI TANH (1) : Chỉ vật 
bẩn thỉu,nhớp nhúa,cömùi 
khó chịu. Vd. Tuồng chì là 
giống hôïtanh,853-/Giống 
hôi tanh : X. Giống. 


HỒI (4) : 1. Vòng (1) Vd. 
Chín hổi vấn vít, 570 - 2. 
Lúc, lần, cơn (2). Vd. Khắc 
canh đã giục nam lâu mấy 
hồi, 778 ; Quá chơi lại gặp 
hồi đen, 807 - 3. Một thôi 


(1). Vd. Tiên nghiêm trong 
chửa dứt hồi, 2317 =/ Chín 
hồi : X. Chín. 


HỒI TRANG (1) : Về nhà 
(trang nghĩa là nhà ở quê). 
Vd, Đành lòng sinh mới 
quyết lòng hồi trang, 1496. 


HỘI (4) : 1. Cuộc họp do 
nhiều người tham gia (1) 
Vd. Hội trường văn, 2859 
-2. Cuộc vui do nhiều người 
tham gia (1). Vd. Lê là Tảo 
mộ hội là Đạp thanh, 44 
-3. Đoàn thể do nhiều người 
thamgia(2).Vd.Cũngngười 
một hội một thuyền, 202; 
1270 - / Hội chủ (1) : Tức 
là người làm chủ hội Đoạn 
trường. Vd. Vâng trình hội 
chủ xem tường, 199 - Hội 
Đoạn trường (1) : Đoàn 
thể do những người có số 
đoantrường họpthành(đây 
chỉ là một hình tượng nghệ 
thuật). Vd. Xét người trong 
hội Đoạn trường đòi cơn, 
1270 - Hội đồng (2) : Cùng 


247 


họp với nhau. Vd. Muôn 
binh nghìn tướng hội đồng 
tẩy oan, 2438 ; 2566 - Hội 
ngộ (2) : Gặp nhau. Vd. 
Ngắm cơ hội ngộ đã dành 
hôm nay, 376 ; 601 - Hội 
trưởng văn (1) : Tức là 
khoa thị do sĩ tử các nơi 
họp lại mà thì văn chương. 
Vd.Chếkhoagặp hộitrường 
văn, 2859 - Hội hợp chỉ 
kỳ, 2407 : Chữ Hán, nghia 
là cái kỳ hội họp với nhau, 
gặp mặt nhau. 


HÔM (16) : 1. Ngày nào 
đó (9). Vd. Phải người hôm 
nọ rõ ràng chẳng nhe, 320; 
326, 376, 387, 558, 1320, 
1517, 2959, 3121 - 2. Buổi 
chiều tối (7). Vd. Trời hôm 
mây kéo tối rầm, 783 ; 933, 
1043, 1047, 1091, 2736, 
3234 -/ Hôm mai (2) : Buổi 
hôm và buổi mai. Vd. Nhớ 
người tựa cửa bôm mai, 
1043; 3234 - Hôm nay (7): 
Ngày hiện nay. Vd. Lần lừa 


248 


ai biết hãy còn hôm nay, 
326 ; 376, 387, 558, 1320, 
1517, 3121 - Hôm nọ (1): 
Ngày hôm trước. Vd. Rằng 
ngày hồm nọ giao binh, 
2959 - Hôm sớm (2) : Buổi 
chiều và buổi sớm. Vd. 
Hương hoa hôm sớm phụng 
thờ, 983 ; 2736. 


HÔN HOÀNG (1) : Tức là 
hoàng hôn nói đảo lại. Nh. 
Hoàng hôn. Vd. Nay hoàng 
hônlaimalhôn hoảng,1268. 


HỒN (15) : 1. Linh hồn 
(3). Vd. Hồncòn mang nặng 
lời thê, 745 ; Hồn tinh vệ, 
2972 ; 3202 - 2. Tâm hồn 
(12). Vd. Hồn dứt máu say, 
575;990, 1651, 1715, 1823, 
1845, 2236, 2363, 2390, 
2711, 2796, 2836 - / Hôn 
bay (2) : Tức sợ quá mà 
mất hồn mất vía. Vd. Mặt 
nhìn hồn bay, 990 ; 1651 
- Hồn mai (3) : Do điển 
giâc mai hiểu rộng ra. ÄX. 
Giấc mai. Vd. Hoàng lương 


chợt tỉnh hồn mai, 1715 ; 
2711, 2796 - Hồn quê (1): 
Lòng nhớ quê hương. Vd, 
Hồn quêtheongon mây Tần 
xa xa, 2236 - Hồn đứt máu 
say, 575 : Hồn đút là ngất 
đi (chết ngất) ; máu say 
là máu xông lên đầu khiến 
người ta say, mê (P'VK và 
BK chép là hồn ngất cũng 
rõ nghĩa nhưng không đúng 
âm của chữ?Š,của các bản 
nôm) - Hồn kinh phách 
rời, 2390 : Hồn sợ hãi, vía 
lia xa, cũng như hồn lạc 
phách xiêu, tức là sợ hãi 
lắm - Hồn lạc phách xiêu, 
2363: Hồn bạatđiđâu, phách 
giạt đi đâu, tức mất hồn 
mất vía - Hồn la chiêm 
bao, 2836 : Thường thấy 
chiêm bao, hồn lìa xác mà 


8Øặp người yêu - Nát ruột 


tan hồn : X. Ná¿ - Phách 
lạc hồn xiêu ; Phách quế 
hồn mai : X. Phách. 


HỒNG (22) : Sắc đỏ. Vd. 
Lá thắm chỉ hồng, 333 ; 


354,370,497,504,762,787, 
875, 917, 1086, 1130, 1138, 
1280, 1310, 1406, 1466, 
1521, 1568, 1926, 1928, 
2177, 3132 - / Hỏng diệp 
(1 : Lá đỏ. X. Lá thắm. 
Vd. Hồng diệp xích thẳng, 
459 - Hồng mai (1) : Có 
lê là nước chè nấu bằng 
gốc lão mai (mai già) nước 
sắc đỏ nên gọi là hồng mai. 
Vd. Thiền tràcan nước hồng 
mai, 1991 - Hồng nhan 
(13): Ma hồng, tỷ dụ người 
phụ nữ đẹp. Vd. Phận hồng 
nhan có mong manh, 65; 
669,1271,1305,1764,1906, 
2361, 2541, 2660, 2964, 
3101 ; Rằng hồng nhan tự 
thuở xưa, 107 (Có câu thơ 
cổ : Tự cổ hồng nhan đa 
bạcmệnh); Hồngnhanphải 
giống ở đời mãi ru, 1194 
(Cái sắc đẹp có phải là cái 
vật vĩnh viên ở đời đâu, 
đến khi hết sắc đẹp về già 
hắn là sẽ hết khổ sở vì hồng 
nhan) - Hồng quần (4) : 


249 


Chỉ phụ nữ, vì tục xưa ở 
Trung-quốc phụ nử sang 
trọng mặc váy (quần) mầu 
hồng. Vd. Phong lưu rât 
mực hồng quần, 35 ; Hồng 
quân với khách hồng quần, 
2157 ; 258/7, 2644 - Hồng 
trân(1): Bụihồng, chỉ đám 
bụi hồng do gió thổi bốc 
lên ở đường. Vd. Một xe 
trongcõl hồngtrầnnhưbay, 
908 - Bụi hồng : X. Bụi 
- Dặm hồng : X. Dặm - 
Giọt hồng : X. Giọ¿ - Lầu 
hồng:X.Lầu-Phiếuhồng: 
X. Phiếu - Thiếp hồng : 
X. Thiếp - Thức hồng : 
X. Thức - Vườn hồng : 
X. Vườn - Hồng chen bức 
là, 3132 : Bức là màu hồng 
chen vào màu hồng của 
quần áo và của đồ trang 
trí trong tiệc - Hồng rụng 
thắmrời, 1138: Hình dung 
người mỹ nhân bị đánh đập 
tơi bời. 


HỒNG QUẦN (1) : Nghĩa 


250 


đen là cái bàn xoay lớn (bàn 
xoay của thợ gốm), tỷ dụ 
trời đất hay tạo hoá. Vd. 
Hồng quân với khách hồng 
quần, 2157, nghĩa là trời 
đất, tạo hoá đối với người 
phụ nữ. 


HỜ HỮNG (2) : Chếnh 
mảng, không quan tâm, 
không chú ý. Vd. Trách lòng 
hờ hứng với lòng, 381 ; Từ 
công hờhữngbiếtđâu,2511. 
X. Hữừng hở. 


HỞ (2) : Hé ra, lộ ra, không 
kín. Vd, ở môi, 721 ; Sợ 
quen đám hở ra lời, 1827 
- /Hở môi ra (1l) : Nói 
lộ ra. Vd. Hở môi ra cũng 
thẹn thùng, 721. 


HƠI (7) : 1. Khi (3). Vd. 
Phòngvăn hơïgiánhưđồng, 
253 ; 913, 2808 - 2. Vị, mùi 
(1). Vd. Hơi đồng, 1306 - 
3. Hơi thở (3). Vd. Một hơi 
lặng ngắt, 758 ; Hăm hãm 
áp điệu một hơi lại nhà, 


1134 ; 2588 - / Hơi đồng 
(1): Mùi tiền ; chỉ tiền bạc. 
Vd. Máu tham hề thấy hơi 
đồng là mê, 1306 - Hơi may 
(1) : Hơi gió may, tức gió 
lạnh mùa thu. Vd. Vị lô 
san sát hơi may, 913 - Hơi 
tàn (1) : Hơi thở tàn của 
người gần chết; chỉecái thân 
được sống sót. Vd. Hơi tàn 
được thấy gốc phần là may, 
2588 - Hơi tiếng (1) : Hơi 
và tiếng. Vd. Hơi tiếng vừa 
quen, 1385. Có thành ngửữ 
"quen hơi bén tiếng", chỉ 
hai người vì gần gũi mà 
hiểu nhau, ý hợp tâm đầu 
- Một hơi : X. Một. 


HỠI (2) : Tiếng gọi, tiếng 
than. Vd. Ôi Kim lang hỡi 
Em lang, 755 ; Lòng này 
ai tô cho ta hởi lòng, 1070 
- ý Hỡi ôi (1) : Tiếng than. 
Vd. Hới ôi nói hết sự 
duyên, 1675. 


HƠN (12) : Vượt quá ; so 
sánh có lợi. Vd. So bề tài 


sắc lại là phần hơn, 24 ; 
602,1110,1349,1458,1472, 
1513, 2170, 2234, 2485, 
2904, 3124 - / Hơn người 
trí dũng, 2904 : Trí dũng 
thì vượt mọi người. 


HỜN (3) : Giận. Vd. Hoa 
ghen thua thắm liêu hởn 
kém xanh, 26 ; Rước dữ 
cưu hờn, 1459 ; 1609 - / 
Ngứa ghẻ hờn ghen : X. 
Nưứa. 


HỢP (2) : Họp nhau. Vd. 
Bèo hợp mây tan, 2401 ; 
Không hợp mà tan, 2965 
- Hợp tan (4) : Khi họp 
nhau khi ha tan. Vd. Này 
ai vu thác cho người hợp 
tan, 660 ; 1540, 2932, 3139. 


HỢP PHỐ (1) : Quận xưa 
của Giao Châu(ởtrong tỉnh 
Quảng Đông ngày nay). 
Trong quận sản xuất hạt 
châu, truyền rằng đời Hậu 
Hán có viên thái thú tham 
bạo bắt dân lấy hạt châu 
quá ngặt, châu bỏ dời sang 


251 


quân Giao-chi, khi Mạnh 
Thường bổ đến thay, bỏ tệ 
củ, cho đân tự do tìm kiếm 
thì châu lại trở về. Do điển 
ấy, "Biết đâu Họp-phố mà 
mong châu về), 306, nghĩa 
là biết của báu này của ai 
mà mong đem trả về. 


HỚT HƠ HÓỚT HẢI (1) : 
Hình dung trạng huống 
hoảng hốt. Vd. Hớt hơ hớt 
hải nhìn nhau, 1659. 


HUỆ LAN (1) : Huệ và lan 
là hai giống hoa thơm, tỷ 
dụ cảnh vợ chồng sum họp 
vui vẻ. Vq. Huệ lan sực nức 
một nhà, 1471. 


HUYẾN (3): Một giống cây 
cỏ, tục gọi là cây hiên Choa 
nó gọi là hoa hiên hay kim 
châm), cũng gọi là vong ưu 
thảo, người ta cho là ăn 
nó giải được phiền ; theo 
tục Trung quốc xưa thì cây 
ấy tượng trưng cho mẹ, Vì 
người ta trồng nó chỗ mẹ 
ở. Vd. Huyên cỗi xuân già; 


252 


2237, tức là mẹ và cha giả 
(Có bản chép là xuân cối 
huyện giả) ; 3010, 3017 - 
/ Huyền già (L) : Chỉ mẹ 
già. Vd. Huyên giả còn tươi, 
3010 - Nhà huyền : X. Nhả 
- Xuân huyên : X. Xuải. 


HUYỂN(1): Dây, dây đàn; 
theo phép chuyển nghĩa 
dùng để chỉ cái đàn. Vd. 
Tiếng huyền gần xa, 3198. 


HUYỆN (3) : Đơn vị hành 
chính trên xả, dưới phủ 
hay quận. Vd. Huyện Lâm 
thanh, 626 ; 1277, 1710 - 
/ Huyện Tích (2). Tức 
huyện Vô tích, 1277 ; 1710 
- Huyện Lâm thanh, 626: 
X. Lâm thanh - Huyện 
thành (1) : Thành huyện, 
tức ly sở của huyện. Vd. 
Huyện thành đạp đổ năm 
toà cõi Nam, 2444. Đạp đổ, 
phá được năm toà huyện 
thành ở cõi Nam. 


HÙM (6) : Con cọp, con 
hổ. Vd. Miệng hửm nọc rắn, 


2016 ; 2122, 2167, 2315, 
2516, 2670 - / Hàm sói 
(1): Cọp và chó sói là loài 
đã thú hung ác, tỷ dụ người 
hung ác. Vd. Kề răng hàm 
sói! gởi thân tôi đòi, 2670 
- Hàm thiêng (1) : Tục 
xưa cho rằng con cọp vì bắt 
được nhiều người mà thành 
thiêng, không sợ hãi gì cả. 
Vd, Hàm thiêng khi đã sa 
cơcũnghèn,2516- Trướng 
hùm : ÄX. 7rướng - Bán 
hùm buôn sói : X. Bán 
- Miệng hùm nọc rắn : 
X. Miệng - Râu hàm hàm 
én : ÄX. lâu. 

HUNG HÀNG (1) : Dữ tợn 


nóng nảy. Vd, Hung hăng 
chăng hỏi chẳng tra, 1135. 


HUNG HIỂM (1) : Hung 
ác và hiểm độc. Vd. Lấy 
lời hung hiểm ép duyên 
Châu Trần, 2094. 


HÙNG CỨ (1) : Giữ đất 
một chỗ mà xưng hùng. Vả. 


Năm năm hủng cứ một 
phương hải tần, 2450. 


HUỐNG CHI(1): Phương 
chi, nứa là. Vd. Huông chỉ 
việc cũng việc nhà, 2431. 


HƯ KHÔNG (2) : Không 
có gì cả ; bỗng không, khi 
không. Vd. Thoa này bắt 
được hư không, 305 ; Hư 
không đặt để nên lời, 2091. 


HỮNG HỜỞ (1) : Không 
quan tâm đến. Cũng như 
hờhứững. Vd, Hữnghochàng 
Tiêu, 3126. 


HƯƠNG (45): 1.Mùithơm, 
chất đốt cho thơm (37). Vd. 
Ở trong dường có hương 
bay it nhiều, 122; 216, 256, 
292,300,446,454,497,517, 
707,740, 742,848 ,929,988, 
936,1065,1297,1388,1606, 
1639, 1661, 1690, 1794, 
1803, 1918, 1924, 2056, 
2150, 2213, 2581, 2808, 
2850, 2862, 2934, 3189, 
3234 - 2. Tỷ dụ sắc đẹp 


253 


(7). Vd. Buôn phấn bán 
hương, 814; Thương gì đến 
ngọc tiếc gì đến hương, 848; 
1065, 1418, 2638, 2997, 
3154 - 3. Tỷ dụ tiếng thơm 
(1). Vd. Hương bay dặm 
phần, 2862. Dặm phần là 
đường về quê hương (X. Tử 
phần). Hươngbaydặmphần 
tức là tiếng thơm bay về 
quê hương - / Hương đèn 
(1): Hương và đèn, những 
vật thắp để thờ cúng. Vd. 
Hương đèn việc cũ, 2056 
- Hương hoá (1) : Nh. 
Hương lửa. Vd. Lễ xong 
hương hoả gia đường, 949 
- Hương khói (1) : Chỉ 
sự thắp hương để cúng. Vd. 
Mà đây hương khói vắng 
tanh thế mà, 60 - Hương 
khuê (1) : Buồng thơm, chế 
đàn bà ở. Vd. Thiếp hồng 
tìm đến hương khuêgỡi vào, 
1280 - Hương lửa (3) : 
Hương và đèn là những vật 
dùng để cúng. Nh. Hương 
hoả. Vd. Hươnglửahăn hoi, 


254 


929 ; 2213 ; Hương lửa ba 
sinh, 2581. Sách Truyền 
đăng lụcchép rằng có người 
nằm mộng thấy một vị lão 
tăng, ở trước mặt có tia 
khói rất nhỏ, vị tăng nói 
rằng : Đó là khói hương 
của người đàn việt kết 
nguyện, người đàn việt đã 
trải ba kiếp mà khói hương 
vẫn còn. Do điển ấy, hương 
lửa ba sinh là hương lửa 
của người ta dùng để thể 
nguyền, có hiệu lực đến ba 
kiếp - Hương nguyền (2): 
Hương dùng để thể nguyền. 
Vd. Mái tây để lạnh hương 
nguyền, 517 ; 740 - Hương 
thê(1):Nh. Hương nguyên. 
Vd.Táisinhchưa dứt hương 
thề, 707 - Hương thừa (2): 
Mùi hương thơm còn sót 
lại. Vd. Hươngthừacòn hãy 
ra vào đâu đây, 216 ; Tuồng 
gìhoathảaihươngthửa,1413 
- Hương trà (1) : Hương 
và chè, vật để thờ cúng. 
Vd. Xuân thu cắt sẵn hai 


tên hương tra, 1924 - 
Hương trời (I1) : Hương 
của trời, chỉ người con gái 
đẹp quí như hương của trời. 
Nh. Thiên hương. Vd. Sắc 
nước hương trời, 1065 - Lò 
hương:X. Lò-Nénhương: 
X. Nén - Nhà hương : X. 
Nhà - Phòng hương: X. 
hòng - Xe hương : X. Xe 
- Hương càng đượm lửa 
càng nồng, 1383 : Chỉ mối 
tình càng đằm thắm mặn 
mà - Hương lửa ba sinh: 
%. Hương lửa - Hương lửa 
đương nông, 2213 : Tức 
tình yêu đương nồng nàn. 


HƯƠNG LÂN (1) : Làng 


xóm. Vd. Trộm nghe thơm 
nức hươngiân,155- Hương 
quan (1) : Cửa cổng của 
làng, chỉ nơi quê hương. 
Vd. Giâc hương quan luống 
lần canh mơ đài, 1266 - 
Giấchươngquan:X. Giác. 


HƯỚNG THỤ (1) : Được 
hướng, được nhận, được ăn. 
Vd. Còn nhiều hưởng thụ 
về sau, 2723. 


HỮU TÀI (1) : Có tài. Vd. 
Hữu tài thương nỗi vô 
duyên lạ đời, 1904 - Hữu 
tình (3) : Có tình. Vd. Nưu 
tình ta lại gặp ta, 127 ; 
243, 2191. 


255 


ÍCH (1) : có lợi. Vd. Thiệt 
đây mà có ích gì đến ai, 
340. 


IM (1) : Vd. Thế mà ïím 
chẳng đãi đằng, 2011. 


IN (6) : Để dấu vết lại ở 
trên vật gì. Vd. In rêu rành 
rành, 124; 139, 189, 1526, 
1603, 1793 - / In rêu (1): 
In dấu vết ở trên rêu. Vd. 
Dấu giày từng vết ¡n rêu 
rành rành, 124 - In ngần 
(1) : In dấu. Vd. Mày ai 
trăng mới ¡in ngần, 1793. 


ÍT (3) : Vd. Nhớ í£ tưởng 


256 


nhiều, 265 ; Chờ đợi sư 
huynh í£ngày, 2052 ; 2559 
- / Ít nhiều (2) : Từ kép 
chỉ số lượng phòng chừng. 
Vd. Hương bay í£ nhiều, 
122 ; 1450 - Ít lâu (1) : 
Từ kép nghĩa là không bao 
lâu. Vd. Đành lòng chờ đó 
ít lâu, 2227 - Nhớ ít tưởng 
nhiều : X. Nhớ. 


Ý(12):Điềunghingợi,mong 
muốn, tính toán, tâm tư, 
ý niệm. Vd. Quanh tường 
ra ý tìm tòi ngẩn ngơ, 302; 
308, 321, 495, 1156, 13815, 
1492, 1556, 1909, 2067, 


2199, 2242 = Ý cao (]) : 
Chỉ ý kiến của người một 
cách tôn kính. Vd. Lời vàng 
vâng lĩnh ý cao, 495 - Ý 
tứ (3): 1. Ý ngh1 và tư 
tưởng (2). Vd. Lấy trong 
ý tứ mà suy, 1089 ; Chàng 
về xem ý £ứ nhà, 1573, tức 
là ý tứ của người vợ cả ở 
nhà - 2. Thường dùng theo 
nghĩa suy nghĩ, lo nghĩ mà 
giữ cẩn thận (1). Vd. Sao 
chẳng biết ý £ứ gì, 1861 
- Đẹp ý :X. Đẹp - Ngỏ 
ý :X. Ngó - Ý hợp tâm 
đầu,2205:Ýkhớpvớinhau, 
lòng trao cho nhau, tức là 
tình ý hợp nhau. 


YẾM : Vd. Yếm thắm trôn 
kim, 1507. X. Dễ loà yếm 
thắm. 


YÊN (3) : Nh. An. Vd. Bề 
nào thì cũng chưa yên bề 
nào, 1416 ; 1705, 2304 - 
/ Yên ổn (1) : Yên lặng 
vững vàng. Vd. Ở không 
yên ổn, 2664. 


YÊN (2) : Tức là án đọc 
theo giọng bằng, nghĩa là 
cái bàn. Vd. Trên yên bút 


"giá thì đồng, 397 ; Trên 


yên sẵn có con dao, 799. 


YÊN (4) : Tức là yên ngựa. 
Vd. Buộc yên quảy gánh 
vội vàng, 563 ; 896, 1568, 
2261 - / Gối yên : X. Gối. 


YÊN (3) : Chim yến, chim 
ên. Vd, Điều đâu lấy yến 
làm anh, 955 ; 1180,'1478 
- Yến anh (4) : Chim én 
và chim oanh (vàng anh). 
1. Tỷ dụ người đi chơi lũ 
lượt, tấp nập, như chim én 
chim oanh bay từng đàn 
tíu tít trong tiết xuân (3). 
Vd. Gần xa nô nức yến anh, 
45 ; 64, 514 - 2. Tỷ dụ việc 
chơi bời hoa nguyệt (1). Vd. 
Lạc đàn mang lấy nợ nần 
yến anh, 1098. 


YÊU (8) : Thương mến, qui 
mến, quyến luyến, luyến 
ái. Vd. Trộm giấu thầm yêu, 


257 


158 ; 498, 943, 1336, 3157, 
3158, 3188 - / Yêu hoa (1): 
Yêu mến cái hoa ; nghĩa 
bóng chỉ tình yêu. Vd. Yêu 
hoa yêu được một màu 
điểm trang, 1336 - Tấm 
yêu : X. Tấm. 


YÊU ĐÀO (1) : Từ yêu 
đào gốc ở câu Kinh Thi 
” Đào chỉ yêu yêu" là cây 
đào đương non, dùng để 
ví người con gái mới đến 
tuổi lấy chồng. Nguyễn Du 
dùng từ đoá yêu đào là 
chuyển cái hình tượng cây 
đào thành cái hình tượng 


258 


hoa đào mới nở. Vd. Vẻ chí 
một đoá yêu đảo, 503. 


YẾU (1): Yếu ớt, yếu đuối, 
tách yếu thơ làm đôi. Vd. 
Yếu liêu thơ đào - / Yếu 
liễu thơ đào, 897 : Tức 
là "liễu yếu đào thơ" đặt 
ngược : Cây liễu yếu đuối 
và cây đào non trẻ, tỷ dụ 
người thiếu phụ yếu đuối 
- Yếu thơ (1) : Yếu ớt non 
trẻ. Vd. Yếu thơ vâng chịu 
trước sân lôi đình, 1424. 


YẾU ĐIỆU (1): Hình dung 
người phụ nữ dịu đàng thuy 
mị. Vd. Người yểu điệu kẻ 
văn chương, 2841. 


KẺ(27):Từchỉtrống,nghĩa 
là người. Vd. Đã không kẻ 
đoái người hoài, 91 ; 163, 
322, 546, 577, 607, 667, 
760, 761, 781, 887, 1186, 
1258, 2482, 1483, 1519, 


1524, 1540, 1792, 1973, 
2253, 2334, 2434, 253/7, 
2755, 2841, 2886 - / Kẻ 
dưới (1): Người bề dưới. 
Vd. Cũng dung kẻ dưới mới 
là lượng trên, 1540 - Kẻ 
lớn (1) : Chỉ vợ cả. Vd. 
Trộm nghe kẻ lớn trong 
nhà, 1483 - Kẻ đoái người 
hoài, 91: Tách đoái hoài 
làm hai mà làm một từ 


tổ gồm hai vế đối nhau 
- Kẻ ngược người xuôi, 
1973 : Mỗ: người ở mỗi 
đường mỗi nẻo khác nhau, 
không thể gặp nhau được 
nữa - Kẻ ở người đi, 781: 
Người ở lại kẻ ra đi, chia 
tay nhau - Kẻ quí người 
thanh, 887: Chỉngười sang 
trọng tao nhã - Kẻ thang 
người thuốc, 761 : Người 
nọ người kia lo liệu thuốc 
thang-KẻViệtngườiTần, 
2434: Thời Xuân thu, Việt 
là nước ở phía đông nam 
Trung quốc, Tần là nước 
ở phía tây bắc, cách xa 


259 


nhau ; kẻ Việt người Tần 
là nói hai bên ở cách xa 
nhau lắm - Kẻ cắp bà già 
gặp nhau, 2334 : Kẻ cắp 
mà gặp phải bà già là người 
lão luyện cẩn thận thì khó 
thị thổ. 


KẾ (1) : Khe hở ở giữa hai 
vật. Vd. Rã tóc chân tơ, 
1997 - / Kẽ ngạch : Kẽ 
hởởglửa đườngngachvách 
và nền nhà. Vd. Rêu trùm 
kê ngạch, 3230 - Kẽ tóc 
chân tơ, 1997 : Kẽ ở giữa 
hai sợi tóc và cái chân sợi 
tơ. Tóc tơ là vật bé nhỏ 
tỷ mỹ, kẽ tóc chân tơ càng 
là vật bé nhỏ tỷ mi hơn. 


KÉM (ð) : Thua sút, không 
bằng ; sút đi, bớt đi. Vd. 
Liễu hờn kém xanh, 26 ; 
64, 829, 2448 - / Kém gì 
cô quả, kẽm g1 bà vương, 
2448 : Ÿ nói Từ Hải hùng 
cứ một phương, có kèm gì 
những vua chúa, những bá 
vương khác (Các bản nôm 


260 


và quốc ngữ thông hành 
đều chép kém thành £hiếu. 
Với từ thiếu gìthì phải hiểu 
câu này là : ở miền biên 
thuỳ có nhiều người xưng 
bá vương như Từ Hải, song 
như thế thì không đúng với 
sự thế bấy giờ. Chúng tôi 
ngờ rằng £hiếu là chép lầm. 
NEH nói có thấy một bản 
nôm (?) chép chữ #Mở chỗ 
chữ ⁄‡* thiêu. Nếu vậy thì 
đó là chử kém mà câu này 
thành : Kám gì cô quả kém 
đi bá vươngthì nghĩa thông 
lắm. Tức nói rằng Từ Hải 
nghênh ngang ở cõi biên 
thuỳ chẳng kém gì các ông 
vua cát cứ. Trường hợp này 
cũng giống trường hợp câu 
64 : Kém gi yến anh. Vốn 
là chữ &Ÿ kém, bị đọc lầm 
thành hiểm, xôi hiếmbithay 
bằng thiếu dễ hiểu hơn) - 
Kém gì yến anh : X. Kém 
gì cô quả. Các bản nôm đều 
chép đúng chữ kém. 


KÉN CHỌN(1): Lựa chọn 


lấy cái tốt. Vd. Ai cho kén 
chọn vàng thau tại mình, 
2190. Ai cho phép mình 
được kén chọn giữa vàng 
và thau, nghĩa là đã làm 


gái thanh lầu thì người thế 


nào củng phải tiếp cả. 


KEO (1) : Chất đính do 
da hay xương thú nấu 
thành. Vd. keo loan - / Keo 
loan (1) : Có truyện chép 
răng Tây vương mẫu cho 
Hán Vũ đế một thứ keo 
nâu bằng huyết chim loan, 
hế dây cung đứt lấy keo 
ãy nối lại là liền ngay. Vd. 
keo loan chắp mối tơ thừa 
mặc em, 726 (Chữ Jf (giao 
dùng làm chữ nêm phải đọc 
là Keo). 


KÉO (9): 1. Lôi, rút (4), 
Vd. Kéo cờ luỹ, phát súng 
thành, 2271 ; 2509, 2514, 
27058 - 2. Nhiều người theo 
nhau mà đi đến chỗ nào 
(4).Vd, Ngốn nganggò đống 
kéo lên, 49 ; 2259, 2268, 


2906 - 3. Chỉ vật gì đi động 
hình như theo nhau (1). Vd. 
Trời hôm mây kéo tối rầm, 
783 - / Kéo cờ luỹ, 2271: 
Kéo dây cờ để treo cờ trên 
cột cờ ở luỹ. 


KÉO (3) : 1. Khỏi (2). Vd, 
Thân con chẳng kẻo mắc 
tay bợm già, 882 ; 1196 - 
2. Nếu không thì sợ (1). 
Vd. Kéo khi sấm sét bất 
kỳ, 1757 - / Rẻo là (1) : 
Tức là kẻo mà, nghĩa là 
nếu không làm thế thì sợ, 
thì ngại. Vd. Vui là vui 
gượng kảo là, 1247. 


KẾ KHANG(1): Kê Khang 
là danh sĩ đời Tấn, có khúc 
nhạc tên là Quảng Lăng, 
điệu lưu loát như nước chảy 
(lưu thuỷ), nhẹ nhàng như 
mây bay (hành vân). Vd, 
Kê Khang này khúc Quảng 
Lăng, 477. 


KẾ (6) : Liền, bên cạnh ; 
đến ngay bên cạnh ; ghé 


261 


lại bên. Vd. Kề đến tận nơi, 
831 ; Kể tai, 1015 ; Gió 
tựa hoa kể, 1241 ; fể răng 
hùm sói, 2670 ; 2730, 2990 
- / Rẻ tai (1) : Ghẽê vào 
tai mà nói. Vd. Kể £¿aï mấy 
nỗi nằn nì, 1015 - Gần kê: 
X. Gần - Kê răng hủm 
sói gởi thân tôi đòi, 2670: 
Kề răng... gởi thân, chỉ lúc 
Thuý Kiều ở trong đám 
loạn quân, trong tay Hồ 
Tôn Hiến, rồi bị gán cho 
người Thổ quan. Nhiều bản 
quốc ngữ lộn chữ 

nên phiên lộn làm 
kế lưng. 


KỆ KINH (1) : Bài kệ và 
bài kinh người tu đạo phật 
tụng niệm. Vd. Kệ kinh câu 
củ thuộc lòng, 2055. 


KẾ (19) : 1. Thuật rõ (10). 
Và. Kể làm sao xiết muôn 
vàn ái ân, 7BO ; 777, 1081, 
1440, 2075, 2290, 2307, 
2775, 2980, 3018 - 2. Tính 
ra, tính đến, nói đến (8). 


262 


Va. Kể đà, 314 ; 699, 727, 
1153, 1527, 2557, 2558, 
3078 - / Kể chỉ (1) : Nói 
đến làm chi ; tính đến làm 
chi. Vd. Kể chí những nỗi 
dọc đường, 527 - Kể đà (1) 
: Tính ra thì đã. Vd. Kể 
đà thiểu não lòng người bây 
nay, 314 - Kể lể (1) : Nói 
chuyện dài dòng. Vd. Cùng 
nhau kể lể sau xưa, 1977 
- Kế nhặt kể khoan, 1153: 
Cũng như bắt khoan bắt 
nhặt, không phải là khi thì 
khoan,khithìinhặt,màthực 
là kể lể để thắt buộc một 
cách nghiêm ngặt ; trong 
"khoan nhặt" trọng tâm là 
nhặt. Tách "khoan nhặt” 
để đặt hai vế đối nhau. 


KẾT (4) : Buộc lại, thắt 
lại. Vd. Kết cỏ, 1100 ; Kết 
tóc xe tơ, 1532 ; 2700, 3111 
- / Kết duyên (2) : Buộc 
hai người với nhau vì duyên 
số, tức là kết hôn với nhau. 
Vd. Trong màn làm lễ tơ 
hồng kết duyên, 2134; 2866 


- Kết giao (1) : Giao ước 
thắt buộc với nhau. Vđ. Hai 
bên gặp gỡ một lời kết giao, 
3064 - Kết tóc (2) : Chữ 
hán là “kết phát", do chử 
"kếtphátviphuphụ”,nghia 
là con trai con gái đến tuổi 
kết tóc (ở Trung-quốc xưa 
con trai kết tóc để đội mũ 
gọi là quan, con gái kết tóc 
để cài trâm gọi là kê) là 
tuổi kết hôn. Vd. Kết tóc 
xe tơ, 1532 ; 3111 - Kết 
có ngậm vành, 1100 : Kết 
cỏ là "kết thảo”, nghĩa là 
báo ơn sau khi chết. Theo 
tích Nguy Khoả người nước 
Tấn thời Xuân Thu cho 
người thiếp của cha ởi lấy 
chồng chứ không đem chôn 
theo cha chết. Sau Khoả 
đánh nhau với Đỗ Hồi nước 
Tần thấy có một ông già 
cứ kết cỏ lại cho vướng chân 
Hồi. Hồi bị ngã thì Khoả 
giết được. Đêm chiêm bao 
thấy cha người thiếp ấy nói: 
“Tôi là cha người thiếp ông 
cho đi lấy chồng, cảm ơn 


'ông nên kết cỏ quấn vào 


chân Hồi. Ngậm vành là 
"hàm hoàn”, cũng nghĩa là 
báo ơn. Theo tích Dương 
Bảothời Đông Hán bắt được 
một con chim sẻ bị thương, 
đem về nuôi cho khoẻ rồi 
thả ra. Về sau có một đứa 
trẻ mặc áo vàng cầm bốn 
cái vòng ngọc đến nói tạt 
ơn - Kết chài đăng sông, 
2700 : Buộc nhiều chài lưới 
lại với nhau mà dăng ngang 
sông - Kết tóc xe tơ ; X. 
Kết tóc Xe tơ. 


KÊẾU (6) : 1. Phát ra tiếng 
gọi (5). Vd. Kêu trời, 596; 
892, 1054, 1427, 1758 - 9. 
Cầu xin (1). Vd. Kéu mà 
ai thương, 2394 - / Kêu ca 
(1) : Kêu oan, cầu xin. Vd. 
Khẩu đầu dưới trướng liệu 
điều kêu ca, 3364 - Kêu 
oan (1) : Kêu nỗi oan ức 
lên. Vd. Phận đành chidám 
kêu oan, 1427 - Kêu trời 
(1) : Khi khổ sở hay oan 
ức gọi trời, mong trời soi 


263 


xét. Vd. Oan này còn một 
kêu trời nhưng xa, 596. 


KKIA (28) : Từ chỉ người hay 
vật ở xa chỗ mình, đối với 
này,nọ.Vd.TiếngKiềunghe 
lọt bên kza, 307 ; Đầu nọ... 
cuối kĩa, 366 ; 461, 952, 
971,973, 1036, 1164, 1264, 
1322, 1338, 1411, 1422, 
1628, 2081, 2246, 2344, 
2667, 2673, 2844, 2894, 
2900, 3054, 3084, 3089, 
3116, 3242, 3259. Thường 
dùng đối với nọtrong nhiều 
từ tổ : Đường kai nỗi ng; 
Chuyện nàytròkia; Nguyệt 
nọ hỏa: kia, 


KÌA (1) : Cũng-nghĩa như 
kĩa, dùng khi cô ý trỏ người 
hay vật ở xa hơn kia. Vd. 
Kìa gương nhật nguyệt nọ 
đao qui thần, 906. cũng hay 
dùng đối với nợ. 


KIẾM (7) : Tìm, cố sức tìm, 
dụng tâm tìm cho được. Vd. 
Sẵn đây ta kiếm một vài 


264 


nén hương, 92 ; 808, 966, 
1188, 2099, 2144, 2/62 - 
/ Kiếm ăn (2) : Tìm kế sinh 
nhai. Vd. Quen mồi lại kiếm 
ăn miền nguyệt hoa, 808; 
2762 - Kiếm đường (2) : 
Tìm đường. Vd. Kiếm đường 
tháo lui, 1188; 2144- Kiếm 
một vài nén hương, 92: 
Các bản nôm và bản BK 
đều chép là kiếm, các bản 
VHT và một số bản quốc 
ngữ chép là thấp. Chúng 
tôi tưởng chữ kiếm là đúng. 
Ý Thuý Kiều nói nhân tiện 
đây ta kiếm lấy một vài 
nén hương để thắp cho. Sao 
lại kiếm ? Vì chỗ này không 
phải là nơi dụng ý đem sẵn 


hương đến mà thắp, nhưng 


không phải là đi tìm kiếm 
ở đâu xa mà là kiếm ởtrong 
lê vật còn lại sau khi đã 
tảo mộ. Những từ sẵn đây, 
kiếm và một vài là có quan 


' hệ nhất quán vớinhau. Chữ 


(kiếm) bị lộn làn nên 


bị phiên là ¿hấp. 


KIÊN TRINH (1): Bền giữ 
tiết trinh. Vd. Kiên trình 
chẳng phải gan vừa, 2893. 


KIẾN (3) : Một loài côn 
trùng. Vd. Äiântrongmiệng 
chén lại bò đi đâu, 1548; 
1758, 2335 -/ Con ong cái 
kiến : X. Con. 


KIỆN NHI(1): Người khoẻ 
mạnh. Vd. Cá tên dưới 
trướng vốn dòng kiện nhĩ, 
1198. 


KIẾP (27) : Chỉ đời người 
với ý nghĩa phật giáo là 
kiếp này liên quan với kiếp 
khác, kiếp trước với kiếp 
sau. Vd. Kiếptuxưavichẳng 
dày, 407 ; Kiếp này thôi 
thế thi thôi còn gì, 706 ; 
798, 878, 999, 1019, 1020, 
1078, 1193, 1195, 119G, 
1224, 1273, 1698, 1761, 
1786, 2622, 2689, 2642, 
2654, 2676, 2716, 1787, 
1930, 29386, 2998, 5022 - 
/ Kiếp đoạn trường (1): 


Kiếp đau đớn khổ sở. Vd. 
Này thôi hết kiếp đoạn 
trường là đây, 2622 - Kiếp 
liễu bồ (1) : Cái đời của 
người phụ nử yếu đuối như 
cây liễu cây bồ. Vd. Hãy 
xin hết kiếp liễu bồ, 999 
- Kiếp người (3) : Cuộc 
sống, đời người. Vd. Tẻ vui 
cũng một kiếp người, 1193; 
1224, 2639 - Kiếp oan gia 
(1) : Kiếp sống để trả nợ 
ác báo. Vd. Người này nặng 
kiếp oan gia, 1693 (Quảng 
tập chép là nặng nghiệp 
oangia)- Riếp phong trần 
(2) : Kiếp khổ sở vất vả. 
Vd. Kiếp phong trần biết 
bao giờ là thôi, 1078 ; 1273 
- Riếp sau (2) : Kiếp sẽ 
đến, theo thuyết luân hồi. 
Vd.Nochồng kiếpsau,1786; 
2998 - Kiếp trần (1) : Kiếp 
sống ở trong cõi trần, tức 
trong côi đời khổ não. Vd. 
Kiếp trần biết đũ bao giờ 
cho xong, 2930 - Kiếp xưa 
(2): Kiếp trước, theo thuyết 


265 


luân hồi. Vd. Kiếp xưa đã 
vụng đường tu, 1195 ; 2716 
- Kiếp tu xưa ví chẳng 
đày, 407 : Quan niệm nhà 
phật cho rằng những việc 
xảy ra trong kiếp này của 
người ta là do kết quả của 
những việc làm từ kiếp 
trước. Ÿ câu này là ví như 
kiếp trước ta không được 
dày phúc đức. 


KIỂU (1) : Chỉ người đàn 
bà con gái đẹp. Vd. Hai kiểu 
e lệ nép vào dưới hoa, 146 
(khác với hai Kiểu ở câu: 
Một nên Đồng-tước khoá 
xuân hai Kiều, 156) - / Hai 
Kiều : X. Hai. 


KIỂU NHI (2) : Con bé, 
đứa con tên là Kiều. Vd. 
Niều nhi phận mông như 
tờ, 2777 ; 2791. 


KIỂU (6) : Vật dùng cho 
người sang trọng ngồi, do 
người khác khiêng trên vai. 
Vd. Kiệu hoa, 779 ; 1466, 


266 


2143, 2145, 2601, 3033 - 
/ Kiệu hoa (5) : Kiệu rước 
dâu trang sức bằng hoa. 
Vd. Kiệu hoa đâu đã đến 
ngoài, 779 ; 1466, 2145, 
2601, 3033 - Kiệu hoa cất 
gió, 1466 : Kiệu hoa rước 
đi mà làm nổi gió, ý nói 
kiệu rước đi mau. 


KIỂU TÁNG (1) : Bọc cổ 
mà chôn, chôn sơ sài. Cũng 
đọc là cáo táng. Vd. Truyền 
cho kiểu táng di hình bên 
sông, 2564. 


EKTM(4): Cái kim. Vd. Rung 
cảirơi kim, 769; 1507,3067, 
3175 - / Phận cải duyên 
kim : X. Phận - Rụng cải 
tơi kim : X. tụng. 


KIMHOÀN(1):Vòngvàng 
(Em Trọng trao tặng Thuý 
Kiều). Vd. Thề xưa giở đến 
kữm hoàn, 2807 - Kim môn 
(1) : Tức Kim mã môn là 
chỗ vua Hán Vũ đế sai các 
học sĩ chực để chờ chiếu 
chỉ, cho nên phương Km 


môn là chỉ bực văn học hiển 
quí. Vd. Chẳng sân Ngọc 
bội thì phường Km môn, 
410 - Kim ngân (1) : Vàng 
bạc. Vd. Phật tiền sẵn có 
mọi đồ kíứm ngân, 2024 - 
Kim thoa (2) : Cái thoa 
gài tóc bằng vàng. Vd. Trên 
đào nhác thấy một cành 
kim thoa, 294 ; 354 - Kim 
mã Ngọc đường, 2870 : 
im mã tức là Km mã môn 
hay Kim môn. X. J im môn; 
Ngọc đường là dinh thự 
của quan Hàn lâm. lữmm 
mã Ngọc đường chỉ cảnh 
làm quan sang. 


KÍN (4) : Không hở, không 
lộ. Vd. Mây Tần khoá kín 
song the, 249 ; 267, 1553, 
1577 -/ Kín mít (1) : Kín 
như bịt lại (mít tức là bít, 
là bịt). Vd. Trong ngoài kín 
mít như bưng, 1563 - Kín 
cổngcaotường,267:Cổng 
(cửa ngăn) thì kín, tường 
thì cao, người ngoài không 
thể nào vào được, hay nhìn 


lọt được. Từ kín và từ cao 
đặt ngược khiến ý nghĩa 
thành cô đọng. 


KINH (4): Sợ hãi. Vd. Mặt 
nhìn ai nấy đều kính, 125; 
218, 1740, 2390 - / Kinh 
hãi (1) : Sợ hãi. Vd. Nghe 
thôi kinh hãi xiết đâu, 2003 
- Kinh hoàng (1) : Sợ hãi 
hoang mang. Vd. Nghe tin 
xiết nỗi kính hoàng, 535. 


KINH(4):Sáchchépnhững 
lờicủathánh hiền, của thần 
phật, để làm khuôn phép. 
Vd. Giữ chùa phép kính, 
1916 ; 1937, 1986, 2867. 


KINH (1) : Kinh đô. Vd. 
Hai kinh vững vàng, 10. 


KINH LUÂN (1) : Nguyên 
chỉ việc ươm tơ; nghĩa bóng 
là điều tê việc chính trị. 
Vd. Kinhluângômtà1,2452. 


KÌNH NGẠC (1) : Kinh 
là cá voi, ngạc là cá sấu, 
hai từ này thường dùng 


267 


để chỉ loài cá lớn ở biển 
ở sông hay nuốt cá con, 
thời phong kiến dùng để 
tỷ dụ giặc giã cùng kẻ xâm 
lược tàn bạo. Vd. Đầy sông 
kinh ngạc chật đường giáp 
bình, 2252. 


KÍNH (2) : Tôn trọng. Vd. 
Kính yêu, 2369; 3174 - / 
Kính yêu (1) : Kính trọng 
và yêu mến. Vd. Lòng riêng 


riêngnhững kính yêu,2369. . 


KÍP (7) : Gấp, vội. Vd. Giã 
chàng nàng mới kíp dời 
song sa, 428 ; 534, 632, 
1465, 1491, 2099, 2353 - 
/ Kíp chầy (1) : Kíp chầy 
thôi cũng một lần mà thôi, 
864 - Kíp toan (1) : Liệu 
gấp. Vd. Kíptoankiếm chốn 
xe dây, 2099. 


268 


KỊP (6) : Vừa thì giờ, đúng 
thì giờ ; đụng được, gặp 
được. Vd. Một lời nói chửa 
kịp thưa, 119 ; 539, 540, 
975, 2086, 3076 - / Kịp thì 
(1) : Còn vừa thời, không 
lỡ thời. Vd. Đào non sớm 
liệu xe tơ kịp thì, 3076. 


KỲ NGỘ (@) : Cuộc gặp 
gỡ la lùng. Vd. Nhớ nơi kỳ 
ngộ, 260 ; B11. 


KÝ (1) : Ghi, ghi tên vào. 
Vd. Tờ hoa đã ký, 686 - 
/ Ký chú : Ghi để lại, ghi 
dặn lại. Vd. Ký chú định 
ninh, 2789 - Ký chú đỉnh 
ninh, 2789 : Dặn đi dặn 
lại nhiều lần. 


KỸ (1) : Cẩn thân, đến nơi 
đến chôn. Vd. Ngăm ra cho 
ký như hình con buôn, 888. 


KHÁC (8) : Vd. Khác vời, 
19; Khácthường, 208; 887, 
2059, 2744, 2882, 3024, 
3182 - / Khác nhau (1): 
Vd. Khác nhau một chữ, 
2882 - / Khác thường (2): 
Không giống như thường. 
Vd. Giá đành tú khẩu cẩm 
tâm khácthường,208;2059 
- Khác vời(1): Khácchừng 
mực thường. Vd. Vân xem 
trang trọng khác vời, 19. 


KHÁCH (17) : 1. Người 
ngoài, người lạ, đối với chủ 
(7). Vd. Khách đà xuống 
ngựa tới nơi tự tình, 142; 


168, 211, 642, 852, 903, 
3126- 2. Người mua hàng, 
người qua lại cửa hàng (4). 
Vd. Có người khách ở viễn 
phương, 67 ; Rước khách 
kiếm lời mà ăn, 916 ; 1275, 
2166 - 3. Chỉ người làm 
đối tượng , khách thể (2). 
Vd. Kháchhồngquần,2157; 
2644 - 4. Xa lạ (4). Vd. 
Nhẫn từ quán khách lân 
la, 287 ; 890, 911, 2021 
- / Khách du (1) : Khách 
chơi. Vd. Khách du bỗng 
có một người, 1275 - Khách 
hồng quần (2) : Tức là 
người phụ nữ. Vd. Hồng 


269 


quân với khách hồng quần, 
2157 ; 2644 - Khách qua 
đường (1): Người lạ đi 
ngoài đường, không quan 
hệ gì tới mình. Vd. Khách 
qua đường để hững hờ 
chàng Tiêu, 3126 - Cõi 
khách:X. Cõi-Đất khách: 
X. Đất - Quán khách : 
X. Quán - Quê khách : 
X. Quê. 


KHAN (1) : Khô ráo vị ít 
nước;iÈt,hiếm,nghiabóng 
là thiếu vị. Vd. Khangiong 
tình - / Khan giọng tình 
(1) : Thiếu ý vị tình tứ, 
tức là vì tương tư mà uống 
(trà) thấy chẳng có ý vị 
øì. Vd. Hương gây rủi nhớ 
trà khan giọng tình, 256. 


KHÁNH (2) : Đồ nhạc khí 
bằng đá ; đồ trang sức 
bằng vàng, bạc hay ngọc 
làm hình cái khánh. Vd. 
Chuông vàng khánh bạc, 
2048 ; 2065 - / Chuông 
khánh : X. Chuông. 


270 


KHAO BINH X. Thưởng 
tướng khao bình. 


KHẢO (1) : Dung hình cụ 
tra người có tội. Vd, Nào 
ai có khẩo mà mình lại 
xưng, 1578. 


KHÁT KHAO (2) : Thèm 
muốn, trông mong nhiều 
lắm. Vd. Sinh càng thảm 
thiết khát khao, 2831 ; 
3040. 


KHÁC (2) : Nét khắc, nét 
chạm để chia độ ở đồng hồ, 
ở lậu đo thì giờ ; một phần 
thì giờ trong một giờ (2). 
Vd. Khắc canh, 778 ; Một 
khắcmộtchầy, 803 -/ Khắc 
canh (1) : Khắc là khắc 
đồng hồ hay là khắc lậu 
để xem giờ cầm canh ; canh 
là khoảng thì giờ chia một 
đêm ra để cắt phiên mà 
canh gác. Vd. Khắc canh 
đã giục nam lâu mấy hồi, 
778 - Khắc lậu (1) : Cái 
đồng hồ nước ngày xưa 


dùng để đo thì giờ thân 
đồng hồ có khắc độ để tính. 
Vd. Khắc lậu canh tàn, 
1119. Theo khắc lậu (đồng 
hồ) thì canh đã tàn, tức 
đêm đã khuya lắm. Liễu 
văn, Quan văn, Quảng tập, 
Phúc văn đều chép " Đêm 
thu khắc lâu canh tàn" ; 
TVEK, AM phiên khắc mãn 
là lộn chữ lậu jÿðˆ thành 
chứ :Ñ - Khắc cờ tập 
công, 2508 : Định kỳ (cờ), 
định giờ để đánh úp. 


KHĂN (5ð) : 1. Mảnh vải 
hay lụa chít trên đầu (1). 
Vd. Áo khăn dịu dàng, 1060 
- 2. Mảnh vải dùng để che 
phủ hay lau chùi (4). Vd. 
Khăn là một vuông, 318; 
354, 712, 1775 - / Khăn 
hồng (1) : Cái khăn do Kim 
Trọng gói hai chiếc xuyến 
vàng để tặng Thuý Kiều. 
Vd. Giở kim thoa với khăn 
hồngtraotay,354.Đốichiếu 
với câu 318 : Xuyến vàng 
hai chiếc khăn l3 một 


vuông - Khăn mặt lược 
đầu : Khăn lau mặt, lược 
chải đầu, tức nói Thuý Kiều 
hầu hạ Hoạn thư về việc 
trang điểm. Vd. Sớm khuya 
khăn mặt lược đầu, 1775 
- Áo khăn : X. Áo - Chéo 
khăn : X. Chéo. 


KHĂNG KHĂNG (1) : Cứ 
một mực giữ lấy, không 
buông ra, không thay đổi. 
Vd. Khăng khăng buộc mãi 
lấy người hồng nhan, 1764. 


KHĂNG KHÍT (2) : Ràng 
buộc chặt chẽ. Vd. Vì ta 
khăng khít cho người dở 
dang, 700 ; 1341 -/ Khăng 
khít đải đồng, 1341 : Ý 
nói Thúc sinh quấn quít 
với Thuý Kiều, tức là thắt 
dải đồng tâm chặt chẽ. 


KHẮP (3) : Hết cả mọi nơi, 
mọi người. Vd. Sống làm 
vợ khắp người ta, 87 ; 815, 
2490 -/Khắp chợ thì quê, 
815 : Hết. thành thị (chợ) 
rồi đến thôn quê. 


271 


KHẮT KHE (1) : Bụng da 
chật hẹp, hay bắt buộc, 
_ hành hạ người ta. Vd. Nước 
đời lắm nổi lạ lùng khắt 
khe, 1220. 


KHẨY (1) : Khêu chọc. V4. 
Vi lô hiu hắt như màu khẩy 
trêu, 246(Theo TVR, KOM, 
Quan văn. Nhiều bản quốc 
ngữ phiên là khơi trêu) 


KHÂM BAN (1): Vua ban 
xuốngchobầytôi.Vd. Khâm 


ban sắc chỉ tới nơi rành ' 


rành, 2948. 


KHÂM LIỆM (1) : Dùng 
vải để bọc thây người chết, 
lớp trong gọi là khâm, lớp 
ngoài gọi là liệm. Vd. Nào 
là khâm liệm nào là tang 
trai, 1668. 


KHẨN (2) : Nói lẩm bẩm 
để cầu đảo trong khi cúng 
tế. Vd. Cứ lời lạy xuống 
mụ thì khẩn ngay, 940 ; 
1640 - / Rhấn vái (1) : 
Vừa khấn vừa vái. Vd. Lầm 


272 


rầm khẩn vái, 95 (Quan 
văn và Phúc văn đêu chép 
khấn vái. ROM và Quảng 
tập chép khân khứa, có lẽ 
đó là sửa lại cho xứng với 
lầm rầm. Khấn vái là một 
từ kép để chỉ cái hành động 
làm lễ vừa khấn vừa vái, 
cho nên dùng với từ lầm 
rầm rất xứng). 


KHẤP RKHỀNH (1) : Chỉ 
chô đường gồ ghê, chỗ lên 
chỗ xuống : chỉ ngựa chạy 
trên đường gồ ghề nên xóc. 
Vd. Võ câu khấp khểnh, 
870, tức là vó ngựa đi đường 
khấp khểnh. 


KHẤP KHỞI (1): Chỉ tình 
trạng mừng vui vì sẽ được 
cá! gì. Vd. Lòng riêng khấp 
khởi mừng thẩm, 1867 
(Nhiều bản nôm chép khấp 
khởi, KOM chép tấp tổnh). 


RKHẤT TÙ (1) : Tờ xin, có 
tờ để xin. Vd. Rhất từ tạm 
lãnh Vươngông vềnhà,654. 


KHẤU (1): Vòng dây buộc 
đầu ngựa, liền với dây 
cương. Vd. Lỏng buông tay 
khấu bước lần dặm băng, 
186. 


KHẤU ĐẦU (3) : Cúi rạp 
đầu xuống đất để lạy. Vd. 
Đặt gươm cởi giáp trước 
sân kháu đầu, 2262 ; 2364, 
180. 


KHEN (14) : Vd. Khen 
thầm,207;405, 1313, 1455, 
1585, 1610, 1621, 1833, 
1987, 2066, 2201, 2373, 
2496, 2910 - / Khen cho 
(3) : Lời người lớn nói với 
người nhỏ, tỏ ý khen ngợi, 
có khi mỉa mai. Vd. Khen 
chonhững miệng dông dài, 
1585 ; Khen cho con mắt 
tỉnh đời, 2201 ; Khen cho 
thật đã nên rằng, 2373 - 
Khen lao (1) : Khen ngợi. 
'Vd. Một nhà ai cũng lạ làng 
khen lao, 2318. BK phiên 
là khen khao- Khen thầm 
(1) : Khen mà không nói 


ra lời. Vd. Xem thơ nức nở 
khen thầm, 207 - Ngợi 
khen : X. Nượi. 


KHÉO (14) : 1. Trái với 
vụng (2). Vd. Khéo khuyên 
kể lấy làm công, 2557 ;3113 
- 2. Tình cờ như có bàn 
tay ai khéo léo xếp đặt, nói 
mỉa(12).Vd. Khéothaythác 
xuống làmrmnakhôngchồng, 
88 (Liễu văn, RKOM chép 
là khéo ; nhiều bản nôm 
khác chép là hại là lầm chữ 

%Ÿ thành chữ !#” ) ; 74, 
106,1068,1223,2066,2097, 
2310, 2600, 2640, 2701, 
2935 - / Khéo là (1) : Một 
cách nói để tỏ ý chê trách 
mỉa mai. Vd. Chữ tài chữ 
mệnh khéo là ghét nhau, 
2- Khéo nói nên lời, 3113: 
Khéo vẽ thành lời hay mà 
nói, chứ có thực như thế 
đâu - Khéo trong gặp gỡ 
cũng trong chuyển vần, 
2702 : Ÿ câu này là cái cơ 
trời khéo xếp đặt làm sao 
nên sự may mắn gặp gỡ 


2/3 


nhau củng là ở trong lễ 
thường chuyển vần của trời 
mà thôi (Liểu văn, Quan 
văn, Quảng tập, Phúc văn, 
TVEK, đều chép là Khéo 
trong gặp gỡ ; EOM chép 
là Khéo thay) 


KHÉP (4) : Đóng hờ. Vd. 
Songhônửa khépcánh mây, 
283 ; 1073, 1208, 3107 - 
/ Khép mở (1) : Chỉ cách 
nói chuyện khi thì mở khi 
thì khép, khi thì vốn vã 
khi thi nghiêm trang. X. 
Nỗi. Vd. Nỗi đêm khép mở 
nỗi ngày riêng chung, 1208 
- Khép cửa phòng thu, 
3107 : Thuý Kiều tự cho 
rằng mình đã luống tuổi, 
tuổi đã đến thu, cho nên 
muốn khép cửa phòng thu 
mà sống một mình, chứ 
khôngmuốnnóiđếnchuyện 
hôn nhân nữa. 


KHÊU (3) : 1. Dùng kim 
hay cái gì nhọn mà kéo ra, 
lấy ra(2).Vd. Khêu nguyệt, 


274 


2058 ; 2602 - 2. Nghĩa bóng 
là khêu gợt, khêu chọc (1). 
Vd.Laphiểncàngdậpcàng 
khêu mối phiền, 2806 - / 
Khêu nguyệt (1) : Ngọn 
đến khêu ở dưới bóng trăng, 
cũng có ý là trêu chọc mặt 
trăng. Vd. Ngọn đèn khêu 
nguyệt, 2058. 


KHI(81): 1. Lúc, buổi (74). 
Vd. Dù kh; lá thắm chỉ 
hồng, 333 ; 338, 485, 487, 
488, 515, 522, 544, 600, 
f2¡, 728, 794, 795, 801, 
883, 884, 885, 886, 958, 
1025, 1046, 1111, 1215, 
1214, 1233, 1261, 1295, 
1297, 1344, 1511, 1581, 
1749, 1757, 1888, 2206, 
2392, 2400, 2487, 2515, 
2516, 2519, 2689, 2781, 
2845, 2849, 2907, 2987, 
3117, 3223, 3224 - 2. Có 
khi (6). Vd. Nữa khï muôn 
một thế nào, 2121 ; 2240, 
2244, 2838, 2882, 3052 - 
3. Lúc kia, trước kia (]). 
Vd. Khi sao phong gấmn rủ 


là, 1235 - / Khi nên (1): 
Gặp lúc, gặp vận nên việc, 
thành công. Vd. Khi nên 
trời cũng chiều người, 2689 
- Có khi: X. Có - Mấy khi: 
X. Mây - Mọi khi : X. Mọi 
- Phải khi : X. Phải - Khi 
ăn khi nói lỡ làng, 885: 
Khi nói chuyện thì xưng 
hô như có vẻ lỡ lời rồi sửa 
lại, không có vẻ ngay thắng, 
đó là điều đáng ngờ - Khi 
thầy khi tớ xem thường 
xem khinh, 886: Đoạn văn 
này dùng bảy lần từ kh; 
để nêu những trường hợp 
đáng ngờ. Từ tổ khi thầy 
khi tớ dùng để chỉ quan 
hệ thầy và tớ, dùng từ khi 
hai lần là để cho suốt một 
mạch với mấy câu trên, chứ 
không phải nghĩa là khi 
thì làm thầy khi thì làm 
tớ ; đáng lẽ chi dùng từ 
khi một lần thôi. Xem 
thường xem khinh, chỉ là 
nói đầy tớ khinh thường, 
điều ấy tỏ là người hèn hạ, 


lặp lại từ xem để đối với 
khi thầy khi tớ ở trên. 


KHÍ (1) : Hơi, dùng để chỉ 
cái vô hình. Vd. Khí thiêng, 
2519 - / Khí thiêng (1) : 
Tức là vía người, hồn via. 
Vd. Khí thiêng khi đã về 
thần, 2519. 


KHIẾN (6) : 1. Sai bảo (1). 
Vd. Khiến người thân tín 
rước thầy Giác duyên, 3228 
- 2. Xui nên, làm cho (4). 
Vd. Chiêu xuân đễ khiến 
nét thu ngại ngùng, 348; 
Khiến người ngồi đó, 486; 
1854, 2192. 


KHIẾP SỢ (1) : Sợ hải. 
Vd. Nửa phần khiếp sợnửa 
phần mừng vui, 2350. 


KHINH(1): Nhẹ, rẻ, không 
ra gì. Vd. Xem thường xem 
khinh, 886G - Khinh trọng 
(2) : Nhẹ và năng. Vd. Hết 
điều khinh trọng hết lời thị 
phi, 1878 ; 2686: 


275 


KHÓ (3) : Không dễ. Vd. 
Khó nghe, 112 ; 690, 3150 
- ý Khó coi (1) : Xấu hổ. 
Vd. Cùng là mặt dạn mày 
dày khó coi, 3150 - Khó 
gì (1) : Tức là dễ lắm. Vd. 
Dầu lòng đổi trắng thay 
đen khó gì, 690 - Khó 
khăn (1) : Không dễ dàng; 
nghĩa bóng là kiếm ăn 
không dễ đàng, tức túng 
thiếu. Vd. Đều là sa sút 
khó khăn, 2761- Khó lòng 
(1) : Không dễ đâu, không 
đễ làm đâu. Vd. Làm chi 
bưng mắt bắt chim khó 
lòng, 1508. 


KHOÁ(6):1.Cái máy dùng 
để đóng chặt cửa (1). Vd. 
Xắn tay mở khoá động đào. 
391 - 2. Đóng chặt cửa bằng 
cái khoá ; đóng chặt (5). 
Vd.MộtnênĐồngTướckhoá 
xuân hai Kiểu, 156 ; 249, 
786, 1010, 1038 - / Khoá 
xuân (2) : Giữ người con 
gái ở trong nhà. Vd. Trước 


276 


lầu Ngưng Bích khoá xuân, 
1033 ; 156 - Khoá buồng 
xuân (1) ; Đóng kín cửa 
buồng của người con gái, 
không cho giao thiệp với 
ngoài. Vd. hoá buồngxuân 
để đợi ngày đào non, 1010 
- Bốn bề xuân khoá : X. 
Bồn - Mở khoá động đào: 
X. Mở. - Động khoá nguồn 
phong : X. Động. 


KHOAN (3) : Chữ Hán 
nghĩa là rộng, lỏng léo, 
thong thả. Vd. Tiếng khoan 
như gió thoảng ngoài, 483; 
Kể nhặt kể khoan, 1153; 
Bắt khoan bắt nhặt, 1837 
- Bắt khoan bắt nhặt: 
X. Bắt-Kểnhătkể khoan: 
X. Kể. 


KHOẢNG (3) : Một mẩu 
của không gian hay thời 
gian ; chô, phía, lúc. Vd. 
Khoảngtrên dừng bút, 404; 
Khoảng vắng đêm trường, 
441 ; 1292. 


KHÓC (11) : Vì đau đớn, 
cảm thương mà chảy nước 
mắt ; kêu gào và chảy nước 
mắt. Vd. Ñhóc than, 73 ; 
Khóc người đời xưa, 106; 
1433, 16/7, 1853, 1856, 
2529, 2775, 2798, 2978, 
3018 - Khóc than (4): 
Vừa khóc vừa than thở. Vd. 
Khóc than khôn xiết sự 
tình, 7 ; 1677, 2775, 3018 
- Khóc thầm (1) : Khóc 
kín, hoặc chỉ chảy nước mắt 
mà không ra tiếng, hoặc 
không chảy nước mắt. Vd. 
Người ngoài cười nụ người 
trong khóc thầm, 1856. 


KHOẺ HẠNH (1) : Khoá 
miệng tươi như hoa hạnh. 
Vd. Khi khoé hạnh khi nét 
ngài, 1213 (Hoa hạnh sắc 
trắng hồng). 


KHOẺ (1) : Có sức mạnh, 
trái với yếu. Vd. Xuân già 
còn khoẻ huyện già còn 
tươi, 3010. 


KHÓI (5): Vd. Hương khói 
văng tanh, 60 ; Khói ngất 
song thưa, 571; Thành xây 
khói biếc non phơi bóng 
vàng, 1604 ; Trầm bay lạt 
khói gió đưa lay rèm, 2852; 
3498 - / Hương khói : X. 
Hương - Khói ngất song 
thưa, 571 : Nhìn qua song 
thưa (cửa số không có gì 
che, chỉ thấy khói mù bay 
cao ngất, tức chỉ thấy mây 
khói-Khói trầm cao thấp, 
3198 : Khói trầm bốc lên 
khi cao khi thấp có vẻ êm 
lăng, bình thản, hình như 
cảnh ngoài củng thống 
nhất với cái lòng bình thản 
của Thuý Kiều biểu hiện 
ở tiếng đàn (tiếng huyền 
gần xa). 


KHỎI (8) : 1. Qua, hết ; 
ra ngoài vòng (6). Vd. Cũng 
cho khởluytrongvòng bước 
ra, 1912 (theo Quan văn, 
Phúc văn. Liễu văn chép 
lànghingợi trong vòng bước 


377 


ra) ; Biết thân chạy chẳng 
khỏ¡trời, 2163, 2220, 2368, 
3006, 3172 - 2. Không mắc, 
không phải (2). Vd. Khỏi 
điều thẹn phấn tủi hồng, 
1928 ; 2368 - Thoát khỏi: 
X. Thoát. 


KHỔ (1): Vất vả, đau đớn. 
Vd. Bao nhiêu đoạn khổ 
tình thương, 1918 - Khổ 
tận cam lai, 3210 : Hết 
đắng đến ngọt, hết khổ đến 
sướng. 


KHỐC HẠI (1) : Tai hại 
đử dội. Vd. Làm cho khốc 
hại chẳng qua vì tiền, 598. 


KHỐC QUỶKINHTHÂN 
(1): Làm cho quỷ phải khóc, 
thần phải sợ, tức là ghê 
gớm lắm. Vd. Âm ầm khốc 
quý kinh thầnmọocra, 1642. 


KHI TÌNH (1): Cục tình; 
nghiabónglàmốïtình. Theo 
điển chép trong Tình sử, 
có người con gái nghe tiếng 


278 


hát của một người lái. 
thuyền chèo thuyền qua 
trước nhà mà phải lòng, 
sau ốm tương tư mà chết, 
đem hoả táng thì xương thịt 
đều cháy, duy có một cục 
không cháy được, đập củng 
không vỡ. Sau người lái 
thuyền ấybiếttin,đếnthăm 
khóc, nước mắt rơi xuống 
cục ấy thì nó tan ra thành 
huyết, người ta gọi đó là 
khối tình. Vd. Khối tình 
mang xuống Tuyền đài 
chưa tan, 710, 


RKHÔN (1): Có trí, có mưu; 
trái với đại. Vd. Dại rồi 
còn biết khôn làm sao đây, 
1398 - / Khôn ngoan (1): 
Tìnhkhôn. Vd. Khônngoan 
đến mực nói năng phải lời, 
2374. 


KHÔN (16) : Khó ; không. 
Vd. Khóc than khôn xiết 
sự tình, 73 ; Rốn ngồi chẳng 
tiện đứt về chin khôn, 166; 


112/7, 1486, 1738, 
1857, 2014, 2069, 2150, 
2339, 2646, 2802, 2992, 
3129, 3191 -  Khôn cầm 
(2): Khócầm lòng, khó ngăn 
giử (tỉnh cảm hay nước 
mắt). Vd. Lòng riêng mừng 
sợ khôn cầm, 2339 ; Giọt 
châu lã chã khôn cầm, 1857 
- Khôn hàn (1) ; Khó lòng 
bịt lại cho khỏi chảy ; chan 
chứa. Vd. Tình xưa lai láng 
khôn hàn, 3191 - Khôn lẽ 
(2) : Khó lẽ, khó có lẽ nào, 
có lối nào. Vd. Chim lồng 
khôn lẽ cất mình bay cao, 
2150 ; 3129 - Khôn nỗi 
(1) : Khó nỗi, khó có thể, 
Vd.Nghirằng khôn nỗïgiấu 
màu, 2069 - Khôn phân 
lẽ nào, 1738 ; Khó phân 
giải bày tỏ cho rõ lẽ được. 


1828, 


KHÔNG (36) : 1. Trái với 
có;chẳng(23).Vd. Đã không 
duyên trước chăng là, 75; 
88,91,236,764,1164,1176, 
1304, 1536, 1566, 1816, 


2076, 2100, 2225, 2556, 
2613, 2664, 2694, 2814, 
2965,3166-2. Trống, không 
chứa gì, không mang øi, 
không còn gi (ð). Vd. Buồng 
không, 11;276, 1792, 2022, 
2749 - 3. Chỉ Phật giáo, 
vì Phậtgiáoquanniệmrằng 
muôn vật trong vũ trụ là 
hư không cả (1). Vd. Cửa 
không, 1910 - 4. Từ để hỏi, 
nghìa như chăng (7). Vd, 
Trăm năm biết có duyên 
gìhaykhóng,182,496,2182, 
2194, 2276, 2328, 3038 - 
// Không dưng (2) : Nếu 
không có chuyện gì, nếu 
không làm gì cả. Vd. Không 
dưng chị có chuyện này trò 
kia, 1164 ; 2100 - Bỗng 
không(2): Khôngcó duyên 
cớ gì. Vd. Bỗng không mua 
não chuốc sầu, 236 ; 3166 
- Buồng không : X. Buồng 
- Cửa không : X. Cửa - 
Chỉ không : X. Chỉ - Nói 
không : X. Nói - Như 
không: X. Như. 


279 


KHI (4) : Xa, ở ngoài xa. 
Vd. Bấy giờ vượt bể ra khơi 
quản gì, 2126 ; 2230, 2550, 
2828 - / Bể khơi : X. Bể 
- Đặm khơi : X. Đặm. 


KHƠI (1) : Do chữ Hán 
"khai" mà ra, nghĩa là đào 
vét xả bỏ những cái cặn 
bã lấp tắc để mở cho dòng 
nước chảy thông. Vd. Gạn 
đục khơi trong, 3181. 


KHƠI (1) : X. Khẩy. 


KHUÂY (4) : Nguôi, quên 
nổi thương nhớ, buồn túi, 
đaukhổ.Vd.Nôinàngcanh 
cánh bên lòng biếng 
khuây, 246 ; 1682, 1798, 
2992 - / Biếng khuây : 
X. Biếng. 


KHUẤT (4) : Lấp đi không 
nhìn thấy, không nghe 
thấy. Vd.Thôithìmăặtkhuát£ 
chẳng thà lòng đau, 664; 
747, 1522, 1545 - / Cách 
mặt khuất lời : X. Cách 
- Mặt khuất : X. Mặ¿. 


280 


KHÚC (13): 1. Đoạn, nghĩa 
rộng là khúc ruột, là lòng 
(2) Vd. Chín khúc, 487 ; 
Khúc vàng, 824 - 2. Bài 
hát, bàinhaạc(11). Vd. Khúc 
nhà, 33; 206, 473,425,477, 
479,1860,2573,2575,3199, 
3201 - / Khúc đoạn 
trường (1): Khúc nhạc đứt 
ruột, đau lòng, tức khúc 
nhạc buồn thảm. Vd. Cuộc 
vui gảy khúc đoạn trường 
ấy chị, 1860 - Khúc ngâm 
(1): Bài ca. Vd.; Tay tiên 
một vẫy đủ mười khúc 
ngâm, 206 - Khúc nhà (1): 
Khúc nhạc riêng của mình 
soạn. Vd. Khúc nhà tay lựa 
nềnchương,33-Khúcvàng 
(1) : Tức là khúc lòng vàng 
hay là tấm lòng. Vd. Càng 
nhìn vẻ ngọc càng say khúc 
vàng, 824. Vì có từ vẻ nợc 
ở trên nên dùng từ khúc 
vàng để đối, chứ từ vàng 
không có ý nghĩa đánh giá 
tấm lòng của họ Ma - Chín 
khúc : X. Chín. 


KHU (1): Chữ Hán nghĩa 
là buồng của đàn bà ở. Vd. 
Cửa các buồng khuê 1221 
- ⁄ Khuê các (1) : Buồng 
và gác, chỉ nơi phụ nữ sang 
trọng ở. Vd. Này trong 
khuê các đầu mà đến đây, 
296 - Hương khuê : X. 
Hương - Cửa các buồng 
khuê: X. Cửa. 


EKHUYA (9) : Đêm đã 
muộn, thuộc về đêm muộn. 
Vd. Cớ sao trằn trọc canh 
khuya, 225 ; 492, 695, 915, 
1087, 1565, 1592, 2051, 
3141 -  Khuya sớm (1): 
Buổi khuya và buổi sớm. 
Vd. Buồng đào khuya sớm 
thánh thơi, 1565 - Canh 
khuya : X. Canh - Đèn 
khuya : ÄX_ Đèn - Sớm 
khuya : X_ Sớm. 


KHUYỀN (8) : 1. Do chữ 
Hán khuyến nghĩa là dỗ 
bảo (6). Vd. Khuyên giải, 
237 ; Khuyên can, 668 ; 


1004, 1495, 2557, 2805 - 
2. Mới (2). Vd. Chưa cạn 
chén khuyên, 893; Khuyên 
chàng chẳng cạn thì ta có 
đòn, 1844 - / Khuyên can 
(1) : Khuyên nhú mà can 
gián đừng làm việc gì. Vd. 
Nhỏ to nàng lại tìm lời 
khuyên can 668 - Khuyên 
giải (3) ; Khuyên dỗ để cho 
khuây khoả. Vd. Vâng lời 
khuyên giải thấp cao, 237; 
1004, 2805 - Khuyên nhủ 
(1) : Tức là khuyên bảo. 
Vd. Nghe lời khuyên nhủ 
thong dong, 1495 - Chén 
khuyên : X. Chén - Giải 
khuyên : X. Giải, 


KHUYỂN ƯNG (4) : Chó 
săn và chim cắt, hai giống 
người ta nuôi để sai khiến 
đi săn mồi. Trong Truyện 
Kiều thì người ta dùng hai 
từ ấy để chỉ tên hai đứa 
đầy tớ đắc lực của Hoạn 
Thư sai đi bắt Kiều, 1624; 
1707, 1712, 2384. 


281 


KHUYẾT (3) : Tức là 
thiếu. Vd. Tuần trăng 
khuyết đĩa dầu hao, 251; 
1638, 3100 - / Trăng 
khuyết : X. Trăng. 


KHUYNH THÀNH (2) : 
Làm nghiêng thành, chỉ 
người đàn bà đẹp. Do câu 
sách Hán thư (Lời của Lý 
Diên Niên) : "Bắc phương 
hữu giai nhân ; Tuyệt thế 
nhì độclập;Nhãtcốkhuynh 
nhân thành; Táicốkhuynh 
nhân quốc”, nghĩa là 
Phương Bắc có người đẹp; 
Một mình nhất thế gian; 
Nhìn một cái thì nghiêng 
thành của người ta ; Nhìn 
hai cái thì nghiêng nước 
của người ta. Vd, Làm cho 
đemthóikhuynhthànhtrêu 
ngươi, 958 ; 1301. 


KHUNG DỆT (1) : Máy 
dệt cởi. Vd. Rụng rời khung 
dệt tan tành khói may, 582 
(Khung dệt, theo TVK ; 


282 


nhiều bản Nôm chép gọi 
là giọt liễu). 


KHỦNGKRHỈNH/(1):Dáng 
bộ làm cao. Vd. Lại còn 
khủng khinh làm cao thế 
này, 1734. 


KHUÔN (8): 1. Cái khuôn 
để đúc đồ dùng, để làm kiểu 
người ta rập theo mà chế 
đồ dùng, nghia bóng là 
phạm vi (3). Vd. Mẹo lừa 
đã mắc vào khuôn, 821 ; 
1634, 1782 - 2. Nghĩa bóng 
nửa là mẫu mực. X. Khuôn 
phép - 3. Người xưa quan 
niệm trời là cái khuôn lớn 
để đúc năn muôn vật 
trong vử trụ nên dủng 
từ khuôn xanh, khuôn 
duyên, khuôn thiêngđể chỉ 
trời (3), 343, 412, 3072 - 
4. Cái vành, vì phần chủ 
yếu của cái khuôn là cái 
vành. (1). Vd. Khuôn trăng, 
20 - ⁄ Khuön duyên (1): 
Duyên của vợ chồng do trời 
gây đúc nên. Vd. Khuôn 


duyên biết có vuông tròn 
cho chăng, 1634 - Khuôn 
phép (1) : Mẫu mực phép 
tắc. Vd. Ở vào khuôn pháp 
nói ra mốt giường, 1484 - 
Khuôn thiêng (2) : Tức 
là trời. Vd. Khuôn thiêng 
dù phụ tấc thành, 343 ; 
3072 - Khuôn uy (1): Dùng 
từ khuôn uy là hình dung 
uy quyền như cái khuôn 
cái vành giam buộc người 
ta ở trong ấy. Vd. Khuôn 
uy dường cũng bớt vài bốn 
phân, 1782 - Khuôn xanh 


(1): Tức là trời. Vd. Khuôn 
xanh biết có vuông tròn 
màhay,412-Khuôn trăng 
đầy đặn, nét ngài nở 
nang, 20 : Vành mặt tròn 
trĩnh và nét lông mày dài 
hơn mức thường là tướng 
củangườiphunữphúchậu. 
Tả tướng phúc hậu của 
Thuý Vân. 


KHƯ KH (1): Hình dung 
sư giữ chặt, buộc chặt. Vd. 
Khư khư mình buộc lấy 
mình vào trong, 2662. 


283 


LA (1) : Cái thanh la, một 
thứ nhạc khí dùng để hiệu 
triệu. Vd. Mé ngoài đã thấy 
bóng cờ tiếng la, 2258. 


LÀ (157): 1. Từ chỉ ý nghĩa, 
trạng thái, tính chất, mục 
đích, v.v... để cắtnghĩa, giải 
thích, chỉ vạch, quy định 
(127). Vd. Vương Quan là 
chữ nối dòng nho gia, 14; 
16, 24, 44, 62, 74, 84, 90, 
112,116, 128,154,180,231, 
243,275,372,418,419,444, 
489,588,594,608 663,682, 
806,828,838,853,856,956, 
1007,.1023, 1050, 1077, 


284 


1110, 
1216, 
1419, 
1462, 
1644, 
1753, 
1966, 
2076, 
2226, 
2356, 
2402, 
2452, 
2553, 
2614, 
2718, 
3012, 
3068, 


1137, 
1240, 
1420, 
1464, 
1668, 
1774, 
2020, 
2186, 
2228, 
2361, 
2406, 
2455, 
2578, 
2622, 
2761, 
3013, 
3108, 


1174, 
1306, 
1423, 
1530, 
1680, 
1788, 
2034, 
2204, 
2238, 
2383, 
2408, 
2484, 
2588, 
2658, 
2916, 
3016, 
3138, 


1215, 
1412, 
1457, 
1540, 
1785, 
1808, 
2050, 
2206, 
2260, 
2384, 
2436, 
2549, 
2613, 
2660, 
2982, 
3067, 
3156, 


3170, 3176, 3178, 3182, 
3184, 3200, 3206, 3210, 
3226, 3232 - 2. Trợ từ dùng 
trong các từ tổ còn chỉ là, 

òn gì là, thiếu gì là, cùng 
là, thăng là, gọi là, hoa là, 
hoặc là, kẻo là, khéo là, 
Ìọ là, với là (30). Vd. Chữ 
tài chử mệnh khéo là ghét 
nhau, 2 ; 7ð, 76, 94, 158, 
đ16, 383, 865, 919, 1077, 
1223, 1247, 1490, 1579, 
1591, 1880, 1939, 2432, 
2562, 2626, 2641, 2642, 
2760, 2857, 2884, 2902, 
2942, 2945, 3069, 3101, 


LÀ (6) : Thứ đồ dệt bằng 
tơ,mỏngmàmjn. Vd.Xuyến 
vàng đôi chiếc khăn lả một 
vuông,318;454,1235,1803, 
2707, 3132 - // Bức là : 
X. Bức - Phong gấm rủ 
là : X. Phong. 


LÀ ĐÀ (1) : Chỉ cành lá 
tru xuốngmătđất. Vd. Giọt 
Sương gIeo nặng cành xuân 
là đã, 176. 


LÁ (16) : 1. Lá cây (11). 
Vd. Lá thám, 268 ; 333, 
361, 678, 743, 1120, 1231, 
1386, 1594, 2929, 29985. 
2. Vật mỏng như lá cây, 
hình dáng như lá cây (5). 
Vd. Tin nhạn vẩn !á thơ, 
bời, 945 ; 1406, 1626, 2136, 
2602 - / Lá bối (1) : Lá 
cây hối đa, giống cây kè, 
ở các nước Ấn Độ, Xiêm 
La, Campuchia, Lào xưa 
người ta dùng để viết kinh 
Phật. Lá bối đây chỉ kinh 
phật. Vd. Sớm khuya 4 bối 
phướn mây,2057 - Lá thắm 
(2): Đời Đường Hy Tôn có 
người tên là Vu Hựu bắt 
được một cái lá đỏ từ dòng 
ngự câu trong cung trôi ra, 
trên lá có đề thơ. Hựu bèn. 
đề một bài thơ đáp lại vào 
lá rồi thả ở thượng lưu của 
ngự câu, người cung nhân 
tác giả bài thơ trước là Hàn 
phu nhân bất được. Sau 
vua thải cung nữ, Hàn thị 


lấy Hựu, hai người lấy lá 


285 


đỏ đề thơ ngày trước đưa 
cho nhau xem. Hàn thị bèn 
làm một bài thơ có câu : 
"Phương tri hồng điệp thị 
lươngmôi”,mới biếtláthäm 
là mối giỏi. Vd. Cạn dòng 
lá thắm, 268 ; 333 - Đố 
lá : X. Đố - Lá gió cành 
chim, 1231 : Nàng Tiết Đào 
đời Đường lúc nhỏ làm bài 
thơ có câu : "Chỉ nghĩnh 
nam bắc điểu ; điệp tống 
vãng lai phong”, nghĩa là: 
Cành đón chim nam bắc, 
lá đưa gió lại qua. Người 
cha xem thơ biết rằng số 
con về sau không ra gì. 
Nguyễn Du đúc y tứ của 
hai câu thơ ấy làm từ tổ 
"lá gió cành chim” để chỉ 
cảnhgáigianghồtiếp khách 
bốn phương - Lá thơ bởi, 
945 : X. Tin nhạn vấn - 
Lá rụng hoa rơi, 361 : 
Chi tình hình đương đứng 
chơi ở vườn mà vội vàng 
chạy vào đụng cả phải cây 
cối khiến lá phải rụng, hoa 
phải rơi. 


286 


LẠ (23) : 1. Không quen, 
không thân(2). Vd. kạnước 
lanon,819-2.khôngthường 
thấy, thường nghe(20). Vd. 
Lạ gì bỉ sắc tư phong, 5 
: bạ tai nghe chửa biết đâu, 
947,1162,1287,1291,1301, 
1698, 1699, 1811, 1874, 
1904, 2273, 2535, 2580, 
2779, 2922, 2973, 29/1, 
2984, 3083 - 3. Không lạ 
gì (1). Vd. Một ngày iạ thói 
sai nha, 597 - La cho 
(2) : Cũng lạ thực. Vd. bạ 
cho cái thói khuynh thành, 
1301 ; 2580 - Lạ dường 
{3) : Lạ quá chừng. Vd. Dịp 
đâu may mắn la đường, 
1291 ; 2779, 2984 - Lạ 
đường này (1) : Lạ như 
thế này. Vd. Nghe thầy nói 
lạ dường này, 1699 - La 
điều (1): Điều, việc lạ lùng. 
Vd. Tình thâm bề thảm !4 
điều, 2971 - Lạ đời (4) : 
La lùng quá không thường 
thấy ở trên đời. Vd. Chước 
đâu có chước ia đời, 1811, 
1874, 1904, 3083 - Lạ gì 


(3) : Chẳng nên lấy làm 
la răng, có gì mà lạ, Nguyễn 
Diêu trong đoạn văn tự 
thuật, thỉnh thoảng thêm 
từ 7a øì để thêm ý nhận 
xét chủ quan. Vd. bạ gì 
bỉ sắc tư phong, 5 ; 1287, 
2922 - La lùng (5) : Từ 
képnghiïalàla,khácthường, 
hùng là điệp âm của la. 
Vd. Buổi mới ia lùng, 349; 
763, 1220, 2042, 3218 - Lạ 
tai (1) : Tai nghe thấy lấy 
làm lạ, chưa nghe bao giờ. 
Vd. hạ tai nghe chửa biết 
đâu, 947 - La đởi nhà 
ghen, 1874 : Một cách nói 
có nghĩa là cái lòng ghen 
lạ lùng ít thấy trên đời - 
Lạ nước lạ non, 919 : Non 
nước đều lạ. 


LẢ LƠI (2) : 1L. Suồng sâ, 
không giứ lễ (1). Vd. Xem 
trong âu yếm có chiều ¡3 
lợi, 500 - 2. Có khi từ Iá 
lơi bị tách mà dùng trong 
một từ tổ có hai từ đối nhau 
(1). Vd. Biết bao bướm j4 


ong /ơi, 1229 - / Bướm lả 
ong lơi : X, Bướm - Lợi 
lả : X. Lơi. 


LÃ (1) : Chỉ vật mềm yếu 
khôngđứngthẳng được. Vd. 
La ngọn - // Lã ngọn (1): 
Rủ ngọn về một bên. Vd. 
Hái đường !ã ngọn đông 
lân, 175 (các bản Nôm chép 
4, ,nên phiên là rã,củng 
nghĩa như 1ä). 


LÃ CHÃ (2) : Hình dung 
nước mắt chảy nhiều. Vd. 
Nhìn càng 74 chả giọt hồng, 
875 ; 1857. 


LẠC (7) : Đi lầm, bỏ mất 
đường chính, chôchính. Vd. 
Lạc lối, 192 ; 1098, 1651, 
1823, 2117, 2159, 2363 - 
⁄/ Lạc bước (1) : Bước lạc 
sang đường khác,tức là phải 
bỏ nhà mà đi lưu lạc. Vd. 
Lỡ từ lạc bướcbước ra, 2159 
- bạc đàn (2) : Chim bỏ 
mất đàn mà bay một mình 
ra nơi khác ; nghĩa bóng 
chỉ người lưu lạc. Vd. Lạc 


287 


đàn mang lấy nợ nần yến 
anh, 1098 ; 2117 - Lạc loài 
(6) : Bỏ mất loài mình mà 
lạc vào loài khác, có nghĩa 
là sa đoa. Vd. Biết thân 
đến bước lạc loài, 791; 1066, 
1082, 1225, 2583, 2871 - 
Lạc lối (1) : Lầm đường. 
Vd, Đào nguyên lạc lối đâu 
mà đến đây, 192 - Lưu lạc: 
X. Lưu. 


LẠCH(1): Đường nước sâu 
ở trong sông hay cửa sông. 
Vd. bạch sông - // Lạch 
sông (1) : Đường nước sâu 
ở trong sông, do đó người 
ta phải cho thuyền ghe đi 
lại để khỏi mắc cạn. Vd, 
Phải dò cho đến ngọn nguồn 
lạch sông, 1332. 


LAI LÁNG (2) : Chỉ nước 
tràn trẻ, đầy dãy ; nghĩa 
bóng chỉ tình tứ tràn trề. 
Vd. Lòng thơ lai láng bôi 
hổi, 131 ; 3191. 


LAI SINH (1) : Kiếp sau. 


288 


Vd. Da đài còn biết sẽ đến 
lại sinh, 2788. 


LÁI BUÔN (1): Người làm 


nghề buôn bán (vốn chỉ 
người buôn thuyền, sau chỉ 
chung những người buôn 
bán). Vd. Cành hoa đem 
bán cho thuyền lái buôn, 
820. 


LẠI (144) : 1. Trái với đi; 
tới, trở về (11). Vd. Chàng 
Kim từ lại thư song, 245; 
438, 938, 1134, 1200, 1491, 
1984, 2193, 2537, 2742, 
2098 - 2. Có ý giữ lại, dừng 
lại, ở lại, nhóm lại, trở lại, 
chuyển sang,tráivới đi(15). 
Vd. Nàng còn cầm 12¡ một 
hai tự tình, 212 ; 248, 771, 
859, 960, 1426, 1440, 1889, 
1899, 1994, 2001, 2023, 
2068, 2193, 2680 - 3. Có 
ý như càng, thêm, còn, rnà, 
trái lại, trở lại, lần nứa, 
còn nữa (118). Vd. So bể 
tài sắc lại là phần hơn, 24; 
Một thiên bạc mệnh !4¡ 


càng não nhân, 34 ; 101, 
103,103, 117, 127,130,132, 
204,222,417,469,512,522, 
608,668,672, 773,788,807, 
808, 818, 838, 958, 974, 
1028, 1075, 1156, 1168, 
1182, 1190, 1234, 1268, 
1292, 1352, 1356, 1357, 
1392, 1420, 1438, 1472, 
1514, 1543, 1548, 1578, 
1580, 1582, 1586, 1588, 
1624, 1664, 1679, 1702, 
1704, 1734, 1762, 1795, 
1800, 1812, 1848, 1859, 
1888, 1893, 1922, 1927, 
1938, 1970, 1974, 1978, 
2096, 2109, 2152, 2156, 
2192, 2208, 2288, 2303, 
2340, 2354, 2380, 2388, 
2404, 2459, 2476, 2538, 
2558, 2568, 2631, 2632, 
2661, 2666, 2798, 2808, 
2856, 2892, 2896, 2900, 
2903, 2956, 2962, 2994, 
3000, 3022, 3071, 3073, 
3112, 3123, 3124, 3143, 
3153, 3158, 3162, 3177, 
3187, 3190, 3192, 3217 - 
⁄/ Lại càng (5) ; Chỉ tình 


hình càng tăng thêm nữa. 
Vd. Một thiên bạc mệnh 
lại càng não nhân, 34; 101, 
102, 103, 1970 - Cân lại 
nhắc đi : X. Cân. 


LẠI (2) : Người ty thuộc 
ở nha môn. Vd, Họ Chung 
có kẻ Ï2¡ già, 607 ; 2886 
- ⁄ Lại bộ (1) : Bộ Lại, . 
một trong sáu bộ của 
triều đình phong kiến ở 
Trung Quốc và ở nước ta. 
Vd. Con quan 4? bộ tên 
là Hoạn Thư, 1530 - Lại 
già (2): Người thuộc lại 
làm việc lâu năm lão luyện, 
607 ; 2886. 


LAY (2) : Làm cho động, 
lung lay. Vd. Ai lay chẳng 
chuyển, ai rung chẳng rời, 
2522 ; 2852 - / Lay động 
(1): Chuyển động, lung lay. 
Vd. Tường đông lay động 
bóng cành, 1098. 


LẠY (15) : Chắp tay quỳ 
xuống rập đầu tả ý tôn kính, 
tạ ơn ; chào một cách cung 


289 


kính. Vd. Ngồi lên cho chị 
lạy rồi sẽ thưa, 724 ; 751, 
773, 940, 951, 952, 1096, 
1408, 1804, 2147, 23/9, 
2421, 3031, 3180 - ⁄ Lạy 
quỳ (1) : Lạy rồi quỳ luôn 
để kêu xin. Vd. Song song 
vào trước sân hoa lay quỳ, 
1408 - Lạy tạ cao thâm 
nghìn trùng, 3180 : Lạy 
ta nghĩa ơn cao sâu của 
Kim Trọng, vì Kim Trọng 
không ép việc giao hoan. 


LAM:X. Cầu Lam -//ILuam 
điện (1) : Tên huyện, tên 
núi trong tỉnh Thiểm Tây, 
Trung Quốc, có tiếng là sản 
xuất ngọc quý. Vd. Ấm sao 
hạt ngọc am điền mới 
đông, 3204. X. Ấm - Lam 
kiểu (2) : Tên một cái cầu 
ở huyện Lam Điển, tỉnh 
Thiểm Tây, Trung Quốc, 
chỗ Bùi Hàng gặp tiên. X. 
Cầu Lam. Vd. Xăm xăm 
đè nẻo Lam kiều lần sang, 
266 ; 643. 


290 


LÀM (32) : 1. Từ nghĩa rất 
rộng, chỉ những sự hành 
động, động tác, tạo tác, xây 
dựng, hoạt động (10). Vd. 
Vội mừng làm lễ rước vào, 
445 ; ð85, 598, 767, 1150, 
2134, 2376, 2394, 245/7, 
2470 -2. Dùng trong những 
từ tổ làm chỉ, làm cho, làm 
sao (Xem ở sau) - 3. Chỉ 
chức nghiệp,thân phận, địa 
vị, tư cách, tỉnh trạng (22). 
Vd. Sống làm vợkhắp người 
ta, 87 ; 88, 356, 501, 506, 
694, 650, 708, 955, 1012, 
1209, 1525, 1734, 1814, 
1954, 9552, 2557, 2644, 
3030, 3090, 3119, 3942 - 
// Làm cao (1) : Làm ra 
vẻ cao quý đài các. Vd. 
Khủng khinh làm cao, 1734 
- Làm chỉ (18) : Từ tổ để 
hỏi, than. Vd. Người đâu 
gặp gỡ iâm chị, 181 ; 258, 
470, 508, 659, 1013, 1020, 
1130, 1328, 1402, 1460, 
1508, 1544, 2495, 2640, 
2648,3046,3146-Làmcho 


(12) : Khiển đến phải. Vd. 
Phải làm cho biết phép tao, 
977 ; Làm cho cho hai cho 
tàn cho cần, 1272 ; 1302, 
1344, 1549, 1550, 1551, 
1617, 1618, 2223, 2675, 
2924 - Làm ghi (2) : Làm 
vật ghi nhớ, kỷ niệm. Vd. 
Của tin gọi một chút này 
làm ghi, 356; Hãy đưa canh 
thiếp trước cầm iàm ghi, 
650 - Làm ma (2) : 1. Làm 
hồn ma (1). Vd. Khéo thay 
thác xuống làm ma không 
chồng, 88 - 2. Lâm lễ để 
cúng tế người chết (1). Vd. 
Người còn sao bỗng làm ma 
khóc người, 2978 - Làm 
lòng (1): Để hắn vào trong 
lòng, nhập tâm. Vd. Này 
conthuộc lấy lâm lòng, 1209 
- Làm ra (2) : 1. Làm cho 
thành ra tình trạng ấy (1). 
Vd. Làm ra con ở chúa nhà 
đôi nơi, 1814 - 2. Ra tay 
mà làm (1). Vd. Làm ra 
thì cũng ra người nhỏ nhen, 
2376 - Làm sao (12) : Từ 


tổ để hỏi, than, tỏ ý không 
biết làm thế nào. Vd. Trăng 
già độc địa làm sao, 678; 
7B0, 924, 1127, 1398, 1490, 
1644, 1818, 1825, 2120, 
2926 - Làm tôi (1) : Làm 
bề tôi, thần thuộc. Vd. Làm 
tôi triều đình, 2559 - Làm 


- thỉnh (1) : Lặng im không 


nói gì. Vd. Ngoảnh mặt lâm 
thĩnh, 1611 - Làm con cái 
nhà : Gá về để làm dâu 
con nhà người ta. Vd. Tìm 
nơi xứng đáng làm con cái 
nhà, 1012 - Làm người 
có thân, 3242 : Làm người 
mà mỗi người là có thân - 
phận của mình - Làm thân 
trâu ngựa, 708 : Theo 
thuyết luân hồi của nhà 
Phật, người ta tin rằng hễ 
người có nợ kiếp này không 
trả được thì kiếp sau phải 
thác sinh làm trâu ngựa 
để trả nợ cho chủ nợ củ. 
Thuý Kiều cho là mình mắc 
nợ tình với Kim Trọng mà 
không trả được, kiếp sau 


291 


nguyện sinh làm trâu ngựa 
mà trả nợ. 


LÃM THUÝ (1) : Xem, 
ngắm sắcxanhbiếc. X. Hiền 
Lâm Thuý, 280. 


LAN (1) : Vươn, tràn rộng 
ra. Vd, Cô lan mặt đất rêu 
phong dấu giày, 2750. 


LAN (2) : Một thứ có quý 
người ta thường trồng làm 
cảnh ,hoathườngnởvềmủa 
xuân. Vd, Nhà ian thanh 
vắngmộtmình,375; Thang 
lan, 1310 - / Lan đình : 
X. Thiếp Lan định - Nhà 
lan :X. Nhà - Thang lan: 
X. Thang. 


LÀN (2) : Chỉ cái sóng, 
hay cái gì hình cong cong, 
khom khom. Vd, bàn thu 
thuỷ, 25 ; Lản cây cong, 
2118 - / Làn cây cong: 
X. Câycong- Làn thư thuỷ 
nét xuân sơn, 25 : Làm 
sóngmùathu,chimắttrong 
sáng long lanh như nước 


292 


mùa thư ; lông mày nét 
xanh như sắc xanh của 
núi mùủa xuân, chử Tình 
sửlà "Nhãn như thu thuỷ, 
my tự xuân sơn", nghĩa 
là mắt như nước mùa thu, 
mày như núi mùa xuân. 


LANG QUẦN (1): Chàng, 
tiếng đàn bà gọi chồng. 
Vd. Trót nặng lời với lang 
quân, 2783. 


LÀNG CHƠI (4) : Chỉ tập 
đoàn những người ăn chơi, 
củng những người phục vụ 
sự ăn chơi. Vd. bàng chơi 
đã trở về già hết duyên, 
810 ; 835, 928, 1202. 


LÁNG GIÊNG (2) : Hàng 
xóm. Vd. Nách tường bóng 
liêu bay sang láng giêng, 
240 ; 27515. 


LẠNG(3):Đơnvicânlường, 
bằng 1 phần 16 của câu 
(phép đo lường xưa). Vd. 
Có ba trăm jạng, 612 ; 829, 
1163 - ⁄ Ba mươi lạng 


(1), 1163 ; Ba trăm lạng 
(2), 612 ; 829 : Tức là ba 
chục lạng bac, ba trăm 
lạng bạc. 


LẢNG (1) : Tránh đi nơi 
khác; tránh sang việc khác. 
Vd. Cáo say chàng đã tính 
bài lẩng ra, 1842. 


LÃNG ĐĂNG (1): Lờ mờ, 
chập chờn. Vd. Trời tây lăng 
đãng bóng vàng, 1085. 


LÀNH (4) : 1. Tốt, hiển 
từ, trái với dữ, độc.(2). Vd. 
Lành lòng, 2040 ; 2096 - 
2. Không vờ, không rách, 
không đứt, nguyên vẹn (2). 
Vd. Dây loan xin nối cầm 
lành cho ai, 2582 ; 3071 
-/ Lành lòng (1) : Có lòng 
hiền từ, có từ tâm. Vd, Giác 
Duyên sư trưởng lành lòng 
liền thương, 2040 - Cầm 
lành : X. Cẩm - Dữ gần 
lành xa : X. Dữ. 


LÁNH((4): Tránh đi, tránh 
ra xa ; ở riêng một nơi vắng 


vẻ. Vd. Lánh gót, 1925 ; 
2079, 2254, 3232 - // Lánh 
gót (1) : Cũng như lánh 
chân, tức là đi tránh, đi 
ở riêng ra chỗ khác. Vd. 
Nàng từ lánh gót vườn hoa, 
1925 - Lánh mình (1) : 
Đem minh tránh đi. Vd. 
Nhủ nàng hãy tạm lánh 
mình một nơi, 2254 - Hạc 
lánh : X_ Xây. 


LẠNH(3):1. Trái với nóng, 
ấm (2). Vd. Lạnh hương 
nguyền, ð17; 1044-2. Dùng 
theo nghĩa là mát (1). Vd. 
Ấm lạnh, 1630 - / Lạnh 
lùng (1) : Tức là lạnh, làng 
là điệp âm của lạnh. Vd. 
Lửahươngchốcđểlạnhlùng 
bấy lâu, 382 - Ấm lạnh: 
X. Ấm - Quạt nồng ấp 
lạnh : X. Quạt. 


LAO ĐÀO (1) : Lòng bị 
layđộng,cảm kích. Vd.Lòng 
riêng chàng luống lao đao 
thân thờ, 2928 : Lòng xúc 
động đau đớn quá mà thờ 
người ra. 


293 


LAO XAO(1):Ôn ào không 
có trật tự. Vd. Tơi bời tưới 
lửa tìm người ?ao xao, 1656. 


LAO (2) : 1. Chứ Hán 
nghĩa là già ; chỉ người 
già (1L). Vd. Một láo một 
trai, 579 - 2. Tiếng gọi người 
già, hay người đứng tuổi, 
có ý suồng säã hay khinh 
bỉ (1). Vd. Lão kia có giở 
bày bây, 973. 


LẠT (6) : 1. Không mặn; 
không mặn mà ; bớt đậm, 
phai đi (5). Vd. Bóng tàu 
vừa lạt vẻ sân, 525 ; bạt 
phấn phai hương, 1337 ; 
1480, 2089, 2852 - 2. Nguôi 
bớt (1). Vd. Lạt tình bơ vơ, 
1076 - ⁄ Lạt phấn phai 
hương, 1337 : Chỉ người 
phụ nứ đã hết nhan sắc 
- Lạt phấn tươi son, 2089: 
Không đánh phấn mà tươi 
như có tô son, chỉ vẻ đẹp 
tự nhiên (Theo TV. Quan 
văn chép phaison, BEchếp 
mặn phân đêu là không 


294 


đúng) - Lạt tình bơ vơ, 
1076 : Nguôi bớt, khuây 
bớt cái nỗi bơ vơ của mình 
-Lattinhtaokhang,1480: 
Tình đối với vợ cả lạt lẽo 
đi. X. Tao khang. 


LAU (6) : Một loài thảo, 
mọc ở chỗ đất hoang, hoa 
sắc trắng, cũng gọi là lau 
lách. Vd. Gió hiu hiu thổi 
một vài bông lau, 98 ; 
2692, 2745, 2768, 3003, 
3006 -//Lau treo rèm nát, 
2768: Câu đặt ngược, tức 
là treo một cái rèm lau nát. 


LÀU (1) : Thuộc, nhớ trơn 
tru. Vd. Cung thương lâu 
bựcngữâm,31. Tức là thuộc 
làu các bực trong âm giai, 
giỏi âm nhạc - ⁄ Làu làu 
(1): Hinh dung bỏ hết, chùi 
hết không còn sót lại, vướng 
lại cái gì. Vd. Nạn xưa trút 
sạch iâu lầu, 273i. 


LẮC (1) : Lay, rung, đưa 
đi đưa lại. Vd. Sầu đong 


càng lắc càng đầy, 247 (Các 
bản Nôm, từ Liễu văn trở 
đi, đều chép là "càng khác 
cảng đầy", càng khắc là 
càng lúc. KÓM chép càng 
gạt. BE chú răng có bản 
chép là càng !ác. Chúng tôi 
thấy càng lắc cũng thông 
nghĩa). X. Sầu, 


LẮM (15) : Nhiều, rất. Vd. 
Công đeo đuổi chăng thiệt 
thòi lấmru,346; 470, 1130, 
1201, 1207, 1220, 1294, 
1536, 1694, 2092, 2154, 
2362, 2574, 3106, 3194 - 
//Lắm thay (2): Sao nhiều 
thế, sao đến thế. Vd. Nghe 
ra muôn oán nghìn sầu lắm 
thay ; 2574, 3149 - Lắm 
thay(1): Tức làm lắm thay. 
Âm thăn là hình thức xưa 
của ảm ¿hay. Vd. Làm chỉ 
cho bận lòng này lắm thăn, 
470. Các bản quốc ngữ 
thường phiên là lấm thân 
(  ) tưởng không đúng. 


LĂN LÓC (1) : Nghiêng 
ngửa bừa bãi. Vd. Cho lăn 


lóc đá cho mê mẩn đời, 
1212. 


LẶN (1): Hụp xuống nước; 
chìm đi, khuất đi như là 
lặn xuống nước. Vd. Trải 
bao thỏ ăn ác tà, 79 - / 
Thỏ lặn ác tà : X. Thỏ, 


LẶNG(1): Để tai mà nghe. 
Vd. Lắng tai - / Lắng tai 
(1): Chú ý nghe. Vd. Nước 
non luống những lắng tai 
Chung Kỳ, 464. 


LẶNG (?) : Im, yên không 
nói, không động. Vd. Lại 
càng đứng ?ãng tần ngần 
chẳng ra, 102 ; 177, 347, 
758, 1021, 1101, 2753 - / 
Lặng ngắt (2) : Yên lặng 
không chút. tiếng tăm. Vd. 
Một hơi lặng ngắt đòi tay 
giá đồng, 758; 2753 - Lặng 
ngắt như tờ, 71, 2753 : 
Im lặng vắng vẻ như trong 
đến. X. Như tờ. 


LÂY (1) : Từ người này, 
chồ này truyền sang cho 


295 


người khác, chỗ khác. Vd. 
Thơm iây - ⁄ Thormn lây 
(1): Nhờ thế mà cũng được 
hưởng cái tiếng thơm. Vd. 
Ngâm cười chín suối hãy 
còn thơm lây, 734. 


LẤY (42): 1.Cầmchomình, 
chiếm vào mình ; có khi 
dùng hoặc làm gì cho mình, 
vào mình (28). Vd. Giơ tay 
với lấy về nhà, 295 ; 317, 
798, 965, 1098, 1209, 1222, 
1271, 1422, 1443, 1541, 
1752, 1764, 1859, 1890, 
1921, 1990, 2096, 2467, 
2546, 2557, 2562, 2631, 
2640, 2661, 2662, 3088, 
3249-2. Đem,đem mà dùng 
(11). Vd. bẩy điều du học 
hỏi thuê, 277 ; Lấy lòng 
gọI chút ra đây ta lòng, 388; 
955,1089,1198,1394,1798, 
2094, 2683, 3027, 3119 - 
3. Xem, xem là(3)Vd. Đừng 
lây làm chơi, 501, 932 - / 
Lấy lòng (1) : Đem lòng 
mình ra (Kiều muốn nói 
là đem lòng mình ra mà 


296 


tạ lòng Kim Trọng). Vd. Lấy 
lònggọi chút ra đây ta lòng, 
388 - Lấy câu vận mệnh, 
1798 : Đem câu vận mệnh, 
thuyết vận mệnh (để tự an 
ủi cho khuây) - Lấy điều 
du học, 277 : Đem điều 
du học làm cớ - Lấy yến 
làm anh, 955 : Đem chim 
yến đổi làm chim anh, có 
ý là lân lộn danh nghĩa. 


LÂM THANH(3) : Huyện 
thuộc tỉnh Sơn Đông, 
626, 2828, 2881 - Lâm 
Tri (1): Huyện thuộc tỉnh 
Sơn Đông, 920, 1278, 1600, 
1613, 1785, 1791, 2291, 
2300, 2873, 2881, 2906, 
298G. 


LẮM (3) : 1. Từ xưa ngh1a 
là bùn (1). Vd. Một sân lầm 
cát đã đầy, 1429 - 2. Bị 
ngập, bị vùi đưới bùn, dướt 
cát (2). Vd. Cát lầm ngọt 
trắng, 1950 ; 3021 - //Lầm 
cát (1) : Bùn và cát. Vd. 
Một sân lầm cát, 1429 - 


Lầm than (1) : Chữ Hán 
là "đồ thán", tức là bùn và 
than, chỉ cảnh vất vả khổ 
sở, như ngập vào bùn, rớt 
vào lửa, Vd. Lâm than lại 
có kiếp này bằng hai, 1762 
- Cát lầm ngọc trắng : 
X. Cát - Sông nước cát 
lầm : X. Sông. 


^ 


LAM (4): Sai trái. Vd. Lỡ 
một lầm hai, 1007 ; 2409, 
2882, 3194 - / Lâm người 
(1): Tức là làm cho người 
ta lầm đường, nghĩa rộng 
là làm cho người ta khổ, 
theo nghĩa câu "Nho quan 
đa ngộ nhân" (cái mũ nhà 
nho làm cho người ta lầm 
nhiều) của Đỗ Phủ. Vd. 
Lâm người cho đến bây giờ 
mới thôi, 3194 - Lỡ một 
lầm hai : X. Lởớ. 

LÂM RẦM (2) : Nói nho 
nhỏ ở trong miệng. Vd. 


Lầm rầm khấn vái nhỏ to, 
95; 986, 


LẤM(1): Vấy đất, vấy bùn; 


nghĩa bóng là ở trong cảnh 
bẩn thiu. Vd. Thân lươn 
bao quản ấm đầu, 1147. 


LẦÃM NHẦM:X. Túm tim. 


LÂN LA (7) : 1. Đến gần 
dần dần, từ xa đến gần (5). 
Vd. Sớm đào tối mận lân 
la, 1289; 1574, 1769, 2696, 
2756 - 2. Từ ngày này qua 
ngày khác (2). Vd. Nhân 
từ quán khách lân !a, 287; 
Phật tiền ngày bạc lân la, 
2981 - / Lân la giải bày, 
1574 : Từ nói xa đến nói 
gần để giải bày, chứ không 
giải bày thẳng. 

LÂN LÝ (1) : Xóm làng, 
Vd. Sinh rằng lân lý ra 
vào, 311. 


LÂN TUẤT (1) : Thương 
xót. Vd. Điếc tai lân tuất 
phủ tay tổi tàn, 592. 


LẦN (25) : Lượt, lớp, tầng, 
phen (13). Vd. Mấy iần cửa 
đóng then cài, 271 ; 663, 


297 


864,988, 1174, 1422, 1704, 
1736, 2156, 2643, 2668, 
2782, 2858 - 2. Dần dần 
theo từng cái từng cái, lần 
lượt (12). Vd. Lần giở, 7; 
53, 54, 123, 136, 143, 266, 
293, 389, 1266, 2026, 2028 
- 8. Tách lần lửa làm hai 
để dùng trong một từ tổ 
mới (2). Vd. Rày iẩn mai 
lửa, 1494 - / Lầm đường 
(1) : Đi trên con đường lạ, 
như lần mò từng bước mà 
đi Vd. bẩn đường theo 
bóng trăng tà về tây, 2028 
- Lần giở (1) : Lần lượt 
giở từng tờ. Vd. Cáo thơm 
lần giở trước đèn, 7 - Lần 
hồi (1) : Lần lượt, hết cái 
này đến cái khác, hêt ngày 
này sang ngày khác. Vd. 
Lẩn lần ngày gió đêm 
trăng,369;1269,1789,3286 
- Lần lửa (1) : Có ý chờ 
đợi chán nản lâu ngày, hết 
ngày này sang ngày khác. 
Và. Lần lữa at biết hãy còn 
hôm nay, 326 - Lần lữa 


298 


(1) : Trải lâu ngày, ngày 
này sang ngày khác, khác 
với lần lửa còn thêm có ý 
chờ đợi. Vd. Những là lần 
lửa năng mưa, 1077 - Lần 
thâu (1) : Thâu là suốt, 
lần thâu là suốt ngày này 
ngày khác. Vd. bần thâu 
gió mát trăng thanh, 2165 
- Lần khân (1) : Đòi hỏi 
nhiều. Vd. Sợ lần khân quá 
ra sàm sỡ chăng, 458. Sự 
đòi hỏi nhiều quá thì vô 
lễ chăng ; chỉ sự đòi hỏi 
được nghe đàn. So với cầu 
782 Hoa tiên : Trong lời 
gắn bó ra chổi lần khản. 


LẬN (2) : Lửa gạt. Vd. 
Đánh lán, 830 ; 1157 - / 
Đánh lận : X. Đánh - Mác 
lận : X. Mắc. 


LÂN (1) : Lộn đi lộn lại, 
tráo trở với nhau. Vd. Củng 
đừng trách iẩntrời gần trời 
xa, 3950. 


LÂNG LÂNG (1) : Hinh 


dung tình trạng sạch sẻ, 


trong sạch, không vướng 
chútbợn nào. Vd. Tức khiên 
đã rửa lâng lâng sạch rồi, 
2688. 


LẤP (1): Đổ đất cho bằng, 
cho kín cái lô, cái gì có 
hình như cái lỗ, chôn vùi 
đi. Có khi nói là rấp. Vd. 
Bể trâm luân lấp cho bằng 
mới thôi, 1104. 


LẬP (3) : Chữ Hán nghĩa 
là đứng, là dựng. Vd. Lập 
một.đàn tràng, 2968; 3056, 
3227 - /⁄/ Lập nghiêm (1): 
Định thái độ nghiêm khắc. 
Vd. Lập nghiêm trước đã 
ra uy nặng lời, 1410. 


LẬP LOE (1) : Hình dung 
hoa lựu bắt đầu nở, chỗ 
thì hoa nở đỏ choé, chỗ 
thì còn nụ, như ngọn lửa 
khi loè khi tắt (1). Vd. Đầu 
tường lửa lựu ?áp ioè đâm 
bông, 1308. 


LÂU (6) : Trải nhiều thì 


giờ. Vd. Hoa rằng bà đứng 
đã lâu, 1995 ; 2018, 2335, 
2648, 2723, 3040 - / Lâu 
nay (1) : Từ lâu đến nay. 
Vd. Khát khao đã thoả tấm 
lòng lâu nay, 3040 - Bấy 
lâu : X. Báy - Bao lâu : 
X%. Bao - Giờ lâu : X. Giờ 
- Mấy lâu : X. Mấy, 


LÂU ĐÀI (1) : Nhà lầu và 
đền đài, nói chung nhà cửa 
to đẹp. Vd. Cửa nhà đâu 
mất. lâu đải nào đây, 1716. 


LẦU (13) : Do chữ Hán lầu 
là nhà gác. Vd. Chàng về 
viện sách thiếp rời lầu 
trang, 362 ; 573, 630, 867, 
1033, 1058, 1117, 1568, 
1671, 1772, 2002, 2177, 
2749 - // Lâu hồng (2) : 
Chữ Hán là "hồng lâu", chỗ 
phụ nữ sang trọng ở, ý nói 
tôn. Vd. Sinh đà về đến 
lầu hồng xuống yên, 1568; 
2177 - Lầu không(1): Nhà 
không có người ở. Vd. Xập 
xè én liệng lẩu không, 2749 


299 


- Lầu mai (1) : Lầu canh 
về lúc buổi sương, 867 - 
Lầu Ngưng Bích (1) : Tên 
của cái lầu, có nghĩa là chỗ 
tụ họp màu xanh biếc của 
câycối. Vd.Trước lầzuNÑgưng 
Bích khoá xuân, 1033- Lầu 
thơ (1): Chỗ lầu ngâm thơ. 
Vd. Bước vào chốn củ iầu 
thơ, 1671 - Lầu trang (4) 
: Lầu người phụ nử ngồi 
trang điểm, chỉ chỗ người 
phụ nữ sang trọng ở. Vd. 
Chàng về viện sách thiếp 
rời lầu trang, 362 ; 573, 
630, 1772 - Lầu xanh (9): 
Chử Hán là "thanh lâu”, 
có nhiều nghĩa : chô người 
hiển quý ở ; chỗ phụ nử 
ở ; nhà đi. Hiện nay chỉ 
cái nghĩa thứ ba là thông 
dụng. Vd. Lầu xanh có mụ 
Tú Baà,809;931,1159,1227, 
1356, 1392, 1420, 2148. X. 
Thanh lâu - Cách lầu : 
Vd. Cách lầu nghe có tiếng 
đâu hoa vần (theo kiểu văn, 
TVK. BK chép là cách 
tường), 1058. 


300 


LÊ (5) : Lê phải, lý lẽ, đạo 
lý. Vd. Lehằng, 1287; 1317, 
1379, 1738, 3114 - ⁄ Lê 
hằng (1) : Lẽ thường. Vd. 
Lạ gì thanh khí iê hằng, 
1287 - Có le :X. Có - Khôn 
lẽ : X. Khôn. 


LEN (1) : Chen, lách mình 
vào. Vd. Rêu trùm kẽ ngạch 
có len mái nhà, 3230. 


LÊN (ð) : Đi giấu không 
cho người ta biết. Cũng nói 
là lén. Vd. Băng mình lên 
trước đài trang tự tình, 536; 
1094, 1109, 1117, 1941 - 
/⁄ Lên bước (2) : Tức là 
đi giấu. Vd. Thừa cơ lên 
bước ra đi, 1109, 1117. 


LEO (2): Dây buộc để điều 
khiển cánh buồm. Vd. Sửa 
sang buổm gió iẻo mây, 
1623 ; 1709 - / Lèo thẳng 
(1): Đây lèo kéo căng thắng, 
chứ không chủng, tức buồm 
căng rộng. Vd. Buồm cao 
lèo thẳng, 1709. 


LÊO ĐO : X. Bụi hồng 
dứt nẻo. 


LÊ (3) : Cây lê. Vd. Cành 
lê trắng điểm một vài bông 
hoa, 42 ; 226, 438 - / Hoa 
lê : X. Hoa. 


LỄ (1) : Do chữ Hán lệ, 
thành lệ, thành quen. Vd. 
Quanh năm buôn phấn bán 
hương đã lề, 814. 


LỄ (6) : Chữ Hán nghĩa 
là nước mắt. Vd. Lệ hoa 
mây hàng, 634 ; 696, 712, 
782, 909, 2825 - // Lệ hoa 
(1) : Nước mắt của Thuý 
Kiều, từ hoa dùng có ý chỉ 
người đẹp, để xứng với từ 
thêm hoa ở vẽ trên. Vd. 
Thêm hoa một bước lệ hoa 
mây hàng, 634 - Mài lệ: 
%. Mài - Lệ roi thấm đá, 
782: Hình dung khóc nhiều 
đến nỗi nước mắt rơi xuống 
ướt cả đá ở thêm, 


LẺ (16): 1. Nghị thức, phép 
tắc phải tuân theo trong 


sư giao tiếp với người trên, 
với xã hội, với quý thần 
(8). Vd. Lẻ là tảo mộ, hội 
là đạp thanh,44;445, 1669, 
2134, 2823, 2967, 3134 - 
2. Làm lễ (1). Vd. Lê xong 
hương hoả gia đường, 949 
- 3. Tiền bạc, phẩm vật tặng 
biếu người trên hay cúng 
quỷ thần (7). Vd. Biện dâng 
một lê xa đưa tấc thành, 
374;692, 1465, 1918, 2347, 
2459, 2474 - / Lễ công 
(1) : Đề lễ do quan sắm 
sửa (để quan phủ đứng làm 
lễ cho Thúc Sinh cưới Thuý 
Kiểu). Vd. Kíp truyền sắm 
sửa lễ công, 1465 - Lễ nghi 
(1) : Lễ thức và nghi vệ. 
Vd. Lễnghigiàntrước,2510 
- Lễ tâm (1) : Ý nói cái 
lễ do lòng thành. Dân đem 
lễ cho quan thường nói 
"thànhtâm "hay “vithành”. 
Vd. Lế tâm đã đặt tụng 
kỳ cũng xong, 692 - Lễ 
thường (3) : 1. Lễ theo lệ 
thường (2). Vd. Thần hôn 


301 


chăm chút lê thường, 2823; 
29667 - 2. Lễ tầm thường, 
lễ mọn (1). Vd. Nghìn vàng 
gọi chút lễ thường, 2347 
- Lễ vật (1) : Vật để lễ 
cúng. Vd. Sắm sanh iê vật, 
1687 - Lễ đà đủ lễ, 3134: 
Về lẻ thì đã làm đủ lễ rồi 
- Lễ tiên binh hậu, 2508: 
Câu chữ Hán, nghĩa là lễ 
đi trước mà bình kéo tiếp 
sau, đó là kế đánh lừa của 
Hồ Tôn Hiến để đánh úp 
Từ Hải - Lễ tơ hồng (1) 
: Lễ cúng thần hôn nhân 
lấy chỉ hồng hay tơ hồng 
buộc chân hai người với 
nhau. X. Chỉ hồng. Vd. 
Trong màn làm lễ tơ hồng 
kết duyên, 2134 - Lễ là 
tảo mộ, hội là đạp thanh, 
44 : Trong tiết thanh minh, 
có lê Tảo mộ là dây mả 
và hội Đạp thanh là nhân 
đi thăm mộ người ta đi chơi 
ngoài nội mà đạp xéo có 
xanh, tức là chơi xuân( Liễu 
văn, TVKvànhiềubảnNôm 


302 


khác chép gọi là đạp thanh. 
BE phiên hội là đúng hơn. 
Xem bút pháp Nguyễn Du 
thường đối rất chặt, phải 
hội là đối với lễ là mới xứng. 
Sở đi chép gợi là do chữ 
hộ: lận thành). 


LÊN (29) : 1. Từ dưới tới 
trên, từ thấp tới cao (11). 
Vd. Lên ngựa, 168 ; 950, 
1132, 1519, 1711, 19ỗ1, 
2064, 2138, 2216, 2267, 
2342 - 2. Phát ra (4). Vd. 
Lên tiếng, 304; 1171,2771, 
3007 - 3. Hiện ra, mọc ra 
(1). Vd. Trăng lên, 3224 - 
4. Hinh dung cái gì tự đưới 
tới trên, tự không mà có 
(13). Vd. Gò đống kéo lân, 
49 ; 724, 899, 962, 1409, 
1550, 1647, 1718, 2002, 
2156, 2886, 2975, 3062 - 
// Lên tiếng (4) : Cất tiếng 
lên. Vd. Cách tường lên 
tiếng,304;1171,2771,3007 
- Lên thác xuống ghẻnh, 
1951 : Chỉ tình hình nguy 


hiểm như đi thuyền lên 
thác hay xuống ghểnh. 


LÊNH ĐÊNH (3) : Hình 
dung vật trôi nổi trên mặt 
nước ; xiêu giạt. Vd. Lệnh 
đênh đâu nửa cũng là lênh 
đênh, 2020 ; 2607. 


LỆNH (5) : Điều truyền 
bảo của người trên. Vd. Vội 
vàng xuống lệnh ra uy, 
1561 ; 2298, 2387, 2597, 
2962 - // Lệnh chỉ (1) : 
Lệnh của vua. Vd. Rằng 
vâng lệnh chỉ rước chầu 
vu quy, 2264 (Từ Hải bấy 
giờ cát cứ, lập triều đình 
riêng, cho nên ở đây dùng 
lệnh chì - Lệnh tiễn (2) 
:Cái tên củaôngtướngdùng 
để phát hiệu lệnh. Vd. Lại 
sai lệnh tiên truyền qua, 
2303 ; 2306. 


LÌA (6) : Rời ra, chia rẽ. 
Vd. Lia cửa lia nhà, 1142; 
1325, 2242, 2836, 2995 - 
⁄/ La cửa lia nhà, 1142: 


Xa lia nhà cứa, quê nhà 
- Dấu lìa ngó ý - X. Dâu. 


LIẾC(3):Đưanghiêng mắt 
mànhin. Vd.Trộm ếedung 
quang, 409 ; Hai bên cùng 
liếc hai lòng cùng ưa, 2178. 


LIÊN(11): 1. Nối với nhau, 
luôn một mạch, không dứt, 
không hở, không rời (4). Vd. 
Liền tay ngắm nghía, 299; 
Chắp cánh liên cành, 515; 
1899, 3248 - 2. Tức thì (7). 
Vd. Nhắp đi thoát thấy 
từng liền chiêm bao, 230; 
894,1719,2040,2093,2536, 
3002 -// Liên tay (2): Luôn 
tay lúc ấy. Vd. Liền tay 
ngắm nghía biếng nằm, 
299; Liền tay trao lại Thúc 
Sinh, 1899 - Cho liên : X. 
Cho - Chắp cánh liên 
cành: X. Chấp. 


LIỆNG (1) : Chim bay mà 
không vỗ cánh. Vd. Xập xè 
én liêng lầu không, 2749, 


LIÊU DƯƠNG (2): Huyện 


303 


thuộc đất tỉnh Liêu Ninh 
ngày nay, 533, 2742. 


LIÊU(20):Khôngsơ,không 
thiết, không tiếc, không kể, 
không sợ chết ; hy sinh. 
Vd. Trần trần một phận 
ấp cây đã liều, 328 ; 344, 
422, 666, 677, 842, 983, 
1115, 1204, 1566, 1636, 
1766, 1961, 2164, 2517, 
2632, 2560, 2894, 3169 - 
⁄ Liều công (1) : Không 
sợ mất công. Vd. Liều công 
mất một buổi quy, 842 - 
Liều mình (1): Không tiếc 
tính mệnh. Vd. Liều mình 
thế ấy phải lửa thế kia, 
2894- Liêu thân(1): Không 
- tiếc thân mình. Vd. Liều 
thân thì cũng phải liều thế 
thôi, 1204 - Đánh liều : 
X. Đánh - Nát ngọc liều 
hoa : X. Nát. 


LIỆU (19) : Tính toán, trù 
tính, định bụng, tìm cách. 
Vd. Liêệubàimốimanh,342; 
620, 802, 1166, 1491, 1510, 


304 


1546, 1556, 1598, 1965, 
1971, 1985, 2079, 2108, 
2160, 2480, 2996, 3076 - 
/⁄/ Liệu bài (2) : Tính kết. 
Vd. Cho đành rồi sẽ liệu 
bài mối manh, 342 : Liệu 
bài mở cửa cho ra, 1964 
- Liệu chưng (1) : Tĩnh 
xem chừng như. Vd. Thăm 
tìm luống những liệu chừng 
nướcmây,2996.Tíĩnhchừng 
cũng nhưnước với mây, khó 
gặp nhau - Liệu những 
tư nhà, 2160 : Tính liệu 
ngay từ lúc ở nhà ra đi 
(Có người cho rằng nên 
phiên chứ Liệu là liều, 
thế củng có nghĩa) - Liệu 
với thân (1) : Tính liệu 
với thân, ý nói sẽ tự sát. 
Vd. Đao này sẽ liệu với thân 
sau này, 802. 


LIÊU (15) : 1. Cây liễu, 
cành mềm, lá xanh tươi C7). 
Vd. Liêu hờn kém xanh, 
26 ; 170, 240, 572, 1502, 
2234, 3171 - 2. Tỷ du người 
phụ nữ yếu đuối (4). Vd. 


Yếu iiễuthơ đào, 897; 1136, 
1261, 1428 - 3. Dùng chung 
với từ hoa thì chỉ tình yêu 
hay sự ăn chơi đâm dục 
(4). Vd. Năng lòng xót liễu 
vì hoa, 335 ; Liêu ép hoa 
nài, 521 ; 1211, 1355 - 
Liêu bồ (2) : Cây liễu và 
cây bồ. X. Bổ. Cây liêu mềm 
và cây bổ yếu, người ta 
thường dùng để tỷ dụ người 
đàn bà yếu đuối. Vd. Hãy 
xin hết kiếp liễu bồ, 999, 
1752 - Bồ liễu : Như liễu 
bồ - Tơ liễu : X. Tơ - Liễu 
chán hoa chê, 1211 ; Tức 
là chán chê, tách ra dùng 
với hai từ iiểu và hoa thành 
từ tổ gồm hai vế đối nhau. 
Chỉ việc dâm dục chán chê, 
lu bù bừa bãi - Liễu 
Chương đài, 1261 ; Sách 
Di văn lục chép rằng : Hàn 
Hủ đời Đường lấy người 
kỹ nữ là Liễu thị, đi làm 
quan xa, để ở lại tại đường 
Chương Đài ở Trường An, 
có bài thi gửi về cô câu 


"Chương Đài liêu, Chương 
Đài liêu, Tích nhật thanh 
thanh kim tại phủ", nghĩa 
là : Liêu Chương Đài, liễu 
Chương Đài, Ngày nọ xanh 
xanh nay còn không ? Cuối 
đời Thiên Bảo, Liễu thị bị 
tướng Phiên cướp mất. Sau 
Hốt Tuân cướp lại được, 
trả lại cho Hàn Hủ - Liễu 
ép hoa nài, 521 : Tức là 
ép liễu nài hoa, tức ép nài 
điều dâm dục - Liễu hởn 
kém xanh, 26 : Cây liễu 
hờn giận là không xanh 
bằng lông mày của Thuý 
Kiều.X. Hoaghen đua thắm 
- Liễu ngõ hoa tường, 
1355: Liễu ở ngõ, hoa ở 
tường, ai cũng vin hái được, 
chỉ gái lầu xanh - Liễu tan 
tác mày, 1428 : Tức là mày 
liễu tan tác, chỉ người con 
gái nhăn mày nhăn mặt. 


LINH ĐĨNH (1) : Chỉ vẻ 
bày biện trang hoàng, long 
trọng. Vd. Một nhà dọn đẹp 
lnh định, 2129. 


305 


LINH SÀNG (1) : Giường 
thờ. Vd. Linh sàng bài vị 
thờnàngởtrên, 1674- Linh 
vị (1) : Bài vị để thờ, thần 
chủ. Vd. Trông lên linh vị 
chử bài, 2975. 


LINH : X. Lệnh. 


LĨNH (3) : Nhận lấy, vâng 
theo. Vd. Vâng lĩnh ý cao, 
495 ; 1773, 1779 - // Lĩnh 
ý (1) : Vâng theo ý (đối 
với người trên, hoặc có ý 
kính trọng). Vd. Kiều vâng 
nh ý đề bài, 205 - Lĩnh 
lời (2) : Vâng lời. Vd. Lĩnh 
lở nàng mới theo sang, 
1773 ; 1779. 


LÝ (1) : Lẽ, đạo lý. Vd. 
Ngoài thì là lý song trong 
là tình, 1462. 


LO (3) : 1. Áy náy không 
yên lòng (2). Vd. Lo gì việc 
ấy mà io, 1547 - 2. Tính 
liệu (1). Vd. Tính quẩn 7o 
quanh, 681 - / Lo âu (1): 
Lo lắng e ngại. Vd. Thân 


306 


ta ta phải io âu, 2015 - Lo 
lường (1): Lo toan, lo ngại 
vàtinhtoán.Vd.GiácĐuyên 
thực ý !o lường, 2067 - Lo 
sợ (1) : Lo lắng mà sợ tai 
nạn. Vd. Xuân huyện lo sợ 
xiết bao, 2837 - Tính quấn 
lo quanh : X. Tĩnh. 


LÒ (2) : Cái đê dùng để 
đốt than, đốt hương. Vd. 
Lò đào thêm hương, 446; 
Đốt. lò hương ấy, 742 - / 
Lò đào thêm hương, 446: 
TVE, Quan văn, Phúc văn 
chép song đảo là cái lò 
hương hình hai quả đào 
ghép với nhau ; Quảng tập 
không rõ căn cứ vào đâu 
mà chép là iỏ đào ( do chữ 
đào lô) là cái lò hương hình 
quả đào ; thấy từ ấy thuận 
nghĩa hơn, chúng tôi cũng 
ghi : Đài sen nối sáp lò 
đào thêm hương). 

LỌ (5) : 1. Huống chỉ, nữa 


là(1). Vd. Dẫu rằng đá cũng 
nát gan io người, ð94 - 2. 


Cần chi (4). Vd. Khi thân 
thẳng ?ø là cầu mới thân, 
2206 ; 2432, 3160, 3178 - 
/ Lọ là (2) : Cần chỉ phải 
là. Vd. Họ là thâm tạ với 
là tri ân, 2432 : Lọ là chăn 
gối mới ra sắt cầm, 3178. 


LOA : X. Chiêng. 


LOÀ (4) : Mờ, không rõ, 
nhìn không rõ. Vd. Án ngờ 
loà ngây, B590 ; 1507, 1807, 
2708 - / Dễ loà yếm 
thắm:X. Dế- Nắng quáng 
đến loà : X. Nắng. 


LOÀI (1) : Do chứ Hán 
"loại" nghĩa là giống, thứ. 
Vd. Những loài giá áo túi 
cơm sá gì, 2446 - // Lạc 
loài : X. Lạc. 


LOAN (5) : 1. Chim loan, 
tức chim phượng mái (4). 
Vd. Trướng loan, 223 ; 354, 
726, 2582 - 2. Tách từ tổ 
loan phượng làm hai mà 
dùng vào từ mới (1). Vd. 
Phượng chạ ïoan chung, 89 


-/ Loan phòng (1): Phòng 
của vợ chồng (loan phượng 
là chỉ vợ chồng tốt đôi). 
Vd. Người vào chung gối 
loan phòng, 1871 - Dây 
loan : X. Dây - Keo loan: 
X. Keo - Màn loan : X. 
Màn - Phím loan :X. Phím 
- Trướng loan : X. Trướng 
-Phượngchạloanchung: 
X. Phượng. 


LOẠN QUẦN (1) : Quân 
lính rốiloạn. Vd. Loạn quân 
vừa dất tay nàng đến nơi, 
2526 - Loạn ly (1): Vì loạn 
lạc mà phải lưu ly. Vd. Gặp 
lúc ?oạn ly, 2917. 


LOI THÓI (1) : Lơ thơ, 
vẻ tiêu điều. Vd. Loi thơi 
bờ liễu mấy cành Dương 
quan, 1502. 


LÒN : Nh. Luển. 


LỌN (1) : Tức là trọn. Vd. 
Lần lần tháng lọnngày qua, 
1789 (các bản Nôm chép 

phải phiên là /on, 


307 


cũng có thể phiên là trọn. 
TVE phiên là ?ựn). 


LONG ĐỌNG (1) : Vất 
vả. Vd. Đã sinh ra số long 
đong, T9ïĩ. 


LONG LANH (1) : Hinh 
dung nước trong, hay mặt 
gương trong phản chiếu 
ánh sáng khiến ta thấy lấp 
lánh. Vd. hong lanh đây 
nước in trời, 1603. Tả vẻ 
nước mùa thu trong trẻo, 
1n rõ cả màu xanh của trời. 


LỎNG(169):1. Ruột,bụng, 
chỉ sự sinh đẻ (2). Vd. Rốt 
lòng, 13 ; Đầu lòng, 15 - 
2. Ruột, bụng da, tâm tình, 
tình ý, ý nguyện, ý chí(160). 
Vd. Những điều trông thấy 
mà đau đớn lòng, 4; bòng 
đâu sẵn mối thương tâm, 
81;129, 130, 131, 160, 183, 
187,246,252,304,308,310, 
314,334,424, 466,470,492, 
516,542,546,552,617,621, 
642,664,675,690,698, 719, 


308 


2238, 


722,738,781, 788,794,876, 
880, 895, 918, 1028, 1032, 
1038, 1056, 1070, 1076, 
1122, 1129, 1138, 1148, 
1209, 1251, 1286, 1319, 
1333, 1538, 1342, 1354, 
1862, 1390, 1432, 1438, 
1496, 1538, 1553, 1558, 
1567, 1572, 1640, 1760, 
1780, 1784, 1832, 1854, 
1867, 1870, 1911, 1932, 
1968, 2040, 2075, 2110, 
2120, 2123, 2133, 2176, 
2178, 2214, 2218, 2927, 
2242, 2245, 2278, 
2330, 2332, 2339, 
2369, 2371, 2377, 
2420, 2436, 2546, 
2558, 2630, 2634, 
2695, 2713, 2716, 
2790, 2816, 2824, 
2855, 2928, 2932, 
3038, 3040, 3045, 
3050, 3057, 3084, 3092, 
3148, 3149, 3182, 3196, 
3209, 3251 - /⁄ Lòng lòng 
(1) : Tất cả mọi lòng, mọi 
người. Vd, Lòng lòng củng 


2282, 
4238, 
2379, 
2548, 
2656, 
3734, 
2832, 
3039, 


giận người người chấp uy, 
2308 - Lòng Phiếu mẫu 
(1) Lòng giúp người trong 
lúc hàn vi, hoạn nạn. Vd. 
Mà lờng Phiếu mẫu mấy 
vàng cho cân, 2348. Hàn 
Tín là công thần của nhà 
Hán, lúc còn hàn vi, đi câu 
ở dưới thành, một hôm đói, 
gặp một bà già giặt quần 
áo (phiếu mẫu) thương hại 
cho ăn một bứa cơm, sau 
Hàn Tín phú quy, tạ ơn 
mộtnghìnvàng.Từđóngười 
ta dùng từ Phiếu mầu để 
tỉ dụ người cứu giúp trong 
lúc lâm nguy - Lòng quê 
(1): Lòng thơ dại (quê mùa 
vụng đại). X. Quê. Vd. Lòng 
quê đi một bước đường một 
đau, 1129. Nh. Nôi quê - 
Lòng son (1) : Lòng chân 
thành. Vd. Như bào lòng 
son, 2832 - Lòng tơ (2): 
Lòng có mối tình vướng vít 
nên gọi là lòng tơ. Vd. Dẫu 
thay mái tóc dám dời lòng 
tơ, 552 ; 675 - Lòng thơ 


(1) : Hứng thơ. Vd. bông 
thơ lai láng bồi hồi, 131 
- Lòng xuân (1): Tình yêu. 
Vd. bàng xuân phơi phới 
chén xuân tàng tàng, 424 
- Cam lòng :X. Cam - Cầm 
lòng : X. Cầm - Cạn lòng: 
X. Cạn - Đành lòng : X. 
Cạn - Đành lòng :X. Đảnh 
- Động lòng : X. Động - 
Khó lòng : X. Khó - Làm 
lòng : X. hàm - Lửa lòng: 
X. Lửa - Một lòng :X. Một 
- Năng lòng : X. Năng - 
Nỗi lòng : X. Nỗi - Ơn 
lòng : X. Ơn - Sự lòng: 
X. Sự- Tấm lòng : X. Tâm 
- Tấc lòng : X. Tấc - Lòng 
bốn phương (1) : Cái chí 
vùng vây bốn phương, vùng 
vẫy giang hề. Chữ Hán là 
"tứ phương chi chí". Vd. 
Trượng phu thoát đã động 
lòng bốn phương, 2214 - 
Lòng đã giãi lòng, 2133: 
Lòng đã giải bày với nhau, 
chỉ sự thề nguyền - Lòng 
đương thốn thức đầy, 


309 


719 : Câu đặt ngược, tức 
là lòng đương đầy nỗi thốn 
thức, nỗi băn khoăn (TVK, 
Quan văn, Phúc văn chép 
như thế. Quảng tập chép 
là lòng rộn rã lắm thay. 
Liễu văn và BK chép lòng 
rộn rã thức đầy) - Lòng 
lại đốilòng màchơi, 1028: 
Ý nói là lấy lòng thành thực 
mã nói với nhau chứ có đâu 
lòng mình lại dối lòng người 
- Lòng này dễ ai, 2716 
: Lòng này (chỉ lòng Thuý 
Kiều) đã có mấy người được 
như thế đâu - Lòng ngao 
ngán lòng, 252 : Theo ngử 
pháp đặc biệt, không phải 
là lòng ngao ngán với lòng, 
. chỉ là ngao ngán lòng, thêm 
từ lòng ở trên làm cho cái 
ý ấy thiết tha hơn. X. Mặt 
mơ tưởng mặt - Lòng 
những giận lòng, 1567 : 
Lòng giận riêng trong lòng, 
không lộ ra ngoài. 


LỎNG (1) : Thả rộng ra. 
Vd. bóng buông - / Lỏng 


310 


buông tay khấu, 136: Thả 
lỏng dây cương ngựa, chỉ 
dong ngựa đi ung dung, tư 
tháingười phong lưu đichơi 
xuân. X. Khẩnm. 


LÓT(2): 1. Đặt cái gì xuống 
dưới hay ở giữa (1). Vd. 
Đôồihoalótxuốngchiếunằm, 
937 - 2. Đem của đút cho 
quan để cho êm việc (1). 
Vd. Lót đó luồn đây - / 
Lót đó luồn đây, 611 : 
Đút của để lót ở chỗ này 
nhờ giúp đỡ, luồn lọt vào 
chỗ kia để kêu xin. 


LỌT (5) : Qua được, vào 
được lỗ hổng ; thấu suốt. 
Vd. Tiếng Kiều nghe lọ 
bên kia, 307 ; Ngọn đèn 
trông lọ£ trướng huỳnh 
hắt hiu, 434 ; 1637, 2572, 
3265 - / Lọt tai (2) : Nghe 
vào tai. Vd, Lọt tai Hồ 
cũng nhăn mày rơi châu, 
2572 ; 3205. 


LỘC (2) : 1. Lương bổng 
của Nhà nước cấp cho quan 


lại (1). Vd. Lộc trọng quyền 
cao, 2497 - 2. Lá hay lá 
non của cây (1). Vd. Đổ 
lộc rung cây, 121 (Ngày 
xuân có tục lên chùa hái 
lộc, chỉ lộc của Phật cho; 
vì người ta thường hái lá 
cây non cho nên lóc chuyển 
thành nghĩa là lá cây non, 
chuyểnnửamàthànhnghĩa 
là lá cây) - ⁄ Đổ lộc (1): 
Rung lá. Vd. Ào ào đổ lộc 
rung cây, 121 - Phúc lộc: 
X. Phúc- Lộc trọng quyền 
cao, 2497 : Làm quan cao, 
ăn lộc nhiều, có quyền lớn. 


LÔI ĐỈÌNH (1) : Sấm sét, 
tỷ dụ cơn giận dữ. Vd. Yếu 
thơ vâng chịu trước sân Ìô7 
đình, 1424. 


LỐI (11) : 1. Đường đi, nẻo 
đi (10). Vd. Đào nguyên lạc 
lối đâu mà đến đây, 192; 
392, 432, 84G, 1121, 1126, 
2082, 2498, 2665, 2752 - 
2. Đường lối, thói quen (1). 
Vd. Lầu xanh quen iố? xưa 


nay, 931 - ⁄ Lạc lối : X. 
Lạc - Quen lối : X. Quen 
-Đườngđilốivê:X. Đường. 


LỘI (1) : Đi vượt qua nước. 
Vd. Mấy sông cũng lôi mấy 
ngàn cũng qua, 2940. 


LỖI (4): Sai lầm ; làm sai, 
làm trái. Vd. Lỗi thề, 702; 
767, 2778, 2933 - // Lỗi tóc 
tơ (1): Sai trái đối với sự 
kết tóc xe tơ, tức việc kết 
hôn. Vd. Một lời đã !ối tóc 
tơ với chàng, 2778. 


LỘN (2) : 1. Lẫn cái này 
thành cái khác, lẫn nhau 
(1). Vd. Dái là hương lộn, 
454, chỉ hương ở dải là của 
hai người lân lộn với nhau 
- 2, Trở lại (1). Vd. Lộn 
chồng - ⁄ Lộn chồng (1): 
Bỏ chồng mà trở về nhà 
mình. Vd. Chẳng phường 
trốn chúa thì quân lộn 
chồng, 1730 - Lộn sòng 
(1): Đánh tráo để lừa người 
ta. Cũng nói là iận sòng. 


311 


Vd. Đem vào để đó lộn sòng 
ai hay, 1650. 


LÔNG MÀY (1) : Vd. Trên 
treo một tượng trắng đôi 
lông mày, 930. 


LỒNG (?) : 1. Đồ để nhốt 
loài chim (3). Vd. Tháo củi 
số lồng, 1079 ; 2150, 2184 
- 2. Hình dung sự úp 
xuống như cái lồng (2). Vd. 
Cây lồng bóng sân, 174 ; 
Mây lồng trước sân, 2736 
- 3. Chỉ màu sắc rực rỡ 
lên (so với từ ngựa lồng) 
(1). Vd. Càng xôi vẻ ngọc 
càng lồng màu sen, 1384 
- 4, Cho vào trong, xỏ vào 
trong, luồn vào trong, như 
bỏ vào trong lồng (1). Vd, 
Dài là hương lộnbình gương 
bóng lồng, 454. 


LỒNG LỘNG (1) : Hình 
dung cao ngất. Vd. Lồng 
lộng trời cao, 2381 -// Lông 
lộng trời cao, 2381 : Vốn 
chử Hán là “Thiên võng 
khôi khôi", nghĩa là lưới 


312 


trời lồng lộng, tác giả diễn 
lại là lông lộng trời cao, 
ý là trời cao lềng lộng như 
thế nên đạo trời không bỏ 
SỐt cái g1. 


LỘT (1) : Bóc tuột ra, bóc 
trần ra. Vd. Cổi xiêm ló£ 
áo chán chường, 935. 


LƠ LÁO (1) : Hình dung 
thái độ của người lạc lõng, 
bỡ ngỡ. Vd. Hàng thần lơ 
láophậnrmìnhra đâu, 2466. 


LƠ THƠ (1) : Thưa thớt, 
không rậm. Vd. Lơ thơ tơ 
liễu buông mành, 269. 


LỜ (1) : Mờ không rõ. Vd. 
Gương lờ nước thuỷ mai 
gầy vóc sương, 1430 - / Lờ 
mờ (1) : Không rõ nét. Vd. 
Dâu xe ngựa đã rêu lờ rmờ 
xanh, 72. 


LỠ (6) : Sai, chệch, không 
ăn khớp, không kịp. Vd. 
+zm@tlầm hai, 1007 ; 1009, 
1460, 2159, 2345, 3166 - 


/1Lữbước(1): Bước không 
đúngchỗmàsẩychân,hoặc 
đi vào nơi không đúng. Vd. 
Nhớ khi !ở bước sẩy vời, 
2345 - Lỡ chân (1) : Nh. 
Lỡ bước. Vd. Lỡ chân trót 
đã vào đây, 1009 - Lỡ làng 
(4): Không ăn khớp, không 
đúng nhịp, không đúng 
điệu; không gặp thời ; rủi 
ro. Đã đành nước chảy hoa 
trôi lỡ làng, 7B4 ; 379, 885, 
1881 - Lỡ nhịp (1) : Chỉ 
hát hay đánh đàn không 
ăn nhịp với nhau. Vd. Làm 
chi iở nhịp cho đàn ngang 
cung, 1460 - Lỡ một lầm 
hai, 1007 : Một là lỡ hai 
là lầm. 


LƠI LẢ (1) : Tức là lả lơi, 
suồng sã. Vd. Trước xe iơi 
lả han chào, 925 - Lả lơi: 
X. hả. 


LỜI (167) : 1. Lời nói, lời 
văn, lời thơ, lời thề (163). 
Vd. Một ?ờ là một vặn vào 
khó nghe, 112 ; 119, 130, 


198,237,347, 352,353,359, 
394,396,402,414,450, 460, 
495,502,603, 649,653,665, 
668,683,698, 723,732,745, 
T147,751,764,771,891,903, 
916, 926, 940, 960, 1004, 
1017, 1023, 1029, 1031, 
1074, 1079, 1084, 1113, 
1139, 1149, 1156, 1166, 
1167, 1176, 1182, 1185, 
1217, 1259, 1328, 1368, 
1393, 1403, 1434, 1438, 
1445, 1564, 1569, 1582, 
1586, 1589, 1590, 1601, 
1632, 1640, 1699, 1700, 
1750, 1770, 1773, 1779, 
1821, 1827, 1837, 1852, 
1878, 1887, 1905, 1936, 
1948, 1956, 1974, 1978, 
1985, 1998, 2094, 2112, 
2124, 2127, 2132, 2185, 
2191, 2199, 2203, 2207, 
2229, 2255, 2276, 23017, 
2374, 2398, 2414, 2416, 
2474, 2499, 2503, 2530, 
2534, 2544, 2551, 2597, 
2621, 2686, 2693, 2706, 
2778, 2783, 2784, 2789, 


đ13 


2819, 2880, 
3064, 3074, 
3084, 3085, 3088, 3129, 
3165, 3174, 3179, 3183, 
3196, 3227, 32B3 - 2. Lời 
người ta thường nói (2). Vd. 
Lời rằng bạc mệnh củng 
là iời chung, 84 - 3. Chuyện 
(2). Vd. Hư không đặt để 
nên iời, 2091 ; 3113 -// Lời 
chung (1) : Lời nói có ý 
nghìa chung cho mọi người, 
chứ không phải chỉ đúng 
cho riêng ai. Vd. Lời rằng 
bạc mệnh cũng là iởi chung, 
84 - Lời non nước (1) : 
Lời thề giữ mối tình vững 
như non dài như nước 
(sông). Nh. Lời non sông. 
Vd. Nào lời non nước. Vủd. 
Thây trăng mà thẹn những 
lời non sông,916- Lời nước 
non (1) : Nh. Lời non nước. 
Vd. Xót tình máu mủ thay 
lời nước non, 723 - Lời 
nguyêền(1): Lời thềnguyền 
với nhau. Vd. Còn vầng 
trăng bạc còn lởi nguyên 


3028, 
3077, 


3057, 
3079, 


314 


xưa, 3074 - Lời phương 
tiện (1) : Lời tiện lợi, lợi 
¡ch, lời hơn lẽ hiệt. Vd. Đem 
lời phương tiện mở đường 
hiếu sinh, 1750 - Lời quê 
(1): Lời quê mùa, nôm na. 
Vd. Lời quê chắp nhặt đông 
dài, 3253 - Lời sắt đanh 
(1) : Lời rắn rồi như sắt 
với đính. Vd. Tai còn đồng 
vọng mấy lời sắt đanh, 1074 
- Lời sắt son (1) : Lời thề 
giữ lòng bền như sắt, thắm 
như son. Vd. Nào lời non 
nước nào lời sắt son, 1632 
- Lời tan hợp (1) : Lời 
nói về cuộc tan hợp, về nỗi 
cách biệt và sum vầy. Vd. 
Lời tan hợp nỗi hàn huyện, 
1569 - Lời tử sinh (1) : 
Lời thể sống chết có nhau. 
Vd. Tứ sinh phải giữ lấy 
lời tử sinh, 3088 - Lời thê 
(1) : Lời thê ước với nhau. 
Vd. Hồn còn mang nặng 
lời thề, 145 - Lời thị phi 
(1): Lời phải trái, lời khen 
chê. Vd. Hết lời khinh trọng 


hết. lời thị phi, 1878 - Lời 
vàng (1) : Lời quý trọng. 
Vd. hởời vàng vâng lình ý 
cao, 495 - Lời xưa (1) : 
Lời thể xưa kia. Vd. Lời 
xưa đã lỗi muôn vàn, 2933 
- Ăn lời : X. Ăn - Cạn lời: 
%. Cạn - Vâng lời :X. Vâng 
- Lời lời châu ngọc, 1316: 
Lười nào cũng như châu như 
ngọc - Lời nói như ru, 
347 : Lời nói êm dịu như 
lời ru - Cách mặt khuất 
lời :X. Cách - Nối lời nước 
non : X. Nói. 


LỜI (3) : Lãi. Vd. Cũng 
đà vừa vốn còn sau thì lời, 
830 ; Đem về rước khách 
kiếm iời mà ăn, 966, 2090, 


LỚN (0) : 1. To, trái với 
nhỏ (4). Vd. Ăn gì cao lớn 
đấy đà làm sao, 924 : Thế 
trong dù lớn hơn ngoài, 
_ 1349 ; 2092, 2311 - 2. Chỉ 
người lớn, người vợ cả (3). 
Vd. Kẻ lớn, 1483 ; Lớn ra 
uy lớn, 1512 - /⁄ Lớn sợ 


(1): Cũng nói là cả sợ, tức 
là rất sợ hãi. Vd. Nàng đà 
lớn sợ rụng rời lắm phen, 
2092 (Liễu văn, Quan văn, 
Phúc văn chép lớn sợ, 
Quảng tập chép mất vía) 
- Cao lớn : X. Cao - Kẻ 
lớn : X. Kẻ - Lớn ra uy 
lớn, 1512 : Vợ cả thì có 
uy của vợ cả. 


LỚP LỚP (1) : Từng lớp, 
từng đợt một. Vd. Lớp lớp 
sóng giồi, 221. Như làn 
sóng tung lên nhào xuống 
hết. lớp này đến lớp khác. 


LỢT (1) : Trái với đậm. 
Nh. bạt Vd. Có lợt màu 
sương, 1121. X. Có -//Lờn 
lợt (1) : Hình dung vẻ hơi 
lợt, không lợt hắn mà 
khôngthắm.Củngnóinhờn 
nhợt. Vd. Thoắt trông iờn 
lợt màu da, 923. 


LŨ (2): Bọn, đàn. Vd. Dưới 
hoa dậy ?ứ ác nhân, 1641; 
1745 - / Lũ thanh y (1): 


đlã 


Bọn mặc áo xanh, tức bọn 
đầy tớ. X. Áo xanh. Vd. Ra 
vào theo 1d thanh y, L74ã. 


LUẬN (1) : Bàn bạc xét 
để định tội. Vd. Chiếu án 
luận vào, 1417 - Luận 
bàn(1): Bàn bạc, thảo luận. 
Vd. Biết nàng cũng dự quân 
trung luận bản, 2456. 


LUẬT ĐƯỜNG (1) : Luật 
làm thơ định ra từ thời 
nhà Đườngcủa Trung Quốc. 
Vd. Ngụ tình tay thảo một 
thiên luật Đường, 1314. 


LÚC (14) : Khi, hồi, một 
phần, một điểm nhất định 
của thời gian. Vd. Mới cùng 
nhau ?ứcban ngày đâ quên, 
194; 869, 1233, 1294, 1324, 
1958, 2287, 2289, 2590, 
2835, 2845, 2917, 2970 - 
//¡ Lúc nào rủi may, 1958: 
Lúc rủi lúc may, không biết, 
lúc nảo. 


LỤC (3): Màu xanh lá cây. 
Vd. Thưa hồng rậm iực đã 


316 


chừng xuân qua, 370; 787, 
1305 - / Tô lục chuốt 
hồng : X. 7ö - Thẹn lục 
e hồng : X. Thẹn. 


LỤC (1) : Chữ Hán nghĩa 
là chép, là quyển sách ghi 
chép các sự tình. Vd. Phong 
tình có lực còn truyền sử 
xanh, 8, X. Phong tỉnh. 


LỤC TRÌNH (1) : Đường 
bộ. Vd. Lục trình chàng 
cũng đến nơi bây giờ, 1670. 


LƯI(1): Rút, đi trở về sau. 
Vd. Dơtuồng nghỉ mới kiếm 
đường tháo lui, 1188. 


LUY (6) : Làm tổn hại, 
khốn khổ cho. Vd. Truy 
nguyên chẳng kẻo juy vào 
song thân, 862; 1434, 1893, 
1912, 1949, 2112. 


LUY (2) : Thành đắp bằng 
đất. Vd. Kéo cờ luý phát 
súng thành, 2271 ; Trong 
hào ngoài /uý tan hoang, 
2525. 


LUYẾN CHÚA (1) : Mến 
vua. Vd. kuyến chúa... tư 
gia. -  Luyến chúa... tư 
gia (1) : Mến vua và nhớ 
nhà. Vd. Nửa phần luyến 
chúa, nửa phần tư gia, 480. 


LÚNG TÚNG(1):Bị vướng 
mắc, lẩn quẩn, không dứt 
khoát;cửđộngkhôngđường 
hoàng, không ung dưng, có 
vẻ sợ sệt. Vd. Ra tuồng lúng 
túng chẳng xong bề nào, 
1782. 


LUỒN(3): Lom khom, uốn 
minh mà chui vào. Cũng 
nói là lỏn. Vd. Lót đó luồn 
đây, 611 ; 1351, 2468. 


LUỐNG (9) : Uổng, mất 
công, vô ích (có hàm ý tốn 
cả thì giờ). Vd. Luống 
những, 464 ; 1040, 1266, 
17690, 2249, 2618, 2928, 
2996, 3004 - / Luuống hãy 
(2) : Vẫn cứ uống công. 
Vd. Tin sương luống hãy 
rày trông mai chờ, 1040; 
3004 - Luống những (6): 


Chỉ uống công. Vd. Lưỡống 
những lắng tai Chung Rỳ, 
464 ; 1760, 2249, 2618, 
2928, 2996 - Luống lần 
mơ canh dài, 1266 : Chỉ 
uống công lần hồi mơ mẩn 
suốt đêm dài thôi (Quảng 
tập chép luống mẩn mơ; 
Quan vănchép luốngnhững 
mơ. Nhiều bản Nôm chép 
luống lấn mo). 


LỮ THẤN (1) : Người chết 
quản ở nơi đất khách. Vd. 
Bơ vơ iứ thân tha hương 
đề huề, 532. 


LÙA (2): Dùng mưu để gạt 
người ta, khiến người ta 
bị lầm. Vd. Đánh lửa con 
đen, 1414 ; 2894 - / Lưa 
đảo (1) : Lừa dối để khiến 
người ta lầm mà bị hại. 
Vd. Nơi thì lừa đảo nơi thì 
xót thương, 2292 - Đánh 
lửa (1) : Khiến cho người 
ta bị lừa. Vd. Mượn màu 
son phấn đánh lừa con đen, 
1414 - Mẹo lừa : X. Mẹo. 


ở17 


LỨA (2) : Chỉ những vật, 
hay người thuộc về một lớp, 
một loại. Vd. Trao tơ phải 
lứa, 658 ; 1813 - // La 
đôi (2) : Cặp đôi, chỉ hai 
người trai gái xứng nhau. 
Vd. Lứa đôi ai lại đẹp tây 
Thôi Trương, 512 ; 1813 
- Đôi lứa : %X. Đôi. 


LỰA (9) : 1. Kén chọn (6). 
Vd. Cầm dây chẳng lựa 
buộc vào tự nhiên, 688 ; 
1004, 1615, 1624, 1887, 
1894 - 2. Chọn đây đàn mà 
đánh cho trúng điệu, cho 
nêntheophépchuyểnngh1a 
đánh đàn nói là lựa dây 
(1). Vd. Lĩnh lời nàng mới 
lựa dây, 1779 -3. Chọn cung 
để đặt bài đàn, cho nên đặt 
bài đàn cũng nói là lựa (2). 
Vd. Khúc nhà tay lựa nên 
chương, 33 ; Cung cầm lựa 
những ngày xưa, 2577. 


LỬA (18) : 1. Nguyên tố 
dùng để đốt cháy, để thắp 
đèn (12). Vd. Lửa hương, 


318 


382;929,1352, 1385, 1648, 
1654, 1656, 1657, 2213, 
2250, 2936, 2954 - 2. Chỉ 
tình cảm tình dục xung 
động ở trong lòng như lửa 
cháy(5).Vd. Lửatâm,153?7; 
Lửa phiền cháy gan, 1676; 
1932, 2806, 3045 - 3. Chỉ 
cái hoa sắc đỏ như lứa (1). 
Vd. Lửa lựu, 1308 - / Lứa 
binh (1) : Chữ Hán là "binh 
hoá", ngọn lứa do việc dụng 
binh bốc lên, chỉ chiến 
tranh, hay giặc giã. Vd. 
Lửa binh đâu đã ầm ầm 
một phương, 2250 - Lửa 
hương (2) : Tức là đèn và 
hương, vì người xưa thể 
nguyền với nhau thì thắp 
đèn thắp hương để cáo thần 
linh, do đấy lửa hương 
dùng để chỉ lời thể nguyền. 
Nh. Hương lửa. Vd. Lửa 
hương chốc đã lạnh lùng 
bấy lâu, 382 ; 2936 - Lửa 
lòng (2) : Chứ Hán là "tâm 
hoả”. Y học cũ cho tâm (tìm) 
là chủ hoả, nhà tu hành 


thì cho rằng tình dục thúc 
đẩy người ta, khiến lòng 
người nóng nảy mà hoạt 
động,nhưlửađốttronglòng, 
vì vậy mà người ta dùng 
từ tâm hoả hay lửa lòng 
để chỉ dục vọng. Vd. Lửa 
lòng tưới tắt mọi đường 
trần duyên, 1932 ; 3045 - 
Lửa lựu (1) : Hoa lựu đồ 
như lửa. Vd. Đầu tường 
lửa lựu lập loè đâm bông, 
1308 - Lửa nồng (1) : Lửa 
nóng. X. Giấm chua lại tội 
bằng ba lửa nồng, 1352 - 
Lửa phiên (2) : Mối phiền 
như lửa đốt trong lòng. Vd. 
Lửa phiền cháy gan, 1676; 
2806 - Lửa tàn (1) : Lửa 
cháy đã hết, tỷ dụ hết chiến 
tranh. Vd. Sóng êm Phúc 
Kiến lửa tàn Chiết Giang, 
2954 - Lửa tâm (1) Nh. 
Lửa lòng. Vd. Lửa tâm càng 
dập càng nồng, 1537. 


LƯNG (6) : 1. Phần giữa 
của thân người(2). Vd. Tiền 


lưng đã có việc gì chẳng 
xong, 652 ; Uốn lưng thịt 
đổ dập đầu máu sa, 1140 
- 2. Chỗ dựa ; chỉ vốn liếng 
cùng những cái người ta 
dựa vào mà buôn bán (2). 
Vd. Chung ưng, 813 ; Bán 
hùm buôn sói chắc vào lưng 
đâu, 2122 - 3. Nửa chưng 
(1). Vd. Lưng trời, 2763 - 
4. Vơi (1). Vd. Lưng túi gió 
trăng, 137 - / Lưng trời 
(1): Ở nửa chừng trời. Vd. 
Điều đâu sét đánh lưng trời, 
2763 - Chung lưng (1) : 
Chung vốn vớinhauđểkinh 
doanh. Vd. Chung lưng mở 
một ngôi hàng, 813 - Lưng 
túi gió trăng, 137 : Chữ 
Hán "bán nang phong 
nguyệt", chỉ tình thú phong 
lưu tao nhã của người văn 
nhân mặc khách. 


LỮNG THỬNG (1): Hình 
dung bước đi có vẻ khoan 
thai uyển chuyển ; không 
có vẻ chứng chạc dứt khoát. 
Vd. Sen vàng lừng thứng 


319 


như gần như xa, 190 (7VK 
phiên là ứng dừng ; BE 
phiên là lãng đãng. Chúng 
tôi tưởng nên phiên là iửng 
thứng như sách Việt Nam 
từưđiểnthìhơn. Lữngthừng 
như gần như xa khéo hình 
dung bước đi của người 
trong mộng). 


LƯỢC (1) : Vật dùng để 
chải đầu. Vd. Sớm khuya 
khăn mặt lược đầu, 1775. 


LƯỢC THAO (1) : Lược 
là Tam lược, thao là Lục 
thao, tên hai bộ sách binh 
pháp xưa. Lược thao hay 
"thao lược” là phương pháp 
dụng binh có mưu cơ. Vd. 
Côn quyền hơn sức lược 
thao gồm tài, 2170. 


LƯỚI (2) : Vật để đánh 
cá hay đánh chim. Vd. Lưới 
mai, 1985 ; 2705 - /⁄ Lưới 
mau (1) : Lưới nhặt, chỉ 
cái hệ thống canh gác giữ 
gìn rất nhặt. Vd. Quan 


320 


phòng then nhặt lưới 
mau, 19385. 


LƯỠI GƯƠM (1) : Phần 
sắc của cái gươm, theo phép 
chuyển nghĩa chỉ cái gươm. 
Vd. Phong trần mài một 
lưỡi gươm, 2445. 


LƯƠN (1) : Một giống động 
vật ở nước mình dài như 
rắn, hay rúc dưới bùn. Vd. 
Thân iươn, 1947 - // Thân 
lươn (1) Tỷ dụ thân phận 
hèn mọn, ở cảnh bẩn thỉu. 
Vd. Thân lươn bao quản 
lấm đầu, 1947. 


LƯỢN (1): Đi, bay quanh 
một vật gì. Vd. Chàng như 
con bướm lượn vành mà 
chơi, 1326. 


LƯỜNG (3) : Do chứ Hán 
"Lượng", đong xem dung 
lượngđượcbaonhiêu;nghia 
bóng là liệu tính, liệu xét 
xem thế nào. Vd. Dễ dò rốn 
bể, khôn /ưởng đáy sông, 
1486 ; Lòng người nham 


hiểm biết đâu mà ?ưỡng, 
1968 ; 20114. 


LƯỢNG (7) : Sức dung 
chứa; sự bao dung của lòng. 
Vd. kượng xuân dù quyết 
hẹp hỏi, 345 ; 646, 1354, 
1401, 1540, 2195, 9379 - 
/⁄/ Lượng bề (1) : Độ lượng, 
lòng bao dung rộng như bể. 
Vd. Còn nhờ lượng bể 
thương bài nàochăng, 2372 
- Lượng eả (1) : Độ lượng 
rộng lớn, bao dung được 
nhiều. Vd. Lượng cả bao 
dung, 2195 - Lượng trên 
(3) : Độ lượng của người 
trên. Vd. Lượng trên trông 
xuống, 13ã4 ; 1401, 1540 
- Lượng xuân (]) : Cải 
độlượngcủachúaxuân(khi 
xuân) nhuần thâm muôn 
loài; nghĩa bóng Kim Trọng 
mong lòng bao dung của 
Thuý Kiều chiếu cố đến tình 
yêu của mình. Vd. Lượng 
xuân dù quyết hẹp hòi, 345. 


LƯỠNG LỰ (1) : Lo nghĩ 
phân vân, như lo nghĩ hai 


đường không biết chọn 
đường nào. Vd. Một mình 
lưỡng lự canh chây, 217. 


LƯỚT MƯỚT (1) : Hình 
dung vật gì đài lướt thướt 
mà lại ướt. Vd. Trên mui 
lướt mướt áo là, 2707. 5o 
với câu 417 Hoa tiên. 


LƯỢTT (1): Lần. Vd. Thanh 
lâu hai ?ượt thanh y hai 
lần, 2668. 


LƯU LẠC (4) : Trôi giạt 
rụng rơi. Vd. Đau lòng lưu 
lạc, 2056; 2476, 30198, 31617 
- Lưu ly (3) : Trôi nổi xa 
haquêhương.Vd.Phảibước 
lưu ly, 953 ; 2641, 2872 
-Lưuthủy:ChữHánnghĩa 
là nước chảy ; tên một bải 
nhạc. Vd.Mộtrăằng ưu thuỷ 
hai rằng hành vân, 478. 


LỰU(2):Cây lựu,tức thạch 
lựu, tục gọi là thừu lựu. 
Vd. Vỏ lựu, 837 ; Lửa lựu, 
1308 - Lửa lựu : X. hửa 
- Vỏ lựu : X. Vỏ. 


321 


MA (2) : Theo quan niệm 
mê tín, hồn người chết vẫn 
còn sống ở thế giới bên kia, 
gọi là ma, nếu không được 
thờ cúng thì hay quấy phá 
và làm hại người sống. Vd. 
Khéo thay thác xuống làm 
ma không chồng, 88 ; 2665 
- /⁄ Làm ma : X. Làm - 
Tỉnh ma : X. 7¡nh - Ma 
đưa lối quỷ đem đường, 
2664 : Chỉ là một ý do ma 
quỷ dẫn đường nói hai cách 
khácnhau. Theo quanniệm 
nhà Phật thì người có tình 
dục là do ác ma dắt díu 


322 


xui giục - Đi đòi nhà ma, 
970 : X. Đi đời. 


MÀ (101) : 1. Từ chỉ sự 
liên hệ, tỏ mục đích, hiệu 
quả, hậu quả, hoặc để phản 
ứng (48). Vd. Ấy mồ vô chủ 
aimàviếngthăm,80;Tưởng 
đến mà đau, 109; 192, 281, 
233,296,336,340,412,422, 
796,811,842,855,864,966, 
1028, 1089, 1102, 1116, 
1166, 1252, 1322, 1324, 
1326, 1431, 1516, 1547, 
1572, 1600, 1726, 1748, 
1766, 1830, 1968, 1971, 
1972, 2430, 2468, 2656, 


2666, 2728, 2838, 2944, 
3965, 3125, 3164 - 2. Để 
liên hệ hai mệnh đề (52). 
Vd. Những điều trông thấy 
mà đau đớn lòng, 4; Mà 
đây hương khói vắng tanh 
thế mà, 60 ; 200, 306, 310, 
516,542,844,916,974,976, 
1014, 1102, 1168, 1190, 
1198, 1412, 1487, 1542, 
1678, 1610, 1614, 1698, 
1702, 1812, 1816, 1900, 
1962, 2008, 2100, 2153, 
2156, 2188, 2282, 2340, 
2394, 2422, 2578, 2630, 
2631, 2632, 2657, 2694, 
2722, 2816, 3000, 3090, 
3114, 3123, 3124, 3247 - 
đ. Có giá trị nhự đại từ 
Hên hệ, có ý nghĩa nhấn 
mạnh (1). Vd. Người mà 
đến thế thì thôi, 179 - / 
Mà chi (2) : 1. Mà làm 
Chi. Vd. Vào luồn ra cúi 
công hầu znà chị, 24688 - 
2. Ở câu 1766, từ chỉ không 
phải là vấn từ như ở câu 
2468 mà là trợ từ dùng để 


chỉ điều không nói rõ ra. 
Đúng là phải nói "Cũng liều 
ngọc nát hoa tàn mà trả 
nợ cũ oan xưa”, tác giả nói 
mà chi thì khỏi phải nói 
đài cả "túc trái tiền oan”. 
Vd. Cũng liều ngọc nát hoa 
tàn mà chỉ, 1766 - Mà đời 
(1): Bản BR giải nghìa là: 
Mà đi đời, mà khổ. Vd. Bớt 
lời liệu chớ giây chỉ má đời, 
1166 (Liễu văn, TVK, BR 
chép màâ đời ; Quảng tập 
chép đại đời ; Quan văn, 
Phúc văn chép nước đời 
- Mà thôi (3) : Chỉ có thế 
thôi. Vd. Liều công mất một 
buổi quỳ mà thôi ; 842 ; 
864, 1972 - Đó mà (1) : 
Từ kép dùng ở cuỗi câu có 
nghĩa khẳng định, nghĩa 
là chắc thế, đừng ngờ, đừng 
ngại. Vd. Trong năm năm 
lại gặp nhau đó mà, 2404 
- Thế mà (2) : 1. Ở đầu 
câu, nghĩa là như thế mà 
lại(1).Vd. Thếmaảim chẳng 
đãi đằng, 2011 - 2. Ở cuối 


323 


câu nghĩa là như thê này 
(1). Vd. Mà đây hương khói 
vắng tanh thế mà, 60. 


MÁ (10) : Vd. Má hồng, 
6;86, 798, 854, 997, 1392, 
1428, 2162, 2181, 3142 - 
/⁄ Má dào (3) : Má đỏ như 
quả đào chín, tỷ dụ người 
đẹp. Nh. Má hồng. Vd. Số 
còn nặng nghiệp mná đao, 
997;2181,3142 - Má hồng 
(5) : Má đỏ, tỷ dụ người 
đẹp. Nh. Hồng nhan. Vd. 
Trời xanh quen thói má 
hồng đánh ghen, 6 ; 86, 
798, 854, 2162 - Má phấn 
(1) : Má tô phân, thường 
chỉ người gái giang hồ. Vd. 
Dạy cho má phân lại về 
lầu xanh, 1392 - Má hồng 
đánh ghen (6) : Do câu 
chữ Hán "tạo vật đố hồng 
nhan”, nghĩa là tạo hoá hay 
ghen ghét người đẹp. 


MÁ (1) : Mồ mả. Vd. Buổi 
ngày chơi má Đạm Tiên, 
229 - // Mèo má ; X. Äièo. 


324 


MÁCH (2) : Đem chuyện 
có quan hệ bảo cho người 
ta biệt. Vd. Mách tin, 1556; 
2128 - / Mách tin (2) : 
Bảo cho biết tin tức về việc 
có quan hệ. Vd. Mách tin 
ý cũng liệu bài tân công, 
1556 ; 2128. 


MẠCH (2) : 1. Cái khe ở 
giữa hai hàng gạch hay hai 
hàng nứa của bức tường 
hay bức vách. Vd. Tai vách 
mạch rừng, 1755 - 2. Chỉ 
cái gì chảy không dứt như 
mạch máu, mạch nước. Vd. 
Mạch Tương, 238 - 3. Nghĩa 
bóng là dòng đôi. Vd. Mạch 
thư hương, 1061 - Mạch 
rừng (L) : Khe hở của cái 
dừng, hay cái rừng, một thứ 
vách làm bằng nứa đập bẹp. 
X. Taivachmachrững, 1755 
- Mạch tương (1) : Mạch, 
tức là nước sông Tương, chỉ 
nước mắt, theo điển hai vợ 
vua Thuâãn là Nga Hoàng 
và Nữ Anh nghe tin vua 
Thuấn chết ở miền sông 


Tương, hai bà đến đây khóc 
rồi tư trầm ở sông ấy. Vd. 
Chưa xoang điều nghĩ đã dào 
mạch Tương, 238 - Mạch 
thư hương (1): Thư hương 
là hương thơm của sách. 
Mạch thư hương là luỗông 
hương thơm của văn học, 
tức là dòng dõi nhà học trò. 
Vd. Nghĩ răng cùng mạch 
thư hương, 1061. 


MAI (8) : Cây mai, giống 
cây mơ, nhưng cành có vẻ 
khẳng khiu, cứng cáp hơn. 
Vd. Mĩa: cốt cách, 17 ; 638, 
1088, 1249, 1381, 1430, 
1679.3075 -/Mai cốt cách 
(1) : Cốt cách, vóc đáng 
mảnh đẻ, thanh nhã như 
cảnh mai. Vd. Mai cốt cách 
tuyết tỉnh thần, 17 - Mai 
trúc (1) : Cây mai và cây 
trúc, chỉ tình nghĩa thân 
thiết vì hai cây thường 
trồng gần nhau. Vd. Chắc 
rằng mai trúc lại vầy, 1679 
- Giấc mai :X. Giác - Hồn 
mai : X. Hồn - Quả mai: 


X. Quả - Sân mai : X. Sân 
- Song mai :X. Sonz- Tiên 
mai : X. Tiên - Trúc mai: 
Nh.Martrúc- Trương mai: 
X. Trương - Mai gầy vóc 
sương, 1430 : Vóc gầy như 
cành mai bị sương tuyết 
phôi pha. 


MAI (15) : 1. Ngày hôm 
sau, ngày sau (13). Vd. Mai 
sau, 234; Rày g1ó maimưa, 
337 ; 741, 905, 1024, 1029, 
1040, 1083, 1268, 1494, 
2198, 3069, 3096 - 2. Buổi 
sớm (2). Vd. Lầu mai vừa 
rúc còi sương, 867 ; 1043 
- / Mai sau (5) : Ngày sau, 
sau này. Vd. Phận con thôi 
có ra gì mai sau, 234; 741, 
905, 1029, 2198 - Mai xưa: 
Tức là buổi đầu (xưa tức 
là sơ). Vd. Đuốc hoa chẳng 
thẹn với chàng mi xưa, 
3096 - Hôm mai : X. Hôm 
- Lầu mai ; X. Lầu - Ngày 
mai : X. Ngày - Rày lần 
mai lữa : X. Rày - Rày 
ước mai so : X. Rây. 


325 


MÀI (2) : Cọ xát để làm 
cho mòn, cho sắc, như mài 
mực, mài dao. Vd. Phong 
trần mài một lưỡi gươm, 
2445 ; Ma; lệ chép thư, 
2825 - / Dùi mài : X. Dủi 
- Miệt mài : X. Miệt - Mài 
lệ chép thự, 2825 : Lấy 
nước mắt mài mực viết thư, 
tức là vừa khóc vừa viết. 


MÁI (7) : 1. Phần trên của 
cái nhà để che mưa nắng 
(3). Vd. Mái tây, 517 ; Mái 
nhà, 1351 ; 3230 - 2. Nghĩa 
rộng chỉ mái tóc (4). Vd. 
Mái đầu, 99 ; 384, 552, 696 
- / Mái đầu (1) : Mái tóc 
ở đầu. Vd. Rút trâm sẵn 
giắt mái đầu, 99 - Mái nhà 
(2): Vd. Cúi đầu luồn xuống 
mái nhà, 1351 ; 3280 - Mái 
tây (1) : Chữ Hán là "tây 
sương". Vd. Mái táy để 
lạnh hương nguyễn, 517. 
Nhắc chuyện #iôi chân ký, 
Thôi Oanh Oanh quá chiều 
Trương Cung mà khiến sau 
Trương Cung để nguội lạnh 


326 


rnảnh hương thề ở mái tây 
(chùa Phổ Cứu), nghĩa là 
quên lời thể nguyền.X. Thôi 
Trương - Mái tóc (1) : Chỉ 
tóc ở trên đầu, chia làm 
hai mái, ty như mái nhà 
là phần trên hết của nhà. 
Vd. Dẫu thay mái tóc dám 
đời lòng tơ, 552. 


MÃI (4): Luôn luôn, không 
thôi, không đứt. Vd. Hồng 
nhan phải giống ở đời mãi 
ru, 1194; 1338, 1764,2673. 


MAY(11):Mayrủi.Vd. May 
thay giải cấu tương phủùng, 
159 ; 913, 941, 1023, 2072, 
2244, 22809, 2375, 2588, 
2900, 3078 - / May dời 
(1) : May cho cái đời mà 
còn được sống. Vd. Tha ra 
thì cũng may đời, 2375 - 
May mắn(1): Từ kép nghĩa 
là may. Vd. Dịp đâu may 
mắn, 1291 - May rủi (1); 
May hay rủi, tình cờ. Vd. 
May rủi đã đành, 1751 - 
Rủi may (1) : Nh. Äay rủi. 


MAY (2) : Vd. Äiay thuê 
việt mượn, 2762 ; 583 - / 
May thuê viết mướn, 
2762 : May thuê là việc của 
Thuý Vân, viết thuê là việc 
của VươngQuan. 7V chép 
may thuê viết mướn. Quan 
văn và Quảng tập chép viết 
bán - Gói may : X. Gói. 


MAY (1) : Chỉ gió lạnh 
mùa thu mùa đông. Vd. 
Hơi may - / Hoi may (1): 
Tức gió may. Vd. Vì lô san 
sát hơi may, 913. 


MÀY (2): Tiếng người trên 
gọi người dưới, có khi là 
có ý thân yêu hoặc ghét 
bỏ.Vd.Nàycholàmlỗiduyên 
mây, 767 ; 9/4. 


MÀY (18) : Lông mày. Vd. 
Tay nâng ngang mây, 468; 
Khi chau đôi mây, 488 , 
498, 628, 927, 930, 1223, 
1428, 1798, 2010, 2113, 
2148, 2167, 2274, 2482, 
2572, 2993, 3150 - ⁄ Mày 
mặt (1) : Từ kép để nói 


chung vẻ mặt. Vd. Nở nang 
mày mặt, 2482 - Mày ngài 
(3): 1. Lông mày như râu 
con ngài, chữ Hán là "nga 
mi”, tức lông mày nhỏ mà 
dài của người đẹp; sau dùng 
tử nga mi, tức mày ngài 
để chỉ người đẹp. Vd. Mấy 
ä mày ngài, 927 - 2. Cũng 
có nghĩa là lông mày rậm, 
tướngrnaocủangườitrượng 
phu. Có lề theo câu "mi 
nhược ngoạ tàm” của sách 
tướng, nghĩa là lông mày 
giống con tằm nằm. X. Nét 
ngài(2). Vd. Râu hùm hàm 
én mày ngài, 2167 ; 2274 
- Mày trắng (thần) (1) : 
Tượng thần vẽ lông mày 
bạc, là tiên sư của gái lầu 
xanh. Vd. Cũng thần mày 
trắng, 2148 - Chau mày: 
X. Chau - Lông mày : Ä. 
Lông-Màyrâunhẫnnhụi, 
628 : Mặt cạo nhẫn mày 
râu, người đã có tuổi mà 
làm ra trẻ - Đầu mày cuối 
mặt : X. Đầu - Hàm én 
mày ngài : X. Ham - Mặt 
dạn mày dày : X. Mặt - 


337 


Mặt ủ mày chau :X. Äiä( 
- Mày ai trăng mới in 
ngần, 1793 : Thấy trăng 
non (mới) in ngấn trên nền 
trời, hinh lưỡi liềm cong 
cong, nhớ đến dáng lông 
mày của ai, tức của Thuý 
Kiều (theo KOMI. 


MÁY MAY (2): Một ít, một 
chút, như cái mảy, cái bụI. 
Vd. Tóc tơ chăng động mảy 
may sự tình, 1576 ; 3148, 


MAN MÁC (1): Tản mạn, 
hình dung có nhiều vật gì 
rải ra trên một khoảng 
rộng, không tập trung. Vd. 
Hoa trôi man mác biết là 
về đâu, 1050. 


MÀN 6) : Vải mỏng vây, 
treo để che ánh sáng hoặc 
đếcheruồimuỗi. Vd.Trướng 
rủ màn che,37; 1003, 2134, 
2210, 2567, 2602 - / Màn 
bát tiên (1) : Màn thêu 
bát tiên. Bá¿ tiên là tám 
vị tiên trong kịch bản thời 
Nguyên sau được người đời 


328 


xem là bát tiên trong truyền 
thống : Chung Ly, Trương 
Quả Lão, Hàn Tương Tử, 
Lý Thiết Quày, Tảo Quốc 
Cậu, Lbứ Đồng Tân, Lam 
Thái Hoà, Hà Tiên Cô. Vd. 
Đặt giường thất bảo vây 
Tân bát tiên, 22310 - Dưới 
màn : X_ Đưới. 


MANG (10) : Đem theo 
mình, đeo theo rninh. Vd. 
Khối tình mang xuống 
tuyểên đài chưa tan, 710 ; 
745, 798, 1098, 1514, 2096, 
2244, 2640, 2661, 3249. 


MẢNG (3) : 1. Chợt nghe, 
nghe (2). Vd. Mäng tín, 
535 ; Máng tiếng, 1718 - 
2. Mãi, ham (1). Vd. Máng 
VuI rượu sớm cờ trưa, 1473 
-  Mảng tiếng (1) : Chợt 
nghe tiếng. Vd. Sảnh đường 
mảng tiêng đòi ngay lên 
hầu, 1718 - ⁄ Mảng tin 
(1) : Chợt nghe tin. Vd, 
Mảng tin xiết nôi kinh 
hoàng, 535. 


MANH(4):Vd.Bóngnguyệt 
xế mảnh, 185 ; 255, 269, 
1063 -  Mành mành (1): 
Tức là bức mành. Vd. Gió 
đâu sịch bức mành mảnh, 
213 - Mành Tương (1) : 
Chư Hán là "tương liêm" 
là cái mành mành làm 
bằng tre ở núi Tương Sơn 
là thứ tre có đốm, đó là 
một thứ mành rmmành quý. 
Vd. Manh Tươngphân phất 
gió đàn, 255. 


MẠNH : Nh. Äiệnh. 


MẢNH (7): 1. Miếng, tấm, 
có vẻ mỏng mảnh (2). Vd. 
ảnh tiên, 1081 ; 2617 - 
2.Một phần của vậtgì, hoặc 
do vật ây vỡ ra, gãy ra (3). 
Vd. Äfánh hương nguyền, 
740 ; 936, 2934 - 3. Nghĩa 
bóng, chỉ vật mỏng rnảnh, 
hay không có giá trị gì (2). 
Vd. Mánh hồng nhan, 669; 
2587 - / Mảnh tiên (1): 
Miếng giấy viết thư, Vd. 
Minh tiên kế hết xa gần, 


1081 - Mảnh hồng nhan 
(1): Chỉ thân hèn mọn của 
người con gái không đáng 
giá mì. Vd. Vẻ chỉ một mảnh 
hồng nhan, 669 - Mảnh 
hồng quần (1) : Chỉ thân 
người đan bà yếu đuối khổ 
sở. Vd. Rộng thương còn 
mảnh hồng quần, 2587. 


MÀO GÀ (1): Cái mào của 
con gà. Vd. Nước vỏ lựu 
rau mảo gà, 837 - / Máu 
mào gà : X. Nước vỏ lựu. 


MÁT : Vd. Gió mát, 455; 
2185, 2734 - / Mát mặt 
(1): Cảm giác khoan khoái 
như gió mát thổi vào mặt, 
tức là khoan khoái sung 


"sướng. Vd. Gió trăng mắt 


mặt muối dưa chay lòng, 
2734 - Gió mát trăng 
thanh : X. Gió. 


MẠT CUA (1) : Bột gõ do 
cưa xẻ gô mà rơi ra. Vd. 
Mạt cưa mướp đăng, 813. 
Các nhà chú giải cũ đều 
cho câu này là do chuyện 


329 


cổ tích nói có người lấy mạt 
cưa giả làm cám và người 
lấy mướp đắng giả làm dưa 
chuột, hai người bán lần 
cho nhau, thành hai anh 
lại mắc lừa nhau. 


MAU (5) : Vỏ. Tiếng mau 
sầm sập như trời đổ mưa, 
484;1123,1719,1935,2269 
- / Tiếng mau : X. Tiếng 
- Then nhặt lưới mau : 
X. Then. 


MÀU (22): 1. Sắc (16). Vd. 
Màu da, 22; 140, 226, 923, 
969,1052,1121,1336,1884, 
1520, 1596, 1787, 1993, 
2039, 2628, 3044 - 2. Vẻ 
(5). Vd. Vị lô hiu hắt như 
màu khẩy trêu, 264 ; 838, 
887, 948, 1414 - ⁄ Màu đa 
(1) : Vải hạa dệt xong thì 
người ta hồ cho đẹp thêm, 
nếu mất màu hồ thì không 
còn đảm bảo là hàng mới 
nửa. Nghĩa bóng chỉ cái vẻ 
thanh tân của người con 
gái. Vd. Màu hồ đã mất, 


330 


đi rồi, 969 - Màu sen (1): 
Màu sắc của hoa sen, chỉ 
sắc đẹp. Vd. Càng xôi vẻ 
ngọc càng lồng mâu sen, 
1384 - Màu thiền (2) : Màu 
sắc của nhà chùa. Vd. Nâu 
sống từ trở màu thiển, 
1933, 3044 - Màu hoa lê 
đã đầm đìa giọt mưa, 
226: Hình tượng dùng để 
tả người đàn bà đẹp khóc. 
Gốc ởcâutrongbài "Trường 
hận ca” của Bạch Cư DỊ: 
“Ngọc dung tịch mịch lệ lan 
can ; Lê hoa nhất chỉ xuân 
đới vũ”, nghĩa là : Mặt ngọc 
lặng lẽ lệ chứa chan ; một 
cảnh hoa lê vẻ xuân bám 
hạt. mưa. 


MÁU (11) : 1. Chất máu 
đính trong thân thể (8). Vd. 
Máu sa ruột rầu, 656 ; 757, 
837,1140,2389,2570,2836, 
3068 - 2. Tính khi (3): Vd. 
Máu tham, 1306 ; 1824 ; 
2010 - / Máu ghen (2) : 
Mối giận hờn vì ghen của 
đàn bà khi thấy chồng có 


ngoại tình. Vd. Máu ghen 
đâu có lạ đời mà ghen, 1874; 
2010 - Máu mào gà : X. 
Nướcvỏlựu-Máumủ(tình) 
(1): Tình máu mú là tình 
ruột thịt. Vd. Xót tình máu 
mủ thay lời nước non, 732 
- Máu tham (1) : Tính khí 
tham lam. Vd. Máu tham 
hễ thấy hơi đồng thì mê, 
1306 - Máu chảy ruột 
mềm, 3068 : Máu và ruột, 
tức là máu mủ ruột rà. 
Nguyễn Du thêm chảy và 
mềm để cho hình tượng 
thêm linh hoat, máu thì 
dùng chảy làm tính từ, ruột 
thì dùng mềm làm tính từ 
- Máu sa ruột rầu, 656: 
Máu sa là khóc đau đớn 
quá đến nỗi máu sa theo 
nước mắt, ruột rầu là ruột 
bị.giày vò như dưa bị rầu; 
rất là đau đớn - Máu theo 
nước mắt, 2836 : Vì đau 
thương quámàkhóeranước 
mắt lân máu. 


MẮC (9) : Vướng phải ; 


bị hãm vào ; bị. Vd. Nỗi 
riêng còn mắc mối tình chỉ 
đây, 718 ; 821, 882, 1157, 
1695, 1810, 1826, 2682, 
2757 - // Mắc lận (1) : Bị 
tay gian lận đánh lửa, bị 
lửa. Vd. Thôi đà mắc lận 
thì thôi, 1157 - Mắc vào 
khuôn (1) : Bị hãm vào 
vòng (khuôn tức là khuyên, 
là vòng). Vd. Mẹo lừa đã 
mắc vào khuôn, 821. So 
với mắc vào vành ở câu 
1810 - Mắc vào tay (1); 
Mắc vào thủ đoạn (của 
Hoạn Thư). Vd, Thôi thôi 
đã mắc vào tay ai rỗi, 1826. 
Đối chiếu với câu 1810 do 
Thuý Kiểu nói - Mắc vào 
vành (1) : Mắc vào vòng 
mưu kế. Vd. Thôi thôi đã 
mắc vào vành chẳng sai, 
1810. So với mắc vào khuôn 
ở câu 821. 


MẶC (11) : 1. Không kể 
đến,khôngquantâm,không 
chú ý đến, mặc kệ (6). Vd. 
Tường đông ong bướm ởi 


331 


về mặc ai, 38 ; 850, 1239, 
1554, 1958, 2634 - 2. Phó 
thác cho ; cho được tuỳ ý 
(5). Vd. Keo loan chắp mỗi 
tơ thửa mặc em, 726; 1418, 
2320, 2324, 2546 - / Mặc 
dầu (3) : Phó mrặc cho. Vd. 
Vùi nông một nấm mặc dầu 
có hoa, 78 ; 1622, 2471 - 
Mặc lòng (1) : Để cho được 
tuỳ lòng, tuỳ ý. Vd. Mặc 
lòng nghĩ lấy muốn xin bề 
nào, 2546 - Mặc lúc nào 
rủi may, 1958 : Gặp lúc 
nào rủi lúc nào may củng 
kệ, không làm sao được. 


MẬN (4) : Nghĩa rộng là 
đâm đà. Vd. Mặn khen, 
400 ; 1282, 1480, 1570 - 
/ Mặn khen (1) : Khen 
mộtcáchđậâmđà,nồngnàn. 
Vd. Mãn khen nét bút càng 
nhìn càng tươi, 400 - Mặn 
mà (5) : Đậm đà. Vd. Kiều 
càng sắc sảo mặn mà, 23; 
162,1248,1472,2499-Mặn 
nồng (1): Mặn mà và nồng 
nàn. Vd. Mặn nồng một vẻ 


332 


một ưa, 641 - Mặn tỉnh 
cát luỹ, 1480 : Đối với vợ 
lẽ thì mặn mà. X. Cát luỹ. 


MẮNG (Ú) : La rẩy, quở 
trách. Vd. Sở Khanh quát 
măng đùng đùng 1177. 


MẮT (7) : Vd. Tường đông 
ghé mắt ngày ngày hằng 
trông, 284 ; 1115, 1508, 
2182, 2201, 2248, 3014 - 
⁄/ Mắt xanh (1) : Chữ Hán 
là "thanh nhãn". Nguyễn 
Tịch đời Tấn khi tiếp 
người mình ưa thì nhìn 
thẳng nên để lộ tròng mắt 
xanh, khi tiếp người mình 
ghét thi nhìn nghiêng 
(lườm) mà để lộ tròng mắt 
trắng. Vd. Mắt xanh chẳng 
để ai vào phải không, 2182 
- Con mắt: X. Con - Ghé 
mắt: X. Ghé - Nước mắt: 
X. Nước - Mòn con mắt: 
X. Mòn. 


MẶT (76) : 1. Phần trước 
của đầu, cái mặt (68). 


Vd.Mfặät nhìn ai nây đều 
kinh, 125 ; 141, 145, 189, 
252,322,393,443,498,542, 
578,595,636,664, 747,818, 
974, 984, 990, 1165, 1174, 
1184, 1185, 1223, 123?7, 
1281, 1375, 1545, 1611, 
1615, 1688, 1692, 1697, 
1819, 1829, 1838, 1866, 
1886, 1936, 1979, 2060, 
2113, 2120, 2283, 2326, 
2337, 2343, 3249, 2352, 
2395, 2436, 2531, 2540, 
2709, 2734, 2888, 2993, 
3023, 3150, 3152 - 2. Lây 
mặt mà chỉ người, chỉ nhân 
cách(6). Vd. Mấy mặt làng 
chơi,835;2144,2323,2360, 
2632, 3009 - 3. Chỉ cái gi 
đăng tròn hay bằng phẳng 
như cái mặt (6). Vd. Chân 
mây mặt đất, 1052 ; 1053, 
2475, 2607, 2750, 3037 - 
4. Bề ngoài (2). Vd. Mặt 
ngoài còn e, 164 - / Mặt 
bạc (1) ; Cái mặt của người 
bạc bèo. Vd. Bạc đem mặt 
bạc kiếm đường cho xa, 


2144. Dùng phép chơi chữ 
đôi chữ Bạc là họ với chứ 
bạc là bạc bêo - Mặt dày 
(1) : Mặt không biết xấu 
hổ. Vd. Trông gương mặt 
đày, 636 - Mặt đuênh (1): 
Mặt nước của duềnh, tức 
vụng sông vụng biển. Vd. 
Buồn trông gió cuốn mặt 
duềnh, 1053-Mặthoa đào 
(1) : Tức mặt người đẹp. 
Vd. Trướng tô giáp mặt hoa 
đào, 1281 - Mặt khuất (1): 
Mặt lấp đi ở nơi khác; nghĩa 
rộng là chết. Vd. Thôi thì 
mặt khuất chẳng thà lòng 
đau, 664 - Mặt mo (]) : 
Mặt như mặt bằng mo của 
bù nhìn, không biết xấu 
hổ. Vd. Mặt mo đã thấy 
ở đâu dẫn vào, 1170 - Mặt 
phân (L) : Nh. Má phâi. 
Chỉ thân gái giang hồ. Vả. 
Cũng liều mặt phân cho 
rồi ngày xanh, 2164 - Mặt 
sắt (2) : Chử Hán là "thiết 
điện", chỉ ông quan chính 
trực nghiêm khắc. Vd. 


)3äð 


Trông lên mặt sắt đen sì, 
1409 ; 2580 - Mặt trời (2): 
Vd. Mặt trời gác núi 
chiêng đà thu không, 172; 
1030 - Mặt đạn mày dày 
(2) : Cũng có khi nói "mặt 
đày mày dạn”, tức là cái 
da mặt (mặt mày) dạn đi, 
đày ra, không có cảm giác 
nửa nên không biết xấu hổ. 
Nguyên Du tách "mặt mày" 
và tách “dạn dày” mà ghép 
thành hai vế đốt nhau. Vd, 
Khéo là mặt dạn mày dày, 
1223;3150-Mặtmơtưởng 
mặt, 252 : Theo ngữ pháp 
đặc biệt, không phải là cái 
mặt mơ tưởng cái mặt, chỉ 
là mơ tưởng mặt, thêm từ 
mặt ở trên làm cho ý ấy 
thiết tha hơn. Vế dưới lòng 
ngao ngán lòng cũng thế 
- Mặt nước cánh bèo : 
Cánhbèotrôitrênmătnước, 
lời đặtn gược.Vd.Nghimình 
mặt nước cánh bèo, 2475 
- Mặt nước chân mây, 
3037: Mặt nước hình dung 


334 


cảnh xiêu giạt như trôi trên 
mặt nước, chán mây hình 
dung cảnh xiêu giạt đi xa 
đến tận chân mây ; từ tổ 
hình dung cảnh xiêu giạt 
-Mặtnhưchàm đổ,2326: 
Mặt vì sợ mà xanh ởi, 
tưởng như đổ chàm lên 
mặt - Mặt ủ mày chau, 
2113 : Mặt ủ rú buồn bã, 
mày nhăn nhó, tức vẻ buôn 
-rầu tức giận - Đầu trâu 
mặt ngựa : X. Đầu. 


MÃY (37) : 1. Đám mây 
(29). Vd. Äây thua nước 
tóc, 22 ; 249, 392, 546, 590, 
770, 783, 907, 1037, 1052, 
1067, 11753, 1289, 1319, 
1343, 1599, 1623, 1787, 
2053, 2063, 2902, 3037, 
3122, 3232 - 2. Tính từ để 
chỉ giếng như mây, ở trong 
mây, trang sức băng mây 
(8). Vd. Tóc máy một món, 
448; 735, 2082, 2232, 2379, 
2861, 3041, 3227 - / Mây 
bạc (1) : Đám mây trắng. 


Theo điển "Bạch vân tư 
thân”, Địch Nhân Kiệt. đời 
Đường làm Tham quân ở 
Tỉnh Châu, cha mẹ ở Hà 
Dương, một hôm Nhân Kiệt 
lên núi Thái Hàng quay 
lạithấymộtđámmâytrắng, 
bảo với người tả hữu rằng: 
Nhà cha mẹ ta ở dưới đám 
mâyấy.Saudùngchữ "bạch 
vân"(mâytrắng) để chỉ lòng 
nhớ cha mẹ. Vd. Cách năm 
mây bạc xa xa, 1599 - Mây 
lồng (1) : Mây phủ, mây 
trùm. Vd. Triều dâng hôm 
sớm mây lồng trước sau, 
2736 - Mây mưa (2) : 1. 
Bài tựa "Cao Đường phú” 
của Tống Ngọc nói rằng tiên 
vương nước Sở năm mộng 
thấy thần nửởnúi Vu Giáp, 
thần nữ nói : Thiếp thường 
làm mây buổi sáng, mưa 
buổi chiều. Người sau nhân 
đó dùng từ "vân vủ'" tức 
mây mưa để chỉ sự nam 
nử giao hợp (1). Vd. Máy 
mưa đánh để đá vàng, 513 


- 2. Chỉ cơn giận dử (1). 
Vd.Nổitrận mây mưa, 1727 
- Mây rồng (1) : Tức là. 
hội mây rồng, hội rồng gặp 
mây, chữ Hán là iong vân 
khánh hội, tỷ dụ người đi 
thi đậu, hay là vua tôi gặp 
nhau, hay là chỉ nghiệp đế 
vương. Vd. Tấn Dương được 
thấy mâyrồngcöphen,2196 
- Mây Tần (2) : 1. Có câu 
thơcdaHànDũ:"Vânhoành 
Tần linh gia hà tại", nghĩa 
là thấy đám mây vắt ngang 
đải Tần Linh không biết 
nhà mình ở đâu, do đó mà 
từ mây Tần liên hệ với tình 
nhớ nhà, nhớ quê. Vd. Hồn 
quê theo ngọn mây Tần xa 
xa, 2236 - 2. Bản BKD chú 
rằng Tân thư có câu : "Tần 
vân như mỹ nhân", nghĩa 
là mây Tần như cô gái đẹp, 
vì vậy mây Tầncòn có nghĩa 
là con gái đẹp. Vd. May 
Tần khoá kín song the, 249 
- Mây trắng (1) : Nh. Mây 
bạc. Vd. Bốn phương mây 


335 


trăngnột màu, 1787 - Mây 
vang (2) : 
vàng. Vd. Nước biếc mây 
văng, 2698 ; Lòng còn gửi 
áng mây vàng, 1319 (TVR, 
BEKcùngcác bản Nôm Quan 
văn, Quảng tập, Phúc văn, 
đều chép là mây vàng). Có 
câu thơ cổ của một tác giả 
người đất Thục sang ở đât 
Tần: "Thục trung đa hoàng 
vân", nghĩa là trong đất 
Thục nhiều mây vàng, do 
đó nói nhớ quê nhà, người 
tàthườngnóinhớmây vàng. 
KOM,BKIDvà NKHthìchép 
"mây Hàng", lấy tích Địch 
Nhân Kiệt đời Đường lên 
núi Thái Hang chỉ đám mây 
trắng mà nói rằng : Nhà 
cha mẹ ta ở dưới ấy, nhưng 
mây Hàng thì không đúng 
vì điển Địch Nhân Kiệt nói 
mây trắng chứ không phải 
mây ở núi Thái Hàng, mà 
núi Thái Hàng lại là chỗ 
Nhân Kiệt đứng mà nhìn 
thấy đám mây ở nơi khác 


Đảm mây sắc 


336 


- Am mây : X. Am - Bèeo 
mây :X. Bèo- Đưởng mây: 
X. Đường - Sân mây : X. 
Sân - Tóc mây : X. Tóc 
- Tở mây : X. Tờ - Then 
mây : X. Then - Mây bay 
hạc lánh, 3232 : Mây bay 
đi xa, hạc lánh đi xa, chỉ 
người đạo si-hay tăng DI 
đi văn du không biết tông 
tích ở đâu - Mây trôi bèo 
nổi, 2902 : Đáng là nói "bèo 
trôi mây nổi" (mây nổi như 
là phủ vân), nhưng vì muốn 
âm hưởng câu thơ nhẹ hơn 
nên Nguyễn Du đặt đảo hai 
từ bèo và mây, vì ở đây 
chỉ cần nêu một hình tượng 
bèo mây trôi nối chung thôi, 
chứ không phải là hai hình 
tượng khác nhau - Mây 
thua nước tóc, 22 : Mây 
không xanh bằng nước tóc. 
Từ thua (và từ nhường ở 
sau) bao hàm ý nghĩa rằng 
sắc đẹp của Thuý Vân vì 
có được vẻ phúc hậu, nên 
tạohoá phảichịu thua, phải 


chịu nhường mả không 
ghen ghét - Bèo hợp mây 
tan; Bèo nổi mây chìm: 
X. Bèo-Hạcnộimâyngàn: 
X. Hạc- Mưa Sở mây Tần: 
X. Mưa. 


MẤY (49) : 1. Chỉ số dăm 
ba đơn vị(22). Vd. Mây lòng 
hạ cố đến nhau, 197 ; Mấy 
lời hạ tứ, 198 ; 271, 562, 
634, 778, 927, 1015, 1017, 
1024, 1217, 1502, 1522, 
1575, 1898, 2301, 2393, 
2647, 2789, 2828, 3183, 
3193 - 2. Bao nhiêu, có ý 
than hay hồi (37). Vd. Nước 
non cách mấy buồng thêu, 
157 ; 338, 835, 836, 1005, 
1045, 1160, 1422, 1704, 
2156, 2183, 2200, 2348, 
2359, 2560, 2400, 2701, 
2817, 2858, 2940, 2946, 
3100, 3140, 3144 - 38. X. 
Bây - // Mấy khi (2) : Có 
bao nhiêu cơ hội đâu. Vd, 
Đã dê tình cờ mấy khi, 338; 
2400 - Mấy mươi (2) : 1. 
Bao lăm (1). Vd. Chiếc thoa 


là của mây mươi, 309 - 9. 
Bao nhiêu, ý là nhiều lắm 
(1). Vd. Công trinh kể biết 
;mmãấymươi,699-Mười mấy: 
X. Mười - Mấy lòng hạ 
cố, 197 : Từ máy ở đây 
là cốt cho xứng với từ mấy 
(mãy lời) ở câu dưới, khiến 
câu thợ thêm ý vị. Máy lòng 
có thể hiểu là để lòng nhiều, 
năng lòng - Mấy trăng 
cũng khuyết, mấy hoa 
cũng tàn, 3100: Bao nhiêu 
trăngcũngphảikhuyết,bao 
nhiêu hoa cũng phải tản, 
tức sắc đẹp thế nào cũng 
phải tiểu tuy. 


MẬN (2) : Cây mận, một 
loại với cây mơ. Vd. Sớm 
mận tối đào, 1289 ; 3200 
-⁄Sớm mận tối đào; Sớm 
đào tối mận : X. Sớm. 


MẬP MỜ (1) : Không rõ 
ràng, không phân minh ; 
chỉ mánh khoé lừa dối. 
Vd. Mập mờ đánh lận con 
đen, 839. 


337 


MẤT (8) : 1. Trái với còn; 
khôngcòn(6).Vả. Äf4£người 
còn chút của tin, 739; 842, 
:8969, 1206, 1716, 2714, - 2. 
Trợ từ để ngụ ý có mất, 
có hư hỏng cái gì (2). Vd. 
Rằng quen mâf nết đi rồi, 
493 ; 2638 - // Mất chỉ (1): 
Chẳng mất cái gì. Vd. Bao 
nhiêu cũng bấy nhiêu tiền 
mất chị, 840 - Mất nết 
(quen)(1): Không nên hiểu 
là mát nết quen đi rồi mà 
nên hiểu là quen mất, tức 
quen quách cái nét đi rồi, 
493 - Mất tiên hoài (1): 
Mãt uống tiền, mất tiền toi. 
Vd. Người ta ai mất tiền 
hoài đến đây, 1206. 


MẪU (2) : 1. Mầu nhiệm, 
chữ Hán là điệu (1). Vd. 
Phu nhân khen chước rất 
mầu, 1621 - 2. Eín, kín 
nhiệm (1). Vd. Nghĩ rằng 
khôn nỗi giấu màu, 2069. 


MẪU ĐƠN (1) : Thứ cây 
có hoa đỏ đẹp, dùng để tỷ 


338 


dụ người con gái đẹp, khác 
với hoa mẫu đơn của ta. 
Vd. Ba cây chập lại một 
cảnh mầu đơn, 1426. 


MEÉ (13) : Phía, bên. Vd. 
Hàn gia ở mé tây thiên, 
195 ; 274, 360, 378, 685, 
866, 894, 1124, 1554, 1942, 
2037,2258,2774(ChữNôm 
viết là /#., phiên âm là 
mái thì đẳng, nhưng có thể 
phiên là mé. Trong các bản 
Nôm, chữ mé đều viết như 
thế, các bản quốc ngử củ 
phần nhiều lại phiên là mái 
thì sai nghĩa - / Mê sau 
(4) : Phia sau. Vd. Chợt 
thấy mé sau có nhà, 274; 
360, 1124, 2774 - Mé tây 
thiên (1) : Chỉ chỗ đường 
ruộng ở phía tây. Vd. Hàn 
gia ở mé tây thiên, 195. 


MẸ (6) : Vd. Tại lòng mẹ 
cha, 334 ; Công cha nghĩa 
mẹ, 878, 951, 1769,, 2482, 
2981, - / Mẹ cha (2) : Nh. 
Cha mẹ. Vd. Nên chăng thì 


cũng tại lòng mẹ cha, 334; 
2482. 


ME (1) : Chỉ tất cả cá bắt 
được trong một lần kéo 
lưới ; nghia rộng chỉ tất 
cả những vật, những người 
bắt được cùng một lần, một 
loạt. Vd, Khéo thay một 
mẻ tóm về đầy nơi, 2310. 


MÈO (1) : Vd. Mèo mả, 
1781-//Mèo mả gà đồng, 
1781: Mèo ởmả, gà ở đồng, 
không ở nhà, chỉ những 
hạng người không có căn 
cứ, vô lại, ví như những 
kẻ trốn chúa lộn chồng. 


MEẸO LÙA (1) : Người ta 
thường hiểu là mưu thuật 
để đánh lừa. Vd. Mẹo lửa 
đã mắc vào khuôn, 831. 
Nhưng có ý kiến cho rằng 
mẹo lừa là cái khổ dệt dùng 
để phân biệt những sợi chỉ 
mắc vào khung đệt, để cho 
các sợi khỏi vướng nhau. 
Theo ý ấy thì câu này có 
nghĩa là thân phận Thuý 


Kiều bây giờ đã an bài, như 
sợi chỉ đã mặc vào khuôn 
của mẹo lừa. Xin ghi để 
tham khảo. 


MẼ (9) : 1. Trái với tỉnh, 
trí óc ở trong tình trạng 
mờ tối hay hỗn loạn (?). 
Vd. Chập chờn cơn tỉnh cơn 
mê, 165 ; 436, 1002, 1293, 
1617, 2798, 2835 -2. Chiêm 
bao(1). Vd. Trong mêdường 
đã đứng bên một nàng, 994 
- 3. Ham thích, say đắm 
quá đến nôi mất. trí khôn 
(1). Vd. Máu tham hề thấy 
hơi đồng là mê, 1306 - / 
Mê mẩn (2) : Từ kép nghĩa 
là mê, Vd. Lại càng rnê mẩn 
tâm thần, 101 ; 1212 - Mê 
mẩn đời (1) : Khiến đời 
sống thành mê mẩn đi. Vd. 
Cho lăn lóc đá cho rnê rrấn 
đời, 1212. 


MÉM(1):Khôngrắn,không 
cứng. Vd. Máu chảy ruột 
mềm, 3086 - // Máu chảy 
ruột mềm : X. Máu. 


339 


MÈNH MANG (1) : Nh. 
Mlênh móng. Vd. Trông vời 
trời bể rnénh mang, 9915. 


MẼÊNH MÔNG (3) : Rộng 
rãi mờ mịt, không bờ bến. 
Vd.Trôngvờiconnướcmênh 
móng, 2635, 2735, 2830. 


MỆNH (4): Vận số do trời 
định. Vd.Chưữửtàichữ mệnh, 
23; Mệnh bạc, 738 ; 1910, 
3246 - / Mệnh bạc (2) : 
Chửữ Hán là bạc mệnh, tức 
số mệnh mỏng mảnh không 
ra gì. Vd. Xót người mệnh 
bacắtlòngchẳngquên, 738; 
1910-Mệnhcung(1):Cung 
vận mệnh theo phép tình 
thuật số, Vd. Mệnh cung 
đang mắc nạn to, 1695 - 
Mệnh phụ (1) : Đàn bà 
được vua có mệnh phong 
tước cho, như vợ vương hầu 
hay quan lớn. Vd. Cũng 
nguôi mệnh phụ đường 
đường, 2481. 


MỆTT (1) : Vd. Làm cho cho 
mệt cho mnê, 1617. 


340 


MỈA MAI (1) : Nói hàm 
ý trêu chọc kín đáo. Vd. 
Con oanh học nói Lrên cành 
mĩa mai, 270. 


MIỄN (6) : Vùng, địa 
phương. Vd. Gần miền cô 
mộtmunảo,623;808,1688, 
1706, 1710, 2136 - / Miền 
nguyệt hoa (l1) : Ở trên 
miếng đât ăn chơi, tức là 
làng chơi. Vd. Quen mỗi 
lại kiếm ăn miền nguyệt 
hoa, 808. 


MIẾNG (1) : Vd. Äfiểng 
ngon kê đến tận nơi, 831 
-⁄ Miếng ngon (1) : Món 
đồ ăn ngon, ởcâu 831 miếng 
ngon chỉ người con gái đẹp. 


MIỆNG (12) : 1. Mồm để 
ăn, để nói, để căn (9). Vd, 
Định nình hai miệng một 
lời song song, 450 ; 1536, 
1560, 1562, 1581, 1585, 
1588, 1738, 2016 - 2. Chỉ: 
người nói (1). Vd. Miệng 
đông dài, 1585 - 3. Miệng 
của đồ đạc (2). Vd. Kiến 


trong miệng chén, 1548 ; 
2335 - ⁄ Miệng dông dài 
(1): Chỉ người hay nói dông 
đài, nói chuyện không đâu. 
Vd. Khen cho những miệng 
đông đài, 1585 - Miệng 
ngưởi (I) : Tin do người 
ta đồn. Vd. Miệng người 
đã lắm tin nhà thì không, 
1536 - Miệng hùm nọc 
rắn, 2016 : Hai cái có thể 
làm chết người được. Đối 
chiếu với mấy câu thơ cổ: 
"Mãnh hổ khẩu trum kiếm, 
Trường xa vĩ thượng châm; 
Lưỡng ban do vị độc, Tối 
độc phụ nhân tâm", nghĩa 
là:Gươmtrongymiệngmaănh 
hổ, kim trên đuôi trường 
xà, hai cái đều chưa độc, 
độc nhất đạ đàn bà. 


MIỆT MÀI (1) : Say mẻ 
mà đeo đuổi luôn luôn. Vd., 
Miệt mài trong cuộc truy 
hoan, 1299. 


MIẾU ĐƯỜNG (1) : Tức 
là triêu đường hay triều 


đình. Vd.ĐÐãhaythànhtoán 
miếu đường, 9543. 


MIN (1) : Từ xưa nghìa 
cũng như ta, người trên 
xưng với người dưới với sắc 
thái là dùng khi không nở 
xưng tao. Vd. Thôi đà cướp 
sống chồng min ởi rồi, 964. 


MINH (3): Chữ Hán nghĩa 
là sáng, rô, dùng trong từ 
"chominh",960; 15102320 
- Minh bạc (1) : Rõ ràng. 
Vd. Trở về minh bạch nói 
tường, 1691 - Cho minh 
(3): Cho được rõ ràng. Vd. 
Dám xin gửi lại một lời cho 
mình, 960 ; 1510, 2320. 


MINH DƯƠNG (1): Minh 
là tôi, là âm phủ ; dương 
là sáng, là đương gian. Vd. 
Minh dương đôi ngả chắc 
rồi, 2999. 


MÌNH (96) : 1. Thân của 
người, thân thể, tính mệnh 
(38). Vd. Băng mình, 536; 
606, 672, 1418, 1542, 1652, 


341 


167, 
2027, 
2273, 
2684, 


1733, 
2048, 
2326, 
2718, 


1955, 2025, 
2159, 2254, 
92556, 2636, 
3730, 2758, 
2780, 2790, 2795, 92834, 
2899, 2941, 3017, 3041, 
3120, 3146, 3202 - 2. Từ 
đểtựch?thânmình,tựmình 
(61). Vd. Tỉnh ra mới biết 
rằng mình chiêm bao, 214; 
Biết duyên minh, biết phận 
mình thế thôi, 220 ; 411, 
492, 538, 633,, 666, , 672, 
682,852, 863,, 1075, 1221, 
1234, 1240, 1258, 1402, 
1418, 1542, 1574, 1578, 
1608,1610,1652,1677,173, 
1752, 1888, 2070, 2112, 
2115, 2190, 2394, 2466, 
2475, 2559, 2560, 2584, 
2591, 2662, 2674, 2790, 
2872, 2941, 3018, 3041, 
3080, 3103, 3106 - 3. Từ 
để chỉ người thân ở ngôi 
thứ hai (2). Vd. Khéo vô 
duyên bấy là mình với ta, 
74; 1014 - / Minh ve (1): 
Thân con ve. Vd. Tuyết 


342 


sương ngày một hao mòn 
mình ve, 2834 - Một mình: 
X. Một - Mình dường đẽ 
(cây) run,2326 : Bản 7VK 
chép cầy run. Có lẽ vì trong 
bản Nôm củ, chữ cầy run 
viết không rõ, người ta đọc 
lộn thành đẽ run (cô nơi 
gọi là con thọc trủn, mỏ 
nó dài, mổ giun dưới đất 
lên mà ăn), cho nên các 
bản Nôm sau đều chép là 
đẽ giun cả. Chúng tôi thấy 
cẩy run của bản TVK là 
đúng, một là ở trên chứ 
chàm đổ, đổlà động tờ, thì 
ở dưới phải là chữ run cũng 
là động từ mới đối được; 
hai là có câu tục ngữ "run 
như cầy sấy" nghĩa là run 
như con chó (cầy) xuông 
nước lạnh, lên đứng bên 
lửa để sấy cho khô lông, 
vừa sấy vừa run rất mạnh; 
cònnhưminh dườngđêgtun 
thì không có nghĩa. 


MỊT MÙ (1): Mờ tối không 
nhìn rõ cái gì. Vd. Mi mù 
đặm cát đồi cây, 2029. 


MÔ (1) : Vd. Bấy lâu đáy 
bể mò kim, 3175. Tim mò 
cái kim rớt ở đáy biến, tức 
tìm mò một vật rất. nhỏ ở 
nơi rất rộng, rất sâu. 


MỌC (4) : Vd. Một vùng 
có mọc xanh rì, 261 ; 1642, 
2745, 2751. 


MỌI (14) : 1. Tất cả, hết 
` thầy (11). Vd. Gót đầu mọi 
nỗi đỉnh ninh, 537 ; 1360, 
1607, 1625, 1802, 1849, 
1932, 2024, 2083, 2907 - 
Mọi khi (1) : Những khi, 
những lúc trước kia. Vd. 
Tóc tơ các tích rmọ? khi, 2907 
- Mọi ngày (2) : Những 
ngày trước kia. Vd. Trúc 
tơ hỏi đến nghề chơi mợi 
ngày, 1778 , 2138. 


MÒN @) : Hao ởi, sút đi, 
suy đi. Vd. Thịt nát xương 
mòn, 733; 772, 1121, 1975, 
2248 - / Mòn mỏi (]) : 
Hao mòn suy sút đi. Vd. 
Ngày xanh mòn mỗi, 86 - 
Hao mòn : X. Hao - Mòn 


bia đá (dẫu) (1) : Dù trải 
bao nhiêu thời gian khiến 
bia đá dám sai tấc vàng, 
772 - Mòn con mắt (1): 
Trông mòn con mắt, tức là 
trông chờ lâu lắm mà không 
thấy. Vd. Đã mòn con mắt 
phươngtrờiđămđăm, 2248. 


MÓN (2) : 1. Loại từ chỉ 
hàng hoá buôn bán một lần 
(1). Vd. Mừng thầm được 
món bán buôn có lời, 2090 
- 2. Chi một mớ, một cụm 
tóc (1). Vd, Tóc mây một 
món dao vàng chia đôi, 448. 


MỌN (1) : Nhỏ, hèn, Vd. 
Nghề mọn riêng tay, 469. 


MONG (8): 1. Trông chờ, 
hy vọng, muốn (7). Vd. Biết 
đâu Hợp Phố mà mong 
châu về, 306 ; 796, 855, 
1263, 1927, 2422, 2959 - 
2. Hòng, sắp, gần (1). Vd, 
Tình kỳ giục giã đã rnong 
độ về, 694, 


MỌNG MANH (1) : Tức 


343 


làznôngmánhnóttheogTong 
bằng. Vad. Kiếp hồng nhan 
có mong manh, Gã. 


MỎNG(4): Vd. Phận mỏng 
cánh chuồn, 411 ; Một dày 
một mỏng biết là có nên, 
418; 2715, 2777 -//Mỏng 
cánh chuồn : X. Phận - 
Mỏng như tờ : X. Phận. 


MỒ (3) : Mả. Cũng gọi là 
mộ (chử Hán). Vd. Mồ vô 
chủ, 80 ; 96, 2964 - / Mỏ 
vô chủ (1) : Mả không có 
ai săn sóc trông nom. Vd. 
Ấy mồ vô chủ ai mà viếng 
thăm, 80. 

MỒ HÔI (1) : Cũng gọi là 
bồ hôi. Vd. Mổ hôi chàng 
đã như mưa ướt dầm, 2338. 
MỘ (1): Mến. Vd. Hoa khôi 
mộ tiếng Kiểu nhi, 1279. 
MỘC GIÀ (1) : Cái gông 
bằng gỗ. Vd. Mộc giả hãy 
thứ một thiên trình nghề, 
1452. 


344 


MỖI (1) : Vd. Hở môi ra 
cũng thẹn thủng, 721. 


MỐI (2) : Món ăn dùng để 
nhử, để câu. Vd. Quen mới, 
808 ; 2672 - // Quen mồi 
(1) : Quen thuộc cái mồi 
ăn. Vd. Quen môi lại kiếm 
ăn miền nguyệt hoa, 808 
(Theo BKvà nhiều bản quốc 
ngữ đọc quen thế) - Mồi 
thuỷ tỉnh : X. Thuỷ. 


MỒI (2) : Đôi môi : có đốm 
như hoa đổi mồi. Vd. Còn 
ra khi đã đa môi tóc sương, 
92940 ; Chén mổi, 3135 - 
/ Chén mỗi : X. Chén - 
Da mồi : X. Da. 


MỐI (18): 1. Chỉ một món 
buôn bán (1). Vd. 3ô? hàng 
một đã ra mười thì buông, 
2142 - 2. Khách mua hàng 
(2). Vd. Nhà băng đưa môi 
rước vào lầu trang, 630 ; 
934 - 3. Do chữ "môi”, người 
làm trung gian trong việc 
hôn nhân (3). Vd. Buồng 


trong mới đã giục nàng kíp 
ra, 632 ; 637, 645 - 4. Đầu 
sợi chỉ, sợi dây, nghĩa bóng 
là chỗ bắt đầu của sự kiện, 
năm lấy đấy mà giải quyết 
vân đề ; chỉ những hiện 
tượng tâm lý mà người ta 
thường quan niệm cu thể 
hoá như một sợi chỉ, sợi 
dây ràng buộc hay quấn 
quýtngười ta (12). Vd. Lòng 
đâu sẵn môi thương tâm, 
81;183,244,544,564, 570, 
718, 720, 726, 1265, 1628, 
2806 - / Mối giường (1): 
Griườngtươngđươngvớichữ 
Hán "cương" là cái dây lớn 
để cầm mà vận dụng cả 
cái lưới. Mfố? giường là đầu 
mỗi của cái dây giường ấy. 
Nghĩa bóng là mốt dây tỉnh 
thần khống chếhành động 
của người ta trong cuộc 
sống, tức chi phối người ta 
trong các mặt hoạt động. 
Vd. Ở vào khuôn phép nói 
ra môi giường, 1484 - Mối 
manh (1) : Đầu môi, chỗ 


bắt đầu của một sự kiện, 
nắm đó để giải quyết vấn 
đề, củng nói là manh mỗi. 
Ở câu 342 : Cho đành rồi 
sẽ liệu bài mối manh, 
Nguyên Du dùng từ mối 
manh theo nghĩa người làm 
mối là do liên hệ với chữ 
Hán “môi” mà cũng liên hệ 
với ý nghĩa là người đứng 
làm đầu mối cho hai bên 
nhà tra1, nhà gái nắm lấy 
màgiảiquyết việc hôn nhân 
- Môi tình (1) : Vd. Nỗi 
riêng còn mắc zmớối tình chỉ 
đây, 718 (Theo KOM và 
Quảng tập. Các bản Nôm 
khác đều với tình) - Mối 
tơ mành (1) : Tức mối tơ, 
tỷ dụ mỗi tình vướng vít 
người ta như sợi tơ. Vd. 
Đố ai gỡ môi tơ mành cho 
xong, 244 - Mối tơ thửa 
(1) : Tức là sợ tơ tình đứt 
còn lưu lại. Vd. Keo loan 
chặắp môi tơ thửa mặc em, 
726 - Mối thương tâm (1): 
Điều đau lòng. Vd. Lòng 


345 


đâu sẵn mới thương tâm, 
81( Quan văn và Quảng tập 
đều chép là mối ; Phúc văn 
chép là món; BEcủng chép 
món. Nên biết rằng từ mmón 
ở Nghệ Tĩnh người ta rất 
hay dùng theo nhiều nghĩa) 
- Mối sầu sẻ nửa, 564 : 
Hai người cùng buồn, như 
môi người sẻ lấy một nửa 
phần sầu cho mình. 


MÔI(2):Tửdùngđểchitừng 
cái, từng người. Vd. Mối 
người mô¡vẻ, 18(cóbảnchép 
là một người một. về), 


MÔN PHÒNG (1): Phòng 
cúa bọn môn hạ, bọn tôi 
tớ. Vd. Vực nàng tạm xuống 
môn phòng, 1713. 


MỘNG(1): Chiêm bao. Vd. 
Còn ngờ giảc mộng đêm 
khuya mơ màng, 440 - / 
Mộng triệu (2) : Cái điều 
chiêm bao cho thấy trước. 
Vd. Cứ trong mộng triệu 
mà suy, 233 ; 235 - Giấc 
mộng : X. Giác. 


346 


MỘTT(307): 1. Con số(196). 
Vd. Trải qua móứ cuộc bể 
dâu, 3 ; Một trai con thứ 
rốtlòng,13;M@thainghiêng 
nước nghiêng thanh, 27 ; 
28, 32, 34, 42, 78, 92, 98, 
119,132,135, 138,156, 187, 
206,248,294,315, 318,398, 
402,414,418,447,448,450, 
452,456, 460,478,502,503, 
B16,540,562,574,579,580, 
597,632,634,647,649,653, 
663,669,674,682,698, 756, 
806, 818,826, 842,845,847, 
849,864,874,880,908,920, 
922,930, 960,975, 986,988, 
994,1005,1007,1020,1059, 
1079, 1087, 1106, 1118, 
1131, 1198, 1274, 1275, 
1293, 1304, 1312, 1314, 
1336, 1348, 1372, 1378, 
1391, 1399, 1419, 1421, 
1426, 1452, 1487, 1499, 
1501, 1564, 1594, 1620, 
1626, 1662, 1672, 1683, 
1696, 1720, 1724, 1786, 
1741, 1742, 1747, 1822, 
1850, 1855, 1877, 1896, 


1906, 
1964, 
2124, 
2169, 
2228, 
2380, 
2441, 
2532, 
2569, 
2661, 
2698, 
28174, 
2968, 
3079, 


1954, 
2001, 
2136, 
2174, 
2254, 
2408, 
2445, 
2534, 
2596, 
2685, 
2720, 
2882, 
3002, 
3085, 
3165, 3174, 3177, 3196, 
3213, 3227, 3238, 3240, 
3248, 3254 - 2. Nghĩa như 
cửủngm@t(8).Vd.cñũngNgười 
một hội một thuyền đâu 
xa, 202 ; 812, 1381, 2733, 
2860, 2952, 3177 - 3. Có 
nghĩa như phải cho được 
(1). Vd. Còn tôi tôi một gặp 
nàng mới thôi, 2818 - 4. 
Có nghĩa như cả (34). Vd. 
Một thì, 68 ; Một vùng, 97; 
144,261,344,367,416,589, 
716, 760, 856, 914, 1001, 


1956, 
206, 
2142, 
2194, 
2288, 
2416, 
2459, 
2554, 
2626, 
2692, 
2778, 
2900, 
3034, 
3128, 


1961, 
2121, 
2146, 
2203, 
2298, 
2435, 
3484, 
2561, 
2639, 
2693, 
2829, 
2903, 
3064, 
3161, 


1429, 
2129, 
2310, 


1471, 
2183, 
2447, 
2678, 2769, 2906, 2966, 
3009, 3059, 3133, 3218, 
3288 - 4. Có nghĩa như chỉ 
một(47). Vd. Mótmainh lặng 
ngắm bóng nga, 177 ; 186, 
217,242,328,375,432,510, 
596,677,695, 716, 786,804, 
859, 860, 900, 914, 1052, 
1127, 1134, 1160, 1250, 
1864, 1443, 1524, 1566, 
1787, 1883, 1946, 2004, 
2021, 2051, 2095, 2106, 
2218, 2463, 2615, 2618, 
2628, 2633, 2674, 2701, 
2719, 2966, 3118 - 6. Từ 
mộttrùng điệp có nghĩa chỉ 
hai hiện tượng xảy ra đồng 
thời hay liên tiếp (6). Vd. 
Mộtbước mộtxa,561; 1122, 
1805, hoặc chỉ tình hình 
càng thêm dần (12). Vd. 
Một lời là một, 113, 568, 
641, 808, 1254, 1288 ; có 
khi trốn chứ mớót£ đầu (3). 
Vd. Ngày một vắng tin, 


1596, 
2250, 
2450, 


1624, 
2304, 
2469, 


347 


1479 ; Ngày một heo hon, 
.28338 ; Ngày một hao mòn, 
2834 - / Một bề (1) : Một 
chiều, một phia, một bên; 
có ý nghĩa không thể tự 
do lựa chọn được. Vd. Cớ 
sao chịu tốt một bê, 975 
- Một chiều (1) : Nh. Một 
bề, cô ý nghĩa phải chịu 
thế, không được khác, chỉ 
tình hình không thể tự do 
lựa chọn được. Vd. Cúi đầu 
nép xuống sân mai một 
chiều, 1822 - Một chút (3): 
Một tý, thường có ý khiêm 
tốn. Vd. Của tin gọi một 
chútnày làm ghi, 356 ; 456, 
3161 - Một hai (9): Ngoài 
nghĩa một và hai, một hai 
làm từ kép có nghĩa : 1. 
Một chút, đôi chút (2). Vd. 
Nàng còn cầm lại một hai 
tự tình, 212 ; 341 - 2. Mấy, 
một vài (6). Vd. Tiện đây 
xin một hai điều, 329 ; Lời 
con dặn hai một hai, 771; 
1818, 1669, 2756, 3062 - 
3. Chỉ những cái đầu, vì 


348 


một hai là hai con số đầu 
(1). Vd. Mà lòng đã chắc 
những ngày một hai, 2282 
- Một hơi (2) : 1. Dùng 
một hơi để đối với hai tay 
cho thêm ý vị. Vd. Một hơi 
lặng ngắt đôi tay giá đồng, 
758 - 2. Tức là một mạch. 
Vd. Áp điệu một hơïlại nhà, 
1134 - Một lòng (2) : 1. 
Tức là chỉ một lòng, quyết 
một lòng, không có lòng 
khác, nghĩ khác. Vd. Chàng 
đi thiếp cũng một lòng xin 
đi, 2218 - 2. Tức là đốc một 
lòng thuỷ chung. Vd. Một 
lòng chẳng quản mấy công, 
2701 - Một mình (21) : Chỉ 
một thân mình, không có 
ai khác. Vd. Một mình lăng 
ngắm bóng nga, 177 ; 186, 
217,242,375,432,695, 716, 
804, 859, 860, 112/7, 1524, 
1883, 1946, 2021, 2051, 
2615,2618,2674-Mộtmực 
(1) ;: Vân theo một lề lối, 
một. phép tắc (mực thước). 
Vd. Ra vào một mực, 1566 


- Một niềm (1) : Một lòng, 
Vd, Một niềm vì nước vì 
dân, 2719 - Một tay (3): 
Chỉ mót mình, không cùng 
người khác, không nhờ 
người khác. Vd. Một tay 
chôn biết mấy cành phù 
dung, 11860 ; Tại tôi hứng 
lây một tay, 1443 ; Một tay 
tây dựng cơ đồ, 2463 - Một 
thác (1) : Chỉ có thách 
quách, chết quách đi một 
cái. Vd. Thôi thì một thác 
cho rồi, 2633 - Một thân 
(3) : Một mình. Vd. Quê 
người rót thân, 900; 1250, 
9095 - Một và (1) : Nh. 
Một vài. Vd. Gió hiu hiu 
thổi mót vả bỏng lau, 98 
- Một vài (8) : Một hay 
hai cái, chỉ số ít, lác đác. 
Vd. Cành lê trắng điểm một 
vả¡ bông hoa, 42 ; 92, 138, 
402,1348,1594,2194,3254 
- Một vùng (3) : 1. Cả một 
miền, một khoảng đất (2). 
Vd. Một vùng cổ áy bóng 
tà, 97 ; 261 - 2. Cả một 


cá] không gian ấy (1). Vd. 
Mộtvuingnhuưthếcâyquynh 
cành dao, 144. Cả cái không 
gian do Kim Trọng choán 
đóxemdepđenhưcâyquỳnh 
cảnh dao - Muôn một : 
X. Muôn - Một cốt một 
đồng, 1162 : Một bên là 
bà cốt, một bên là ông đồng, 
đều là phường lửa bịp - Một 
đày một mỏng, 418 : Một 
bên thì dày (phúc dày) một, 
bèn thì mỏng (phận mỏng) 
- Một giọt mưa rào, 1961: 
Tục ngử có câu "Thân em 
như hạt mưa rào ; Hạt rơi 
xuống giếng, hạt vào vườn 
hoa”-Mộthộimộtthuyên, 
202 : Chỉ người cùng ở một 
hội, cùng đi một thuyền (có 
câu chữ Hán : Đồng châu 
cộng tế), nên thương yêu 
giúp đỡ nhau - Một tỉnh 
mười mê, 1293 : Mê nhiều 
mà tỉnh ít - Một vực một 
trỏi, 1877 : Một bên thì 
ở vực sâu, một bên thì ở 
trời cao, cách biệt nhau - 


349 


Một hai nghiêng nước 
nghiêng thành, 27 : Do 
câu của Lý Diên Diên. X. 
Khuynh thành. Chúng tôi 
thấy nhiều bản Nôm chép 
một đôi là hai người thì 
không đúng với ý nghĩa cả 
đoạn - Một ngày lạ thói 
sai nha, 597 : Có phải một 
ngày đâu (từ xưa đến giờ 
vẫn thế), còn ai lạ gì cái 
thói của bọn sai nha - Một 
trời thu để riêng ai một 
người, 914 : Ý câu này là 
trong cảnh trời thu ấy, có 
một người thui thủi một 
mình nhìn cảnh ấy thôi 
(Phúc văn chép là riêng a1; 
Quan văn và Quảng tập 
chép là riêng say ; TVK 
chép riêng tây). 


MƠ (1) : Thấy mộng. Vd. 
Lần rmơ canh dài, 126G - 
/ Mơœ màng (5) : Trạng 
huống khi ngủ chập chờn, 
không mê cũng không tỉnh. 
Vd, Một giấc rrơưmàng, 849; 
1646, 2251, 2711, 2854 - 


350 


Motưởng( 1): Tưởng tượng 
mà thấy. Vd. Mặt mơ tưởng 
mặt, lòng ngao ngán lòng, 
252 - Lần mơ (1) : Lần 
lửathãấychiêm bao. Vd.Giấc 
hương quan luống lần mơ 
canh dài, 1266 - Mặt mơ 
tưởng mặt, 252 : X. Mặt. 


MỜ(1):Khôngrõ. Vd. Ngọn 
đèn khi tỏ khi mờ, 48ã. 


MỞ (15) : 1. Phô bày ra, 
cởi ra ; trái với đóng, với 
gói, với thắt, v.v... (1). Vd. 
Con ong đã mở đường ổi 
lối về, 846 ; 1087, 1446, 
1750, 1965, 2815, 2343, 
2627, 2861, 3014 - 2. Bày 
đặt, tổ chức (4). Vd. Theo 
nghiêm đường mở ngôi 
hàng Lâm Tri, 1278 ; 2565, 
3060, 3131 - 3. Ngửa lên 
(1). Vd. Mớ mặt với người, 
3152 - ⁄ Mở bài (1) : Mở 
cho cái kế, cái đường lối. 
Vd. Dẹp uy mới dạy mở 
bài giải vi, 1446 - Mở mắt 
(1): Thức tỉnh. Vd. Rõ ràng 
mở mắt, 3014 - Mở mặt 


(2): 1. Ngửa mặt mà nhìn 
người ta. Vd. Còn toan mở 
;mmặ£ với người cho qua,3152 
- 2. Mở khăn hay màn cho 
người ta nhìn thấy mặt. Vd. 
Mở mặt cho nhìn, 2343 - 
Khép mở : X. Kháp - Mớ 
đường hiếu sinh, 1750 ; 
Tức là bày cho con đường 
sống. X. Hiếu sinh - Mở 
khoá động đào, 391 : Mở 
cái khoá đóng cửa động 
tiên ra (tức gỡ những cây 
mới dùngđểrào lốiđithông!). 
X. Động toả nguyên phong. 


MỜI (8) : Vd. Bát quỳ tận 
mặt bắt mời tận tay, 2846; 
2012 ; 2038, 2306, 2325, 
2342, 2822, 2914 - / Rước 
mời : X. Tước. 


MỚI (117): 1. Trái với củ; 
vừa có, vừa xong (5). Vd. 
Này mười bài mới mới ra, 
203; 349, 1793, 2846, 3136 
- 2. Nghĩa như bèn, rồi, bắt 
đầu (81). Vd. Vương Quan 
mới dẫn gần xa, 61 ; Mới 
tỏ mặt người, 141 ; 914, 


315,331,428,548,587,605, 
642,686, 765,876,903,926, 
962,1062,1084,1096,1140, 
1152, 1188, 1216, 1387, 
1394, 1404, 1439, 1446, 
1476, 1496, 1720, 1754, 
17⁄0, 1778, 1779, 1809, 
1873, 1887, 1894, 1896, 
1341, 1985, 2002, 2005, 
2014, 2049, 2138, 2500, 
2548, 2596, 2598, 2620, 
2732, 2740, 2766, 2800, 
2820, 2866, 2879, 2885, 
2955, 2976, 3062, 3178, 
3184, 3244, 3252 - 3. Vừa 
qua(16).Vd. Mớïcùng nhau 
lúc ban ngày đã quên, 194, 
203,390,482,530,574,762, 
1049, 1227, 1535, 1768, 
1830, 1917, 1984, 3138, 
3204 - 4. Từ dùng để chỉ 
điềukiệnhayđểnhấnmạanh 
(16). Vd. Mới là chịem, 128; 
Việc này mới xuôi, 612 ; 
Cho bằng mới thôi, 1104; 
1154, 1196, 1274, 1506, 
1908, 2202, 2206, 2544, 
2676, 2818, 2912, 3108, 


Jö1 


3194 - / Mới già (1;: Mới 
già dặn, mới giỏi. Vd. Anh 
hủng đoán giữa trần ai mới 
già, 2202 - Mới hay (Ú): 
Mới biết răng. Vd. Mới hay 
tiền định chăng lầm, 2409 
- Mới xuôi (1) : Mới xong 
xuôi được. Vd. Có ba trăm 
lạng việc này mới xuôi, 612. 


MƠN MAN (1) : Mơn trớn 
vuốt, ve. Vd. Lựa lời khuyên 
giải mơn man gỡ dần, 1004. 


MƠNMỞN(1): Hình dung 
cây lá non tươi, đương có 
thể phát triển. Vd. Hải 
đường mơn mởớn cành tơ, 
1283. 


MÙ RKHƠI (1) : Mịt mù 
xa thắm. Vd. Dăm khuya 
ngắt tạnh mù khơi, 915, 


MỤ (20) : Tiếng gọi người 
đàn bà có tuổi, có ý suồng 
sã hay khinh bị, cũng như 
tiếng lão goi đàn ông. Vd. 
Gần miền có một mu nào, 
623 ; 809, 841, 940, 961, 


352 


962, 984, 990, 1027, 1149, 
1153, 1205, 1305, 13/6,, 
1747, 2093, 2114, 2127, 
2146, 2305 - / Mu già (2); 
Câu 841, từ mụ già là chỉ 
Tú Bà ; câu 2341, từ mu 
già chỉ mụ quản gia ở nhà 
họ Hoạn. 


MUA (7) : 1. Đem tiên đối 
lấy vật gì (3). Vd. Rằng mua 
ngọc đến Lam Kiều, 643; 
1990, 2890 - 2. Nghĩa bóng 
là cần lấy cái gì, hay là 
rước lây vào mình (4). Vd. 
Mua nào chác sâu, 236 ; 
1459, 1581, 3254 - ⁄ Mua 
cười (1) : Bày chuyện ra 
để mà cười. Vd. Có khi vui 
miệng muacười, 1581-Mua 
vui (]) : Tìm lấy điều vuI. 
Vd. Mua vuicũng được một 
vài trống canh, 3254 - Mua 
não chác sầu, 236 : Tự 
mình mua lấy, chác lây cái 
sầu não vào mình - Mua 
ngọc đến Lam Kiểu, 643: 
X. Chây sương. Ÿ nói đến 
tận nơi để tìm tiên. 


MÙA (3) : Thời tiết trong 
một năm, cứ ba tháng là 
một mùa. Vd. Một màu 
quan tái bốn mua gió 
trăng, 1596 ; 1914, 3154 
- # Bốn mùa : X. Bốn - 
Cuối mùa : X. Cuối, 
MUI (1) : Mui thuyền, nóc 
thuyền. Vd. Trên znui lướt 
mướt áo là, 2707. 


MÙI (5) : 1. Hơi ngửi thấy 
(1). Vd. Hương gây mùi 
nhớ, 256 - 2. Vị do lưỡi cảm 
giác (3). Vd. Thuần vược 
bén znủ;, 1598 ; 3086, 30438 
- 3. Vị, thú vị, hứng thú 
(1). Vd. Đủ mài ca ngâm, 
30 - ⁄ Mùi thiền (1) : Đồ 
ăn chay của nhà chùa ; 
phong vị nhà chùa. Vd. Mu: 
thiểnđã bénmuốidưa,3043 
- Bên mùi : X. Bén. 


MUỐI DUA (2) : Muối và 
dưa, chỉ món đồ ăn thường 
của nhà chủa. Vd. Muố! dưa 
chay lòng, 2743, ăn muối 


dưa (thức ăn chay của nhà 
chủa) nên sạch lòng ; 3043, 


MUÔN (19) : Mười nghìn, 
van, chỉ số nhiều. Vd. Muôn 
nghìn người thấy cũng yêu, 
943;1105,1338,1524,2095, 
2121,, 2204, 22385, 2391, 
2435, 2438, 2685, 2/41, 
2786, 2920, 3078, 3124, 
3240, 3241 - ⁄ Muôn đời 
(2) : Lâu lắm, vĩnh viễn. 
Vd. Sầu này đằng đặc muôn 
đời chưa quên, 2786 ; 3240 
- Muôn một (1) : Chứ Hán 
là "vannhấãt",nghia làtrong 
muônphẩầnmàcómộtphần, 
chẳng may mà xảy ra 
chuyện gì. Vd. Nữa khi 
muôn một thế nào, 2121 : 
- Muôn nghìn (1) : Hàng 
nghìn hàng vạn. Vd. Muôn 
nghìn người thấy cũng yêu, 
943 - Muôn sự (1) : Mọi 
việc. Vd. Muôn sự tại trời, 
3241-Muônvän(2): Nhiều 
lắm. Vd. Muôn vàn ái ân, 
750 ; 2933 - Muôn vạn 
(1):Sốnhiều lắm. Vd. Trong 


353 


tay muôn vạn tỉnh bình, 
2905-Muônchungnghìn 
tứ, 2204: Muôn chung, chữ 
Hán là "vạn chung", chỉ bực 
vương hầu khanh tướng, 
ãnlộc đến muônchungthóc; 
nghìn tứ, chữ Hán là 
"thiên thăng" cũng chỉ bực 
vương hầu khanh tướng có 
hàng nghìn cỗ xe. 


MUỐN (6) : Vd. Tiếng oan 
đã muôn vạch trời kêu lên, 
892;998, 1022, 1418, 1698, 
2546 - // Muốn quyết (1): 
Quyết nghĩa là dứt, muốn 
quyếttứclàmuốndứt,muốn 
chết. Vd. Người dủ muốn 
quyết trời nào đã cho, 998. 


MUA (23) : Vd. Màu hoa 
lê hãy đầm dề giọt mưa, 
226; Rày gió mai mưa, 337; 
385,403,484,554,567,619, 
790,1045,1111,1239,1249, 
1672, 1961, 1838, 2443, 
2569, 1746, 2769, 2795, 
3080, 3099 - / Mưa gió 
(3) : 1. Chỉ sự đánh đập 


354 


tàn bạo (1). Vd. Một phen 
mưa g1ó van tành một phen, 
1742 - 2. Chỉ cuộc dâm dục 
hung bạo (2). Vd. Mua gió 
nặng nề, 847 ; Mưa gió đập 
diu, 1203 - Mưa rào (1): 
Mưa to một cơn rồi tạnh. 
Vd. Cũng liều như giọt muza 
rao, 1961 - Mưa gió dập 
dìu : X. Đập dịu - Mưa 
Sở mây Tần, 1239 : Mưa 
Sở, tức là mưa ở núi Vụ 
Giáp nước Sở, chỉ việc dâm 
dục. X. Mây mưa. Từ mây 
Tần không có điển như mưa 
Sở, tác giả ghép vào cho 
đối, để diễn ý mây mưa, 
song nói mây Tần là vì văn 
xưa hay dùng Tần để đối 
với Sở - Mây mưa : X. Mây 
- Nắng mưa : X. Nắng - 
Gió bắt mưa cầm : X. Gió 
- Gió kép mưa đơn : X. 
Gió - Gió táp mưa sa : 
X. Giớ - Nắng giữ mưa 
gìn : X. Nắng. 


MỤC (ð) : Cái dây thấm 
mực dùng để vạch đường 


thẳng, đồ của thợ mộc. 
Nghĩa bóng là chừng, độ, 
hạn ; đường lối, phép tắc. 
Vd. Phong lưu rất mựchồng 
quần, 35; 1154, 1493, 1566, 
2374 -//Một mực : X. Một 
- Rất mực : X. Raát. 


MỪNG(17):Vd.Rướcm từng 
đón hỏi, 191 ; 281, 445, 
574, 823, 1518, 1804, 1867, 
2085, 2090, 2339, 2340, 
2695, 2994, 3016, 3027 - 
⁄/ Mừng rỡ (1): Vui mừng 
lộ ra ngoài mặt. Vd. Thấy 
nhau mừngrỡtrămbề,2731 
- Mừng thầm (2) : Mừng 
riêng ở trong lòng, không 
nói rõ ra. Vd. Mừng thầm 
được món bán buôn có lời, 
2090, 2340 - Mừng thọ 
(1): Chúc mừng tuổi thọ. 
Vị, Một đoàn mừng thọ, 
974 - Mừng vui (1) : Mừng 
rỡ vui vẻ. Vd. Nứa phần 
khiếp sợ nửa phần mừng 
vui, 23550 - Mừng mừng 
tủi tủi (1): Vừa mừng rờ, 
vừa túi thân, tình hình kéo 


dài. Vd. Äiừng mừng tủi 
tủi xiết bao là tình, 3016. 


MƯƠI (1) : Tức là mười, 
nói theoglongthượng băng. 
X. Ha mươi ; Mây mươi ; 
Sáu rmươi. 


MƯỜI (29) : Con số. Vd. 
Mười phân vẹn mười, 18; 
203, 206, 524, 871, 1298, 
1348, 1584, 1938, 2142, 
2168, 2261, 2462, 2706, 
2714, 2887, 3026, 3124, 
3158, 3225 - / Mười lăm 
(4): Vd. Mười lắm năm bấy 
nhiêu]ần,2643 3020,3070, 
3138 - Mười mấy (1) : Hơn 
mộtchục.Vd.Mấtcôngrmười 
mấynăm thừa,2714- Mười 
nguyên (1) : Mọi sự ước 
nguyền. Vd. Ba sinh đã phi 
mười nguyền, 3225 - Mười 
phân (3) : Hoàn toàn. Vd. 
Mười phân vẹn mười, 18; 
524, 2462 - Mười phần (1): 
Tất cả, trọn vẹn. Vd. Mười 
phẩnta đã tỉnnhaucảmười, 
1584 - Mười vạn (1) : Một 
chục vạn. Vd. Bao giờ mười 


Jđã5 


vạn tình bình, 2221 - Mười 
bài mới mớira, 203: Mười 
để thơ hội chú hội Đoạn 
trường mới ra cho nguyên 
các hội viên làm. Theo 
Nguyên truyện thì mười đề 
ấy là : 1. Tích đa tài (tiếc 
người đa tài), 2. Lân bạc 
mệnh(xótngườibac mệnh), 
3.Biky lộ(buồnchlađường), 
4. Ức cố nhân (nhớ người 
yêu củ), 5. Niệm Nô Kiều 
(nhớ nàng Nô Kiều), 6. Ai 
thanh xuân (thương tuổi 
xuân), 7. Ta kiển ngộ (than 
vận rủi), 8. Khổ linh lạc 
(khổ suy tàn), 9. Mộng cổ 
viên (mơ quê nhà), 10. Khốc 
tương tư (khóc tương tư). 


MƯỚN (I1) : Tức là thuê 
mượn. Vd, May thuê viết 
mướn, 2762. 


MƯƠỢN (9) : Nhờ cậy, thuê; 
lấy cớ. Vd. Câu thần lại 
mượn bút hoa vẽ vời, 204; 
838,1371,1374,1414,1834, 
2143, 1784, 2827 - // Mươợn 
màu chiêu tập, 838 : 


356 


Mượn những màu mẽ như 
nước vỏ lựu, máu màu gà, 
để mà thu vén lại, tức là 
sửa chữa sự đổ vỡ - Mươn 
màu son phấn, 14l4 : 
Mượn màu trang điểm bề 
ngoài - Mượn điều trúc 
viện thửa lương, 1371 : 
Mươợn tiếng là đi hóng mát 
ở nơi trúc viện tức chỗ nhà 
nghỉ mát (thường làm 
trong rừng trúc). 


MƯỚP ĐĂNG (1) : Một 
loạimướpmàquảcóvjiđắng. 
Vd. Mạt cưa mướp đắng, 
812 - / Mạt cưa mướp 
đăng : X. Mạt cưa. 


MƯU (4) : Vd. Äfưu cao, 
1612 ; 1668, 1707, 2336 - 
⁄ Mưu cao (1) : Mẹo hay, 
người khác không nghĩ 
đến được. Vd. Mfưu cao vốn 
đã rắp ranh những ngày, 
1612 - Mưu sâu (1) : Mẹo 
thâm hiểm. Vd. Mưu sâu 
cũng trả nghĩa sâu cho 
vừa, 2336. 


NÁCH (2) : Phần dưới chỗ 
cánh tay nối với thân thể; 
nghĩa bóng là chỗ góc. Vd. 
Nách tường, 240 - // Nách 
tường (1) : Góc tường. Vd. 
Nách tường bông liễu bay 
sang láng giềng,240-Nách 
thước... tay đao, 577 : 
Nách thì cắp thước (tay 
thước) tay thì cầm đao. 


NÀI (3) : Cố xin, cố kêu. 
Vd. Vội chỉ liễu ép hoa nài, 
521 ; 646, 1394 - // Nài 
kêu (1) : Năn nì kêu xin. 
Vd. Đánh liều sinh mới lấy 
tình nài kêu, 1394 - Liễu 
ép hoa nài : X. Liễu. 


NAY (16) : Bây giờ, hiện 
tại, trái với xưa. Vd. Tuần 
trăng thấm thoắt nay đà 
thêm hai, 288 ; 336, 420, 
511,558, 1268, 1868, 2225, 
2408, 2744, 3040, 3121, 
3186, 3208 - / Hôm nay: 
X. Hôm - Xưa nay :X. Xưa. 


NÀY (91) : 1. Từ chỉ người 
hay vật ở gần mình về thời 
gian hoặc không gian, đối 
với kia, nọ (72). Vd. Gâãm 
âu người ấy báu này, 297; 
305,256,408,470,596, 612, 
706, 720, 736, 742,766, 768, 
796,802,826, 932,980,985, 


357 


1019, 
1174, 
1264, 
1456, 
1704, 
1902, 
2334, 
25/5, 
2786, 
2912, 2936, 2994, 2998, 
3022, 2042, 3139, 3161, 
3209-2. Chỉ tình hình đáng 
chú ý hoặc để nhấn mạnh 
(19). Vd. Này thực tính 
thành chẳng xa, 126 ; Này 
mười bài mới mới ra, 203; 
218,296,477,479,586, 660, 
768,1209,1528,2103,23578, 
2622, 2752, 2981, 2982 - 
⁄ Này này (1) : Từ kép 
chị vẻ giận dữ bực tức. Vd. 
Này này sự đã quả nhiên, 
963-Dườởngnày:X. Dường 
- Sau này : X. Sau - Thế 
này : X. Thế 


1070, 
1180, 
1332, 
1518, 
1729, 
1972, 
2360, 
2594, 
2781, 


1144, 
1184, 
1422, 
1560, 
1762, 
2016, 
2470, 
2624, 
2844, 


1164, 
1196, 
1444, 
16985, 
1868, 
2186, 
2530, 
26/6, 
2887, 


NẢY (2) : Trổ ra, mọc Tra. 
Vd. Giậu thu mới nảy giò 
sương, 1387 ; 1474. 


358 


NAM (1): Đối với bắc. Vd. 
Huyện thành đạp đổ năm 
toà côi Nam, 2444 - Nam 
đình (1) : Triểêu đình ở 
phươngNam.Vd. Namđinh 
nghe động trống chầu đại 
doanh, 2270 - Nam lâu (1) 
: Lầu cửa thành ở phía nam 
là cửa trước. Vd. Khắc canh 
đã giụe nam lâu mấy hồi, 
788- Nam bình (1): Huyện 
thuộc tỉnh Phúc Kiến,2949. 


NÀN (1): Chứ Hán là nan, 
nói chệch thành nàn, 
nghĩa là khó khăn, gian 
nan vất vả. Vd. Gặp cơn 
binh cách nhiều nản cũng 
thương, 2542 


NẠN (4): Tức là hoạn nạn, 
tai nạn. Vd, Mệnh cúng 
đương mắc nạn to, 1695; 
2667, 2737. 


NÀNG (199): Tiếng gọi hay 
chỉ người đàn bà con gái, 
có ý kinh mến (xưa là dùng 
để chỉ con gái tủ trưởng). 


Vd. Đam Tiên nảng ấy xưa 2147, 2149, 2175, 2185, 
là ca nhị, 62; 68, 126,130, 2217, 2224, 2231, 2254, 
212,246,331,362,385,406, 2255, 2279, 2520, 2321, 
409,428 441,459 469527, 2324, 2327, 2851, 2357, 
548,569,605,609 610,614, 2381, 2397, 2399, 2418, 
632,656,668,671,765,773, 2419, 2433, 2456, 2459, 
785,786,800,819,850,858, 2473, 2488, 2499, 2526, 
876,911,926,953,961,979, 2534, 2536, 2538, 2541, 
984, 989, 991, 994, 1016, 2544, 2547, 2567, 2603, 
1032, 1064, 1084, 1096, 2623, 2649, 2652, 2678, 
1103, 1105, 1113, 1125, 2709, 2710, 2725, 2732, 
1152, 1155, 1167, 1175, 2739, 2758, 2818, 2824, 
1179, 1203, 1315, 1323, 2847, 2856, 2868, 2878, 
1333, 1372, 1421, 1441, 2899, 2915, 2921, 2956, 
1442, 1444, 1453, 1476, 2961, 2963, 2966, 2977, 
1505, 1606, 1616, 1627, 2985, 2987, 2992, 3007, 
1644, 1658, 1664, 1674, 3035, 3057, 3007, 3091, 
1688, 1692, 1700, 1708, 3119, 3130, 3145, 3193, 
1712, 1713, 1720, 1726, 3211,3237-//Nàng Oanh 
1759, 1770, 1773, 1779, (1) : Hán thư chếp rằng 
1804, 1806, 1824, 1836, cha nàng Đề Oanh phạm 
1851, 1859, 1872, 1887, tội, nàng dâng thư lên Hán 
1893, 1896, 1916, 1919, Văn Đế xin chuộc tội cho 
1920, 1925, 1942, 1957, cha, vua cảm lòng hiếu của 
1998, 2000, 2042, 2059, nàng, tha tội cho cha nàng. 
2060, 2068, 2070, 2078, Vd. Dâng thư đã thẹn nàng 
2084, 2092, 2095, 2107, Oanh, 671 - Nàng Ban ả 
2111, 2113, 2116, 2143, Tạ(1):BanChiêu đời Đông 


359 


Hán, em gái Ban Cố, và 
Tạ Đạo Uẩn đời Tấn, cháu 
gái Tạ An, hai người đàn 
bà có tiếng học giỏi. Vd. 
Nàng Ban ả Ta cũng đâu 
thế này, 406. 


NAO (7) : Từ nào vì âm 
điệu của câu thơ mà nói 
theo giọng thượng bằng. 
Vd. Bông không mua não 
chác sầu nghĩ nao, 236 ; 
502, 1130, 1636, 1890, 
2765, 2830. 


NAO NAO (2): 1. Chỉ thế 
dòng nước hơi uốn cong, 
không thẳng. Nguyễn Du 
rất hay dùng những tiếng 
tính từ và động từ do một 
từ lặp đôi để hình dung 
cái hình thế linh động uyển 
chuyển của cảnh vật. Vd. 
Nao nao dòng nước uốn 
quanh, 5ã - 2. Khiến lòng 
phải nao, phải xúc động. 
Vd. Thiệt lòng mình củng 
nao nao lòng người, 492 
(Theo 7VK và KOM, Quan 
văn chếp lao đao). 


360 


NÀO (83) : 1. Từ để hỏi, 
hay đếchỉphỏng,nghĩanhư 
øì, đâu, dùng ở sau danh 
từ (45). Vd. Gần đây nào 
phải người nảo xa xôi, 312; 
408,496,602,623,878,934, 
1126, 1138, 1172, 1243, 
1282, 1416, 1458, 1716, 
1732, 1738, 1740, 1747, 
1906, 1958, 1984, 2102, 
2372, 2382, 2498, 2531, 
2546, 2604, 2608, 2612, 
2632, 2816, 2972, 2994, 
30385, 2050, 3102, 3120, 
3206, 3207 - 2. Nghĩa như 
đâu dùng ở trước danh từ 
và động từ hay ở cuối câu 
(38). Vd. Naongười phượng 
cha loan chung, Nào người 
tiếc lục tham hồng là ai, 
89, 90, 286, 309, 312, 998, 
998,1102,1240,1488 1559, 
1564, 1578, 1632, 1658, 
1668, 1785, 1790, 1988, 
2034, 2086, 2087, 2260, 
2412, 2472, 2571, 2604, 
2614, 2728, 2729, 2747, 
2730, 2844, 2972, 3047, 
đ118 - / Đâu nào (1) : Từ 


kép ngha là ở đâu. Vd. 
Trông theo nào thấy đâu 
nào, 215 - Thế nào (6) : 
1. Ở đầu câu nghĩa là dù 


sao, làm sao (3) : Vd. Thế 


não cũng chăng giấu xong 
được nào, 1488, 2107 - 2. 
Ởgiửa và cuối câu thì nghĩa 
là ra làm sao, ra làm sao 
ấy (4). Vd. Thấy người nằm 
đấy biết sau £hế nào 110, 
490, 905, 2838. 


NÀO (2): 1. Buồn rầu đau 
khổ (1). Vd. Mua nảo chác 
sầu, 286 - 2. Buồn rầu vì 
thương xót (1). Vd. Não 
người cử gió tuần mưa, 
567 - / Não nùng (2) : 
Dễcảmđộngkhiếnnãolòng. 
Vd. Nguyệt hoa hoa nguyệt 
não nùng : 1285 ; 2306 - 
Não người (1) : Thương 
xót người. Vd. Nảo người 
cử gió tuần mưa, 567 - Não 
nhân (1) : Làm cho người 
buồn rầu, đau đớn. Vd. Một 
thiên bạc mệnh lại càng 
não nhân, 34. 


NẠP THÁI VU QUY (2): 
Nạp thái và vụ quy là hai 
Liết trong hôn lễ, cũng gọi 
là lẽ đân cửa và lễ rước 
dâu. Vd. Địnhngày nạpthải 
vu quy, 6B1 ; Đủ điều nạp 
thái vụ quy, 957. 


NÁT (11) : Tan ra, vở ra 
từng mánh nhỏ. Vd. Dâu 
rằng đá cũng nát gan lọ 
người, 594 ; Thịt ná4£xương 
mòn, 733 ; 746, 983, 1740, 
1766, 1845, 1955, 2389, 
2616, 2768 - / Nát gan 
(1): Đau đớn lắm, như gan 
nát ra. Vd. Đá củng ná£ 
gan, 594. Vì người ta 
thường nói øan đá, tức gan 
cứng rắn, lòng bẻn chắc, 
cho nên dùng hình tượng 
đến gan đá củng phải nát 
để chỉ sự tình đau đớn vô 
cùng - Nát ngọc liều hoa, 
983 : Đập nát ngọc, liều 
bỏ hoa, ý nói không sợ chết 
- Nát ngọc tan vàng, 
2616: Ý nói chết. Thuý 
Kiều quyết ý tự tử - Nát 


361 


ruột tan hồn, 1845 : Lòng 
thì đau đớn, hồn thì mê 
mãn - Nát thân bồ liễu 
746 : Đã nát thân yếu đuối, 
chỉ người đàn bà chết. 


NĂM(12): Con số. Vd. Bên 
thì ngồi bốn năm người 
làng chơi, 928; 1523, 1884, 
2168, 2404, 2444, 2450, 
2555, 2570, 2947, 3205 - 
/⁄NÑămcanh(2): Suôt đêm. 
Vd. Người về chiếc bóng 
năm canh, 1523 ; 1884 - 
Năm cung (1) : Năm âm, 
năm bực trong âm giai của 
âm nhạc Trung Quốc. X. 
Cung thương. Vd. Lọt tai 
nghe suốt năm cung, 3205 
- Năm mây (1) : Tức là 
Dăm sắc mây, mây ngủ sắc, 
chỉ chiếu vua, vì chiếu vua 
viết trên giây vẻ mây ngủ 
sắc. Vd. Năm mây bông 
thấy chiếu trời, 2947 - Năm 
năm(4): Năm lần một năm. 
Vd. Trong năm năm lại gặp 
nhau đó mà, 2404 ; 2408, 
2450, 2555. 


362 


NĂM (30) : Khoảng thời 
gian mười hai tháng, theo 
đấy mà tinh tuổi, hay tính 
thời gian. Vd. Răng năm 
Gia Tĩnh triều Minh, 9 ; 
Nhớ từ năm hày thơ ngây, 
413 ; 553, 814, 1385, 148/7, 
1516, 1B18, 1599, 1696, 
2213, 2228, 2239, 2404, 
2408, 2450, 2496, 2555, 
2643, 2699, 2714, 2742, 
2748, 2752, 3020, 3070, 
3078, 3138, 3236 - // Thuê 
năm :X. Thué- Năm chầy 
cũng chẳng đi đâu mà 
chầy, 1516. Có chầy hàng 
năm nữa thì chồng mình 
có phải đi đâu đâu (đó là 
về mà thu xếp việc chung) 
mà sợ chầy. 


NĂM/6):1.Ngảmìnhxuống 
mà nghỉ, ngủ (4). Vd. Liên 
tay ngắm nghía biếng nằm, 
299; 554, 850, 937 - 2. Ngủ 
(1). Nàng Vân nằm bông 
chiêm bao thây nàng, 2878 
- 3. Chỉ sự chết (1). Vd. 
Thây người nằm đó biết 
sau thế nào, 110. 


NĂM (1`: Lượng có thể 
chứa trong bản tay quặp 
ngón vào ; nghĩa rộng là 
mộtít.Vd. Nắmxương,2608 
- Nắm xương (1) : Chút 
hài cốt còn lại sau khi chết. 
Vd. Nấm xương biết gửi tử 
sinh chôn nảo, 2608, 


NĂN NĨ(1): Cầu xin khẩn 
khoản. Vd. Đêm năn nilòng, 
1784. Ban đêm thì lòng năn 
nỉ, cầu khấn. 


NĂN NÌ (2) : Cầu xin, nói 
đi nói lại. Củng như nản 
nỉ Vd. Trước yên ông đã 
nằn nì thấp cao, 896 ; Kê 
tai mấy nôi mãn øú, 1015. 


NĂNG (1) : Hay, thường, 
luôn. Vảd. Tin xuân đâu đề 
đi về cho năng, 368. 


NẮNG (2) : Vd. Nắng giữ 
mưa gìn, 790 ; 1807 - / 
Nắng mưa (5) : 1. Nắng 
và mưa nói chung (1). Vd. 
Nắng mưa bốn tường, 1672 
- 2. Chỉ thời tiết khó chịu 


(1). Vd. Nắng mưa thui 
thủi, 900 - 3. Chỉ thời tiết 
thay đổi trong khoảng một 
năm(3).Vd.Cáchmãy năng 
mưa, 1045 ; 1077, 2846 - 
Nắng giữ mưa gìn, 790: 
Vốn là nẵng mưa giử gìn, 
tách ra mà đặt thành từ 
tổ hai vế đố nhau, nghĩa 
là giữ gìn đối với nắngmưa; 
nghĩabónglàg1ứgintrinh 
tiết, ví như giữ gìn cho 
cái hoa khỏi bị nắng mưa 
- Nâng quáng đèn loà, 
1807 : Quáng vì ánh nắng, 
loà bởi ánh đèn, nên nhìn 
không rõ. 


NẶNG (21) : 1. Trái với 
nhẹ(1). Vd. Giọt sương p1eo 
nặng, 176 - 2. Nghĩa bóng 
(13). Vd. Năng gánh tương 
tư, 568 ; 602, 745, 895, 997, 
1167, 1368, 1693, 1879, 
1966, 2783, 3049, 3168, 
3233 - 3. Lấy làm nặng (7). 
Vda. Năng lòng xót liêu vĩ 
hao, 335; Năngnguyền non 
sông, 396 ; Trót đã nặng 


363 


lời, 551 ; 1330, 1390, 1410, 
3105 - /⁄ Nặng chẻ chê 
(1): Cảm thấy nặng nề như 
có cái øi đeo nặng trình 
trịch ở bên lòng. Vd. Xót 
con lòng nặng chẻ chề, 895 
- Năng lòng (2) : 1. Lây 
nhiềutinhcảm(1).Vd. Năng 
lòng xót liễu vì hoa, 335 
- 3. Mang nhiều tình cảm 
(1). Vd. Năng lòng e ấp, 
1390 - Năng lời (3) : 1. 
Nói lời thể nặng (2). Vd. 
Trótđã nặnglời tức làmắng 
nhiếc (1). Vd. Lập nghiêm 
trước đã ra uy nặng lời, 
1410 - Năng nẻ (2) : Từ 
kép nghĩa là nặng lắm. Vd. 
Âm khi nặng nề, 113 ; 847 
- Nặng nghiệp (l) : Cái 
nghiệp ở trước nặng lắm. 
Vd. Năng nghiệp má đào, 
997 - Nặng vì tỉnh (1) : 
Năng lòng vì tình yêu. Vd. 
Đã hay chàng nặng vị tỉnh, 
3105 - Nặng gánh tương 
tư, 568 : Mang nặng mối 
tương tư - Năng gieo đến 
lời, 1368 : Gieo xuống, nêm 


364 


xuông những lời rất nặng 
nê, độc đía - Nàng lòng 
e ấp :X. E áp - Năng vì 
nước non, 1330 : Năng 
lòng vì tình nước non, tỉnh 
bền như non dài như nước, 
tức tình vợ chồng. 


NẮP (1) : Cái phần để bịt 
đậy cái đồ gì. Vd. Dưới cờ 
gươm tuốt nắp ra, 2355. 


NẤY (1) : Nghĩa như mỗi 
người. Vd. Mặt nhìn ai nây 
đều kinh, 125. 


NẤM (2) : Vật giống như 
cái nâm. Vd. Nấm đât, 57; 
78 - / Nấm đất (1) : Mô 
đất tròn hình như cái nấm, 
chỉ cái nấm mồ. Vd. Sè sè 
năm đất bên đường, 57. 


NẤNNÁ (2): Trải lâu ngày 
mà tạm bợ, có ý chờ đợi 
cái gì. Vd. Bình Khang nấãn 
ná bấy lâu, 1335 ; Những 
là nấn ná đợi tin, 2945. 


NÂNG (1) : Lấy tay đỡ mà 
đưa vậtgì lên. Vd. Tay năng 


ngang mày, 468 - Nâng 
ngang mày (1): Nâng (cái 
đàn) ngang mày để đưa 
cho Kiêu, tỏ ý kính trọng, 
theo điển nàng Mạnh 
Quang người đời Đông Hán 
bưng cơm giơ lên ngang 
mày để mời chồng ăn, tỏ 
ý kính trọng. Vd. Vội vàng 
sinh đã tay nâng ngang 
mày, 468. 


NÂU SÒNG (3) : Màu 
nhuộm bằng củ nâu hay 
vỏ sồng, màu quần áo của 
nhà chùa. Vd. Nâu sông 
từ trở màu thiền, 1933 ; 
2039, 2044. 


NÉM (1): Vd. Ném châu 
gieo vàng, 198 - / Ném 
châu gieo vàng, 198 : Chỉ 
lời thơ hay, quý như ngọc 
như vàng. 


NEN (2) : Từ xưa, tức là 
len, chen, chen chúc. Vd. 
Như nen, 48 ; 988 - // Như 
nen (2) : Chật ních như 
người ta chen chúc nhau. 


Vd. Ngưa xe như nước, áo 
quần như nen, 48 ; Trong 
nhà người chật một lần như 
nen, 988 - Áo quần như 
nen, 48 : (Nhiều bản quốc 
ngữ phiên là áo quần như 
nêm, cácbản Nôm đều chép 
nen. Nen mới hợp vần). 


NÉN (3) : Trọng lượng 10 
lạng, chỉ thoi vàng thoi 
bạc nặng 10 lạng ; nghĩa 
rộng dùng để chỉ thoi 
hương hay cây hương. Vd. 
Nón hương - // Nên hương 
(3) : Vd. Sẵn đây ta kiếm 
một vài nén hương, 92 ; 
1639, 1690. 


NÉO (11) : Lối ải, đường. 
Vd. Nẻo xa mới tổ mặt 
người, 141 ; 161, 250, 266, 
390,1432,1531,1806,1980, 
2085, 2112 - ⁄ Nẻo thông 
(1): Lối đi thông. Vd. Cuối 
tường dường cô nẻo thông 
mới rào, 390. 


NÉP (2) : Dẹp mình xuống 
hay dẹp mình vào một bên. 


365 


Vd. Hai Kiểu e lệ nép vào 
dưới hoa, 146 ; 1822. 


NÉT (11): 1. Đường vạch 
để viết hay để vẽ (3). Nét 
vàng chưa phai, 280 ; 400, 
1245 - 2. Nghĩa rộng chỉ 
cái gì giếng như nét chứ 
nét vẽ (5). Vd. Nát ngài nở 
nang, 20 ; Nét xuân sơn, 
25 ; 348, 1213, 1218 - 3. 
Đường nét trên mặt, trên 
thân hình (4). Vd. Nét hoa, 
103 ; 638, 1282, 1318 - / 
Nét buồn (1) : Nét mặt 
buồn rầu. Vd. Nét buồn 
như cúc điệu gầy như mai, 
638 - Nét bút (1) : Chỉ nét, 
vẽ. Vd. Mãn khen nét bút, 
400 - Nét hoa (1) : Nét 
mặt ví như cái hoa. Vd. 
Ủ đột nét hoa, 103 - Nét 
ngài (2) : Nét lông mày. 
X. Mày ngài. Vd. Nót ngài 
nở nang, 20 (X,. Khuôn 
trăng) ; Khi khoé hạnh khi 
nét ngải, 1213. Dùng từ nét 
ngài ở đây để chỉ sự nhăn 
lông mày như Tây Thi - 


366 


Nét nguyệt (1) : Nét lông 
mày ví như vành trăng non. 
Vd. Dườngchau né£ngu vệt, 
1218 - Nét thu (1) : Nét 
con mắt, thu ba hay nước 
mùa thu, dùng để tỷ dụ 
con mắt sáng. Vd. Chiều 
xuân dễ khiến né£ thu ngại 
ngủng, 348 - Nét vàng (1): 
Nét chử thếp vàng. Vd. 
Nét vàng chưa phai, 280 
- Nét xuân sơn (1) : Nét 
nủi mùa xuân xanh tươi, 
tỷ dụ nét lông mày người 
đẹp. Vd. Làn thu thuỷ nét 
xuân sơn, 25. 


NẺ (1) : Câu nệ. Vd. Chớ 
nề u hiển, 128. 


NỂ (4) : Chỉ thứ tình cảm 
thiên vị lẫn cả kính mến, 
sợ. Vd, Wể lòng, 350 ; 524, 
2060, 3196 - / Nể lòng 
(2): Quý lòng mà không 
dám, không nỡ phụ. Vd. 
Nể lòng có lề cầm lòng cho 
đang, 350 ; 3196 - Nể mặt 
(1): Thiên vị do mến hay 


sợ vì thấy mặt. Vd. Sư càng 
nể mặt nàng càng vừng 
chân, 23060. 


NÉM : X. Nen. 


NẾM (1) : Ăn hay uống 
thử cho biết vị, nghĩa bóng 
là biết qua. Vd. Nếm trải 
mọi mùi đẳng cay, 3036. 


NÊN(80):1.Thành;thành 
việc, thành công (16). Vd, 
Khúc nhà tay lựa nền 
chương, 33 ; 184, 334, 418, 
520, 737, 811, 825, 1056, 
1833, 2091, 2544, 2689, 
2909, 3113 - 2. Phải, tốt 
(3).Vd.Đãthếthi nền, 1451; 
1992, 2377 - 3. Nghĩa như 
đáng (4), Vd. Rằng tài nên 
trọng mà tình nên thương, 
1900; 1990, 2373 - 4. Nghĩa 
là cho nên (7). Vd. Vì hoa 
nên phải đánh đường tìm 
hoa, 443 ; 514, 1611, 2551, 
1560, 2663, 2856 - / Nên 
chăng( 1): Thành công hay 
không thành công ; được 
hay không được. Vd. Nên 


chăng thì cũng tại lòng mẹ 
cha, 334 - Nên đường (2): 
Đường nghĩa là vẻ (X. 
Đường). Nên dường có thể 
cắt nghĩa là nên vẻ. Như 
câu : Nghi ra thì căng nên 
đường, 1481, có thể nghìa 
là : Nghĩ ra thì cũng nên 
vẻ, có vẻ (lạ) đây ; câu : 
Ngôi chờ nước đến nên 
đường còn quê, 2080, có thể 
nghĩa là : Ngồi chờ nước 
đến thì nên vẻ, có vẻ còn 
đại đây. 


NÊN (3) : 1. Cái nền xây 
đắp cao hơn mặt đất, cái 
đài(1). Vd. Nền Đồng Tước, 
156 - 2. Nền nếp, cơ nghiệp 
(2), Vd. Nền phú hậu bực 
tài danh, 149 ; 1541. 


NÊN (1): Đèn bằng nhựa, 
bằng sáp, bằng mỡ. Vd, 
Thêm nến giá, 3189. 

NỆN (2) : Đập bằng cái 
chày, cái dùi. Vd. Chày 
sương chưa nện cầu Lam, 
457; Ngọn đèn khêu nguyệt 


đ6?7 


tiếng chày nệnsương, 2058. 
X. Tiếng. 


NẾP TỬ (1): Cái áo quan 
bằng gõ tử( gò thị). Vd. Sắm 
sanh nếp tử xe châu, 77. 


NẾT (8) : 1. Tính chất (1). 
Vd. Văn chương nết đất, 
150 - 2. Tính hạnh (6). Vd. 
Rằng quen mất nết đi rồi, 
493 ; Càng quen thuộc mê, 
1300 ; 1411, 1533, 1748, 
3188 - 3. Tư cách (1). Vad. 
Đủ ngần ãy nết, 1216 - / 
Nết na (1) : Chỉ người có 
tính nết tốt. Vd. Thương 
người nết na, 1666 - Nết 
đất... tính trởi, 150: Theo 
quan niệm xưa, văn 
chương(thi đâu hay không) 
có quan hệ với truyền thống 
của gia đình, với đất đai 
mồ mả ; còn thông minh 
là do tính trời phú cho. 


NĨ NON (2) : Chuyện trò 
tỷ Lê. Vd. Nỉ non đêm ngắn 
tình dài, 1869 ; 1789. 


368 


NIỀM (6) : Do chữ Hán 
niêm mà thành, nghĩa là 
môi nghĩ. Vd. Dừng chân 
gan chút niềm tây gọi là, 
316;1595,1760,1799,2718, 
2775 - // Niềm tây (3) : 
Mối nghĩ riêng trong lòng. 
Vd. Ganchút niềm táy, 316; 
1760, 2775 - Chạnh niễm: 
X. Chạnh. 


NIÊN (3) : Tức là năm, nói 
theo âm chữ Hán. Vả. Đổi 
thay nhạn yếu đã hòng đầy 
niên, 1478 ; 2887, 2923. 


NINH GIA (2) : Về thăm 
nhà. Vd, Thúc ông cũng 
vội giục chàng ninh g1a, 
1498 ; 1768. 


NÍP (1) : Cái tráp, cái hộp 
đựng sách vở hay quần 
áo. Vd. Đeo bầu quầy níp. 
x. Đeo. 


NÓ (2): Từ chỉ người ở ngôi 
thứ ba, người ở bực dưới. 
Vd. Đán mình nó phải tìm 
đường cứu cha, 2780 ; 2784. 


NỌ (13): Từ chỉ người hay 
vật, đối với mình tương đối 
ởxa, trái với nảy; gần như 
kia. Vd. Phải người hôm 
Tọ rõ ràng chẳng nhe, 320; 
Bên trông đầu nọ bên chờ 
cuối kia, 366 ; 461, 906, 
1086, 1172, 1586, 1628, 
1735, 2246, 2881, 3012, 
3054 -//No kia (1) : Phiếm 
chỉ những vật, những điều, 
những chuyện mà người ta 
không muốn nêu rõ. Vd. 
Bướm ong lại đặt những 
điều nọ kia, 1586 - Nguyệt 
nọ hoa kia, 461 ; Tách 
từ kép nguyệt hoa và nọ 
kia để đặt làm hai vế đối 
nhau. X. Kia. 


NÓC(3): Vd. Nóenhà, 560; 
2697, 2853 - / Nóc nhà 
(1): X. Nóc. Vd. Vừng đông 
trông đã đứngngay nócnha, 
560 - Vắt nóc : X. Vắt. 


NỌC RẮN (1) : Nọc độc 
củaconrăn. Vd. Miệnghùm 
nọc rắn ở đâu chốn này, 
2016. X. Miệng. 


NỘI (1) : Dòng giống. Vd. 
Nòi thư hương, 1276 - / 
Nòi thư hương (1) : Đòng 
giống học trò. Vd. Kỷ Tâm 
họ Thúc củng nói thư 
hương, 12/6. 


NÓI (59) : Vd. Chị nói hay 
sao, 111 ; 119, 347, 764, 
885, 889, 961, 1182, 1219, 
1321, 1561, 1445, 1484, 
1510, 1534, 1575, 1590, 
1675, 1691, 1699, 1818, 
1841, 1847, 1864, 1892, 
1936, 1948, 1978, 2042, 
2073, 2114, 2191, 2207, 
2276, 2295, 2474, 2488, 
2499, 2563, 2677, 26985, 
2793, 2814, 2319, 2913, 
3081, 3083, 3111, 3113, 
3127, 3217 - / Nói cưởi 
(2): Khi nói khi cười. Vd. 
la vào một. mực nói cười 
như không, 1566 ; 1815 - 
Nói không (1) : Nói mà 
không có ý nghĩa gi. Vd. 
Những điều vàng đá phải 
điều nói không, 2814 - Nói 
năng (3) : Từ kép nghĩa 


369 


là nói. Vd. Nào ai còn dám 
nói năng một lời, 1564 ; 
2012, 2374 - Nói ngọt (1): 
Nói địu đảng đễ nghe. Vd. 
Lễ nhiều nói ngọt nghe lời 
dê xiêu, 2474 - Nói sòng 
(2) : Nói sòng phẳng, nói 
thật ra. Vd. Đến nhà trước 
liệu nóisòngchominh,1510; 
Tình riêng chàng lại nói 
sông, 3217 - Nói xuôi (1): 
Nói xuôi chiều cho qua 
chuyện. Vd. Thuận lời 
chàng cũng nói xuôi đỡ đòn, 
1590 - Nói dè chừng (1): 
Nói đoán chừng, phỏng 
đoán. Vd. Sinh rằng hay 
nói dè chừng, 1361 - Nói 
ra mối giường, 1484 : Nói 
thì ra mối ra giường, không 
hồ đồ - Cười cười nói nói, 
1983 : X. Cười. 


NON (4): 1. Mới sinh chưa 
già (3). Vd. Có non, 41 ; 
Đào nơn, 1010 ; 3086 - 2. 
Lợt tươi, không đậm (]). 
Vd. Cổ pha mùi áo nhuộm 
non da trời, 140. 


370 


NON (14) : Núi. Vd. Non 
đoài, 426 ; 439, 557, 919, 
1034, 1255, 1368, 1370, 
1593, 1604, 2327, 2346, 
2617, 2969 - / Non bạc 
(1): Chỉ sóng dâng lên cao 
như ngọn núi, có bọt trắng 
như bạc. Vd. Ngọn triều 
non bạc trùng trùng, 2969 
- Non đoài (3) : Núi ở phía 
tây. Vd. Ngậm gương non 
đoải,426; 1370,2617 - Non 
nước (3) : 1. Tức húi sông. 
Vd. Trời Liêu non nước bao 
xa, 708 ; 1508 - 2. Chỉ lời 
thể. Nh. Non sông. Vd. Nào 
lời nơn nước nào lời sắt 
son, 1632 - Non quê (1): 
Quê nhà, vì ở quê hương 
có núi. Vd, Non quê thuần 
vược bén mùi, 1593 (Theo 
Liêu văn, Phúc văn) - Non 
sông (3) : 1. Núi và sông 
tiêu biểu cho tình bền như 
núi, đài như sông (2). Vd. 
Năngnguyền nonsông,396, 
916 - 2. Núi sông, tiêu biểu 
cho đất nước (1). Vd. Non 


sông một chèo, 2174 - Non 
vàng (1) : Núi bằng vàng. 
Vd. Non vàng chưa đê đền 
bồi tấm thương, 2346 - 
Nước non:X. Nước- Đỉnh 
Giáp non thần :X. Đỉnh. 


NÔ NỨC(1): Háohứcnhộn 
nhịp. Vd. Gần xa nô nức 
yến anh, 45. 


NỔI (1): Đề bằng đất, bằng 
đồng để nấu ăn ; chỉ vật 
giống cái nồi. Vd. Đêm nổi 
tâm hương, 1930. Đêm thì 
đốtđinhhươngđểtungniệm 
gửi lòng mình vào. 


NỔI (12) : Vd. Nối dòng 
nho gia, 14 ; 104, 130, 446, 
1296, 1317, 1974, 1992, 
2243, 2263, 2582, 3189 - 
/⁄ Nối đòng (1) : Con cháu 
tiếp nối cái gì của cha ông 
truyền cho thành một dòng 
từ trước về sau. Vd. Nói 
đòng nho gia, 14 - Nối điêu 
(1): Điêu là một loài chồn, 
đuôi to lông dài, sống ở gần 
bắc cực. Ở Trung Quốc xưa 


quan hầu cận nhà vua 
thường dùng đuôi con điêu 
làm ngù mũ. Đến cuối đời 
Tân, Triệu Vương Luân 
cướp ngôi, phong quan chức 
cho bọn tôi tớ, mỗi khi triều 
hội thấy đầy người đội mũ 
đuôi điêu, người đời có câu 
rằng : "Điêu bất túc, cẩu 
vì tục” nghia là đuôi điêu 
không đủ thì nối bằng đuôi 
chó. Vd. Hay hèn lẽ cũng 
nối điêu, 13117 : Câu này 
ý nói khiêm tốn rằng mình 
tuykémnhưng đáng lẽêcũng 
phải hoạ vần để nối tiếp 
thơ hay của Thúc 5¡nh - 
Nối gót (1) : Người này 
đi sau người kia. Vd. Thong 
dong nổi gót thư trai cùng 
về, 1992 - Nối thơ (1) : 
Người này làm một câu thơ 
rồi người khác làm nối theo, 
theo lốiliên ngâm hay người 
này xướng, người kia hoạ 
lại. Vd, Bầu tiên chuốc rượu 
câu thần nối thơ, 1296 - 
Đứt nối : X.: Đứt - Nối 


371 


lời nước non, 1974 : Nối 
lạt lời thể non nước. 


NỘI (3) : Cánh đông. Vd. 
Nội cỏ, 1051; 2197, 2402 - 
// Nội cỏ (1): Cánh đồng 
có. Vd. Nội cỏ rầu rầu, 
1051 - Hạc nội mây ngàn: 
X. Hạc. 


NỘI ĐAO (1) : Đội quán 
cầm gươm ở trong, túc 
trực bên canh vua chúa 
hay ông tướng. Vd. Lệnh 
quân truyền xuống nội 
đao, 2387. 


NỔI (16) : Lễnh bềnh trên 
mặt nước, trái với chìm (3), 
Vd. Bèo nổ? mây chìm, 770; 
1958, 2902 - 2. Dậy lên, 
nghia đen và nghĩa bóng 
(13). Vd. Nổi danh tài sắc, 
63 ; 463, 962, 1096, 1159, 
1389, 1405, 1557, 1727, 
2267, 2268, 2296, 2619 - 
_/ Nổi chìm (1) : Nổi hay 
chìm. Vd. Nổi chìm cũng 
mặc lúc nào rủi may, 1958 
- Nổi eơn( 1) : Nổi cơn giận. 


372 


Vd. Nổi cơn riêng giận trời 
già, 1069 - Nổi danh tài 
sắc, 163 : Nổi tiếng về tài 
và sắc - Nổi tam bành : 
X. Tam bành - Nối trống 
(1) : Đánh trống lên. Vd. 
Dựng cờ nổi trống, 2267 
- Nổi trận mây mưa, 1727: 
X. Trận mây mưa. Bèo nổi 
mây chim : ÄX. Bèo. 


NỘI (62) : Tức là nông nỗi, 
chỉ trạng thái tâm tình. Vd. 
Nỗi riêng lớp lớp sóng giổi, 
221 ; 178, 242, 246, 535, 
537,538,633,711,718,7685, 
777, 852, 863, 987, 1015, 
1082, 1208, 1220, 1250, 
1251, 1318, 1444, 1464, 
1527, 1528, 1553, 1569, 
1572, 1608, 1628, 1685, 
1640, 1760, 1790, 1870, 
1888, 1904, 1943, 2000, 
2006, 2069, 2246, 2739, 
2740, 2770, 2782, 2799, 
2812, 2819, 2847, 2868, 
2915, 3027, 3102, 3140 - 
⁄ Nỗi lòng (6) : Nông nỗi 
trong lòng. Vd. Nội lòng đòi 


đoạn xa gần, 1251 ; 1553, 
1572, 1640, 1760, 1870 - 
Nỗi niềm (2) : Mối lo nghì 
ở trong lòng. Vd. Nôi niềm 
tâm sự, 109 ; 2754 - Nỗi 
nước này (1) : Sự việc đến 
bước, đến cách cục như thế 
này. Vd. Chàng ơi biết nối 
nước này cho chưa, 2776 
- Nỗi quê (1) : Nỗi lòng 
quê mùa vụng đại. Vd. Nỗi 
quêcòn một hai điều ngang 
ngang, 1318. Nh. bỏng quê 
- Nỗi riêng (4): Việc riêng, 
mỗi longhiriêng trong lòng. 
Vd. Nồi riêng lớp lớp sóng 
giỏi, 221 ; 242, 711, 718 
- Nỗi đêm khép mớ, 1208: 
Cái việc ban đêm thì khi 
nói khép khi nói mở, khi 
thì nghiêm trang khi thì 
vồn vã đối với khách chơi, 
tức là thuật câu khách của 
gái giang hồ. X. Khép mở 
- Nỗi ngày riêng chung, 
1208 : Cái việc ban ngày 
thị khi tỏ vẻ yêu riêng một 
người, khi thì làm cách vui 
chung với mọi người ; ban 


ngày thì dùng thuật ấy để 
cho không mất lòng ai. 


NÔNG(1):Cạn,khôngsâu. 
Vd. Vùi nông một nâm mặc 
dâu có hoa, 78 - Nông 
Sở (1) : Tức là nước cạn, 
thấy đáy những sờ sờ ra 
đó ; trái với sâu thăm. Vd. 
Sông Tương một. dải nông 
sở, 365. 


NỒNG (10) : 1. Nóng, ấm 
áp, nghĩa rộng chỉ giấc ngủ 
đương say (8). Vd. Xuân 
huyên chợt tỉnh giấc nồng, 
759,1044,1284,1352,1383, 
1537, 1714, 2213 - 2. Đậm 
đà, nồng nàn (2). Vd. Đầu 
mày cuối mặt càng nồng 
tấm yêu, 498 ; 1570 - / 
Nồng nàn (1) : Có nghĩa 
như cặn kẽ. Vd. Gạn gùng 
đến mực nồng nàn mnới tha, 
1154 - Giấc nồng :X. Giấc 
- Lửa nồng : X. Lửa. 


NỘP (1): Vd. Khuyển Ưng 
hai đứa nộp nàng dâng 
công, 1712. 


373 


NỢ(9): Cái mình phải trả, 
phải đền ; phải bận bịu. 
Vd. Dưỡng sinh đôi nợ, 
228: 709, 996, 1019, 1020, 
1198, 1694, 2610, 2690 - 
/ Nợ đời (1) : Cái nợ mình 
phải trả cho đời. Vd. Lấy 
thân mà trả nợ đời cho 
xong, 1198 - Nợ nần (1): 
Từ kép để chỉ món nợ,nghĩa 
đen hay nghĩa bóng. Vd. 
Nợ nần yến anh, 1098. Cái 
nợ khiến phải tham gia vào 
cuộc vui chơi như sự dập 
dìu của chim yến chim anh 
- Nợ tình (1) : Cái nợ về 
tình, do tình yêu, do lời 
thề ước. Vd. Nợ Tình chưa 
trả cho ai, 709 - Duyên 
nơ : X. Duyên - Trốn nợ: 
X. Trôn. 


NỞ (4) : 1. Nảy ra, sinh 
ra (2). Vd. Sen tàn cúc lại 
nở hoa, 1795, 3224 - 2. Có 
vẻ hớn hở, vui tươi (2). Vd. 
Nớmặt nở mày, 2993. Mặt 
mày hớn hở vui tươi lên 
- / Nở nang (2) ; 1. Có 


374 


vê rộng rãi, tươi sáng (1). 
Vd. Nét ngài nở nang, 20 
-9_ Có vẻ hớn hở, vui tươi, 
tốt đẹp (1). Vd. Nở nang 
mày mặt, 2482. 


NỠ (10) : Đang tâm, nhân 
tâm. Vd. Tiết trăm năm nở 
bỏ đi một ngày, 510 ; 559, 
662,1008,1129,1400,1979, 
2816, 2938, 3050 - / Nỡ 
lòng (1) : Nhân tâm. Vd. 
Hoá nhỉ thật có nỡ lòng, 
1129 - Nỡ đày đoa trẻ, 
662 : Sao nhẫn tâm mà đày 
đoa con trẻ. Ÿ Vương ông 
nói rằng thân mình đã tàn 
thì có ngại gì búa rìu, chịu 
lấy chứ sao lại nở đày đoạ 
con trẻ để thoát mình. 


NƠI (40): Vd. Thuyền tình 
vừa ghé đến nơi, 69 ; 142, 
260, 658, 831, 920, 926, 
1012, 1086, 1133, 1327, 
1372, 1388, 1655, 1670, 
1814, 1836, 1937, 2050, 
2101, 2102, 2138, 2254, 
2992, 9310, 2526, 2704, 


2765, 2766, 2829, 2830, 
2902, 2948, 2974, 3034, 
3072, 3229 -// Nơi kỳ ngộ 
(1): Chỗ ngẫu nhiên gặp 
nhau. Vd. Nhớ mơi kỳ 
ngộ vội dời chân đi, 260 
- Nơi xứng đáng (]) : 
Chỗ xứng đáng, nhả nảo 
xứng đáng vớinhả mình, 
tức chỗ nào môn đăng hộ 
đối. Vd. Tìm nơi xứng đáng 
làm con cái nhà, 1012 - Tận 
nơi : X. Tân. 


NÚI (1) : Vd. Mặt trời gác 
núi chiêng đà thu không, 
172 - / Núi giả (1) : Núi 
non bộ, chữ Hán là "giả 
sơn". Vd. Lần theo núi giả 
đi vòng, 389 - Gác núi : 
X. Gác. 


NUNG (1) : Đốt ở trong 
lò, nghĩa bóng. Vd. Nung 
gan sắt -  Nung gan sắt 
(1) : Gan (bền như sắt) bị 
nung, chỉ nỗi đau lòng. Vd. 
Như rung gan sắt như bào 
lòng son, 2832. 


NUÔI (1) : Vd. Nuôi con 
những ước về sau, 657. 


NUỐTT (2): Vd. Ngậm đắng 
nuốt cay, 490 ; 1981 - // 
Nuốt tủi (1) : Đè nén nỗi 
buồn tủi không để lộ ra, 
như tuồng nuốt nỏ vào lòng 
mà không cho nó lên miệng 
để thành tiếng khóc. Vd. 
Nhịn ngừng nuốt tủi đứng 
ra, 1981. 


NÚP (1) : Núp mình ở sau 
cái gì, cũng nói là nấp. Vd. 
Dón chân đứng núp độ đâu 
nửa giờ, 1996. 


NỮ NHI (1) : Đàn bà con 
gái. X. Nhi nữ. Vd. Nữ nhĩ 
thường tình, 2220, tức cái 
tình tầm thường của đàn 
bà con gái. 


NỬA (29) : Vd. Nửa vàng 
nửa xanh, 58; 66, 133, 283, 
384, 480, 482, 564, 1038, 
1092, 1242, 1385, 1526, 
1638, 1996, 2074, 2162, 
2174, 2213, 2350, 2742, 


375 


3004, 3036 - Nửa chữửng 
xưân( 1):1)ươngnửa chừng 
tuổi trẻ. Vd. Nưa chừng 
xuân thoặt gãy cành thiên 
hương, 66 - Nửa khép (1): 
Chỉ cái cửa chỉ khép hờ 
ruột nửa, không khép kín. 
Vd. Song hồ nửa khép cánh 
mây, 283 - Nửa thì (1) : 
Nửa thời tuổi trẻ của người 
phụ nử. Vd. Má hồng đến 
quá ửa £h¡chưa thôi, 3162 
- Nửa vời (1): Nửa chứng. 
Vd. Đục như tiếng suối mới 
sa nửa vời, 482 - Sẻ nửa: 
X. Sẻ - Nửa rèm tuyết 
ngâm, 1242 : Tức là tuyết 
ngâm, tuyết phủ nửa rèm 
-Nửưatìinhnửacảnh,1038: 
Phần thì buồn vì cảnh éo 
le - Nửa in gối chiếc nửa 
soi dặm trường, 1526 : 
Phỏng theo câu thơ cổ "Bán 
trầm thuỷ để bán phù 
không”(nửa chìm đáy nước, 
nửa nổi trên không) tả mát 
trăng chiếu bóng dưới nước 
để nói cảnh ly biệt - Nửa 
vànhtrăngkhuyếtbasao 


376 


giữa trời, 1638 : Đêm thu, 
ba sao ở giữa trời là khoảng 
nửa đêm, mà có nửa vành 
trăng khuyết thì hẳn vào 
khoảngngày21âm]lich(Hai 
mươi tuấtrốt, hãm mốtnửa 
đêm). TheocâäunàythìThuý 
Kiều bị bắt cóc vào khoảng 
ngày 21 lúc nửa đêm. 


NỦA (20) : 1. Từ để tỏ ý 
chưa hết, không có gì khác 
(13). Vd. Thấy gì nữa đâu, 
262; 372, 855, 1696, 1960, 
2098, 2585, 2986, 2994, 
3038, 3125, 3146, 3156 - 
2. Nghĩa là thì rồi, nếu rồi 
(5). Vd. Mà ta bất động Nửa 
người sinh nghi, 844; 1580, 
1969, 2121, 2408 - 3. Có 
ý là dù có đi nữa (2). Vd. 
Gỡ cho ra nửa còn gi là 
duyên, 1880 ; 2020 - /Nữa 
khi (2) : Nếu rồi có khi. 
Vd. Nữa khi dông tế phủ 
phàng, 1969 ; 2121 - Nữa 
thôi (1) : Còn nưa hay là 
thôi. Vd. Lửa hương biết 
có kiếp này nửa thôi, 2936. 


NỨC (2): Bốc lên, dây lên, 
hăng lên. Vd. Nức tiếng, 
68 ; Thơm nức hương lân, 
155 -  Nức nở (2) : 1. 
Vừa khóc nấc vửa muốn 
nói mà không ra lời (1). 
Vd. Kiều càng nức nở nói 
không ra lời, 764 - 2. Nói 
thầm đtrong miệng ,ởtrong 
họng mà không thành lời 
(1). Vd. Nức nởkhen thầm, 
207 - Nức tiếng (1) : Tức 
là nức lòng về tiếng tăm 
của at. Vd. Xa nghe củng 
nức tiếng nàng tìm chơi, 
68 - Thơm nức : X. Thơm. 


NỰC CƯỜI (2): Tức cười, 
khó nhịn được cười ; khiến 
người ta không nhịn được 
cười. Vd. Vân rằng chị cũng 
nực cười, 105 ; 1544. 


NƯỚC (48) : 1. Tức nước 
sông nước biển, hoặc chất 
giống như nước (37). Vd. 
Ngựa xe như nước, 48; Nao 
nao đòng nước uôn quanh, 
55; 106, 169, 174, 196, 262, 


557,754,801,837,879,919, 
1049, 1255, 1608, 1705, 
1884, 1931, 1991, 2019, 
2080, 2155, 2275, 24/1, 
2475, 2671, 2698, 2/04, 
2708, 28586, 2931, 2996, 
3021, 3037, 3082, 3166 - 
2. Cái vẻ sáng bóng như 
nước(2). Vd. Mây thua rước 
tóc, 22; Gương lờ nướcthuỷ, 
1430 - 3. Bước đi trên đường 
đời hoặc bước đi của con 
cờ (4). Vd. Nước đời, 1220; 
1246, 1298, 2007 - 4. Quốc 
gia, có nhân dân, lãnh thổ 
và chủ quyền (5). Vd, Một 
hai nghiêng nước nghiêng 
thành,27;1065,2488,2680, 
2719 -/ Nước cờ (1): Cách 
đi con cờ trên bàn cờ. Vd. 
Nước cờ dưới hoa, 1246 - 
Nước đời (2) : Chỉ từng 
bước trên đường đời. Vd. 
Nước đời lắm nỗi lạ lùng 
khätkhe,1220;:2007-Nước 
mắt (3) : Nước trong mắt 
chảy ra khi khóc. Vd. Khéo 
dư nước mắt khóc người 


377 


đời xưa, 106 ; 1884, 2836 
- Nước mây (1) : Nước ở 
mặt đất, mây ở trên trơi, 
khó gặp nhau. Vd. Thăm 
tìm luống những liệu chững 
nướcmáy,2996-Nước non 
(10) : 1. Nước và núi, sông 
và núi (6). Vd. Nước non 
cách mấy buồng thêu, 157; 
464, 676, 1055, 1142, 1602 
- 2. Nghĩa bóng chỉ lời thể, 
hoãctinhnghiathầvớinhau 
(4). Vd. Xót tình máu mủ 
thay lời nước non, 732 ; 
1330, 1786, 1974 - Nước 
sa (1) : Nước chảy mạnh 
từ trên nguồn về. Vd. Phận 
bèo bao quản nước sa, 2019 
- Nước thuỷ (1) : Nước 
sángcủagương.Gươngsáng 
là đo tráng chất thuỷ ngân 
hỗn hợp với thiếc nên nước 
sáng của gương gọi là nước 
thuỷ. Vd. Gương lờ nước 
thuỷ mai gầy vóc sương, 
1430 - Nước trước (1) : 
Vinhưđánhcờđinướctrước, 
hành động trước người 


375 


khác. Vd. Về đây nước trước 
bẻ hoa, 827 - Nước xuôi 
(1); Nước chảy thuận dòng. 
Vd. Nước xuôi bồng đã trôi 
dầntânnơi,2704-Cánước: 
X. Cá - Điểm nước : X. 
Điểm - Nỗi nước : Ẩ. Nỗi 
- Nước non người (Ì) : 
Chôxalaạ. Vd.Chungquanh 
nhữngnướcnonngười, 1055 
-Nước chảy hoa trôi, 754: 
Chỉ thân người con gái lưu 
lạc - Nước dẫy sông giồi, 
2671: Nướcthuỷ triều dâng 
lên và sóng nổi lên nhào 
xuống - Nước đã đánh 
phèn, 2155 : Đời nhơnhuốc 
đã trở lại trong, tức đã tú 
hành,nhưnước đục đã được 
đánh phèn mà trở lại trong 
- Nước đã đến chân, 801 
- Lâm vào bước nguy cấp, 
như nước lụt đã lên đến 
chân, docâutụcngử "Nước 
đến chân mới nhảy” - 
Nước đục buitrong,879: 
Có câu chứ Hán “Trọc thuỷ 
thanh trần", nghĩa là nước 


đang trong mà hoá đục, 
bụi đang đục màả hoá 
trong, chỉ cảnh huống trái 
ngược - Nước thâm non 
xa, 1255 : Tức là nước non 
xa thăm, tách ra làm hai 
vế đối nhau - Nước trôi 
hoa rụng, 1705 : Hoa rụng 
bị nước trôi mất đì, nghĩa 
là chết - Nước trước bè 
hoa, 827 : Bè hoa trước 
mọi người để hưởng trước 
- Nước vỏ lựu máu mào 
gà, 837 : Sách Bác ]ý chỉ 
chép rằng : Những gái 
thanh lâu tiếp khách xong, 
lấy vỏ quả lựu nâu lên rồi 
pha máu gà vào để rửa thì 
lại nguyên - Nghiêng 
nước nghiêng thành : 
X. Nghiêng. 


NƯƠNG (2) : Dựa mình 
vào, nhờ vào. Vd. Một mình 
nương ngọn đèn khuya, 
695 ; 2989 - / Nương náu 
(1) : Dựa thân vào, ở nhờ 
để ẩn náu. Vd. Những là 
nương náu qua thì, 1767 
-Nươngngọndènkhuya, 
695 : Cảnh người cô đơn, 
không nương tựa vào ai 
được, ban đêm thắp đèn 
ngồi một mình, như chỉ tìm 
được chỗ nương tựa ở ngọn 
đèn (Chúng tôi thấy TVK 
phiên là nương là đúng và 
hay hơn từ nàng của các 
bản quốc ngữ khác). 


NƯỜNG : X. Nàng. 


379 


NGA (2) : Tức Hằng Nga, 
chỉ mặt trăng. Vd. Gương 
nga văng vặc đầy song, 
173 ; Một mình lặng ngắm 
bóng nga, 177. 


NGÀ (1) : Răng nanh của 
voi, chất trắng đẹp. Vd. 
Trong ngọc trắng ngà, 
1311-//Trongngọoctrắng 
ngà : X. Trong. 


NGÃ (4): 1. Đổ nằm xuống 
đất, nghĩa rộng, chỉ vật gì 
đương đứng mà nằm 
nghiêng xuống. Cũng có khi 
viết là ngả (3). Vd. Tà tà 


380 


bóng nøã về tây, 51 ; Bóng 
chiều đã ngã, 114 ; 1254 
- 9. Nghĩa bóng, định hẳn, 
dứt khoát (1). Vd. Ngã giá 
- /⁄ Ngã bóng dâu (]) : 
So với câu chữ Hán "nhật 
lạc tang du" là mặt trời 
lặn ở khoảng cây dâu cây 
du. Câu này nghĩa là cha 
mẹ về già như mặt trời về 
chiều, bóng chiếu nghiêng 
trênrừngdâu. Vd.Mộtngày 
một ngã bóng dâu tà tà, 
1254 - Ngã giá (1) : Qua 
sự mặc cả, giá đã được định. 
Vd. Giờ lâu ngã giá vàng 
ngoài bốn trăm, 648. 


NGÀI (5) : Thứ bướm do 
con tăm hoá ra ; củng chỉ 
con tăm, tỷ dụ lông mày. 
Vd. Nét ngài nở nang, 20; 
927, 1213, 2167, 2274 - // 
Mày ngài : X. May. - Net 
ngài : X. Né(. 


NGẠI (3) : Có vẻ e lệ, lo 
lắng. Vd. Đành thân phận 
thiếp ngại danh giá chàng, 
1358 ; 1948 - / Ngại lời 
(1) : Ngại nói, không dám 
nói. Vd. Trông vào đau ruột 
nói ra ngại lời, 1948 - Ngại 
ngùng (2) : Ngần ngại, 
không quyết. Vd. Chiều 
xuân đề khiến nét thu ngại 
nguùng, 561 ; 685. 


NGAY (19) : 1. Thăng, 
không lệch, thực thà (2). 
Vd. Lời ngay đông mặt 
trong ngoài, 1185 ; 1663 
- 2. Liên tức thì (6). Vd. 
Phút đâu ngọn gió cuốn cờ 
đến ngay, 120 ; 378, 414, 
940, 950, 1182, 1391, 1439, 
1614, 1647, 1718, 1846, 


2070, 2378, 2596, 2774 - 
3. Thăng, đúng chỗ ấy (1). 
Vd. Vừng đông trông đã 
đứng ngay nóc nhà, 560 - 
Ngay tình(1): Lòng ngay 
thẳng, thực thà. Vd. Ngay 
tình ai biết mưu gian, 1663. 


NGÀY (85): 1. Khoảng thời 
gian24g1ờ; vịtricúakhoảng 
ấy trong tháng trong năm 
(51). Vd. Ba thu dọn lại 
một ngả y dài ghê, 248; 315, 
338,371,425,510,568 597, 
614,651,680,822,881,980, 
1083, 1090, 1254, 1284, 
1294, 1328, 1399, 1479, 
1518, 1532, 1612, 1680, 
1778, 1789, 1792, 1796, 
1964, 2052, 2188, 2282, 
2288, 2428, 2532, 2576, 
2612,2648,2741,817,2833, 
2834, 2839, 2860, 2959, 
2991 - 2. Khoảng thời gian 
từ khi mặt trời mọc đến 
khi mặt trời lặn, tức ban 
ngày (13). Vd. Mới củng 
nhau lúc ban ngảy đã quên, 
194 ; Buổi ngày chơi mả 


đ81 


Đam Tiên, 229 ; Ngày gió 
đêm trăng, 369 ; 591, 728, 
1001, 1208, 1493, 1567, 
1723, 1930, 2249, 2590 - 
3. Thời, buổi, lúc, thuở, tuổi 
(21). Vd. Ngây xanh mòn 
mỏỗi,86;338,731, 740, 1006, 
1010, 1284, 1294, 1440, 
2018, 2164, 2290, 2405, 
2577, 2824, 2712, 2850, 
3012, 3024, 3192, 3210 - 
⁄ Ngày bạc (1) : Chữ Hán 
"bạch nhật" là ngày trắng, 
ban ngày, tức là ngày. Vd. 
Phật tiền ngảy bạc lân la, 
2991 - Ngày đào non (1): 
Kinh Thị có câu " Đào chỉ 
yêu yêu”, nghĩa là cây đào 
non, để tỷ dụ người con gái 
mới đến tuổi lấy chồng. Do 
đó ngày đảo non có nghĩa 
là ngày con gái lấy chồng. 
Vd. Khoá buồng xuân để 
đợi ngảy đảo nón, 1010 - 
Ngày một (3) : Cảng ngày 
càng. Vd. Tìn nhà ngày một 
vắng tin, 1479 ; 2833, 2834 
- Ngày ngày (3) : Hằng 


382 


ngày, ngày này sang ngày 
khác. Vd. Tường đông ghé 
mắt ngày ngảy hằng trông, 
284;910,942-Ngày tháng 
(1): Buốt ngày suốt tháng. 
Vd. Ngày tháng thanh 
nhàn, 2875 - Ngày mai (1) 
: Ngày tiếp liên ngày nay. 
Vd. Vừa rạng ngày mai, 
1983 - Ngày xanh(2): Tuổi 
trẻ. Vd. Ngày xanh mòn 
mỏi má hồng phôi pha, 86; 
2164 - Ngày xuân (ð) : 1. 
Ngày mùa xuân (3). Vd. 
Ngày xuân đã dễ tình cờ 
mây khi, 338 ; 1284, 1294 
- 9. Tuổi xuân, tuổi trẻ (2). 
Vd. Ngày xuân em hãy còn 
dài, 731; 1006 - Ngày xưa 
(4): Ngày trước, thuở trước. 
Vd. Cung đàn lựa những 
ngày xưa 2577, 2712, 2012, 
3192 - Ban ngày : X. Ban. 
- Tháng ngày : X. Tháng. 


NGÀN : X. Nghìn. 


NGÀN (5) : Rừng núi. Vd. 
Đen rầm ngản mây, 912; 


Mấy ngàn dâu xanh, 1522; 
2033, 2402, 2940 - //Ngàn 
dâu(2): Rừng dâu(ở Trung 
Quốc có thứ dâu to, mọc 
thanh rừng). Vd. Trông 
người đã khuất mấy ngản 
đâu xanh, 1522; Trời đông 
vừa rang ngàn dâu, 2033 
- Ngàn mây (1) : Núi rừng 
có mây phú. Vd. Đem rầm 
ngàn mây, 912 - Hạc nội 
mảy ngàn : X. Hạc. 


NGÁN(1): Chán. Vd. Nghĩ 
đời mà ngán cho đời, 2153. 


NGANG (2): Bằng với. Vd. 
Bóng dâu đả xế ngang đầu, 
1629 ; 1631. 


NGANG (8) : 1. Đường 
ngang, trái với đường dọc 
(1). Vd. Dọc ngang nào biết 
trên đầu có ai, 2472 - 9. 
Vượt qua theo bề ngang (2). 
Vd. Nhịp cầu nho nhỏ cuối 
ghênh bắc ngang, 56 ; 2062 
- 3. Không thuận chiều (1). 
Vd. Ngang cung, 1460 - 4. 


Băng với (4). Vd. Phúc nào 
nhắc được giá này cho 
ngang,408;468,1629,1631 
- ⁄ Ngang cung (1) : Nói 
cái đàn đánh khóng hiệp 
cung, hiệp nhịp với nhau. 
Vd. Làm chi lỡ nhịp cho 
đàn ngang cung, 1460 - 
Ngang ngang (1) : Có vẻ 
chướng,khôngxuôi. Vd.Nỗi 
quê nghĩ một hai điều 
ngangngang,1318-Ngang 
ngửa (1) : Tức là ngang 
trái (ngửa có nghĩa như 
trái). Vd. Trăm điều ngang 
ngửa vì tôi, 1345 - Dọc 
ngang : X. Đọc, 


NGANG TÀNG (1) : Chữ 
Hán, ngẩng mặt cao lên, 
có vẻ ngông nghênh, không 
coi aI ra gì. Vd. Năm năm 
trời bể ngang tàng, 2555. 


NGÀNH (3) : Nhánh cây, 
cành cây (3). Vd. Ngọn hỏi 
ngànhtra,1725;2041,2927 
- ⁄ Ngành ngọn (2) : Tức 


383 


là những chi tiết của việc. 
Vd. Gạn gùng ngành ngọn 
cho tường, 2041 ; 2927 - 
Ngành ngọn tiêu hao, 
2927 : Từ đặt ngược, bức 
là tiêu hao ngành ngọn, 
nghĩa là tin tức chi tiết 
- Ngọn hỏi ngành tra, 
1725 : X. Ngọn. 


NGÀNH (2): Quay để nhìn 
về chô khác. Vd. Ngoảnh 
mặt làm thính, 1611 ; 
Ngoảnhdichợtnóichợtcười, 
1841 -//Ngoảnh mặt làm 
thính, 1611 : Quay mặt 
đi chỗ khác mà không nói 
mì. Câu này đã thành thành 
ngữ để nói sự làm lơ, không 
bận lòng đến. 


NGAO NGÁN (2) : Buồn 
chán. Vd. Mặt mơ tưởng 


mặt lòng ngao ngán lòng, . 


252 ; Càng ngao ngán nôi 
càng ngơ ngẩn dường, 
2770 - Lòng ngao ngán 
lòng : X. Lòng. 


NGẮM (9) : Nhìn kỹ, nhìn 


384 


mà thưởng thức. Vd. Một 
mình lăng ngắm bóng nga, 
177 ; 888 - /Ngắm nghía 
(1) : Xem đi xem lại. Vd. 
Liên tay ngắm nghía biếng 
nằm, 299. 


NGĂN (3) : Chắn để chia 
mộtdiệntichhaymộtkhông 
gianlàmnhiềukhoảngcách 
nhau ; nghĩa rộng, chắn lại, 
cản lại, cản trở. Vd. Ngăn 
rào chim xanh, 504 ; Ngăn 
đón gió đỏng, 793 ; 1828 
- /⁄ Cửa ngăn : X. Cưa - 
Ngăn đón gió đông, 793: 
Ngăntrởkhôngchogióđông 
đến cho hoa được nảy nở 
mà thoả sông, ý nói ngăn 
trở không cho Kim Trọng 
được thoa tình - Ngăn rào 
chim xanh, 504 : Rào lại 
để ngăn trở không cho chim 
xanh vào mà làm mỗi. X. 
Chim xanh. 


NGẮN (9) : Trái với dài. 
Cũng nói là vắn. Vd. Châu 
sa ngăn dài, 104 ; Ngày 


vui ngắn chẳng đầy gang, 
425 ; Nhìn nhau giọt ngắn 
giọt đài ngốn ngang, 684; 
1328, 1369, 1503, 1796, 
1840, 3130 - / Ngắn ngủi 
(1) : Từ kép nghĩa là ngắn 
lắm, ngủi là điệp âm của 
ngắn. Vd. Tơ duyên ngắn 
ngủi cô ngần ấy thôi, 752 
- Ngắn dài thở than, 
3130: Tức là than thở, từ 
ngắn đài dùng thêm là bởi 
có từ thở dài, cốt để hình 
dung thêm nỗi đau khổ của 
sự thở than ; cũng có khi 
tách ra làm hai mà nói : 
"Thở ngắn than đài" - Dài 
thở ngắn than, 1503 : Nh. 
Ngắn dài thở than. 


NGẮT TẠNH (1) : Chỉ tình 
hình lặng ngắt vắng tanh. 
Vd. Dặm khuya ngắt tạnh 
mù khơi, 915. 


NGÂY (2) : Khờ dại, đờ 
người ra như dại. Vd. Sinh 
càng như đại như ngây, 
1839 ; Lạ cho mặt sắt cũng 


ngây vì tình, 2580 - / Ngây 
thơ (3): Trẻ dại. Vd. Chút 
phận ngây thơ, 227 ; 9ã6, 
2279 - Thơ ngây (1) : Nh. 
Ngây thơ. Vd. Thương tình 
con trẻ thơ ngây, 615 - 
Ngây vì tình (1) : Chỉ vẻ 
mặt ngẩn ra vì yêu. Vd. 
Lạ cho mặt sắt cũng ngây 
vì tỉnh, 2580. 


NGÂM (1): Dầm lâu trong 
nước, nghĩa rộng, chỉ tình 
trang nước trong, khiến 
thấy những cát sôi như 
ngâm ở dưới đáy. Vd. Nước 
ngâm trong vắt thấy gì 
nữa đâu, 262. 


NGÂM (2): 1. Đọc thơ theo 
âm điệu ; làm thơ làm ca; 
dùng làm danh từ là bài 
thơ bài ca (1). Vd. Đủ mười 
khúc ngâm, 20G - 2. Chỉ 
loài trùng kêu như có âm 
điệu (1). Vd. Ve ngâm vượn 
hót nào tây, 2571 -//Ngâm 
ngợi (1) : Ngâm vịnh để 
ca ngợi. Vd. Khi ngâm ngợi 


385 


nguyệt khi cười cợt hoa, 
1214 - Ca ngâm - X. Ca. 


NGẦM (1) : Lặn ở trong, 
không rõ ra ngoài. Vd. Vui 
này chẳng bõ đau ngầm xưa 
nay, 1868. 

Ñ 


NGẬM (9) : 1. Mim môi 
lại ; giữ vật gì trong miệng 
mimmôi(4).Vd.Ngậmđẳng 
nuốt. cay, 480 ; 734, 1100, 
1846 - 2. Nghĩa rộng (5). 
Vd. Trông ra ác đã ngậm 
gương non đoài, 426 ; 1092, 
1120, 1242, 1370 - Ngậm 
bỗ hòn (1) : Có câu tục 
ngử "Đắng cay như ngậm 
bồ hòn", ý nói Thúc Sinh 
phải chịu đắng cay như 
ngậm quả bồ hòn để mà 
uốngchocanchén. Vd.Chên 
mời phải ngậm bồ hòn ráo 
ngay, 1846 - Ngâậm gương 
(4) : 1. Chỉ mặt trời, mặt 
trăng lăn ở sau núi đã lấp 
một phần, tỷ như núi ngậm 
mà lòi ra một phần thôi 
(3).Vd. Trôngraác đã ngậm 


386 


gương non đoài, 426; 1120, 
1870 - 2. Chỉ cái hoa đến 
tối chúm cánh lại (1). Vd. 
Đoá trà (đồ) mi đã ngậm 
gương nửa vành, 1092, X. 
Đoá trà mi - Ngậm ngủi 
(4): Buồn rầu thương tiếc. 
Vd. Ngậm ngủi rủ bức rèm 
châu, 1057 ; 1190, 1708, 
3136 - Ngậm cười chín 
suối, 734 : Chử Hán có 
câu: "Hàm tiếu nhập địa",. 
nghĩa là ngậm cười mà 
xuống đất, tức là vui lòng 
màchết-Ngậm đắng nuốt 
cay, 490 : Chịu cay đắng 
khổ sở mà không thể thổ 
lộra được-Ngậm thở ngủùi 
than, 1939 : Ngậm ngủi 
mà thở than, tách ra làm 
hai vế đối nhau (TVKcùng 
Quan văn, Quảng tập đều 
chép thế. BKvà NKH chép 
là ngậm thở nuốt than 
không đúng)- Kếtcỏ ngậm 
vành : X. Kết. 


NGẮM (7) : Nghĩ ngợi kỹ 
càng. Cũng nói gẩm. Vd. 
Ngắm âu, 297 ; Ngẫm cơ 


hội ngộ, 376 ; Trông người 
lại ngầm đến ta, 417 ; B11, 
2493, 2706, 3241 -//Ngẫm 
âu (1) : Ngâm nghĩ thì e 
rằng, thì thấy hình như là. 
Vd. Ngắm âu người ấy báu 
này, 297 - Ngắm cơ hội 
ngộ, 376 : Nghĩ rằng cái 
thời cơ để gặp nhau. 


NGÂN (2) : 1. Bạc, chỉ vẻ 
trắng, sắc trắng như bạc 
(1). Vd. Kiều từ gieo xuống 
duễnh ngán, 2703 - 2. Chỉ 
Ngân Hà ở trên trời (1), 
Vd. Bóng hoa đầy đất vẻ 
ngân ngang trời, 2062 - // 
Vẻ ngân : X. Vẻ, 


NGẦN (1):X. Trăng ngần. 


NGÂN (1) : Tức là ngấn 
nói theo giọng bằng, nghĩa 
là ngấn tích, vết. Vd. Mày 
ai trăng mới in ngần, 1793 
- ⁄ In ngần : X. 1n, 


NGẦN (3) : Chừng. Vd. 
Tơ duyên ngắn ngủi có 
ngần ấy thôi, 752 ; Đú 


ngần ấy nết mới là người 
sol, 1216 ; 1972. 


NGẦN NGỪ (1) : Do dự 
một lát rồi mới nói. Vd. 
Ngần ngừ nàng mới thưa 
rằng, 331. 


NGẤN (1): Dấu vết, đường 
lằn.Vd. Ngấnnước-//Ngấn 
nước (1) : Làn sóng gợn 
nhỏ thành lằn trên mặt 
nước. Vd. Vàng gieo ngân 
nước, 174. 


NGẦN NGƠ(8): Thờ thắn 
như để lòng, chú ý vào một 
cái gì mà không để ý đến 
những cái khác. Vd. Quanh 
tường ra ý tìm tòi ngẩn 
ngơ, 302 ; Tình càng thấm 
thía dạ càng ngẩn ngơ, 364; 
589, 1250, 1819, 1898, 
2257, 2935. 


NGẬP NGỪNG (3) : Nói 
rồi dừng, rồi nói, không nói 
thẳng một mạch. Vd. Ngập 
ngừng nàng mới giải lời 
trước sau, 548 ; 787, 2548. 


387 


NGẤT (3) : Cao vót lên. 
Vd. Trông chừng khói ngâ£ 
song thưa, 571 ; Ngất trời, 
2251 ; 2524 - / Ngất trời 
(23) : Chỉ cái gì như khói 
lứa, bốc lên rất cao lên trời. 
Vd. Ngất trời sát khí mơ 
màng, 2251 ; 2524. 


NGẤT (1) : Chết già. Vd. 
đau đòi đoạn ngát£ đòi 
thôi, 2797. 


NGẪU NHĨ (1) : Tình cờ. 
Vd. Rằng từ ngấu nhĩ gặp 
nhau, 323. 


NGHE (71) : 1. Cảm giác 
bằng tai (52). Vd. Thoắt 
ngheKiêuäãäđầmđầmchâu 
sa, 82 ; 112, 134, 307, 347, 
474,476,490,523,547,866, 
891, 918, 947, 961, 1016, 
1021, 10858, 1113, 1219, 
1437, 1445, 1495, 1699, 
1850, 1998, 2003, 2026, 
2038, 2073, 2114, 2199, 
2270, 2295, 2474, 2499, 
2463, 2574, 2579, 2677, 
2695, 2726, 2764, 3/72, 


388 


2794, 2880, 2918, 292/, 
3057, 3127, 3179, 3205 - 
2.Nghetiếng,nghetin(13). 
Vd. Xa nghe, 68 ; Trộm 
nghe thơm nức hương lân, 
155; 463, 1172, 1483, 1535, 
1683, 2175, 2181, 2953, 
2979, 2983, 2993 - 3. Nghe 
theo,vânglời(5). Vd.Chẳng 
văng vào mặt mà mày lại 
nghe, 974 ; 1434, 2107, 
2530, 2551 - 4. Thấy, cảm 
thấy (1). Vd. Giấc mê nghe 
đã dầu dầu vừa tan, 1002 
- ⁄ Nghe lọt (1) : Nghe 
được qua cá! gì ngăn cách. 
Vd. Tiếng Kiều nghe lọt 
bên kia, 307 - Nghe tiếng 
(2) : Nghe đồn tiếng tăm. 
Vd. Qua chơi nghe tiếng 
nàng Kiều, 2175 ; 2181 - 
Nghe tin (2) : Nghe biết 
tin tức. Vd. Nghe tin ngữ 
ngác rụng rời, 2979 ; 2993 
- Dễ nghe (1) : Chỉ lời êm 
tai, có lý. Vd. Thấy lời đoan 
chính để nghe, 523 - Khó 
nghe (1) : Không thể nghe 


được, chướng tai. Vd. Một 
lời là một văn vào khó nghe, 
112- Trộm nghe(2): Nghe 
tiếng một cách lén lút, cách 
nói khiêm tốn. Vd. Trộm 
nghe thơm nức hương lân, 
155, 1483 - Xa nghe : X. 
Xa - Xẩy nghe : X. Xấy 
- Nghe càng đắm ngắm 
càng say, 2579 : Nói Hồ 
Tôn Hiến lúc này say đẫm, 
tách ra để nói mới nghe 
đàn đã đắm đuối vào tiếng 
đàn,màngắmngườiÌlạicàng 
say sưa vào sắc đẹp. Từ 
đắm và từ ngắm tiếp nhau 
khiến câu thơ thành âm 
hưởng nhưnhạc(Theo Liễu 
văn và Quan văn. KOM và 
Quang tập chép Càng nghe 
càng đắm càng say) - Nghe 
chim như nhắc tấm lòng 
thần hôn, 918 : Nghe chim 
kêu như khêu gợi tấm lòng 
nhớ cha mẹ. X. Thần hôn. 
Có lẽ là do điển chim qua 
là loài chim người xưa cho 
là có hiếu. 


NGHẸN LỜI (1) : Tác ở 
trong họng không nói ra 
được. Vd. Chia phôi ngừng 
chén hợp tan nghẹn lỏi, 
1504. 


NGHỆ (13) : Việc chuyên 
làm ; nghệ thuật. Vd. Pha 
nghề thì hoạ đủ mùi ca 
ngâm, 30 ; 32, 265, 469, 
816, 932, 1201, 1210, 1459, 
1778, 2892, 3211 - / Nghề 
chơi (3) : 1. Nghề ăn chơi, 
chỉnghềmãidâm. Vd. Nghề 
chơi cũng lắm công phu, 
1201 - 2. Nghệ thuật để 
giải trí (2). Vd. Trúc tơ hỏi 
đến nghề chơi mọi ngày, 
1778 ; 3211 - Nghề mọn 
(1): Cái nghề (nghệ thuật) 
nhỏ mọn. Vd. Nghề mọn 
riêng tay, 469 - Nghề 
nghiệp (2) : Công việc 
chuyên môn để sinh nhai. 
Vd. Đầu là nghề nghiệp 
trong nhà, 1215 ; 1222 - 
Nghề riêng (2) : 1. Nghề 
nghiệp hay là nghệ thuật 
đặc biệt của người nào. Vú. 


389 


Nghề riêng ăn đứt hỗ cầm 
một trương, 32 - 2, Ở câu 
265, từ nghềrrênglại không 
chỉ nghề nghiệp hay nghệ 
thuật mà chỉ cái trò đặc 
biệt của tình yêu. Vd. Nghề 
riêng nhớ ít tưởng nhiều, 
265 - Ngứa nghề :X. Ngứa 
- Trình nghề - X. Trình 
- Nghề riêng ăn đứt hồ 
cầmmộttrương,32: Nghề 
rrềng là cái nghệ thuật giỏi 
đặc biệt của người ấy ; ăn 
đứt là hơn hẳn. Câu đặt 
ngược, nghĩa là : Cái đàn 
hồ cầm là cái nghệ thuật 
đặc biệt hơn hẳn của Kiều. 


NGHÊNH NGANG (1) : 
Chỉ thái độ không kiêng 
sợ gì a1. Vd. Nghênh ngang 
một cöi biên thuỳ, 2447. 


NGHI (2) : Ngờ vực. Vd. 
Mà ta bất. đông nữa người 
sinh nghi, 844 ; 2880 - / 
Sinh nghỉ : X. Xïnh - Tin 
nghe : X, 7m. 


NGHI GIA (1) : Do câu 


390 


"Nghi kỳ thất gia” trong 
Kính Thị, nghĩa là nên cửa 
nên nhà, nói con gái về nhà 
chồng. Vd. Bấy giờ ta sẽ 
rước nàng nghị gia, 2224. 


NGHĨ (3) : Chữ Hán là 
nghĩa, Việt hoá thành nghĩ. 
Vd. Làm thân trâu ngựa 
đền nghì trúc mai, 708 ; 
746, 2426 - // Nghì trời 
mây (1) : Tức là nghĩa cao, 
nghĩa lớn như trời mây. Vd. 
Dễ đem gan óc đền nghỉ 
trời mây, 2426 - Nghì trúc 
mai (1) : Tức là nghĩa trúc 
mai. Trúc mai, cây trúc và 
câymailàhaicây mùa đông. 
Theo nghĩa cả đoạn mà suy 
thì nghĩa trúc mai ở hai 
câu 708 và 746]à tình ngh1a 
yêu nhau. Tham khảo điển 
“Tuế hàn tam hữu", nghĩa 
là ba người bạn lúc mùa 
lạnh là tùng, trúc và maI. 


NGHĨ (2) : Từ xưa nghìia 
là nó. Vd. Mé ngoài nghỉ 
đã giục liền ruổi xe, 894; 


Dơ tường nghỉ mới kiếm 
đường tháo luI, 1188, 


NGHĨ (1) : Tức là nghỉ 
ngơi. Vd.Vựcnàngvàongh? 
trong nhà, 1155. 


NGHĨ (50) : 1. Ước chừng 
(3). Vd. Gia tư nghĩ cũng 
thường thường bậc trung, 
12 (Chữ Hán , nghĩa 
là đắn đo mà ước chừng, 
không phải nghỉ nghĩa là 
nó. Trong ?Yuyện Riều có 
chỗ như ở câu 894 và câu 
1188, từ nghỉ là đại từ chỉ 
MaãGiámSinhvàSởKhanh. 
Nhưng từ này có ý nghĩa 
khinh bỉ, không thể dùng 
để chỉ Vương ông được. Với 
từ nghĩ là ước chừng thì 
câu thơ thành nhẹ nhàng) 
; 610, 1818 - 2. Nghĩa rộng 
là suy tưởng, suy xét (47). 
Vd. Đường xa nghĩ nỗi sau 
này mà kinh, 218 ; 222, 
236,238,411,554,788,859, 
1061, 1075, 1169, 1190, 
1256, 1318, 1324, 1363, 


1431, 
1609, 
1870, 
2115, 


1481, 
1686, 
2006, 
2153, 
2546, 2584, 2591, 2868, 
2872, 2943, 2093, 3103, 
3109, 3147, 3172 - ⁄ Nghĩ 
cũng (2): Chừng như cũng; 
ýchừngcủũng.Vd.Nghĩicủng 
thường thường bực trung, 
12; Nghĩicũngthương thầm 
xót vay, 610 - Nghĩ đi nghĩ 
Lại (2): Suy đi tính lại nhiều 
lần. Vd. Nghĩ đi nghĩ lại 
một mình, 859 ; 2028.. 


1577, 
1666, 
2023, 
2867, 


1588, 
1681, 
2069, 
2475, 


NGHĨA (18) : Điều theo 
luân lý đạo đức người ta 
nên làm, phải làm. Vd. Nhờ 
cha trả được nghĩa chàng 
cho xuôi, 774 ; Công cha 
nghĩa mẹ, 878 ; 1263, 1382, 
1509, 1785, 2241, 2327, 
2336, 2683, 2691, 2785, 
2803, 2865, 2909, 3050, 
3147, 3233 - / Nghĩa bể 
(1) : Nghĩa sâu như biển. 
Vd. Càng sâu nghĩa bểcàng 
dài tình sông, 1382 - Nghĩa 


391 


dày (1) : Tức là nghĩa lớn, 
nghìa nặng. Đối với tỉnh 
thâm ở trên. Vd. Tình thâm 
mong trả nghĩa dày, 1263 
-Nghĩa cũ càng (1): Nghìa 
xưa.Vd.Chútngh?acucàng, 
2241 - Nghĩa cũ tình ghi, 
3117 : Nghĩa đối với người 
củ, tình ghi nhớ tử xưa - 
Nghĩa trọng nghìn non, 
2327 : Nghia nặng lắm ví 
như nghìn quả núi - Ân 
trả nghĩa đền : X. Ấn. 


NGHIÊM ĐƯỜNG (1) : 
Tức là cha, vì đức chủ yếu 
của cha theo quan niệm xưa 
là nghiêm. Vd, "Theo 
nghiêm đường mở ngôi 
hàng Lâm Tri, 1278 - 
Nghiêm huấn (1) : Lời đạy 
củacha.Vả.Thấylời nghiêm 
huầân rành rành, 1303 - 
Nghiêm quân tuyển 
tướng (1) : Nghiêm chỉnh 
quân đội, lựa chọn tướng 
hiệu. Vd. Nghiêm quân 
tu yến tướngsẵnsàng,2297. 


NGHIẾN (2) : Căn sít hai 


392 


hàm răng lại. Vd. Nghiến 
răng - /⁄ Nghiến răng (2): 
Chỉ tình hình cố gượng hay 
cố nén đau đớn, tức giận. 
Vd. Nghiến răng bẻ một 
chử đồng làm hai, 1954 ; 
2010. 


NGHIÊM (3): Lệch về một 
bên, không ngay, để xuống. 
Vd. Nghiêng nước nghiêng 
thành,27;2904-/Nghiêng 
nghiêng (1) : Tức là hơi 
xiên. Vd. Hiên là gác bóng 
nghiêng nghiêng, 241 - 
Nghiêng nước nghiêng 
thành, 27 - X. Khuynh 
thành - Nghiêng trởi uy 
linh, 2904 : Ủy linh làm 
nghiêng được trời, nghĩa là 
có thể chuyển động trời đất. 


NGHIỆP (2) : Theo quan 
niệm nhà Phật, nghiệp là 
những việc do mình làm 
nêntrongmộtđờigồmthành 
cái gánh mỗi người phải 
mang. Vd. Số còn nặng 
nghiệp má đào, 997 ; 3249 
- Nghiệp duyên (1) : 


Từ nhà Phật, cải thiện là 
nhân duyên gây nên thiện 
quả, cá1 ác nghiệp là nhân 
duyên gây nên ác quả. Vd. 
Nghiệp duyên cân lại 
nhắc đi còn nhiều, 2680 
- Nghiệp má đào (1) : Tức 
là cải gánh nặng của người 
đàn bà đẹp phải mang, do 
những công việc của mình 
đã làm kiếp trước tạo nên. 
Vd. Số còn nặng nghiệp má 
đào, 997 - Năng nghiệp: 
X. Năng - Nghề nghiệp: 
X. Nghề. 


NGHÌN(26): Con số. Củng 
nói là ngàn. Vd. Nghìn thu 
bạcmệnh,416; Nghindăm, 
543 ; 645, 826, 854, 826, 
854, 901, 943, 1255, 1304, 
1456, 1907, 1990, 2004, 
2327, 2331, 2347, 2438, 
2460, 2496, 2574, 2782, 
2804,274,3095,3180,3236, 
ở180, 3286 - /Nghìn đặm 
(2):Chỉđườngxa. Vd. Ngoài 
nghìn dặm chốc ba đông, 
943 ; 2874 - Nghin non 


(1) : Nghìn quả núi. Vd. 
Nghĩa trọng nghin non, 
2327-Nghìn tầm(1): Phép 
khoa đại, nói cái cây cao 
một nghìn tầm tức là cao 
lắm. Vd. Nghìn tầm nhờ 
bóng tủng quân, 901 - 
Nghìnthu(1): Tứclànghìn 
năm. Vd, Nghin thu bạc 
mệnh một đời tài hoa, 416 
- Nghin trùng (1) : Nghìn 
lớp, chỉ cái gì cao lắm, sâu 
lắm. Vd. Cúi đầu lạy tạ 
cao thâm nghìn trùng, 3180 
- Nghin vàng (7) : Nghìn 
cân vàng, tức quý giá lắm. 
Vd. Một cười này hắn nghìn 
vàng chẳng ngoa, 826, do 
câu chữ Hán "Nhất tiếu 
thiênkim",854; 1456, 1990, 
2347, 2804, 3095 - Nghìn 
xưa (1): Chữ Hán là "thiên 
cổ" tức nghìn năm đời xưa. 
Vd. Nghin xưa âu cũng thế 
này, 1907 - Dặm nghìn: 
X. Đăm - Muôn nghìn : 
X%. Muôn - Muôn chung 
nghìn tứ: X. Muôn - Trăm 
nghìn : X. Trăm. 


395 


NGHINH HỒN (1) : Lễ 
rước dâu. Vd. Sinh nghi 
rẻ giá nghĩnh hôn sẵn ngày, 
822. 


NGÓ (2) : 1. Củ sen, bẻ 
gãy làm hai khúc mà dây 


tơ còn dính với nhau (1)., 


Vd. Dâu lìa ngó ý còn vương 
tơ lòng, 2242 - 2. Mầm non 
của một số loài cây mọc 
dưới nước như cây sen, cây 
rau cần, gọi là ngó sen, 
ngó cần (1). Vd. Sen ngó, 
3137 - / Ngó ý : X. Dẫu 
ha ngó ý. 

NGỎ (4) : Không đóng, mở 
ra (1). Vd. Cửa sài vừa ngỏ 
then hoa, 529 - 2. Bày tỏ 
(3) : Vd. Sự lòng ngỏ với 
băng nhân, 621; 1156,2207 
-  Ngỏ lời (1) : Nói để 
tỏ ý, bày tỏ cái ý đương 
giữ kín. Vd. Ngỏ lời nói với 
băng nhân, 2207. 


NGÕ (3): Lối nhỏ ở trong 
phố,tronglàng,trong vườn. 


394 


Vd. Sá chi liễu ngõ hoa 
tường, 1355 ; 2862, 3122 
- ⁄ Ngõ hạnh (1) : Đường 
ở trong Hạnh viên là chỗ 
thượnguyếnnhà Đườngcho 
các tiến sĩ mới ăn yến và 
đi chơi. Vd. Hoa chào ngõ 
hạnh, 2862. 


NGOA (2) : Không đúng 
với sự thật, sai lầm. Vd. 
Một cười này hẳn nghìn 
vàng chẳng ngoa, 826 ; 
Ngâm lời Tam hợp rõ mười 
chẳng ngoa, 2706. 


NGOÀI (42) : 1. Trái với 
trong (38). Vd. Xôn xao 
ngoài cửa, 64 ; 152, 164, 
239,415,431,438,543,613, 
685, 760, 779,871,873,894, 
921,1073,1185,1349,1370, 
1506, 1554, 1563, 1815, 
1856, 2037, 2258, 2272, 
2312, 2518, 2418, 2440, 
2454, 2525, 277/1, 3151, 
3222 - 2. Bề ngoài (1). Vd. 
Ngoài! thì là lý, 1462 - 3. 
Hơn (2). Vd. Đã ngoải sáu 


mươi, 40 ; 648 - 4. X. Ngoài 
ra - / Ngoài ra (1) : Trừ 
ra ngoài ; Không kể điều 
ấy còn là. Vd. Ngoài ra ai 
lại tiếc gi với ai, 462 - Bề 
ngoài :X. Bề- Trong ấm... 
ngoài êm : X. Ấm. 


NGOẠI (2) : Chử Hán 
nghĩa là ngoài, trái với nội. 
Vd. Trạc ngoại tứ tuần, 
627 ; 2887 - // Ngoại gia 
(1) : Nhà bên ngoại, bên 
rnẹ, tức nhà ông bà ngoại. 
Vd. Ngày vừa sinh nhật 
ngoại gia, 3/1 - Ngoại 
hương(1): Làng bên ngoại. 
Vd. Một đoàn mừng thọ 
ngoại hương mới về, 574 
- Ngoại nhậm (1) : Trị 
nhậm, phụ trách việc quan 
ở ngoài các tỉnh. Vd. Vâng 
ra ngoại nhậm ]uâm TT, 
2873. 


NGỌC (24) : Đá quý ; gọi 
chung các loài châu báu. 
Vd. Hoa cười ngọc thốt, 21; 
Nhà ngọc phun châu, 405; 


545, 643, 848, 988, 1228, 
1311, 1384, 1583, 1759, 
1766, 1828, 1950, 2458, 
2469, 254/7, 2616, 2638, 
2796, 2869, 2963, 298/7, 
3204 - // Ngọc bội (1) : 
Chứử Hán nghĩa là đeo 
ngọc. X. Sân Ngọc bội - 
Giọt ngọc : X. Gro£- Ngọc 
đá vàng thau, 1583: Phân 
biệt được ngọc với đá, 
vàng với thau, tức phân 
biệt được người tốt với 
người xấu - Ñgọc nát hoa 
tàn, 1776 : Tỷ dụ người 
phu nữ phải khổ sở mà 
đến chết. được. 


NGÓI TAN (1) : Chữ Hán 
là ngoäã giải, chỉ thế quân 
mạnh đánh đâu được đấy, 
đễ như thế phá mái ngói, 
chỉ lở một hòn thì cả mảng 
sụt. tan. Vd. Thừa cơ trúc 
chẻ ngói tan, 2439 - // Trúc 
chẻ ngói tan : X. Trúc. 


NGON (1) : Chỉ đồ ăn đỏ 
uống có vị tốt. Vd. Miếng 


395 


ngon kê đến tận nơi, 831 
-//Miếng ngon :X. Miếng. 


NGÓN (2) : 1. Ngón tay, 
ngón chân (1) : X. Ngón 
tay - 2. Thuật riêng, nghề 
riêng, tài riêng (1). Vd. 
Ngón đàn, 3192 - // Ngón 
đàn (1) : Cái sở trường về 
đàn. Vd. Thong dong lại 
hỏi ngón đàn ngày xưa, 
3192 - Ngón tay (1) : Vd. 
Bốn đây rỏ máu năm đầu 
ngón tay, 251709. 


NGỌN (26) : 1. Phần chót 
của cái cây (5). Vd. Rầu 
rầu ngọn cỏ nửa vàng nửa 
xanh, 58 ; 175, 743, 784, 
1795 - 2. Mối đầu của vật 
gì dài, như con sông, làn 
gìió, làn mây, làn nước (7). 
Vd. Bước lần theo ngọntiểu 
khê, 53 ; 123, 1049, 1339, 
2236, 2969, 3082 - 3. Phần 
đỉnh của cái gì cao, như 
bức tường, đợt sóng (3). Vd. 
Đón bước ngọn tường, 319; 
2027, 2871 - 4. Chỉ vật gì 


396 


có đầu nhọn, như ngọn cây, 
ngọn đèn, ngọn lửa (11). 
Ÿ#d. Ngọn thỏ, 254 ; Ngọn 
đèn, 434 ; 485, 695, 1654, 
1657, 2058, 2299, 2504, 
2602, 3132 - / Ngọn cở 
(2) : Cái cờ. Vd. Ba quân 
chỉ ngọn cờ đào, 2299: 2504 
- Ngọn đèn (ð) : Cái đèn. 
Vd. Ngọn đèn trông lọt 
trướng huỳnh hắt hiu, 434; 
485,695, 2058,2602-Ngọn 
duốc (1) : Cái đuốc. Vảd. 
Hoa soi ngọn đuốc, 3132 
- Ngọn tửa (2) : Phần chót 
của đám lửa bốc lên cao. 
Vda. Chợt trông ngọn lửa 
thất kinh rụng rời, 1654; 
1657 - Ngọn tưởng (2) : 
Chô đỉnh cao của bức 
tường. Vd. Bực mây đón 
bướcngọntưởng,319;2027 
- Ngọn thỏ (1) : Ngọn bút 
lông (bút làm bằng lông 
thỏ). Vd. Trúc se ngọn thỏ, 
254 - Ngành ngọn : X. 
Ngành - Ngọn bèo chân 
sóng, 287 1 :Ngọn bèo, cũng 


như cánh bèo, theo phép 
chuyểnnghia, tức là cái bèo, 
Cái bèo bị sóng lôi cuốn 
mà trôi giạt, chỉ cảnh trôi 
giat, lưu lạc (Các bản Quan 
văn, Quảng tập, Phúc văn, 
đều chép ngọn bèo ; ROM 
chép rễ bèo) - Ngọn hỏi 
ngành tra, 172ã : Tra hỏi 
cho đến ngành ngọn, cho 
rõ các chỉ tiết - Ngọn nước 
mới sa, 1049 : Ngọn nước 
trên nguồn mới đổ về cửa 
biển - Ngọn nguồn lạch 
sông, 1332 : Ngọn nguồn 
là đầu nguồn của con sông; 
lạch sông là đường nước 
sâu ở lòng sông. Nghiên cứu 
con sông thì tìm hiểu từ 
ngọn nguồn cho đến lạch 
sông-Ngọntriềunon bạc, 
2969 : Ngọn sóng của nước 
triều dâng cao như cái núi 
bạc (đầu sóng có bọt trắng). 


NGỌT (2) : 1. Vị dịu như 
đường mật (1). Vd. Ngọt 
bùi, 1630 - 2. Nghĩa bóng 


là dịu dàng (1). Vd. Nói 
ngọt, 2474 - // Ngọt bùi 
(1): Tức miếng ngon miếng 
ngọt, con cái cung dưỡng 
cha mẹ. Vd. Biết đâu ấm 
lạnh biết đâu ngọt bùi, 1630 
- Ngọt ngào (1) : Từ kép 
nghĩa là ngọt, dịu dàng. Vd. 
Cười cười nói nói ngọt ngào, 
1983 - Nói ngọt : X. Nói. 


NGÔ (2): Chỉ cây ngô đồng. 
Vd. Sân ngô cành biếc đã 
chen lá vàng, 1386 ; 1594 
- Sân ngô : X. Sân. 


NGÔ LÀO (1) : Nước Ngô, 
tức là Trung Quốc (ta gọi 
người Trung Quốc là người 
Ngô từ thời nhà Minh vì 
Minh Thái tổtrướckiaxưng 
là Ngô vương), nước Lào 
là nước Ai Lao, hai nước 
láng giềng của ta, đối với 
người nước ta thì hai nước 
ấy là ngoại quốc, ta thường 
dùng để tỷ dụ đường xa. 
Vd. Đường xa chớ nghì Ngô 
Lào, 1363. 


39/ 


NGÔ VIỆT (1) : Hai nước 
chư hầu của nhà Chu về 
thời Xuân Thu, nước Ngô 
ở hạ lưu sông Dương Tử, 
nước Việt ở lưu vực sông 
Chiết Giang, hai nước gần 
nhau. Vd. Là nhà Ngô Việt 
thương gia, 275. Nhà người 
lái buôn ở miền Ngô Việt. 


NGỘ BIẾN (2) : Gặp biến 
cố, gặp gia biến. Vd. Ngộ 
biến tòng quyền, 600 ; 3097 
/⁄/- Ngộ biến tòng quyên, 
600 : Gặp biến cố thì theo 
lõi bất thường mà xử tri. 
X. Tòng quyền. 


NGÔI (4): 1. Chỗ ngồi của 
người có chức vụ ; vị trí 
(2). Vd. Thay bực đổi ngôi, 
959 ; 2481 - 9. Loại từ để 
chỉ vật gì có vị trí nhất 
định (2). Vd. Ngôi hàng, 
813 ; 1278 - / Ngôi hàng 
(2) : Nhà hàng, cửa hàng. 
Vd. Chung lưng rmở một 
ngôi hang, 813 ; 1278. 


NGỒI (20) : Vd. Sụp ngồi 


398 


và gật, 96 ; 166, 427, 486, 
613, 717, 724, 928, 950, 
1054, 1101, 1724, 1808, 
2080, 2316, 2351, 2618, 
2664, 2730 - / Ngôi dai 
(1) : Ngồi lâu. Vd. Vắng 
nhà chẳng tiện ngồi đai, 
427 - Ngôi tót (1) : Ngồi 
chỗ cao nhất. Vd. Ghế trên 
ngồi tót sỗ sàng, 631 - Rốn 
ngôi : X. Rốn - Ngôi chờ 
nước đến, 2080 - Tức là 
ngồi chờ cho sự việc đến 
nơi rồi mới liệu, có câu tục 
ngữ : "Nước đến chân mới 
nhảy" - Ngồi nhẫn tàn 
canh, 717 : Ngồi mãi đến 
khi canh đã tàn. 


NGỐN NGANG (4) : 1. 
Hình dung những vật rải 
rác không có hàng lối (1). 
Vd. Ngổn ngang gò đống 
kéo lên, 49 - 2. Nghĩa bóng, 
chỉ tình hình bề bộn nhiều 
mối (3). Vd. Ngổn ngang 
trăm mối bên lòng, 183 ; 
Nhìn nhau giọt ngắn giọt 
đài ngốn ngang, 684 ; 2246 


-  Ngốn ngang bởi bời, 
2246 : Hình dung những 
mối nhớ thương chen nhau 
lộn xộn ở trong lòng. 


NGƠ NGÁC (2) : 1. Hình 
dung vẻ lạ lùng đột ngột 
(1). Vd. Nghe tin ngơ ngác 
rụng rời, 2979 - 2, Hình 
dung véẻchểnhmảng,không 
để ý đến (1). Vd. Ngọn cờ 
ngơ ngác trống canh trễ 
tràng, 2404. So với Hoa tiên 
câu, 1872. 


NGƠNGẨN(ö):Nh. Ngẩn 
ngơ. Vd. Khiến người ngồi 
đó mà ngơ ngẩn sầu, 486; 
939, 1784, 2725, 2770 - / 
Ngơ ngần dường (1) : Ra 
vẻ ngơngẩn. Vd. Càng ngao 
ngán nỗi càng ngơ ngẩn 
dường, 2710. 


NGỜ (9) : 1. Không tin, 
không thực, không đích xác 
(2). Vd. Án ngờ loà mây, 
B90 ; 3125 - 2. Tưởng rằng, 
khôngchắclắm(2). Vd. Còn 


ngờ giãc mộng, 440 ; 3014 
- 3. Biết đâu rằng (5). Vd. 
Chẳng ngờ gã Mã Giám 
Sinh,805;2087,2515,2554, 
3177 - / Án ngờ :X. Án. 


NGỠ(1): Do từ ngờchuyển 
thành, nghĩa là tưởng rằng. 
Vd. Ngỡ là phu quý phụ 
vinh, 2553. 


NGỢI KHEN (1): Tức khen 
ngợi. Vd. Trước sau trọn 
vẹn xa gần ngợi khen, 2910. 


NGỤ (1) : Ở gửi, ở nhờ, 
gửi vào, ký thác vào. Vd. 
Ngụ trong tính tình, 184 
- ⁄ Ngụ tình (1). Gửi gắm 
tình vào. Vd. Ngụ tình tay 
thảo một thiên luật Đường, 
1314 - Ngụ trong tính 
tình, 184 : Câu đặt ngược, 
tức là gửi tính tỉnh vào 
trong ấy. 

NGỦ ÂM (1) : Tức là năm 
cung, năm bực trong âm 


giai. Nh. Năm cung. Vd. 
Cung thương làu bực ngũ 


399 


âm, 31 - Ngũ cùng (1) : 
Năm thức cúng Phật là : 
Hương, hoa, đăng (đen), 
trà (chè), quả (trái cây). 
Vd. Hương hoa ngữ củng 
săm sanh lễ thường, 1918 
- Ngũ giới (1) : Năm điều 
phải răn, theo phép Phật: 
1. Sát sinh ; 2. Trộm cắp; 
3. Tà dâm ; 4. Nói càn ; 
5. Uống rượu. Vd. Tam quy 
ngũ giới cho nàng xuất 
gia, 1920. 


NGUY HIỂM (1) : Nguy 
là ngặt nghèo, hiểm là đốc 
thẳm,nguyhiểmtứclàhiểm 
nghèo. Vd. Dẫu trong nguy 
hiểm đám rời ướcxưa,2256. 


NGUYÊN (2): 1. Chử Hán 
nghĩa là vốn, gốc (1). Vd. 
Nguyên người quanh quất 
đâu xa, 147 - 2. Tình hình 
như trước (1). Vd. Mượn 
màu chiêu tập lại là còn 
nguyên, 838 - // Nguyên 
ngân (1) : Số bạc nguyên 
giá, bạc vốn, bạc gốc. Vd. 
Tiền trăm lại cứ nguyên 


400 


ngânpháthoàn,2208- Còn 
nguyên : X. Còn. 


NGUYÊN TIỂU (1) : Đêm 
tiết Thượng nguyên, rằm 
tháng giêng âm lịch. Tục 
xưa ở Trung Quốc đêm ấy 
thắp đèn vui chơi suốt đêm. 
Vd.ĐêmđêmHànthựcngày 
ngày Nguyên tiêu, 942, X. 
Đêm đêm Hàn thực. 


NGUYỀN (7) : Chữ Hán 
là nguyện nói theo giọng 
bằng. Vd. Năng nguyềnnon 
sông, 396 ; Để lạnh hương 
nguyền, 517 ; Đã nguyễn 
hai chử đồng tâm 555 ; 740, 
2212, 3074, 3225 - / Mười 
nguyền : X. Mười - Phi 
nguyền : X. Phi 


NGUYỆN(2):Xin,cầu xin, 
nghĩa rộng là xin thể. Vd. 
Trướcthầnsẽ nguyệnmảnh 
hương lầm rầm, 936 ; Quá 
lời nguyện hét lời Thành 
hoàng Thổ công, 2132. Có 
khi nói theo giọng bằng là 
nguyền. X. Nguyên - (/ 


Nguyện ưóc ba sinh, 
1259. Lời thể nguyền có 
hiệu lực trải qua ba kiếp. 
X. Ba sinh - / Nguyện 
mảnh hương lầm rầm, 
936 : Cầm mảnh hương mà 
lầm rầm cầu nguyện. 


NGUYỆT (9) : Chữ Hán 
nghialàmättrăng. Vd.Bóng 
nguyệt xế mành, 185 ; 461, 
1039, 1067, 1199, 1214, 
2030, 2058, 3025 - Nguyệt 
hoa (2) : Trăng với hoa, 
chỉ cuộc trai gái yêu nhau, 
hoặc chuyện dâm dục. Vd. 
Quen rồi lại kiếm ăn miền 
nguyệt hoa, 808 ; 128ã - 
Nguyệt hoa hoa nguyệt, 
1285 : Từ tổ nguyệt hoa 
hoa nguyệt hình dung cái 
tình yêu của Thúc Sinh rất 
say mê - Nguyệt nọ hoa 
kỉa, 461 : Điều hoa nguyệt 
nọ kia, tức điều dâm dục. 


NGUÔI (1) : Bớt, giảm đi, 
khuây đi. Vd. Tấm lòng 
thương nhớbiết là có nguôi; 
2238 - // Nguôi nguôi (1): 


Hơi nguôi, hơi khuây. Vd. 
Đành lòng nàng cũng sẽ 
nguôi nguôi dân, 1032. 


NGUỒN (2) : 1. Chỗ dòng 
nước bắt đầu (1). Vd. Ngọn 
nguồn lạch sông, 1332 - 9. 
Nghĩa bóng, chỗ khởi điểm, 
nguyêndo(1).Vd.Cội nguồn 
cũng ở lòng người mà ra, 
2656 - // Cỗi nguồn : X. 
Cỗi - Ngọn nguồn lạch 
sông : ÄX. Ngọn. 


NGƯ ÔNG (1) : Ông chải. 
Nh. Ngư phủ. Vd. Ngư ông 

kéo lưới vớt người, 2075 
- Ngư phủ (1): Người đánh 
cá, ông chải. Nh. Ngư ông. 
Vd. Thuê năm ngư phủ hai 
người, 2699. 


NGỨA (2): 1. Có cảm giác 
khó chịu ở ngoài da, phải 
gãi mới đã (1). Vd. Ngứa 
ghẻ hờn ghen, 1609 - 2. 
Nghĩa bóng, có cảm giác 
khó chịu khiến phải hoạt 
động (I1). Ngứa nghề, 976 
-  Ngứa nghề (1) : Có 


401 


cảm giác khó chịu khiến 
muốn trổ tài nghề. Trong 
câu 976: Gái tơinà đã ngửa 
nghề sớm sao, Lừ ngứa nghề 
nghĩa là động tình - Ngứa 
ghẻhờnghen, 1609:(Theo 
KOM, BE. Các bản Nôm 
từ Liễu vănphầnnhiềuchép 
là giận ghẻ hờn ghen). Ÿ 
nói rằng hờn ghen cũng 
khó chịu đến cuồng lên như 
ngứa ghẻ. 


NGỰA (11) : Vd. Ngựa xe, 
48; 72, 139, 142, 168, 1107, 
1118, 1519, 1647, 2272, 
2951 - ⁄ Ngựa câu (1) : 
Ngựa tốt. Chử Hán nghĩa 
là ngựa non mới lớn, ngựa 
tơ. Vd. Tuyết in sắc ngựa 
câu giòn, 139 - Ngựa truy 
phong(1): Ngựa chạy mau 
như đuổi theo gió. Vd. Rằng 
ta có ngựa truy phong, 11077 
- Ngựa xe (I) : Ngựa và 
xe. Vd. Ngựa xe như nước, 
48 - Yên ngựa : X. Yên 
- Xe ngựa : X. Xe - Ngựa 
xe như nước, 48 : Ngựa 


402 


và xe tấp nập lươn lướt như 
nước chảy. 


NGỪNG (3): Dừng lại. Vd. 
Ngừng chén, 1504 ; 1981, 
2800 - / Ngừng chén (1): 
Cầm chén rượu mà không 
uống. Vd. Chia phôi agửng 
chén, 1504 - Nhịn ngừng 
(2): Nén lòng. X. Nhịn. Vd. 
Nhịn ngừng nuốt tủi đứng 
ra, 1981, 2800. 


NGƯỚC (1) : Ngẩng mặt 
lênđểnhìn.Vd. Ngướctrông 
toà rộng dãy dài, 1721. 


NGƯỢC(4): Không thuận, 
trái với xuôi ; trở lên, trái 
với trở xuống. Vd. Đường 
cao rút ngược dây oan, 593; 
865 : Đắn đo tính toán theo 
bề xuôi rồi theo bề ngược 
để xét cho đủ lẽ. 


NGƯƠI (2) : 1. Dùng khi 
người trên nói với người 
dưới(1).Vd.Chochàngbuồôn 
bã tội thì tại ngươi, 1862 
-9.X. Tôi ngươi - / Tôi 


ngươi (1) : Chị thân phận 
của người hèn ha làm tôi 
tớ người ta. Vd. Dớp nhà 
đến nỗi dấn vào tôi ngươi, 
898. Giấn thân vào thân 
phận tôi tớ. 


NGƯỜI(214):1.Conngười, 
người gì, người thế nào 
(168). Vd. Mỗi người mỗi 
vẻ mười phân vẹn mười, 
18 ; Có người khách ở viễn 
phương, 67 ; 89, 90, 91, 94, 
106, 110,147,163,179, 181, 
202,259,272,276, 290,292, 
297,301,312, 320,322,360, 
414,508,554,558,567,577, 
594,624,667, 738,739,748, 
760, 761,780,781,799,818, 
836,844,856,887,914,922, 
928,943,946, 965,988,992, 
998,1005,1011,1039,1043, 
1216, 1224, 1228, 1244, 
1270, 1275, 1277, 1342, 
1350, 1374, 1412, 1519, 
1523, 1538, 1552, 1555, 
1560, 1619, 1656, 1666, 
1678, 1693, 1702, 1720, 
1748, 1756, 1764, 1771, 
1780, 2004, 2007, 2008, 


2064, 
2140, 
2180, 
2308, 2328, 
2393, 2428, 
2562, 2584, 
2645, 2647, 
2685, 2689, 
2716, 2747, 
2841, 2890, 
3073, 3194, 3167, 3196, 
3212, 3220, 3228, 3242 - 
2. Phiếm chỉngười ta, người 
khác hoặc một người nào 
không muốn nói rõ (16). Vd. 
Thiểu não lòng người, 314; 
417, 486, 492, 660, 1226, 
1239, 1262, 1342, 1536, 
1783, 2192, 2392, 3114, 
3152 - 3. Dùng như tính 
từ, nghĩa là xa lạ (5). Vd. 
Buồn trông phong cảnh quê 
người, 565 ; 776, 890, 1602, 
3019 - 4. Từ chỉ ngôi thứ 
hai hay ngôi thứ ba (25). 
Vd. Mới tỏ mặt người, 141; 
168, 646, 700, 1075, 1105, 
1146, 1842, 1492, 1522, 
1871, 1949, 1986, 2072, 
2185, 2415, 2436, 2692, 


2102, 
2141, 
2200, 


2120, 2200, 
2143, 2172, 
2253, 2301, 
2349, 9376, 
2434, 2537, 
2598, 2639, 
2653, 2656, 
2699, 2712, 
2826, 2829, 
2903, 3032, 


403 


27095, 2785, 2415, 2486, 
2692, 2705, 2785, 2872, 
2978, 3050, 3157 -/⁄ Người 
cũ (3) : Người quen biết 
củ, chữ Hán là cố nhân. 
Vd. Thấy ai người cũ củng 
đừng nhìn chị, 1756 (Người 
cũ ở đây ám chỉ Thúc Sinh); 
2328, 3196 - Người Cửu 
nguyên (1) : Người chín 
suối, tức người chết. Vd. 
Cõi trần mà lại thấy người 
Cửu nguyên, 3000 - Người 
đẳng la (1) : Chỉ người lẽ 
mọn. X. Đăng ia. Vd. Trước 
hàm sư tử gởi người đẳng 
la, 1850 - Người đời xưa 
(1): Người đả chết, đã chết 
từ bao giờ, chứ Hán là cổ 
nhân. Khác với người ngày 
xưa là người củ, cố nhân. 
Vd. Khéo dư nước mắt khóc 
ngườiđờixưa,106:Nochàng 
Kim đó là người ngày xưa, 
3012 - Người người (1): 
Tất cả mọi người. Vd. Lòng 
lòng cũng giận người người 
chấp uy, 2308 - Người nhỏ 
nhen (1): Người tiểu nhân, 
không có độ lượng. Vd. Làm 


404 


ra thì cũng ra người nhỏ 
nhen, 2376 - Người soi (1): 
Soi tức là sói (giỏi). Người 
sơi là người sỏi, giỏi, thạo. 
Vd. Đủ ngần ấy nết mới 
là người soi, 1216 - Người : 
ta (7) : 1. Chỉ loài người 
(1). Vd. Trăm năm trong 
cõi người ta, 1 - 2. Phiếm 
chỉ người khác (6). Vd. Sống 
làm vợ khắp người ta, 87; 
1206, 2366, 2592, 3153, 
3182 - Người tử sinh (1): 
Người sống chết. có nhau. 
Vd. Gọi là đắp điểm lấy 
người tửsinh,2562-Người 
thị phi (1) : ÑNgười hay bàn 
chuyện, chạo chuyện phải 
trái, hay khen chê người 
khác. Vd. Điều này hắn 
miệng những người thị phì, 
1560 - Người xa (1) : Người 
đi xa. Vd. Người xa chưa 
về, 276 - Buôn người : 
X. Buôn - Con người : X. 
Đuôn - Con người : X. Con 
- Đời người : X. Đời - Kiếp 
người - X. Kiếp - Quê 
ngưởi: X. Quề- Nước non 
người : X. Nước. 


NHADỊCH(1):Ngườiphục 
dịch ởnha môn, ở cửa quan, 
cũng gọi là nha lại. Vd. 
Cũng trong nha dịch lại 
là từ tâm, 608. 


NHA (983) : 1. Chỗ ở của 
người, do kiến trúc mà 
thành, chỗ nhà ở để làm 
ăn(21). Vd. Dạo quanh chợt 
thấy mé sau có nhà, 274; 
275,375,560,B81,760,883, 
988,1155,1351,1653,1673, 
1803, 2098, 2129, 2139, 
2733, 2759, 2767, 2864, 
3280 - 2. Nhà mình (17). 
Vd. Giơ tay với lấy về nhà, 


295 ; 429, 654, 1134, 1142, 
1491, 1510, 1528, 1667, 
1788, 2034, 2160, 2225, 
2259, 2435, 2742, 2773 - 
3. Gia đình, dòng họ (42). 
Vd. Có nhà viên ngoại họ 
Vương, 11 ; Họ Kim tên 
Trọng vốn nhà trâm anh, 
148 ; 332, 387, 427, 429, 
530,538,589,683,646,682, 
693, 704, 716, 898, 972, 
1012, 1082, 1215, 1381, 
1471, 1479, 1483, 1536, 
1573, 1940, 2066, 2081, 
2084, 2304, 2483, 2900, 
2952, 2966, 2992, 3009, 
31381, 3133, 3177, 3218, 


405 


3235 - 4. Chỉ cái của mình, 
cúariêngmình(6).Vd. Khúc 
nhà tay lựa nên chương, 
33 ; 153, 317, 832, 2108, 
2431 - 5. Do phép chuyển 
nghĩa, dùng để chỉ cha hay 
mẹ trong các từ nhà huyên, 
nhà thung (4). Vd. Nhà 
huyền chợt tỉnh, 224 ; 874, 
1353, 1607 - 6. Dùng để 
chỉ người chuyên làm nghề 
gì (1). Vd. Nhà băng đưa 
mối rước vào lầu trang, 630 
- 7. Dùng trong một số từ 
tổ đặc biệt (2). Vd, Đi dời 
nhà ma, 970 ; La đời nhà 
ghen, 1874 - / Nhà băng 
(1) : Tức người làm mối, 
mụ mối. Nh. Băng nhân. 
Vd. Nhà băng đưa mối rước 
vào lầu trang, 630 - Nhà 
huyên (3) : Tức là mẹ, chứ 
Hán là "huyên đường” là 
nhà trồng cây huyên, do 
phép chuyển nghĩa người 
ta dùng để chỉ mẹ. Đo câu 
Kinh Thi "Yên đắc huyện 
thảo, ngôn thụ chi bốt'”, 
nghĩa là ước gì được cây 


406 


hoa hiên mà trồng ở chải 
bắc là chỗ mẹ ở. X. Huyền. 
Vd. Nhà huyện chợt tỉnh 
hỏi cơn cớ gì, 224 ; 8⁄4, 
1607 - Nhà hương (1) : 
Tức nhà thơm, lời đẹp để 
chỉ nhà ở. Vd. Nhà hương 
caocuốnbức]à,1803( Quảng 
tập và nhiều bản quốc ngử 
chép nhà lan) - Nhà lan 
(1) : Tức nhà trồng lan, lời 
đẹp để chỉ nhà. Vd. Nhà 
lan thanh vắng một mình, 
375 -Nhàthung(1): Chính 
là nhà xuân hay xuân 
đường.X. Thung. Vả.Ởtrên 
còn có nhà thung, 1353. X. 
Xuân đường - Nhà vàng 
: X,. Đúc - Của nhà ; X. 
Của - Cửa nhà : X. Cửa 
- Mái nhà : X. Má: - Nóc 
nhà : X. Nóc - Việc nhà 
:X. Việc- Nhà tranh vách 
đất, 2767 : Nhà lợp bằng 
tranh, vách trát bằng đất, 
tức nhà nghèo hèn - Đi đời 
nhà ma : X. Ở; - Lạ đởi 
nhà ghen : X. Lạ. 


+ 


NHA (1) : Buông bỏ vật 
gì ở trong miệng ra. Vd. 
Nhả ngọc phun châu - / 
Nhả ngọc phun châu, 
405 : Khen thơ hay, từng 
chữ từng lời như nhà thơ 
đã nhả ra từng viên ngọc, 
phun ra từng hạt châu. 


NHÁC (2) : Thoáng. Vd. 
Nhác thấy - / Nhác thấy 
(2): Thoáng thấy. Cũng nói 
là lác. Vd. Bóng hồng nhác 
thấy nẻo xa, 161 ; 994. 


NHẠC (2): 1. Âm nhạc (1). 
Vd. Nhạc quân, 2286 - 2. 
Thứ chuông nhỏ, cũng gọi 
là lục /ác, dùng để đeo cho 
ngựa (1). Vd. Nhạc vàng, 
134 - Nhạc quân (]) : 
Âm nhạc của quần đội. Vd. 
Om thòm trống trận rập 
rìinh nhạc quân, 2286 - 
Nhacvàng(1):Luclacbằng 
đồng, nói vàng cho đẹp lời, 
dùng lời đẹp để nói về người 
quý. Vd. Nhạc vàng đâu 
đã tiếng nghe gần gần, 134. 


NHAM HIỂM (2) : Chữ 
Hán nghĩa đen là núi cao 
hiểm dốc, nghĩa bóng là 
hiểm độc. Vd. Mà trong 
nham hiểm giết người 
không dao, 1816 ; 1968. 


NHẠN (3) : Giống chim tựa 
như ngỗng, tức là ngỗng 
trời là một hậu điểu. Lại 
có điển theo chuyện chép 
ở Hán thư răng Tô Vũ đời 
Hán sang sứ ở Hung Nô, 
bị Hung Nô giữ lại bắt đi 
chăn dê ở phương Bắc, sau 
Hung Nê hoà thân với Hán, 
nhàHán đòitrảTôVũkhông 
được. Thường Huệ bày mưu 
cho Hán sứ nói lừa thiền 
vu Hung Nô rằng vua Hán 
bắt được ở Thượng Lâm một 
con chìm nhạn chân nó có 
buộc thư nói rằng bọn Tô 
Vũ còn ở chô nọ, Thiển vu 
sợ, phải tạ, do đấy người 
sau xem chim nhạn là tiêu 
biểu cho thư tín. Vd. Đầu 
cành quyên nhặt cuối trời 
nhạn thưa, 556 ; Tìn nhạn 


407 


vấn lá thơ bời, 945 ; 1478 
- ⁄ Nhạn yến (1) : Chim 
nhan mùa đông bay về miền 
Nam, chim yến mùa xuân 
bay trở về miền Bắc, hai 
từ ấy dùng để chỉ sự thay 
đổi thời tiết. Vd. Đốt thay 
nhạn yên đã hòng đầy niên, 
1478 - Tin nhạn : X. Tĩm. 


NHÂN TIỀN (1) : Trước 
mắt. Vd.Làmehotrôngthấy 
nhăn tiền, 1551. 


NHẠT : X. Lạt. 


NHAU (49) : Từ để chỉ tình 
trạng cùng nhau, đổi lẫn 
với nhau, hoặc người nọ 
đối với người kia. Vd. Chữ 
tài chứ mệnh khéo là ghét 


nhau, 2 ; Mới cùng nhau ` 


lúc ban ngày đã quên, 194; 
197,323,474,549,551,684, 
828,1117,1367,1399,1407, 
lõ15, 1549, 1584, 1659, 
1680, 1977, 2124, 2204, 
2283, 2234, 2404, 2411, 
2467, 2470, 2531, 2532, 
2691, 2722, 2731, 2813, 


408 


2852, 2942, 2988, 2989, 
3001, 3031, 3133, 3158, 
3166, 3169, 3170, 3190, 
3213. 


NHẮC (1) : Bảo lại cho 
ngườitanhớ.Vd.Nghechim 
như nhắc tấm lòng thần 
hôn, 918. 


NHẮC (2): Nâng lên, nâng 
lên để xem nặng nhẹ, nghĩa 
rộng là cân. Vd. Phúc nào 
nhắc được giá này cho 
ngang, 408 ; 2680. 


NHĂM (1) : Trúng, từ 
thường dùng ở Nghệ Tình 
(không nên lộn với nhầm, 
tức là lầm). Vd. Đã tin 
điều trước ắt nhằm điều 
sau, 2410. 


NHẮM (2) : 1. Khép kín 
haimimắtlại(1).Vd. Nhắm 
mắt, 1115 - 3. Nhìn vào 
đúng chỗ nào (1). Vd. Quan 
trên nhắm xuống người ta 
trông vào, 2592 - / Nhắm 
mắt đưa chân, 1115: Liều 


mạng ra đi, không quản 
øt nửa. 


NHĂN : X. Nhăn mày - // 
Nhăn mày (1) : Cau lông 
mây lại, vì đau đớn, hay tức 
giận. Vởd. Lọt tai Hồ cũng 
nhân mày rơi châu, 2572. 


NHẮN (3) : Gửi lời, gửi 
tin. Vd. Đánh liều nhằnmột, 
hai lời, 1079 ; Tiện hồng 
nàng mới nhắn lời gửi sang, 
1084 ; 2083 - / Nhắn nhe 
(1) : Nhắn tin, gửi tín mà 
hỏi. Vd. Cắt người tìm tõi 
đưa tờ nhăn nhe, 2826. 


NHẮN NHỤI (1) : Hinh 
dung da dẻ trơn tru, mặt 
mrảy cạo nhẫn. Vd. Màu râu 
nhăn nhụi áo quần bảnh 
bao, 628. 


NHẮP (1) : Chợp ngủ. X. 
Nhấp ởi - / Nhắp đi (1): 
Chợp ngủ đi. Vd. Nhắp đi 
thoắt thấy ứng liền chiêm 
bao, 280, 


NHẬTT (6) : Mau, khít, trái 


| với khoan, thưa. Vd. Nhặt 


thưa, 433;ð66, 1153, 1873, 
1935, 2232 - ⁄ Nhặt cài 
(1) : Cài chặt, cài kín. Vd. 
Đêm thâu đằng đăng nhặt 
cải then mây, 2232 - Nhặt 
thưa (1) : Khít và thưa. 
Vd. Nhặt thưa gương giọi 
đầu cành, 433 - Quyên 
nhặt: X. Quyên - Bắt 
khoan bắt nhặt : X. Bát 
- Kể khoan kể nhặt : X. 
Xả- Then nhặt lưới mau: 
X. Than. 


NHẬT (1) : Lượm lấy. Vd. 
Di hài nhặt sắp về nhà, 
1667 - ⁄ Chắp nhặt : X. 
Chấp. 


NHẦM : Nh. Lầm. 


NHÂN(2):Vi,bởi,doduyên 
cớ gì. Vd. Nhân làm sao 
đến thế này, 1825 ; 2487 
-// Nhân duyên (1) : Theo 
quan niệm nhà Phật, phàm 
sự vật đều đonhân và duyên. 
hoà hợp mà phát khởi, sức 
mạnh trực tiếp sinh ra là 


409 


nhân, sức yếu gián tiếp là 
duyên, gọi chung là nhân 
duyên ; theo nghĩa thông 
thường thì nhân duyên là 
cái duyên khiến vợ chồng 
lấy nhau. Vd. Nhân duyên 
đâu lại còn mong, 1927 - 
Nhân quả (2) : Nguyên 
nhân và kết quả. Theo quan 
niệm nhà Phật thì cái mình 
làm là nhân, cái mình được 
là quả, trải ba kiếp quá 
khứ, hiện tại và vị lai vẫn 
có nhân quả báo ứng lẫn 
nhau. Vd. Nhán quả dở 
dang, 995 ; 2985 - Nhân 
quả dở dang, 995 : Nhân 
quả báo ứng trải kiếp này 
sang kiếp khác còn đở dang, 
chưa dứt khoát, cho nên 
đáng lề chết mà chưa chết 
- Nhân quả với nàng, 
2985 : Giữa tôi với nàng 
có quan hệ nhân quả (theo 
Phật pháp) với nhau, tức 
có duyên nợ với nhau. 


NHÂN (2) : Đức thương 
người. Vd.Bánmình làhiếu 


410 


cứu người là nhán, 2718; 
29089. 


NHÂN GIAN (1) : Cõi loài 
người ở. Vd. Hay đâu địa 
ngục ở miền nhân gian, 
1706 - Nhân định thắng 
thiên, 420 : Người quyết 
định có thể thắng được ý 
trời. 


NHẰN(2): Chữ Hán nghĩa 
là nhịn ; ngha rộng là mãi, 
mãi từ khi, mãi đến, v.v... 
Vd. Nhân từ quán khách 
lân la, 287 ; Cớ sao ngồi 
nhân tàn canh, 717. 


NHẬP GIA (1) : Vào nhà 
ai. Vd. Nhập gia phải cứ 
phép nhà tao đây, 972. Có 
câu chữ Hán : "Nhập gia 
tuy tục”, nghĩa là vào nhà 
at thì phải theo thói của 
nhà ấy, câu này là điễn 
nghĩa của câu chữ Hán kia. 
NHẤT (1) : Chử Hán là 


con số đầu ; đứng đầu. Vd. 
Thì treo giải nhật chỉ 


nhường cho ai, 210 - Giải 
nhất : X. Giải. 


NHẬT NGUYỆTT (1): Mặt 
trời và mặt trăng. Vd. Kia 
gương nhật nguyệt nọ đao 
quỷ thần, 906 - Nhật tâu 
(1): Chỉ cung đàn, tức khúc 
đàn ThuýKiềuthườngđánh 
hằng ngày, mọi ngày (Kiểu 
thường đánh khúc "Bạc 
mệnh oán” tự mình sáng 
tác). Các bản quốc ngử vẫn 
phiên là Nhã££áumà không 
chú giải. Chúng tôi thấy 
Nguyên truyện chép rằng 
Hồ Tôn Hiến bảo các tướng 
rằng: "Ta nghe Vương Thuý 
Kiều biết đánh hề cầm, giỏi 
đàn bài mới”. Do đó chúng 
tôi tưởng phiên đúng theo 
mặt chữ là nhãt tâu, vì Tôn 
Hiếnchíinhmuốnnghekhúc 
đàn mà Thuý Kiều vân 
muốn đánh mọi ngày. So 
với nghề chơi roi ngảy lời 
của Hoạn Thự, câu 1778. 
Vd. Dở say lại ép cung đàn 
nhặt tâu, 2568. 


NHE (1): Trợ từ, dòng ở 
cuối câu, có ý phân bua, 
tức là nhé nói theo giọng 
bằng. Vd. Phải người hôm 
nọ rõ ràng chẳng nha, 320. 


NHẸ (2): Vd. Nhẹ như bấc 
nặng như chì, 1879 ; 2867 
- / Nhẹ bước (1) : Bước 
đi nhẹ nhàng, đề dàng. Vd, 
Nhẹ bước thanh vân, 28677. 
Bước đi nhẹ nhõm trên 
đường mây xanh, tỷ dụ việc 
thì đậu làm quan - Nhẹ 
nhàng (2) : Có vẻ nhẹ ; 
nhẹ bớt đi. Vd. Tâm thân 
rày đã nhẹ nhàng, 2293 ; 
2690 - Nhẹ như bấc nặng 
như chì, 1879 : Chỉ thái 
độ và thủ đoạn của Hoạn 
Thư không thể lường được, 
khi thì xử nhẹ như bấc, 
khi thi xử nặng như chỉ, 
khi thì nói cười thơn thớt, 
khi thì bó buộc gắt gao. 


NHÊ (4) : Từ để than nghĩa 
như hỡi. Vd. Nàng răng trỡi 
nhẽ cô hay, 1179 ; 2599, 
2623, 2678. 


411 


NHẸN (1): Con nhện. Vd. 
Nhận này vương lãy tơ kia 
máy lần, 1432. Nhện vương 
tơ không phải là buộc trói 
mình như tăm, cho nên có 
người cho rằng nên sửa 
nhện làm nhặng. Nhưng 
so với câu 1166 của Hoa 
tiên : "Nhện vương để mấy 
phe lầm nữa vay" thì thấy 
rằng nhện vương tơ... có 
ý là người con gái lấy tơ 
lòng mà kết nên quan hệ 
hôn nhân, việc ấy sao lại 
có thể xoá đi làm lại ? Nên 
đối chiếu thêm với câu ca 
đao : Buồn trông con nhện 
vương tơ. Nhện ơi nhện hỡi 
nhện chờ mối ai ? 


NHI NỮ (1) : Con gái. Vd. 
Tấm lòng nøh¡ nữ cũng xiêu 
anh hùng, 2176. 

NHỊ (2) : Phần ở giữa hoa, 
có phấn vàng thơm. Cũng 
nói là nhuy, Vd. Nhị đào, 
792 ; Hoa thơm phong nhị 
trăngvòngtròngương,3094 
- Nhị đào (1) : Chỉ hoa 


412 


đào, theo phép hoán dụ, 
cho nên mới dùng từ bẻ 
ở sau. Vd. Nhị đào thà bê 
cho người tình chung, 792 
- Phong nhị : X. Phong. 


NHIỆM (1): Kín, sâu, màu 
nhiệm. X. Nhiệm trao - // 
Nhiệm trao (1) : Trao một 
cách kín đáo, mầu nhiệm. 
Vd. Huộc chân thôi củng 
xích thằng nhiệm trao, 904. 


NHIÊU (20) : Vd. Nghề 
riêng nhớ it tưởng nhiều, 
265; 420, 1100, 1895, 1635, 
1694, 2362, 2411, 2474, 
2476, 2542,, 2559, 2680, 
272ä3, 2813, 3080, 3163, 
3168, 3176 -//Nhiều vàng 
đá (là) (1) : Nhiều lòng 
vàng đá, tức đã yêu nhau 
bền vững như vàng đá. Vd. 
Là nhiều vảng đá phải 
tìm trăng hoa, 3176 - Ít 
nhiều : X. Í¿ - Nhớ ít 
tưởng nhiều : X. Nhớ. 


NHĨN (22) : 1. Để mắt mà 
trông (18). Vd. Mặt nhìn 


ai nấy đều kinh, 125 ; 322, 
393, 400,636,656,684,8394, 
875, 990, 1549, 1659, 1698, 
1866, 1876, 2343, 2744 - 
2. Nhịn nhân (4). Vd. Thấy 
a1 người củ cũng đừng nhìn 
chị, 1756;2709,2728,2944. 


NHỊN (1) : Nén lòng chịu 
vậy, không làm điều mình 
muốn làm hay đáng làm. 
X. Nhịn ngừng - // Nhịn 
ngừng (2): Nén lòng, nhận 
đè mối cảm xúc. Vd. Nhịn 
ngừng nuốt tủi đứng ra, 
1981; Nhịn ngừng ông mới 
vô về giảikhuyên,2800(Các 
bản quốcngử phiên là Nhận 
ngừng hay Nhẫn ngừng ; 
chúng tôi tưởng chữ nên 
phiên là nh;n thì hơn). 


NHỊP (1): 1. Tiết điệu của 
bài nhạc (1). Vd. Làm chỉ 
lỡ nh¡pcho đànngang cung, 
1460 - 2. Cơ hội : X. Dịp 
- 3, Khoang cầu : X. Dịp 
-  Lố nhịp : X. Lỡ. 


NHO GIA (1) : Nhà theo 


nghiệp nho. Vd. Vương 
Quan là chữ nối dòng nho 
gia, 14. 


NHO NHỎ (1) : Nhỏ bé 
có vẻ xinh xắn. Vd. Địp cầu 
nho nhỏ, 56. 


NHỎ (1) : Rơi từng giọt 
xuống. Cũng nói là đỏ, rỏ. 
X. Nhỏ sa - // Nhỏ sa (1): 
Chỉnướcmắtgiotrớtxuống. 
Vd. Khôn ngăn giọt ngọc 
Sụt sùi nbỏ sa, 1828. 


NHỎ (3) : Bé, trái với lớn. 
Vd. Nhỏ to, 95 ; 688, 2652 
- Nhỏ nhen (1) : Chỉ 
người bụng da hẹp hòi. Vd. 
Làm ra thì củng ra người 
nhỏ nhen, 2376 - Nhỏ to 
(3): Tức là nót nhỏ nói to, 
nói thủ thi. Vd. Khấn vái 
nhỏ to, 95 ;ÿ Nhỏ to nàng 
lại tìm lời khuyên can, 668; 
2625 - Nho nhỏ :X. Nho 
nhỏ - To nhỏ - X. To. 


NHÓM : Có bản quốc ngữ 


chép câu 2697 làm "Nhóm 
nóc thảo đường". X. Chụm. 


418 


NHƠ : X. JĐơ. 


NHÒ(14›: Cây, mượn, dựa 


vào, nương tựa. Vd. Nhờ 


chút thơm rơi, 313 ; 646, 
774, 890, 901, 1080, 1099, 
1910, 2280, 2321, 2372, 
2423, 3055, 3182 - / Nhờ 
chút thơm rơi, 313 : Nhờ 
có chút hương thơm rơi rớt, 
chỉ cái thoa bị lạc. 


NHỚ (30) : Vd. Hương gây 
mùi nhớ, 256 ; 259, 260, 
265, 324, 383, 413, 558, 
1253, 1259, 1515, 1517, 
1595, 1798, 1799, 1800, 
2192, 2276, 2328, 2345, 
2405, 2590, 2621, 2691, 
2847, 2863, 2992, 3055, 
3227 - // Nhó thương (1): 
Nhớ và thương. Vd. Lấy 
câu vận mệnh khuây dần 
nhớ thương, 1798 - Nhớ 
ít tưởng nhiều, 265 : 
Không nên hiểu theo nghĩa 
đen là nhớ thì ít mà tưởng 
thì nhiều, mà nên hiểu là 
nhớ nhiều mà tưởng cũng 


414 


nhiều. Thành ngử nảy nên 
hiểu một cách tổng hợp là 
né dùng để biểu hiện lòng 
tưởng nhớ thiết tha - Đắp 
nhớ đổi sâu : X. Đấp. 


NHỠ : Nh. Lở. 


NHƠN NHƠN (1): Hinh 
dung vẻ đứng trơ trơ không 
động. Vd. Nhơn nhơn còn 
đứng chôn chân giữa vòng, 
2520. 


NHỜN NHỌỢT :X. Lờn lợi. 


NHỠN TIẾN : X. Nhãn 
tiền. 


NHỦ (3): Khuyên bảo, bảo. 
Vd. Khuyên như, 1495 ; 
1598, 2254 - /⁄ Nhủ qua 
(1): Bảo qua. Vd. Tiểu thư 
trước đã liệu chừng nhỉ 
qua, 1598 - Khuyên nhủ 
: &. Khuyên. 


NHUY : X. Nhị 


NHUỐM 2) : Cũng như 
nhuộm mà có ý nghĩa nhẹ 


hơn. Vd. Tuyết sương 
nhuốôm nửa mái đầu hoa 
rậm, 384 ; 1520. 


NHUỘM (1) : Vd. Cỏ pha 
mủi ảo nhuộm non da trời, 
140. 


NHÚNG : X. Dúng. 


NHƯ (91): 1. Bằng giống, 
có vẻ (86). Vd. Ngựa xe 
như nước áo quần như 
nen, 48; 71, 144, 164, 167, 
190, 2ã3, 263, 264, 327, 
247, 353, 436, 476, 481, 
482, 483, 484, 570, 578, 
638, 665, 680, 753, 804, 
888, 908, 918, 988, 10283, 
1024, 1029, 1038, 1072, 
1192, 1205, 1236, 1302, 
1504, 1325, 1326, 1494, 
1559, 1563, 1566, 1589, 
1601, 1628, 1636, 1646, 
1759, 1820, 1839, 1853, 
1879, 1891, 1905, 2114, 
2117, 2152, 2189, 2274, 
2326, 2338, 3424, 2521, 
2533,256,2753,2777,2794, 


2832, 2853, 3108, 3220 - 
2. Ví bằng, ví như (5). Vd. 
Như chàng có vững tay 
co, 1347; 1447, 3119, 3151, 
3153 - Như bưng (1) : 
Chỉ tình hình kín lắm, như 
bưng miệng lọ. Vd. Trong 
ngoài kín mít như bưng, 
1563 - Như chan (1) : Chi 
nước mắt chảy chan chứa, 
nhiều như chan canh. Vd. 
Nàng càng giọt ngọc như 
chan, 1759 - Như chơi (3) 
: Dễ dàng quá, như không 
có chuyện gì. Vd. Ra tay 
tháo cũi sổ lồng như chơi, 
1072; Thấylờithủng thỉnh 
như chơi, 1589 ; 2152 - 
Như không (3) : Như 
không có gì. Vd. Trăm 
nghìn đổmôttrận cười như 
không, 1304; 1566, 2556 
- Như lời (2): Đúng như 
lời nói, lời hẹn. Vd. Mai 
sau ở chẳng như lời, 1029 
;1905 -Như nước: X. Ngựa 
xe - Như nen: X. Áo quần 
- Như rày (1): Tức là như 


415 


ngày nay. Vd. Hản rằng 
mna1 có hư ray cho chăng, 
1024 - Như ra (1) : Em 
địu như lời ru trẻ con. Vd. 
Lặng nghe lời nói ?ht ru, 
347 - Như sôõi (1): Như 
nước sôi sùng sục, ảo ào. 
Vd. Đầu trâu mặt ngựa ào 
ào như sói, 578 - Như tờ 
(3): 1. Như tờ giấy (1). Vd. 
Phận mỏng như tờ, 2777 
- 2. Như đền thờ (2). Vả. 
Lặng ngắt như tờ, 2753 
- Như thể (1) : Như vẻ, 
giống như. Vd. Một vùng 
như thể cây quỳnh cành 
da, 144 - Còn như: %X. Còn 
- Dường như : X. Dường 
-Như dại như ngây, 1839: 
Tức là như ngây dại, tách 
ra làm hai vế đối nhau cho 
đẹp lời - Như hình con 
buôn, 888: Giống như vẻ 
con buôn - Như khóc như 
than,1853: Tức làsầuthảm 
lắm - Như tỉnh như say, 
804: Tức là tỉnh đó mà như 
say mê - Như vầy mối tơ, 


416 


570: Chỉ ruột rôi như mối 
tơ vò. 


NHƯNG:2': Từ để chuyển 
sang ý khác, trái với ÿ trên. 
Vd. Oan này còn một kêu 
trời nhưng xa, 596 ; 1145. 


NHỮNG (67) : I. Từ chỉ 
số nhiêu (26). Vd. Những 
điều trông thấy mà đau đớn 
lòng, 4; 115, 491, 916, 948, 
1044, 1222, 1485, 1514, 
1527, 1544, 1560, 1582, 
1585, 1586, 1619, 1728, 
2077, 2446, 2654, 2688, 
2666, 2752, 2814, 2976, 
3153 - 2. Nghĩa gần như 
chỉ, như còn, như từng, như 
thường,nhưđương(31).Vd. 
Những là trệm nhớ thầm 
yêu, 158 ; 383, 464, 656, 
657, 711, 865, 919, 1055, 
1077, 1189, 1219, 1240, 
1330, 1567, 1579, 1591, 
1240, 1330, 1567, 1579, 
1591, 17038, 1760, 1767, 
1858, 1893, 1939, 2085, 


2249, 2641, 2857, 2945, 
3069, 3130, 3151 - 3. Chỉ 
thời gian, nghĩa là mãi từ 
(10). Vd. Nhưngngày còn 
xanh, 680;980, 1532, 1612, 
2160, 2276, 2282, 2576, 
2577, 3137 - // Những là 
(13) : Chỉ là. Vd. Những 
là trộm giấu thầm yêu chốc 
mòng, 158 ; 383, 865, 919, 
1077, 1579, 1591, 1767, 
1939, 2641, 2857, 2945, 
3069 - Những ngày (6) : 
Mãi từ ngày trước. Vd. Cầm 
như chẳng đỗ những ngày 
còn xanh, 680 ; 980, 1532, 


1612, 2282, 2576 - Những 
như (1) : Còn như. Vd. 
Những như âu yếm vành 
ngoài, 315] - Luuống 
những: X. Luống- Những 
nước non người, 1055 : 
Chỉ là nước non xa lạ. 


NHƯỜNG : X. Dường. 


NHƯỜNG (2) : Do chứ 
Hán là nhượng. Chịu kém, 
chịu thua, chịu thiệt. Vd. 
Mây thua nước tóc tuyết 
nhường màu da, 22 ; thì 
treo giải nhất chỉ nhường 
cho ai, 210. 


417 


OAI : X. Ưr. 


OAI LINH : X. Ủy linh. 


OAN (18) : Chỉ nỗi uất ức 
vì trái lẽ phải, trái lẽ công. 
Vd. Tiếng oandậy đất,590; 
596, 716, 748, 892, 987, 
1427, 1678, 1758, 2420, 
2658, 2673, 2966 - // Oan 
gia (2) : 1. Người bị oan 
nghiệp (1). Vd. Người này 
nặng kiếp oan gia, 1693 - 
2. Người gây oán thù, tai 
hoa (1). Vd. Khéo oan gia 
của phá gia, 2097 - Oan 
khốc (2) : Oan uổngkhổ 


418 


sở. Vd. Nỡ đày đoa trẻ 
càng oan khốc già, 662 ; 
1433 - Oan nghiệp (1) : 
Nghiệp báo khổ sởoan khốc 
do kiếp trước mà thành, 
theo quan niệm nhà Phật. 
Vd. Cũng là oan nghiệp chì 
đây, 1753 - Oan nghiệt 
(1) : Mầm mống của mối 
oan;cáigây nênoannghiệp, 
oan trái. Vd. Một dao oan 
nghiệt dứt dây phong trần, 
986 - Oan trái (1) : Mối 
nợ ác báo do hành động 
ác của mình tạo nên. Vd. 
Càng cay nghiệt lắm càng 


oan trái nhiều, 2362 - Bề 
oan : X. Bể - Dây oan : 
X. Dây - Thác oan : X. 
Thác - Qan khí tương 
triên, 2535 : Khí oan ức 
(của hai người) quấn quýt 
nhau - Oan khổ lưu ly, 
2641 : Oan ức, khổ sở, lưu 
lạc, chia Ha. 


OÁN (2) : Hờn giận. Vd. 
Nghe ra như oán như sầu 
phải chăng, 467 ; 2908 - 
⁄ Ân oán : X. Ấn - Trả 
oán : X. Trả. 


OANH(2):Chim vàng anh. 
Vd. Oanh vàng, 239 ; 270 
-  Qanh vàng (1) : Chim 
vànganh,chưửHánlà hoàng 
oanh. Vd. Ngoài hiên thỏ 
thẻ oanh vàng, 239. 


OM THÒM (1) : Vang ầm 
lên.Vd.mthòmtrôngtrân, 
2286. 


ONG (8) : Vd. Ông bướm, 
38; 846, 1025, 1229, 1758, 
3098, 3144 - / Ong bướm 


(2): Nói chung con ong và 
con bướm, những loài côn 
trùng hút nhị hoa, tỷ dụ 
bọn khách phong tình. Vd. 
Tường đông ong bướm đê 
về mặc ai, 38; 1025 - Bướm 
ong : X, Bướm - Ông 
bướm dai dẳng, 1025: 
Ong bướm lôi thôi, ý nói 
việc tiếp khách - Ơng qua 
bướm lại, 3098 : Như cái 
hoa đã trải qua nhiều ong 
bướm qua lại, chỉ người 
đàn ông - Bướm chán 
chường ; Bướm lả ong 
lơi : X. Bướm - Hoa xưa 
ong cũ : X. Hoa. 


Ô DANH (1) : Làm nhớp 
tiếng. Vd. Thân nghìn vàng 
để ô danh má hồng, 854. 


ÔI (4) : Tiếng than, tiếng 
kêu. Vd. Thương ôi tài sắc 
bực này, 985 :Một đời nàng 
nhẽ thương ôi còn gì, 2678, 
2776, 2965. 


ỐI (1) : Tiếng than, tiếng 


419 


kêu. Vd. Ối Kim lang ! hỡi 
Kim lang, 755. 


ÔM (3) : Giữ lấy ở trong 
hai tay vòng lại, hay giử 
lấytrongvòng. Vd. Ômcầm, 
556 ; 1046, 1400 - / Ôm 
cầm (2) : Tỷ dụ phụ nữ 
lấy chồng. Vd. Trăm năm 
thể chẳng ôm cầm thuyền 
ai, 556 ; Ôm cầm ai nỡ dứt 
đây cho đành, 1400, nghĩa 
là lấy nhau ai lại dứt bổ 
nhau ra - Ôm cầm thuyền 
ai, 556 : Tức là ôm cầm 
mà bước sang thuyền của 
ai, tức lấy chồng khác. - 
Ômlòng đòi đoạnxa gần, 
1251 : Ôm ấp ở trong lòng 
bao nhiêu nỗi nhớ thương, 
nỗi lo nghĩ xa gần (Quan 
văn, Phúc văn chẽp Ôm 
lòng; Quảng tập BK chép 
là Nối lòng). Ông (15) : V. 
Nhìn nàng ốấngnhững máu 
sa ruột rầu, 656, 666, 683, 
896, 932, 1404, 2000, 2757, 
2774, 2793, 2893, 2800, 


420 


2822, 3023, 3051 - / Ông 
bà (4) : Ông và bà. Vd. Mé 
sau viên ngoại ông bả ra 
ngay, 2774 ; 2793, 2822, 
3023 - Ông tơ (2) : Theo 
tục mê tín, là ông già ở 
mặt trăng giữ sợi tơ hồng 
mà buộc chân những người 
đã có số tiền định thành 
vợ chồng. X. Chỉ hồng. Vd. 
Ông tơ ghét bô chỉ nhau, 
549 ; 2599, 


Ở (48) : 7 Sống, cư xử (9). 
Vd. Tuồng vô nghĩa ở bất 
nhân, 967 ; 1029, 1194, 
1484, 1608, 2171, 2664, 
2845, 3056 - 2. Tại nơi nào 
(32). Vd. Có người khách 
ở viễn phương, 67 ; Ở đây 
âm khí nặng nề, 113 ; 122, 
195, 272, 766, 874, 1018, 
1084, 1172, 1183, 1207, 
1340, 1353, 1528, 1572, 
1674, 1706, 1755, 1824, 
2016, 2043, 2052, 2076, 
2573, 2714, 2742, 2884, 
2890, 2921, 3251 - đ. Chỉ 


sự lưu lại, trái với đi (3). 
Vảd. Dùng dăng nửa ở nửa 
về, 133 ; 781, 794 4. Bởi 
đâu, tự đâu (4). Vd. Bây 
giờ sống thác ở tay, 1143; 
1170, 1226, 1984 - / Ở 
bạc (1) : Ăn ở tệ bạc. Vd. 
Ăn xổi ở thi, 509 - Ăn ở: 
X. Ăn - Ở tay người (1): 
Bởi tay người, muốn làm 
thế nào mình củng phải 
chịu. Vd. Dâu sau cũng 
ởtay người biết sao,1226 
- Ở vào khuôn phép, 
1484 : Ăn ở thì vào khuôn 


vào phép - Ăn xổi ở thì: 
X. Ăn. 


ƠN (11) : Chữ hán là ân. 
Vd. Ơn lòng quân tử sá gì 
của rơi, 308; 604,670, 1105, 
1253, 1333, 1966, 2421, 
2489, 2865, 3049 - / Ơn 
lòng (2) : Cái ơn đo lòng 
thương yêu. Vd. Ớn lòng 
quân tử, 308 ; 1333 - Tạ 
ơn : X. Tạ - Ơn nặng bể 
trời, 3049 ; Ơn năng lắm, 
lớn lắm, như bể như trời 
- Ơn trả nghĩa đền, 2865: 
Ơn nghĩa đều báo đáp cả. 


421 


PHA (5ð) : 1. Chế lẫn nước 
này vào nước khác, nghĩa 
rộng là lân cái khác vào 
cái chủ thể (3). Vd. Pha 
nghề thi hoa đủ mùi ca 
ngâm, 30 ; Cỏ pha mùi áo 
nhuộm non da trời, 140 ; 
189 - 2. Xông pha (2). Vd. 
Pha càn, 1652 ; 2940 - // 
Pha càn (1) : Xông pha 
chạy càn vào. V. Pha càn 
bụi cỏ gốc cây ẩn mình, 
1652 - Pha nghề thi hoa, 
30 : Thĩ và hoạ không phải 
lànghề(nghệthuật)chuyên 
môn,nhưngcũng liệp thiệp, 


422 


tức là những nghề phụ pha 
vào nghề chính, cho nên 
nói là pha nghề - Tuyết 
pha thân : Da trắng như 
có tuyết pha vào thân thể. 
Vd. Sương 1n mặt tuyết pha 
thân, 189. 


PHÁ GIA (1) : Chữ hán 
nghĩa là phá nhà. Vd. Của 
phá gia, 2097 - // Của phá 
gia : X. Của. 

PHÁC HỌA (1): Vẽ sơ sài, 
như người ta thường nói 


chấm phá. Vd. Phác hoạ 
vừa rồi, 401. 


PHÁCH (ð) : Vía. Vd. Tôi 
đòi phách1ạc hồn bay, 1651; 
1823, 2363, 2390, 2711 - 
/Pháchlachồnbay,165ð1; 
Pháchlạchồnxiêu, 1823; 
2363 : Tức là mất hồn mất, 
vía - Phách quế hồn mai, 
2711 ; Chỉ là hồn phách, 
thêm từ quế và từ mai cho 
đẹp lời. Phách thì gọi là 
phách quế, bởi phách có 
nghĩa là via, lại có nghia 
là bóng đen ở mặt trăng 
mà tục truyền trên mặt 
trăng có cây quế ; hồn thì 
gọi là hồn mai vì cây mai 
làtượngtrưngchotinhthần 
trong trắng. X. Giấc mai 
- Hồn kinh phách rời : 
X. Hồn. 


PHAI (11) : 1. Nhạt bớt 
màu, bớt mùi, bớt đậm đà, 
nồng nàn (10). Vd. Có hiên 
Lãm - thúy nét vàng chưa 
pha:, 280 ; 300, 762, 1042, 
1218, 1337, 1474, 1714, 
2603, 2710 - 2. Trong đá 
nátvàngphai,1955, từ phai 


có nghĩa là mờ đi (1) - / 
Phai đào (1) : Lợt màu 
hồng của quả đào. X. Ủ Hễu 
phai đão- Phai hương (1): 
Lợt mùi hương. X. Lạt phấn 
phai hương - Phai thắm 
(1): Lợt sắc thắm, chỉ hoa 
đào tàn. Vd. Đào đà phai 
thắm, 1474 - Đá nát vàng 
phai : X. Đá. 


PHẢI(57): ¡. Đúng, không 
sai, không trái (18). Vd. 
Phải người hôm nọ rõ ràng 
chằng nhe, 320 ; Nghe ra 
như oán như sầu phải 
chăng, 476; 509, 658, 685, 
683,1028,1090,1194,1322, 
1729, 1807, 1824, 2050, 
2374, 2893, 2922,3055, 
3118 - 2 Giống nghia số 
1, với sắc thái là có phải 
đâu (7). Vd. Gần đây nào 
phải người nào xa xôi, 312; 
1102, 1559, 2180, 2593, 
2814, 3220 - 3. Cần, bị bắt 
buộc (20). Vd. Vì hoa nên 
phải đánh đường tìm hoa, 
442 ; 466, 604, 972, 977, 


423 


1202, 1204, 1332, 1600, 
1846, 2008, 2015, 2107, 
2722, 2780, 2899, 3052, 
3057, 3114, 3243 - 4. Giống 
nghĩa số 3, với sắc thái là 
cần chỉ phải (1). Vd. Là 
nhiều vàng đá phải tìm 
trăng hoa, 3476 - ã. Được 
gặp, bị mắc phải (11). Vd. 
Phải buổi, 289 ; Phải tên 
xưng xuất tại thằng bán 
tơ, 588 ; 953, 1309, 1768, 
1777, 1888, 1940, 2118, 
2894, 2897 - // Phải buổi 
(3): gặp được buổi. Vd. Cách 
tường phải buổi êm trời, 
289;13091768- Phải bước 
(1): Gặp bước,mắc vàocảnh 
ngộ. Vd. Phải bước lưu ly, 
953 - Phải cung (1) : Bị 
cung bắn trúng. Vd. Phải 
cung rày đã sợ làn cây cong, 
2118 - Phải chăng (3) : 
1. Từ kép để hỏi, để than 
(2). Vd. Nghe ra nhưự oán 
như sầu phải chăng, 476; 
1090 - Z2. Phải và không 
phải, tức là phải trái, thị 


424 


phi(1).Vd.Biếtđườngkhinh 
trọng biết lời phải chăng, 
2686 - Phải duyên (]) : 
Duyên số hợp nhau. Vdả, 
Quốc sắc thiên tài phải 
duyên, 2922 - Phải điều 
(3): Có phải là, nếu đúng 
là. Vd. Phải điều ăn xôi 
ở thì, 509 ; Phải điều lòng 
lại đối lòng mà chơi, 1028; 
Phải điểucầu Phậtcầu Tiên, 
3053 - Phải khi (1) : Gặp 
lúc. Vd, Phải kh¡ mình lại 
xótxanôimình, 1888- Phải 
lời (2) : Chỉ lời nói hợp 
lẻ. Vd. Phải lời ông cũng 
êm tai, 683 ; 2374 - Phải 
lừa (1) : Bị người ta lừa 
phỉnh. Vd. Phải lừa thếkia, 
2894 - Phải khi mình lại 
xót xa nỗi mình, 1888 : 
Gặp lúc nghĩ về tình cảnh 
của mình nên đau buồn 
trong lòng. 


PHÀM(1): Phảm tục, trần 
tục. Vd. Đào tiên đã bên 
tay phàm, 838 (theo Quan 
văn, Quảng tập, BR). 


PHẠM ĐỒ (1): Bọn phạm 
nhân. Vd. Lại đemo các tích 
phạm đồ hậu tra, 2354. 


PHAO (1) : Nói bịa, nói 
vu. Vd. Phao cho quyền gió 
rủ mây, 1173. 


PHÁP BẢO (1) : Vật qui 
báu (chuông vàng khánh 
bạc) để thờ Phật. Vd. Dạy 
đưa pháp bảo sang hầu sư 
huynh, 2046 - Pháp đanh 
(1): Tên đặt theo phép nhà 
phât. Vd. Pháp danh lại 
đổi tên ra Trạc tuyển, 1922 
- Pháp sư (1) : Nhà sư 
tu Phật giáo hay Đạo giáo. 
Vd. Pháp sư dạy hay Đạo 
giáo. Vd. Pháp sư dạy thế 
sự đâu lạ dường, 2984 - 
Pháp trưởng (1) : Chỗ 
hành hình tội nhân (chấp 
hành pháp luật). Vd. Ba 
quân đông mặt pháp 
trường, 2395. 


PHÁTT (9): Đưa ra, nổi lên. 
Vd. Kéo cờ luỹ phát súng 
thành;2271;2514-//Phát 


hoàn (1) : Đưa ra trả lại. 
Vd. Tiền trăm lạieứ nguyên 
ngânpháthoäân,2208-Phát 
tiết (1) : Bảy lộ ra ngoài. 
Vd. Anh hoa phát tiết ra 
ngoài, 415 - Phát súng 
thành, 2271 : Bắn súng 
ở trên thành. 


PHẲNG LẶNG (1) : Yên 
lặng lắm, không một chút 
động ; cũng như thái binh. 
Vd. Bốn phương phẳng 
lặng, 10. 


PHẨM (2) : ¡. Phẩm vật, 
quả phẩm, chỉ vật có giá 
trị (1). Vd. Phẩm tiên, 789 
- 4. Thứ bực, giá trị (1). 
Vd. Càng treo giá ngọc 
càng cao phẩm người, 1228 
- ⁄ Phẩm đề (1) : Tức là 
đề để phẩm binh, phê bình. 
Vd. Phẩm đề xin một vài 
lời thêm hoa, 402 - Phẩm 
tiên (1): Quả phẩm của tiên 
dùng, tức đào tiên. X. Đảo 
tiên. Vd. Phẩm tiên rơi đến 
tay hèn (theo Phúc văn, 


425 


Quảng tập, BK), 789. Phẩm 
tiên là của quí ở trên tiên; 
tay hèn chỉ kẻ hèn hạ. 


PHÂN (8) : ¡. Chữ hán 
nghĩa là chia (1). Vd. Gat 
lệ phán tay, 909 - 2. Một 
phần mười hay một phần 
trăm (6). Vd. Mỗi người mỗi 
vẻ mười phần vẹn mười, 
18 ; 524, 1782, 2234, 2462, 
3144 - đ. Nói lại, biện bạch, 
phân giải (1). Vd. Dẫu rằng 
trăm miệng khôn phân lẽ 
nào, 1738 - Phân của 
(1): Chia rẽ. Vd. Năng lòng 
e ấp tính bài phân chia, 
1390 - Phân kỳ (1) : Chia 
đường, môi người một ngả. 
Vd. Đoạn trường thay lúc 
phân ky, 869 - Phân mình 
(1) :; Rõ rằng rành mạch. 
Vd. Nỗi nàng hỏi hết phân 
minh, 2915 - Phân tay (1): 
Chia tay. Vd. Trông vời gat 
lệ phân tay, 909 - Mười 
phân: X. lười. 


PHÂN PHẤT (1) : Hình 
dung gió thổi vào vật gì 


426 


mỏng khiến hơi lay động. 
Vda.Mành Tương phân phât 
gió đàn, 253. 


PHẦN (21): J. Một mảnh, 
một góc trong toàn thể (10). 
Vd. Mười phần cũng đắp 
điếm cho một vài, 13486 ; 
1584, 2026, 2194, 2604, 
3026, 3144, 3174 - Z2. Số 
lượng chia về một phía, cho. 
một người (11). Vd. Phần 
hơn, 24 ; 480, 852, 2039, 
2350, 3004, 3244 - // Phần 
hơn (1): Có phần vượt quá. 
Vd. So bề tài sắc lại là phần 
hơn, 24. 


PHẦN (2) : Do từ Phần 
du là quê hương của Hán 
Cao tổ, người ta thường 
dùng từ phần, có nghĩa là 
cây phần, để chỉ quê 
hương. X. Tử phần. Vd. 
Được thấy gốc phần, 2588, 
2869 - / Dặm phần : X. 
Dăặm - Gốc phần : X. Gốc 
- Tử phần : X. TỪ. 


PHẤN (6) : Thứ bột trắng, 


đàn bà dùng để trang sức. 
Vd. Buôn phán bán hương, 
814; Lạt phần phai hương, 
1337 ; 1392, 1591, 1794, 
1928 -//Má phấn :X. Mại 
- Buôn phấn : X. Buôn. 
Lạt phấn :; X. Lạ: - Phấn 
thùa hương cũ, 1794: Chỉ 
phân và hương của Thuý 
Kiểu còn để lại đó. 


PHẬN (43): Nghĩa là phần 
riêng ; là thân phận hay 
số mệnh của môi người. Vd. 
Phận hồng nhan có mong 
manh, 65 ; Đau đớn thay 
phận đàn bà, 83 ; 220, 227, 
234,328,411,619,679,697, 
753, 819, 857, 877, 954, 
1141, 1146, 1256, 1343, 
1427, 1449, 1477, 1521, 
1633, 1763, 1776, 1881, 
2019, 2072, 2217, 2279, 
2466, 2541, 2583, 2660, 
2715, 2777, 2791, 2802, 
3035, 3067, 3145 - / Phận 
bạc (1): Phận mỏng mảnh. 
Vd.Đã đành phậnbạckhôn 
đền tình chung, 2802 - 


Phận bèo (1) : Thân phận 
lưu lạc như cảnh bèo. Vd. 
Phận bèo bao quản nước 
sa, 2019 - Phận bèo mây 
(1): Tức là thân phận trôi 
nổi (lưu lạc) như bèo và 
mây. X. Bào mây. Vd. Vẻ 
chichút phận bèomáy,1343 
- Phận bọt bèo (1) : Thân 
phận trôi nổi như cái bọt 
cái bèo. Vd, Chút phận bọt 
bèo, 1449 - Phận bề (1): 
Phận yếu đuối của người 
đàn bà. X. Bổ Vd. Phận 
bồ từ vẹn chữ tòng, 1477 
- Phận mỏng(2).Nh. Phận 
bạc. Vd. Phận mỏng đức 
dày,2715;2777-Tủi phận: 
X. Tủi - Thân phận : X. 
Thân - Phận bạc như vôi, 
753: Phận bạc vốn là phận 
mỏng, cũng như bạc mệnh, 
nhưng ở đây biến thành 
hình tượng bac là trắng nên 
nói bạc như vôi - Phận cải 
duyên kim, 3067 : Ÿ nói 
duyên phân kết hợp với 
nhaunhưhộôtcảibihổphách 


427 


hút, cái kim bị từ thạch 
hút. X. Rụng cải rơi km 
- Phận gái chữ tòng, 2217 
: Phận gái thì phải tong 
phu,phảitheochồng-Phận 
mỏng cánh chuồn, 411 
: Số phận mỏng mảnh (bạc 
mệnh) như cánh con chuồn 
chuồn - Phận mỏng như 
tờ, 2777 : Số phận mỏng 
mảnh (bạc mệnh) như tờ 
giấy - Chút phận con con 
:X. Chút - Phận rầu dầu 
vậy, 697: Phận rầu rï, buồn 
rầu, dù như vây. 


PHẬT (2) : Tức là Phật 
Thích - ca Mâu-ni, người 
dựng nên Phật giáo. Vd. 
Cửa phật, 2076 ; Phải điều 
cầu Phật cầu Tiên, 3053 
- /⁄ Phật đài (1) : Đài, bệ 
thờ Phật. Vd. Quây nhau 
lạy trước Phật đài, 3031 
- Phật đường (2) : Nhà 
thờ Phật, tức là chùa. Vd. 
Đưa nàng đến trước Phật 
đường, 1919 ; Khỏi rừng 
lau đã tới sân Phát đường, 


428 


3006 - Phật tiên (3) : Trước 
đức Phật. Vd. Phật tiền 
thảm lấp sâu vùi, 1929 ; 
2024, 2991 - Cửa phật (1): 
Tức là chùa. Vd. Ở đây cửa 
phật là không hẹp gì, 2076. 


PHEN (1ð) : Do chữ hán 
"phiên”, tức là lần, lượt, khi. 
Vd. Từ phen đá biết tuổi 


vàng, 363 ; Nghĩ lòng lại 


xót xa lòng đòi phen, 788; 
1241, 1245, 1575, 1742, 
1934, 2092, 2196, 2334, 
2946, 2995, 3196, 3215 - 
/ Đòi phen : X. Đời. 


PHÈN(1):Mộtchấtkhoáng 
kết tỉnh, vị chua, thường 
dùng đánh tan vào nước 
đục để khiến nước lắng 
trong. Vd. Tiếc thay nước 
đã đánh phèn, 2155. 


PHÉP (5ð) : Gọi chung luật 
lệ, qui chế, chế độ, hoặc 
phương pháp, pháp luật, 
thủ đoạn. Vd. Phép nhà, 
927 ; 1417, 1419, 1425 - 
// Phép công (1) : Pháp 


luậtcủa nhà nước. Vd. Phép 
côngchiếuánluậnvào,1417 
- Phép nhà (1) : Chữ hán 
là øia pháp, tức là phép 
tắc, qui chế của một gia 
đình. Vd. Nhập gia thì cứ 
phép nhà tao đây, 972. 


PHÊ (1): Nói ông vua, ông 


quan xét định mà cho chữ 
vào giấy tờ. Vd. Án phê - 
/ Án phê (1) : Cái bàn ông 
quan ngồi để phê. Vd. Tiên 
hoa trình trước án phê xem 
tường, 1454. 


PHÊN (1) : Tấm đan bằng 
tre nứa để che nhà, che 
cửa. Vd. Lau treo rèm nát 
trúc gài phên thưa, 2768. 


PHI THƯỜNG (2): Chẳng 
phải thường, không như 
thường. Vd. E thay những 
dạ phi thường, 1485 ; 2223. 


PHI PHÙ TRÍ QUÏỈ (1) : 
Đốt bùa thổi bay lên mà 
gọi qui thần đến, chỉ phép 
của thầy phù thuỷ, thầy 


đạo sĩ. Vd. Phi phù trí qui 
cao tay thông huyền, 1684. 


PHỈ (2) : Thoả mãn. Vd. 
Phỉ nguyền, 39129 ; 3225 
-/ Phi nguyên (1) : Thoả 
mãn nguyện vọng. Vd. Phï 
nguyên sánh phượng đẹp 
duyên cười rồng, 2212- Phï 
mười nguyên (1) : Thoả 
mân đầy đủ ước nguyện. 
Vd. Ba sinh đã phỉ mười 
nguyền, 2325. 


PHÍ PHONG (1) : Phi 
phong là thứ rau ăn củ ở 
Trung Quốc mà người 
nghèo ăn cả lá, giống như 
cây su hào, dùng để tỷ dụ 
tính cần kiệm của người 
nghèo túng hoặc tính quê 
mnùa mộc mạc. Vd. Thói nhà 
băng tuyết chất hằng phỉ 
phong, 332. 


PHIÊN(1): Chữ hán nghĩa 
là phen, tức lần lượt. X. 
Phiên thị ty - // Phiên thị 
tỳ (1) : Tức phen các thị 
tỳ cắt lượt nhau để hầu 


429 


hạ. Vd. Buồng the dạy ép 
vào phiên thị ty, 1744. 


PHIÊN (3) : 1. Buồn rầu 
(2). Vd. Lửa phiển cháy 
gan, 1676 ; 2806 - 2. Làm 
phiền, làm bận( 1). Vd. Dám 
phiền mai sau, 2198 - / 
Phiểền muộn (1) : Buồn 
rầu. Vd. Những là phiền 
muộn đêm ngày, 2857 - 
Lửa phiên : X. Lưa. 


PHIẾU (1) : Tờ phiếu, tờ 
trát. Vd. Phiếu hồng - / 
Phiếu hồng (1) : Tờ phiếu, 
tờ trát đóng dấu đỏ của 
quan. Vd. Phủ đường sai 
lá phiếu hồngthôitra, 1406. 


PHIẾU MẪU (1): X. Lòng 
phiếu mẫu, 


PHÍM (6) : Miếng gỗ (hay 
xương, ngà) gắn vào đàn 
để đỡ dây đàn mà định cung 
bực. Vd. Phím loan, 254 ; 
Phím đàn, 740; 742, 2850, 
2934, 3197 - / Phím đàn 
(38) : Phim của đàn ; theo 


430 


phép hoán dụ, dùng để chỉ 
cái đàn. Vd. Phím đản với 
mảnh hương nguyền ngày 
xưa,740;2934,3197- Phím 
đồng (1) : Phim của cái 
đàn làm bằng gỗ ngô đồng, 
theo phép hoán dụ và phép 
chuyển nghĩa, dùng để chỉ 
cái đàn. Vd. Đốt lò hương 
giở phím đồng ngày xưa, 
2850 - Phim loan (1) : Cái 
phím của đàn gắn bằng keo 
loan (X. Keo loan), do phép 
hoán dụ dùng để chỉ cái 
đàn. Vd. Trúc se ngọn thỏ 
tơ chủng phím loan, 254. 


PHO (1) : Loại từ dùng để 
chỉ một tác phẩm văn học 
hay nghệ thuật. Vd. Pho 
thủ tự -  Pho thủ tự (1): 
Pho sách, pho kinh chép 
tay ; chỉ việc chép kinh. 
Vd. Ngày pho thủ tự, 1930. 


PHÓ QUAN (1) : Đi đến 
chỗ bổ làm quan. Vd. Hai 
nhà củng thuận một đường 
phó quan, 2953. 


PHÓ (3) : Chứ hán nghĩa 
là giao cho, giao phó. Vả. 
Hai là lại cứ lầu xanh phó 
về, 1420 ; 2324, 2634 - // 
Phó mặc (1) : Để mặc cho. 
Vd. Tấm lòng phó mặc trên 
trời dưới sông, 2634 - Tạm 
phó (1): Tạm giao cho. Vd. 
Tạm phó giam ngoài, 613. 


PHONG (3) : Bọc kín. Vd. 
Phong gấm rủ là, 1235 ; 
Rêu phong dấu giày, 2750; 
Phong nhị, 3094 - / Phong 
nhị (1) : Chi cái hoa mới 
nởnhị còn ở trong bao, chưa 
nứtra. Vd. Hoa thơm phong 
nhị 3094 - Phong gấm 
rủ lả, 1235 : Chỉ tình hình 
ăn ở của người sang trọng, 
được phong trong chăn nệm 
gấm, được che ở sau màn 
là - Rêu phong dấu giày: 
X. Rêu. 


PHONG (1) : Một giống 
cây đến mùa thu thì lá đỏ 
ra rồi rụng. Vd. Rừng phong 
thu đã nhuốm màu quan 
san, 1520, 


PHONG BA (1) : Chữ hán 
nghĩa là gió và sóng, tỷ dụ 
những biến cố dử dội. Vd. 
Phong ba cùng liều, 1366; 
1470 - Phong cảnh (3) : 
Cảnh tượngtựnhiênởtrước 
mắt. Vd. Lần xem phong 
cảnh có bê thanh thanh, 
54 ; 565, 2744 - Phong lôi 
(1) : Gió và sấm, tỷ dụ cơn 
giận dữ. Vd. Phong lôi nổi 
trận, 1389 - Phong lưu 
(2): Dùng theo nghĩa phẩm 
cách thanh nhã hay theo 
nghiasangtrong.Vd. Phong 
lưu rất mực hồng quần, 35; 
3239 - Phong nguyệt (1): 
Gió trăng, tỷ dụ tình yêu. 
Vd. Góp lời phong nguyệt 
nặng nguyền non sông, 396 
- Phong nha (1) : Tên hai 
thiên trong Kinh Thi(Quốc 
phongvà Đạinhã Tiểu nhä), 
sau nhân đó gọi việc văn 
chương thi phú là phong 
nhà ; theo nghĩa thông 
thường là phong lưu tao 
nhã. Vd. Vào trong phong 
nhà ra ngoài hào hoa, 152 
- Phong sương (]) : Gió 


431 


và sương. Vd. Phong sương 
được vẻ thiên nhiên, 399. 
Nét vẽ hình dung được vẻ 
thiên nhiên của cây tủng 
là thử cây trải gió sương. 
Từ phong sương dùng để 
hình dung cái đặc tính kiên 
cường của cây tủng trong 
bức tranh - Phong tỉnh 
(1) : Tình thú về phong 
nguyệt, về gió trăng, chỉ 
người ăn chơi. Vd. Vân là 
một đứa phong tình đã 
quen, 806 - Phong trần 
(9) : Gió bụi, chỉ cuộc đời 
nghèo hèn vất vả. Vd. Một 
dao oan nghiệt dứt dây 
phongtrần,986;1078,1192, 
1273, 1761, 2287, 2445, 
2895, 3243 - Phong vận 
(1) : Phong lưu tao nhã. 
Vd. Có chiều phong vận có 
chiều thanh tân, 188 - 
Phong tình có lục, 8 : 
Cô sách chép chuyện phong 
tình (Phần nhiều các bản 
nôm đều chép Phong tình 
có lục ; BKchép Phong tình 
cổ lục cho đó là bộ sách 
chép chuyện phong tình đời 


432 


xưa. Chúng tôi thấy không 
có bộ sách nào tên như thế, 
nên cứ theo các bản nôm) 
-Phongtrần kiếp đã chịu 
đày, 1761 : Câu đặt ngược, 
tức là : Đã chịu đày đoa 
vào cái kiếp phong trần - 
Phong trần mài một lưỡi 
gươm, 2445 : Mài một lưỡi 
gươm ở giửa cảnh phong 
trần, ởgiưữa cảnh nghèo hèn 
vất vả, để lập nên sựnghiệp. 


PHONG TƯ (1) : Dáng 
dấp xinh đẹp. Vd. Phong 
tưtài mạo tót vời, 151 (Theo 
RKOM. Các bản nôm khác 
chép là thiên tư). 


PHÒNG (6) : Buồng ; nhà 
ở. Vd. Phòng văn, 253 ; 
Phòng không, 276 (Có bản 
chép là buồng không); 
Phòng hương, 1661 ; 1792, 
2877, 3107 - / Phòng 
hương (1) : Phòng thơm, 
chỉ chỗ phu nữ ở. Vd. Chạy 
vào chốn củ phòng hương, 
1661 - Phòng không (1): 
Nhà để không, không có 
người ở. Vd. Phòng không 


để đó người ta chưa về, 276; 
792 - Phòng thu (1) : Nếu 
phòng xuân chỉ phòng của 
người con gái trẻ tuổi, thì 
phòng thu là chỉ phòng 
của người phụ nữ đã luống 
tuổi rồi. Vd. Từ rày khép 
của phòng thu, 3107 - 
Phòng văn(1): Buồng học, 
buồng đọc sách của người 
văn nhân. Vd. Phòng văn 
hơi giá như đồng, 253 - 
Phòng xuân (1) : Chỉ cái 
buồng của người con gái 
trẻ tuổi, còn tuổi xuân. Vd. 
Phòng xuân trướng rủ hoa 
đào, 2877 - Động phòng: 
X. Động = Loan phòng : 
X. Loan. 


PHÒNG (1) : Ngừa, ngăn 
ngửa, giữ. Vd. Phòng khi 
nước đã đến chân, 801 - 
⁄ Quan phòng : X. Quan. 


PHÒNG (2) : Ước chừng. 
Vd. Phỏng tin được một vài 
phần hay không, 2194 ; 
2278. 


PHÔ SÒNG(1): Vốn nghĩa 


là nói thực, nói thẳng ra; 
chuyển nghĩa thành bề 
ngoài giả nói thực thà ngay 
thắng. Vd. Phô sòng Taới 
sẽ lựa đường hỏi tra, 1894 
(TVE, Quảng tập chép Phả 
sòng ; Quan văn, BK chép 
là Đánh liêu ; Phúc văn 
chép là Củng liều). So với 
câu 989 trong Hoa tiên. 


PHỔ (2): 1. Tập bài nhạc; 
bản nhạc (1). Vd. Phổ ấy 
tay nào, 3207 - 2. Đặt khúc 
nhạc vào nhạc phổ (1). Vd, 
Phổ vào đàn ấy, 9576 - // 
Phổ vào đàn ấy, 257G : 
Lấy khúc nhạc đặt vào nhạc 
phổ của đàn ấy, tức là dùng 
đàn ấy mà biểu điễn khúc 
nhạc ây. 


PHÔI PHA (1): Phai nhạt 
đi, kém đằm thắm. Vảd. 
Ngày xanh mòn mỏi má 
hồng phôi pha, 86. 


PHỒN.HOA (1) : Chỉ tình 
hình sinh hoạt xa xỉ náo 


_ nhiệt.Vd.Đờiphồnhoacùủng 


là đời bỏ đi, 180. 


433 


PHƠI (1) : Bày ra nắng, 
giải bày ra. Vd. Thành xây 
khói biếc non phơi bóng 
vàng, 1604 - / Phơi phới 
(1) : Cổi mở, có vẻ hả hê. 
Vd. Lòng xuân phơi phới 
chén xuân tàng tàng, 424. 


*PHU (1) : Thoả, bỏ. Vd. 
Hãy xin báo đáp ân tình 
cho phu, 2322. 


PHU NHÂN (4) : Nghĩa 
đen là người thuộc về của 
chồng ; từ xưa dùng để chỉ 
vợ các vua chư hầu, rồi chỉ 
người đàn bà quí phát. Vd. 
Phu nhân khen chước rất 
mầu, 1621 ; 1779, 2260, 
2316 - Phu qui phụ vinh, 
2553 : Chồng hiến qui thì 
vợ củng vẻ vang. 


PHÙ DƯNG (1) : Tức cây 
sen, có hai giống hoa trắng 
và hoa đồ (không phải hoa 
phù dung của ta) dùng để 
tỷ dụ sắc đẹp của phụ nữ. 
Vd. Một tay chôn biết mấy 
cành phù dung 1160. X. 
Cành. 


434 


PHÙ TANG (1) : Nh. Hộ 
tang. Vd. Từ ngày muôn 
dặm phù tang, 2741. 


PHÚ HẬU (1) : Giàu có, 
nhiều của. Vd. Nền phú hậu 
bực tài đanh, 149 - Phú 
quí (1) : Giàu sang. Vd. 
Phong lưu phú quí ai bị, 
3239. 


PHỤ (8) : Làm trái, ở bạc, 
đối đãi xấu. Vd. Khuông 
thiêng dù phụ tấc thành, 
343; 722,23ã50, 2392, 2630, 
2787, 3089, 3158 - / Phụ 
bạc (1) : Phụ tình ở bạc. 
Vd. Mây người phụ bạc 
xưa kia, 2301 - Phụ duyên 
(1): Trái với duyên số. Vd. 
Duyên đã phụ duyên, 2787 
- Phụ lòng (2) : Bội bạc 
đốt với lòng. Vd. Tại ai há 
đám phụ lòng cố nhân, 
2330 2630 - Phụ tình (1): 
Bội bạc với tình. Vd. Phụ 
tình án đã rõ ràng, 1187. 


PHỦ ĐƯỜNG (2) : Chỉ 
quantriphủ. Vd. Phú đường 


sai lá phiếu hồng thôi tra, 
1406 ; 1437. 


PHÙ (1) : Thô tục, hung 
bạo. Vd. Phủ tay tôi tàn, 
ð92 - / Phũ phàng (4): 
Tàn nhẫn hung bạo, dứ 
tợn. Vd. Phú phàngchi bấy 
hoá công, 85 ; 702, 1969, 
2897 - Phũ tay tôi tàn, 
592 : Tay hung bạo phú 
phàng mặc sức phá phách 
tàn nhãn. 


PHÚC (4): Điều may mắn, 
sung sướng được hưởng ở 
đời, trái với hoa ; theo quan 
niệm xưa là cái phần hạnh 
phúc trời dành cho người 
ta. Vd. Phúc nào nhắc được 
giá này cho ngang, 408 ; 
2658, 2694, 2724 - / Phúc 
lộc (1): Phúc là hạnh phúc 
gia đình, thường chỉ nhiều 
con cháu ; lộc chỉ ăn lộc 
nước, tức là quan. Vd. Một 
nhà phúc lộc gồm hai, 3235 
- Phúc trời (1) : Cái phần 
hạnh phúc do trời dành cho. 


Vd. Duyên ta mà cũng phúc 
trờichi không, 2694 - Phúc 
hoạ đạo trời, 2655 : Đạo 
trờichophúcchohoa-Phúc 
nào nhắc được, 408 : Ai 
có phúc thế nảo mà cân 
được xứng được cái tài này 
(Quan văn, Phúc văn chẽp 
là đổi được ; KOM chép là 
nhắc được). 


PHÚC HUẤN (1) Tỉnh ở 
phía đông nam của Trung 
Quốc, 2954. 


PHỤC (3): ƒ.Cúigựcminh 
xuống đất, ngã gục xuống 
(2). Vd. Đạo nhân phục 
trước tình đàn, 1689; Phục 
xuống, 2536 - 2. Nấp (1). 
Vd. Lễ nghĩ giàn trước bác 
đồng phục sau, 2510 - / 
Phục xuống (1) : Ngâ gục 
xuống đất. Vd. Nàng vừa 
phục xuống Từ liên ngã 
ra, 2536. 


PHỤC THƯ (1) : Gởi thư 
trả lời. Vd. Phục. thư đã 
thấytinchàngđếnnơi,1086. 


435 


PHUN(1):Lấy hơiđểkhiến 
vật ở trong miệng vọt ra 
ngoài. Vd. Khen tài nhả 
ngọc phưn châu, 405 - / 
Nhả ngọc phun châu : 
X. Nhà. 


PHỤNG THỜ (1) : Phụng 
cũng nghĩa là ¿hờ ; từ này 
gồm một từ hán và một 
từ nôm, chi sự thờ cúng. 
Vd. Hương hoa hôm sớm 
phụng thờ, 933. 


PHÚT (9) : 7. Khoảng thì 
giờ rất ngắn (1). Vd. Ai ngờ 
một phút tan tành thịt 
xương, 2554 - 2. Bông chốc 
(1). Vd. Gót tiên phút đã 
thoát vòng trần ai, 1380 
- Phút đâu (1) : Phút 
chốc không ngờ. Vd. Phút 
đâu ngọn gió cuốn cờ đến 
ngay, 120. 


PHƯỚN (1) : Cờ của nhà 
phật treo trước chùa. X. 
Phướn mây-//Phướn mây 
(1) : Cờ của nhà phật, treo 
trên cột cao ở trước chùa, 


436 


gọi là phướn mây, tỏ ý là 
cao lên tận mây. Vd. Sớm 
khuya lá bối phướn mây, 
2057. 


PHƯƠNG (9) : Mé, phia, 
hướng, góc, địa phương. Vd.. 
Bốn phươngphăng lặng hai 
kinh vững vàng, 10; 1267, 
1787, 2214, 2248, 2250, 
2405, 2450, 3231 - / 
Phương diện (10 ; Chỉ một 
mặt, một địa phương. Vd. 
Phương điện quốc gia, 2591 
- Phương trời (2) : Một 
góc ở dưới gầm trời, một 
địa phương. Vd. Song sa 
vò võ phương trời, 1267 ; 
2248-Phương diện quốc 
gia, 2591 : Chi chức quan 
phu trách một phương 
điện, một địa phương của 
đất nước. 


PHƯƠNG TIỆN (1) 

Nguyên từ nhà phật, dùng 
rộng chỉ việc tiện lợi cho 
người ta. Vd. Đem lời 
phương tiện mở đường hiếu 
sinh, 1750 - Phương 


trưởng (1) : Đã khôn lớn. 
Vd. Hai em phương trưởng 
hoà hai, 3011. 


PHƯỜNG (6) : Vốn chỉ đơn 
vị hành chính gồm những 
người thú công cùng một 
nghề ; chỉ đoàn thể gồm 
những người thủ công làm 
nghề ở địa phương ; nghĩa 
rộng là tập thểnhững người 
làm một nghề, hoặc chỉ 
những người cùng ở một 
địaphươngnhưnhau;nghia 
rộng nửa chỉ bọn người làm 
những việc xấu hay có thói 
xấu như nhau. Vd. Chẳng 
sân Ngọc bội thì phường 
Km môn, 410 ; 812, 1356, 
1730, 2140, 2148 - / 
Phường bán thịt (1) : Chỉ 
nhà chứa gái, nhà đi. Vd. 
Cũng phường bán thịtcùng 
tay buôn người, 2140 - 
Phường Kimmôn:X. Kim 
môn - Phường trốn chúa 
(1) : Chỉ những người nô 
tỳ trốn chủ mà đi. Vd. 


Chẳng phường trốn chúa 
thì quân lộn chồng, 1730 
(Quảng tộc chép là phường 
trồn chúa ; các bản nôm 
khác như Quan văn, Phúc 
văncùng TVE, BKđêu chép 
là màu trốn chúa). 


PHƯỢNG (2) : 1! Chim 
phượng tức là phượng 
hoàng (1). Vd. Phi nguyễn 
sánh phượng, 2212 - 2.Tách 
từ "loan phượng" làm hai 
mà dùng vào từ tổ mới (1). 
X. Phượng chạ loan chung 
-/8ánh phượng: X. Sánh 
-Phượngchạloanchung, 
89 : Chỉ những người đã 
từng ăn nằm với Đạm Tiên. 
Vốn là "loan phượng chung 
chạ" tách ra mà đặt thành 
từ tổ mới, gồm hai vế đối 
nhau - Phượng liễn loan 
nghĩ, 2265 : Kiệu trang sức 
bằng hình chim phượng và 
đồ nghỉ trượng trang sức 
bằng hình chim loan, chỉ 
nghi vệ của hoàng hậu. 


437 


QUA (19) : ¡. Về không 
gian thì đi tới, vượt qua, 
đi khỏi ; về thời gian là 
đã xong, đã hết (12). Vd. 
Trải qua một cuộc bể dâu, 
3 ; Thưa hồng rậm lục đã 
chừng xuân qua,370; 1767, 
1789, 1864, 2027, 2498, 
2537, 3048, 3098, 3126, 
3152 - 2. Đi sang (1). Vd. 
Qua chơi nghe tiếng nàng 
Kiều, 2175 - ở. Có ý là qua 
một lần, thoáng qua, không 
kỹ, không sâu (5). Vd. Nhú 
qua, 1598; Thưa qua, 1887; 
Dạy qua, 2049 ; 2065, 2303 
- 4. Có ý là đưa sang cho 


438 


người khác (1). Vd. Dâng 
qua, 1896 - // Qua thì (2): 
1. Cho qua thời gian (1). 
Vd. Những là nương náu 
qua thì, 1767 - 2. Quá cái 
thời tuổi trẻ (1). Vd. Qua 
thì thì thôi, 3048 - Chẳng 
qua (2) : Chữ hán là "bất 
quá” có nghĩa là thế đó thôi, 
không lạ gì đâu. Vd. Chẳng 
qua vì tiền, 598 ; Chẳng 
qua đồng cốt quàng xiên, 
1701 - Cho qua (3) : 1. 
Cho qua chuyện (2). Vd. 
Gượng nói gượng cười cho 
qua, 1864 ; 3152 - 2. Cho 
khỏi (1). Vd. Công danh ai 


dứt lối nào eho qua, 2498 
- Qua thì thị thôi, 3048: 
Đã hết tuổi xuân rồi (Trên 
Thuý Kiểu đã nói : Tuổi 
này gởi với có cây cũng vừa) 
thì thôi đừng nghĩ đến 
chuyện trở lại cuộc đời cũ 
nữa (Câu này các bản quốc 
ngữ chấm câu làm “Đã tu, 
tu trót qua thị, thì thôi. 
Có ý cắt nghĩa "tu trót qua 
thi" là tu cho trọn đời. Nếu 
xét bút pháp của Nguyên 
Du thì thấy rö rằng câu 
này gồm hai vế đối nhau: 
Đã tu tu trót, đối với qua 
thì thì thôi. Chấm câu như 
thế thì thấy ngay rằng qua 
thì có nghĩa là quá tuổi 
xuânrôi)- Tháng lọn ngày 
qua : X. Tháng. 


QUÁ (15) : Chữ hán nghĩa 
là qua ; vượt mức thường. 
Vd. Sợ lần khân guá ra sàm 
sỡ chăng, 458 ; 514, 807, 
984,1114,1986,2132,2162, 
2185, 2551, 2589, 2808, 
2811, 2838, 2994 - / Quá 


bước (1) : Đi quá hạn độ, 
đi xa quá. Vd. Tìm hoa quá 
bước, 1986 - Quá chiêu 
(1) : Chiều lòng quá mức. 
Vd. Quá chiều nên đã chán 
chường yến anh, 514 - Quá 
chơi (1) : Ăn chơi quá mức. 
Vd. Quá chơi lại gặp hồi 
đen, 807 - Quá đỗi (1) : 
Quá vời rồi, không trở lại 
được nữa. Vd. Song đà quá 
đối quản gì được thân, 114 
(Quan văn, Phúc văn chép 
là quá đối, chúng tôi thấy 
thông nghĩa và quen) - Quá 
lời (2) : Lời quá đáng. Vd. 
Quá lời nguyện hết Thành 
hoàng Thổ công, 2132 ; 
Người dạy quá lời, 2185 - 
Quá niên (1) : Tuổi quá 
thời xuân rồi. Vd. Quá niên 
trạc ngoại tứ tuần, 627 - 
Quá nửa thì (1) : Quá nửa 
thời tuổi trẻ. Vd. Má hồng 
đến guá nửa thì chưa thôi, 
2162 - Quá quan (1) : Qua 
cửa quan. Tên khúc nhạc 
tả tâm sự của Chiêu Quân 


439 


đời Hán qua cửa quan để 
sang nước Hung Nô. Vảd. 
Quá quan: này khúc Chiêu 
Quân, 479 - Quá ra (1) : 
Nếu quá mức ởi. Vd : Quá 
ra khi đến thế nào mà hay, 
2838 - Quá tay (1) : Tay 
làm quá mức không giử lại 
kịp ; chỉ hành động tự sát. 
Vd. Mụ còn trông mặt nàng 
đà quá tay, 984. 


QUÁ (1) : X. Quả mai - 
/ Quả mai ; Quả của cây 
mơ. Vd, Quả mai ba bảy 
đương vừa, 3075. Bài thơ 
"Phiếu mai" (Mai rụng) 
trong Khinh Thị có câu : 
"Phiếu hữu mai, kỳ thực 
thất hề... kỳ thực tam hề" 
nghĩa là : "Quả mai rụng, 
mười phần còn bảy phần... 
mười phần còn ba phần", 
1naIrung tức 1a thì đã muộn, 
con gái tức là thì đã muộn, 
con gái nên lấy chồng đi. 
Câu này dùng điển mai 
rung, ý nói mai rụng nhưng 


440 


vấn còn ba quả, bảy quả 
chưa muộn lắm đâu - Nhân 
quả : X. Nhân - Quả kiếp 
nhân duyên 201 : Quan 
niệm nhà phật cho rằng 
cái kiếp này của người ta 
là kết quả (quả kiếp) của 
những nguyên nhân (nhân 
duyên) ở kiếp trước. 


QUẢ NHIÊN (1) : Đúng 
như thế. Vd. Sự đã quả 
nhiên, 963. 


QUẢY (2): Đeo vật gi vào 
đầu đòn để vác trên vai. 
Vd. Buộc yên quảy gánh 
vội vàng, 563 ; Đeo bầu 
quảynip, 2650 -//Đeo bầu 
quảy níp : X. Đeo, 


QUAN (5) : Chí người có 
chức vụ làm việc nhà nước 
trongtbờiphongkiến;thuộc 
về nhà nước. Vd. Con quan 
Lại bộ tên là Hoạn thư, 
1530 ; 2451, 2458, 2592, 
2597 - / Quan giai (1) : 
Bực thang quan chức. Vd, 


Nghìn năm đằng đặc quan 
giai lần lần, 3236 - Quan 
nha(1):Nhamôncủaquan, 
chỗ quan làm việc. Vd. Một 
đoàn về đến guan nha, 3059 
- Quan quân (2) : Quân 
của nhà nước. Vd. Quan 
quântruy sát đuổi dài,2523 
- Từ quan : X. Từ quan. 


QUAN HÀ (1) : Cửa ải và 
sông, chỉ đường xa, chỉ tình 
ly biệt. Vd. Tiên đưa một 
chén quan hà, 1499 - Quan 
phòng ; Đóng cửa giữ gìn, 
thường dùng theo nghĩa giữ 
gìn. Vd. Quan phòng then 
nhặt lười mau, 1935 -Quan 
san (sơn) (3) : Cửa ải và 
núi non, chỉ đường xa, tình 
ly biệt. Nh. Quan hà. Vd. 
Trong gang tấc lại gấp mười 
quansan,1938;2874; Rừng 
phong thu đã nhuốm màu 
quan san, 1520. Màu quan 
san tức là cải màu (màu 
đỏ của rừng phong) mà mủa 
thu đã đem nhuốm cho núi 
rừng ởchỗ quan sơn - Quan 


tái (1) : Cửa ải nơi biên 
thuy, chỉ đường xa. Vd. Một 
niềm quan tái bốn mùa gió 
trăng, 1596. 


QUAN ÂM CÁC (1): Gác, 
am thờ bồ tát Quan-âm. 
Vd. Sẵn Quan-âm các vườn 
ta, 1915. 


QUÁẢN (2) : Nhà trọ, nhà 
hàng. Vd. Quán khách, 
287 ; Đồ quán xiêu đình, 
1302 - Quán khách (1): 
Nhà trọ. Vd. Nhân từ quán 
kháchlân la,287- Đổ quán 
xiêu đình : X. Đổ. 


QUẢN (2): Trông coi, cầm 
giữ, chú ý, quan tâm đến. 
Vd. Quản đâu, 776 ; Quản 
g1 được thân, 1114-//Quản 
bao (2) : Nh. Bao quần. 
Nghĩa là chẳng kể, chẳng 
sợ, chăng ngại, chấp cho. 
Vd. Quản bao tháng đợi 
năm chờ, 553, tức là chẳng 
kể, chấp cho là phải tháng 
đợi năm chờ (từ bao ở đây 


441 


không phải là bao nhiêu 
tháng, bao nhiêu năm) ; 
Dãi dầu tóc rối da chì quản 
bao, 1246 - Quản chỉ (1): 
Kể chỉ, ngại chi. Vd. Quản 
ch¡ lên thác xuống ghềnh, 
1951 - Quản đâu (1) : Có 
kể đâu, có ngại đâu. Vd. 
Dầu rằng xương trắng quê 
người quản đâu, 776- Quản 
gia (2) : Người trông coi 
tôi tớ trong nhà phú qui. 
Vd. Quản gia có một mụ 
nào,1747;2305-Baoquảdn: 
X. Bao - Quản gì được 
thân, 1114: không còn cầm 
giữ được thân mình nữa. 


QUẢN HUYỀN (1) : Sáo 
và đàn. Vd. Quản huyềnđâu 
đã giục người sinh ly, 780. 


QUANG (1): Chỉ trời sáng 
sủa, không có mây. Vd. Gió 
quang mây tạnh, 2063 - / 
Gió quang mây tạnh : 
X. Gió. 


'QUÀNG (2): Càn, bậy bạ, 


442 


không đúng. Vd. Giếng 
sâu bụi rậm trước sau tìm 
quảng, 1660; 2600 - / 
Quảng xiên (1): Bậy bạ. 
Vd. Chẳng qua đồng cốt 
quàng xiên, 1701 - Vơ 
quàng vơ xiên, 2600 : 
X. Vơ. 


QUÁNG : X. Nắng quáng. 


QUẢNG LĂNG (1) : Tên 
khúc nhạc của Kê Khang 
đời Tân. Vd. Kê Khang này 
khúc Quảng lăng, 47. 


QUANH (14) : ¡. Vòng ; 
đi vòng ; xung quanh (8). 
Vd. Dạo quanh chợt thấy 
mé sau có nhà, 274 ; 293, 
302, 814, 1054, 1653, 2259, 
2980 - 2. Suốt một vòng 
(1). Vd. Quanh năm, 814 
- đ. Quanh quần (5). Vd. 
Tính quấn lo quanh, 681; 
1493, 1543, 1985, 2042 - 
/⁄ Quanh co (2) : Lùng 
quanh, quanh quẩn, vòng 
đi vòng lai. Vd. Nghĩ đi nghĩ 
lại guanh co, 2028 ; 3005 


- Quanh năm (1) : Suốt 
vòng cả năm. Vd. Quanh 
năm buôn phấn bán hương 
đã lề, 814 - Quanh quất 
(1) : Quanh quần ở gần. 
Vd. Quanh quất đâu xa, 
147 - Dạo quanh : X. Dạo 
- Dối quanh :X. 227- Giấu 
quanh : X. Giãn. 


QUẠNH QUẼ (1) : Vắng 
vẻ lắm. Vd. Song trăng 
quạnh quẽ vách mưa rã 
rời, 2746. 


QUÁT MĂNG (1) : Thét 
lên để măng. Vd. Sở khanh 
quát măng đùng đùng, 
117%, 


QUẠT (5) : 7. Đồ dùng để 
phẩy không khi cho mát 
(3). Vd. Quạt hoa quì, 357; 
Thứ bài guạ£ thơ, 640 ; 728 
- Ø. Phẩy không khí cho 
mát (2). Vd. Quạ£ nồng ấp 
lạnh, 1044 ; 1682 - / Quạt 
hoa quì (1) : Quạt bằng 
lá bồ qui (lá cọ có vẽ hoa). 
Vd. Sẵn tay bả quạt hoa 


qui, 357 - Quạt sầu (1): 
Quạt cho nguội lửa sầu, lửa 
phiền đi. Vd. Dễairấp thảm 
quạt sầu cho khuây, 1682 
- Quạt ước (1) : Cái quạt 
Thuý Kiều trao cho Kim 
Trọng để ước hẹn (xem câu 
357). Vd. Khi ngày quạứ 
ước khi đêm chén thể, 728 
-Quạtnồngấplạnh, 1044: 
Theo nh Lễ, con thờ cha 
mẹ, mùa đông trời lạnh thì 
âpcho ấm, mùa hạ trờinóng 
thì quạt cho mát. Từ tổ này 
đã trở thành thành ngữ, 
như câu chữ hán "Đông ôn 
hạ sánh" - Thử bài quạt 
thơ, 640 : X. Thư. 


QUẰNGQUẠI(1):Uốn cong 
mình, chỉ con cá con lươn 
uốn mình để vận động. X. 
Quằnguaivũnglầy-/Quần 
quại vũng lầy, 1959 : Tỷ 
dụ cảnh sống đày đoa ở 
trong chỗ ô uế, như con lươn 
quằngquaiởtrongvũngbủn. 


QUẦY (1) : Xúm lại xung 


443 


quanh ; đứng vòng quanh. 
Vd. Quây nhau lạy trước 
Phật đài, 3031. 


QUẤY (1) : Khua động. X. 
Chọc trời quây nước - // 
Chọc trời quây nước, 
2471 : Đâm chọc lên trời, 
khua động cả nước (sông 
biến), tỷ dụ sự phiến động 
cả nước non. 


QUẦN (11): 7. Binh lính, 
quân đội (10). Vd. Rập rình 
nhạc quân 2286 ; 2289, 
2299, 2387, 2395, 2457, 
2565, 2566, 2918, 2962 - 
2. Nghĩa rộng dùng trong 
tiếng việt là bọn, lũ (1). 
Vd. Quân lộn chồng, 1730 
- Quân lệnh (1) : Lệnh 
của ông tướng ra cho quân. 
Vd. Truyền quân lệnh 
xuống trướng tiền tha 
ngay, 2378 - Quân lộn 
chồng : X. Lộn chồng. 


QUÂN QUAN (1) : Quân 
và quan. Vd. Xôn xao tơ 
trúc hội đồng quân quan, 


444 


2566 - Quân trung (3) : 
Ở trong quân. Vd. Quân 
trung gươm lớn giáo dài, 
2311 ; 2437, 2456 - Ba 
quân : X. Ba - Nhạc quân: 
X. Nhạc. 


QUÂN TỬ (3) : Chỉ người 
có đức, người bề trên. Vd. 
Ơn lòng quân tử, 308; 351, 
31832. 


QUEN (14) : Thường thấy, 
từng biết ; không lạ, thành 
tập quán. Vd. Quen thói, 
6 ; Quen mặt, 145 ; Quen 
mất nết, 493 ; 806, 808, 
931,1508,1385,1728,1827, 
2056, 2082, 2173, 2920 - 
/⁄/ Quen lối (2) : !. Thường 
theo lề lối ấy (1). Vd. Lầu 
xanh guen ]ốT xưa nay, 931 
- Ø. Thường hay đi về đường 
ấy, nơi ấy (1). Vd. Am mây 
quen lô? đi về dầu hương, 
2082 - Quen mất nết (1): 
X. Älãt nết - Quen tay (1): 
Tay làm đã thuộc. Vd. Trai 
phòng quen tay, 2056 - 


Quen thân (1) : Quen cái 
thói xấu, tức quen mang 
thói xấu vào thân. Vd. Diếc 
rằng những giống bơ thờ 
quen thân, 1728 - Quen 
thói (2) : Xưa nay vẫn 
thường có thói xấu ấy. Vd. 
Trờixanhqguenthóimáhôồng 
đánh ghen, 6; 1303 - Quen 
thuộc (1) : Quen biết kỳ 
lắm. Vd. Càng quen thuộc 
nết càng dan diu tình, 1300 
- Quen mồi lại kiếm ăn 
miền nguyệt hoa, 808 : 
Ý câu này là Mã giám sinh 
quen cái lối ăn chơi trước 
cho nên bây giờ lại trở về 
chốn ăn chơi tức rmiền 
nguyệt hoa mà kiếm ăn. 


QUEN(1):Hoen,õ.X. Quẹn 
bảo -// Quẹn bào (1): Hoen 
áo (không phải ướt đẫm). 
Vd. Giọt châu thánh thót 
quẹn bào, 3015 (BE phiên 
là quyện bào). 


QUÉT (2) : ¡. Dùng chổi 
để xua cho sạch rác (10. 


Vd. Quét sân, 2130 - 2 Chỉ 
gió thổi bay hết các vật như 
quét (1). Vd. Gió gué‡ mưa 
sa, 2443 - // Gió quét mưa 
sa : X. Gió. 


QUÊ (18) : 7. Nơi sinh, nơi 
cha mẹ ở ; chỗ hương thôn 
(14). Vd. Buồn trông phong 
cảnh quê người, 565 ; Hỏi 
quêrằnghuyện Lâm Thanh 
củng gần, 626 ; 776, 815, 
890, 900, 1292, 1593, 1602, 
1800, 2021, 2043, 2236, 
3019 - 2. Quê mùa, mộc 
mạc, thực thà, vụng đại (4). 
Vd. Lòng quê đi một bước 
đường một đau, 1122 ; Nỗi 
quê nghĩ một hai điều 
ngang ngang, 1318 ; Ngồi 
chờ nước đến nên đường 
còn qué, 2080 ; 3253 - / 
Quê khách (1) : Cũng như 
quê người, tha hương. Vd. 
Chỉne guêkháchmộtmình, 
2021 - Quê người (6) : Đất 
lạ,khôngphải quêcdamình 
mà là quê của người ta. 
Vd. Phong cảnh quê người, 


445 


565 ; 776, 890, 900, 1602, 
3019 - Lòng quê : X. Lòng 
- Lời quê : X. bởi - Non 
quê : X. Non - Nỗi quê: 
X. Nôi- Khắp chợ thì quê: 
X. Khấp. 


QUẾ (2): Cây quế, vỏ cay 
dùng làm vị thuốc. Thần 
thoại Trung Quốc nói rằng 
trên cung trăng có cây 
quế, Vd. Thêm quế hồn 
mai, 2711 - Quế hoè (1): 
Cây quế và cây hoè, tỷ dụ 
con cháu đông đúc làm nên. 
Vd. Một cây cù mộc một 
sân quế hoè, 3238 - Cung 
quế: X. Cung- Phách quế: 
X. Phách - Thêm quế: X. 
Thêm. 


QUÊN (3): Không nhớ. Vd. 
Mớicùngnhaulúebanngày 
đã quên, 194 ; 738, 2786. 


QUI LIỆU (1) : Chữ hán 
nghĩa là tĩnh toán, lo liệu, 
tức là thu xếp. Vd. Đặn 
nàng gui liệu trong đôi ba 
ngày, 614, 


446 


QUI NINH (1) : Về thăm 
cha mẹ. Vd. Xe hương nàng 
củng thuận đường qưi 
nĩính, 1606 - Qui sư qui 
phật (1) : Qui sư là qui 
y tăng, qui phật là qui ý 
phật. X. Tam qui. Vd. Qui 
sư qui phật tu hành bấy 
lâu, 2044. 


QUÏÌ (6) : Gấp đầu gối sát 
xuống đất, tổ ý tôn kính 
hay để tạ tội, chịu tội. Vd. 
Liều công mất một buổi qui 
mà thôi, 842 ; 1404, 1406, 
1838, 1895, 2151. 


QUI (1) : Sang trọng, chỉ 
người làm quan,ngườisang 
trong. Vd. Kế guí người 
thanh, 887 - Qui khách 
(1): Khách sang trọng. Vd. 
Vương tôn quí khách, 823 
- Rẻ quí người thanh : 
X. Kẻ - Vương tôn qui 
khách : X. Vương. 


QUI (1) : Linh hồn người 
chết, cũng gọi là ma. Vd. 
Ma đưa lối qui đem đường, 


2665 - / Qui thần (1) : 
Ma qui và thần linh. Vả. 
Kia gương nhật nguyệt nọ 
dao gu? thần, 906 - Qui 
quái tỉnh ma (1) : Bốn 
từ này là chỉ bốn loại qui 
ma, dùng làm một từ tổ 
để chỉ người giáo quyệt, tàn 
ác. Vd. Vợ chàng gui quái 
tinh ma, 2333. 


QUÍT (1) : Cây quít. Vd. 
Thì vin cành guí£ cho cam 
sự đời, 834. Chú ý ở câu 
này Nguyễn Du đối chiếu 
từ quï£ với từ cam. Tô Đông 
pha có câu thơ: "Lão nhân 
du hý như nhi đồng ; Bất 
chiếtmaichichiếtquấtchï" 
nghĩa là "ông già mà chơi 
đùa như trẻ con, không bẻ 
cành mai mà lại bẻ cành 
quít”, có ýchêông già không 
đứng đắn mà còn chơi gái 
(Có bản sửa lại là cành £í£, 
hay cành qguách, đều là 
không đúng). 


Lễ 


QUYỀN (2) : Chim đỗ 
quyên, vốn là chìm tụ hú, 


hay kêu về mùa hè. Ở nước 
ta nhiều người lộn nó với 
chim cuốc củng kêu về mùa 
hè, do tiếng nó kêu "quốc 
quốc” mà liên hệ với điển 
Vọngđếchếthoáthàảnhchim 
đỗ quyên. Ở Trung Quốc 
thì tiếng tu hú kêu "cú cú” 
người ta nghe là (chữ hán). 
Vd.Quyênnhăt,566; Quyên 
đã gọi hè, 1307, chim quyên 
kêu báo tin mùa hè đã đến 
-/ Quyên nhặt (1) : Tiếng 
chim quyên kêu mau. Vd. 
Đầu cành quyền nhặt, 566. 


QUYỂN (1) : Theo nghĩa 
cả câu “Trong sao châu rỏ 
duềnh quyên" 3203, mà 
đoán thì quyền nghĩa là 
trong sáng - ⁄ Duyênh 
quyên : X. Duềnh. 


QUYỀN SINH (1) : Tự tử, 
đứt bỏ sinh mệnh Vd. Cầm 
đao nàng đã toan bài quyền 
sinh, 858. 


QUYỀN (2) : 1. Thế biến, 
đường lối dùng khi biến, 


447 


không thường (1). Ÿd. Có 
quyền nào phải một đường 
chấp kinh, 3118 - 2. Uy thế 
của người có chức tước cao 
(1). Vd. Sao băng lộc trọng 
quyền cao, 2497. 


QUYẾN (2) : Dụ dô. Vd. 
Quyến gió rủ mây, 1173; 
1180 - Quyến anh rủ 
yến, 1180 : Tức là dụ đỗ 
chim anh chim yến, nghĩa 
bóng là dụ dỗ người đàn 
bà con gái đi chơi bời. Tách 
đôi từ "quyến rỏ'" và từ "anh 
yến" làm hai vế đối nhau 
- Quyến gió rủ mây, 1173: 
Tức là dụ đô đi làm chuyện 
phong tình. Tách đói từ 
"quyến rủ” và từ "g1ó mây” 
làm hai vế đối nhau. 


QUYỆN : X. Quẹn. 


QUYẾT(15): 7. Chắc chắn, 
nhất định (5). Vd. Lượng 
xuân dù quyết hẹp hòi, 
345 ; 620, 1401, 2111,3174 
- Ø. Định đoạt (9). Vd. Thế 
nào xin quyết một bài cho 


448 


xong, 1106 ; 1366, 1391, 
1421, 1496, 2124, 2229, 
2502, 3128 - 3. Dứt, chết 
(1). Vd. Người dù muốn 
quyết trời nào đà cho, 998 
- Quyết đoán (1) : Định 
chắc chắn. Vd. Thấy lời 
quyết đoán hẳn hoi, 1031 
- Quyết lời (1) : Nói quả 
quyết. Vd. Quyết lời dứt 
áo ra đi, 2229 - Quyết tình 
(2) : Quyết lòng. Vd. Quyết 
tình nàng mới hạ tình, 605; 
2596 - Quyết kế thừa cơ, 
2507 : Quyết định mưu kế 
và nhân cơhội - Quyết một 
bài, 1106 : Quyết định theo 
một bề, một đường - Quyết 
một bề, 1421. Nh. Quyết 
một bài- Quyết ngay biện 
bạch một bẻ, 1391 : Quyết 
định xử trí rạch ròi theo 
một bề, một đường. Thúc 
ông bắt con phải bỏ vợ lẽ, 
chứ không thể để nhu nhơ 
được. 


QUYNH (2): Một thứ ngọc. 
Vd. Cây quỳnh cành dao, 


144 ; Chén quyỳnh, 3190 
- ⁄ Quỳnh tương (1) : 
Nghĩa đen là nước trong 
chén ngọc quỳnh, nghĩa 
bónglàrượungon. Vd.Chén 
hà sánh giọng quỳnh 
tương, 453 - Chén quỳnh: 
X%. Chén- Cây quynh cảnh 
đao : X. Cây. 


QUỐC SẮC (3) : Sắc đẹp 
nhất nước. Vd. Người quốc 
sắc kẻ thiên tài, 163 ; 825, 
2922 - Quốc sĩ (1) : Người 


đàn ông giỏi ở trong nước. 
Vd. Từ rằng : Quốc sĩ xưa 
nay, 2427 - Quốc sắc thiên 
hương(1): Sắc nước hương 
trời, chỉ người tuyệt đẹp. 
Vd. Đã nên quốc sắc thiên 
hương, 825 - Quốc sắc 
thiên tài (1) : Sắc nước, 
chỉ người đàn bà đẹp ; tài 
trời, chỉ người đàn ông giỏi. 
Vd. Lạ gì quốc sắc thiên 
tài phải duyên, 2922. 


QUỞ : X. Diếc. 


449 


RA (143) : 1. Trái với vào 
(45). Vd. Chị em thơ thẩn 
dẫn tay ra về, 52 ; 96, 102, 
145, 152,216,286,291,311, 
388,415,528,632,868, 844, 
980,1095,1109,1152,1322, 
1572, 1745, 1770, 1804, 
1852, 1872, 1916, 1965, 
2126, 2127, 2146, 2189, 
2229, 2272, 2300, 2468, 
2512, 2656, 2774, 2790, 
2811, 2845, 2873, 2942, 
3050 - 2. Dùng theo nghĩa 
rộng, với ý nghĩa là hoá 
ra, thành ra, làm ra, tỏ ra, 
trổ ra. v.v... (33). Vd. Phận 


450 


con thôi có ra gì mai sau, 
234 ; Quanh tường ra ý tìm 
tòi ngẩn ngơ, 302 ; 458, 
507,518,691, 768,959,978, 


1064, 
1178, 
1512, 
1561, 
1739, 


1064, 
1256, 
1538, 
1622, 
1876, 2008, 2018, 
2142, 2376, 2423, 2466, 
2630, 3178 - ở. Cho đầu 
đề để thi (2). Vd. Này mười 
bài mới mới ra, 203 ; 232 
- 4. Chỉ tình hình ra theo 
nghĩa hẹp và theo nghĩa 
rộng (63). Vd. Tỉnh ra mới 


1072, 
1290, 
1558, 
1731, 


1168, 
1410, 
1561, 
1732, 


biết rằng mình chiêm bao, 
214 ; 426, 462, 474, 476, 
490,587,721,734,764,797, 
877, 888, 922, 948, 982, 
1062, 1156, 1288, 13856, 
1481, 1484, 1497, 1500, 
1642, 1805, 1814, 1814, 
1827, 1842, 1880, 1892, 
1912, 1922, 1941, 1948, 
1981, 2048, 2152, 2159, 
2244, 2355, 2375, 2376, 
2488, 2490, 2500, 2536, 
2538, 2574, 2590, 2620, 
2721, 3772, 2781, 9798, 
2820, 2838, 2879, 2899, 
3008, 3024, 3058, 3110 - 
/⁄/ Ra gì (1) : Cô thành, có 
nên cái gì đâu. Vd. Phân 
có thôi có ra øì mai sau, 
234- Ra khơi (1): Ra ngoài 
biển xa. Vd. Bấy giờ vượt 
bể ra khơi quản gì, 2126 
- Ra sức (2) : Trổ sức ra 
mà làm, Vd. Họ Chung ra 
sức giúp vì, 691 ; 1739 - 
Ra tay (5) : 1. Ra sức mà 
làm (2). Vd. Ra tay tháo 
củi số lồng như chơi, 1072: 


2423 - 2 Thi thố thủ đoạn 
(1). Vd. Chiều con mới đạy 
mặc dầu ra ¿ay, 978 ; 1178 
- Ra tuồng (2) : ¡. Tỏ ra 
vẻ, như vẻ (1). Vd. Ra tuổng 
mèo mả gà đồng, 1731 - 
2. Tỏ ra trò, làm cái trò 
(1). Vd. Ra tuổng trên Bộc 
trong dâu, 507 - Ra uy (2): 
Tỏ ra uy quyền. Vd. Lập 
nghiêm trước đã ra uynăng 
lời, 1410 ; 1561 - Quá ra: 
X. Quá - Rồi ra : X. Rồi 
- Ra vào một mực, 1566; 
Ra vào vẫn giữ một phép 
tắc như thường - Vào luồn 
ra cúi ; Vào sinh ra tử: 
X. Vào. 


RÁ (1): 1. Rơi ra, tan ra, 
lia ra. Vd. Hoa dù rã cánh 
lá còn xanh cây, 678 - 2. 
X. bã - // Rã ròi (1) : Chỉ 
vật mà các bộ phận rời ra, 
ha ra không kết chặt với 
nhau.Vd.Songtrăngquanh 
quẽ vách mưa rã rời, 2746. 


RẠCH (1) : Vạch, xẻ một 


451 


đường ; chia cất. Vd. Iạch 
đôi sơn hà, 2442 - // Rạch 
tòi (2) : Phân biệt rõ ràng, 
Vd. Nàng nghe dường 
cũng thị phi rạch ròi, 
1016; 2419- Rạch đôi sơn 
hà, 2442 : Chia đôi sơn 
hà, chiếm lấy một nửa. Chỉ 
Từ Hải cát cứ giữ một phần 
đất nước. 


RÀY (16) : Nay, lúc bấy 
giờ. Vd. Được rảy nhờ chút 
thơm rơi, 313 ; 337, 1024, 
1040, 1442, 1494, 1960, 
2047, 2118, 2278, 2293, 
2422, 3038, 3039, 3069, 
3107 -//Rày gió mai mưa, 
337 : Thời tiết thay đổi, 
sự vật đổi đời, ví như hôm 
nay gió mai lại mưa - Rày 
lần mai lữa, 1494 : Cứ 
lần lữa, chần chừ ngày nay 
sang ngày mai, không giải 
quyết cho xong- Rày mong 
mai chờ, 1040 : Nay mong 
rồi mai lại chờ, tức là mong 
chờ hằng ngày - Rày ước 


452 


mai ao, 3069 : Tức là ước 
ao nay ước ao mai. 


RẢY : X. Tưới. 


RAN (2) : Vang lên nhiều 
nơi nghe được. Vd. A hoàn 
trên dưới dạ ran, 1737 ; 
Binh uy từấy sấm rantrong 
ngoài, 2440. 


RÀNG BUỘC (1) : Thát 
buộc, thắt vào cho người 
ta. Vd. Nói điều rảng buộc 
thì tay củng già, 1534. 


RẠNG (6): 1. Sáng, chiếu 
sáng.(2).Vd. Rạangso:,1030; 
Tỏ rạng, 3142 - 2 Rang 
sáng, chỉ khi trời vừa sáng 
(4). Vd. Rang ra, 1497 ; 
2033, 2590, 2595 - / Rang 
đông (1): Chỉ khi trời hứng 
sáng,trờimớisángởphương 
đông. Vd. Gà đà gáy sáng 
trời vừa rạng đông. 3216 
- Rang ngày (2) : Khi trời 
mới sáng. Vd. Hồ công đến 
lúc rạng ngày nhớ ra, 2590; 
2595 - Rang ra (1) : sáng 


ra ; đến sáng ngày. Vd. 
Pạngragởiđếnxuân đường, 
1497 - Rang soi (1) : Chiếu 
sáng. Vd. Trên đầu có bóng 
mặt trời rạng soi, 1030. 


RÀNH RÀNH.(8§): Rỏ ràng 
ra đó, không ai chối cải 
được. Vd. Dấu giày từng 
bước In rêu rä71h rảnh, 124; 
1088, 1393, 1997, 2036, 
2047, 2948, 2958. 


RÀO (3) : Trồng hàng cây 
hay cọc ở quanh nhà hay 
vườn để giữ gìn. Vd. Cuối 
tường dường có nẻo thông 
mới rảo, 390 ; 504, 2018 
- / Rào cây (1) : Cắm rào 
để giữ cây. Vd. Hảo cây 
lâu củng có ngày bẻ hoa, 
2018. Dựng hàng rào để 
giữcây,khôngphảilàkhông 
có mục đích, thế nào rồi 
có ngày người ta cũng bẻ 
lấy hoa. Ý nói Hoạn thư 
giam giử Thuý Kiều hẳn 
có ngày sẽ làm hại. (BW 
chép là fzèo cây thì không 


thông nghĩa ; Quảng tập 
chép là trồng cây). 


RÀO : Nh. Đảo - Mưa 
trào : X. ÄMưa. 


RÁO (2) : 1. Khô, không 
ướt, không ẩm, khô đi (1). 
Vd. Thê hoa chưa ráo chén 
vàng, 701 - 9. Cạn, uống 
cạn chén (1). Vd. Chén mời 
phải ngâm bồ hòn ráo 
ngay, 1846. 


RÁT (1): Đau mà có thêm 
cảm giác nóng. Vd. Nát 
ruộ£-// Rát ruột như bào, 
1891 : Lòng đau đớn như 
bị bảo ruột. 


RĂC(1): Bồrơi vậtgì xuống 
để rải trên một điện tích 
rộng. Vd. Thoi vàng vó rắc 
tro tiền giấy bay, 50. 


RĂM(1):Ngày 15củatháng 
âm]ịch,tứcngày trăngtròn. 
Vd. Trăng tàn mà lại hơn 
mười rằm xưa, 3124. 


RẮN (1) : Con rắn. Vd. 


453 


Miệng hùm nọc rắn ở đâu 
chốn này, 2016. 


RẰNG (ð) : Vd. Đứa thì 
vả miệng đứa bẻ răng, 
1562 ; 1597, 1954, 2010, 
2670 - // Nghiến răng : 
X. Nghiên - Ri răng : X. 
Ri - Kê răng hùm sói : 
X. Kẻ 


RẰNG (160) : 1, Nói, nói 
rằng, bảo rằng, dùng để 
dân lời nói hay để thuật 
chuyện (132). Vd. Rằng 
năm Gia tĩnh triều Minh, 
9; RằngsaotrongtiếtThanh 
mình, 59 ; 84, 105, 107, 
111,115,126, 193,227,235, 
311,328,331,337,349,355, 
385,401,409,419,441,455, 
459,463,465,469,489,498, 
501,643,645, 719,903,951, 
953, 965, 979, 995, 1022, 
1027, 1097, 1102, 1105, 
1107, 1141, 1167, 1175, 
1179, 1208, 1205, 1315, 
1821, 1329, 1333, 1861, 
1895, 1421, 1425, 1433, 


454 


1447, 
1505, 
1751, 
1900, 
196, 
2095, 
2195, 
9255, 
2319, 
2851, 
2399, 
2489, 
2573, 
2629, 
2811, 
3035, 3051, 3063, 3083, 
3091, 3113, 3145, 3165, 
3193, 3207, 3211 - 2 Nghĩa 
gần như là (28). Vd. Tỉnh 
ra mới biết rằng mình 
chiêm bao, 214 ; Một lời 
cúng đã tiếng rằng tương 
trị, 460 ; 478, 587, 625, 
626, 677, 776, 1024, 1061, 
1172, 1176, 1396, 1545, 
1664, 1679, 1738, 1807, 
1975, 2069, 2429, 2620, 
2843, 3021, 305/7, 308/, 


1449, 
1583, 
1831, 
1905, 
1987, 
2179, 
2200, 
2964, 
2321, 
2365, 
2403, 
2529, 
2575, 
2655, 
2917, 


1451, 
1609, 
1833, 
1909, 
1995, 
2185, 
2217, 
2915, 
2324, 
2373, 
2413, 
2541, 
2581, 
2679, 
2959, 


1455, 
1728, 
1849, 
1957, 
2066, 
2191, 
2219, 
2279, 
2327, 
2381, 
2427, 
2549, 
2583, 
2713, 
2985, 


3093 - /⁄ Dấu rằng : X. 
Dầu - Tuy rằng : X. Tuy 
- Thà rằng : X. Thà. 


RÁP (5) :Toan, muốn, định 
rằng. Vd. Giật bì tiên rắp 
sân vào ra tay, 978 ; 1178, 
1574, 1910, 2939 - / Rắp 
mong (1): Toan muốn. Vd, 
ấp mong treo ấn từ quan, 
2939 - Rắp ranh (1) : Tính 
liệu sẵn để có địp là thi 
hành. Vd. Mưu cao vốn đã 
răpranhnhữngngaày, 1612. 


RẶT (1): Toàn là, Vd. Kiếp 
sao rặt những đoạn trường 
thế thôi, 2654. 


RẦM (2) : Hình dung sắc 
trời đen. Vd. Trời hôm mây 
kéo tối rầm, 783 ; Bạc phau 
cầu giá đen rẩm ngàn mây, 
912 - / Đen rầm : X. Đen 
- Tối rầm : X. Tôi. 

RẬM (2) : Chỉ cây cối hoặc 
vật gì tương tự chen khít 
nhau. Vd. Thưa hồng rậm 
lục đã chừng xuân qua,370; 


Giếng sâu bụi rậm trước 
sau tìm quảng, 1660 - / 
Bụi rậm : X. Ö¿;: - Thưa 
hồng rậm lục : X. Thưa. 


-~- 


RAP (2) : Vùi lấp có vẻ 
tạm bợ. Cũng nói là lấp. 
Vd. áp thảm quạt sầu, 
1682; 1929 - / Rấp thảm 
quạt sầu, 1682 : Chôn vùi 
mối thảm, tiêu tan mối sầu 
- Thảm rấp sầu vùi, 1929: 
Nh. Hấp thảm quạt sẩu. 


RẬP RÌNH(1): Hình dung 
tiếngnhạcđánh,tiếngtrống 
vànãobatđánhnhipnhàng. 
Vd. RNập rình quân, 2286. 


_RẤT (1): X. Rất mực - // 


Rất mực (1) : Ở mực cao 
lắm. Vd. Phong lưu z4#¡mực 
hồng quần, 35. 


RÂU(2): Vd. Mày râunhẫn 
nhụi, 628 ; Râu hùm hàm 
én, 2167 - Mày râu : 
X. Mây - Râu hùm hàm 
én : Do chử "yên hàm hổ 
cảnh" (hàm én cổ cọp) là 


455 


tướng của Bàn Siêu đời Hán 
(cổ như cổ cọp, hàm như 
hàm én, người ta cho là 
tướng anh hùng). Nguyễn 
Du đổi "cổ hùm”, thành râu 
hùủm. Vd. Râu hùm hàm 
én mày ngài, 216. 


RẦU (3) : Héo đi như dưa; 
buồn rầu. Cũng nói là đầu. 
Vd, Máu sa ruột rầu, 656; 
Phận rẩu, 697 ; Càng rầu 
như dưa ; 2794 - / Rầu 
rầu (3) : Hình dung cỏ lá 
hơi héo. Vd. #ẩu rẩầu ngọn 
cỏ nửa vàng nửa xanh, 58; 
784, 1051 - Rầu ri (1) : 
Buồn thảm. Vd. Bẽ bài rầu 
rï tiếng tơ, 2851 (BK phiên 
là rử rò - Phận rầu : X. 
Phận. 


RẺ (1) : Nhẹ giá. Vd. Sinh 
nghi rẻgiá, 822 - /Ré rúng 
(1): Khinh rẻ. Vd. Mà lòng 
rẻ rúng đã dành một bên, 
B16 - Sinh nghi rẻ giá: 
X. Sính. 


456 


RỂ (5) : 1. Chia rẻ, tách 
ra, lách ra (4). Vd. Rẻ mây 
trông tỏ lối vào Thiên thai, 
392 ; Nẽ cửa ch1a nhà, 704; 
1875,1982-2.Táchrađường 
khác (1). Vd. #é dây cương, 
1126 - ⁄ Re dây cương 
(1): Cho ngựa trê sang lối 
khác, từ tổ này đã thành 
tục ngữ để chỉ sự bỏ rơi 
giữa đường. Vd. Sở khanh 
đã rẽ đây cương lúc nào, 
1126 - Rẽ song : X. Đẩy 
- Rẽthuýchiauyên, 1875: 
Chim uyên ương là giống 
chim ở từng cặp, một con 
đực, ruột con cái, cÖ12 uyên 
tức là chia rẽ vợ chồng. Từ 
rẽ thuý là dùng cho đối với 
từch1auyên,chứchtmthuý, 
tức chìm chà, không phải 
là giống chim ở thành cặp 
đực cái - Rẽ mây trông 
tỏ lối vào Thiên thai, 392: 
Rẽ mây ra thì thấy rõ lối 
và động Thiên thai ; ở đây 
nói rẻ những cây, những 
cành dùng để rào lối thông 


thì thấy rõ lối đi có thể 
dùng để gặp nhau. Lồi vào 
Thiên thai tức là con đường 
đi đến hạnh phúc. 


RỂ (2) : Cũng có thể ri 
Nghĩa như xin hay hãy - 
⁄ Rẽ cho (2) : Vd. Nẽ cho 
thưa hết một lời đã nao, 
502 ; Re cho để thiếp bán 
mình chuộc cha, 606. (Câu 
502, Quan văn chép chữ 
nôm là (chữ hán), tất. phải 
phiên là rỉ cho. Quảng tập 
chép là (chữ hán) thì phiên 
là rẽ cho. Phúc văn lại chép 
là hãy cho (chữ hán). Câu 
606,. Quan văn cũng chép 
là (chứ hán) rỉ cho mà 
Quảng tập thì chép xin cho, 
Phúc văn chép này cho. 
Chúng tôi cân đi nhắc lại 
thấy về chữ (chữ hán), quả 
là các bản nôm không nhất 
trí về cách đọc thế nào cho 
thông nghĩa cho nên mỗi 
bản theo nghia cả câu mà 
chép đổi đi. Chúng tôi cho 
rằng Quan văn chép (chữ 


hán) là đúng, mà chữ ấy 
thì phải phiên là z? hay 
rẽ cũng được, nhưng 
không thể hiểu rỉ theo 
nghĩa như z? tai hoặc rẽ 
theonghla gạ£đicóvẻkhông 
hợp với thái độ của Kiều, 
mà nên hiểu là xin cho, 
hãy cho, nói một cách nhả 
nhẻ dịu dàng). 


RÈM (7) : Phên hay mành 
treo ở ngoài cửa để che 
sương che nắng. Vd. Cửa 
ngoài vội rủ rèm the, 431; 
922,1057,1242,2627,2768, 
2852 - / Rèm châu (2) : 
Rèm kết bằng hộ cườm. 
Vd. Ngâm ngủi rủ bức rèm 
châu, 1057 ; 2627 - Rèm 
the(1): Rèm làm bằng the, 
che sương nắng, nhưng để 
cho ánh sáng thấu qua. 
Vd. Cửa ngoài vội rủ rèm 
the, 431. 


RÉN (1) : Đi nhẹ, nói nhẹ. 
X. Rén chiêng - / Rén 
chiêng (1) : Rón rén, nhỏ 


457 


nhẻ trình bày. Chiếng tức 
là trình nói chệch ra. Vd. 
Lạy thôi nàng lại 
chiêng, 773. 


ren 


RẺ BÈO CHÂN SÓNG : 
X. Ngọn bèo chân sóng, 
“0T lệ 


RÊN RĨ(1): Kêu khóc than 
thở lâu dài. Vd. Giọng Kiều 
rên rï trướng loan, 223. 


RÊU (5) : Vd. Rêu lờ mờ 
xanh, 72; 124, 2233, 2750, 
3230 - / In rêu : X. ïn 
- HRêu lờ mở xanh, 72 : 
Rêuđãmọcphơnphớtxanh, 
Chỉ rêu đã mọc lờ mờ trên 
dấu xe ngưa, như thế là 
vắng vẻ đã lâu, nhưng chưa 
lâu lắm, vì vết rêu còn lở 
mở, chưa đậm - Rêu phong 
dấu giày, 2750 : Dấu giày 
ở trên sân hay trên đường 
vào nhà rêu đã phong kín, 
nghĩa là từ lâu không có 
người đi, cho nên dấu giày 
cuối cùng đã bị rêu phú. 
So rêu phong với rêu trùm 


458 


ở câu 3230, rêu lờ mờ xanh 
ở câu 72, ín rêu ở câu 124. 


RÊU RAO (1) : Nói lớn 
(phần nhiều là cái xấu của 
người ta) cho. mọi người 
nghe. Vd.Sởkhanh]lêntiếng 
rêu rao, 1171. 


RỈ (8) : Hé răng để nói, 
nói nhỏ (8). Vd. Nỗi nàng 
Vân mới rỉ tai, 765 ; 876, 
995,1096,1597,1994,2075, 
2879 - / Ri răng (1) : Hè 
răng để nói. Vd. Tình riêng 
chưa dám rỉ răng, 1597 - 
Ri tai (4) : Nói nhỏ vào 
tai. Vd. Nỗi nàng Vân mới 
rỉ tai, 765 ; 876, 1994, 2075 
- Ri trao (1) : Nói nhỏ để 
trao lời. Vd, Lạy thôi nàng 
mới rỉ ¿rao ân cần, 1096. 


¬ 


RI : X. Fe 


RIỂNG (37) : Thuộc về 
mình, một minh, trải với 
chung. Vd. Nghề riêng, 32; 
Nỗi riêng, 221 ; 242, 265, 
469, 711, 716, 718, 851, 


914,1069,1189,1330,1476, 
1597, 1867, 1967, 1970, 
2187, 2209, 2339, 2369, 
2424, 2441, 2459, 2462, 
2469, 2928, 2966, 3149, 
ở217 - / Riêng chanh (1): 
Chạnh lòngriêngcủa ninh. 
Vd. Nỗi riêng riêng chạnh 
tấc riêng một mình, 242 
- Riêng chung (1) : Khi 
thì riêng, khi thì chung. 
Vd. Nỗi đêm khép mở nỗi 
ngày riêng chung, 1208. X. 
Nỗi ngày riêng chung - 
Riêng những (1) : Gần 
như riêng chỉ, có sắc thái 
luôn luôn như thế. Vd. 
Buồng riêng riêng những 
sụt sùi, 1189 - Riêng tay 
(1) : Của tay mình dùng 
riêng. Vd. Nghề mọn, riêng 
tay, 469 (Quảng tập, Phúc 
văn chép riêng tay ; Quan 
văn lại chép là riêng tây) 
- Riêng tây (3) : Từ riêng, 
thêm từ éây, tức từ £¿ư (chữ 
hán) đọc chệch ra, để làm 
từ kép, cũng nghĩa như 


riêng. Vd. Đồ tế nhuyễn 
của riêng tây 583 ; 1342, 
1438 - Riêng tưởng (1): 
Nghĩ một mình. Vd. Sinh 
rằng riêng tưởng bấy lâu, 
1967 - Nỗi riêng : X. Nổi 
- Nghề riêng : X. Nghề 
- Tấc riêng: X. Tác, 


RÖ (2) : Chỉ chất nước rớt 
xuống từng giọt. Cũng nói 
là nhỏ. Vd. Rở máu, 2570; 
3208 - / Rỏ máu (1): Máu 
chảy ra từng giọt. Vd. Bốn 
dây rõ máu năm đầu ngón 
tay, 2570 - Rỏ sa : Nh. 
Nhỏ sa. 


RÖ (6): 1. Tỏ tường, minh 
bạch (5). Vd. Rð mặt, 322; 
443, 1873, 2352, 2706 - Ø2. 
Tô rõ ra (10. Vd. Rõ mặt 
phi thường, 2223 - /⁄ Rõ 
mặt (4) : ?. Rõ ràng thây 
mặt(3). Vd. Kẻ nhìn rõ mặt, 
322 ; 443, 2352 - 2. Tỏ rõ 
mặt (1). Vd. l mặt phi 
thường, 2233 - Rõ mười 
(1) : Rõ ràng mười phần. 


459 


Vd. Ngâm lời Tam hợp rõ 
mười chăng ngoa, 2706 - 
Rõ ràng (13) : Rõ hắn đấy. 
Vd. Phải người hôm nọ rõ 
ràngchẳng nhe,320; 1184, 
1187, 1311, 1377, 1686, 
1808, 1813, 2396, 2621, 
2918, 2997, 3014. 


ROI (1) : Cá: vọt dùng để 
đánh. X. Roi câu - / Roi 
câu vừa đóng dặm 
trưởng, 1605 : oi câu là 
roi ngưa, vừa đóng đặm 
trường Ìà vừa chongựưa chạy 
đều ở đường trường. X. 
Dóng. Câu này nghĩa là 
Thúc Sinh vừa lên đường 
trở về Lâm Tri. 


HONG (1) : Tức là rong 
ruổi, đi mau. Vd. Thanh 
gươm yên ngựa lên đường 
thắng rong, 2216. 


RÒNG (1) : Tức là ròng 
rã, chỉ thời gian trải qua 
đã lâu. Vd. Mà ta suốt một, 
năm ròng, 1487. 


460 


RỒI (33) : 7. Xong, hết (7). 
Vd. Phác hoa vừa rồi, 401; 
2141, 2164, 2397, 2633, 
2638,3195- 2. Đã qua,xong, 
xong cái ấy (26). Vd. Cho 
đành rồi sẽ liệu bài mối 
manh, 342 ; 444, 493, 724, 
952, 964, 969, 1165, 1182, 
1197, 1337, 1398, 1826, 
1978, 2002, 2045, 2108, 
2152, 2323, 2401, 2480, 
2688, 2798, 2999, 305G - 
⁄ Rồi nữa (1) : Rồi đến 
sau. Vd. Biết đâu rồi nữa 
chẳng là chiêm bao, 444 
- Rồi ra (2) : rồi thì lại. 
Vd. Rồi ra (2) : Rồi thì lại. 
Vd. Nồi ra trở mặt tức thì, 
1165 ; 1337. 


RỐI (4) : Lộn mối này vào 
mối khác ; lộn xộn, không 
ra mối giường. Vd. Tai nghe 
ruột rôïbời bời, 547 ; Chăng 
vò mà rỏi chăng dần mà 
đau, 1252 ; 1746, 1820 - 
/⁄ Rối bởi (1) : Rối lung 
tung. Vd. Ruột tăm đôi đoạn 
như tơ rồi bởi, 1820. 


RỔN (2) : Có thêm. X. Rốn 
ngồi - // Rốn ngồi (2) : Cố 
ngồi thêm chút nữa. Vd. 
Rến ngồi chẳng tiện dứt 
về chỉn khôn, 166 ; 2351, 


RỐN BỀ (1): Chỉ chỗ sâu 
ở giữa bể (biển). Vd. Dễ 
dò rốn bể khôn lường đáy 
sông, 1486. 


RỘN (2) : Nhiều mối rối 
rit. Vd. Nộn đường gần với 
nẻo xa bời bời, 178 ; Bộn 
lời, 2980 - ⁄ Rộn lời (1): 
Nói rối lên. Vd. Xúm quanh 
kể họ rộn lời hỏi tra, 2980. 


RỒNG (4) : ¡. Con rồng 
(2). Vd. Tấm đương được 
thấy mây rồng có phen, 
2196; 2212, - 2. Chỉ đồng 
hồ trang sức bằng hình 
con rồng (1). Vd. Giọt rồng 
- ⁄ Rồng cá (1) : Rồng 
về loài cá, chỉ giống giao 
long. Vd. Trước hàm rồng 
cá gieo mồi thuỷ tỉnh, 2672 
- Cưỡi rồng : X. Cưỡi - 


Giọt rồng : X. Giọt - Mây 
rồng : X. Mây. 


RỘNG (9): ¡. Chỉ diện tích 
(7). Vd. Toà rộng dãy dài, 
1721 ; 2110, 2168, 2550, 
2628, 2650, 2861 - 2. Chỉ 
độ lượng (2). X. Rộng 
thương - // Rộng thương 
(2): Rộng lòng thương đến. 
Vd. Rộng thương cỏ nội hoa 
hèn, 2197 ; 2587 - Rộng 
mở đường mây, 2861 : 
Đường công danh mở rộng 
cho mọi người. X. Đường 
mây - Rộng thương còn 
mảnh hồng quần, 2587: 
Hồng quần chỉ người đàn 
bà. Ý câu này là : Nếu ông 
có rộng thương đến thân 
đàn bà yếu đuối còn sống 
Sót này. 

RỐT LÒNG (1) : Người ta 
thường nói “con rốt”, đây 
dùng rốt lòng để xứng với 
đầu lòng ở dưới. Vd. Một 
trai con thứ rót lòng, 13. 


RỠ(1): Rực rỡ. X. Rỡ mình 


461 


-Rỡ mình (1) : Chỉ mình 
mang mủ áo rực rỡ. Vd. 
Rỡ mình la vẻ cân đai, 2273 
(BK phiên chữ (chữ hán) 
là lửa mình mà chú là quen, 
tức mang cân đai ổã quen, 
e không đúng) - Rỡ ràng 
(2): 1. Rực rỡ. Vd. Hoa 
quan giấp giới hà y rỡ ràng, 
2266- 2. Vẻ vang, vinh hiển. 
Vd. Rỡ ràng mẹ cha, 2482. 


RƠI(11): 1.Rớt,rungxuếng 
(10). Vd. Thi đà trầm gãy 
bình rơi bao giờ, 70 ; 315, 
361, 769, 782, 789, 1936, 
2389, 2572, 3035 - 2. Chỉ 
đồ bỏ sót, bỏ mất (1). Vả. 
Cúa rơi, 308 - / Rơi châu 
(2) : Chảy nước mắt. Vả. 
Nói cười trước mặt rơi châu 
vắng người 1936 ; 2572 - 
Của rơi (1) : Của rơi rớt, 
bỏ mất. Vd. Ơn lòng quân 
tử sá gì của rơi, - Hoa rơi 
(1) : Tỷ dụ người con gái 
lưu lạc. Vd. Chút phận hơa 
rơi, 3035 - Rụng cải roi 
kim : X. tụng. 


462 


RỜI (4) : Thả ra, lìa ra, 
khôngdinh ền Vd. Rờïitay, 
B59 ; 1138, 1979, 2390 - 
/ Rời tay (1) : Thả tay 
nhau ra, tức xa nhau. Vd. 
Dùng dằng chẳng nỡ rời 
tay, 559. 


RỢP (2): Có bóng im. Vd. 
Tiếng chiêng dậy đất bóng 
tỉnh rợpđường, 2222; 2314. 


RU (1) : Hát cho trẻ êm 
tai mà ngủ, do đó mà thành 
nghĩa êm dịu, như nói êm 
ru. Vd. Lặng nghe lời nói 
như ru, 347 - // Như ru: 
X. Như. 


RU (5): Trợ từ dùng ở cuối 
câu tỏ ý ngờ. Cũng nói là 
du, tương đương với chữ 
hán đư. Vd. Công đeo đuổi 
chẳng thiệt thòi lắm ru, 
346;1194,2013,2014,3106 
- ⁄ Giận ru... Cười ru : 
X. Giân. 


RỦ(9): Buông thòng xuống 
(9). Vd. Em đêm trướng rẻ 


màn the, 37 ; 431, 1057, 
1227, 1235, 1310, 2602, 
2877, 3241 -/ Phong gấm 
rủ là : X. Phong. 


RỦ (3) : Dụ dỗ. Vd. Quyến 
gió rở mây, 1173 ; Quyến 
anh rư yến, 1180 ; 2955, 


RỦ RĨ (1) : X. Rầu rï 


RŨ (1) : Có vẻ gục xuống, 
lả xuống, xẹp xuống. Vd. 
Lệ rơi thấm đá tơ chia rũ 
tằm, 782. Con tăm nhả tơ 
ra thì thân thể rũ dần đi 
mà thành con động, nghĩa 
bóng là vì chia tay mà buồn 
rủ người đi - / Rũ mòn 
(1) : Rủ xuống và mòn đi. 
Vd. Xương mai tính đã rủ 
mòn, 325. 


RÚC (1) : Kêu từng thôi; 
thổi còi từng hồi. Vd. Rúc 
còi sương, 867. Thổi còi, thổi 
tủ và lúc còn sương tức buổi 
sáng sớm. 


RỦI (1): Không may. Vả. 


Phận hèn đầu zửi dầu may 
tại người, 2079 -/Rủi may 
(2) : Hoặc rủi hoặc may, 
do ngâu nhiên, theo quan 
niệm xưa là do số phận định 
đoạt. Vd. di may âu cũng 
sự trời, 817 ; Nổi chìm cũng 
mặc lúc nào rửi may, 1958 
- May rủi : Nh. Rủi may. 


RUNG (2) : Lúc lắc, lay 
động. Vd. Ảo ào đồ lộc rung 
cây, 121 ; Ai lay chẳng 
chuyển ai rung chẳng đời, 
2522. 


HRỰƯNG (?) : Rơi xuống, rớt 
xuống. Vd. Dây thêm hoa 
rụng, 272 ; 361, 796, 1138, 
1594, 1705, 2997 - // Rung 
rởi (9) : Rụng xuống và 
rời ra, có nghĩa là tan tác; 
là sợ hãi quá khiến có cảm 
giác như chân tay rụng rời 
ra. Vd. Eụng rời khung dệt, 
582 ; Đau đớn rụng rời, 
595;1654,2006,2073,2092, 
2677, 2764, 2979 - Rụng 
cải rơi kim, 769 : Chữ hán 


463 


có câu "Hổ phách thập 
giới" nghĩa là hổ phách 
hút hột cải và "từ thạch 
dẫn châm" nghĩa là đá tử 
thạch hút kim. Đây dùng 
hình tượng hố phách hút 
hột cải mà nay lại rụng 
ra, từ thạch hút cái kim 
mà nay lại rơi ra, tức là 
yêu nhau mà nay phải xa 
nhau. X. Phận cải duyên 
kim- Rựng rời khung đệt 
tan tành gói may, 582 ; 
TVK chép khung dệt và 
quả may. Chúng tôi tưởng 
quả may nên theo các bản 
quan văn, Quảng tập mà 
phiên lại là gói may. Câu 
thơ tả chân bọn sai nha 
khám xét nhà Vương ông 
cốt để tìm đề tơ mất trộm 
mà "thằngbántơ"cũngkhai 
là do ông oa trử, cho nên 
chúng lục lọi phá phách mọi 
nơi mọi vật mà đặc biệt 
là khung dệt và gói may 
(Quanvăn, Quảngtập,Phúc 
văn chép (chử hán), BK 


464 


phiên là gối mai, nên phiên 
là gói may có lẽ đúng hơn). 


RUỒIXANH(1):Côntrùng 
hay kiếm ăn ở những chỗ 
có sinh vậtrửa nátbẩn thỉu. 
Đây dùng để chỉ bọn sai 
nha bặng nhặng om sòm 
để kiếm ăn. Vd. Đầy nhà 
vang tiếng ruồi xanh, 581. 


RUỔI (ð) : Đi mau, chạy 
mau. Vd. Mé ngoài nghỉ 
đã giục liển rưổi xe, 894; 
1466, 1602, 2269, 2298 - 
/ Ruổi sao (2) : Chữ hán 
là "tỉnh tri" nghĩa là ruổi 
maubanđêm(dướiánhsao). 
Vd. Kiệu hoa cất gió đuốc 
hồng rưổi sao, 1466 (Các 
bảnnômchépthế,duy KOM 
và BR chép điểm sao) ; 
Dưới cờ một lệnh vội vàng 
ruổi sao, 2298 - Ruổi xe 
(1) : Chạy xe cho mau. Vd. 
Mé ngoài nghỉ đã giục liền 
ruổi xe, 894. 


RUỘT (12) : Lòng dạ. Vd, 


Tai nghe ruột rối bời bời, 
547;656, 1676, 1890, 1845, 
1869, 1891, 1948, 3810, 
2833, 3085, 3112 -  Ruột 
rà (2) : Chỉ tình ruột thịt. 
Vd. Cũng trong thân thích 
ruột rà chẳng ai, 2104 ; 
3183 - Ruột rầu (1) : Ruột 
héo, tức đau lòng. Vd. Máu 
sa ruột rầu, 656 - Ruột 
tắm (2) : Trong lòng rối 
rít vĩ như tơ rối trong ruột 
con tăm. Vd. Buót tăm đòi 
đoạn như tơ rối bời, 1820; 
2833- Ruộttảm ngày một 
héo hon, 2833 : Con tăm 
càng nhà tơ, ruột nó ngày 
càng héệo hon ởi (đến cuối 
cùng thân tằm teo lại mà 
hoá ra dộng), tỷ dụ lòng 
Kim Trọng đau đớn vì nhớ 
thương nên càng ngày càng 
héo hon đi (Quan văn, 
Quảng tập, BE chép là héo 
đòn ; Phúc văn chếp là háo 
mòn, chúng tôi theo nhiều 
bản quốc ngử thông hành 
như VH7 chép là héo hon) 
- Gan héo ruột đầy : X. 
Gan - Máu chảy ruột 


mềm; Máu sa ruột rầu: 
X. Máu - Hát ruột như 
bào : X. Tát. 


RÚT (4) : 1. Reo, kéo ra; 
nhổ ra (3). Vd. #út trâm 
sẵn giắt mái đầu, 99 ; 593, 
1580 - 2. Thu vẻ, lây ra. 
Vd. Đoạn trường số rú£ tên 
ra, 2721 - // Rút dây sợ 
nữa động rừng, 1580 : 
Có câu tục ngữ "Rút dây 
động rừng" nghĩa là đụng 
đến cái này sợ ảnh hưởng 
lớn đến cái khác, nói ra 
lại sợ luy đến Thuý Kiều. 


RỤT RE (1) : Dáng co ro 
vì e ngại. Vd. Sượng sùng 
giử ý rụ¿ rẻ, 321. 


RỬA (3) : Dùng nước mà 
tẩy cho sạch, nghĩa bóng. 
Vd. Tấm son gột rửa bao 
giờ cho phai, 1042 ; 2130, 
2688 - // Gột rửa : X. Gội. 


RỪNG (9): Vd. Rừng thu, 
917;1091,1128,1520,1580, 
1755, 1996, 2995, 3006 - 
/⁄/ Rừng phong (1) : Rừng 


465 


cây phong, một thứ cây đến 
mùa thu thì lá đổ ra rồi 
rụng. Vd. Rừng phong thư 
đã nhuốm màu quan san, 
1520 - Rừng tía (1) : Tức 
là "Tứ trúc lâm" làchỗQuan 
thế âm bồ tát ở. Vậy rừng 
tia là cõi phật. Vd. Dường 
gần rừng tía dường xa bụi 
hồng, 1926 - Rừng thu (1): 
Rừng mùa thu. Vd. Rừng 
thu từng biếc chen hồng, 
917 - Rút dây... động 
rừng : X. Phút - Rưng : 
X. Mạch rừng. 


RƯỚC (27) : 1. Đón mời, 
dùng đối với người trên, 
người qui (25). Vd. Nước 
mừng đón hỏi dò la, 191; 
445, 630, 785, 946, 966, 
992,1372,1453,1542,168/, 
2038, 2135, 2143, 2224, 
2264, 2306, 2624, 2692, 
2732, 2773, 2822, 2988, 
3034, 3056, 3228 - 2. Đón 
lấy về cho mình (1). Vd. 
Mà rước tiếng ghen vào 
mình, 1542 -  Rước chầu 
(1): X. Chầu. Rước thêm 


466 


từ chẩu là từ tôn kính đùng 
khi nói về vua chúa. Vd. 
Rằng vâng lệnh chỉ rước 
chầu vu qui, 2264 - Rước 
khách (1) : Đón khách vào 
nhà ; chỉ lầu xanh đón 
khách đến chơi. Vd. Đem 
về rước khách kiếm lời mà 
ăn, 966 - Rước mời (5): 
Đón và mời, có ý lễ phép. 
Vd. Trụ trì nghe tiếng rước 
mời vào trong, 2038 ; 2306, 
2822 - Rước mừng (1) : 
Đón vào và chào mừng. Vd. 
Bước mừng đón hỏi dò la, 
191 - Rước tiếng ghen, 
1542 : Đón lấy cái tiếng 
là người ghen tuông về cho 
minh - Rước dữ cưu hờn, 
1453 : X. Cưu. 


RƯỢU (ð) : Vd. Khi tỉnh 
rượu lúc tàn canh, 1233 ; 
1296, 1473, 1848, 3223 - 
/Rượusớmcòtrưa,1473: 
Buổi sớm thì uống rượu, 
buổi trưa thì đánh cờ. 


RƯỜNG : X. Dường. 


SA (12) : 1. Rơi xuống, rớt 
xuống (9). Vd. Đầm dầm 
châu sa 82 ; 104, 403, 562, 
656, 1140, 1828,2443,3099 
- 2. Chỉ nước trên nguồn 
đổ xuống (3). Vd. Nước suối 
đổ xuống (3). Vd. Nước suối 
mới sa nửa vời, 482 ; 1049, 
2019 - // Sa cơ (2) : Sa 
ngã mà thành thất cơ. Vd. 
Sa cơ mới đến thế này 
chẳng dưng, 1754 ; 2516 
- Sa sút (1) : Chỉ gia thế 
suy kém, trở thành túng. 
Vd. Đều là sa sú£khó khăn, 
2761 - Máu sa : X. Máu 
- Nhỏ sa : X. Nhỏ. 


SA (2) : Một thứ hàng tơ 
mỏng. Vd. Song sa, 428 ; 
1267 -//Song sa : X. Song. 


SÁ (7) : Kể đến Vd. Sá gì 
của rơi, 308 ; 465, 619, 775, 
1145, 1355, 2446, - // Sá 
chỉ (4) : Kể chi, chẳng kể 
chi. Vd. Thưa rằng tiện kỹ 
sá chi, 465 ; 775, 1145, 1355 
- Sá gì (2) : Nh. Sá chỉ. 
Vì âm luật phải dùng giọng 
hạ bằng nên nói sá øỉ. Vd. 
Sá gì của rơi, 308 ; 2446 
- Sá nghĩ (1) :.Nghĩi chi 
đến. Vd. Hạt mưa sá nghĩ 
phận hèn, 619. 


367 


SÁCH (4) : Quyển sách. 
Vd. Túi đàn cặp sách, 278; 
362, 1648 ; 362, 1648, 1937 
- Cặp sách : X. Cặp. 


SẠCH(3): ¡ Trái với nhớp: 
nghĩa bóng (1). Vd. Túc 
khiên đã rửa lâng lâng sạch 
rồi, 2688 - 2. Hết sạch (2). 
Vd. Sạch sành sanh, 584; 
Nạn xưa trút sạch làu làu, 
2737 - // Sạch làu làu (1) 
:Hếtnhăn,khôngcònvướng 
gì. Vd. Nạn xưa trút sạch 
làu làu, 2737 - Sạch sành 
sanh (1) : Hết sạch không 
còn cái gì. Từ sảnh sanh 
là điệp âm của từ sạch. Vd. 
Sạch sành sanh vét cho đầy 
túi tham, 584. 


SAI (4) : Chữ hán nghĩa 
là khiến đi làm việc gì ; 
quanpháiđi¡.Vd.Phủú đường 
sai lá phiếu hồng thôi tra, 
1406 ; 2303, 2306, 2458 - 
Sai nha (3): Bọn lệ thuộc 
ở nha môn để sai phái. Vd. 
Sai nha bỗng thấy bốn bề 


468 


xôn xao, 576 ; 597, 1407. 
Về câu 579, ông Nguyên 
Đình Ngân nói với tôi răng 
trong khi ông làm giám đốc 
Thư viện Bảo Đại ở Huế 
trước Cách mệnh, ông có 
được thấy một bản Kiểu 
nôm chép tay tự trong Nội 
các đưa ra, ông cho đó là 
bản thảo chính của Nguyễn 
Du, trong ấy thấy chữ sa¡ 
là chữ son đè lên chữ mực 
là quan. Ông cho rằng 
Nguyễn Du vốn viết quan 
nha mà vua Tự Đức sửa 
làm sai nha. 


SAI (4) : Lầm, trật, không 
đúng. Vd. Dấu mòn bia đá 
dám saítãcvàng, 772;1776. 
1810, 2414. 


BAY (13): 1. Say rượu (8). 
Vd. Bâng khuâng như tỉnh 
như say một mình, 804 ; 
Cuộc say đầy tháng, 12380; 
1575, 1717, 1842, 1847, 
2568, 2589 - 2. Mê, ngất, 
đi (1). Vd. Hồn dứt máu 


say, /ã7 - 3. Say mê (4). 
Vd. Say khúc vàng, 824 ; 
1780, 2579, 3188 - // Cuộc 
Say : X. Cuộc - Tỉnh say: 
X. Tỉnh - Say khúc vàng 
(1) : Tức là lòng say mê. 
Vd. Càng nhìn vẻ ngọc càng 
say khúc vàng, 3188. 


SÀM SỠ (1): Sẽ sàng, thô 
bí. Vd. Sợ lần khân quá 
ra sảin sở chăng, 458. 


SAN SÁT (1) : Cũng nói 
là sàn sạt, hình dung tiếng 
gió thổi trên bụi lau. Vd. 
Vì lô san sát hơi may, 913. 


SANG (21) ; I Đi từ bên 
này qua bên kia, vượt sông 
vượt biển mà đến, nghĩa 
rộng (14). Vd. Xăm xăm đè 
nẻo Lam kiều lần sang, 266; 
530, 685, 952, 1614, 1623, 
1796, 1773, 2046, 2166, 
2743, 2755, 2822, 2864 - 
2. Từ bên nảy qua bên kia 
(7). Vd. Nách tường bông 
liêu bay sang láng giềng, 


240;278, 1084, 1626, 1687, 
1710, 2083. 


SÁNG (2) : 1. Tỏ rõ (1). 
Vd. Vừa tuần nguyệt sáng 
gương trong, 1199 - 2 Buổi. 
mai(1). Vd. Gà đà gáy sáng, 
3216 - ⁄ Sáng loà (1) : 
Sáng chói, khiến nhìn vào 
loá mắt. Vd. Đầy sân gươm 
tuốt sáng lòa, 1643. 


SÁNH (4) : ¡ Để ngang 
với nhau mà so ; để ngang 
với nhau, đối với (3). Vd. 
Sánh vai, 395 ; 1592, 2316 
- 2. So với nhau, đua nhau 
(1). Vd. Sánh giọng quỳnh 
tương, 453 - / Sánh đôi 
(1) : Chỉ vợ chồng đối với 
nhau. Vd. Song song đưa 
tới trưởng đào sánh đôi, 
1468 - Sánh phượng (1): 
Tức là loan phượng sánh 
đôi với nhau. Người ta 
thường dùng từ tế phượng 
hoàng vu phi nghĩa là chim 
phượng chim hoàng cùng 
bay với nhau, để nói việc 


469 


hôn nhân. Vd. Phi nguyền 
sánh phượng, 2212 - Sánh 
vai (3) : Kề vai với nhau. 
Vd. Sánh vai về chốn thư 
hiên,395;1592,2316-Sánh 
giọng quỳnh tương,453: 
Cùng nhau nhắp giọng 
rượu ngon. X. Quỳnh tương 
- Thi nguyền. sánh 
phượng, 2212 : Thoả lòng 
ước mong về hôn nhân tốt. 


SẢNH ĐƯỜNG (2) : Tức 
công đường. Cũng chỉ nhà 
người quan to ở. Vd. Dỡ 
đò lên trước sảnh đường, 
1711 ; 1718. 


SAO (73) : 1. Như thế nào 
(20). Vd. Chị nói hay sao, 
111 ; Sao cho cốt nhục vẹn 
tuyển, 599 ; 679, 750, 1197, 
1226, 1274, 1359, 1860, 
1376, 1398, 1418, 1506, 
1818, 2388, 2485, 5725, 
3172 - 2. Từ để hỏi hoặc 
than (53). Vd. Rằng sao 
trong tiết Thanh minh, 59; 
225ã,494,600,672,687, 753, 


470 


763,798, 860, 924,975,976, 
996,1008,1026,1068,1226, 
1235, 1236, 1237, 1238, 
1321, 1362, 1635, 1694, 
1763, 1825, 1861, 1956, 
1960, 2180, 2220, 2386, 
2469, 2497, 2600, 2611, 
2653, 2654, 2715, 2791, 
2804, 2938, 2973, 2978, 
3068, 3084, 3103, 3208, 
3204, 3208. 


SAO (4) : Vì sao trên trời. 
Vd. Đuốc hồng ruổi sao, 
1466; 1638, 2298, 308/ - 
// Ruổi sao : X. Ruổi - Ba 
sao giữa trời : X. Ba sao 
- Vật đổi sao dời : X. Vật. 


SÁP (2): Đèn sáp, đèn nến. 
Vd. Đài sen nối sáp, 446; 
Ban ngày sáp thắp hai 
bên, 1723. 


SÁT KHÍ (2): Khí sát phạt 
của quân lính. Vd. Sát khí 
mơ màng, 2251 ; 2524 - Sát 
khí mơ màng, 225 1 : Thấy 
sát khí ngất trời mà không 
hiểu rõ việc gì. 


SAU (64) : Vd. Duyên sau, 
76 ; Biết sau thế nào, 110; 
138,218,274,360,467,520, 
594.587,629,657,663, 768, 
802, 830, 861, 946, 1000, 
1020, 1100, 1118, 1124, 
1131, 1148, 1169, 1290, 
1346, 1434, 1492, 1514, 
1518, 1555, 1620, 1660, 
1720, 1786, 2045, 2068, 
2112, 2189, 2200, 2228, 
2263, 2268, 2410, 2495, 
2510, 2626, 2690, 2693, 
2724, 2736, 2/47, 2774, 
2896, 2910, 2926, 2986, 
2998, 3029, 3159, 3214 - 
/ Sau này (3) : Ngày sau, 
những ngày về sau. Vd. 
Đường xa nghĩ nỗi sau này 
mà kinh, 218 ; 768, 802 
- Sau xưa (2) : Tức là sau 
này. Xưa là xa, chử hán 
là sơ ỢẾ#,). Sau xưa tức 
là sau xa. Vd. Cùng nhau 
kể lề sau xưa, 1977; 2956 
- uyên sau : X. Duyên 
- Để sau : X. Để - Kiếp 
sau : X. Kiếp - Mai sau: 


X. Mai - Thân sau : X. 
Thân- Trước sau: X. Trước 
- Về sau:X. Về- Sau trước 
cũng là, 663 : Chết trước 
chết sau cũng là một lần. 


SÁU MƯƠI (1) : Sáu chục 
ngày. Vd. Thiều quang 
chín chục đã ngoài sáu 
mươi, 40. 


SẮC (5) : 1. Màu (1). Vả. 
Tuyếtin sắengựacâugiòn, 
139 - 2. Vẻ đẹp của phụ 
nữ (4). Vd. Sác đành đòi 
một, 28 ; 639, 1065, 1456 
- Sắc tài (1) : Sắc đẹp 
và tài giỏi. Vd. Khéo thay 
mang lấy sắc tả? làm chỉ, 
2640 - Quốc sắc : X. Quốc 
- Tài sắc : X. Tài - Sắc 
nước hương trời, 1065: , 
Dịch chử hán "quốc sắc 
thiên hương", tức sắc đẹp 
nhất nước, hương của nhà 
trời, chỉ người con gái 
tuyệt đẹp. 


SẮC CHỈ (1) : Sắc là lời 
của vua ban ra, chỉ là ý 


471 


của người tôn qui, đặc biệt 
là cúa vua. Sắc chỉ là ý 
chỉ của vua viết thành văn 
để bảo bẻ tôi. Vd. Khâm 
bai sắc chỉ để nơi rành 
ranh, 2948. 


SẮC SẢO (2) : Linh lợi, 
tinh khôn, lợi hại. Vd. Kiều 
càng sắc sảẩo mặn mà, 23; 
Thuý Kiểu sắc sẩo khôn 
ngoan, 2659. 


SẮM SANH 45) : Tức là 
sắm, mua sắm. Sanh là 
điệp âm của sắm. Vd. Sảm 
sanh nếp tử xe châu, 7?; 
1687, 1918, 2128, 29ã1 - 
Sắm sửa (4) : Sửa soạn, 
như sửa soạn quần áo, sửa 
soạn đồ dùng. Vd. Chí em 
sấm sửa bộ hành chơi xuân, 
66 ; 373, 1465, 2839. 


SĂM BÌM (1) : Cây sắn 
là một loài cây leo dùng 
vỏ để kéo sợi đệt vải và 
cây bìm cũng là một loài 
cây leo, tỷ dụ người hèn 
mon. So với cát đẳng, đăng 


472 


la. Vd. Sam bữn chút phản 
con cọn, 1634. 


SẲN (20) : Đã có đây ¡ có 
đủ đấy, có trước. Vd, Thông 
minh vốn sản tư trời, 29; 
Làng đâu sản mối thương 
tâm, 81 ; 92, 99, 3457, 37/7, 
467, 689, 799, 822, 982, 
1003, 1161, 1312, 1373, 
1649, 1913, 1924, 2024, 
2625 - /⁄ Sẵn sàng (4) : 
Có đủ cả đấy. Vd. Có cây 
có đả sẵn sảng, 279 ; 2265, 
2297, 2313 - Sẵn đúc một 
toà thiên nhiên, 1312 : 
Đã đúc ra đây một pho 
tượng thiên nhiên chỉ thân 
thể của Thuý Kiểu. 


SẮP (3) : Xếp đặt. Vd. Sắp 
sẵn, 1161 ; 1371, 1667 - 
/ Sắp sẵn (2) : Xếp đặt 
trước. Vd. Đà đao sắp sẵn 
chước dùng, 1161 ; 1373. 


SẮT (6) : Thường dùng để 
tỷ du cái gì vững bẻn, cứng 
rắn. Vd. Săấ¿ đanh, 1074; 
Sát đá, 1403 ; Mặt sắt, 


1409 ; Sắt son, 1632; 2580, 
2832 - Sắt dá (1) : Sắt 
và đá, tỷ dụ cái gi bên chắc, 
khỏng lay chuyển được. Vd. 
Sắt đã trì trì, 1403 - Sắt 
đanh (1) : Sắt và đỉnh, tỷ 
dụ cái gì cửng chắc. Vd. 
Mấy lời sắt đanh, 1074 - 
Sắt son (1): Sã: tỷ dụ lòng 
bên chặt, son tỷ dụ lòng 
thanh. Vád. Nào lời sắ£ son, 
1632 - Gan sắt : X. Gan 
- Mặt sắt : X. Mặt. 


SẤY (2) : 1. Tuột, hụt, lỡ 
(1). X. Sẩy chân - 2Ø. Lờ 
mà rớt. mà ngã (1). X. Sẩy 
với - ⁄ Sẩy chân (]) : Lờ 
chân mà ngã hay suýt ngã. 
Vd. Nghĩ mình túng đất 
sẩy chân, 2115 - Sẩy vời 
(1) : Tức là hụt chừng, lỡ 
chừng. Vd. Lỡ bước sấy vời, 
2345 - Túng đất sẩy chân, 
2115 : X. Tùng. 


SÂM THƯƠNG (1) : Sâm 
là sao Cày, mây sao ở giữa 
chòm sao Orion, Thương là 


mấy sao sắc đỏ ở đuôi chòm 
sao Scorplon mà ta gọi là 
sao Thân nóng, trong vòm 
trời hai vì sao ấy cách nhau 
gần 180 độ, cho nên hề sao 
này mọc thì sao kia lận, 
không thể nào cùng thấy 
trong một bầu trời (người 
ta vẫn hiểu lầm là sao hôm 
và sao mai), cho nên dùng 
để tỷ dụ sự cách biệt không 
gặp nhau được. Vd. Sâm 
thương chẳng vẹn chữ 
tòng, 2329. 


SÂM SẬP (1) : Hình dung 
giọt mưa rào đổ mạnh và 
mau. Sẩm là điệp âm của 
sập nghĩa là đổ. Vd. Tiếng 
mau sẩm sắp như trời đổ 
mưa, 484. 


SẤM (2) : Vd. Đàng đùng 
sảm vang, 2296 ; 2440 - 
/⁄ Sấm ran (]) : Tiếng sâm 
động kêu vang từ nơi này 
sang nơi khác. Vd. Binh 
uy từ ây sâm ran trong 
ngoài, 2440 - Sấm sét (3): 


473 


Sãấm và sét, chữ hán là "7ô 
định", chỉ sự trừng phạt, 
sự chiến tranh. Vd. Dẫu 
rằng sấmn sét búa rìu cũng 
cam, 1396 ; 1757, 3423 - 
Sấm vang (1) : Sấm động 
vang lên, chỉ cơn giận dữ. 
Vd. Bất bình nổi trận đùng 
đùng sấm vang, 2296. 


SÂN (23) : Vd. Cây lồng 
bóng sân, 174 ; 410, 525, 
528,1257,1295,1386,1408, 
1424, 1429, 1643, 1822, 
1895, 1934, 2130, 2133, 
2233, 2262, 2314, 2379, 
2769, 3006, 3238 - / Sân 
đào (1) : Tức là sân đào 
lý, chỉ sân nhà quyền qui. 
Nguyên Du dùng hình 
tượng ấy để chỉ sân nhà 
trọ của Kim trọng cho có 
vẻ sang trọng thôi, chứ đây 
chẳng phải sân nhà quyển 
quí. Vd. 5inh thi dạo gót 
sân đào vội ra, 528 - Sân 
hoa (1) : Chi là sân, dùng 
thêm từ hoa cho đẹp, hoặc 
chỉ cái sân nhà quyền qui 


474 


cótrồng nhiềuhoa. Vd.Song 
song vào trước sân hoa lạy 
quì, 1408 ; 1895 - Sân hoè 
(1): Đời Tống, Vương Hựu 
tự tay trồng ba cây hoè ở 
sân, nói rằng con cháu ta 
tất có người tam công. Sau 
người ta thường dùng cây 
hoè để chỉ con cháu. Vd. 
Sân hoẻ đôi chút thơ ngây, 
1257. Chỉhaiem Thuý Kiều 
còn trẻ dại ở nhà với cha 
mẹ - Sân Lai (1) : Sân của 
Lão Lai tử, Lão Lai tử người 
thời Xuân thu, có tiếng là 
con hiếu, 70 tuổi rồi mà 
còn giả chơi trò trẻ con cho 
cha mẹ vui. Vd. Sân bai 
cách niäy nắng mưa, 1045. 
Câu này nói xa cha mẹ đã 
lâu - Sân mai (1) : Sân 
trồng cây mai. Đây chỉ là 
cái sân, thêm từ mai cho 
đẹp, chứ bất tất phải có 
trồng mai thục. Cũng như 
sân đào. Vd. Cúi đầu nép 
xuống sân mai, 1822 - Sân 
mây (1) : Chỉ sân có vẽ 


mây, sân ở cung điện vua 
chúa. Vd. Tạ lòng lạy trước 
sân mây, 2379 - Sân Ngọc 
bội (1) : Sách Lê ký có câu: 
"Quân tứ bội ngọc” là người 
quân tử đeo ngọc, sau vi 
đức hạnh người quân tử 
qui như ngọc. Rồi người ta 
dùng từ bội ngọc hay ngọc 
bội để chỉ người quí trọng. 
Sân Ngọc bội là sân nhà 
vua đầy những người đeo 
ngọc. Vd. Chẳng sân Ngọc 
bội thì phường Kim môn, 
410 - Sân ngô (1) : Sân 
có trồng cây ngô đồng. Vd. 
Sân ngô cành biếc đã chen 
lá vàng, 1386 - Sân quế 
hoè (1) : Cây quế cây hoè 
mọc đầy sân, tỷ dụ nhiều 
con cháu giỏi. Vd. Một cây 
cù mộc một sán quế hoè, 
3238 - Sân rêu chẳng vẽ 
dấu giày, 2233 : Sân thì 
đã mọc rêu, không có dấu 
giày vê hay ¡n trên ấy. Tả 
cảnh sân nhà vắng người 
lâu ngày - Sân thu trăng 


đã vài phen đứng đầu, 
1934 : Sân thu chỉ là cái 
sân, dùng từ £hu cho hợp 
với từ (răng, vì trăng thu 
đẹp nhất. Ý câu này là đã 
trải qua vài tháng. 


SẤN (1) : Xông tới. Vd. 
Giật bì tiên rắp sấn vào 
ra tay, 9⁄8. 


SÂU (10) : 1. Trái với cạn 
(3). Vd. Giếng sâu bụi rậm 
trước sau tìm quàng, 1660; 
1882,2943 - 2. Nghĩa bóng 
(7). Vd. Chín chữ cao sầu, 
1253 ; 1263, 1382, 1966, 
2336, 2490 - // Sâu sắc (1): 
Sâu và sắc, chỉ người lòng 
nghĩ sâu, hoặc có mưu sâu 
sắc bén. Vd. Người đâu 
gâu sắc nước đời, 2007 - 
Ân sâu : X. Ấn - Cao sâu: 
X. Cao. 


SÂU (34) : Buồn rầu. Vd. 
Sầu tuôn đứt nối châu sa 
vắn dài, 104; 236, 247,263, 
383,476,386,544,550,564, 


475 


696,1243,1436,1628,1682, 
1796, 1929, 2533, 2569, 
2574, 2786, 3844, 3030, 
3208 - /⁄ Sầu thảm (1) : 
Buồn rầu xút xa. Vd. Xưa 
sao sầu thảm nay sao vui 
vầy, 3208 - Thảm sầu : 
Nh. Sẩu thảm - Sầu dài 
ngày ngắn, 1796 : Mối sầu 
tuy dài (so với câu “Thử 
hận miên miên vô tuyệt kỳ" 
của Bạch Cư đị) mà thì giờ 
trôi qua thấm thoắt (ngày 
ngăn) củng đã được một 
năm (hết hạ sang thu, hết 
đôngsangxuân)-Sầutuôn 
đứt nối, 104 : Chỉ môi sầu 
khuây đi rồi lại trở lại như 
mối chỉ đứt rồi lại nối lại 
- Thảm rấp sầu vùi : X. 
Thảm - Sầu đong càng 
lắc càng đầy, 247 : Đong 
hạt ngủ cốc thi cảng lắc 
càng vơi, chứ đong môi sầu 
thì càng !ác lại càng đầy 
thêm, tứccàngtìm cách giải 
sầu thì sầu càng nặng. So 
với câu ; Lửa phiền càng 


476 


dập cảng khêu mối phiền. 
X. Lác - Sầu này đẳng 
đặcmuônđòichưaquên, 
2786 : So với câu trong bải 
“Trường hận ca” của Bạch 
Cưdi: "Thứ hận miên miên 
vô tuyệt kỳ”, nghĩa là : Mối 
giận này dằng dặc không 
bao giờ dứt. 


SE (2) : Hơi khô. Vd. Trúc 
se ngọn thỏ, 254, ngòi bút 
lông thỏ của bút trúc khô 
đi, vì không dùng đến ; Tóc 
se mái sầu,, 696, vì sâu 
không buôn chải tóc nên 
mái tóc khô đi. 


SÈ SE (¡.: Hinh dung cái 
gì tháp sát đất. Vd. Sẻ sè 
nấm đắt bên đường, 57. 
Tả nãm mồ ở bên đường 
vì không ai săn sóc nên 
thấp lẹt đẹt. 

SẼ NỬA (1) : Chia bớt một 
nửa cho người khác, tức 
chia đôi. Vd. Môi sầu sẻ 


nưa, 564. 


SẼ (2) : Nhè nhẹ, khẻ. Vả. 
Cách hoa sẽ dặng tiếng 
vàng, 379; 437 -//Se dặng 
tiếng vàng, 379 : Khẽ lên 
tiếng trong trẻo như tiếng 
vàng. 


SEN (6) : Cây sen, hoa sen, 
nghĩa bóng chỉ cái chân 
người đẹp. Vd. Gótsenthoăn 
thoắt đạo ngay mé tường, 
378;437,1384, 1474, 1795, 
3187 - ⁄ Sen ngó : X. Ngó 
- Sen vàng (2) : Tức là 
bước chân người đẹp. Theo 
điển Hậu chứa nhà Trần 
thời Ngủ đại yêu Phan phi, 
đúc hoa sen vàng lát xuống 
đất bảo đi rồi cười nói rằng: 
"Mỗi bước chân sinh ra hoa 
sen vàng". Vd. Sen vàng 
lừng thửng như gần như 
xa, 190 ; 3008 - Gót sen: 
X. Gót - Màu sen :X. Màu 
- Tiếng sen : X. Tiếng - 
Sen ngó đào tơ, 3137 : 
Sen ngó là cây sen ở tình 
trang mầm mới ở ngó mọc 
lên (X. Ngó) đào tơ là cây 


đào còn non. Chỉ người con 
gái còn trẻ tuổi. 


SÉT (1) : Tiếng điện nổ 
trên mây, mạnh và mau 
hơn sâm. Vd. Sét đánh lưng 
trời -/Sét đánh lưng trời, 
2763 : Tức sét nổ ở lưng 
trời, hình dung cái tin ghê 
gớm nghe được thình linh, 
khiến người ta sợ hải. 


ST (1): Ngây dại. Vd. Dù 
chăng xét tấm tình sr, 339 
- ⁄ Tình si : X. Tình. 


SỈ NHỤC (1): Xấu hổ, nhơ 
nhuốc. Vd. Sao cho sỉ nhục 
một lần mới thôi, 1274. 


SỊCH (1) : Lay động thình 
linh. Vd. Gió đâu sịch bức 
mành mành, 213. 


SINH (3): 7 Đẻ ra ; nghĩa 
bóng là nảy ra, gây nên, 
hoá ra (2). Vd. Đã sinh ra 
sô long đong, 797 ; 877 - 
2. Sống, trái với chết (1). 
Vd. Vào sinh ra tử, 2942 


477 


- / Sinh ly (2) : Sống mà 
phải xa cách nhau. Vd. Tử 
biệt sinh jy, 617 ; 780 - 
Sinh nghi (2) : Nảy ra lòng 
ngờ vực. Vd. Mà ta bất động 
nữa người sinh nghi, 844; 
Nghe lời nàng đã sinh nghĩ, 
1113 - Sinh nhật (1): Lễ 
kỷniệmngàysinh.Vd.Ngày 
vừa sinh nhật ngoại gia, 
371 - Sinh sự (1) : Gây 
nên việcrắcrối;gây chuyện. 
Vảd. Dù khi sinh sự thế nào, 
816 - Sinh tử (1) : Sống 
chết. Vd. Thương nhau sinh 
tử đã liều, 3169 - Sinh 
thành (2) : Sinh đẻ và nuôi 
cho nên người. Ÿd. Làm con 
trước phải đến ơn sinh 
thành, 604 ; 679. 


SINH (31) : Người học trò; 
thường dùng làm đại từ để 
chỉngười đàn ông, cũngnhư 
từ nàng để chỉ đàn bà. Vd. 
Sinh đà cô ý đợi chờ, 308; 
311,337,401,419,485,455, 
468, 528, 534, 1293, 13138, 


478 


1329, 
1568, 


1861, 1449, 1496, 
1823, 1831, 1839, 
1345, 1863, 1869, 1891, 
1905, 1941, 1967, 1985, 
2809, 2820, 2831 - ⁄ Sinh 
viên (1) : Người học trò. 
Vd. Thúc sinh viên, 2912, 
tức người học trò họ Thúc, 
gọi tắt là Thúc sinh - Giám 
sinh : X. Giám. 


SÍNH NGHI (2) : Của dẫn 
cưới. Vd. Sính nghĩ xìn dạy 
bao nhiêu cho tường, 644; 
822 - // Sính nghỉ rẻ giá, 
822 : Đây là chỉ số tiền 
của Mã giám sinh mua 
Kiểu, theo họ Mã thì mua 
Kiều giá ấy là rẻ (NKH 
phiên là rẽ giá là cắt nghĩa 
là định giá rồi, có lẽ không 
đúng. Chử nôm (chữ hán) 
phải phiên là rẻ). 

SO (5): 1, So sánh (2). Vd. 
8o bề tài sắc lại là phần 
hơn, 24 ; 1988 - 2. 5o dây 


đàn với nhau xem đã hoà 
âm với nhau chưa ; theo 


phép chuyển nghĩa, dùng 
để chỉ gảy đàn (3). Vd. So 
dần dây vũ dây văn, 471; 
491, 742 - // So chỉ (2) : 
Gảy làm chỉ (so đây đàn). 
Vd. So chỉ những bực tiêu 
tao, 491 (Liễu văn và Phúc 
văn chép là So chỉ ; TVR 
và Quan văn chép là Lựa 
ch?) - So dần dây võ dây 
văn, 471 : Trước khi đánh 
đàn người ta lên dây, so 
từng dây một để xem có 
đúng âm không ; dây võ 
là đây to, dây văn là dây 
nhỏ - So tơ phím này, 742: 
So tơ là so dây đàn, phím 
là cái phím đỡ dây đàn. 
Từ tổ này theo phép 
chuyển nghĩa dùng để chỉ 
sự đánh đàn. 


SOI(5): 1. Chiếu ánh sáng 
vào (3). Vd. Đài gương soï 
đến dấu bèo cho chăng, 330; 
1526, 3132 - 2. Nhìn vào 
trong gương để xem (1). Vd. 
Làm gương cho khách hồng 
quầnthử so;,2644- 3.Nghĩa 


như giỏi, thông thạo. Có 
thể là từ sổ: (giỏi) nói theo 
giọng bằng (1). Vd, Đủ 
ngần ấy nết mới là người 
soi, 1216 - // Người soi: 
%. Người. 


SÓI (2) : Chó sói, loài thú 
dử. Vd. Bán hùm buôn sói, 
2122; 2670 - ⁄ Bán hùm 
buôn sói : X. Bán - Kê 
răng hùm sói : X. Kể. 


SON (7) : 1. Thứ đá sắc 
đỏ ; chất bột đó đàn bà dùng 
để trang điểm (3). Vd. Son 
phấn, 1414 ; 1591, 2089 - 
2. Sắc đỏ (3). Vd. Tấm son 
gột rửa bao giờ cho phai, 
1042 ; 1601, 2832 - / Son 
phấn (1) : Hai chất phụ 
nữ dùng để trang điểm. Vd. 
Mượn màu son phân đánh 
lừa con đen, 1414 - Lòng 
son : X. Lòng - Sắt son: 
X. Sắt - Tấm son : X. Tâm 
- Tấc son : X. Tấc, 


SÓNG (4) : Nghĩa như 
nhưng. Vd. Song đà quá 


479 


đôiquängìđượcthân,1114; 
1448, 1462, 2879. 


SÓNG (13) : Cửa số. Vd. 
Gương nga vàng vặc đầy 
song, 173 ; 239, 249, 283, 
428,571, 1073, 1094, 1267, 
1627, 1637, 22ã1, 2746 - 
⁄ Song đao (1) : Cửa số 
có căng giấy hay the sắc 
đỏ. Vd. Đêm thu g1ó lọt song 
đảo, 1637 - Song hồ (1): 
Cửa sổ phất băng giấy hồ. 
Vd. Song hồnửa khép cảnh 
mây, 283 - Song mai (1): 
Cửa số có trồng cây mai, 
chỉ nói cửa số, thêm từ mai 
cho đẹp. Cho câu thơ cổ 
"độc lập vô tình tự, ý song 
điểm mai hoa", nghĩa là : 
Đứng một mình buồn lắm; 
dựa song đếm hoa mai. Vả. 
Nàng từ chiếc bóng song 
mai, 2231 - Song sa (2): 
Cửa số căng sa. Cũng như 
song the. Vd. Giã chàng 
nàng mới kíp dời song sa, 
428 ; 1267 - Song the (2): 
Cửa sổ căng the. Vd. Mây 


480 


Tần khoá kín song the, 249; 
1627 - Song thu (1) : Cửa 
số buổi mùa thu. Vd. Song 
thu đã khép cánh ngoài, 
1037 - Song trăng quanh 
quẽ, 2746 : Không nên hiểu 
song trăng là cửa số tròn, 
mà củng không nên hiểu 
là cảnh ban đếm. Mấy từ 
này chỉ gợi lên cái ý là cảnh 
văng vẻ quanh quê. Trong 
cái nhà bỏ trống ấy, cửa 
số thị để mặc trăng quanh 
quê chiếu vào, chứ ở cửa 
số chẳng có ai ngồi mà 
thưởng ngoan. Đối với vách 
mưa rã rời. 


SONG SONG (3) : Hinh 
dung hai vật sóng đôi với 
nhau. Vd. Đình nĩnh hai 
miệng một lời song song, 
450 ; Song song ngựa trước 
ngưasau, 1118;1468-Song 
phi (1) ; Mởỡ ra hai bên. 
Chỉ quân đứng giàn mở ra 
hai bên. Vd. Vệ trong thị 
lập cơ ngoài song phi,2312 
- Song thân (2) : Hai cha 


mẹ. Vd. Truy nguyên 
chẳng kẻo luy vào song 
thân, 962 ; 2433. 


SÒNG (3) : Thẳng, không 
quanh co, không giâu giếm. 
Vd. Đến nhà trước liệu nói 
sòng cho minh, 1510 ; Phô 
sòng mới sẽ lựa đường hỏi 
tra, 1894; Tình riêng chàng 
lại nói sòng, 3217 (các bản 
nôm xưa và 7TVK chép là 
nói càng KOM chép là nói 
sòng khiết câu thơ hay hơn) 
- Nói sòng : X. - Phô 
sòng : X. Phô. 


SÓNG (11): 1. Nước vì gió 
khiến nổi lên từng đợt (8). 
Vả. Nỗi riêng lớp lớp sóng 
giỏi, 221; 1054, 1889, 2605, 
2671, 2871, 2954, 3020 - 
2 Tỷ du cái gì như sóng, 
nổi lên lớp lớp, hay cái gì 
tràn ngập khiến người ta 
say đắm (đắm đuối)(3). Vd. 
Sóng tình dường đã xiêu 
xiêu, 499 ; 1301, 1405 - / 
Sóng đào (1) : Đảo, chữ 


hán nghĩa là sóng lớn. Sóng 
đảo là sông lớn. Vd. Nàng 
rằng chiếc bách sóng đào, 
1957 - Sóng giồi (1) : Sóng 
dâng lên nhào xuống, tỷ 
dụ nỗi buồn lo liên tiếp trong 
lòng. Vd. Nỗi riêng lớp lớp 
sóng giỏi, 221 - Sóng 
khuynh thành (1) : Tức 
là cái sóng sắc, vì khuynh 
thanh là cái sắc làm 
nghiêng thành. Xưa có câu 
"Sắc bất ba đảo dị nịch 
nhân", nghĩa là sắc không 
có sóng mà dễ đắm người. 
Vd. La cho cái sóng khuynh 
thành, 1301 - Sóng tình 
(1) : Ái tình thường làm 
người ta say đắm nên nói 
là sóng tình. Vd. Sóng tình 
dường đã xiêu xiêu, 499 - 
SóngêmPhúckitến,2954: 
Bóng đã êm, đã lặng ở 
Phúc kiến, tỷ dụ đã hêt 
loạn - Sóng gió bất bình, 
1511: Nổi bất bình lên như 
sóng gió - Sóng gió bất 
kỳ, 729: Thình lình nổi 


481 


lên sóng gió - Bể sâu sóng 
cả :X. Bể- Bèo trôi sóng 
vô :X. Bèo - Cát đập sóng 
vùi: X. Cái. 


SỐ (5) : Vận mệnh ; theo 
quan niệm xưa thì người 
ta sướng hay khổ cũng như 
cuộc đời trị hay loạn, là 
do con số nhất định của 
thiên độ ghi trong sách 
số, sách lịch. Vd. Đoạn 
trường là số thế nào, 231; 
797, 997, 1901, 2151 - 
Số hoa đào (1) : Theo số 
Tử vi thì đàn bà mà gặp 
phải sao Đào hoa chiếu 
mệnh thì phải gặp cảnh 
giang hồ. Vd. Chém cha cái 
số hoa đào, 2151. 


SỐ (2) : Quyển sổ để ghi 
chép. Vd. Sổ Đoạn trường, 
200 ; Đoạn trường sổ rút 
tên ra, 2721 - / Số Đoạn 
trường (1) : Sổ kê tên 
những người đàn bà mắc 
kiếp đoạn trường, nghĩa là 
mắc số phận đau đớn đứt 
ruột, tức những người bạc 


482 


mệnh. Vd. Mà xem trong 
sổ Đoạn trường có tên, 200. 


SỐ (1) : Khiến cho con 
chim bị nhốt được thoát 
ra. Vd. Tháo củi sổ lồng, 
1072 -/ Tháo cũi số lêềng: 
X. Tháo. 


SỐ SÀNG (2) : Không giử 
lễ phép. Vd. Ghế trên ngồi 
tót số sảng, 631 (theo OM 
và BK; các bản nôm khác 
từ Liêu văn đều chép là 
sẵn sảng, câu thơ cũng 
thông nghĩa); 935. X. Chán 
chường. 


SÔI (2) : Nước đun nóng 
nồi bọt sùng sục lên, nghĩa 
rộng chỉ tình hình ồn ào 
náo động như nước sôi. Vd, 
Đầu trầu mặt ngựa ào ào 
như sôï, 578 ; Tiếng gà nghe 
đã gáy sói mé tường, 866. 


SÔNG(20):Vd. Sôngtương 
một dải nông sờ, 365 ; 1000, 
1332, 1328, 1486, 1649, 
1975, 2110, 2252, 2464, 


2564, 2620, 2628, 2634, 
2696, 2700, 2940, 2964, 
2968, 3021 - / Sông Tần 
(1) : Tức là Tần Thuý, một 
nhánh của sông Vị Thuỷ 
thuộc tỉnh Thiểm Tây của 
Trung Quốc, là nơi đời xưa 
người ở Tràng An thường 
tiễn biệt nhau. Vd. Sông 
Tần một dải xanh xanh, 
1501 - Sông Tương (1) : 
Consôngcó tiếng thuộctỉnh 
Hồ Nam của Trung Quốc. 
X%. Sông Tương một dải nông 
sở - Lạch sông : X. Lạch 
- Non sông ; Núi sông: 
X. Non, Núi - Tình sông: 
X. Tinh-Sôngcanđámòn, 
1975 : Dù sông có cạn, dù 
đá có mòn, tức dù trải qua 
bao nhiêu thời gian khiến 
cảnh vật thay đổi đi nửa 
-Sôngnướccátlầm 3021: 
Bị cát vùi dập ở sông nước, 
chỉ người chết đuối - Bể 
Sở sông Ngô ; Bể rộng 
sông dài X. Bể - Sông 
Tương một đải nông sò, 
Bên trông đầu nọ bên 


chờ cuối kia, 365, 366 : 
Có bài thơ cổ rằng : "Quân 
tại Tương giang đầu, Thiếp 
tại Tương giang vi. Tương 
tư bất tương kiến, Đồng ẩm 
Tương giang thuỷ”, nghĩa 
là:Chàngởđầusông Tương, 
thiếp ở cuối sông Tương. 
Nhớnhaukhôngthấynhau, 
cùnguốngnướcsông Tương. 
Câu của Nguyễn Du là theo 
ý câu thơ cổ kia. 


SÔNG : X. Nâu sông. 


SỐNG (9) : Vd. Sống làm 
vợ khắp người ta, 87 ; 890, 
964,1026,1143,1960,2560, 
2613, 2675 - / Sống chết 
(1) : Ÿ là chết, cùng chết 
với nhau. Vd. Sốngchếtmột 
ngày với nhau, 2532 - Sống 
đục (1): Sống mà làm điều 
bẩn thỉu. Vd. Đến điều sống 
đục sao bằng thác trong 
1026 - Sống thác (2) : Sông 
hay chết. Vd. Sống thác ở 
tay, 1143 ; Sông thác với 
tình, 1952 - Sống thừa (2): 


483 


Đáng chết mà còn sống sót 
lại, sống thêm. Vd. Sống 
thửa còn tưởng đến rày nửa 
sao, 1860 ; 2560 - Cướp 
sống :X. Cướp - Sống đoa 
thác đày, 2675 : Tức là 
sống trong cảnh đoa đày; 
từ thác dùng để đối với với 
từ sông thôi. Tách sống thác 
và đoa đày để ghép làm 
hai vế đối nhau. 


SỐT GAN (1) : Sốt ruột, 
tức là bực tức. Vd. Sốt gan 
ông mới cáo quì cửa công, 
1404. 


SƠ (11): E ngại ; kinh hãi. 
Vd. Sợlần khân quá ra sàm 
sỡ chăng, 458 ; Sợ gan nát 
ngọc liều hoa, 983 ; 1025, 
1580, 1821, 1827, 2074, 
2092, 2118, 2339, 2340 - 
⁄ Lớn sợ : X. Lớn - Sơ 
gan nát ngọc liều hoa, 
983 : Sợ gan tức là đáng 
Sợ cái gan, sợ cho cái gan. 
Nát ngọc liều hoa, chỉ Thuý 
Kiểu liều mình tự tử - Sơ 
làn cây cong :X. Cây cong. 


484 


SỞ CẦU (1) : Cầu đến cái 
ấy. Vd. Dù ai lòng có sở 
cầu, 2123. 


SỜÒM SỐ : Nh. Sảm sở. 


SỚM (18) : ¡. Buổi sáng 

mai, khi mặt trời mới mọc ' 
(15). Vd. Hương hoa hôm 
sớm phụng thờ, 935 ; 1037, 
1232, 1289, 1297, 1473, 
1775, 1784, 1885, 1923, 
2057, 2738, 27386, 28/6, 
3220 - 2. Trái với muộn 
(3). Vd. Gái tơ mà đã ngửa 
nghề sớm sao, 976 ; 2840, 
3076 - / Sớm khuya (5): 
Buổi sớm và buổi khuya, 
ngàyvàđêm.Vd.Sớm khuya 
khăn mặt lược đầu, 1775; 
1885, 1928, 2057, 2876 - 
Sớm trưa (1) : Buổi sớm 
và buổi trưa. Vd. Một nhà 
chung chạ sớm trưa, 2733 
- Hôm sớm : X. Hôm - Sớm 
đào tối mận 1289 : Kinh 
Th¡, phần "Đainhã”, có chữ: 
"Đầu đào báo lý”, nghĩa là 
biểu cho quả đào thì trả 
lai quả mận. Nguyễn Du 


dùng từ đảo và mận ở đây 
với ý nghĩa là sớm tặng 
cái nảy, tối tặng cái khác 
để tỏ tình yêu - Sớm mận 
tối đào, 3220 : X. Sớm đảo 
tôi mận. Có nghĩa là sớm 
thì nhận người ta tặng quả 
mận, tối thì nhận người ta 
tặng quả đào, như người 
gái ăn chơi - Sớm năn nÏ 
bóng đêm ân hận lòng, 
1784 : Năn ni bóng nghĩa 
là chỉ phàn nàn với bóng 
mình, nhưng từ sớm sợ 
không hợp với từ bóng ; 
ân hận lòng nghĩa túi giận 
. trong lòng (Quan văn và 
Phúc văn chép ân hận lòng. 
Liễu văn và TVR chép ngơ 
ngẩn lòng thì không hợp 
vần. BK chú rằng có bản 
chép Sớm thơ thấn bóng 
khuya nãn nỉ lòng, chúng 
tôi tưởng củng thông). 


SƠN HỒ (1) : Chỉ núi non 
bộ và hồ sen. Có thảo thụ 
có sơn hồ, 1915 - Sơn khê 
(1): Núi và khe, cũng như 
núi và sông. Vd. Liêu dương 


cáchtrởsơn khê,533- Quan 
son : Nh. Quan san. 


SỞN GAI (1) : Ghê sợ đến 
nổi gai ở trên da ; nổi gai 
ốc, nổi đa gà. Vd. Nghĩ càng 
thêm nổi sở: gai rụng rời, 
2006. 


SÙI SỤT (1) : Hình dung 
người khóc vửa sut sịt ở 
mủi. Vốn là sự¿ sựt vì ở 
đây phải dùng từ trắc nên 
đối làm sủi sụt. X. Sut sủi. 
Vd. Su¡ sụt ngắn dài - / 
Sùi sụt ngắn dài, 1665: 
Tức là khóc sủi sụt, thêm 
từ ngắn dài để hình dung 
sự chảy nước mắt khi ngăn 
khi dài. 


SUY (6) : Xét, nghĩ rộng 
ra. Vd. Cứ trong mộng triệu 
mả suy, 233 ; 1089, 1169, 
1415, 1587, 1832 - /⁄ Suy 
lòng tắc Dĩ, 1832 : Do lòng 
thương mẹ mà suy ra. X. 
Trắc Dĩ - Suy trước nghĩ 
sau, 1169 : Tức là suy nghi 
trước sau. 


485 


SUYÊN(1):Chữhánnghĩa 
là nước chảy mạnh. Trong 
câu 1790 : Buồm cao lèo 
thăng cánh suyền, có lẽ 
Nguyễn Dù dùng từ suyền 
theo nghĩa là thuyền chạy 
mau. X. Buầm. So với câu 
301 của Hoa tiên. 


SUÙM HỌP (2) : Họp nhau 
vui vẻ. Vd. Chưa vưi surn 
họp đã sâu chia phôi, 550; 
1381. 


SÚNG (1) : Đồ binh khí 
dùng để bắn đạn. Vd. Kéo 
cờ luỹ phát súng thành, 
2271. 


SUỐI (1) : Dòng nước tự 
trong núi chảy ra hay dưới 
đất. chảy lên. Vd. Đục như 
nước suối mới sa nửa vời, 
482. Tiếng đàn đục thì nghe 
tựa như nước suối ầm ầm 
đương trên núi chảy xuống 
- Suối vàng (1) : Chữ 
hán là hoàng tuyền chỉ cái 
suối ở Âm phủ, theo quan 
niệm mê tín. 7ä truyện có 
câu "Bất cập hoàng tuyển 


486 


vô tương kiến giả”, nghia 
là không đến suối vàng thì 
không thấy nhau được. Vd. 
Hoa là người dưới suối vàng 
biết. cho, 94 - Chín suối: 
X. Chín. 


SUỐT (6) : Thông, thấu 
qua ; luôn một thời gian 
dài. Vd. Tần ngần đứng suốt 
giờ lâu, 273 ; 591, 1001, 
1230, 1487, 3205. 


SỤP (1) : Đổ xuống, đương 
đứngrnàbuôngmìnhxuống. 
Vd. Sụp ngồi và gật trước 
mồ bước ra, 96. 


SỤT SÙI (6) : Nh. Sòi sụt. 
Vd. Nghĩ đòi cơn lại sụý 
sủi đòi cơn, 222 ; Buồng 
riêng riêng những sự¿ sùi, 
1189 ; 1439, 1928, 1943, 
2820. 


SƯ (10) : Thầy, chỉ vị tăng 
ni đối với đệ tử. Vd. Xem 
qua sư mới dạy qua, 2049; 
2060, 2403, 2406, 2414, 
2655, 2679, 2985, 30ã8, 
3231 - /⁄ Sư huynh (2) : 


Vị tăng ni ở bực trên, tiếng 
các tăng ni tôn xưng vị 
khác. Vd. Dạy đưa pháp 
bảo sang hầu sư huynh, 
2046 ; 2052 - Sư trưởng 
(2) : Vị tăng ni đứng đầu 
các tăng ni rong một chùa. 
Vd. Giác duyên sư trưởng 
lành lòngliềnthương,2040; 
2341 - Qui sư : X. Qui. 


SƯ TỬ (1) : Tỷ dụ người 
vợ hay ghen. X. #iàm sư 
tử Vd. Trước hàm sư tử 
gởi người đằng la, 1350. 


SỨ (1) : Người được vua 
hay Nhà nước sai đi với 
tư cách là đại diện. Vd. 
Chỉnh nghi tiếp sứ vội 
vàng, 2501. 


SỰ (32) : Chữ hán nghĩa 
là việc. Vd. Sự đâu chưa 
kịp đôi hồi, 539 ; 621, 729, 
763, 817, 834, 963, 1105, 
1180, 1440, 1574, 1700, 
1726, 2070, 2071, 2075, 
2077, 2290, 2382, 2391, 
2545, 2548, 2594, 2652, 


2887, 2912, 2984, 3018, 
3045, 3078, 3195, 3241 - 
⁄ Sự duyên (1) : Duyên 
đo việc ấy. Vd, Hỡi ôi nói 
hết sự duyên, 1675 - Sự 
đời (2) : Việc đời, tức việc 
ở đời do dục vọng gây nên; 
có khi chỉ việc tình dục. 
Vd. Thì vin cành quít cho 
cam gự đời, 834 ; Sự đời 
đã tắt lửa lòng, 3045 - Sự 
lòng (3) : Chữ hán là ¿ám 
sự, tức việc lo nghĩ ở trong 
lòng. Vd. Sự lòng ngỏ với 
băng nhân, 621 ; Ri tai mới 
kể sự lòng, 2075 ; Ngập 
ngừng mới gởi thấp cao sự 
lòng, 2548 - Sự tình (3): 
Tìnhhìnhcủaviệc.Vd. Khóc 
than khôn xiết sự tỉnh, 73; 
Tóc tơ bất động mảy may 
sự tình, 1576 ; 2756 - Sự 
trời (1) : Việc do trời định. 
Vd. Rủi may âu củng sự 
trời B17 - Muôn sự : X. 
Muôn - Sinh sự : X. Sinh 
- Sự muôn năm cũ, 3078: 
Phép khoa trương, chỉ việc 
cũ quá rồi. 


487 


SỬ XANH (¡) : Ngày xưa 
ở Trung Quốc người ta chép 
sử lên thẻ tre, có vỏ xanh, 
nên gọi sách sử là thanh 
sử, tức sử xanh. Vd. Phong 
tình có lue còn truyền sử 
xanh, 8. 


SỬA (4) : Chỉnh đốn lại 
cho gọn gàng ; sửa soạn. 
Vd. Sửa chốn thanh nhàn, 
2209 ; 2437, 2821, 3179 - 
⁄ Sửa sang (1) : Tức là 
sửa soạn. Vd. Sứa sang 
buồm gió lẻo mây, 1623 - 
Sửa áo cài trâm, 3179 : 
Nói người phụ nữchỉnh đốn 
trang phục. 


SỨC (5) : Sức mạnh, lực 
lượng. Vd. Ra sức, 691 ; 
1739, 2170, 2470, 2920, - 
// Ra sức (2). Trổ sức lực, 
cố găng. Vd. Họ Chung ra 
sức giúp vị, 691 ; 1739 - 
Sức dư muôn người, 
2920: Hình dung một người 
anh hùng vô cùng mạnh 
khoẻ. 


488 


SỤC NỨC (1) : Chỉ mùi 
thơm xông lên. Vd. Huệ lan 
sực nức một nhà, 1471. 


SƯƠNG (18) : Vd. Giọt 
Sương gleo năng cành xuân 
là đà, 176 ; Sương in mặt 
tuyết pha thân, 189 ; 301, 
367, 635, 784, 867, 1040, 
1083, 1121, 1257, 13887, 
1430, 1858, 2030, 2058, 
2240, 3122 - Còi sương: 
ÄX. Còi - Giò sương : X. 
G¡ò - Tan sương : X. Tan 
-Tinsương:X. Tin-Tuyết 
sương che chở : X. Tuyết 
-S8ương in mặt tuyết pha 
thân, 189 : Tả vẻ trong 
trắngcủamătvàthânngười 
con gái đẹp. Dùng từ sương 
tuyết để hình dung vẻ trong 
trắng của ngườiphụnữnhư 
thần tiên. 


SƯỢNGSÙNG(2):Vichưa 
quen nhau nên có vẻ bẽn 
lẽn ngượng ngùng. Vd. 
Sượng sùng giữ ý rụt rè, 
321 ; 1095. 


TA (47) : Từ để chỉ ngồi 
thứ nhất, hoặc có ý tự cao, 
hoặc để chỉ ngôi thứ nhất 
số nhiều. Vd. Khéo vô 
duyên bấy là mình với £a, 
74 ; Săn đây ta kiếm một 
vài nén hương, 92 ; 127, 
417, 700, 844, 971, 1014, 
1070, 1102, 1103, 1107, 
1112, 1202, 1364, 1433, 
1482, 1487, 1492, 1539, 
1546, 1584, 1826, 1844, 
1918, 1949, 1964, 1972, 
2015, 2050, 2203, 2224, 
2382, 2392, 2436, 2624, 
2629, 2657, 2694, 2976, 
3114, 3157, 3251 - // Đôi 


ta : X. Đôi - Người ta : 
X. Người - Ta lại biết ta, 
127 : Một cách nói để nói 
chúng ta là người có tình 
cả, đã biết nhau như thế 
(TVK, Quan văn, Quảng 
tập chép biết ta ; Phúc 
văn, BK chép gặp ta). 


TÀ (5) : Chữ hán nghĩa 
là xiên, chỉ bóng mặt trời 
hay mặttrăngxếchiếu xiên 
; sắp lặn; lặn. Vd. Thỏ lặn 
ác tà 79 ; Bóng (tà, 97 ; 
167, 241, 2028 - // Tà tà 
(2): Hơi xiên xiên. Vd. Tà 
tà bóng ngả về tây, 51 ; 


489 


1254 - Bóng tà : X. Bóng 
- Hiên tà :X. Hiên - Trăng 
tà : X. Trăng. 


TÀ DÂM (1) : Dâm đãng 
bậy bạ. Vd. Mắc điều tình 
ái khỏi điều ¿à dâm, 2682. 


TẠ (4) : Chữ hán nghĩa 
là nói để cảm ơn, để từ biệt, 
để từ chối. Vd. Tạ lòng nàng 
lại nối thêm vài lời, 130; 
388, 2332, 2379 - /⁄/ Tạ ơn 
(2) : Nói để cảm ơn. Vd. 
Tạ ơn lạy trước Từ công, 
2421 ; 2864 - Tạ lòng (4): 
Tạ ơn về lòng tốt. Vd. Lấy 
lòng gọi chút ra đây ¿ta lòng, 
388 ; 130, 2332, 2379 - Tạ 
từ (2) : Nói để xin ra về. 
Vd. Tạ từthoắt đã dời chân 
cõi ngoài, 2418 ; 2820. 


TẢ TƠI (1) : Hình dạng 
áo quần hay nhà cửa rách 
nát. Vd. Nhà tranh vách 
đất tả tơi, 276i. 


TÁC HỢP (1) : Làm cho 
hợp nhau. Do chư lĩnh Thị 


490 


"Thiên tác chỉ hợp" nghĩa 
là : Trời làm cho hợp nhau, 
lấy nhau. Vd. Rằng trong 
tác hợp cơ trời, 3068. 


TẠC (3) : Đục, chạm vào. 
Vd. Một lời vâng tạc đá 
vàng thuỷ chung,352; 452, 
285ã - // Tạc đá ghi vàng, 
2855 : Chỉ tình yêu bền 
vững như chạm vào đá, ghi 
vào vàng (thực ra là chạm 
vào bia đá, ghi vào đỉnh 
đồng, tức vào kim thạch), 
không thể phai lạt - Tạc 
mộtchữđêngđếnxương, 
452 : Tạc chứ đồng tâm 
đến tận xương, như thế là 
không bao giờ quên được. 


TAI (2) : Hoạn nạn. Vd. 
Gặp cơn vạ gió £aï bay bất 
kỳ, 616 ; 3248 - / Tai nạn 
(1): Tai hoa, hoạn nạn. Vd. 
Nỗi nàng ¿a¡ nạn đã đầy, 
2739 - Chữ tai : X. Chứ 
- Vạ gió tay bay : X. Vạ. 


TẠI (18) : Vd. nước non 
luống những lắng ai 


Chung Kỳ, 464 ; 547, 592, 
683, 765, 876, 947, 1015, 
1074, 1437, 1557, 1755, 
1994, 2002, 2075, 2572, 
2726, 3205 - / Điếc tai: 
X. Điếc - Kê tai : X. Kê 
- Lạ tai : X. - Lạ - Lắng 
tai : X. Lắng - Lọt tai : 
X. kọt - RỈ tai : X. Hi - 
Tai vách mạch rừng 
(dừng), 1755 : Do câu tục 
ngữ "Rừng có mạch, vách 
có tai", ý nói những điều 
nói riêng có thể lọt ra ngoài 
cho người khác nghe được, 
nên phải giử mồm giữ 
miệng. X. Mạch rừng. 


TÀI(18): Tư chất hay năng 
lực giỏi của người ta, có 
khi dàng làm tính từ. Vd. 
Chữ £â¡ chữ mệnh khéo là 
ghét nhau, 2 ; 28, 405, 639, 
1456, 1469, 1781, 1849, 
1900, 1990, 2005, 2170, 
2452, 3246, 3247, 3248, 
3252 - /⁄ Tài danh (1) : 
Chỉ người tài giỏi có tiếng 
tăm. Vd. Nền phú hậu bực 


tài danh, 149 - Tài hoa 
(2) : Chỉ tài giỏi biểu lộ 
ra ngoài. Vd. Những đấng 
tài hoa, 115 ; Nghìn thu 
bạc mệnh một. đời tải hoa, 
416 - Tài mạo (1) : Tài 
hoavàdungmao. Vd. Phong 
tư £â! rnạo tốt vời, 151 - 
Tài sắc (4) : Tài hoa và 
sắc đẹp. Vd. So bề tải sắc 
lại là phần hơn, 24 ; 63, 
985, 2891 - Tài tình (1): 
Tài hoa và phong tình. Vd. 
Tài tình chì lắm cho trời 
đất ghen, 2154 - Tài tử 
(2): Chỉ người đàn ông có 
tài, đối với giai nhân. Vd. 
Dập dìu (â¡ éử giai nhân, 
47; 1457 - Chữ tài : X. 
Chữ - Gồm tài : X. Gồm 
- Hữu tài :X. Hữu - Thiên 
tài : X. Thiên, 


TÁI SINH (2): ¡. Sinh lại 
một kiếp khác, theo quan 
niệm luân hồi của nhà phật 
(1). Vd. Tái sinh chưa dứt 
hương thề, 707 - 2. Cứu 
sống lại (1). Vd. Tái sinh 


491 


trần ta lòng người từ bị, 
3032 - Tái thế tương 
phùng, 3039 : Tái thế là 
đời sông trở lại. Tức là được 
sống lại mà gặp nhau, 


TẠI (14) : Chữ hán nghĩa 
là ở, doở, bởi. Vd.Nênchăng 
thị cũng ¿a? lòng mẹ cha, 
334;588, 1180, 1443, 1862, 
2072, 2190, 2330, 2382, 
2391, 2657, 3209, 3241, 
3251. 


TAY (72): 1. Bộ phận trong 
cơ thể dùng để làm việc 
(52). Vd. Khúc nhà £ay lựa 
nên chương, 338 ; 52, 206, 
295,298,299,354,357,391, 
403,468,559,577,592,63/, 
689, 758, 823, 909, 1136, 
1143, 1160, 1163, 1183, 
1226, 1262, 1314, 1377, 
1397, 1443, 1453, 1508, 
1838, 1899, 1979, 2008, 
2022, 2056, 2244, 2284, 
2343, 2423, 2526, 25/70, 
2610, 2773, 2905, 3023, 
3187, 3197, 3207 - 2. Bộ 


492 


phận của cái áo để xỏ tay 
(1). Vd. Sẵn dao ¿ay áo tức 
thì giớ ra, 982 - ở. Do phép 
hoán dụ, chi người (6). Vd. 
Tay hèn, 789 ; 833, 1374, 
2140, 2359, 2897 - 4. Theo 
phép chuyển nghĩa, chỉ thủ 
đoạn, tay nghề (13). Vd. 
Nghề mọn riêng £ay, 469; 
882,1072,1080,1534,1552, 
1555, 1622, 1684, 1786, 
1826, 1908, 2463 - / Tay 
buôn người (1) : Kẻ làm 
nghề chứa đi. Vd. Cũng 
phường bán thịt cũng £ay 
buôn người, 2140 - Tay co 
(1) : Tức cái cọc buộc mái 
chèo, có khi hình cong như 
cái tay co lại. Vd.Nhưchàng 
có vững tay co, 1347, nghĩa 
là như chàng có vững tay 
chèo lái, chèo chống - Tay 
hèn (1) : Tức là người hèn 
hạ. Vd. Phẩm tiên rơi đến 
tay hèn, 789 - Tay khấu 
(1): Tay cầm cương ngựa. 
Vd. Lông buông tay khâu, 
136- Tay không(1): Trong 


tay không có tiền bạc nghề 
nghiệp gì. Vd. Tay không 
chưa đề kiếm vành ấm no, 
2022 - Tay phàm (1) : Tức 
là người phàm tục, trái với 
tiên. Vd. Đào tiên đã bén 
tay phàm, 833. So với câu 
789 : Phẩm tiên rơi đến 
tay hèn - Tay tiên (2) : 
Chỉ tay của người đẹp như 
tay của tiên. Vd. Tay tiên 
một vẫy đủ mười khúc 
ngâm, 206 ; 403 - Biết tay: 
X. Biết - Bó tay : X. Bó 
- Bắt tay : X. Bắt - Cao 
tay : X. Cao - Chuyên tay: 
X. Chuyên - Dan tay : X. 
Đan - Ngón tay : X. Ngón 
- Phú tay : X. Phú - Ra 
tay : X. Ra - Rời tay : 
X. Rởi - Tận tay :X. Tận 
- Trao tay :X. Trao - Xắn 
tay : X. Xắn - Tay bồng 
tay mang, 2244 : Chỉ tình 
hình người đàn bà nhiều 
con, bồng đứa này một tay, 
bế đứa kia một tay - Tay 
cũng già, 1534 : Tức là 


thủ đoạn già giặn - Tay 
đã dúng chàm, 1397 : Tay 
đã dúng vào nước chàm 
mà thành vết nhơ không 
rửa sạch được, nghĩa bóng 
là đã lỡ làm bậy không ăn 
năn kịp. Câu này đã thành 
tục ngử - Tay lựa nên 
chương, 33 : Tự tay mình 
đánh đàn thành bài nhạc 
(KOM sửa là nên xoang) 
- Tay nâng ngang mày: 
X. Năng - Tay tiên gió 
táp mưa sa, 403 (theo 
ROM và Quảng tập). Hình 
dung tay Thuý Kiểu cầm 
bút giơ lên mà nghĩ để cấu 
tứ một cách cao hứng. Có 
câu chử Hán “Phong vủ 
thôi thi tứ” nghĩa là gió 
mưa giục tứ thơ, tức tứ 
đến trong cảm hứng rất 
mạnh mẽ - Tay tiên một 
vẫy, 206 : Tay người đẹp 
vẫy bút một cái, tức viết 
rất nhanh. 


TÀY : X. Tẩy. 


493 


TAM BÀNH (NỔI) (1) : 
Đạo giachorằngtrong thân 
người ta có ba vị thần gọi 
là tam bành, tức là Bành 
kiêu, Bành cứ, Bành chất, 
ba thần ấy xui người ta 
làm điều ác rồi lên tâu với 
Ngọc hoàng thượng đế. Nổi 
tam bành tức là nổi giận 
lên mà làm ác, mà hành 
hung. Vd. Bấy giờ mới nổi 
tam bành mu lên, 962 - 
Tam đảo (1) : Ba ngọn núi 
tiên (đảo tiên) ở biển Bột 
hải là Bồng lai, Phương 
trượng, và Doanh châu. Vd. 
Trên Tam đảo dưới Cứu 
tuyền, 1685 - Tam qui ngũ 
giới : Ba chỗ qui y của người 
tu đạo phật : qui y phật, 
qui y pháp, qui y tăng. Ẩ. 
Nea giới. Vd. Tam qui ngủ 
gØiớichonàngxuấtgia, 1920. 


TÁM (1) : Con số. Vd. Tám 
nghề - ⁄ Tám nghề (1) : 
Theo Nguyên truyện thì 
tám nghề là támmánh khoe 
gái thanh lâu dùng để giữ 


494 


khách lại, nhưng đều là thô 
bỉ nên không dẫn vào đây. 
Vd. Vành ngoài bảy chữ 
vành trong tám nghề, 1210. 


TẠM (ð) : Đỡ trong chốc 
lát, trong lúc lâm thời. Vd. 
Việc nhà đã tạmthongdong, 
693 ; 1372, 2084, 2254 - 
⁄ Tạm lĩnh (1) : Nhận lĩnh 
tạm thời. Vd. Khất từ tạm 
lĩnh Vương ông về nhà, 654 
- Tạm phó giam ngoài, 
613 : Tạm thời cho giam 
ở ngoài tạm xá, chứ không 
giam trong ngục. 


TAẠN (13) : 7. Không tụ lại 
mà rời ra, rà ra, tiêu đi, 
biến đi không nhìn thấy 
nữa(8). Vd. Tansương,301; 
710,1002,1083,1845,2401, 
2616,3122-2.Vỡnát,nghĩa 
chính và nghĩa rộng (4). 
Vd. Tan nhà, 682 ; Trâm 
Eãy gương (an, 749 ; 2953, 
3162 - ở. Trái với sum họp; 
lia tan (1). Vd. Không hợp 
mà £an2965 -//Tan hoang 


(1) : Tan tành mà thành 
hoang phế. Vd. Trong hào 
ngoài luy tan hoang, 2525 
- Tan hợp (2) : Lìa tan 
và sum họp. Vd. Lời tan 
hợp nỗi hàn huyên, 1560; 
3028 - Tan nát lòng (1): 
Đau khổhết sức, khiến lòng 
như tan nát ra. Vd. Khiến 
người trên tiệc củng (an 
nát lòng, 1854- Tan sương 
(3) : Chỉ lúc sương mới tan, 
tức lúc mặt trời mới lên. 
Vd. Tan sương đã thấy bóng 
người, 301 ; Tan sương vừa 
rạng ngày mai, 1083 ; 3122 
- Tan tác (2) : Hình dung 
tình trạng lìa tan hay tan 
nát, Vd. Giờ sao tan tác 
như hoa giữa đường, 1236; 
1428 - Tan tành (5) : Hình 
dung tình trạng tan nát, 
Vd. Rụng rời khung dệt £an 
tảnh gói may, 582 ; 676, 
1742, 2389, 2554 - Tan 
sương đầungõ,3122: Liên 
hệ với câu "Hoa tàn mà 


lại thêm tươi" ở dưới, ¿an 
sương đầu ngõ nghĩa là 
trừ hết sương lạnh khiến 
hoa (hoa trồng ở đầu ngõ 
vườn) đã tàn vì sương mà 
lại được tươi lại. - Nát ngọc 
tan vàng ; Nát ruột tan 
hồn : X. Ná¿ 


TÀN (17): 1. Khốc hại (1). 
Vd. Làm cho cho hại cho 
tần cho cân, 1272 - 2. Còn 
thừa lại, sắp hết, cháy hết, 
cháy còn sót (6) : Vd. Thân 
tàn, 661 ; Trong tro thấy 
một, đống xương cháy fàn, 
1662, 1690, 2588, 2954, 
3181 - ở. Chỉ cái hoa héo 
đi (6). Vd. Ngọc nát hoa 
tần, 1766; 1795,2585,3100, 
3123, 3164 - 4. Chỉ mặt 
trăng cuối tuần đã khuyết, 
nhiều (1). Vd. Trăng tân 
mà lại hơn mười rằm xưa, 
3124 - õ. Chỉ trống canh 
đã đến lúc cuối (3). Vd. Tin 
canh, 717 ; 1119, 1233 - 
⁄ Tàn canh (3) : Trống 


495 


canh đã đánh hết thời gian 
canh gác, tức là lúc trời 
đã sáng. Vd. Cớ sao ngồi 
nhân tản canh, 717; 1119, 
1233 - Hoa tàn : X. Hoa 
- Trăng tàn : X. Trăng. 


TÁN HOÁN (1) : Tán và 
hoán, chữ hán đều nghĩa 
là tan ; tán hoán là tan 
nát, tức hồn via tan nát. 
Vd. Nàng đà tán hoán tê 
mê, 1851. 


TANG TÓC (1) : Từ kép 
nghĩa là tang, chỉ tình hình 
có người thân chết. Vd. Nỗi 
nhà tang fóc nổi mình xa 
xôi, 538 - Tang trai (1): 
Lễ tang (chôn người chết) 
và lễ chay (giải oan), tức 
làmachay. Vd.Nào1là khâm 
liệm nào là tang trai, 1668. 


TÀNG TÀNG (2) : Hình 
dung người hơi say rượu, 
ăn nói có câu không đúng 
lắm. Vd. Lòng xuân phơi 
phới chén xuân tảng tầng, 


496 


426G ; Tàng tàng chén cúc 
đở say, 3061. 


TẠNH(2›: 7. Chỉ tình hình 
trời dứt mưa, quang mây. 
Vd. Gió quang mây tạnh 
thánh thơi, 2063 - 2. Chỉ 
tình hình hoàn toàn yên 
lặng. Vd. Dăm khuya ngắt 
tạnh mù khơi, 915 - // Mây 
tạnh :X. Mây- Ngắt tạnh: 
X. Ngắt. 


TẠO (4) : Tiếng tự xưng 
của người trên đối với 
người đưới, có ý hách dịch. 
Vd.Nhâpgla phải cứ phép 
nhà ao đây, 972 ; 977, 
1559, 1733. 


TẠO KHANG (1) : Vốn 
nghĩa là bâ rượu và tấm; 
nghia bóng chỉ người vợ 
lấy trong cảnh hàn v1, tức 
là vợ chính. Vd. Măn tình 
cát luỹ lạt tình ¿ao khang, 
1480. 


TẢO MỘ (1) : Dẫy mả. Vd. 
Lễ là Táo mộ, hội là Đạp 
thanh, 44. 


TÁP (2) : Tiếng gió thổi: 
gió thổi mạnh. Vd. Gió ¿áp 
mưa sa, 403 ; 3099 // Gió 
táp mưa sa : X. Góó. 


TÀU (1) : X. Bóng tâu. 


TẮM (1) : Bọt ở dưới đáy 
nước nổi lên. Vd. Bóng chim 
tăm cá, 2944 - / Tăm cá 
(1) : Cá ở dưới nước thở 
mà sủi tăm lên, người ta 
do đó mà biết đưới đáy nước 
có cá. Vd. Bóng chim tăm 
cá biết đâu mà nhìn, 2944 
- Tăm hơi (2) : Vì cá thở 
hơi dưới nước mà có tăm, 
nên gọi là tăm hơi ; nghĩa 
bóng là tỉn tức lộ ra ngoài, 
là hình tích. Vd. Tăm hơi 
_ai kẻ giữgiành cho ta, 1489; 
Mới rõ tăm hơi, 1873. 


TẮM (4) : Con tằm. Vd. 
Tơ chia rũ ¿ẩm, 782 ; 180, 
1976, 2833. 


TẮT(2):Làmcholửa không 
cháy nửa ; hết cháy. Vd. 
Lửa lòng tưới tắt mọi 


đường trần duyên, 1932 ; 
3045. 


TẤC 42) : ¡. Phần mười 
của một thước, chiều dài 
bao nhiêu thì tuỳ từng 
thời; có ý kiến cho rằng 
thời Minh một thước chỉ 
ăn 2 tấc. Nghĩa rộng chỉ 
cái gì ngắn, nhỏ (3). Vd. 
Tác gang, 285 ; 1938, 2168 
- 2. Dùng để chỉ chút lòng 
(9). Vd. Tấc có ; Tác lòng; 
Tâc riêng ; Tác son; Tấc 
vàng (Xem sau) - ⁄ Tấc 
cỏ (1) : Chỉ tấm lòng nhỏ 
mọn cửa con. Do câu thơ 
của Mạnh Giao đời Đường: 
Thuỷ ngôn thốn thảo tâm, 
Báo đáp tam xuân huy (Ai 
bảo có thể đem tấm lòng 
như tấc có mà báo đền ơn 
cha mẹ như ánh sáng ba 
tháng xuân). Vd. Liệu đem 
tấc cỏ quyết đền ba xuân, 
620 - Tấc gang (1): Gần 
nhau chỉcách mộtgang một 
tấc. Nh. Gang tác. Vd. Tác 


497 


gang động khoá nguồn 
phong, 285 - Tấc lòng (2): 
Tức là lòng. Vì chỗ của tìm 
(lòng) chiếm chỉ chừng một 
tấc nên nói tấc lòng. Vd. 
Tóc tơ căn vặn tấc lòng, 
451 ; 2245 - Tấc riêng (2): 
Tấm lòng riêng. Vd. Nỗi 
riêng riêng chạnh tấc riêng 
một mình, 342 ; 2424 - Tấc 
son (1) : Lòng son, tức lòng 
chân thành, tình yêu. Vd. 
Được lời như cổi £ấc son, 
1601 - Tấc thành (2): Lòng 
chân thành. Vd. Khuôn 
thiêng dù phụ (ấc thành, 
343 ; 374 - Tấc vàng (1): 
Tấc lòng vàng, tức là lòng. 
Vd. Dâu mòn bia đá dám 
sai tấc vàng, 772 - Gang 
tấc : X. Gang. 


TÂY (2) : Tức là chữ £ư 
là riêng đọc chệch đi. Vd. 
Niềm tây, 316 ; 2775 - / 
Niềmtây(2):Tâmsựriêng. 
Vd. Dừng chân gạn chút 
niềm tây,316;2775 - Riêng 


498 


tây (1) : Tức là riêng tư. 
Vd. Đồ tế nhuyễn của riêng 
tây, 583. 


TÂY (5) : Hướng tây, tức 
hướng mặt trời lăn. Vd. Tà 
tà bóng ngả về £ây, 51 ; 
569, 991, 1085, 2028-// Tây 
thiên (1): Đường đi ởngoài 
đồng nội về phia tây. Vd. 
Hàn gia ở mé ¿tây thiên, 
195 - Hiên tây : X. Hiên. 


TÂY (3) : Do chữ hán tề, 
nghĩa là bằng, ngang. Cũng 
nói là £ây. Vd. Lứa đôi al 
lại đẹp tẩy Thôi Trương, 
B12 ; 1514, 2571 - / Tây 
trời (1) : Tức là to lắm, 
to bằng trời. Vd. Lại mang 
những việc ¿ẩy trời đến 
sau, 1514. 


TẨY OAN (1) : Rửa sạch 
mối oan. Vd. Muôn binh 
nghìn tướng hội đồng £ấy 
oan, 2438. Theo Nguyên 
truyện thì Từ Hải mở hội 
tẩy oan đếrửa oan cho Thuý 


Kiều - Tẩy trần (2) : Rửa 
bụi ; chỉ bữa tiệc đãi người 
đi đường xa mới về. Vd. 
Tẩy trần vui chân thong 
dong, 1571 ; 1834. 


TÂM (2) : Chữ hán nghĩa 
là lòng. Vd. Lửa tâm càng 
đập càng nồng, 1537 ; 3252 
-// Tâm hương (1) : Hương 
đốt để tỏ lòng. Vd. Ngày 
pho thủ tự đêm nôi tâm 
hương, 1930 - Tâm minh 
(1): Lấy lòng mà thê, thể 
giử lòng chung thuỷ. Vd. 
Tâm mình xin quyết với 
nhau một lời, 2124 - Tâm 
phúc (3) : Lòng dạ. Vd. 
Tâm phúc tương cờ, 2179; 
2219, 3183 - Tâm sự (1): 
Nông nỗi trong lòng. Vd. 
Nỗi niềm tâm sự bây giờ 
hỏi ai. 2754 - Tâm thần 
(1) : Tức là lòng dạ và hồn 
vía. Vd. Lại cảng mê mẩn 
tâm thần, 101 - Thương 
tâm : X. Thương - Tâm 
phúc tương cờ, 2179: Tức 
là (âm phúc tương kỳ, bụng 


đạ hẹn nhau, nghĩa là lấy 
lòng thành mà hẹn nhau, 
mà đối đãi với nhau - Tâm 
phúc tương trì, 2219 : 
Lòng dạ hiểu biết nhau. 


TÂM (1) : Đơn vị đo đời 
xưa, bằng 5 thước. Vd. 
Nghìn tẩm nhờ bóng tùng 
quân, 901. 


TÂM NÃ (1): Tìm bắt. Vd. 
Chiếu danh £ẩm nã bắt về 
hỏi tra, 2302. 


TÂM TÃ (2) : Hình dung 
mưa hay khóc nhiều. Vd. 
Giọt riêng tẩm tá tuôn 
mưa, 851 ; 1944. 


TẤM (19): ¡. Loại từ dùng 
để chỉ vật gì hình như một 
phiến mỏng (1). Vd. Vẻ non 
xa tâm trăng gần ở chung, 
1034 - 2. Nghĩa bóng chỉ 
cái lòng, cái thân với mảnh 
(18). Vd. Tấn tình si, 339; 
353, 498, 722, 880, 918, 
1038, 1042, 1330, 2176, 
2238, 22935, 2346, 2614, 


499 


2634, 2717, 2824, 3040 - 
/⁄/ Tấm yêu (1) : Tấm lòng 
yêu đương. Vd. Đầu mày 
cuối mặt càng nồng tấm 
yêu, 498 - Tấm lòng (10): 
Chỉ cái lòng. Vd. Được lời 
như cổi tân lòng, 353 ; 722, 
880, 918, 1088, 2176, 2238, 
2634, 2824, 3040 - Tấm 
riêng (1) : Lòng riêng. Vd. 
Tấm riêng riêng những 
nặng vì nước non, 1330 - 
Tấm son (1) : Tấm lòng 
son, lòng thành, tức tình 
yêu. Vd. Tim son gột rửa 
bao giờ cho. phai, 1042 - 
Tấm tình sư (1) : Tình 
yêu say mê. Vd. Dù chăng 
xét tâm tỉnh sư, 339 - Tấm 
thành(1): Tấm lòng thành. 
Vd. Tâm thành đã thấu đến 
trời 2717 - Tấm thương 
(1) : Tấm lòng thương yêu. 
Vd. Non vàng chưa đề đền 
bồi ¿án thương, 2346- Tấm 
trăng (1) : Vừng trăng. Vd. 
Vẻ non xa #ấm trăng gần 
ở chung, 1034. 


500 


TÁM(1): Nhúng nước. Vd. 
Tẩm hoa - / Tẩm hoa : 
Nghĩa bóng chỉ người mỹ 
nhân tắm. Vd. Thanh lan 
rủ bức trướng hồng tẩm 
hoa, 1310. 


TÂN CÔNG(1): Hoặc tâng 
công, tức dâng công để cầu 
thưởng. Vd.Máchtiný cũng 
liệu bài tân công, 1556. 


TẤN MẦN (1) : Ý nói tay 
không để yên mà vọc vào, 
mân mó vào vật không 
phải của mình. Vd. Buôn 
mình trước đã tần mần thử 
chơi, 968. 


TẤN NGẦN (4) : Chỉ vẻ 
người thân thờra vì thương 
nhớ, thương tiếc. Vd. Lại 
càng đứng lặng tần ngần 
chẳng ra, 102 ; 273, 573, 
2349. 


TẤN DƯƠNG(1): Tên đất, 
tức là huyện trị huyện Thái 
Nguyên, tỉnh Sơn Tây của 
Trung Quốc, Đường Cao tổ 


khởi nghiệp ở đấy. Vd. Tấn 
đương được thấy mây rồng 
có phen, 2196. Câu này ý 
nói Từ Hải sẽ có phen lập 
được nghiệp đế vương. 


TẬN (?) : Chữ hán nghĩa 
là hết, dùng trong tiếng việt 
theo nghĩa là cung tột, đến 
nơi. Vd. Có non xanh tận 
chân trời, 41 ; 831, 926, 
1838, 2610, 2704, 2766 - 
⁄ Tận mặt (1) : Đến sát 
mặt. Vd. Bắt qui tận mặt, 
1838 - Tận nơi (4) : Đến 
hẳn ngay chỗ ấy. Vd. Miếng 
ngon kề đến tận nơi, 831; 
926, 2704, 2766 - Tận tay 
(2) : Đến sát tay. Vd. Bắt 
mời ¿ân tay, 1838 ; 2610. 


TÂNGCÔNG:X. Tâncông. 
TẦNG : X. Tưng. 


TẤP NẬP (1) : Chỉ tình 
hình đông người nhộn nhịp. 
Vd. Một nhà ‡táp nập kẻ 
trong người ngoài, 760. 


TẬP (1) : Tập sách, tập 
thơ. Vd. VỊ đem vào tập 
Đoạn trường, 209. Tức là 
tập thơ của Hội Đoạn 
trường. 


TẬP CÔNG (1): Đánh úp. 
Vd. Lễ tiên binh hậu khắc 
cờ (kỳ) tập công, 2508. 


TẤT GIAO (1) : Sơn và 
keo, tỷ dụ sự gắn bó. Vd, 
Một lời gắn bó tát g7ao, 359. 


TẺ VUI£2) : Buồn hay vui. 
Vd. Tẻ vui thôi cũng tại 
trời biết sao, 1193 ; 3209. 


TẾ MÊ (1) : Ngây dại mê 
mẩn, mật cảm giác. Vd. 
Nàng đà tán hoán tê mề, 
1851. 


TẾ CHỈNH UY NGHI (1): 
Tề chỉnh là đều đặn, có trật 
tự ; uy nghĩ là nghĩ vệ oai 
nghiêm. Vd. Sẵn sàng ¿tế 
chỉnh uy nghĩ, 2313. 


TẾ ĐỘ (1) : Chở đò đưa 
quasông.Nhàphậtchorằng 


501 


chúng sinh sống trong bể 
khổ,phép phật làcá¡thuyền 
cứu vớt mà chở chúng sinh 
vượt qua bể khổ ấy. Vd. 
Nhờ tay tế độ vớt người 
trầm luân, 1080. 


TẾ NHUYÊN (1) : X. Đồ 
tế nhuyên. 


TỆ (1) : Xử xấu với. Vd. 
Đã cam tệ với trì âm bấy 
chầy, 386. 


TÊN (17) : ¡. Tên để gọi 
người và vật (13). Vd. Họ 
Kim tên Trọng, 148 ; 200, 
588, 625, 1530, 1743, 1922, 
2172, 2356, 2721, 2888, 
2911, 2919 - 2. Đứa, tiếng 
dùng để chỉ người hạ tiện 
(4). Vd. Có ¿ên dưới trướng, 
1108 ; 1924, 2386, 2460 - 
// Tên dưới trướng (1) : 
Tức là người trướng hạ, hay 
bộ hạ của ông tướng, ông 
quan. Vd.Có têndướitrướng 
vốn dòng kiện nhỉ, 1108. 


TÊN ĐÁ (1) : Tức là tên 


502 


đạn (đạn xưa làm bằng đá). 
Vd. Trong vòng tên đá bời 
bởi, 252i. 


TI TRÚC (1) : Theo phép 
chuyển nghĩa, £ï là tơ, tức 
là đàn, trúc là ống trúc, 
tức là sáo. Củng nói là tơ 
trúc. Vd. Xôn xoa t1 trúc 
hội đồng quan quân, 2566. 


TÍA (2) : Sắc đỏ thẩm ; 
tỷ dụ cái hoa ; tỷ dụ người 
đẹp. Vd. Giày tía vò hồng, 
1130 ; 1999, X. Giày. 


TÍCH (2) : Một khoản, một 
hạng, một việc, ở trong số 
sách hay hồ sơ, trong một 
vụ án. Vd. Các tích phạm 
đồ, 2354 ; 2901. 


TÍCH VIỆT (2) : Hai chữ 
ám hiệu Sở khanh dùng 
để hẹn với Kiều ngày giờ 
đi trốn. Theo phép chiết 
tự thì chứ (ích (ÍŸ ) tách 
ra làm (#8) (trấp nhất 
nhật) nghĩa là ngày 21, chữ 
việt (#Ÿ) tách ra làm £ 


và (#Š) vốn là chữ việt 
nhưng có thể đọc là tuất 
nghia là giờ tuất, tức hẹn 
với Kiều ngày ấy giờ ấy 
thì đi trốn. Vd. Rành rành 
tích việt có hai chứ đề, 
1088 ; 1183. 


TIẾC (15) : ¡. Còn muốn, 
còn thèm, không nỡ dứt, 
không nỡ rời ; muốn giữ 
không cho (6). Vd. Ngoài 
ra ai lại tiếc gì với ai, 462; 
618, 832, 981, 1402 - 2. 
Luyến thương của đã mất 
hay cái ở vào chỗ không 
xứng (7). Vd. Trác thay một 
đoá trà (đồ) mi, 845 ; 1066, 
1191, 1703, 1989, 2155, 
2241 - ở. Thương yêu, 
thương mến (2). Vd. Tiếc 
lục tham hồng, 90 ; 848 
- ⁄ Tiếc lục tham hồng, 
90 : Chỉ những người ham 
mê sắc đẹp của Đạm Tiên 
- Tiếc hoa những ngậm 
ngùi xuân, 1703 : Tiếc hoa 
là tiếc người đẹp ; ngậm 


ngủi xuân là ngậm ngủi 
vì tình yêu. 


TIỆC (8) : Chỗ ăn uống 
trọng thể, vui vẻ. Vd. Tiệc 
hoa, 430 ; 872, 1854, 2285, 
2437, 2565, 3060, 3113 - 
⁄/ Tiệc hoa (2) : Chữ hán 
là "hoa điên" chỉ bửa tiệc 
vui lình đình. Vd. Hai thân 
còn dở tiệc hoa chưa về, 
430 ; 3060. 


TIỀN (10) : 1. Người tiên, 
người tu thành đạo trường 
sinh bất tử (5). Vd. Phẩm 
tiên, 789 ; Đào tiên, 833; 
1380, 1704, 3053 - 2 Chỉ 
người đẹp (5). Vd. Tay tiên, 
206 ; 403, 989, 1296, 3197 
- ⁄ Đào tiên : X. Đảo - 
Gót tiên : X. Gó¿ - Phẩm 
tiên : X. Phẩm - Tay tiên: 
X. Tay. 

TIẾN (6) : Chữ hán nghĩa 
là tờ giấy để viết. Vd. Tiên 
thể, 447 ; 1081, 1087, 1183, 
14ã4, 2625 - / Tiên hoa 


503 


(2): Tờ giấy có vẽ hoa dùng 
để viết thư, chép thơ v.v. 
chừ hán là hoa tiên. Vd. 
Tiên hoa trình trước án phê 
xem tường, 1454 ; Dưới đèn 
sẵn bức tiên hoa, 2625 - 
Tiên mai (1) : Tờ giấy hoa 
vẽ cành mai. Vd. Mở xem 
một bức tiên mai, 1087 - 
Tiên thể (1) : Tờ giấy viết 
lời thể. Vd. Tiên thể cùng 
thảo một chương, 447. 


TIỀN NGHIÊM (1) : Hồi 
trống nghiêm đánh trước 
khi hành lễ hay hành quân. 
Vd. Tiên nghiêm trống 
chửa dứt hồi, 2317 - Tiên 
phong (1) : Toán quân làm 
mới nhọn đi trước. Vd. 
Kéo cờ chiêu phủ tiên 
phong, 2509 - Tiên sư (1): 
Vị thần làm thầy cho một 
nghề nghiệp. Vd.Nghềnày 
thì lấy ông này tiên sư, 
932 - Tiên tri (2) : Biết 
trước tương lai. Vd. Gặp 
sư Tam hợp vốn là tiên trị, 
2406 ; 2413. 


594 


TIỀN (6) : Vd. Làm cho 
khốc hại chẳng qua vì tiền 
598 ; 652, 689, 840, 1206, 
2208 - / Tiên giấy (1) : 
Tiên bằng giấy, dùng làm 
đồ mã. Vd. Tro tiền giấy 
bay, 50 - Tiền lưng (1) : 
Tiền giát sẵn trong lưng. 
Vd. Tiên lưng đã cô việc 
gì chẳng xong, 659 - Tiền 
trăm (1) : Tiền tính hàng 
trăm, tức là mấy trăm lạng 
bạc. Vd. Tiền trăm lại cứ 
nguyên ngân phát hoàn, 
2208 - Đồng tiên :X. Đồng. 


TIÊN ĐỊNH (2) : Phép 
đoán trước tương lai. Vd. 
Mới hay tiền định chẳng 
lầm, 2409 ; 2413 - Tiền 
lộ (1) : Đường trước, đi 
trước. Vd. Hoá bài tiền lô 
ruổi mau, 2269, 


TIỆN(7):Nhântiện,thuận 
tiện. Vd. Rốn ngồi chẳng 
tiện, 166 ; Tiện đây xin một 
hai điều, 329 ; 427, 1084, 
1892, 2101, 2956 - ⁄/ Tiện 


đường (1) : Nhân tiện đi 
đường. Vd. Tiên đườngcùng 
lại tìm nàng sau xưa, 2956 
- ⁄ Tiện hồng (1) : Nhân 
tiện có chìm hồng, tức chim 
nhạn mà gởi thư. X. Nhạn. 
Vd. Tiện hồng nàng mới 
nhắn lời gởi sang, 1084 - 
Tiện nghi (1) : Tuy tiện 
theo sự nghi mà làm. Vd. 
Tiện nghỉ bát liêu, 2454. 
Tuỳ tiện theo sự nghi mà 
dẹp loạn. 


TIỆN KỸ (1) : Nghề mọn. 
Vd. Thưa rằng tiện kỹ sá 
chi, 456. 


TIÊN (1) : Đưa chân, đặt 
tiệc để đưa chân. Vd. Tiễn 
đưa mộtchén quan hà, 1499 
- ý Tiến hành (1) : Đưa 
chân người đixa. Vd. Vương 
ông gánh tiệc tiên hành 
đưa theo, 872. 

TIẾNG (53): 7. Tiếng kêu 
(23). Vd. Nhạc vàng đâu 
đã tiếng nghe gần gần, 134; 
437,474,481,482,484,581, 


866,1054,1123,1855,2030, 
2058, 2222, 2258, 2619, 
2851, 2876, 3198, 3206, 
3212 - Ø. Tiếng nói (17). 
Vd. Cách tường lên tiếng 
xa đưa ướm lòng, 304 ; 307, 
360, 379, 590, 892, 1058, 
1124, 1171, 1718, 1980, 
2038, 2736, 2771, 2772, 
2854, 3007 - 2. Tiếng tăm, 
tiếng khen chê (138). Vd. Xa 
nghe củng nức ¿/êng nàng 
tìm chơi,68; 460,463,1159, 
1279, 1399, 1542, 2096, 
2175, 2181, 2429, 2477, 
2495 - // Tiếng huyền (]): 
Tức là tiếng dây đàn, theo 
phép chuyển nghĩa là tiếng 
đàn. Vd. Khóitrầmcaothấp 
tiếng huyền gần xa, 3198 
- Tiếng khoan (1) : Chỉ 
tiếng nhạc chậm rải, thong 
thả. Vd. Tiếng khoan như 
gió thoảng ngoài, 483 - 
Tiếng mau (1) : Chỉ tiếng 
nhạc điệu nhặt, gấp. Vd. 
Tiếng mau sâm sập như 
trời đổ mưa, 484 - Tiếng 


505 


rằng (1) : Có danh nghĩa 
là. Vd, Một lời cùng đã tiếng 
rằng tương trì, 460 - Tiếng 
sen (1) : Chỉ tiếng bước 
chân của người đẹp. X. Sen 
vàng. Vd. Tiêng sen sẽ động 
giấc hoè, 437 - Tiếng tơ 
(1) : Theo phép chuyển 
nghĩa, tức là tiếng đàn. Vd. 
Bẽ bài rầu rĩ tiêng tơ, 2851 
- Lên tiếng : X. Lên - Nổi 
tiếng :X. Nổi - Nức tiếng: 
X. Nức - Nghe tiếng : X. 
Nghe - Tiếng chày nện 
sương, 2058 : Ý là buổi 
sáng sớm cầm chày (đùi) 
đánh chuông, như là nện 
vào sương của buổi sáng 
sớm - Tiếng chiêng dậy 
đất, 2222 : Tiếng chiêng 
đánh vang dậy cả đất, chỉ 
quân độ lớn - Tiếng gà 
gáy điếm nguyệt, 2030: 
Cả câu này là do hai câu 
thơ xưa của Ôn Đình Duẩn 
dịch thành : Kê thanh mao 
điểm nguyệt ; Nhân tích 

bản kiều sương- Tiếng hạc 


506 


bay qua, 481 : Hạc thường 
bay ban đêm, trong bầu trời 
đêm yên lặng mà nổi lên 
một tiếng chim hạc bay 
qua, nghe rất trong trẻo 
- Tiếng hạc tiếng đàn, 
2876 : Đời Tống có Triệu 
Biện rất thanh êm, đi làm 
quan chỉ đem theo một con 
hạc và một cây đàn. Chỉ 
cảnh làm quan thanh liêm 
- Tiếng oan dậy đất, 590: 
Tiếng kêu oan ầm ÿ vang 
lên - Tiếng sắt tiếng vàng, 
474 : Ở đây từ vàng là dịch 
chữ kim chỉ đồ kim loại 
(chữ kim vừa nghĩa là kim 
loại như đồng, vừa nghĩa 
là vàng). Tức là tiếng đồ 
binhkhíibằngsắtbằng đồng 
chạm nhau - Tiếng suối 
mới sa nửa vời, 482 : Theo 
Quan văn, chỉ tiếng đàn 
không trong trẻo thanh 
thoát, tỷ như tiếng nước 
suối mới chảy ra nửa 
chừng còn gặp nhiều đá 
nên tiếng ồ ồ. 


TIỀN ĐƯỜNG (6) : Sông 
lớn ở tỉnh Chiết Giang, 
1000 ; 2620, 2699, 2696, 
2964, 2986. 


TIẾP (1) : Đón tiếp. Vd. 
Chinh nghị tiếp sứ vội 
vàng, 2501. 


TIẾT (5): ¡. Mực thời gian 
thay đổi do sự biến chuyển 
của khí hậu quyết định, 
những nhịp ấy người ta 
thường làm lễ cúng qui 
thần, cho nên tiết cũng 
có nghĩa là ngày lễ, tục 
gọi là tết (3). Vd. Tiết vừa 
con én đưa thoi, 39 ; 43, 
59 - 2. Nghĩa rộng là thủa 
(1). Vd. Tïiếttrăm năm, 510 
- / Tiết trăm năm (]) : 
Cái lòng trung trình giử 
suốt đời. Vd. Tiết trăm năm 
nỡ bỏ đi một ngày, 510 - 
Tiết vừa (1) : Thời tiết 
vừa đến, vừa gặp. Vd. Tiết 
vừa con én đưa thoi, 39 
(Liễu văn, Quan văn, Phúc 
văn đều chép tiết vừa ; 


KOM, Quảng tập và BK 
chép ngày xuân). 


TIÊUDAO(1):Thảnhthơi, 
thong thả. Vd. Sớm khuya 
tiếng hạc tiếng đàn (zêu 
dao, 2876. 


TIỂU HAO (2) : Tin tức. 
Vd. Bấy chầy chưa tô tiêu 
bao, 1489 ; 2927. 


TIỂU TẠO (1) : Buồn rầu. 
Vd. So chỉ những bực yêu 
tao, 491. 


TIỂU KIỂU (1): Chỉ người 
đàn bà đẹp nhỏ nhắn xinh 
xắn. Vd. Thoắt đâu thấy 
một tiểu kiểu, 187 - Tiểu 
khê (1) : Khe nước nhỏ. 
Vd. Bướcdầntheongọn tiểu 
khê, 53 - Tiểu Lân (1) : 
Vợ vua nước Bắc Tề (nhà 
Tẻ thời Nam Bắctriều),nhà : 
Tê đổ, phải lấy Đường đại 
vương,nhânecóbàithơrằng: 
"Ductritân đoạn tuyệt,Ưng 
khán tất thượng huyền", 
nghĩa là : Muốn biết. lòng 


507 


“ 


đứt thế nào, thi nên xem 
dây đàn ở trên gối. Vd. Tơ 
lòng đã đứt dây đàn Tiểu 
Lân, 2586 - Tiểu tỉnh (1): 
Ngôi sao nhỏ, chữ Xinh Thị 
dùng để chỉ vợ lẽ. Vd. Phận 
hèn vâng đã cam bề (iểu 
tính, 954 - Tiểu thiền (1) 
:Tiếngthầytutựxưngnhún, 
nghĩa là kẻ tu hành nhỏ 
mọn này. Vd. Tiểu thiền 
quêở Bắc Kinh, 2043 - Tiểu 
thư (19) : Tiếng chỉ người 
đàn bà con gái nhà sang 
trọng. Vd. Tiểu thưnổ! giận 
đùng đùng, 1557 ; 1582, 
1598, 1768, 1771, 1781, 
1801, 1829, 1843, 1847, 
1859, 1866, 1886, 1889, 
1897, 1909, 1940, 1982, 
2358 - Tiểu thư cũng có 
bảy giờ đến đây, 2350 : 
Câu đặt ngược, tức là : Bây 
giờ, hôm nay tiểu thư củng 


có đến đây à ? Thuý Kiều, 


hỏi Hoan thư một cách mia 
mãi. 


TÌM(30):Vd. Xa nghecũng 


508 


nức tiếng nàng tim chơi, 
68; 160, 442, 624, 668, 815, 
1012, 1232, 1280, 1656, 
1658, 1660, 1686, 1688, 
1797, 1800, 1986, 2022, 
2042, 2079, 2138, 2666, 
2696, 2766, 2780, 2956, 
2974, 3003, 3176, 3232 - 
/í Tìm hoa (3) : Tìm kiếm 


- để xem hoa ; nghĩa bóng 


là tìm người yêu. Vd. Gặp 
tuần đố lá thoả lòng tì 
hoa, 160 ; 442, 1986, - Tìm 
quảng(1): Tìm kiếm quàng 
xiên, bạ đâu tìm đấy. Vd. 
Giếng sâu bụi rậm trước 
sau tm quảng, 1660 - Tìm 
tòi (1) : Tức là tìm kiếm, 
nhìn hết chỗ này đến chỗ 
khác. Vd. Tim tòi ngẩn ngơ, 
302 - Tìm töi (1) : Tức là 
tìm tòi, tử Éð/ đưa tờ nhắn 
nhe, 2826 - Tìm vàng ấm 
no, 2022 : Tìm phương kế 
để cho được ấm được no. 


TÌIN (34) : ¡. Tin tức ; đưa 
tin tức (24). Vd. T7n xuân 
đâu đề đi về cho năng, 368; 


429,526,531,535,622,945, 
1040, 1086, 1375, 1479, 
1536, 1556, 1686, 1696, 
2128, 2306, 2461, 2945, 
2955, 2958, 2983, 2993 - 
2. Đúng thế, thật thế ; chắc 
là thật, không ngờ (8). Vd. 
Mười phần đã fin nhau cả 
mười, 1584 ; Sự nàng đã 
thế lời thầy dám tín, 1700; 
2194, 2410, 2473, 2503, 
2551, 2880 - đ. Làm tin (2). 
Vd. Của tin gọi một chút 
này làm ghi, 356 ; 739 - 
// Tin lời (1) : Tin vào lời 
ước hẹn. Vd. Tĩn lời thành 
hạ yêu minh, 2503. Từ tin 
ở đây gợi trước sự bất tín 
của Hồ Tôn Hiến - Tin người 
(1) : Cho rằng lòng người 
ta là thật. Vd. Thật dạ tin 
người, 2473 - Tìn nhạn (1): 
Tức là tin tức, thư từ. Nh. 
Tìn sương. ÄX. Nhạn. Vd. 
Tin nhạn vần lá thơ bời, 
945 - Tin sương (2) : Tức 
là tin tức. Chữ hán “sương 
tin” là chỉ chim nhạn, vì 


chìm nhạn ở miền Bắc, hễ 
đếnmmùathunóbayvềNam, 
tức là báo tin rằng mùa 
sương tức mùa rét đã đến. 
Vd. T?n sương đồn đại xa 
gần xôn xao, 622 ; 1040 
- Tin xuân (1) : Tin mùa 
xuân, tức tin vụi, tin tức 
của tình yêu. Vd. Tïn xuân 
đâu dễ đi về cho năng, 368 
- Bắn tin :X. Bắn - Mảng 
tin : X. Äiáng - Nghe tin: 
X. Nghe- Tin đâu đã thấy, 
526 : BK chép đã thấy ; 
Quan văn, Phúc văn thì 
chép đã đến ; Quảng tập 
chép đã gõ. Chúng tôi theo 
bản BẤ, vì rằng đã thây 
đơn giản tự nhiên hơn cả 
- Tin nhạn vấn lá thơ 
bởi, 945 : Ý câu này là 
thư và thi của khách làng 
chơi gởi đến nhiều. 


TINH (2) : ¡. Thuần tuý, 
sắc sảo, sáng suốt, giỏi (2). 
Vd. Bút pháp đã tinh, 1987; 
2201 - 2X. Tỉnh ma - // 


509 


Tinh anh (1) : Phần lọc 
lõi tốt. đẹp ; tỉnh thần. Vả. 
Thác là thể phách còn là 
tỉnh anh, 116 - Tỉnh bình 
(2) : Binh linh chọn lọc kỹ, 
luyện tập kỹ. Vd. Bao giờ 
rnười vạn tĩnh bình, 2221; 
2905 - Tinh đời (1) : Nhìn 
đời, nhìn người một cách 
sắc sảo. Vd. Con mắt tĩnh 
đời, 2201 - Tỉnh ma (3): 
Quái ác như con tình con 
ma. Vd. Người đâu mà lại 
có người tính ma, 1812 ; 
2333, 2393 - Tỉnh thành 
(1) : Lòng thành tỉnh tuý; 
lòngthànhthiêng liêng. Vd. 
Nàng rằng này thực tỉnh 
thành chẳng xa, 126 - Tỉnh 
thần (1) : Chỉ yếu tố vô 
hình ởtrong con người, theo 
quan niệm xưa thì yếu tố 
ấy là phần tỉnh tuý. Vd. 
Mai cốt cách tuyết tính 
thần, 17. X. Tuyết. 


TINH (1) : Cờ. Vd. Bóng 
tính rợp đường, 2222 - // 


510 


Tỉnh kỳ (1) : Cờ xí. Vd. 
Bác đồng chật đất tnh kỳ 
rợp sân, 2514. 


TINH KỲ (1) : Tục Trung 
Quốc xưa rước dâu vẻ buổi 
chiều hôm nên có câu "Hôn 
giá kiến tỉnh nhí hành", 
nghĩa là đám cưới thấy sao 
thì đi. Do đó mà tính kỳ 
tức là kỳ sao, là kỳ rước 
dâu. Vd. Tĩnh ky giục giã, 
694. Ÿ là khi việc nhà Thuý 
Kiều đã thu xếp xong thì 
Mã giám sinh giục định 
ngày đón dâu. 


TINH VỆ (1) : Có chuyện 
cổ tích rằng con gái vua 
Viêm đế chết đuối ở biển 
Đông, vì căm thù với biển 
mà hồn hoá thành chim 
tinh vệ (một thứ chim nhỏ 
ở biển), ngày ngày tha đá 
ớởnúi Tây ném xuốngbiển 
để lấp biển; tỷ dụ lòng 
căm thủ vĩnh viễn. Vd. Nào 
hồn ¿tính vệ biết theo chốn 
nào, 2972. 


TÌNH (81) : 7. Chỉ mối xúc 
động của tâm (31). Vd. Tình 
lại gặp tình, 117 ; 615, 655, 
675, 732, 1038, 1064, 1076, 
1394, 1401, 1431, 1462, 
1476, 1480, 1663, 1898, 
1900, 1966, 1999, 2368, 
2563, 2598, 2683, 28685, 
2971, 3004, 3110, 3147, 
3221 - 2. Tình yêu đương, 
tình trai gái yêu nhau (39). 
Vd. Thuyền tỉnh vừa ghé 
đến nơi, 69 ; 164, 256, 364, 
499,602,609, 709,710,718, 
730, 1260,1263,1265,1300, 
1869, 1382, 1570, 16⁄6, 
1945, 1952, 2288, 2580, 
2558, 2661, 2673, 2802, 
2846, 3016, 3054, 3070, 
3089, 3105, 3109, 3166, 
3156, 3170, 3188, 3191 - 
đ. Tình hình, tình ý, sự tình 
(11). Vd. Xem tình ra cũng 
những màu dở dang, 948; 
961,1492,1597,1607,1809, 
1886, 2149, 3217 - /⁄ Tình 
ái (1) : Tình yêu đương. 
Vd. Mắc điều tỉnh ái khỏi 


điều tà dâm, 2682 - Tình 
cát luỹ (1) : Tình đối với 
vợ lẽ. Vd. Mặn tình cát luỹ, 
1480 - Tình cầm sắt (1): 
Tình vợ chồng. Vd. Đem 
tình cầm sắt đổi ra cầm 
cờ, 3110 - Tình cờ (2) : 
Thình lình,ngẫu nhiên. Vd. 
Ngày xuân đã dễ tình cở 
mây khi, 338 ; 811 - Tình 
chung (2): Mối tình chung 
đúc lại mà thương yêu riêng 
một người. Chữ hán là 
"chung tình”. Vd. Nhị đào 
thà bảchongười nhchung, 
792 ; Đã đành phận bạc 
khôn đền tình chung, 2802 
-Tình duyên(1): Mốinhân 
duyên khiến có tình với 
nhau. Vd. Tình duyên ấy 
hợp tan này, 3139 - Tỉnh 
máu mủ (1) : Tình ruột 
thịt. Vd. Xót tỉnh máu mủ 
thay lời nước non, 732 - 
Tình nhân (2): Người yêu. 
Vd. Tình nhân lại gặp tình 
nhân, 3143 - Tình quân 
(1) : Tiếng gọi người yêu. 


Đ11 


Vd. Trăm nghìn gởi lay tình 
quân, 751 - Tình sâu (1): 
Mối tình sâu sắc. Vd, Tình 
sâu mong trả nghĩa đày, 
1263 - Tình sĩ (1) : Mối 
tình say mê. Vd. Dù chăng 
xét tâm tỉnh s¡, 339 - Tình 
sông (1) : Tình ái dài như 
sông. Vd. Nghĩa bể tình 
sông, 1382 - Tình tao 
khang (1) : Tình đối với 
vợcả.Vd.Lattinhtaokhang, 
1480 - Tỉnh thâm (4) : Nh. 
Tình sâu. Vd. Hiếu trọng 
tình thâm, 609;2683,2971, 
3004 - Tình thương (1): 
Tình thương yêu hay 
thương xót. Vd. Bao nhiêu 
đoạn khổ tỉnh thương, 1999 
- Tỉnh trạng (1) : Tình 
hình. Tình là nổi ở trong, 
trạngÌàvẻởngoài,nóichung 
là tình trạng. Vd. Suy trong 
tìnhtrangbênnguyên,1415 
- Tình xa (1) : Chỉ mối 
tình củ thuộc về thời xa. 
Vd. Chàng dù nghĩ đến tình 
xa, 3109 - E tình : XE 


512 


- Khối tình : X. Khối - Nợ 
tình : X. nợ - Ngay tỉnh: 
X, ngay - Sóng tình : X, 
sóng - Sự tình: X. Sự - 
Tơ tình : X. Tơ - Tình 
là đây oan, 2658: Tình là 
sợi dây oan nghiệt buộc lấy 
mình - Tình mới tỏ tình, 
1809 : Mới hiểu rõ tình hình 
- Đêm ngắn tình dài : 
X. Đêm - Tình thâm bể 
thảm lạ điều, 2971 : 7inh 
thâm, chỉ mối tình sâu của 
Thuý Riều chếtcũng không 
nguôi được ; bể thảm, chỉ 
cái đời sầu thảm của Thuý 
Kiều đã phải trải qua ví 
như chìm đắm trong biển 
thảm ; lạ điều, tức có điều 
lạ, có điều kỳ đị, mầu nhiệm 
ở trong ấy. 


TÍNH (17) : 7. Tính toán, 
lotoan, lo liệu(16). Vd. Tính 
bài lót đó luồn đây, 611; 
681,1531,1360,1390,1441, 
1545, 1600, 1842, 2086, 
2119, 2594, 3021, 303/7, 
3159 - 2. Xem chừng (1). 


Vd. Xương mai tính đã rủ 
mòn, 325 - / Tính bài (2): 
Lo liệu mưu kế. Vd. Tính 
bài lót đó luồn đây, 611; 
1390 - Tính cuộc vuông 
tròn, 1331 : Lo liệu cho 
tình thế được trọn vẹn. Ở 
đây cuộc vuông tròn tức là 
thànhvợchồng-Tínhquẩn 
lo quanh, 681 (theo 7V, 
BE) : Tức là lo tính quanh 
quẩn tách ra làm hai vế 
đối nhau. 


TÍNH (2) : Bản chất của 
sự vật, của người. Vd, Tĩnh 
trời, 150 ; 494 - / Tính 
tình (1) : Tính tức là bản 
chất tự nhiên, tình tức là 
sự xúc động của lòng. Vd. 
Nên câu tuyệt diệu ngụ 
trong (ính tình, 184 - 
Tính trời (2) : Tính do 
trời sinh. Vd. Văn chương 
nết đất thông minh tính 
trời 150 ; 494. 


TÍNH DANH (1) : Họ và 
tên. Vd. Chồng con đâu tá 
tính danh là gì, 2916. 


TĨNH (15) : Sáng suốt, 
không say mê ; hết mê, hết 
ngủ. Vd. Chập chờn cơn 
tỉnh cơn mê, 165 ; 214, 436, 
713, 759, 804, 1233, 1293, 
1715, 1717, 3727, 2798, 
2835, 2879 - / Tỉnh rượu 
(1) : Say rượu rồi tỉnh lại. 
Vd. Khi tỉnh rượu lúc tàn 
canh, 1233 - Tỉnh say (2): 
Như tỉnh như say, khi tỉnh 
khi say. Vd. Cười nói tỉnh 
say, 1575 ; 1847 - Một tỉnh 
mười mê, 1293 : Chỉ tình 
hình say mê lắm. 


TĨNH ĐÀN (1) : Đàn thờ 
Phật hay Thánh (Tĩnh là 
thanh tĩnh, hư vô, dùng 
để chỉ Phật hay Tiên). Vd. 
Đạo nhân phục trước tĩnh 
đàn, 1689. 


TỊT MÙ (1) : Tí: là lấp 
hẳn không thông ; mở là 
không trông thấy gì. Tịt 
mù hình dung tình hình 
không thấy gì. Vd. T7t mù 
nào thấy bóng hồng nào 
ra, 286, 


S13 


TO (1) : Vd. Mệnh cung 
đương mắc nạn ứo, 1695 
- /'To nhỏ (1) : To và nhỏ. 
Vd. Bốn dây £o nhỏ, 427. 


TỎ (9): 1. Rõ rệt, rõ ràng; 
thấy rõ (6). Vd. Nẻo xa mới 
tỏ mặt người, 141 ; 392, 
485, 497, 1313, 1806 - 2. 
kBiết rõ, hiểu rõ (3). Lòng 
này ai tổ cho ta hỡi lòng, 
1070 ; 1489, 1809 - / Tỏ 
rạng (1): Sáng rõ. Vd. Dưới 
đèn tỏ rạng, 3142 (không 
phải tỏ dạng) - Tỏ tường 
(2) : Rõ ràng. Vd. Mấy lời 
nghe hết đã dư £ô tường, 
1998 ; 2506 - Tỏó chừng 
nẻo xa, 1806: Nhìnởđường 
xa thấy rô ràng có vẻ là. 


TOÀ (3) : 1. Chỉ chỗ dinh 
tự, thành tri (2). Vd. Toà 
rộng dãy dài, 1721 ; Huyện 
thành đạp đổ năm (£oà côi 
Nam, 2444 - 2. Chỉ một tác 
phẩmnghệthuật, điêu khắc 
(1), Vd. Dày dày sẵn đúc 
một £oả thiên nhiên, 1312 


514 


-/'Toà rộng dãy dài, 1721: 
Toà nhà rộng rãi, tiếp nhau 
thành dây dài. 


TOAN(8):Rắp,định,mong, 
tính. Vd. Toan bài quyên 
sinh, 858 ; 996, 1952, 2099, 
2898, 3090, 3102, 3152 - 
/'Toan bài (1): Rắp, muốn 
dùng cái thể. Vd. Cầm dao 
nàng đã đoan bài quyên 
sinh, 858. 


TOÀN : X. Tuyền. 


TÓC (9) : Vd. Mây thua 
nước tóc 22 ; 448, 637, 696, 
1532, 1631, 1746, 1997, 
2240 - / Tóc mây (1) : Tóc 
xanh mướt như mây. Vd. 
Tóc mây một món dao vàng 
chia đôi, 448 - Tóc sương 
(1): Tóc trăng như sương, 
tức tóc bạc. Vd. Da môi tóc 
sương, 2240 - Tóc tơ (9): 
1. Tóc và tơ là hai vật nhỏ, 
dùng để tỷ dụ cái gì nhỏ 
nhặt, tỷ mỹ (8). Vd. Tóc 
tơ chưa đền, 228 ; 451, 


670,1576,2907,2918,2958, 
3215 - 2. Chi sự kết tóc 
xe tơ, tức sự kết hôn (1). 


Vd. Một lời đã lỗi tóc tơ 


với chàng, 2778 - Tóc thê 
(1): Tóc cắt để thề nguyền. 
Vd. Tóc thề đã chấm ngang 
vai, 1631 (các bản nôm đều 
chép quanh vai), tức đã trải 
một thời gian khá lâu rồi 
- Tóc rối da chì, 1746 : 
Tóc rối bà và da xám như 
.äc chì, hình dung người 
đàn bà bị đày đoaạ khổ sở 
- Tóc to chưa đền, 228: 
Chưa đên đáp được chút 
nào - Da mồi tóc sương: 
X%. Da - Kẽ tóc chân tơ: 
X. Kê - Kết tóc xe tơ : 
X. Kết tóc và Xe tơ. 


TÓM (1) : Bắt lấy ; bắt 
lấy cả. Vd. Khéo thay một 
mẻ fóm về đầy nơi, 2310. 


TÒNG(ö): 1.Chữhánnghĩa 
là theo, chỉ sự theo chồng 
(4). Củng nói là tùng. Vd. 
Phận bả từ vẹn chữ fỏng, 


1477 ; 2119, 2217, 2329 - 
2. X. Bên thú bên tòng - 
/⁄ Tòng phu (1) : Theo đạo 
đức xưa, người con gái đi 
lấy chồng thì phải theo 
chồng : xuất giá tòng phu. 
Vd. Đạo tòng phu lấy chữ 
trinh làm đầu, 506 - Tòng 
quyên(2):Theophépquyền 
biến, không phải là phép 
thường. Vd. Ngộ biến tòng 
quyền, 600 ; Tu hành thì . 
cũng phải khi fòng quyền, 
3052 - Chữ tòng :X. Chữ. 


TÓT VỜI (1) : Tức là tuyệt 
vời. Vd. Phong tư tài mạo 
tót vời, 151. 


TÔ (1): Đôi màu để trang 
điểm. Vd. 7ólụcchuốt hồng 
- ⁄ Tô lục chuốt hồng 
(1): Tô điểm và trau chuốt 
cho đẹp ; từ lục và từ hồng 
chỉ nhan sắc, tức là tô điểm 
cho nhan sắc thêm đẹp. 
Vd. Mụ càng ¿ô lục chuốt 
hồng, 1305. 


TỐ NGA (1) : Tức Hằng 


S15 


Nga ; chỉ người con gái 


đẹp. Vd. Đầu lòng hai ả 
tố nga, 15. 


TỔ (1) : Ổ chim ; nghĩa 
rộng là chỗ quân gian tụ 
tập nhau. Vd. Tổ bợm già 
- Tổ bợm già (1) : Tức 
một phường gian lận lão 
luyện. Vd. Nào ngờ củng 
tổ bợm già, 2081. 


_TỐC(1): Dochử Hán nghĩa 
là mau chóng, dùng sang 
tiếng việt nghĩa là chạy 
mau. Vả. Tú bà ốc thắng 
đến nơi, 1133, 


TÔI (28) : ¡. Tức là tôi tớ, 
vốn là tiếng người ta tự 
xưng mình đối với người 
bề trên, chỉ mình là tôi tớ 
của bề trên, về sau dùng 
để tự chỉ mình (24). Vd. 
Nghĩ đâu rẽ cửa chia nhà 
tại đổi, 704 ; 1097, 1141, 
1145, 1146, 1345, 1443, 
1444, 2001, 2344, 2352, 
2365, 25ã51, 2560, 2718, 
2811, 2818, 2888, 2918, 


516 


2988 - 2. Tôi đòi, thần thiếp 
(3). Vd,. Tôi ngươi, 898 ; 
Tôi đành phận đồi, 1512 - 
3. Bề tôi của vua (1). Vd. 
Làm tới triểu đình, 2552 
- /⁄ Tôi đòi (4) : Đầy tớ 
trai và gái, đầy tớ. Vd. Sá 
chì thân phận ôi đòi, 755; 
1651, 1658, 2670 - Tôi 
ngươi : X. Ngươi. 


TỔI TÀN (1) : Phá hại cho - 
tan nát. Vd. Phú tay tôi 
tàn, 592 - // Phũ tay tôi 
tàn : X. Phu. 


TỐI (4) : Chỉ tình hình 
không có ánh sáng ; chỉ 
lúc mặt trời đã lặn. Va. 
Mây kéo £ô7rầm, 783; 1232, 
1289, 3220 - / Tối rầm 
{Ó) : Chỉ tình hình trời vì 
mây động mưa mà tối sầm 
lại. Vd. Trời hôm mây kéo 
tôi rầm, 783 - Sớm đào 
tối mận ; Sớm mận tối 
đào : X. Sớm. 


TỘI (7) : ¡. Lỗi lớn ; việc 
làm phạm đến đạo đức, 


pháp luật, hoặc phép tắc 
gì (3). Vd. Thân sau aI chịu 
tội trời ấy cho, 1346 ; 1395, 
18682, 2386, 2559 - 2. Tình 
hình chịu khổ sở, hình phạt 
(2). Vd. Giấm chua lại tội 
bằng ba lửa nồng, 1352 ; 
1946 - / Tội nghiệp (1): 
Từ nhà phật, chỉ việc làm 
tội lỗi ; kể tất cả những 
tội lôi một người làm ở 
trong một kiếp tạo thành 
cái nghiệp buộc người ấy 
đến kiếp sau phải đền. 
Vd. Xét trong tôi nghiệp 
Thuý Kiều, 2681 - Tội tình 
(1) : Tình hình, thực tình 
pham tội. Vd. Đầu xanh 
đã tô: tỉnh gì, 2161, nghĩa 
là có tội tình gi đâu - Tội 
trời (1) : Tội trời bắt phải 
chịu. Vd. Thân sau ai chịu 
tội trời ấy cho, 1346 - Tội 
báo oan gia, 1018 : Làm 
nên tội thì sẽ bị báo bằng 
môi cừu thủ. Có câu chữ 
hán "oan oan tương báo”, 
nghĩa là làm điều ác thì 
bị báo ác. 


TÔNG ĐƯỜNG (1) : Nhà 
thờho.Vd. Tông đườngchút 
chứa cam lòng, 1953. Còn 
chút chưa được thoả lòng 
về việc tông đường, nghĩa 
là chưa có con trai nối dõi 
để lo việc nhà thờ. 


TỐNG NGỌC (1) : Danh 
sĩ thời Chiến quốc, học trò 
của Khuất Nguyên, tác giả 
bài "Cao đường phú", tựa 
bài phú nói Tống Ngọc cùng 
với Sở Tương vương đi chơi 
đầm Vân Mộng, Tống Ngọc 
kể chuyện tiên vương nước 
Sở chiêm bao thấy gặp thần 
nữ núi Vu-sơn. Vd. Sớm 
đưa Tống Ngọc tối tìm 
Trường khanh, 1232. Từ 
Tống Ngọc ở đây dùng để 
chỉngười ănchơiphong lưu. 


TỔNG ĐỐC(L):Chứcquan 
đứng đầu một tỉnh lớn, 
hoặc một mình gồm coi một 
tỉnh lớn và mấy tỉnh nhỏ. 
Vd. Có quan tổng đốc trọng 
thần, 2451. 


B517 


TỐT : X. Chịu ¿ốt - / Tốt 
chí (1) : Có tốt đẹp chỉ đâu. 
Vd. 7ö£ chỉ mà rước tiếng 
ghen vào mình, 1542. 


TƠ (27) : 1. Sợi tơ do eon 
tầm nhả ra ; cái gì giống 
như sợi tơ (21). Vd. Bên 
cầu £ơliêu bóng chiều thướt 
tha, 170 ; 244, 269, 540, 
5/0,588,675, 720,752,782, 
1265, 1422, 1532, 1676, 
1820, 1976, 1997, 23242, 
2586, 2848, 3171 - 2. Theo 
phép chuyển nghĩa, nghìa 
là cái đàn. Cũng nói là ứï 
(4).Vd. 7œchủngphimloan, 
254 ; 726, 742, 1298 - 3. 
Non trẻ (2). Vd. Hải đường 
mơn mởn cành £ơ, 128ä ; 
3137 - / Tơ duyên (2) : 
Sợi tơ hồng buộc hai người 
trai gái với nhau. Vd. Tơ 
duyên còn vướng mối này 
chưa xong, 720 ; 725 - Tơ 
đào (1): Tức là sợi tơ hồng. 
X. Chỉ hồng. Vd. Duyên đâu 
ai dứt tơ đào, 2609 - Tơ 
đồng (1) : Tơ theo phép 


S18 


chuyển nghìa chỉ cái đàn; 
đồng (gỗ vòng) theo phép 
chuyển nghĩa cũng nghĩa 
là cái đàn. Tiếng tơ đồng 
tức là tiếng đàn. Vd. Cùng 
trong một tiếng tơ đồng, 
1855 - Tơ hồng (1) : Tức 
là chỉ hồng. Lễ tơ hồng là 
lễ vị thần chủ trì tơ hồng, 
tức Nguyệt lão. Vd. Trong 
màn làm lễ Tơ hồng kết 
duyên, 2134 - Tơ liễu (3): 
Cành liêu rủ xuống như 
sợi tơ. Vd. Bên cầu tơ liêu 
bóng chiều thướt tha, 170; 
269, 3171 - Tơ lòng (2): 
Lòng yêu nhau ví như sợi 
tơ quấn quít lấy nhau. Vd. 
Dâu lia ngó ý còn vương 
tơ lòng, 22342 ; 2586 - Tơ 
mành (1) : Sợi tơ mỏng 
mảnh. Vd. Đố ai gỡ mối 
tơ mành cho xong, 244 - 
Tơ tỉnh (1) : Tình yêu ở 
trong lòng ví như sợi tơ. 
Vd, Tơ tình đứt ruột, 1676 
- Tơ trúc : ÄX. Tỉ trúc - 
Lòng tơ : X. Lòng - Ông 
tơ : X. Ông - Trao tơ : 


X. Trao - Tơ chia rũ tắm, 
782 : Trong lúc biệt ly, tơ 
lòng như bị chia ra. Dùng 
hình tượng con tằm kéo tơ 
ra thì thân nó rũ đi để chỉ 
nồi thảm sầucúa Kiểutrong 
bước chia ly - Tơ chùng 
phim loan, 254 : Vì chủ 
nhân biếng đánh đản nên 
để cho dây đàn căng trên 
phím loan giãn ra, chùng 
lại - Kẽ tóc chân tơ : X. 
Ee ‹- Kết tóc xe tơ : X. 
Kết tóc và Xe tơ - Tơ lòng 
đã dứt dây đàn Tiểu 
Lân, 2586 : Ý câu này là: 
Tơ lòng của tôi đã đứt 
(tình yêu đã hết, cho nên 
đứt luôn cái dây đàn của 
Tiểu Lân, tức không lãy 
lại chồng khác như Tiểu 
Lân. X. Tiểu Lân - Chừng 
xuân tơ liễu còn xanh, 
3171 - Cành lá cây liêu mùa 
Kuân còn xanh, nghĩa bóng 
là tuổi còn trẻ. 


TỜ (5) : Tờ giấy. Vd. Làm 
tở cung chiêu, 1150 ; 189G, 


1909, 2777, 2826 - // Tờ 
bồi (I) : Cái tờ thể bồi. 
X. Thể bồi. Vd. Chiếc vành 
này với tờ bồi ở đây, 766 
- Tờ hoa (1) : Tức tờ hôn 
thư, viết trên giấy hoa tiên. 
Vd. Tờ hoa đã ký cân vàng 
mới trao, 686 - Tờ mây 
(1) : Tờ giấy thề (tiên thể) 
viết trên giấy hao tiên có 
vẽ mây. Vd. Chiếc vành với 
bức £tở mây, 735 - Mỏng 
như tờ : X. Phận. 


TỜ (2) : Vốn chứ ¿ử là đền 
đọc chệch ra. Vd. Như (ờ, 
71 ; 2753 - / Lặng ngắt 
như tờ : X. Lãng. 


TỚ (3) : Tôi tớ. Vd. Trước 
thầy sau tớ lao xao, 629; 
886, 1655 - / Tớ thầy : 
"Tôi tớ với chủ. Vd. Tớ thầy 
chạy thẳng đến nơi, 1655. 
TƠI BỜI (2) : Hình dung 
cảnh đổ nát tan thành ; 
hình dung động tác tới tấp, 
túi bụi. Vd. Đang tay vùi 


519 


liễu đập hoa (ơi bởi, 1136; 
Tơi bởi tưới lửa, 1656. 


TỚI (6) : Tức là đến. Vd. 
Xuân xanh xấp xỉ tới tuần 
cập kê, 36 ; 142, 920, 1388, 
1468, 3006. 


TU (7) : Chữ hán nghĩa 
là sửa chữa, sửa mình, tu 
đạo tu hành. Vd. Kiếp tu 
xưa víichăngdày,407;1195, 
2658, 3048, 3108 - / Tu 
hành (2) : Ăn ở, hành động 
theo kỷ luật của một tôn 
giáo. Vd. Qui sư qui phật 
tu hành bấy lâu, 2044 ; 
3052 - Tu là cỗi phúc, 
2658 : Tu hành là côi gốc 
gây nên phúc. 


TÚ KHẨU CẨM TÂM (1): 
Miệng thêu lòng gấm, tức 
là lời hay ý đẹp. Vd. Giá 
đành £ú khẩu cẩm tâm khác 
thường, 208. 


TUẦN (8) : Chỉ mức thời 
gian nhất định, như tuần 
trăng, tuần mưa, thường 


520 


lấy 10 ngày, 10 năm làm 
một tuần. Vd. Xuân xanh 
xấp xi tới tuần cập kê, 36; 
160, 251, 288, 567, 898, 
1199, 1555 - Tuần mưa 
(1) : Thời gian mưa nói 
chừng. Vd. Cữgió tuần mưa, 
567 - Tuần trăng (2): Thời 
gian có trăng trong một 
tháng, trải từ ngày trăng 
non đến ngày trăng tròn 
rồi trăng khuyết. Vd. Tuần 
trăng khuyết đĩa dầu hao, 
251, tuần trăng từ khi 
trăng tròn đến khi trăng 
khuyết, tứctrảinhiều ngày; 
đĩa dầu từ khi dầu đầy đến 
khi dầu hao, tức đêm thức 
khuya ; 288 - Tứ tuần : 
X. Tư. 


TUẤT THÌ (1) : Giờ tuất, 
khoảng 8 - 9 giờ tối. Vd. 
Ngày hai mươi mốt tuât 
th? phải chăng, 1090. 


TÚC KHIỂN (1) : Tội lỗi 
cũ, tội kiếp trước. Vd. Túc 
khiên đã rửa lâng lãng sạch 


rồi, 2688 - Túc nhân (1): 
Nguyên nhân, nhân duyên 
từ xưa, từ kiếp trước. Vd. 
Túc nhân âu cũng có trời 
ở trong, 1018 (TVN chép 
là tác khiên) - Túc trái 
tiền oan(1): Nợ kiếp trước, 
oan kiếp trước. X. an 
nghiệp. Vd. Đã đành túc 
trái tiền oan, 1765, 


TÚI (4) : Cái bao để đựng 
đồ đeo theo mình. Vd. Đề 
huề lưng túi gió trăng, 137; 
278,584, 2446 -//Túi tham 
(1): Chỉ cái túi đựng tiền 
của bác lột và hối lộ của 
bọn quan lại tham ô, nghĩa 
bóng là lòng tham. Vd. Sạch 
sành sanh vét cho đầy tui 
tham, 584 - Túi đàn cặp 
sách, 278 : Túi đựng đàn 
cặp đựng sách, đàn và sách 
là hai vật đem theo của 
người văn nhã - Giá áo 
túi cơm : X. Giá - Lưng 
túi gió trăng : X. Lưng. 


TỦI (5) : Thương hại thân 


mình mà lấy làm đau đớn. 
Vd. Tưi phận, 857 ; 1436, 
1928, 1981, 2569 - / Túi 
phận(1): Thươngxótthân 
phân mình. Vd. Giân duyên 
tửi phận bời bời, 857 - 
Mừng mừng tủi tủi : X. 
Mừng - Thẹn phấn tủi 
hông : X. Thẹn. 


TUY (2) : Dâu rằng. Vd. 
Tuy dầm hơi nước chưa loà 
bóng gương, 2708 ; 3079 
- Tuy rằng (l1) : Dẫu 
rằng. Vd. Tuy rằng vui chữ 
vu qui, 2843. 


TUỲ CƠ (2): Theo cơ, theo 
cơ hội, cơ nghì, sự cơ. Vd. 
Tuy cơ dặt dìu, 642 ; 1149 
- ⁄ Tuỳ cơ đặt dìu, 642: 
Theo thời cơ mà buông bát 
để mặc cả, 


TUYẾN(1): Toàn vẹn, trọn 
vẹn. Cũng nói là toàn. Vd. 
Bể sâu sóng cả có tuyển 
được vay, 1882 - / Vẹn 
tuyên, 590 : X. Vẹn. 


TUYỂN ĐÀI (1) : Tức là 


521 


chỗ hoàng tuyển, suối vàng, 
hay cửu tuyển, chín suối. 
X. Suối vàng. Vd. Khối tình 
mang xuông Tuyển đải 
chưa tan, 710. 


TUYỂNTƯỚNG(1):Chon 
người đề bat làm tướng. 
Vd. Nghiêm quân tuyển 
tướng sẵn sàng, 2297. X. 
Nghiêm quân. 


TUYẾT(6): Hơi sương trên 
không đông lại thành cục 
mà rớt xuống mặt đất, sắc 
trăng như bông ; tỷ dụ cái 
gì trong trăng. Vd. Mai cốt 
cách £uyết tính thần, 17; 
22, 139, 189, 367, 1242 - 
⁄/ Tuyết sương (3) : Tuyết 
và sương là hai vật lạnh, 
làm cho cây khô héo ; tỷ 
dụ những nỗi vất vả ở đời 
làm cho người ta đau khổ, 
chóng già. Vd. Tuyết sương 
nhuốm nửa mái đầu hoa 
râm,384;902,2834- Tuyết 
tỉnh thần (1) : Tính thần 
trong trắng như tuyết, chỉ 


522 


lòng trinh bạch. Vd. Mai 
cốt cách tuyết tỉnh thần, 
17- Tuyếtchở sương che, 
367 : Tức là trên bức tường 
ngăn cách lại có tuyết đọng 
và có sương phủ. Nói tường 
là có tuyết sương che chở, 
đây táchlàmhai vế đốinhau 
- Tuyết nhưởng màu da, 
22:Tuyếtcủngkhôngtrắng 
bằng màu da. X. Mây thua 
nước tóc - Tuyết sương 
chechở,902:Lờiđặtngược, 
tức là che chở (cho khỏi 
tuyết sương. 


TUYỆT BÚỨT (1): Bài thơ 
làm trước khi chết, tức bài 
thơ đứt bul. viết lấn cuối 
cùng. Vd. Một thiên tuyệt 
bút 2696 - Tuyệt điệu (1): 
Chỉ câu thơ câu văn rất 
hay. Vốn là chử "tuyệt diệu 
hảo từ” của Thái Ứng đời 
Hậu Hán, nghĩa là lời hay 
mầu nhiệm rất mực. Vd. 
Nên câu tuyệt điệu ngụ 
trong tính tình, 184 - Tuyệt 
vòi (1) : Tột mực, không 


cái gì hơn được. Vd. Cánh 
hông bay bổng tuyệt vời, 
2247. 


TỦMTM(1):Miệngchúm 
chim cười. Vd. Lặng ngồi 
tằm tìm gật đầu, 1101 
(Quảngtập, Phúc vănchép 
là tỉm từmn ; nhiều bản 
quốc ngữ phiên là /ẩm 
nhấm là sai). 


TƯNG HOÀNH (1) : Dọc 
ngang, hoạt động khắp nơi. 
Vd. Bấy lâu bể Sở sông Ngõ 
tung hoành, 2664. 


TÙNG : X. 7Tòng. 


TỪNG (1) : Cây tùng. Vd. 
Bứctranh£ùng,398-/Tùng 
quân(1): Tùng là cây tùng, 
cây thông, quân là cây tre 
lớn ; hai thứ cây để ví người 
quân tử, người lớn. Vd. 
Nghìn tầm nhờ bóng tùng 
quân901-Bức tranhtùng 
(1): Bức tranh vẽ cây tùng, 
Vd. Đạm thanh một bức 
tranh tùng treo trên, 398. 


TÚNG (1) : Nghèo ngặt, 
thiếu thốn. X. Tung đất 
- ⁄ Túng đất (1) : Thiếu 
đất dung thân. Vd. Nghỉ 
mình £úng đât sẩy chân, 
2115- Túng đất sẩy chân, 
2115 : Lỡ bước mà không 
có chỗ dung thân. 


TỤNG ĐÌNH (I1) Tức là 
pháp đình, chỗ pháp quan 
xử kiện. Vd. Hỏi ông ông 
mắc tụng định,2757-Tụng 
kỳ (1) : Kỳ xử kiện. Vd. 
Tụng kỳ cũng xong, 692, 
ngày xử kiện cũng được 
xong, tức việc kiện cũng 
được giải quyết xong. 


TUỔI (3) : 7. Số năm của 
một người đã sống được (2). 
Vd. Tuổi hạc, 673 ; 3042 
- 8.X. Tuổi vàng - // Tuổi 
hạc (1): Người Trung Quốc 
xưa cho răng hạc là loài 
chìm sống lâu, nên người 
ta dùng chữ hạc thọ để chỉ 
tuổi thọ. Tiếng việt gọi tuổi 
hạc]à tuổi thọ. Vd. Cỗi xuân 


528 


tuổi hạc càng cao, 673 - 
Tuổivàng(1):Thành phần 
vàngròngởtrongchấtvàng 
đem dùng. Người ta dùng 
một thứ đá riêng để thử 
tuổi vàng. Vd. Đá biết tuổi 
vang, 363. Nghĩa bóng là 
biết lòng nhau. 


TUÔN (5) : ¡. Chỉ nước 
chảy ra rất nhiều (4). Vd. 
Tầm tãâ tuôn mưa, 851 ; 
2547,2795, 2848 - 2. Nghĩa 
rộng, chỉ mối tình cảm phát, 
ra nhiều (1) : Vd. Sâu £uôn 
đứt nối, 104 -  Tuôn dào 
(1) : Chỉ nước mắt tuôn ra 
như mưa. Vd. Nàng cảng 
giọt ngọc tuôn đào, 2547 
- Tuôn châu đòi trận, 
2848 : Nước mắt chảy ra 
nhiều đoạn, nhiều nấc, tức 
khóc rồi nín, nín rồi lại 
khóc - Vãăy gió tuôn mưa: 
X. Vậy. 


TUỒNG (?) : ¡. Dáng, bộ, 
vẻ (3). Vd. Ra tuồng trên 
Bộc trong dâu, 507 ; 1781, 


524 


1732 - 2. Phường, hạng 
người (4). Vd. Tuồng chì 
là giống hồi tanh, 853 ; 967, 
1413, 2593 - / Tuồng chỉ 
(1) ; Tuồng gì (1) : Có ra 
giống gì đâu. Vd. Tuồng chi 
là giống hôi tanh, 853 ; 
Tuồng gì hoa thải hương 
thừa, 1413 - Tuồng vô 
nghĩa (1) : Hạng người 
không trọng nghĩa, bội bạc. 
Vd. Tuồng vô nghĩa ở bất 
nhân, 967 - Dơ tuồng : 
X. Đơ. 


TUỐT (2) : Rút ra ; rút 
gươm ở nắp ra. Vd. Đầy 
sân gươm £uôt sáng loà, 


1643 ; 2352. 


TƯ TRỜI (1) : Tức là cái 
vốn trời cho, tính trời cho. 
Vd. Thông mình vốn sẵn 
tư trời, 29(TV, KOMchép 
tư trời ; nhiều bản chép 
tính trời). 


TƯ MÃ PHƯỢNG CẦU 
(1) : Tức là khúc nhạc 
Phượng cầu, hay "Phượng 


cầu kỳ hoàng” (chim 
phượng tìm chim hoàng) 
của Tư mà Tương như đánh 
cho Trác Văn quân nghe. 
Vd. Khúc đâu Tự mã 


Phượng cầu, 4ïã. 


TƯ GIA (1) : Nhớ nhà. Vd. 
Nửa phần luyến chúa nửa 
phần £ư gia, 480. 


TỪ (35) : Do chữ hán tự, 
chỉ chỗ hay lúc bắt đầu. 
Vd. Kiều £ử trở gót trướng 
hoa, 171 ; 245, 287, 323, 
355,363,413,727, 756,880, 
899,1148,1329,1442,1477, 
1535, 1627, 1791, 1995, 
1933, 2159, 2160, 2419, 
2440, 2493, 2649, 2703, 
2741, 2867, 2995, 3019, 
3097, 3107, 3137, 3214 - 
⁄/ Từ ấy (1). Từ lúc ấy. Vd. 
Binh uy £ử ây sấm ran 
trong ngoài, 2440 - Từ rày 
(1) : Từ nay. Vd. Từ rày 
khép cửa phòng thu, 3107 
- Từ sau (1) : Từ nay về 
sau, Vd. Chút lòng trinh 
bạch #ử sau cũng chửừa, 


1148 - Từ trở màu thiên, 
1933 : Từ khi trở sang mà 
mặc màu thiền, Màu thiền 
là mau nhà chùa, ở miền 
Bắc là màu nâu - Từ vẹn 
chữ tòng, 1477 : Từ khi 
được theo chồng xong xuôi, 
tức được phép lấy chồng. 


TỪ BI (2) : Từ nhà phật, 
yêu thương là từ, thương 
xót là bị. Phật và Bồ tát 
lấy lòng tử xem chúng 
sinh, muốn eho ai cũng vui 
sướng, muốn ai cùng thoát 
khỏi khổnão. Nghĩa thường 
là lòng thương người. Vd. 
Từ bị âu liệu bớt tay mới 
vừa, 1908 ; 3032. 


TỬ TÂM (1) : Lòng lành, 
lòng thương người. Vd. 
Cũng trong nha dịch lại là 
tử tâm, 608. 


TỬ ĐƯỜNG (1) : Từ giả 
cửa nhà, cũng nghĩa như 
từ trần. Vd. Đem tin thúc 
phụ tờ đường, 513 - Từ 
quan (I1) : Từ bỏ chức 


525 


quan. Vd. Rắp mong treo 
ấn tử quan, 2939 - Từ qui 
(1): Từ giả mà về. Vd, 
Giác duyên vội vã gởi lời 
từ qui, 2398. 


TỨ TUẦN (1) : Bốn chục 
tuổi. Người ta thường tính 
cứ 10 tuổi là một tuần. Vd. 
Trạc ngoại £ứ tuần, 627 - 
Tứ vi (1) : Bốn bề xung 
quanh. Vd. Bướm ong bay 
lại âm ẩm tứ ví, 938. 


TỰ (2): 1. Chữ hán nghĩa 


là từ. Nh. Tử(1). Vd. Rằng 
hồng nhan £thủa xưa, 107 
- 2. Tại ở, do ở(1). Vd. Nghĩ 
đâu rẽ cửa chia nhà £ự tôi, 
704-//Tư nhiên(1): Không 
do ai dụng tâm dụng ý. Vd. 
Cầm dây chẳng lựa buộc 
vào tự nhiên, 688. 


TỰ TĨNH (4) : Bày tỏ tình 
ý. Vd. Khách đà xuống ngựa 
tới nơi tự tình, 142 ; 212, 
536, 2284. 


TỬ (1) : Chữ hán nghìa 
là chết, Vd. Vào sinh ra 


526 


tử, 2942 - // Tử sinh (6): 
1. Chết hay sống (2). Vd. 
Tử sinh cùng giữ lấy lời 
tử sinh, 3088 - 2. Liêu chết 
mà tìm đường sống (1). Vd. 
Tử sinh liều giữa trận tiền, 
2517 - 3. Sống chết có nhau 
(2). Vd. Gọi là đắp điểm 
lấy người Éử sinh, 2562 ; 
3088 - 4. Có khi chỉ nghĩa 
là chết (1). Vd. Nắm xương 
biết gởi tử sinh chốn nào, 
2608 - Tử biệt sinh ly (1): 
Ly biệt nhau vì chết (từ 
biệt) và sống mà phải ly 
biệt nhau (sinh ly). Vd. Đau 
lòng tử biệt smh ly, 617 
- Tử sinh cũng giữ lấy 
lời tứ sinh, 3088 : Chết 
hay sống đều phải giữ lấy 
lời thê chết sống có nhau. 


TỬ (9) : Cây tứ, cây thị; 
theo Kính Thi là cây do 
cha mẹ ở quê nên dùng để 
tỷ dụ chỗ quê hương. Vd. 
Nếp tử, 77 ; Gốc tử, 1046 
- Tử phần (1) : Tử là 
do chữ tứcủa Kính Thị như 
trên, phẩn là do chữ phần 


du. X. Phần. Hai từ được 
dùng ghép nhau để chi quê 
hương. Cây tử và cây phần, 
tỷ dụ nơi quê nhà. Vd. Đoái 
thương muôn dặm £ử phần, 
2235 - Gốc tử : X. Gốc - 
Nếp tử : X. Nếp. 


TỰA (7) : Dựa vào, nương 
vào. Vd. Tựa ngồi bên 
triện, 186 ; 435, 487, 569, 
1043, 1241, 1879 - / Tựa 
bóng (1) : Tức ngồi một 
mình thôi, chứ không tựa 
vào ai được. Vd. Nàng ra 
tựa bóng đèn chong canh 
dà!, 1872 - Tựa cửa hôm 
mai, 1043 : Lây tích mẹ 
Vương tôn Giả thời Chiến 
quốc nói với con rằng : "Mày 
đi buổi sớm, mẹ tựa cửa 
mong, mày đi buổi chiều, 
mẹ tựa cửa ngóng”. Người 
tựa cửa hôm mai tức Ìà mẹ. 


TỨC (1): Giận, có cảm giác 
bị nghẹn thở ở ngực. Vd. 
Nỗi mình thêm £ức nỗi nhà, 
633 - / Tức tối (1) : Tức 
giân lắm. Tối là điệp âm 


của tức. Vd. Gan càng (ức 
tôi ruột càng xót xa, 2810, 


TÚC THÌ (7) : Ngay lúc 
ấy. Vd. Với cành thoa ấy 
tức thị đối trao, 358 ; 982, 
1165, 1647, 2128, 2914, 
3033. 


TƯNG BỪNG (1) : Vui vẻ 
nhộn nhịp. Vd. Tưng bừng 
săm sửa áo xiêm, 373. 


TƯNG TƯNG (1) : Chỉ khi 
trời mới sáng, tức là tưng 
tửng sáng, hay tang tảng 
sáng. Vd. Tưng tưng trời 
mới bình minh, 1971(T'VR, 
Quan văn chép tưng tưng; 
Thucvãnvà Quảngtậpchép 
tưngbưữngcólẽkhôngđúng). 


TÙNG (2): 7. Nghĩa là lớp, 
đợt, bực. Nh. Tầng (1). Vd. 
Rừng thu từng biếc chen 
hồng, 917. Trong lớp lá biếc 
của rừng thu có chen sắc 
hồng của lá bắt đầu úa - 
2 Mỗi cái một (1). Vd. Dấu 
giày từng bước 1n rêu rành 
rành, 124. 


527 


TỪNG (2): ¡. Trải qua (1). 
Vd. Từng cay đăng lại mặn 
mà hơn xưa, 1472 - 2. Từng 
biết ; từng hiểu nhau (1). 
Vd. Lòng đây lòng đây chưa 
từng hay sao, 13862. 


TƯƠI (7) : Chỉ cây có hoa 
lá còn xanh, chưa héo (2). 
Vd.Xuângiàcònkho¿huyên 
già còn £ươi, 3010 ; 3133 
- 2. Có vẻ sáng sủa vui vẻ 
(5).Vd,Mătnhìn mặătcàng 
thêm tươi, 393 ; 400, 2089, 
2604, 3030 /⁄ Lạt phấn 
tươi son : X. Lạ. 


TƯỚI (ð) : Rưới nước vào. 
Vd. Tưới cho giọt lệ, 748 
(Theo nhiều bản nôm, 
Quảng tập sửa là Rảy xin 
chén nước) ; Thuốc mê đâu 
đã tưới vào, 1645 ; 1656, 
1932, 2490 - / Tưới lửa 
(1) : Đổ nước vào lửa để 
chữa cháy. Vd. Tơi bời tưới 
lửa, 1656. 


TƯƠNG PHÙNG (2): Gặp 
nhau. Vd. Nước non để chữ 


528 


tương phủng kiếp sau (So 
Hoa tiên câu 1410), 1786; 
3039 - Tương tư (2): Tình 
nhân nhớ nhau. Vd. Một 
ngày nặng gánh Éương Éư 
mộtngày, 568; 725- Tương 
tri (4) : Biết nhau, hiểu 
nhau. Vd. Một lời cũng đã 
tiếng rằng tương tri, 1329; 
2219, 3184 - Tương triền 
(1) : Quấn quit với nhau. 
Vd. La thay oan khí tương 
triền, 2535 - Tái thế tương 
phùng : X. Tái 


TƯỜNG (8) : Rõ ràng. Vả. 
Vâng trình hội chủ xem 
tường, 199;644,1454,1691, 
2041, 2911, 2912, 2927. 


TƯỜNG (21) : Bức vách 
xâybằnggạchhay đắpbằng 
đất. Vd. Tường đông omg 
bướm đi về mặc ai, 38 ; 
240,267,284,289,295, 302, 
304,319,367, 378, 390,666, 
866,1093,1308,1355,1672, 
2027,27B1,3771-//Tường 
đông (3) : Bức tường ở phia 
đông. Vd. Tường đông ong 


bướm ởi về mặc ai, 38 ; 
284, 1093. Dùng từ tường 
đông cô lẽ vì có câu sách 
Mạnh tử "Du đônggiatường 
nhi lâu kỳ xứ tử", nghĩa 
là trèo tường nhà hàng xóm 
phía đông mà dễ con gái 
người ta, và do câu phú 
của Tống Ngọc "Thần lý 
chimãygiả,macnhượcthần 
đông gia chỉ tử", nghĩa là 
người đẹp ở làng tôi thì 
không ai bằng con gái ở 
láng giểng phía đông. X. 
Đông lân - Tường gấm (1): 
Cũng như tường hoa, tức 
là tường xây đá hoa, hay 
tường xây gạch có trổ lễ 
như hoa ; hoặc là tường 
có hoa phủ. Vd. Lần theo 
tường gấm dạo quanh, 293 
-Tườnghoa(1):Nh. Tường 
gãm.Vd.Cấtmìnhquangọn 
tường hoa, 2027 - Tường 
vôi (1) : Bức tường tô vôi. 
Vd. Liều mình ông đã gieo 
đầu tường vôi, 666 - Nách 
tưởng : X. Nách - Ngọn 
tưởng : X. Ngọn. 


TƯỚNG (1) : Chức quan 
võ chỉ huy quân đội. Vd. 
Muôn bính nghìn tướng, 
2438 - / Tướng quân (2): 
Chức quan võ chỉ huy quân 
đội. Vd. Hai bên mười vị 
tướng quân, 2216 ; 2518 
- Nghiêm quân tuyển 
tướng X. Nghiêm - 
Thưởng tướng khao 
bình : X. Thưởng. 


TƯỚNG SĨ (1) : Thầy xem 
tướng. Vd. Có người tướng 
sĩ đoán ngay một lời, 414. 


TƯỢNG (1) : Hình người 
vẽ hay khắc. Vd. Trên treo 
một tượng trắng đôi lông 
mày, 930. 


TƯỞNG (10) : Nghĩ, nghĩ 
đến, nhớ đến ; tưởng tượng. 
Vd. Nỗi niềm tướng đến mà 
đau, 109 ; 265, 1039, 1960, 
1967, 2856, 2970, 3013, 
3038, 3168 - / Mặt mơ 
tưởng mặt :X. Mặt - Nhớ 
ít tưởng nhiều : X. Nhớ, 


529 


THA (5) : Cho được khỏi; 
buông ra, thả ra không bắt 
tội. Vd. Gạn gùng đến mực 
nồng nàn mới £ha, 1154 ; 
2158, 2375, 2378, 2430. 


THA HƯƠNG (2) : Làng 
khác. Vd. Tha hương đề 
huề, 523 ; 2245 - // Tha 
hương đề huẻ, 523 : Dắt 
díu nhau ở làng khác, ở 
quê người. 


THÀ (5) : Như thế còn hơn. 
Vd. Thôi thì mặt khuất 
chẳng thà lòng đau, 664; 
677, 792, 2532, 3082 - // 
Thà rằng (1) : Vd. Thà 


530 


rằng liều một thân con, 677 
- Chắng thà : X. Chẳng. 


THÁC (12): Chết. Vd. Khéo 
thay thác xuống làm ma 
không chồng, 88 ; 116, 748, 
890,1026,1143,1678,1694, 
1976, 2584, 2633, 2675 - 
// Thác oan (2) : Chết vì 
nguyên nhân không đáng. 
Vd. Con người thế ấy thác 
oan thế này, 1678 ; 2584 
- Thác trong (1) : Chết 
mà giữ tiết trong sạch. Vd. 
Đến điều sống đục sao bằng 
thác trong, 1026 - Thác 
xuống (1) : Tức là chết ; 


thêm từ xuống là vì người 
xưa tin rằng người chết thì 
lĩnh hồn xuống âm phủ. Vd. 
Khéo thay thác xuống làm 
ma không chồng, 88 - Sống 
thác : X. Sông - Sống đoa 
thác đày : X. Sống. 


THÁC (1) : Chỗ nước chảy 
xiết trên dòng sông. Vd. 
Lên thác xuống ghênh, 
1951. - / Lên thác xuống 
ghẻnh : X. Lên. 


THÁI (1): Loại bỏ ra. Vd. 
Hoa thai hương thừa, 
1413-// Hoa thải hương 
thừa : X. Hoa. 


THAY (8) : Lấy cái khác 
thế vào, đổi. Vd. Dâu thay 


mái tóc dám dời lòng tơ,, 


252 , 690, 732, 959, 1258, 
1478, 2784,2824 - // Thay 
lời (2) : Thay mà giữ lời 
thề. Vd. Thay lời nước non, 
732; 2784 - Thay mái tóc 
(1) : Tức là bạc đầu. Vd. 
Dẫu thay mái tóc đám dời 


lòng tơ, 552. Chú ý từ tóc 
đối với từ tơ - Thay bực 
đổi ngôi, 959 : Thay đổi 
địa vị- Thay lời nướcnon, 
732 : Thuý Kiều không giữ 
được lời thể nước non với 
Eim Trọng, nhờ Thuý Vân 
thay mình mà thực hiện 
lời thể. 


THAY (23) : Từ than tỏ 
ý than tiếc. Vd. Đau đớn 
thay phận đàn bà, 83 ; 88, 
159, 845, 869, 1191, 1225, 
1321, 1485, 1698, 1741, 
1989, 2155, 2237, 2241, 
2310, 2340, 2535, 2574, 
2639, 2640, 2929, 3149. 


THAM (4) : Lòng thèm 
muốn hay sự chiếm lấy của 
người ta một cách không 
chính đáng. Vd. Tiếc lục 
tham hồng, 90 ; Sạch sành 
sanh vét cho đầy túi tham, 
584 ; 832, 1806 - / Máu 
tham: X. Máu - Túi tham: 
X. Túi - Tiếc lục tham 
hồng : X. Tiếc. 


531 


THÁM (2) : Đau đớn xót 
xa. Vd. Rấp thảm quạt sầu, 
1682 ; 1929 - / Thảm sầu 
(1) : Xót xa buồn rầu. Vd. 
Biết bao kể nôi thảm sầu, 
777 - Thảm thiết (2) : Đau 
xót thiết tha. Vd. Sinh càng 
thảm thiết bôi hồi, 1868; 
2831 - Thảm rấp sầu vùi, 
1999 : Thảm được lấp hết, 
sầu được vùi hết, tức là 
tiêu trừ hết mọi thảm sầu 
- Rấp thảm quạt sầu, 
1689 : X. Bấp. 


THAN (1) : Gỗ cháy đở, 
sắc đen. Vd. Tro ¿han một 
đống, 1672 - // Lắm than: 
X. Lâm than. 


THAN(8):Chưhánlà thán, 
tỏ nỗi buồn khổ bằng lời 
nói. Vd. Khóc than khôn 
xiết sự tình, 73; 1677, 1853, 
1939, 3018 - / Than ôi (1): 
Từ than. Vd. Than ôi sắc 
nước hương trời, 1065 - 
Khóc than :X. Xhóc- Thở 
than : X. Thở- Ngậm thở 


532 


ngùi than :X. Ngậm - Như 
khóc như than : X. Như. 


THANG (2): 1. Nước nóng 
(1). Vd. Thang lan - 2. X. 
Thuốc thang (1). Vd. Kẻ 
thang người thuốc, 761 - 
/⁄/ Thang lan (1) : Nước 
nóng nấu có bỏ lá lan, tức 
lá sả cho thơm. Vd. Thang 
lan rủ bức trướng hồng tầm 
hoa, 1310 - Thuốc thang: 
X. Thuốc. 


THÁNG (8) : Vd. Tháng 
ba, 43 ; Tháng tròn, 327; 
553, 920, 1230, 1613, 1789, 
1792 - / Tháng ba (1). 
Tháng thứ ba trong năm. 
Vd. Trong tiết tháng ba, 
43- Tháng chầy(1):Chậm 
đến một tháng. Vd. Lâm 
tri đường bộ tháng chây, 
1613 - Tháng ngày (1) : 
Suốt ngày suốt tháng. Vd. 
Buồng trong thương kẻ 
thángngaychiếcthân,1792 
- Tháng tròn (1) : Suốt 
cả tháng, vừa một tháng. 


Vd. Lâm tri vừa một ¿háng 
tròn đến nơi, 920 - Đầy 
tháng : X. Đầy - Ngày 
tháng : X. Nsày - Tháng 
đợi năm chờ, 553 : Đợi 
chờ bao nhiêu năm tháng, 
tách ra làm hai vế đối nhau 
- Tháng lọn ngày qua, 
1789 : Chỉ thì giờ, ngày 
tháng trôi qua - Tháng 
tròn như gởi cung mây, 
327: Suốt tháng chỉ như 
gởi lòng ở trên cung trăng, 
chỉ tưởng nhớ Hằng nga 
ở cung trăng, ý nói chỉ gởi 
tâm tình vào Thuý Kiều 
(Cácbảnnômcủngnhư7TVK 
đều chép thế ; Quảng tập 
chép là Nằm tròn như gởi 
cung mây; nhiều bản quốc 
ngữ lại phiên là như cuội 
cung mây). 


THANH (1) : Loại từ để 
chỉ vật gì mỏng giống như 
cái thẻ mỏng và đài. Vd. 
Thanh gươm yên ngựa - / 
Thanh gươm yên rrgựa, 
2216 : Ý nói chỉ một mình 


với một cái gươm và một 
con ngựa. 


THANH (4): 7. Trong trẻo 
(1).Vd.Giómáttrăngthanh, 
2165 - 2. Vắng vẻ, thanh 
văng(2).Vd.Trướnghồvắng 
vẻ đêm thanh, 1475 ; 2068 
- ở. Thanh lịch, trái với thô 
tục (1). Vd. Kẻ qui người 
thanh, 887 - // Thanh cao 
(2) : Trong sạch cao qui. 
'Vd. Cho ¿hanh caomới được 
phần thanh cao, 3944 - 
Thanh minh (2) : Tiết 
thanh minh là tiết nhằm 
vào khoảng đầu tháng 3 
âm lịch (thường vào ngày 
5 hay ngày 6 tháng 4 đương 
lịch).Vd. Thanhminhtrong 
tiếtthángba,43;59-Thanh 
mnhàn(2):Thánhthơi,thong 
thả. Vd. Buồng riêng sửa 
chốn thanh nhàn, 2209 ; 
2875 - Thanh thanh (1): 
Hình dung cái vẻ xinh xắn. 
Vd. Nhìn xem phong cảnh 
có bê thanh thanh, 54 - 
Thanh vắng (1) : Vắng vẻ 


533 


yên lăng. Vd.Nhà lan thanh 
văng một mình, 375. 


THANH Y (2) : Áo xanh, 
áo của nữ tỳ ở Trung Quốc 
xưa thường mặc; theo phép 
chuyển nghĩa là đẩy tớ gái. 
Vd. Ra vào theo lũ thanh 
y, 1745 ; 2668 - Thanh lâu 
(1): Nh. Lầu xanh, tức nhà 
đi. Vd. Thanh lâu hai lượt, 
2668-Thanhtân(1):Trong 
trẻo mới mẻ, chỉ người con 
gái non trẻ. Vd. Có chiều 
phong non trẻ. Vd. Có chiều 
phong vận, có chiều thanh 
tân, 188 - Thanh vân (2): 
Mây xanh, tỷ dụ người thi 
đâu làm quan,cócông danh. 
X. Đường máy. Vd. Thênh 
thênh đường cái thanh vân 
hẹp gì, 2478; 2867 - Thanh 
thiên bạch nhật, 2396 : 
Trời xanh ngày trắng, tức 
là giữa ban ngày, đường 
đường chính chính. 


THANHKHÍ(3):Chingười 
có đồng tính đồng điệu, do 


D034 


câu Kĩ?nh Dịch "Đông thanh 
tương ứng, đông khí tương 
cầu", nghĩa là những vật 
củng một loại tiếng thì ứng 
nhau, ví như con gà này 
gáy thì con gà khác gáy 
theo, những vật cùng một 
lại khí thì tìm nhau, ví như 
đá nam châm hút sắt. Vd. 
Thưa rằng thanh khi xưa 
nay, 193 ; 1287, 28883 - 
Thanh khí tương tâm, 
2883 : Thanh khí tìm nhau. 


THÀNH (4) : Tường luỹ 
xây cao để bảo vệ một thị 
trân, một căn cứ quân sự. 
Vd. Nghiêng nước nghiêng 
thành, 27 ; Thành xây khôi 
biếc, 1604 ; 2906, 2950 - 
/⁄ Thành hạ yên minh, 
2503 : Quân địch đã đến 
dưới thành, dùng thế lực 
để dụ hàng và yêu cầu thể 
giải binh không đánh nhau 
nữa - Thành hoàng Thổ 
công, 2132 : Hai vị thần 
dodângianthờcúng. Thành 
hoàng là vị thần coi khu 


vựcmộtlànghaymộtthành, 


Thổ công là vị thần coi đất ` 


đai ở một khu nhà nào - 
Thành xây khói biếc, 
1604 : Trên thành khói bốc 
thẳng lên như xây. Khỏi 
bốc trên nền trời xanh của 
mùa thu nên thấy sắc biếc. 


THÀNH (2) : Lòng chân 
thực. Vd. Tấc thành, 343; 
374 - ⁄ Tấc thành : X. 
Tác - Tấm thành :X. Tâm. 


THÀNH TOÁN (1) : Mưu 
mẹo tính liệu đã sẵn. Vd. 
Thành toán miếu đường, 
2543, túc là mưu mẹo đã 
tính sẵn ở miếu đường, ở 
triều đình - Thành thân 
(2) : Nên thân thiết, tức 
nên vợ chồng ; làm lễ cưới, 
chỉ vợ chồng hợp cẩn. Vd. 
Thanh thân trôi sẽ liệu về 
châu Thai, 2108 ; 2185. 


THÁNH ĐẾ (2) : ! Chỉ 
mưa rơi từng giọt liên tiếp 
nhau ; nghĩa rộng, hình 


dung nước mắt rơi (1). Vd, 
Giọt châu thánh thót, 3015 
- Z2. Hinh dụng tiếng đàn, 
các tiếng liên tiếp nhau như 
giọt nước (1). Vd. Ni non 
thánh thót dễ say lòng 
người, 1780. 


THẢNH THOI(3) : Thung 
dung nhàn hạ. Vd. Buồng 
đào khuya sớm thánh thơ, 
1565 ; 2065, 2137. 


THAO (1) : Dây tơ kết 
dủng làm vật trang trí, 
nhưthaonón, dâythaobuộc 
áo, dây thao làm tua màn. 
Vd. Canh khuya bức gấm 
rủ #hao, 3141. 


THÁO (2) : Cổi mở ra ; 
gỡ ra. Vd. Tháo củi sổ lồng, 
1072 ; 1188 - / Tháo lui 
(1) : Rút lui khỏi chỗ ây. 
Vd.Dơtuôngnghimới kiểm 
đường £haoTu:,1188- Tháo 
cũi số lồng, 1072 : Mở cũi 
ra mà thả con thú bị nhốt, 
mở lổng ra cho con chim 
bị nhốt sổ ra, tỷ dụ buông 


535 


thả, giải phóng cho người 
bị giam hãm. 


THẢO (3) : Chử hán nghĩa 
là viết tháu, viết mau (theo 
lối chữ thảo). Vd. Khoảng 
trên dừng bút ¿hảo và bốn 
câu, 404 ; 447, 1314. 


THẢO AM (1): Am tranh, 
chùa tranh. Vd. Thảo am 
đó cũng gần kề chẳng xa, 
2990 - Thảo đường (]) : 
Nhàcỏ,nhàtranh.Vd.Đánh 
tranhchụmnóc thảo đường, 
2697 - Thảo lư (1) : Nhà 
có, nhà tranh. Vd. Dọn 
thuyền mới rước nàng về 
thảo lư, 2732 - Thảo thụ 
(1): Có và cây. Vd. Có thảo 
thụ cõ sơn hồ, 1915 (TVK, 
KOM chêp thảo thụ; nhiều 
bản nôm và quốc ngữ chép 
là cổ £hụ). 

THAU (2) : Hợp kim bằng 
đồng pha kẽm, có sắc vàng 


đỏ. Vd. Rằng trong ngọc 
đá vàng £hau, 1583 ; 2190 


536 


- Kén chọn vàng thau : 
_X. Kén - Ngọc đá vàng 
thau : X. Ngọc. 


THĂM (3) : Hỏi, dò xem 
để biết tình hình. Vd. Ấy 
mồ vôchủ aimà viếng thăm, 
80 ; 1552, 2996 - / Thăm 
đò (1) : Hỏi thăm và dò 
xét. Vd. Một năm nữa mới 
thăm đò được tin, 1696 - 
Viếng thăm : X. Viếng - 
Thăm ván bản thuyền, 
1852 : Tục ngữ nghĩa là 
mới đi thăm ván định mau 
để đóng thuyền mới mà đã 
bán thuyên cũ đi, tức là 
có mới nới cũ. 


THĂM THẲM (1) : Hình 
dung vẻ xa lắm hay sâu 
lắm.Vd.Góctrờithămthẳm 
ngày ngày đăm đăm, 910. 


THĂM (;) : Sắc đỏ đậm. 
Vd. Hoa ghen đua thắm, 
26 ; 268, 333, 572, 1138, 
1474, 1507 - // Yếm thắm: 
X. Lá - Hồng rụng thắm 
rời : X. Hồng. 


THẢM (4) : Sâu lắm, xa 
lắm. Vd. Thẩm nghiêm, 
267 ; 979, 1255, 2943 - / 
Thấm nghiêm (1) : Sâu 
kín, hình dung tình hình 
kín cổng cao tường. Vd. 
Thắm nghiêm kín cổng cao 
tường, 267 - Nước thắm 
non xa : X. Nước - Trời 
thắm đất dày ;Trời thẳm 
vực sâu : X. Trời. 


THĂN (1) : Chính là từ 
thay, vì hiệp vần mà nói 
chệch theo âm xưa làm 
thăn. Vd. Làm chỉ cho bận 
lòng này lắm thăn,470(Các 
bản quốc ngữ thường phiên 
là thân, nhưng theo ngử 
âm học thì thay phải biến 
thành ¿hăn). 


THĂNG ĐƯỜNG (1): Lên 
công đường, chỉ ông quan 
ra hầu. Vd. Thăng đường 
chàng mới hỏi tra, 2885. 


THẰNG (2) : Tiếng chỉ 
người khác, hay chỉ kẻ đưới, 
có ý khinh bì. Vd. Thằng 


con con, 138 ; Thằng bán 
tơ, 588 - // Thẳng bán tơ 
(1) : Theo Nguyên truyện 
thi có một tên bán buôn 
tơ mưa đề mất trộm, bị tra 
tấn, xưng bậy ra là nó gởi 
đồ tang vật ở nhà Vương 
ông, Nguyễn Du tóm tắt 
câuchuyệnvucáoấyởtrong 
một câu : Phải tên xưng 
xuất tại thằng bán tơ, 588 
- Thắng con con (1) : Tức 
là thằng nhỏ, thằng tiểu 
đồng. Vd. Sau chân theo 
một vài thằng con con, 138. 


THẲNG(5): 7.không cong; 
không đứt, luôn một mạch 
(4). Vd. Thẳng ruổi, 1602; 
1655, 2216, 2601 - 2 Chỉ 
sợi dây căng thẳng (1). Vả. 
Lèo thắngcánhsuyền, 1709 
-// Thắng rong (1) : Rong 
ruổi đi thẳng. Vd. Thanh 
gươm yên ngựa lên đường 
thẳng rong, 2216 - Thẳng 
ruổi(1):Rongruổi đithẳng. 
Vd. Vó câu thẳng ruổi nước 
non quê người, 1602. 


537 


THẮP (2) : Đốt đen, đốt 
đuốc, đốt hương. Vd. Ban 
ngàysáp thắphaibên,1723; 
2130. X. Niếm. 


THÁY (1) : Xác người chết. 
X. Thây vô chủ - / Thây 
vô chủ (1) : Thây người 
chết không ai nhận. Vd. 
Bẵn thây vô chủ bên sông, 
1649. 


THẦY (8) : ¡. Người dạy 
học, dạy đạo, day nghề cho 
học trò ; người làm nghề 
phương thuật và kỹ thuật 
(Bð). Vd. Cắt người coi sóc 
rước £hầy thuốc men, 992; 
1685, 1700, 3056, 3228 - 
2. Chỉ người chủ đối với 
tôi tớ (3). Vd. Trước £hẩy 
sau tớ, 629 ; 889, 1655 - 
/ Thầy thợ (1) : Người có 
mưu kế khôn khéo hay chỉ 
vẽ xui khiến người khác. 
Vd. Cậy tay thầy thợ, 1374 
- Tớ thầy : X. Tớ - Khi 
thầy khi tớ : X. Khi. 


THẤY (71) : ¡. Cảm giác 


538 


bằng mắt (59). Vd. Những 
điều trông ¿hấymnà đau đớn 
lòng, 4 ; Thấy người năm 
đó biết bao thế nào, 110; 
118,135, 161,187,215,230, 
262,274,286, 294,301,380, 
916, 922, 943, 1086, 1094, 
1170, 1888, 1432, 1555, 
1658, 1662, 1688, 1692, 
1702, 1748, 1756, 1797, 
2004, 2035, 2039, 2039, 
2089, 2146, 2196, 2281, 
2430, 2436, 2528, 2531, 
2540, 2588, 2712, 2/29, 
2780, 2731, 2747, 2799, 
2809, 2856, 2878, 2942, 
2947, 2998, 3000 - 2. Cảm 
giác được, nghe, ngởi, biết 
được (19). Vd. Đến nhà vừa 
thầy tín nhà. 429 ; 528, 
526, 576, 609, 744, 10351, 
1806, 1393, 1405, 1589, 
2258 - / Thấy âu (1): E 
rằng chỉ thấy. Vd. Đàn bà 
thế ấy thấy âu một người, 
2094. 


THÂM (3) : Chữ hán nghĩa 
là sâu. Vd. Lấy tình thâm 


trả nghĩa thâm, 2683;2971 
- Thâm giao (1) : Giao 
ước sâu sắc với nhau. Vd. 
Một lời đã trót thâm giao, 
3085 - Thâm tạ (l1) : Tạ 
ơn sâu sắc. Vd. Lọ là thám 
tạ với là tri ân,2432- Thâm 
tỉnh (1) : Chỉ người thân 
đối với mình có tình sâu 
sắc. Vd, Một dây vô loại 
buộc hai thâm tính, 508. 


THẤM (11) : Kin đáo. Vd. 
Trộm giấu thẩm yêu, 158; 
207,281,324,554,610,823, 
1858, 1867, 2090, 2340 - 
/⁄ Mừng thầm : X. Mừng 
- Thầm trông trộm nhớ, 
324 : Trông mong thầm 
kín một mình ; nhớ nhung 
vụng trộm riêng mình - 
Thương thầm xót vay : 
X. Thương - Trộm giấu 
thầm yêu : X. Trộm. 


THẤM.‹3): Nước ngấm vào 
vật gì. Vd. Lệ tràn thấm 
khăn, 712 ; 782, 2400 - / 
Thấm thía (2) : Thấm dần 


dần sâu vào. Vd. Tình càng 
thâmthia,364;1021-Thấm 
vào đã sâu, 2490 : Nói cái 
ơn đức của vua thấm nhuần 
sâu cho người ta, theo tư 
tưởng xã hội phong kiến. 


THẤM THOÁT (1) : Chỉ 
thì giờ đi nhanh chóng. Vd. 
Tuần trăng thâm thoắt 
nay đà thêm hai, 288. 


THÂN(63):Chữhán nghĩa 
là mình, tức thân thể. Vd. 
Sương in mặt tuyết pha 
thân, 189 ; Thì đem vàng 
đá mà liều với thân, 422; 
9522,618,611,677,708, 746, 
791,796,802,854,882,897, 
900, 902, 980, 1005, 1082, 
1097, 1114, 1144, 1147, 
1190, 1198, 1204, 1288, 
1250, 1346, 1433, 1442, 
1635, 1704, 1728, 1792, 
1956, 1959, 2015, 2031, 
2053, 2095, 2160, 2163, 
2168, 2186, 2198, 2293, 
2422, 2465, 2552, 2605, 
2605, 2611, 2614, 2642, 


539 


26709, 2804, 2932, 3181, 
3281, 3242, 3249 - // Thân 
bách chiến( 1): Thân đánh 
trăm trận. Vd. Đem thân 
bách chiến làm tôi triều 
đình, 2552 - Thân bồ liễu 
(1) : Thân yếu ớt. X. Bộ 
liễu. Vd. Nát thân bồ liễu, 
746 - Thân lươn (1) : Thân 
ở chỗ nhớp nhúa như thân 
con lươn ở trong bùn. Vd, 
Thân lươn baơ quản lấm 
đầu, 1147 - Thân nghìn 
vang (1) : Thân qui báu. 
Vd. Thân nghin vàng để 
ô danh, 854 - Thân phận 
(3) : Tư cách về pháp lý 
của một người ở trong xã 
hội ; cảnh huông của một 
người ở trong xã hội. Vd, 
Thân phận tôi đòi, 775 ; 
1225, 1256 - Thân sau (1): 
Thân mình sau này. Vd. 
Thân sau al chịu tội trời 
ấy cho, 1346 - Thân tàn 
(2): 1. Cái thân già gần 
chết. Vd. Búa rìu bao quản 
thân tàn, 661 - 2. Cái thân 


540 


đã hết xuân, hết trẻ, đã 
tiêu tuy, xấu xa. Vd. Thân 
tảnganđụckhơitrong,3181 
- Thân thế (1) : Chỉ cái 
tình cảnh, sự kinh lịch của 
một người ở trong đời. Vd. 
Đã xong thân thế còn toan 
nôi nào 3102 - Bó thân: 
X. Bó- Chút thân :X. Chút 
-Liều thân:X. Liều-Quen 
thân :X. Quen - Tấm thân 
- X. Tâm - Trăm thân : 
X. Trăm. 


THÁN(4): 1. Gần gũi, mến 
yêu,(2). Vd. Khi #hânchẳng 
lọ là cầu mới thân, 2206 
- 2. Chỉ cha mẹ (2). Vd. 
Hai thân, 430 ; 3128 - / 
Thânnghênh(1): Tựminh 
đi rước. Vd. Từ công ra ngựa 
thân nghênh cửa ngoài, 
2272 - Thân tín (1) : Gần 
gũitin cậy. Vd. Khiến người 
thân tín rước thầy Giác 
duyên, 3228 - Thân thích 
(2) : Thân là bà con bên 
nội, thích là bà con bên 
ngoai, nói chung là bà con 


họ hàng. Vd. Thân thích 
ruột rà, 2104 ; 2977 - Cầu 
thân : X. Cầu - Song thân: 
Ä. Song - Thành thân : 
X. Thành. 


THÂN (1) : Trình bày ở 
cửa công. Vd. Hoàn lương 
một thiếp thân vào cửa 
công, 1378 - // Thân cung 
(1) : Trình bày, bày tỏ lời 
khai. Vd. Thân cung nàng 
mới đâng qua một tờ, 1896 
- Thân vào cửa công, 
1378 : Trinh bày mà xin 
ở cửa công. 


THÂN (ð) : ¡. Chỉ cái phần 
trí tuệ thông minh ở trong 
người, theo quan niệm xưa 
đó là yếu tố thiêng liêng 
của con người, người chết 
nó vẫn còn sống ở khoảng 
vô hình (1). X. Tĩnh thần. 
Vd. Khí thiêng khi đã về 
thần, 2519 - 2. Thần lình, 
theo quan niệm mê tín (4). 
Vd. Câu ¿hẩn, 204 ; 936, 
1296, 2148 - / Thần mày 


trắng:X. Maytrắng-Thần 
mộng (2) : Chiêm bao do 
qui thần báo cho. Vd. Vả 
trong thần mộng mấy lời, 
1017 ; 2621 - Tính thần: 
X. Tĩnh. 


THÂN HÔN (3) : Sớm mai 
chiềuhôm.Đocâu "hônđịnh 
thần tỉnh" hay "thần hôn 
định tỉnh" là buổi hôm buổi 
mai săn sóc cha mẹ. Vd. 
Nghe chim như nhắc tấm 
lòng thần hôn, 918 ; 1600, 
2832. 


THÂN THƠ (1) : Không 
để ý vào một cái gì ; có 
lúc cũng dùng theo nghĩa 
thần thờ. Vốn là thơ thần, 
thấn là điệp âm của thơ, 
Vd. Thẩn thơ lúc tỉnh lúc 
mê, 2835. 


THÂN THỜ (2) : Tức là 
thử người ra, không có tinh 
thần, như dại như mê. Vốn 
là thờ thân, £hấn là điệp 
ân của thở. Vd. Thân thờ 


541 


hồn mai, 2796 ; Lòng riêng 
chàng luống lao đao thân 
thờ, 2928. 


THẤP (4) : Vd. Bước thấp 
bước cao, 1128; 1817,1947, 
2602 - / Thấp cao (4) : 
Khi thấp khi cao, lời thấp 
lời cao. Vd. Vâng lời khuyên 
giải thấp cao, 327 ; 816, 
896, 2548 - Thấp cơ (1): 
Cơ mưu kém cỏi, không 
bằng người ta. Vd. Thấp 
cơ thua tri đàn bà, 1947. 


THẤP THOÁNG (2): Khi 
có khi không ; lúc thấy lúc 
không. Vd. Tháp thoáng 
cánh buồm, 1048 ; 1063 - 
⁄ Thấp thoáng cánh 
buồm, 1048 : Cánh buỏm 
ở xa, thấy đó rồi lai không 
thấy. 


THẤT BẢO (2) : Chỉ bảy 
thứ quí dùng để khảm đồ 
dùng, là san hô, hổ phách, 
xà cừ, mã não, vàng bạc, 
trân châu, lưu ly. Vd. 


542 


Giường thát bảo - ( 
Giưởng thất bảo (2) : Cái 
giường khảm bằng bảy thứ 
qui nói trên. Vd. Giữa 
giường thất bảo ngỗi trên 
một bà, 1724 : 2210. 


THẤT CƠ (1) : Mất, lỡ cơ 
nghỉ. Vd. Thất? cơ Từ đã 
thu linh trận tiền, 2960 - 
Thất kinh (3) : Hoảng sợ, 
như mất vía, mất hồn. Vd. 
Thất kinh nàng chửa biết 
là làm sao, 1644 ; 1654, 
2976. 


THẬT (15) : Đúng, không 
sai, không dõi. Cùng nói 
là thực. Vd. Này thật tỉnh 
thành chẳng xa, 126 ; Rằng 
bay thị thật là hay, 489; 
1129, 1457, 1481, 1813, 
1905, 1990, 2014, 23/3, 
2473, 2599, 2709, 2958, 
2983 -// Thật đạ (1): Bụng 
da thật thà. Vd. Nàng thì 
thật dạ tin người, 2473 - 
Thật thà (1) : Không giả 
dối mà có vẻ mộc mạc chất, 


phác. Vd. thật thà có một 
đơn sai chẳng hề, 2106 - 
Thật đã nên rằng, 2373: 
Thật đã đáng là. Từ răng 
phải đọc liền với câu dưới 
"khôn ngoan đến mực nói 
năng phải lời". 


THÂU(2): Suốt. Vd. Thuốc 
thang suốtmộôtngày thâu, 
1001 ; 2232 - // Đêm thâu 
(2) : Suốt đêm, đêm khuya. 
Vd. Đêm thâu khắc lậu 
canh tàn, 1118; 2232 - Lần 
thâu(1): Lần lữa suốtngày 
nàyngàykhác.Vd:Lẩnthầu 
gió mát, trăng thanh, 2165 
- Trăng thâu(1) : Trăng 
chiếu khắp mọi nơi. Vd. Bốn 
bể trăng thâu, 1242. 


THẤU (2): Suốt qua, suốt 
đến. Vd: Thấu tình, 1260; 
3717. 


THE (2) : Thứ hàng tơ 
mỏng. Vd, Cửa ngoài vội 
rủrèm éhe,431; 1309, 1627, 
1744, 1852 - / Bình the: 
X. Bình - Buồng the : X. 


Buồng - Rèm the : X. Rèm 
- Song the : X. Song. 


THÈM (1) : Mong muốn, 
khao khát ; nghĩa bóng là 
gần được. Vd. Tuần trăng 
thấm thoắt nay đà thèm 
hai, 288 (Nhiều bản quốc 
ngữ phiên là thêm hai, 
nhưngchưnômlà(chứhán) 
phải phiên là thèm mới 
đúng). 


THEN (6) : Mảnh gỗ để 
gài cửa. Vd. May lần cửa 
đóng then gài, 271 ; 529, 
1935, 2232, 3229 - / Then 
hoa (1) : Có thể là then 
cửa có chạm hoa, hoặc là 
thêm từ hoa cho lời thêm 
đẹp. Vd. Cửa sài vừa ngỏ 
then hoa, 529 - Then mây 
(1) : Cũng có thể là then 
cửa chạm mây, hoặc thêm 
từ máy cho đẹp. Vd. Đêm 
thâu đăng đẳng nhặt cài 
thenmaây,2232-Thennhặt 
lướt mau, 1985: Then nhặt 
là then cửa cài kín, lưới 
mau là lưới canh gác khít, 
người ngoài không lọt vào 


543 


được. Câu này là để tiếp 
nói đếntình hình Thúcsinh. 


THẸN (10) : Xấu hổ. Vd. 
Để sau nên (hẹn cùng 
chàng bởi ai, 520 ; 636, 
671, 787, 916, 1928, 1955, 
3096, 3106, 3149 - / Thẹn 
thùng (2) : Xấu hồ. Vd, 
Hởmôira cũng thẹn thùng, 
721 ; 1219 - Thẹn lục e 
hồng, 787 : Hổ thẹn vì nhan 
sắc của mình (lục là lá, hồng 
là hao, chỉ sắc đẹp của phụ 
nữ)- Thẹn phấn tủi hồng, 
1928 : Hổ thẹn tủi nhục 
với sắc đẹp. 


THEO (27) : ¡. Nối tiếp 
ở sau ; đi tiếp ở sau ; cùng 
đi (18). Vd. Sau chân £heoø 
một vài thăng con con, 138; 
168, 215, 665, 872, 1278, 
1407, 1720, 1745, 1773, 
2226, 2ã68, 268/, 2673, 
2836, 2931, 3002 - 2 Nhằm 
cái gì làm chừng (8). Vd. 
Bướclần £heongontiểukhê, 
53;123,293,389,472,2028, 
2972,3005 - g8. Nhắmhướng 
nào mà định, mà làm (1). 


544 


Vd. Haithân thì cũng quyết 
theomột bài, 3128 - / Theo 
đòi (2) : 1. Đi theo mà hầu 
hạ. Vd. Theo đòi lầu trang, 
1772 (2) 2. Theo thầy theo 
bạn mà học ; đua theo việc 
học. Vd. Theo đời và cũng 
it nhiều bút nghiên, 1450. 


THÉT (2) : Hét lên ; hét 
lên mà nạt mắng. Vd. Tiểu 
thư vội £hétcon Hoa, 1843; 
1859 - / Thét lấy nàng, 
1859 : Tức là thét mắng 
nàng. Từ /ấy nghĩa là lấy 
nàng ra mà thét mả mắng, 
làm đối tượng cho sự thét 
mắng. 


THÊ NHI (1) : Vợ con. Vd. 
Quan sơn nghìn dặm ¿hê 
nhi một đoàn, 2874. 


THÊ (13): Dùng lời nghiêm 
trọng mà ước hẹn điều gì. 
Vd. Tiên ¿hể cùng thảo một 
chương, 447 ;541,556, 701, 
702, 707, 728, 745, 1868, 
1631, 2388, 2807, 2869 - 
/ Thê bồi : X. Duyên nợ 
thề bồi - Thê hoa (1) : Chỉ 


lời thề về tình yêu. Vd. Thể 
hoa chưa ráo chén vàng, 
701 - Thề thốt (3) : Từ 
kép nghĩa là thề, dùng thêm 
từ ¿hót làm điệp âm cho 
thê. Vd. Nàng răng thề thốt 
nặng lời, 1167 ; 2813, 3168 
- Thê vàng : X. Dặn ngọc 
thê vàng - Chên thê : X. 
Hương- Tiênthê:X. Hương 
- Tiên thê : X. Trên - Tóc 
thê ; X. Tóc - Trăng thể: 
X. Trăng. 


THẾ (47) : ¡. Cái ấy, tình 
hình ãy, vậy, rứa (13). Vd. 
Người mà đến ¿thế thì thôi 
còn gì, 706;856, 1028, 1175, 
1412, 1447, 1451, 1700, 
2078, 2158, 2645, 2984 - 
2. Theo nghĩa trên mà dùng 
trong các từ kép : Thế ấy 
(4), 232, 1678, 2004, 2894; 


Thế kia (2), 232, 2894 ; Thế 


mà (2), 60, 2011 ; Thế này 
(12),406, 1022, 1144, 1224, 
1256, 1678, 1734, 1754, 
1790, 1825, 1907, 2611 ; 
Thếnào(11), 110, 231,490, 


861, 905, 1106, 1488, 2107, 
2121, 2594, 2838; Thế thôi 
(3), 220, 1204, 2654. 


THẾ (5) : ¡. Hình trạng; 
tình thể, thế lực. Vd. Thế 
trong dù lớn hơn ngoài, 
1349; 2116, 2953 - ⁄ Thế 
công (1) ; Thế hàng (1): 
Thế tiến công và thế đầu 
hàng. Vd. Thế công Từ mới 
trở ra chế hàng, 2500 - Thế 
cùng (1) : Thế không có 
lối thoát. Vd. Thế cùng 
nàng mới xa gần thở than, 
2116 - Thế trong dù lớn 
hơn ngoài, 1349 : Thế 
trong là thế của vợ (vợ là 
chủ việc trong nhà), thế 
ngoài là thế của chồng 
(chồng chú việc ngoài xã 
hội). Câu này ý là nếu thế 
vợ lớn hơn thế chồng. Thuý 
Kiều đã đoán biết.Thúc sinh 
là người sợ vợ. 

THỂ THƯỜNG (1) : Chỉ 
cái thường có trên đời. Vd. 


Giân ru ra dạ thế thường, 
2013. 


545 


THỂ SƯ !)) 
xuất quân, 


: Trước khi 
nhóm họp 
tướng sĩ đê đân do và để 
cho tướng sỉ thê, gọi là thẻ 
sư Vd. Thệ sư kể hết mọi 
lời, 2307 - Thệ hải mình 
sơm (11: Thể biển thể non, 
tức chỉ vào biến vào núi 
mà thể. Vd. Để lời thệ hải 
mình sơn, 603. 


THỂ NỮ (2) :X. Cung nga 
thể nữ. Vd. Cung nga thể 
nữ nối sau, 2263 ; 3460. 


THÉPHÁCH: 1 ›:Via.Theo 
quan niệm xưa, trong người 
La có yếu tố vô hình là hồn 
phách hay hồn via, phách 
hay vía phải phụ vào thể 
xác má tôn tại, hồn thì cô 
thể tồn Lại đọc lập, người 
chếtnóvẫn cứconmàả phách 
hay via thì mát. Vd. Thác 
là thể phách còn là tỉnh 
anh, 116. 


THÊM (19): Cho tăng lên, 
nhiều hơn. Vd. Tạ lòngnàng 
lại nối thẻm vài lời, 130; 


46 


MAI 


317,393.402,446,524,633, 
647,1020,1342.1535,2006, 
2226, 3388, 3123, 3142, 
3174, 3189 - X. Thêm - / 
Thêm hoa(2¡: 7. Chothẻm 
phần tươi đẹpt 1). Vd. Phẩm 
để xin một vài lời thêm hoa, 
402 - Ø2. Có thêm cái hoa 
mới ; nghĩa bóng là lấy vợ 
lẽ (1). Vả. Vườn mới thêm 
hoa, 1535 - Thêm nến giá 
(1) : Thắp thêm nến lên 
giá nên. Vd, Thêm nên giá 
nối hương bình, 3189 - 
Thêm người (1): Chỉ Thúc 
sinh lấy thêm Thuý Kiểu 
làm vợ lẽ. Vd. Thêm người 
người cũng chia lòng riêng 
tây, 1342 - Thêm xuân (1): 
Thêm vẻ tươi đẹp. Vd. Má 
đào thêm xuân, 3132. 


THÊM (6) : Phần nền nhà 
chìa ra ở chung quanh nhà, 
có mái che. Vd. Thềm hoa, 
211;272, 634, 1339, 2145, 
2853 - ⁄ Thêm hoa (3) : 
Thêm có trồng hoa ; hoặc 
là thêm từ hoa sau từ thẩm 


cho lời thêm đẹp. Vd. Thêm 
hoa khách đã trở hài, 211; 
634,2145-Thềmquếcung 
trăng, 1339 : Xưa người 
ta tin rằng trên cung của 
Hăng nga ở mặt trăng có 
cây quế. Vì người ta lại cho 
rằng ở mặt trăng có con 
cóc thần (thiểm thừ), do đó 
lại có những từ "Thiềm quế" 
để chỉ cái bóng đen ở mặt 
trăng. Lại vì có chứ "thiểm" 
nghĩa là thềm nên Nguyễn 


Du chuyển làm £hầm quế 


để dùng đối với cung trăng. 


THÊNH THÊNH (2) 
Hình dung con đường 
rộng rãi. Vd. Dầu lòng bể 
rộng sông dài £hênh thênh, 
2110 ; 2478. 


THỀU (3) : Dùng chỉ màu 
để kết làm hoa văn ở trên 
mặt vải lụa ; đồ thêu. Vd. 
Buồng thêu, 157 ;527, 1316 
- / Thêu dệt (1) : Thêu 
và dệt, nghia bóng là bịa 
đặt. Vd. Gớm tay thêu đệt 


ra lòng trêu ngươi, 1558 
- Buồng thêu X. Buồng 
- Gấm thêu : X. Gâm. 


THỊ ĐỒNG (1) : Ống để 
căm cuốn thơ. Vd. Trên yên 
bút giá £h¡ đồng, 397 - Thi 
hoa (1) : Thơ và vẽ. Vd., 
Pha nghề £hï¡ hoạ, 30. 


THÌ (94) : Từ nối để tỏ ý 
nêu lên hiệu quả, hậu quả, 
hoặc để biểu hiện nhiều thứ 
tiếp nhau. Sau vì huý tên 
vua Tự đức nhà Nguyễn 
mà nói chệch ra là thời. 
Vd. Thì đà trâm gãy bình 
rơi bao giờ, 70 ; 76, 179, 
210,334,410,422,466,489, 
508,527,528,664,706, 722, 
736, 744,768,802,815,830, 
834,560,873,911,927,928, 
929,952,940,981,989 990, 
1011, 1144, 1157, 1175, 
1176, 1204, 1224, 1359, 
1416, 1447, 14ã1, 1462, 
1464, 1506, 1533, 1534, 
1536, 1562, 1614, 1686, 
1730, 1844, 1862, 1869, 


D47 


1911, 
2109, 
2366, 
2388, 
2616, 
2645, 


1928, 
2142, 
3375, 
2408, 
26824, 
2792, 2908, 2921, 
2949, 3046, 3052, 5108, 
3128, 3158, 3160, 3195 - 
/ Thì chớ (1) : Thì chẳng 
nói gì, thì chẳng kể gì. Vd. 
Một mìinh ¿h¡ chớ, 860 - 
Thì nên (1) : Thì được, thì 
hay. Vd. Đã lòng trị quá 
thì nên, 2377 - Thì thôi 


2078, 
2931, 
2376, 
2414, 
2633, 


2101, 
2992, 
2871, 
2473, 
2638, 


(12) : Thế là hết, là xong, 


không còn gì nữa. Vả. 
Người mà đến thể thì thôi, 
179 ; 706, 981, 1144, 1157, 
1175, 1223, 1911, 1928, 
2616, 2645, 3048 - Thôi 
thì : X. Thôi. 


THÌ (6) : Thì giờ, lúc, thủa, 
mùa. Sau vi huý tên vua 
Tự đức nhà Nguyên nên 
nói chệch ra là thời. Vd. 
Nổi danh tài sắc một thì, 
63;1767,2162,2842, 3048, 
30/6 - / Thi trân (1) : Hoa 


548 


quả hay sản vật của mùa 
bấy giờ. Vd. Thì trân thức 
thức sẵn bày, 377. Theo 
Nguyên truyện thì Thuy 
Kiều soạn đồ uống rượu để 
định mang sang nhà Kim 
Trọng, cho nên sau khi gặp 
Kim Trọng và tìm được lối 
thông thì Kiều chạy về lấy 
đồ rượu bưng sang. Theo 
tác phẩm của Nguyễn Du 
thì Thuý Kiểu sắp sẵn đồ 
thì trân rồi đem luôn ra 
mé tường để gọi Kim trọng 
- Kịp thì : X. Kịp - Nửa 
thì : X. Nửa - Qua thì : 
*X. Qua - Vừa thì : X. Vừa 
- Tức thị : X. Tức. 


THỊHÙNG(1):Câymạnh. 
Vd. Bước vào vừa rắp thị 
hùng ra uy, 1178. 


THỊ YẾN (1) : Hầu yến, 
hầu tiệc. Vd. Bát nàng thị 
yến dưới màn, 2567 - Thị 
lập (1) : Đứng hầu. Vd. Vệ 
trong ¿h7 lập cơ ngoài song 
phi, 2312 - Thị tỳ (1) : Đầy 


tớ gái hầu hạ ở nhà quan. 
Vd. Buồng the dạy ép vào 
phiên th; ty, 1744. 


THỊ PHI (4) : Phải trái, 
khen chê. Vd. Nàng nghe 
dường cúng £h; phi rạch 
ròi, 1016; 1448, 1560, 1878 
- Lời thị phi : X. Lời - 
Người thị phi : X. Người. 


THIÊM THIẾP (2) : Hình 
dung ngủ say. Vd. Hãy còn 
thiêm thiếp giấc nỗng 
chưa phai, 1714 ; 2710. 


THIẾN(3):Mộtphần sách, 
một bài thơ, một bài đàn. 
Vd. Một thiên Bạc mệnh, 
34 ; 1314, 2626 - // Thiên 
Bạch mệnh (1) : Theo 
Nguyên truyện thì bài nhạc 
Thuý Kiều tự soạn có đề 
mục là "Bạc mệnh oán”. Vd. 
Một thiên Bạcmệnhlạicàng 
não nhân, 34. 


THIÊN TÀI (1) : Cái đài 
hương lộ thiên, tức cây 


hương trồng ở sân. Vd. Nén 
hương đến trước thiên đài, 
1639. Thuý Kiều đến nửa 
đêm là lúc thanh vắng ra 
trước cây hương ở sân để 
lễ - Thiên đường (1): Nhà 
trời, cũng như thiên cung, 
tức chỗ đầy hạnh phúc ; 
gần như khái niệm Thiền 
đường hay Thiên quốc của 
đạo Gia tô. Vd. Biết đâu 
địanguc thiên đườnglà đầu, 
1774 - Thiên hạ (1): Nghĩa 
đen là dưới trời, gầm trời. 
Người Truag Quốc xưa tin 
rằng ở dưới trời =hÏ có nuớc 
mình là lớn, cho nên dùng 
từ ¿hiên hạ để chỉ cả nước, 
do đó trong tiếng việt dùng 
từ thiên hạtheonghianguười 
hàng xứ, hay người ta. Vd. 
Mà cho thiên hạ trông vào 
cũng hay, 1962 - Thiên 
hương (2) : Hương trời, 
hoa của trời, tỷ dụ người 
rất đẹp. Vd. Cành thiên 
hương, 66 ; 825 - Thiên 


549 


nhiên (2) : Tự nhiên do 
trời sinh. Vd. Phong sương 
được vẻ thiên nhiên, 399; 
1312 - Thiên tài (1) : Tài 
trời sinh, tức lả tài lỗi lạc. 
Vd. Người quốc sắc kẻ thiên 
tài, 163 - Thiên thai (1): 
Một hòn núi ở tình Chiết 
Giang Trung Quốc. Có sự 
tích nói đời Hán có Lưu 
Thần và Nguyễn Triệu vào 
núi Thiên thai hái thuốc 
và gặp tiên, nên Thiên thai 
dùng để chỉ cảnh tiên. Vd. 
Rẽmâytrôngtôlốivào Thiên 
thai, 392 - Thiên quan 
trủng tê, 1722: Chứcquan 
theo sách Chu lẽ đứng đầu 
trăm quan ; nhà Đường gọi 
Lại bộ là Thiên quan. 


THIÊN TẢI NHẤT THÌ 
(1):NÑghìn năm có một buổi, 
ý nói lâu lắm mới được gặp 
nhau. Vd. Nàng rằng thiên 
tải nhất thì, 2399. 


THIÊN VỊ (1) : Vì riêng, 


550 


tư túi. Vd. Có đâu £hiên 
vị người nào, 3245. 


THIÊN (4) : Tương đương 
với chữ phạn là "dyana'”, 
thường dùng chỉ nhà phật, 
nhàchùa.Cókhinóilà chiên 
theo âm xưa. Vd. Nâu sồng 
từ trở màu thzển, 1933 ; 
2061, 3043, 3044 - //Thiền 
trà (1) : Chè của nhà chùa. 
Vd. Thiên tràcannướchồng 
mai, 1991 - Cứa thiền : 
X. Cửa - Màu thiên : X. 
Màu - Mùi thiền : X. Mũi. 


THIỆN CĂN (1) : Gốc của 
điều thiện. Theo nhà phật, 
làm nghiệp thiện thì được 
báo ứng bằng hạnh phúc, 
nhưng cái gốc tạo thành 
nghiệp thiện là ở lòng ta. 
Vd. Thiện căn ở tại lòng 
ta, 3251 - Thiện nhân (1): 
Người lương thiện. Vd.Con 
này chẳng phải thiện 
nhân, 1729. 


THIÊN THỔ (1): Đấtnông 
cạn (ý nói để chôn nông 


cạn'. Vd, Thiền thổ một 
đoi,2ã611 Liều vãnvà NOÀI 
chép là trên chó, đất hen 
mọn!. X. Đọi, 


THIẾNG: 1: Thiếng liêng, 
linh Vd. Ihuông 
thiêng, 343 ; Hùm thiêng, 
2ã16 ; 2519, 3072 -  Hùm 
thiêng : X. Hum - Khí 
thiêng : X. Khi - Khuôn 
thiêng : X. Khuôn. 


ứng. 


THIẾP (5) : 7. Tò giấy viết 
chữ đẹp(4). Vd. Thiêphồng, 
1280 ; 1988, 2177, 2914 - 
2. Lá đơn (1), Vd,. Hoàn 
lượng một £hzếp thân vào 
cửa công, 1378 - / Thiếp 
danh (1) : Cải thiếp viết 
tên, tức là danh thiếp. Vd. 
Thiếp danh đưa đến lầu 
hồng, 2177 - Thiếp hông 
(1): Danh thiếp màu hồng. 
Vd. Thiếp hồng tìm đến 
hương khuê gởi vào, 1280 
- Thiếp Lan đình (1): Bài 
tựa một tập thơ do Vương 
Hy Chì đời Tấn viết ở Lan 


đình, đời sau truyền làm 
chử tốt kiểu mẫu. Vd. So 
vào với thiếp bạn định nào 
thua. 1988. 


THIẾP (10! : Vợ lẽ, tiếng 
người đàn bà tự xưng, 
thường tư xưng với người 
đan ông, Vd. Rẽ cho để thiếp 
bán mình chuộc cha, 606; 
756,1325,1358,1587,2117, 
2218, 2ã30, 3097, 3145. 


THIẾT VỊ (1! : Đặt bài 
vị mà tế. Chiêu hôn thiết 
vị lễ thường, 2967, 


THIẾT (8) : Bị mất cải gì 
của minh, bị tổn thương, 
thiệt thôi, Vd. Thiệt đây 
mà có ích gì đến al, 340; 
492, 682, 794, 1014, 1950, 
1970, 2606 - / Thiệt lòng 
(1): Không được thoa lòng. 
Vd. Thiệt lòng khi ở đau 
lòng khi đi, 794 - Thiệt 
lòng mình:1): Tổn thương 
cho lòng rainh. Vd. Thiết 
lòng mình cũng nao nao 


lòng người, 492 (Liêu văn 
và Phúc văn chép là thiệt 
lòng ; TVK và KOM chép 
là chật lòng, (Ÿ ) (thiệt) 
và (#Z) (chột) hơi giống 
nhau; BE phiên là đột lòng 
cũng là phiên chữ (8 ) - 
Thiệt thòi (1) : Từ kép 
nghĩa là thiệt. Thỏ là điệp 
âm của £hiệt. Vd. Công đeo 
đẳng chẳng thiệt thỏi 
lắm ru, 346 - Thiệt đời 
thông mình, 2606 : Cả đời 
thông minh tài hoa bị hy 
sinh mất - Thiệt đởi xuân 


xanh, 1950 : Đời tài hoa, 


đời tuổi trẻ của mình bị 
thiệt thòi vì bị lưu lạc, bị 
đoa đày. 


THIẾU QUANG (1): Ánh 
sáng đẹp của mùa xuân. 
Vd. Thiểu quang chín chục 
đã ngoài sáu mươi, 40. Ánh 
sang mùa xuân, tức ngày 
xuân là90ngày mà đãngoài 
60 ngày rồi, tức là sang 
đầu tháng ba. 


552 


THIẾU (5) : Trái với đủ. 
Vd. Tiểu thư dưới trướng 
thiêu người, 1771 ; 2902, 
2918, 3028, 3185 - Thiếu 
gì cô quả thiếu gì bá 
vương : X. Kém gì cô quả 
- Thiếu gì yến anh : X. 
Kém gì yến anh. 


THIẾU NÃO (1) : Buồn 
rầu, đau khổ. vd. Kể đà 
thiểu não lòng người bấy 
nay, 314. 


THỊNH ĐƯỜNG (1): Thời 
thịnh trị của nhà Đường 
ở Trung Quốc, thơ Đường 
trong thời ấy là hay nhất. 
Vd. Khen rằng giá đáng 
Thịnh Đường, 1455. 


THỊT (7) : Vd. Chị dầu £h7¿ 
nát xương mòn, 783 ; 1137, 
1140, 1740, 2140, 2389, 
2554 - / Thịt da (1) : Vd. 
Thịt da ai cùng là người, 
1137 - Thịt xương (1) : 
Vd. Ai ngờ một phút tan 
tành ¿hjtxương,2554- Thịt 


nát xương mòn, 733 : Tức 
là chết lâu ngày rồi - 
Phường bán thịt : X. 
Phương. 


THIUTHIU(2):Chợpngủ. 
Vd. Tựa ngồi bên triện một 
mình ¿hĩu thu, 186 ; 435. 


THỌ (1): Tuổi thọ, tức tuổi 
sông lâu. Vd. Một đoàn 
mừng Éhọ ngoại hương mới 
về, ð74 - / Mừng thọ : 
X. Mừng. 


THỎ (1) : Con thỏ, chỉ mặt 
trăng. Theo truyền thuyết, 
trên cung trăng có con thỏ 
ngọc. Vd. Ngoài hiên ¿hỏ 
đã non đoài ngậm gương, 
1370 - / Thỏ bạc ác vàng, 
1269 : Thỏ bạc, tức là mặt 
trăng. Vốn chữ hán là ngọc 
thỏ. Nguyễn Du chuyển 
thành thỏ bạc để đối với 
ác vàng ở sau cho sát. Ác 
vang tức là mặt trời, chữ 
hán là kzm ô(con quạ vàng) 
- Thỏ lặn ác tà, 79 : Mặt 


trăng lặn, mặt trời tà. Tức 
ngày này sang ngày khác. 


THỎ THẺ (1) : Hình dung 
tiếng thỏ nhẻ nhẹ nhàng. 
Vd. Thỏtheoanh vàng, 239. 
Chimoanh vàng(vànganh) 
mới hót thỏ thẻ vài tiếng, 
chỉ trời mới tảng sáng. 


THOA (3) : Cái trâm cài 
tóc, đầu có hai chia. Vd. 
Thoanàybắtđượchưkhông, 
305 ; 309, 35A. 


THOẢ (2): Vừa ý, vừa lòng. 
Vd. Thoả lòng, 160 ; 3040 
-  Thoả lòng (1) : Thoả 
mãn tâm lòng. Vd. Thoả 
lòng tìm hoa, 160. 


THOẢNG(2): Chỉ mùi hay 
tiếng nhẹ nhàng cảm thấy. - 
Vd. Tiếng khoan như gió 
thoảng ngoài, 483 ; Phú 
đường nghe ¿hoảng vào tai, 
1437 - / Thoang thoảng 
(1): Chỉ mùi, hơi nhẹ nhàng 
lướt qua, thoảng qua. Vd. 
Hãy còn hoang thoảng 
hương trầm chưa phai, 300. 


BS) 


THOÁT (3) : La khỏi, vượt 
ra ngoài. Vd. Gót tiên phút 
đã thoátvòng trần ai, 1380; 
2920, 3172 - / Thoát khỏi 
(2) : Thoát hắn được. Vd, 
Sao cho thoát khỏi nữ nhì 
thường tình, 2220 ; 3172. 


THOÁT (17) : Vụt, chợt, 
bồng. Vd. Nửa chừng xuân 
thoắtgäycànhthiênhương, 
66; 82, 187, 230, 923, 1500, 
1898, 2149, 2214, 2342, 
2357, 2418, 23/12, 272/7, 
2764, 2901, 3187 -//Thoắt 
đâu (1) : Bông đâu. Vd. 
Thoắt đâu thấy một tiểu 
kiều, 187 - Thoắt thôi tay 
lại cầm tay, 3187 : Thoắt 
buông tay nhau ra lại cảm 
tay nhau lại - Thoăn thoắt 
(1): Hinh dung bước chân 
nhỏ bé đi nhanh. Thoăn là 
điệp âm của £hoát. Vd. Gót 
sen ¿hoăn thoắt dạo ngay 
mé tường, 378, 


THOI (3) : 7. Cái thoi dệt 
cửi (2). Vd. Tiết vừa con 


554 


en đưa £hơi, 39 ; Gieo thơi 
trước chẳng giử giàng, 519 
- # Một miếng hình nhỏ 
đải, như cái thoi (1). Vd. 
Thoi vàng, ð0 - /'Thoi thót 
(1): Hinh dung những con 
chim kế tiếp nhau bay vút 
như cái thoi đưa ; £thót là 
điệp âm của thoi. Vd, Chim 
hôm £hoï thótvề rừng, 1081 
- Thoi vàng vó (1): Miếng 
giấy xếp hình như thoi vàng 
dùng để cúng tế. Vd. Thoi 
vàng vó rắc tro tiền giấy 
bay, 50 - Gieo thoi : X. 
Gieo - Con ên đưa thoi: 
X. Con én, 


THÓI (9' : Nếp đã quen 
lâu ngày, tập quán. Vd. 
Quen ¿hói,6;243,258,332, 
597,123038,1544,2361,3153 
- ý Thói hữu tình (1) : 
Cái nếp của những người 
đa tình. Vd. Cho hay là thói 
hữu tỉnh 243 - Thói 
khuynh thành (1) : Vd. 
Làm chi đem thói khuynh 
thanhtrêungươi,258.Dùng 


từ thói khuynh thanh 
Nguyên Du có ý nghì đến 
cả bao nhiêu mỹ nhân xưa 
nay đã từng đem sắc đẹp 
khuynh thành mà làm xiêu 
lòng người đàn ông. X. Một 
hai nghiêng nước nghiêng 
thành - Thói trẻ ranh (1): 
Thói trẻ con tình nghịch, 
nhưng không đánh lừa được 
ai. Vd. Làm chỉ những £hói 
trẻ ranh nực cười, 1544 - 
Quen thói (2). Vd. Trời 
xanh quen thói má hồng 
đánh ghen, 6 (Các bản nôm 
đều chép là quen mấy hay 
với ; BE và nhiều bản quốc 
ngữ gần đây phiên là quen 
thói, dùng đã quen nên 
chúng tôi cũng theo quen 
thó) ; 1303 - Thói nhà 
băng tuyết, 1322 : Thói 
nhà là gia phong, nề nếp 
củanhà; băngtuyetlàtrong 
trắng như băng tuyết. 


THONG DONG (12) 
Thong thả, thư thái nhàn 
hạ. Cũng nói là thung dung. 


Vd. Việc nhà đã tạm thong 
đong,693;1027,1200,1309, 
1495, 1571, 1992, 2054, 
2290, 2652, 2663, 3192. 


THỔ CÔNG (1) : Vị thần 
trông nom đất đai của một 
khunhà.Vd.Quálờinguyện 
hết Thành hoàng Thổ công, 
2132 - Thổ quan (2) : Chức 
quan người địa phương, 
người dân tộc thiểu số ở 
địa phương, không phải là 
chức Ìưu quan do triều đình 
bổ đến. Vd. Ep tình mới 
gán cho người ¿hổ quan, 
2598 ; 2637 - Thổ tủ (1): 
Người tủ trưởng ở địa 
phương, của dân tộc thiểu 
số ở địa phương. Vd. Lệnh 
quan lại bắt ép duyên £hổ 
tủ, 2962. 


THÔI (35) : ¡. Dừng lại, 
nghỉ, xong, hết (13). Vd. 
Lạy thói nàng lại rén 
chiểng, 773 ; 1075, 1076, 
1096, 1104, 1274, 1580, 


2003, 2162, 2676, 2818, 


555 


2998, 3194 - 2. Từ than 
tỏ ý là xong rồi, chán rồi 
(17). Vd. Phận con thổi có 
ra gi mai sau, 234 ; 494, 
02,796,855,956, 864,904, 
964,1328,1402,1459 1470, 
1664, 2622, 2633 - ở. Trợ 
từ thường đặt ở cuối câu 
để tỏ ý than hay khẳng 
định là chỉ có thế, hoặc 
có ý hỏi (5). Vd. Tơ duyên 
ngắn ngủi có ngần ấy thôi, 
7532 ; 1763, 2612, 2936, 
3156 - / Thôi thôi (4) : 
Từ thán. Vd. Thôi thôithiếp 
đã phụ chàng từ đây, 756; 
970, 1810, 1826 - Thôi thì 
(5): Từ thán. Vd. “hôi thì 
mặt khuất chẳng thà lòng 
đau, 664 ; 768, 1464, 2616, 
2633 - Thôi thì thôi (2): 
Vd. Thói thì thôi có tiếc 
gì, 981 ; 1911 - Mà thôi: 


X. Mã - Thế thôi : X. Thế 


- Thì thôi : X. 7h¡ - Thoắt 
thôi: X. Thoất - Thôi thế 
thì thôi (2) : Vd. Kiếp này 
thôi thế thì thôi còn gì, 
706 ; 1175. 


556 


THÔI (1) Đoạn, hỏi, đợt. 
Vd. Đau đòi đoạn ngất đòi 
thôi, 2797, 


THÔI TRA (1) : Đòi đến 
để xét hỏi. Vd. Phủ đường 
sai lá phiếu hồng thôi tra, 
1406. 


THÔI TRƯƠNG (1): Thôi 
Oanhoanh và TrươngCung 
là nhân vật chính của Hội 
chân ký của Nguyên Chẩn 
đời Đường. Vd. Lứa đôi ai 
lại đẹp tây Thôi Trương, 
512. (Thôi Oanh oanh và 
Trương Cung cùng tránh 
loạn ngụ ở chùa Phổ Cứu 
đất Bồ Đông, tư thông với 
nhau, đến sau môi người 
đi môi đường, không biết 
nhau nửa. ÄX. Mái tây). 
THỔI (1) : Phun hơi trong 
miệng ra, nghĩa rộng là hơi 
gió chuyển động. Vd. Gió 
hiu hiu #Öhổï một, vài bông 
lau, 98, 


THÔN THỨC (2): Trong 


lòng có nhiều mối lo nghĩ. 
Vd. Ràng lòng đương thổn 
thức đầy, 719 ; 1195. 


THÔNG (2): ¡. Suốt qua, 
suốt đến (1). Vd. Nẻo thông, 
390 - 2, Hiểu suốt, hiểu 
nhau (1). Vd. Rày lần mai 
lữa như hình chưa thông, 
1494 - // Thông huyền (1): 
Suốt đến, hiểu suốt chỗ 
huyền bị, suốt đến quỉ thần. 
Vd. Phi phù trí qui cao 
tay thông huyền, 1684 - 
Thông minh (3) : Trí não 
sáng suốt. Vd. Thông minh 
vốn sẵn tư trời, 29 ; Văn 
chương nết đất thông minh 
tính trời, 150;2606- Thông 
tuệ (1) : Thông minh lắm. 
Vd. Thấy nàng (hông tuệ 
khác thường, 2059. 


THỐT (1) : Tức là thuyết 
nói theo âm xưa, nghĩa là 
nói. Vd. Hoa cười ngọc thốt 
đoan trang, 21-//Thê thốt: 
X. Thề - Hoa cười ngọc 
thốt : X. Hoa. 


THƠ (1) : Trẻ dại. Vd. Phổ 
vào đàn ấy những ngày còn 
thơ, 2576 - / Thơ đào (2): 
Tức là cây đào non yếu, 
tỷ dụ thân phân người con 
gái yếu đuối. Vd. Hồ sinh 
ra phận £hơ đào, 877 ; 897 
- Thơ ngây (2) : Trẻ dại. 
Vd. Nhớ từ năm hãy (hơ 
ngây, 413 ; 615 - Yếu thơ: 
X. Yếu - Ngây thơ : X. 
Ngây - Trẻ thơ: X. Trẻ - 
Yếu liễu thơ đào :X. Yếu. 
Thơ (5) : Do chữ hán £h; 
nói theo âm xưa. Vd. Long 
thơ lat láng bồi hồi, 131; 
207, 945, 1245, 1296 - / 
Đoạn trường thơ(1): Tức 
là tập thơ đoan trường. Vd. 
Đoạn trường thơ phải đem 
mà trả nhau, 2722 - Lá ' 
thơ (1) : Bài thơ viết trên 
giấy. Vd. Tin nhạn vẩn lá 
thơ bời, 945 - Lầu thơ (1): 
Chỉ nơi ở của người làm 
thơ. Vd. Bước vào chốn củ 
lầu thơ, 1671 - Nối thơ: 
X. Mối - Bài quạt thơ : 
X. Quạt. 


557 


THƠ THÂN (1) : Có vẻ 
nghì vơ nghĩ vấn, không 
để ý vào việc mình làm. 
Vd. Chị em £hơ thẩn dan 
tay ra về, 52. 


THO THÓT :X. Thưa thớt. 


THỜ Ơ (1) : Chếnh mảng, 
lạt lẽo, không thiết tha, 
không đằm thắm. Vd. Thờ 
ơ gió trúc mưa mai, 1249. 
Gióthổicâytrúclàâmthanh 
nhã, mưa xuống cây mai 
là cảnh thanh nhã, nhưng 
đốt với Kiều cũng thờ ơ thôi. 


THỞ THAN (4) : Vừa thở 
đài, vừa than vần. Vd. Cầm 
tay dài ngắn thở than, 
1503 ; 2000, 2116, 35159 - 
/⁄ Dài thở ngắn than : 
X. Dài - Ngâm thở ngủi 
than : X. Ngám - Ngắn 
đài thở than : X. Ngắn. 


THƠM (6) : Mùi êm dịu, 
ngửi dễ chịu ; nghĩa bóng 
chỉ tiếng hay tiếng tốt. Vd. 
Cảo thơm lần giở trước đèn, 


558 


7; 155, 292, 313, 734, 3094 
- Thơm lây (1) : Được 
hướng lây cái tiếng thơm. 
Vd. Ngậm cười chín suôi 
hãy còn thơm lây, 734 - 
Thơm nức (2) ; Chỉ mùi 
thơm phức bay rộng ra. Vd. 
Trộm nghe thơm nứchương 
lân, 155 ; 292 - Thơm rơi 
(1); Chỉ mùi hương rơi rớt 
rnnnh được hưởng nhờ cái 
của báu bắt được. Vd. Được 
rày nhờ chút £hơm rơi, 315 
- Cáo thơm : X. Cảo. 


THƠN THỚTT (1) : Hời hợt 
ở bề ngoài. Vd. Bề ngoài 
thơn thớt nói cười, 1815. 


THU(13): ï. Mùa thu (11). 
Vd. Đêm £hu một khắc một 
chầy, 303 ; 914, 917, 1073, 
1387, 1520, 1637, 1834, 
2533, 3107 - 2. Theo phép 
chuyển nghĩa là năm (3). 
Vd. Ba thu, 248 ; 416 - / 
Thu ba (1) : Sóng mùa thu, 
tỷ dụ mắt long lanh của 
người đàn bà đẹp. Vd. Nàng 


càng ủ đột thu ba, 1323 
- Thu thuỷ (1) : Nước mùa 
thu, tỷ dụ mắt long lanh 
của người đàn bà đẹp. Vd. 
Làn thu thuỷ nét xuân sơn, 
25 - Ba thu : X. 8a - Dòng 
thu : X. Đông - Đêm thu 
- X. Đêm - Giậu thu : X. 
Giậu - Nghìn thu : X. - 
Nghỉn - Phòng thu : X. 
Phòng - Rừng thu : X. 
Rừng - Sân thu : X. Sân 
- Song thu : X. Song- Trởi 
thu : X. Trời, 


THU KHÔNG (1) : Ở các 
lầu canh như cửa thành, 
cứ đến chập tối thì đánh 
mộthồitrốnghayhồichiêng 
gọ! là thu không, sau khi 
đà xét trong thành không 
còn có người lạ mặt khả 
nghĩ ở nửa, ý là thu thập 
mọi việc sau khi đã xét là 
không còn vấn đề. Vd. Mặt 
trời pác núi chiêng đà thu 
không, L72 - Thu linh trận 
tiên, 2960 : Hồn bị thu đi, 
tức là chết ở trước trận. 


THỦ (1) : Mối oán giân. 
Vd. Báo ân rồi sẽ trả ¿hủù, 
2323 - / Trả thù : X. Trả. 


THÚ (1) : Chịu tội, nhận 
tội. X. 7ú thật - / Thủ 
phục (1) : Thú nhận chịu 
tội. Vd. Hất lời ¿hú phục 
khẩn cầu, 1139 - Thú thật 
(1) : Nhận thật là có tội. 
Vda. Ví bằng £hú thật cùng 
ta, 1539. 


THÚ (2) : Hứng vị, phong 
vị vụi thích. Vd. Giang hồ 
quen thú vây vùng, 2173; 
2696. 


THÚ (1) : Chữ hán nghìa 
là lấy vợ. Vd. Bên ¿hú bên 
tòng, 1334. 


THỦ TỰ (1): Chữ viết tay. 
Vd. Ngày pho ¿hư tự 1930 
- ⁄ Pho thủ tự : x. Pho. 


THỦ PHẠM (1) : Người 
phạm tội chính. Vd. Chính 
danh £hử phạm: tên là Hoạn 
thư, 23ã6. 


D59 


THUA (6) : Kém ; thất bại. 
Vd. Mây thua nước tóc, 
22 ; 26, 672, 1376, 1947, 
1988-//Thuacơ(1): Không 
có lợi trong sự cơ. Vd. Thua 
cơ mụ củng câu hoà dám 
sao, 1876. 


THỦA (3) : Buổi, lúc, khi. 
Cũng nói là thuở. Vd. Thủa 
xưa, 107; Sinh rằng từ thửa 
tương trị, 1329 ; 1791 - / 
'Thủa xưa (1) : Tức đời xưa. 
Vd. Rằng hồng nhan tự 
thủa xưa, 107. 


THUẦN VƯỢC (1) : Rau 
thuần và cá vược. Vd. Non 
quê £(huẩn vược bên mùi, 
1593. Trường Hàn đời Tấn 
làm quan ở Kinh, thấy 
chính sự không ra gì, chợt 
nhớ đến thức ăn ở quê 
nhà là rau thuần (rau 
rút) và cá lư (cá vược), 
cáo quan mà về. Nguyễn 
Du dịch chữ làm cá vược. 
Chữ nôm phải 
phiên là vược. Xưa nay 


560 


người ta đọc theo chữ hán 
là húc là sai. 


THUẬN(?): Vui lòng theo: 
theochiều. Vd. Duyên Đằng 
thuận nẻo gió đưa, 1531; 
Thuanlời,1590;1606,1626, 
2111,2136,2952-//Thuận 
lời (1): Theo chiều mà nói. 
Vd. Thuận lời chàng cũng 
nói xuôi đỡ đòn, 1590 - 
Thuậntình(1): Bằng lòng. 
Vd. Nàng dù quyết chẳắng 
thuận tình, 2111 - Thuận 
buồổm một lá, 2136 
Thuyền đi xuôi gió - Thuận 
phong một lá, 1626 
Thuyền ởi xuôi gió. 
THÚC GIÁP (1) : Buộc áo 
giáp cất đi, tức nghỉ việc 
binh. Vd.Hạenkỳ ¿hú cgiáp, 
2502. 


THÚC PHỤ (1): Ông chú. 
Vd. Đem tin thúc phụ từ 
đường, 531. 


THỤC ĐẾ (1) : Vua nước 
Thục. Có chuyện cổ tích 


rằng vua nước Thục xưa 
tên là Đỗ Vù, sau một trận 
thuỷ tai, nhường ngôi cho 
người khác rồi vào ấn ở 
núi, sau chết hoá thành 
chim đỗ quyên, chim ấy kêu 
"eú œú” hay "cuốc cuốc” là 
hồn Thục đế nhớ nước mà 


kêu. Vd. Ấy hồn Thục đế 


hay mình đỗ quyên, 3202. 
X. Ám sao... và Ấy là... 


THỤC NỬ (1): Người đàn 
bà hiền lành, thuần hậu. 
Vd. Cho hay thục nữ chí 
cao, 3219. 


THUÊ (5) : 1. Mượn người 
làm việc mà trả công ; làm 
việc cho người ta mà lấy 
công (3). Vd. Thuẻ năm, 
2699; May thuê viết mướn, 
2762 ; 2827 - 2. Mượn đồ 
vật của người khác để dùng, 
có trả tiền (2). Vd. Lấy điều 
du học hỏi thuế, 277 ; 2143 
- ⁄ Thuê năm (1) : Thuê 
cả năm. Vd. Thuê năm ngư 
phủ hai người, 2699 - Công 


mượn của thưê : X. Công 
- May thưê viết mướn: 
X. May. 


THUITHỦYI(1):Hìnhdung 
tình trang lẻ loi một mình. 
Vd. Nắng mưa fhưi thủi 
quê người một thâu, 900. 


THUÝ (1) : Chim chả lông 
màu xanh biếc. Vd. Rẽ thuý 
chia uyên, 1875 -⁄Rẽ thuý 
chia uyên : X. Rẻ. 


THUỶ (1) : Chỉ lớp thuỷ 
ngân dùng để tráng gương. 
Vd. Gương lờ nước £huy, 
1430 - // Thuy tỉnh (1) : 
Chất pha lê tốt rất trong 
sáng (ví như nước kết tỉnh 
lại). Vd. Gieo mỗi ¿huỷ tính, 
2672(Cácbảnnêm đềuchép 
là gieo môi vắng tanh, duy 
TVKchép]là gieo mình thuỷ 
tỉnh. Chúng tôi thấy từ thuỷ 
tính của TVK là đúng, các 
bản nôm đã do tam sac thất 
bản mà đem £huỷ tinh & Ê 
chép lầm thành văngtanh 


o6] 


Ở trên là hảm rồng 


uá, thì ở dưới phải mồi 
thuỷ tinhmới xứng - Thuỷ 
triểêu (1) : X. Triều. Vd. 
Thì cho ngọn nước thuỷ 
triều chảy xuôi, 3082. 


THUỶ CHUNG (2) : Từ 
trước đến sau, từ đầu đến 
đuôi, sau cũng như trước, 
cuối cũng như đầu. Vd. Một 
lời vâng tạc đá vàng ¿huỷ 
chung, 352 ; 2295. 


THUYỀN : X. Thiền. 


THUYỀN(16):Vd. Thuyền 
tình, 69 ; 202, 556, 649, 
820,1048,1552,1615,1708, 
2135, 1237, 2601, 2700, 
2729,2732,2801-//Thuyên 
tình (1) : Cái thuyền chở 
người có tình đến. Vd. 
Thuyền tình vừa ghé tới 
nơi, 69 - Thuyền đã êm 
giảm, 649 : Thuyền chở 
hàng, xếp hàng xuống đã 
xong, thuyền đã êm giầm 
không chồng chênh nữa. X. 


562 


Giẩm - Một hội một 
thuyển : X. Một. 


THUYÊNQUYÊN(5):Chỉ 
người đàn bà xinh đẹp, 
người đản bà yểu điệu. Vd. 
Xót nàng chút phận thuyền 
quyên,891;1071,881,1903, 
2211-/Chútphậnthuyền 
quyên : X. Chút. 


THUYẾT HÀNG (1) : Nói 
để dụ địch đầu hàng. Vd. 
Ngọc vàng gấm vócsaiquan 
thuyết hàng, 2458. 


THƯNG (1) : Vốn là chứ 
xuân (;ÿ#) là một thứ cây 
lớn, tỷ dụ người cha, người 
ta thường lộn với chử G# ) 
nghĩa là cái cọc, nên đọc 
là thung. Vd. Nhà thung, 
1353. X. Xuân - / Nhà 
thung : X. Nhà. 


THUNG DUNG 
Thong dong. 


Nh. 


THỦNG THỈNH(1): Khoan 
thai, chậm rãi. Vd. Thủng 
thỉnh như chơi, 1589. 


THUỐC (2) : Vật dùng để 
tác động vào cơ thể người 
hay động vật, nhằm mục 
đích chửa bệnh hay thêm 
khoẻ. Vd. Kẻ thang người 
thuốc, 761 ; 3231 -//Thuốc 
men (1) : Nói chung các 
thứ thưốc dùng để chữa 
bệnh. Vd. Cắt người coi sóc 
rước thầy thốc men, 992 
- Thuốc mê (1) : Thứ thuốc 
dùng để làm cho mê người. 
Vd. Thuốc mê đâu đã tưới 
vào, 1645 - Thưốc thang 
(2): Gọi chung thuốc uống 
chứa bệnh. Vd. Thuốc 
thang suốt một ngày thâu, 
1001; 1749 - Thái thuốc: 
X. Hái - Kẻ thang người 
thuốc : X. Kẻ. 


THUỘC (1) : Do chứ hán 
thục nghĩa là chín, là quen 
lâu, là quen thạo, là nhớ 
kỹ. Vd. Này con thuộc lấy 
làm lòng, 1209. Thuộc lấy 
mà để mải trong lòng 
. không quên ; nói gọn là 
thuộc lòng - ⁄ Thuộc lòng 


(1) : Thuộc chín như ghi 
vào lòng. Vd. Kệ kinh câu 
cũ £huộc lòng, 2055 - Quen 
thuộc : X. Quen. 


THUỞ : X. Thủa. 


THƯ (3) : Sách vở ; giấy 
viết để báo tin tức, để trình 
bày sự tình. Vd. Gia đồng 
vừa gởi thư nhà mới sang, 
530 ; 6/1, 2825 - / Thư 
hiên (1): Cái hiên đọc sách. 
Vd. Sánh vai về chốn thư 
hiên, 395 - Thư hương (2): 
Mùithơmcdasácb.X. Mạch; 
Nói. Vd. Nghĩ rằng cũng 
mạch ¿hữ hương, 1061 ; 
12/6. Mạch hay Nói thư 
hương tức là dòng đõi nhà 
học trò - Thư phòng (1): 
Phòngsách. Vd.Cókhivắng 
vẻ thư phòng. 2849 - Thư 
song (1) : Cửa số của thư 
phòng, theo phép hoán dụ, 
chỉ chỗ thư phòng. Vd. 
Chàng Eim từ lại thư song, 
245 - Thư trai (1) : Buồng 
sách. Vd. Thong dong nối 
gót thư trai cùng về, 1992. 


563 


THỨ (3) : 1. Bực ; lần (2). 
Vd. Lầm than lại có thứ 
này bằng hai, 1762 ; 2341 
- 2. Bực sau (1). Vd. Một 
trai con ¿hư rốt lòng, 13 
- Con thứ : X. Con. 


THỦ (6) : Ướm xem thế 
nào, thi nghiệm. Vd. Thử 
bàiquatthơ,640;968,1452, 
1850, 2187, 2644 - /⁄ Chọn 
đá thử vàng : X. Chọn - 
Thử bài quạt thơ : Bảo 
làm một bài thơ đề quạt 
để thử tài. 


THƯA (20) : Trình lên, nói 
lại với người trên. Vd. Một 
lời nói chửa kịp thưa, 119; 
193,227,431,336,465,501, 
502, 724, 903, 1022, 1439, 
1607, 1726, 1887, 2195, 
2357, 1575, 2588, 2886 - 
⁄ Chào thưa : X. Chào - 
Gởi chào (2) : X. Gởi. 


THƯA (7): Hở, không khít, 
không kín, không nhặt. 
Cũng nói là sưa. Vd. Thưa 
hồng rậm lục, 370 ; Nhặt 


564 


thưa gương giọt đầu cành, 
433 ; 566, 571, 934, 2745, 
2768 - // Thưa thớt (1) : 
Xa rời, không thân thiết. 
Cũng nói thơ thớt. Vd. Dám 
xa xôi mặt mà thưa thớt 
lòng, 542 - Nhặt thưa : 
X. Nhặt - Song thưa : X. 
Song - Thưa hồng rậm 
lục, 370 : Màu hồng (hoa) 
đã ít đi, màu xanh (lá cây) 
đã nhiều lên, tức mùa xuân 
đã qua mà sang mùa hè. 
Tây sương ký cô câu : "Lục 
ám hồng hy xuân khứ giã”, 
nghĩa là lục đậm hồng thưa 
xuân qua tồi - Thưa mối 
hàng (1) : Ít khách, không 
đắt hàng. Vd. Cô nào xấu 
vía có thưa mối hàng, 934. 


THỪA (9) : ¡. Đủ rồi mà 
còn dư ra (3). Vd. Trí dũng 
có thửa, 2529: 2714, 3098 
- 2. Còn dư lại (6). Vd. 
Hương £hừa dường hãy ra 
vào đâu đây, 216 ; 726, 
1413, 1794, 1960, 2560 - 
⁄/ Sống thừa: X. Hoa - 


Phấn thừa hương cũ : 
X. Phân. 


THỪA CƠ(4): Nhân cơ hội. 
Vd. Thửa cơ lên bước ra 
đi, 1109 ; 1941, 1439, 2488. 


THỪA GIA(1): Vâng nhận 
gánh vác việc gia đình, tức 
việc nối dõi tông đường. 
Vd. Thừa gia chẳng hết 
nàng Vân, 3237 - Thưa 
lương (1) : Hóng mát. Vd. 
Mượn điều trúc viện thửa 
lương, 1371. 


THỦA (1) : Dịch chử hán 
"ky" là đại từchỉ Thuý Kiều 
ở trên. Vd. Thửa công đức 
ấy aibằng, 2687, tức là công 
đức của Thuý Kiều như thế 
khôngaibằng. Đây Nguyễn 
Du theo ngử pháp chữ hán. 


THÚC (1) : Chỉ món hoa 
quä, món ăn. X. Thức hồng 
- ⁄ Thức hồng (1) : Cái 
hoa, chỉ sắc đẹp. Vd. Hoa 
hương càng tô thức hồng, 
439 - Thức thức (1): Món 


này món khác. Vd. Thì trân 
thức thức sẵn bày, 371. 


THỰC : Nh. Thật. Trong 
các từ hán việt là thực mà 
không theo âm nôm là thật 
- ⁄ Thực hư (I) : Thực 
hay dối ; chắc đầy hay trống 
rồng ; mạnh hay yếu. Vd. 
Vương sư nhòm đã tỏ tường 
thực hư, 2506 - Thực ý 
(1): Tức là thực bụng, thực 
lòng. Vd. Giác duyên thực 
# lo lường, 2067 - Thực 
tang (1): Quả tang, có tang 
chứng ở đó. Vd, Thực tang 
bắt được dường này, 2009 
- Thực tĩnh (1) : Tình hình 
có thực. Vd. Cây chàng tra 
lấy thực tình cho nao, 1890. 


THƯỚC (4) : ¡. Đơn vị để 
đo chiều dài (3). Vd. Có cây 
trăm thước, 1914 ; 2168, 
2234 - 2. Cái thước đo bằng 
gỗ, người ta thường gọi là 
tay thước dùng để đo đất, 
đồngthờicùủngdùngđểđánh 
nhau (1). Vd. Người nách 


565 


thước kẻ tay đao, 577 - Cây 
trăm thước:X. Cây- Nách 
thước... tay đao :X. Nách. 


THƯƠNG(44): 1.Yêu(13). 
Vd. Lượng trên trông xuống 
biết, lòng có thương, 1354; 
1359, 1469, 1551, 1666, 
1681, 1748, 1781, 1999, 
2040, 2235, 3169 - 2. Đau 
đớn, đau xót, thương hại 
(31). Vd. Vì nàng ngh1 cũng 
thương thầm xót vay, 610; 
615, 646, 655, 848, 1225, 
1234, 1401, 1431, 1445, 
1792, 1900, 1940, 2032, 
2074, 2078, 2197, 2372, 
2394, 2542, 2563, 2587, 
2614, 2639, 2648, 2740, 
2803, 2809, 2819, 2868, 
2872 - // Thương nhớ (1): 
Do tình yêu mà nhớ. Vd. 
Tấm lòng thương nhớ biết 
là có nguôi, 2238 - Thương 
ôi (4) : Tiếng than đau xót. 
Vd. Thương ôi tài sắc bực 
này, 985 ; 1824, 2678, 2965 
- Thương tâm (1) : Đau 
lòng. Vd. Lòng đâu sẵn mối 


566 


thương tâm, 81 - Thương 
tình (2) : Đau xót cho tỉnh 
cảnh, có lòng thương đến. 
Vd. Thương tình con trẻ 
chagià,655;1401- Thương 
thâmxótvay,610:Thương 
thầm là thương hại ngầm 
trong bụng, xót vay là việc 
không quan thiết đến mình 
mà xót xa. 


THƯƠNG GIA (1) : Nhà 
buôn, người lái buôn. ŸVd. 
Là nhà Ngô Việt thương 
gia,275-Ngô Việt thương 
gia : X. Ngô. 


THƯỜNG (7): 1. Có luôn, 
thấy luôn như thể, trái với 
la (6). Vd. Giá đành tú khẩu 
cẩm tâm khác thường, 208; 
886, 1669, 1918,2059,3117 
- 2. Tầm thường (1). Vd. 
Thân này còn dám xem ai 
là thường, 2186 -/'Thưởng 
tỉnh (2) : Cái tình thường 
thấy của người ta, cái tình 
thông thường. Vd.Saochưa 
thoát khỏi nữ nhị thường 


tình, 2220 ; Ghen tuông 
thì cũng người ta thường 
tình, 2ã66 - Thường 
thường (2) : 7ƒ. Có luôn 
luôn, luôn luôn như thế. 
Vd. Lòng kia giữ được 
thường thường mãi chăng, 
1338 - 2. Không cao không 
thấp, tầm thường (1). Vd. 
Gia tư nghĩ cũng (hường 
thườngbưctrung,12-Khác 
thường : X. Khác - Lê 
thường : X. Là. 


THƯỞNG TƯỚNG KHAO 
BINH (1) : Thưởng các 
tướng s1, khao (thưởng 
bằngănuống)cácbinhlinh. 
Vd. Tiệc bày thưởng tướng 
khao bình, 2285. 


THƯỚT THA (2) : Hình 
dung vật gì dài rủ xuống 
có vẻ kéo lê thê. Vd. Bên 
cầu tơ liễu bóng chiều 
thướt tha, 170 ; Dưới đào 
đường có dáng người thướt 
tha, 290. 


567 


TRA (8): Xét, xét hỏi. Vd. 
Hunghăngchẳnghỏichẳng 
tra,1135; 1692,1725,1829, 
1886, 1890, 1894, 2302 - 
/⁄/ Hậu tra : X. Hậu - Hỏi 
tra : X. Hỏi - Thôi tra : 
X. Thôi - Ngọn hỏi ngành 
tra : X. Ngọn. 


TRÀ (3) : Chè, nước chè. 
Vd. Trà khan giọng tình, 
256 ; 1297, 1924 - // Thiên 
trà : X. Thiền - Hương 
trà :X. Hương - Trà khan 
giọng tình, 25G :X. Khan. 


TRÀ MI (2) : X. Đồ mi. 
Vd. Tiếc thay một đoá trà 


568 


(đồ) mi, 845 ; 1092. Nước 
ta có hoa trà mi, nhưng 
khác với đồ mi của Trung 
Quốc. 


TRẢ (14) : Đưa vật trở về 
chỗ củ ; hoàn lại, đền lại. 
Cũng nói là giả. Vd. Nợ 
tình chưa frả cho ai. 709; 
774,878, 1019, 1198, 1263, 
2323, 2336, 2683, 2722, 
2785, 2865, 2908 - // Trả 
nợ đời (1) : Đền cái nợ 
mà mình mắc từ kiếp trước, 
do tiền oan túc trái. Vd. 
Lấy thân mà trả nợ đời cho 
xong, 1198 - Trả nhau (1): 


Trả cho nhau. Vd. Đoạn 
trường thơ phải đưa mà 
trả nhau, 2722. Trong 
mộng, Đạm Tiên đem 
những bài thơ đoạn trường 
của Kiều làm trước kia mà 
trả lại - Trả oán (1) : Nh. 
Trả thủ. Vd. Oán thì trả 
oán ân thì trả ân, 2908 - 
Trả thủ (1) : Báo điều thù 
oán. Vd. Báo ân rồi sẽ trả 
thù, 2323. 


TRÁC (1) : Chữ hán nghĩa 
là cái bàn. Vd. Quét sân 
đặt trác rửa bình thắp 
hương, 2130. 


TRẠC (2) : Chừng tuổi vào 
khoảng. Vd. Quá niên frạc 
ngoại tứ tuần, 627 ; Một 
chàng vừa trạc thanh 
xuân, 1059, 


TRÁCH (3) : Quở mắng, 
bắt lỗi, Vd. 7rách lòng hờ 
hứng với lòng, 381 ; 1538, 
3250 - ⁄ Trách lẫn (]) : 
Trách với nhau. Vd. Cũng 
đừng trách lẫn trời gần trời 


xa, 3250 - Trách lòng hờ 
hững với lòng, 381 : 
Trách lòng ấy hờ hững với 
lòng này. 


TRAI (4): Vd. Một £ra¡ con 
thứ rốt lòng, 13 ; 579, 2211, 
2842 - / Trai tài gái sắc, 
2842 : Con trai có tài, con 
gáicósắc,xứngđôi vớinhau. 
Chưữhán]là"tàitứg1lainhân". 


TRAI PHÒNG (1) : Phòng 
tăng ni ở. Vd. Trai phòng 
quen tay, 2056. 


TRÁI (1) : Không thuận 
theo, cưởng lại, chống lại; 
không phải. Vd. Trái ?ời - 
⁄/ Trái lời nẻo trước luy 
mình đến sau, 2112 :_ 
EKhông thuận theo lời trước 
thì sau mang khổ vào mình. 


TRẢI (3) : Kinh qua. Vd. 
Trải qua, 3 ; 79, 3036 - // 
Trải bao (1) : Trải qua bao 
nhiêu. Vd. Trải bao thỏ lặn 
ác tà, 79 - Trải qua (Ì): 
Kinh qua, từ lúc này, chỗ 


569 


nàysanglúckhác,chôkhác. 
Vd. Trải qua một cuộc bể 
dâu, 3 - Nếm trải (1) : Nếm 
đủ khắp. Vd. Nửa đời nêm 
trảimmoimủiđắngcay,3036. 


TRÀN (I1) : Đầy quá mà 
chảy qua bờ, mà chảy lan 
ra,chitìnhhìnhnhiềunước. 
Vd. Lệ trảnthấm khăn, 712. 


TRANG (3) : Trang sức, 
tô điểm. Vd. Lầu trang, 362; 
536, 573 - / Đài trang : 
X. Đài- Lầu trang: X. Lầu. 


TRANG SINH (1) : Tức 
là Trang Chu, một nhân 
vật trong ngụ ngôn của 
Trang tử, chính là bản thân 
Trang tử. X. Hồ điệp, 3200. 


TRANG TRỌNG (1) 
Nghiêm trangvatronghậu. 
Vd. Vân xem trang trọng 
khác vời, 19. 


TRÀNG (1): Tràng áo, tức 
là vạt áo. Do chữ hán là 
trường hay tràng. Vốn có 


570 


tử "áo tràng vạt” nghĩa là 
áo vạt dài, do phép chuyển 
nghĩa từtràngchuyểndùng 
để chỉ vạt áo. Vd. Giọt châu 
tầm tả đảm trảng áo xanh, 
1944. X. Trường. 


TRÀNG : X. Trường. 


TRANH (1) : Bức hoạ. X. 
Trang tàng-//Tranh tùng 
(1) : Bức hoa vẽ cây tùng. 
Vd. Đạm thanh một bức 
tranh tùng treo trên, 398. 


TRANH(2): Cỏ để lợp nhà. 
Vd. Đánh tranh chụm nóc 
thảo đường, 2697 ; 2767. 


TRANH CƯỜNG (1) 
Tranh nhau xem ai manh. 
Vd, Trước cờ ai dám tranh 
cường, 2449. 


TRAO (9) : Đưa cho người 
khác. Vd. Giờ kim thoa với 
khăn hồng trao tay, 354; 
358, 540, 658, 668, 904, 
1163, 1377, 1893 - / Trao 
tơ (2): Sách Thiên bảo đị 


sử chép rằng Trương Gia 
trình là tể tướng đời Đường 
Có năm người con gái, muốn 
gả một người cho Quách 
Nguyên Chấn, bèn sai mỗi 
người con gái cầm một. sợi 
tơ dài, đứng trong buồng, 
cho Nguyên Chân đứng 
ngoài chọn kéo lấy một. sợi, 
anh ta kéo được sợi tơ đỏ, 
được Trương gả cho người 
con gái thứ ba. Do đó người 
ta dùng từ trao tơ (Chữ 
hán là "khiên ty” tức kéo 
tơ) để chỉ việc gả chồng cho 
congá!. Vd. Duyên đâuchưa 
kịp một lời frao éơ, 540 ; 
658 - Đổi trao : X. Đổi 
- “ Nhiệm trao : X. Nhiệm 
- Rỉ trao : X. R. 


TRẮC DĨ (1) : Chỉ lòng 
nhớ mẹ, do chữ Kmh Thị: 
“Trắc bi Di hề, Chiêm vọng 
mâu hể", nghĩa là : Trèo 
lên núi DI kia a. Trông 
ngóng mẹ a. Vd, Suy lòng 
trắc Di đau lòng chung 
thiên, 1832. 


TRĂM (31) : Con số. Vả. 
Trăm năm, I ; 182, 183, 
355,452,B510,556,612,648, 
751, 880, 1250, 1304, 1331, 
1345, 1364, 1738, 1914, 
1956, 1964, 2208, 2331, 
2604, 2615, 2731, 2782, 
2805, 2848, 2920, 3081, 
3186 -//Trăm bề (1): Cũng 
nghĩa như trăm chiều ; có 
khi nghĩa là trăm phần, 
tức là hoàn toàn. Vd. Thấy 
nhaumừngrỡirăm bề,2731 
- Trăm chiều (2) : Đủ mọi 
mặt. Vd. Dô đành khuyên 
giải trăm chiều, 2805 ;3081 
- Trăm miệng (1) : Theo 
phép phóng đại của tu từ 
học, ý nói rằng dù có bao 
nhiêu miệng củng không 
cãi lại được, huống chi là 
chỉ có một miệng. Vd. Dâu 
rằng trăm miệng khôn 
phân lẽ nào, 1738 - Trăm 
năm (10) : Chỉ trọn một 
đời người. Vd. Trăm năm 
trong cõi người ta, 1 ; 182, 
355, 452, B10, 556, 880, 


ð71 


1331, 1964, 3186 - Trăm 
nghìn(3): Nhiều lắm, trăm 
lần nghìn lần. Vd. Trăm 
nghìn gởi lạy, 751 ; 1394, 
2782 - Trăm thân (1) : 
Trăm cái thân mình, tức 
chết trăm lần. Thơ "Hoàng 
điểu" trong lĩnh Thïcóö câu 
; "Bì thương giả thiên, Tiêm 
ngà lương thân, Như giả 
thục hề, Nhân bách kỳ 
thân” nghĩa là :Trời xanh 
kia ơi, giết người tốt của 
ta. Nếu chuộc lại được, xin 
lấy trăm thân. Vd. Trăm 
thân dê chuộc một lời ấy 
sao, 1956 - Tiền trăm : 
X. Tiền - Ba trăm: X. Ba 
- Bốn trăm : X. Bốn - Cây 
trăm thước : X. Có cây 
trăm thước - Trăm năm 
danh tiết, 3186 : Cái danh 
tiết cúa cả một đời _ trăm 
năm để một tấm lòng, 
880 : Để một tấm lòng để 
tạ ơn cha mẹ suôt đời - 
Trăm nghìn gởi lạy, 7B1: 
Gởi lại để lạy (tình quân) 


572 


trăm nghìn lần. Lời tạ lôi 
rất thấm thía đau đớn. 


TRĂN TRỌC (1) : Trăn 
trở ở trên giường khôngngủ 
được. Vd. Trăn trọc canh 
khuya, 225. 


TRĂNG (38) : Cũng gọi là 
giăng, 1. Mặt trăng (3?7). 
Vd. Tuần trăng khuyết đĩa 
dầu hao, 251 ; 288, 369, 
438,449,455,541,087,916, 
1034, 1120, 1242, 1290, 
1295, 130/7, 1839, 1486, 
1448, 1525, 1538, 1592, 
1688, 1793, 1934, 2028, 
2165, 2180, 2593, 2617, 
2746, 3074, 3094, 3100, 
3124, 3140, 3176, 3224 - 
2. Ty dụ khuôn mặt của 
người đẹp (1). Vd. Khuôn 
trăng đầy đặn, 20-//Trăng 
bạc (1) : Tức là trăng, ánh 
sáng trăng vi như sắc bạc. 
Vd. Còn vừng trăng bạc, 
3094 - Trăng già (1) : Vốn 
có điển ông già ngồi dưới 
bóng trăng (nguyệt hạ lão 
nhân). X. Chỉ hồng. Về sau 


người ta cho răng mặttrăng 
quyết định duyên số của 
trai gái lấy nhau, thêm từ 
giảcöÿtráchmóc. Vd. Trăng 
1â độc địa làm sao, 687 
- Trăng gió (3) : Tỷ dụ 
việc trai gái yêu nhau, việc 
trai gái chơi bời. Vd. Trước 
còn Érăngg1ósaura đá vàng, 
1290 ; 2180, 2593 - Trăng 
hoa (3) : Chỉ việc trai gái 
yêu nhau; việc trai gải chơi 
bời. Vd. Trăng hoa song 
cũng thị phibiết điều, 1448; 
1ã38,3176-Trăngkhuyết 
(1):Mặttrăng không tròn, 
khi đầu tuần hay cuối 
tuần, Vd. Nửa vành trăng 
khuyết, 1638 - Trăng mới 
(1) : Tức trăng non đầu 
tuần. Vd. Mày ai trăng mới 
in ngần, 1793 - Trăng tà 
(1) : Trăng xế chiếu ánh 
xiên. Vd. Lần đường theo 
bóng frăng tà về tây, 2028 
- Trăng tàn (1) : Trăng 
cuối tuần đã khuyết nhiều. 
Vd. Trăng tàn mà lại hơn 
mườirămxưa,3124-Trăng 


thâu: X. Thâu - Trăng thê 
(1): Mặt trăng làm chứng 
cho lời thể. Vd. Trăng thể 
còn đó trơ trơ, 541 - Cung 
trăng: X. Cung - Khuôn 
trăng: X. Khuôn - Tấm 
trăng : X. Tấm - Tuần 
trăng : X. Tuần - Vành 
trăng : X. Vành - Vừng 
trăng : X. Vừng - Trăng 
tủi hoa sâu, 1436. Chỉ 
người phụ nữ phải túi sầu, 
nhục nhã khổ sở - Trăng 
tròn sánh vai, 1599 : Chỉ 
cảnh hai người ngồi kề 
nhau dưới bóng trăng - 
Trăng vòng tròn gương, 
3094: Tức là trăng đương 
tròn, tỷ dụ người con gái 
đương thuở còn hoàn toàn 
sắc đẹp. Trăng vòng tức là 
vành trăng ; tròn gương là 
mặt trăng tròn, người ta 
thường vi mặt trăng như 
mnặtgương -Gió máttrăng 
thanh, 2165 ; Gió mát 
trăng trong, 455 : X. Gió. 


TRẮNG (10) : Sắc trắng, 
Vd. Trắng điểm, 42 ; 690, 


573 


712, 776, 930, 1191, 1511, 
1787, 1950, 2148 -//Trắng 
điểm (1) : Điểm bằng sắc 
trắng. Vd. Cành lê trắng 
điểm một vài bông hoa, 42. 
Theo ngữ pháp thì hai từ 
trắng và điểm là đặt ngược 
- Trắng ngà (1) : Trắng 
như ngà. Vd. Trong ngọc 
trắng ngà, 1311 - Trắng 
ngần (1) : Trắng như bạc, 
trắng lắm. Vd. Trong giá 
trắng ngần. 1191.X. Trong 
- Mày trắng : X. Mày - 
Trắng đôi lông mày, 930: 
Có hai lông mày trắng - 
Đổi trắng thay đen, 690: 
X. Đổi- Trong ngọc trắng 
ngà : X. Trong. 


TRẤY : X. Giây. 


TRÂM (3) : Vật trang sức 
giống cái dùi người ta dùng 
để gài tóc, gài mú. Vd. Trâm 
gãy bình rơi, 70 ; 99, 749 
- ⁄ Trâm anh (1) : Trâm 
là cái trâm gài rũ, anh 
là đải mũ, tỷ dụ nhà quan, 


574 


nhà thế gia. Vd. Họ Kim 
tên Trọng vốn nhà trả 
anh, 148 - Trâm gãy bình 
rơi, 70 : Cái trâm bị gây, 
cái bình hoa bị rơi vỡ, tỷ 
dụ người đàn bà đẹp chết. 
Thơ Đường có câu : "Nhất 
phiến tình chu di đáo ngạn, 
Bình trầm hoa chiết di đa 
thì", nghia là một mảnh 
thuyền tình đã đến bờ, 
bình chìm hoa gãy đã lâu 
rồi Nguyễn Du đổi hình 
tượng "bình chìm hoa gãy” 
thành trâm gãy bình rơi 
- Trâm gãy gương tan, 
749 : Cái trầm bị gãy, cái 
gương vỡ tan, tỷ dụ người 
đàn bà chết,cũngnhư Trâm 
gãy bình rơi. 


TRẦM (3) : ¡. Tức là trầm 
hương, vì bỏ xuống nước 
nó chìm nên gọi là trầm 
hương (3). Vd, Thoang 
thoảng hương frầm, 300 ; 
2852, 3198 - 2_Nh. Chim 
- / Trầm luân (2) : Chìm 
đắm (trong bể khổ), theo 


quan niệm nhả phật. Vd. 
Nhờ tay tế độ vớt người 
trầm luân, 1080 ; 1104 - 
Trầm bay lạt khói gió 
đưa lay rèm, 2852 : Trầm 
bay nhạt khói vì có hơi gió 
nhẹ bạt làn khói trầm và 
lung lay tấm rèm. Liên hệ 
với câu 744 : Thây hiu híu 
gió thì hay chị về. 


TRẤN CAM (1): Thức ăn 
quibáungon ngọt. Vd. Trân 
cama1Ikêẻ đỡthay việcmình, 
1258 - Trân trọng (1) : 
Qui trọng. Lời trân trọng 
là lời nói ý qui mến xem 
trọng. Vd. Mộtlời trân trọng 
châu sa mãy hàng, 562. 


TRẦN(1): Lộ mình, không 
có gì che đậy. Vd. Giáo dựng 
gươm ífrần, 2669. 


TRẦN (5) : Chữ hán nghĩa 
là bụi, nghia bóng là cõi 
đời tục, Vd. Dưới trần mấy 
mặt làng chơi, 835 ; 1702, 
2930, 3000, 3173 - Trần 
at(2): Bui băm, ngh1a bóng 


là cõi đời tục, cõi đời khổ 
sở. Vd. Gót tiên phút đã 
thoát vòng trần a¡, 1380; 
2202 - Trần cấu (1) : Bụi 
băm và cáu ghét, tỷ dụ cái 
thân nhớp nhúa. Vd. Dám 
đem frẩn cấu dự vào bố 
kinh, 3104 - Trần duyên 
(2) : Cái nhân duyên buộc 
người ta vào nơi tục. Vd. 
Nào hay chưa hết trần 
duyên, 993 ; 1932 - Cõi 
trần : X. Gõi - Bụi trần: 
%X. Bụi. 


TRẤN TẠ (1) : Bày tỏ lời 
cảm tạ. Vd. Tái sinh trần 
tạ lòng người từ bi, 3032. 


TRẤN TRẤN (1) : Cứ lỳ 
lỳ không thay đổi. Vd. Trần 
trần một phận ấp cây đã 
liều, 328. Cứ lỳ ly giữ lấy 
phần mình, giữ lấy một bề, 
một mực. So với câu 503 
Hoa tiên : Âp cây một mực 
trần trần. 


TRẬN (9): 1. Chỉ một cuộc 
chiến tranh, hai bên dàn 


(ao 


quân để đánh nhau (2). Vd. 
Trống trận, 2286 ; Đánh 
quen trăm trần, 2920 - 2. 
Chỉ một hiện tượng tự 
nhiên, hoặc một hiện tượng 
tâm lý, hoc một hành động 
có tính chất mạnh mẻ sôi 
nổi lên một lúc (7). Vd. Trận 
g1ócuôn cờ, 120; 1230, 1304, 
1889, 1727, 2296, 2848 - 
Trận cười (2): Cuộc chơi 
đùa cười cợt. Vd. Trận cười 
suốtđêm,1230;1304-Trận 
mây mưa (1) : Có nghĩa 
như trận sâm sét, trận lôi 
đình, tức là cơn giận dữ. 
Vd. Bất tình nổi trận máy 
mưa, 1727 - Trận tiên (2): 
Trước mặt trận, giữa mặt, 
trận, Vd. Hồ công ám hiệu 
trận tiền, 2513 ; 2B17 - 
Trống trận : X. Trống. 


TRẦU (2): Vd. Trâu ngựa, 
708 ; 578 - / Trâu ngựa 
(1) : Con và con ngựa. Vd. 
Làm thân trâu ngựa, 708 
- Đầu trâu mặt ngựa : 
X. Đầu - Làm thân trâu 
ngựa : ÄX. Làm. 


576 


TRE (3) : 1. Tuổi trẻ, trẻ 
con. Vd. Con trẻ thơ ngây, 
615; 655, 662 -// Trẻ ranh 
(1) : Con trẻ ranh mãnh; 
chỉ con trẻ mà có ý ghét. 
Vd. Làm chi những thói trẻ 
ranh nực cười, 1544 - Trẻ 
thơ (1) : Nhỏ dại. Vd. Trả 
thơ đã biết đâu mà dám 
thưa, 336. 


TREO (8) : 1. Dùng dây 
hay móc mà buộc giữ vật 
gì ở trên cao (5) : Vd. Đạm 
thanh một bức tranh tùng 
treo trên, 398 ; 467, 930, 
1722, 2768 - 2. Nghĩa rộng, 
nghĩa bóng (3). Vd. Treo 
giải nhất, 210 ; Treo giá 
ngọc, 1228 ; Treo ấn, 2939 
- Treo ấn (1) : Treo cái 
ấn (tiêu biểu của chức vụ 
ông quan) ở công đường mà 
trả cho triều đình, tức từ 
chức không làm quan nữa, 
Vd. Treo ấn từ quan, 2939 
- Treo giải nhất (1) : Khi 
đặt giải để thưởng người 


được cuộc, người ta thường 
treo vật thường ở trên một 
cây sào để cho mọi người 
được thấy, vì thế mà nói 
là treo giải. Vd. Thì treo 
giải nhất chỉ nhường cho 
ai, 210 - Treo giá ngọc 
(1): Đặt giá ngọc cho cao, 
tức là làm ra vẻ qui báu. 
'Vd. Càng £reo giá ngoccàng 
cao phẩm người, 1228. 


TRÈO CÂY : X. Rảo cây. 


TRẺ TRÀNG (1) : Tức là 
trễ nải. Tràng là điệp âm 
của £rẻ. Vd. Trống canh £rễ 
tràng, 250A. 


TRÊN (34): Vd. Dưới dòng 
nước chảy bên trên có cầu, 
196 ; 270, 294, 372, 397, 
398,404,507,631,799,930, 
1030, 1067, 1353, 1854, 
1401, 1540,1674, 1685, 
1702, 1722, 1724, 1737, 
1854, 2002, 2342, 2472, 
2483, 2492, 2634, 2707, 
3086, 3234 - / Trên dưới 


(1): Ở trên và ở dưới, bực 
trên và bực dưới, nhà trên 
và nhà dưới, v.v... Vd. ÀA 
hoàn trên dưới da ran, 
1737 - Lượng trên ; X. 
Tượng - Trên Bộc trong 
dâu, 507 : Do chữ hán là 
“Fang gian Bộc thượng". 
Sách Hậu Hán thư Địa lý 
chí nói rằng đất nước Vệ 
có chỗ kin trong tang gian 
(bãi trồng dâu) ở Bộc 
thượng (trên sông Bộc) là 
nơi trai gái tụ hội, do đó 
sau người ta dùng mãy chữ 
“Tang gian Bộc thượng” 
để chỉ thói đâm ô. Nguyễn 
Du dịch làm trên Bộc trong 
đâu, bốn từ ấy đã thành 
thành ngữ. 


TRÊU NGƯƠI (2) : Tức 
là trêu ghẹo người ta (người 
nói chệch ra là ngươi), làm 
cho người ta bực tức. Vd. 
Làm chi đem thói khuynh 
thànhtrêungươi,258;1558. 


TRI ÂM (2) : Vốn nghĩa 


577 


làngườihiểunhae,biếtnghe 
đàn, như Chung Tử Kỳ biết 
nghe Bá Nha đánh đàn, là 
trị âm của Bá Nha, Sau 
dùng để chỉ bạn tri kỷ. Vd. 
Đã cam tệ với fr¡ âm bấy 
chây, 386 ; 1248 - Tri ân 
(1): Biết ơn. Vd. Lọ là thâm 
tạ với là trí ân, 2433. X. 
Với là - Tri kỷ (3) : Người 
hiểu biết lòng mình. Vd. 
Cười rằng tri ký trước sau 
mấy người, 2200 ; 9428, 
3213 - Tri quá (1) : Biết 
lôi. Vd. Đã lòng trí quá thì 
nên, 2377. 


TRI TRI (1) : Tức là trơ 
trơ. X. Trơ trơ. Vd. Sắt đá 
tr/ trí, 1408. 


TRÌ HỒ (1) : Bưng bình 
rượu mà hầu. Vd. Bắt nàng 
đứng chực (rỉ hồ hai nơi, 
1886. 


TRÍ (1) : Khôn, biết, khiếu 
tỉnh khôn. Vd. Thấpeơthua 
t7; đàn bà, 1947 - // Trí 


DYệ‹ 


dũng(2): Triàkhônngoan, 
dùng là gan dạ, không sợ. 
Vd. Khóc rằng tr? dũng có 
thừa, 2529 ; 2904. 


TRIỆN (1) : Chỉ cái cửa 
số có chấn song làm hình 
chữ triện. Vd. Tựa ngồi bên 
triện, 186. 


TRIỀU (3) : Nước thuỷ 
triêu, chỉ nước sông nước 
biển dâng lên theo kỳ. Vd. 
Triều đâu nổi tiếng đùng 
đùng, 2619 ; 2736, 2969 - 
⁄ Thuỷ triều : X. Triều 
- Triều dâng hôm sớm, 
2736 : Mỗi ngày thường có 
hai lần thuỷ triều, một lần 
lớn một lần nhỏ, vào buổi 
mai và buổi hôm. 


TRIỀU (1) : Chỉ một triều 
đại. Vd. 7Triểu Minh, 9 - 
⁄ Triều đình (3) : Nghĩa 
đen là chỗ sân các bể tôi 
đứng chầu vua, theo phép 
chuyển nghìa sau dùng để 
chỉ Chính phủ ở thời quản 


chủ. Vd. Triều đình riêng 
một góc trời, 2441 ; 2456, 
2552 - Triều Minh (1) : 
Nhà Minh. Vd. Rằng năm 
Gia tình triều Minh, 9. 


TRINH(5): Tiếtchinh đỉnh 
vững bền, không thay đối, 
tiết của người đàn bà chỉ 
yêu mộtngười. Vd. Đạotòng 
phu lấy chữ frĩnh làm đầu, 
506;3095,3116,3119,3161 
- /⁄ Trinh bạch (1) : Chỉ 
tiếtngaythẳngtrongtrắng. 
Vd. Chút lòng frrnh bạch 
tử sau cũng chừa, 1148. 


TRÌNH (4) : Bày tỏ lên với 
người trên. Vd. Vâng frinh 
hội chủ, 199 ; 1452, 1454, 
1897. Có khi nói là chiềng, 
ví như rén chiếng, 773 - 
⁄ Trình nghề (1) : Trình 
tài nghệ, nghệ thuật lên 
chongườitrên xem. Vd. Mộc 
già hãy thứ một thiên £rinh 
nghề, 1452. 


TRO (3) : Cái tàn còn lại 
sau khi một vật đã cháy 


hết. Cũng gọi là gio. Vd. 
Tro tiên giấy, 50 ; 1662, 
1672 - //'Tro tiền giấy (1): 
Cái tro do tiên giấy đốt còn 
lại. Vd. Tro tiền giây bay, 
50 - Tro than (1) : Trọ 
và than, chỉ dấu vết nhả 
cháy.Vd. Trothanmôtđống 
nắng mưa bốn tường, 1679. 


TRÒ (2) : Cuộc chơi diễn 
ra cho người ‡a xem. Vd. 
Không dưng chỉ có chuyện 
này trò kia, 2164 ; 3155 
- Trò cười (1) : Cái việc, 
cá! chuyện để cho thiên hạ 
cười, hay cười chê. Vd. Sau 
cho để một £rò cười về sau, 
1620- Trò chơi(1):Chuyện 
chơi đùa. Vd. Chưa xong 
cuộc rượu đã bày trò choi, 
1848 - Trò chuyện (]) : 
Vốn là cái trò và cái chuyện, 
sauchuyểnthànhnghia nói 
chuyện, nói chuyện này 
chuyện khác. Vd. Mẹ con 
trò chuyện lân la, 1769 - 
Bày trò :X. Bày - Chuyện 
này trò kia : X. Chuyện. 


579 


TRÒN (4) : ¡. Hình tròn, 
khác với hình vuông (32). 
Vd. Đèn khuya chung bóng 
trăng fròn sánh vai, 1592: 
3094 - 2, Suốt một vòng, 
suốt (2). Vd. Tháng trỏn 
như gởi cung mây, 327 ; 
920 - / Tháng tròn : X. 
Tháng - Vuông tròn : X. 
Vuông. 


TRỌN (2): Lọn, vẹn toàn, 
hết. Vd. Tính sao cho trọn 
mọi đường xin vâng, 1360. 
X. bọn - // Trọn vẹn (]): 
Đây đú, hoàn toàn. Va, 
Trước sau trọn vẹn xa gần 
ngợi khen, 2910. 


TRONG (93) : Trái với 
ngoài. Về không gian và 
tâm lý, ở giửa, ở khoảng 
(84). Vd. Trăm năm trong 
côi người ta, 1 ; Ở trong 
dườngcóhtrơngbayitnhiều, 
122 ; 152, 164, 184, 200, 
233,296,500,507,608,632, 
689, 760, 786,874,883,908, 
922, 988, 994, 1017, 1018, 


580 


1067, 
1207, 
1339, 
1462, 
1506, 
1572, 
1816, 
1912, 
2134, 
2312, 
2565, 
2662, 
2729, 
2941, 


1089, 
1215, 
1340, 
1463, 
1528, 
1585, 
1855, 
1938, 
2146, 
2440, 
2584, 
2669, 
2883, 
3008, 3063, 2905, 
2918, 2941, 3008, 3063, 
3095, 3114, 3115, 3222 - 
2.Vêthờigian,ởvàokhoảng, 
vào lúc(9), Vd. Thanh minh 
trong tiết tháng ba, 43 ; 
99, 349, 515, 600, 614, 881, 
2404,2923-//Trongngoài 
(3): Bên trong và bên ngoài. 
Vd.Lời ngay đôngmặttrong 
ngoài, 1185 ; 1563, 2440 
- Trong âu yếm (1): Trong 
sự trìu mến nhau. Vd. Xem 
trong âu yếm có chiều lả 
lơi, 500 - Buồng trong : 


1155, 
1246, 
1349, 
1483, 
1548, 
1662, 
1856, 
2038, 
2256, 
2525, 
2632, 
2681, 
2905, 


1185, 
1270, 
1415, 
1490, 
1563, 
1804, 
1909, 
2104, 
2289, 
2527, 
2646, 
2702, 
2918, 


X. Buồng - Trong ấm... 
ngoài êm, 1506 : Cảnh ở 
trong nhà (đổi với vợ cả) 
có ấm cúng thì cảnh ở ngoài 
(đối với vợ lè) ñhiới êm thâm 
- Trong hào ngoài luỹy 
:2525: Trong thì luỹ ; ngoài 
thi hào mới phải, nhưng 
Nguyên Du thường đặt lời 
một.cách phóng khoáng,cốt 
gợi lên một hình ảnh tổng 
hợp mà không câu nệ vào 
nghĩa từng từ. Từ tổ này 
chỉ nhằm nêu lên cái hình 
ảnh hào luỹ phía trong phía 
ngoài, chứ không cố ý chỉ 
cái gì ở trong cái gì ở ngoài 
- Trong ngọc đá vàng 
thau, 1583 : Trong sự phân 
biệt ngọc với đá, vàng với 
thau. Ý nói sự hiểu biết 
lòng nhau - Trong nguyệt 
trên mây, 1067 : Chị Hằng 
nga ở trong cung nguyệt, 
ở trên cung mây - Thế 
trong dù lớn hơn ngoài: 
%X. Thế - Trên Bộc trong 
dâu : X. Trên - Vào trong 
phong nhã : X. Vào. 


TROƠNG (11): 1, Chỉ nước 
không vẩn đục, có thể nhìn 
suôt, nghĩa đen và nghĩa 
bóng (5). Vd. Lỡ làng nước 
đục bụi trong, 879 ; 1026, 
1191, 1423, 3181 - 2 Chỉ 
ánh sáng khiến có thể nhìn 
suốt hay vật gì có thể nhìn 
thấu suốt (5). Vd. Gió mát 
trằng frong, 455 ; 1199, 
1311, 3173, 3203 - ở. Chỉ 
tiếng thanh giọng cao (1). 
Vd. Trong như tiếng hạc 
bay qua, 481 - / Trong 
vắt (1) : Chỉ nước trong 
suốt, như đã lọc (vắt tức 
lọc, mặc đầu nếu lọc mà 
lạivắtthìkhôngtrong1ắm). 
Vd. Nước ngâm trong vắt 
thấygìnữa đâu,262-Trong 
veo (1) : Chỉ nước trong 
suốt, từveohìinhdungtrang 
thái trong lắm, nhìn thấy 
thấu suốt được. Vd. Dưới 
cầu nước chảy trong veo, 
169 - Thác trong : X. Thác 
- Trong giá trắng ngần, 
1191: Trong như giá (băng 


581 


giả), trắng như bạc (ngân, 
ngần) (BK cắt nghĩa giá 
là mắm đậu và ngẩn là cá 
ngân tưởng không đúng). 
Có câu thơ cổ do BK dẫn: 
"Thanh như băng tuyết 
bạch như ngân”, nghĩa là 
trong như giá tuyết, trắng 
như bạc, chính là ý ấy - 
Trong ngọc trắng ngà, 
1311:Trongnhưngọe,trắng 
như ngà, chỉ thân thể của 
người đẹp - Trong như, 
481 : Bốn câu : Trong như 
tiếng hạc bay qua ; Đục 
như tiếng suối mới sa nửa 
vời ; Tiếng khoan như gió 
thoảng ngoài ; Tiếng mau 
sầm sập như trời đổ mưa, 
tuồng như là dịch thoát bài 
thơ "Cầm" trong Đường thĩ. 
"Sơ nghi táp táp lương 
phong động (đầu thi ngờ 
là gió mát thoảng qua) ; 
Hựu tự tiêu tiêu mộ vũ linh 
(lại giông tiếng mưa hôm 
rào rào) ; Cận nhược lưu 
tuyền lai bích chướng (gần 


582 


như tiếng suối từ núi biếc 
đến) ; Viên như huyền hạc 
hạathanhminh(xanhưtiếng 
hạc xuống tự đêm xanh)". 


TRỌNG(4):Chữhánnghia 
là nặng, quan trọng, xem 
là nặng, là qui, là quan hệ. 
Vd. Thương vì hạnh £rọng 
vì tài, 1469 : Rằng tài nên 
trọng mà tình nên thương, 
1900; 2327 -//Trọng thần 
(1): Vị quao to, bề tôi quan 
trọng của nhà vua. Vd. Có 
quan tổng đốc trọng thần, 
2451 - Trọng nghĩa 
khinh tài,310: Xemnghia 
là trọng, xem của là khinh 
- Hiếu trọng tình thâm: 
X. Hiếu- Lộc trọng quyền 
cao ; X. Lộc. 


TRÓT (9) : Đã trót rồi, 
không kéo lại được nữa, đã 
lỡ rồi. Vd. Trót đã nặng 
lời, 551 ; 1009, 1397, 1963, 
2371, 2783, 2811, 3048, 
3085 - / Trót lòng (1) : 
Đã lỡ có cái lòng ấy. Vd. 


Trót lòng gây việc chông 
gai, 2371 - Trót lởi nặng 
với, 2783 : Đã có lời thể 
nặng với ai rồi. 


TRÕỒ (1) : Đục, khoét, mở 
ra một lỗ để thông. Vd. Trổ 
đường - ⁄ Trổ đường (1): 
Vốn không có đường, mở 
ra con đường để đi thông. 
Vd. Vị hoa nên phải trổ 
đường tìm hoa 442 (Liễu 
văn và Quan văn chép là 
trổ đường ; Phúc văn chép 
tô đường ; Quảng tấp chép 
lánh đường ; ROM chép 
đánh đường). 


TRÔI (8) : Nước chảy ; bị 
nước chảy kéo đi. Vd. Hoa 
trôibèogiat,219;754,1050, 
1705, 2704, 2812, 2902, 
3020 - / Trôi giạt (1) : 
Bị nước chảy kéo rà giạt 
đixa. Vd. Hoatrôigiatthắm, 
572, tức hoa thăm bị trôi 
giạt - Trôi hoa giạt bèo, 
2812 : Tỷ dụ cảnh lưu lạc 
của người phụ nữ - Bèo 


trôi sóng vỗ : X. Hảo - 
Mây trôi bèo nổi :X. Mây. 


TRỘM (5) : Lén vụng. Vd. 
Trộm giấu thầm yêu, 158; 
324, 409, 1483, 2428 - / 
Trộm liếc (1) : Liếc nhìn 
vụng, không cho người ta 
biết, lời nói khiêm tốn. Vd. 
Trộm liêc dung quang, 409 
- Trộm nghe (1) : Nghe 
vụng người ta không biết, 
lời nói khiêm. Vd. Trộm 
nghe kẻ lớn trong nhà, 1483 
- Trộm giấu thầm yêu, 
158 : Yêu giấu thẩm trộm, 
tách ra lảm hai về đối 
nhau, tức là thương yêu 
thầm vụng - Thầm trông 
trộm nhớ : X. Thẩm. 


TRÔN (1) : Chỉ cái lỗ kim. 
Vd. Yếm thắm frồn kim, 
1507. 


TRỐN (3) : Lẩn đi khiến 
người ta không thấy, không 
chịu trả nợ. Vd. Đã toan 
trồn nợ đoạn trường được 


583 


sao, 996 ; 1730, 2890 - / 
Trốnchúa:X. Chúa-Trốn 
nơ (1) : Chỉ người có nợ 
lần đi khiến người ta không 
tìm thây mà đòi nợ, tức 
là vỡ nợ. Vd. Trỏn nợ đoạn 
trường, 996. Nói tự tử, tức 
là số còn phải sống để trả 
hết cái nợ đoạn trường mả 
lại chết đi để khỏi trả nợ. 


TRÔNG (60) : 7. Để mắt 
đến, nhìn thấy (55). Vd. 
Những điều trông thấy mà 
đau đớn lòng, 4 : 135, 215, 
284,392,417,426.434,560, 
565,571,595,636, 743,909, 
923,1035,1047,1048,1051, 
1053, 1064, 1354, 1409, 
1432, 1522, 1551, 1654, 
1721, 1788, 1806, 1819, 
1829, 1892, 1948, 1962, 
1979, 2035, 2149, 2215, 
2283, 2237, 2349, 2357, 
2390, 2531, 2592, 2635, 
2899, 2970, 2975, 3009, 
023, 5030, 3106 - 2. Mong 
đợi (4). Vd. Thâm trồng 
trộm nhớ bấy lâu đã chồn, 


584 


324 ; 366, 380, 1040 - ở. 
©ậy, trôngcậy(1).Vd.Trăm 
điều hãy cứ trông vào một, 
ta, 1364 - / Trông chừng 
(2): Trông chừng vời, trông 
ra phía trước. Vd. Trông 
chừng thấy một văn nhân, 
135 ; 571 - Trông lọt (1): 
Nhin thấy qua. Vd. Ngọn 
đèn trông lọt, 434 - Trông 
thấy (4) : Để mắt mà thấy. 
Vd. Những điều trông 
thấy, 4 ; 1551, 2390, 2809- 
Trông vời (4) : Trông ra 
xa. Vd. trông vời gạt lệ 
phân tay, 909 ; 1788, 2215, 
2635 - Ngước trông : X. 
Ngước - Vòi trông : X. Vời 
- Rày trông mai chờ : 
X. Ray- Thầm trông trộm 
nhớ: X. Thẩm. 


TRỐNG (7) : 1. Một thứ 
đổ âm nhạc (6). Vd. Dựng 
cờ nổi trồng lên đường, 
2267, 2270, 2286, 231/7, 
2504, 3254 - 2. Trống cầm 
canh:X. Trồng ba-//Trống 
ba (1) : Trống cầm canh 


đánh ba tiếng, tức là canh 
ba. Vd. Lần nghe canh đã 
một phần trống ba, 2026 
- Trống canh (2) : Trống 
đánhđểcầmcanh,theophép 
chuyển nghĩa tức là sự canh 
gác. Vd. Ngọn cờ ngơ ngác 
trông canh trễ tràng, 2504; 
3254 - Trống chầu (]) : 
Cáitrống đánh đểbáo phiên 
chầu ở triều đình. Vd. Nam 
đình nghe động trông chầu 
đại doanh, 2270 - Trống 
trận (1) : Trống của quân 
đội đánh để ra trận. Vd. 
Om thòm trống trận rập 
rình nhạc quân, 2286. 


TRO (2) : 1. Lì ra, không 
chuyển động, không cảm 
động (1). Vd. Trợ như đá, 
2521 - 2. Một mình đấy, 
không ai để ý (1). Vd. Mặc 
nàng nằm /rơ, 850 - / Trơ 
trơ (2) : Vẫn không thay 
đổi không đổi đời. Vd. 
Trăng thê còn đó trơ trơ, 
541 ; Thấy Từ còn đứng 
giữa trời frơ trơ, 2528 - Trơ 


như đá vững như đồng, 
2521: Từ đá và đồng, do 
chử hán "thạch" và "kim”, 
hai chât bên chắc, người 
ta dùng để ghi nhớ lâu đời, 
tỷ dụ cái gì bền vững nhất. 
Trơ như đá và vững như 
đồngchỉ là một ý đứng vững 
chãikhônglaychuyển được, 
nói bằng hai hình tượng 
khác nhau. 


TRỞ (10): ¡. Quay lại, lật 
lại lộn lại (5). Vd. Trở gót, 
171 ;211, 810, 1165, 1691 
- 2. Quay trở về (2). Vd. 
Nàng thì vội £rởbuông thêu, 
5237 ; 2820 - 3. Đổi sang 
(3). Vd. Nâu sống từ trở 
màuthiền, 1933;2500,3030 
- Trở gót (1) : Trở chân 
mà về. Vd. Kiều từ trở gót 
trướng hoa, 171 - Trở hài 
(1) : Tức trở chân mà về, 
cũng như £rởgót. Vd. Thêm 
hoa khách mới trở hải, 211 
- Trở mặt (1) : Đổi hắn 
sang thái độ khác, như 
đương bề mặt trở sang bề 


585 


trái, đương trước mặt lật 
lại sau lưng. Cũng nói là 
lật mặt, sắp mặt. Vd. Rồi 
ra trở mặt tức thì, 1165 
- Trở sầu làm tươi, 3030: 
Đổi buồn làm vui. 


TRỜI (85) : 7. Ông trời, 
thượng đế ; tự nhiên (39). 
Vd. Trời xanh quen thói 
má hồng đánh ghen, 6 ; 
Thông minh vốn sẵn tư trởi, 
29; 150, 282,494,596, 659, 
715,817,832,892 899,998, 
1018, 1065, 1069, 1179, 
2125, 2154, 2134, 2309, 
2391, 2648, 2655, 2657, 
2684, 2689, 2694, 2717, 
2861, 2904, 2947, 3063, 
3063, 3086, 3121, 3241, 
3224, 3250 - 2. Bầu trời, 
không gian (37). Vd. Vừng 
trăng văng vặc giửa trời, 
449; Cho đành lòng kẻ chân 
mây cuối trời, 546 ; 566, 
899, 910, 979, 1041, 1085, 
1132, 1267, 1603, 1638, 
1810, 1877, 2033, 2062, 


586 


2100, 
2251, 
2471, 


2171, 
2381, 
2524, 
2555, 2607, 2628, 2634, 
2763, 2830, 2943, 3122, 
3166- 3. Vùng trời, chỉ miền 
đât ở vùng trời ấy (1). Vd. 
Trời Liêu non nước bao xa, 
703 - 4. Thời tiết, thời gian 
(8). Vd. Cách tường phải 
buổi êm trởi, 289 ; Như trời 
đổnmưa,484;783,914,17177, 
1917, 2239, 3216 - // Trời 
bể (2) : Trời và biến, hình 
dung sự rộng rãi lắm. Vd. 
Trông vời frởi bể mênh 
mông, 2215 ; 2555 - Trỏòi 
đất (1) : Trời và đất nhân 
cách hoá. Vd. Tài tình chỉ 
lắm cho £rời đá ghen, 2154 
- Trời già (1) : Tức lào 
trời, tổ ý bất bình. Vd. Sốt 
ganriênggiận ¿rời grả, 1069 
(Giả nghĩa là nhiều tuổi, 
lâu đời, nhưng trong tử tổ 
nảy từ giả có ý nghĩa oán 
trách)- Tròi Liêu (1) : Chỉ 
đất Liêu dương. Vd. Trời 


2215, 
2426, 
2528, 


2248, 
2441, 
2550, 


Liêu non nước bao xa, 
703 - Trỏi mây (1) : Trời 
và mây, tỷ dụ cái g1 cao 
lắm như trời như mây. Vd. 
Dễ đem gan óc đền nghì 
trời máy, 2426 - Trời thu 
(1): Trời mùa thu. Vd. Một, 
trời thu để riêng ai một 
người, 914 - Trời xanh (1): 
Trời sắc xanh, nhân cách 
hoá. Vd. Trời xanh quen 
thói má hồng đánh ghen, 
6 - Bề trời : X. Bể - Bên 
tròi : X. Bên - Cơ trời: 
X. Cơ - Của trời : X. Của 
- Cửa trời : X. Cưa - Chân 
trời :X. Chân- Chiếu trời: 
X. Chiếu - Chiều trời : 
X. Chiều - Duyên trời : 
X. Duyên - Đạo trời : X. 
Đạo - Êm trời : X. Em - 
Góc trời : X. Góc - Lưng 
trời : X. Lưng - Mặt trỏi: 
X. Mặt - Ngất trời : X. 
Ngat- Phúc trời :X. Phúc 
- Phương trời :X. Phương 
- Tính trời : X. Tĩnh - Tư 
trời : X. Tư - Mấy năm 


trời : Một cách nói để chỉ 
mấy năm, có ý nói lâu lăm 
(năm của trời) - Trời thắm 
đất dày, 970 : Trời thì xa 
lắm, đất thì dày lãm, không 
nhờ gì được - Trời thắm 
vực sâu, 2943 : Trời thì 
xa lắm, vực thì sâu lắm. 
Trời thẳm gợi từ bóng chím, 
vực sâu gợi từ tăm cá ở 
câu sau - Trởi xanh... má 
hồng, 6 : Quan niệm xưa 
theo cái công lệ "phong bỉ 
sắc thử", tạo hoá thường 
ghét sắc đẹp, chữ hán là 
“tạo vật đố hồng nhan”. 
Nguyễn Du không nói "tạo 
hoá” mà nói trời xanh là 
để đối với má hồng - Bay 
đưởng trời :X. Bay - Trời 
đông vừa rang ngàn dâu, 
2033 : Trời vừa sáng ở phía 
đông (rang đông) trên ngàn 
dâu (bãi dâu). 


TRÚ (1) : Ở, ở tạm, đâu 
lại. X. Trú chân - / Trú 
chân (1) : Dừng chân tạm 
ở. Vd. Dọn nhà hãy tạm 


587 


cho nàng trú chân, 2084 
- Trú phường (I1) : Nhà 
trọ, quántrọ. Vd. Rước nàng 
về đến trú phường, 785. 


TRỤ TRÌ (1) : Vị tăng hay 
nIitrôngnommộtngôichùa. 
Vd. Trụ trì nghe tiếng rước 
mời vào trong, 2038. 


TRÚC (5) : 7. Cây tre, cây 
trúc (2). Vd. Gió trúc mưa 
mai, 1249 ; Trúc gài phên 
thưa, 2768 - 2. Quản bút 
bằng trúc (1). Vd. Trúc se 
ngọn thỏ, 254 - đ. Ống sáo 
bằng trúc (2), Vd. Trúc tơ, 
1778 ; 2268 - /⁄ trúc côn 
(1): Gấy tre. Vd. Trúc côn 
ra sức đập vào, 1739 - Trúc 
mai (4) : Cây trúc và cây 
mai. Nh. Mai trúc. Vd. Làm 
thân trâu ngựa đền nghì 
trúc mai, 708 ; 746, 944, 
1381 - Trúc tơ (2) : Theo 
phép chuyền nghĩa, tức là 
sáo và đản, tức âm nhạc; 
cũng nói £rúc ti Vd. Trúc 
tơ hỏi đến nghề chơi mọi 


588 


ngày, 1778 ; 2268 - Trúc 
viện (l) : Nhà chơi, nhà 
nghỉ làm sơ sài bằng tre, 
hay ở trong rừng trúc. Vd, 
Mượn điều trúc viện thừa 
lương, 1371 - Trúc chẻ 
ngói tan, 2439 : Trúc chẻ, 
chữ hán là "phá trúc”, chỉ 
thế quân mạnh, đánh đâu 
được đấy, thế như chẻ tre, 
chẻ một mắt thì các mắt 
khác tự toác ra. Ngói tan: 
X. Ngói - Trúc se ngọn 
thỏ, 254 : Ngọn bút cán 
trúc bằng lông thỏ se lại, 
vì chủ nhân biếng dùng 
đến nó. 


TRUY HOAN (1) : Theo 
đuổi sự vui chơi. Vd. Miệt 
mài trong cuộc fruy hoan, 
1299 - Truy nguyên (1): 
Tìm ra cỗi gốc, hoặc đòi 
lại nguyên tiền. Vd. Truy 
nguyên chẳng kẻo Ìuy vào 
song thân, 862. Ở đây truy 
nguyên dùng theo nghĩa 
đòi lại nguyên tiền - Truy 
phong : X. Ngựa - Truy 


sát (1) : Đuối theo mà giết. 
Vd. Quan quân fruy sát 
đuổi dài, 2523. 


TRUYỀN(10): 1.Pháthiệu 
lệnh ra (9). Vd. Kíp truyền 
sãmsửalễcông, 1465; 1743, 
1804, 2303, 2353, 2378, 
2387, 2437, 2564 - 2. Để 
lại đời sau (1). Vd. Phong 
tình có lục có truyền sử 
xanh, 8. 


TRÙM (1) : Che phủ cả. 
Vd. Rêu trùm kẽ ngạch có 
len mái nhà, 3230. 


TRUNG (1): Giửa, khoảng 
giữa, không cao không 
thấp. Vd. Gia tư nghĩ củng 
thường thường bực (rung, 
12 - Z Trung đường (1): 
Nhà giửa hay gian giửa 
của nhà. Vd. Sang nhà cha 
tới trung đường, 1673 - 
Trung khúc : Điều quanh 
co kín đáo ở trong lòng, Vd. 
Đủ điều trung khúc ân 
cần, 423 - Trung quân (3): 


Quân ở giữa, hai bên là 
tả quân, hữu quân, trước 
sau là tiền quân, hậu quân. 
Vd. Trướng hùm mở giữa 
trung quân, 2315 ; 2461, 
2539. 


TRÙNG PHÙNG(1): Gặp 
nhau lại. Vd. Trủng phùng 
đâu hoa có khi, 795 - Trùng 
sinh(1): Cũng nhưtáisinh, 
nghĩa là sống trở lại ; làm 
cho sốnglại. Vd. Trùng sinh 
ân nặng bể trời, 3049 - 
Trùng trùng (1) : Lớp lớp, 
hết lớp này đến lớp khác. 
Vd. Ngọn triều non bạc 
trùng trùng, 2969. 


TRỦNG TẾ (1) : Chức 
quan ở đời Chu, đứng đầu 
bách quan. Cũng gọi là 
Thiên quan trủng tể. X. 
Thiên quan. 


TRÚT (2): Đồ đi ; đổ xuống. 
Vd. Trút lá, 1120 ; 2787 
- ⁄ Trút lá (1) : rụng lá. 
Vd. Gió cây trút lá, 1120 


239 


- Trút sạch (1) : Đổ đi hết, 
trừ hết cả. Vd. Nạn xưa 
trút sạch làu làu, 273i. 


TRUA (2) : Khoảng giữa 
của một ngày ; sau buổi 
sớm. Vd. Khi hương sớm 
khi trà £rưa, 1297 ; Mang 
vul rượu sớm cờ £Érưa, 1473. 


TRƯỚC (72): Trái với sau, 
chỉ không gian hay thời 
gian. Vd. Cảo thơm lần giở 
trước đèn, 7 ; Duyên trước, 
75 ; 96, 154, 519, 536, 548, 
604,629,650,663,827,896, 
925, 936, 946, 968, 1033, 
1118, 1131, 1169, 1290, 
1850, 1408, 1410, 1424, 
1434, 1454, 1461, 1499, 
1510, 1598, 1619, 1689, 
1660, 1689, 1711, 1852, 
1895, 1991, 1936, 1994, 
2068, 2079, 2112, 2133, 
2138, 2145, 2189, 2200, 
2255, 2262, 2268, 2318, 
2342, 2879, 2583, 2410, 
2421, 2449, 2461, 2510 ; 
2539, 26/72, 2690, 2695, 


590 


2736, 2747, 2910, 2986, 
3029, 3031 - /⁄ Trước sau 
(10): Trước và sau; tử trước 
đến sau, thuỷ chung. Vd. 
Giải lời trước sau 548 ; Đổ 
đến trước sau, 1131; 1660, 
1994, 2068, 2200, 2698, 
2736, 2747, 2910 - Vào 
trước ra sau : X. Vào - 
Trước saunào thấy bóng 
người, 2747 ; X. Họa - 
Trước thầy sau tớ lao 
xao, 629 : Hinh dung một 
đoàn người không nghiêm 
trang, không đứng đắn. 


TRƯỜNG (1) : Giăng ra, 
căng ra, căng lên, tỷ như 
trương dây đàn, theo phép 
chuyểnnghïa,dùnglàmloai 
từ để chỉ cát đàn. Vd. Hồ 
cầm một. trương, 32. 


TRƯỜNG (3) : Chử hán 
nghĩa là dài, chỉ không gian 
và thời gian. Cũng nói là 
tràng. Vd. Đêm trường,441; 
Dăm trường, 1526 ; 2051 
-/'Trường đình(1): đường 


đi ở Trung Quốc xưa cứ 
5 dặm đặt một cái quán 
gọi là đoản đình, 19 dặm 
đát một cải quán gọ là 
trường đình. Vd. Bẻ ngoài 
mười dặm (tưởng đình, 871 
- Trường giang (1) : Sông 
đài,sông lớn. Vd. Đem mình 
gieo xuống giửa dòng 
trường giang, 2636 - 
Trường khanh (1) 
Trường khanh tự là Tư mã 
Tươngnhư,danhsiđời Hán, 
là người đa tình, ham thú 
trăng hoa, đánh đàn để dụ 
Trác Văn quân. X. Tư - mà 
Phượng cầu. Vd. Tối tìm 
Trưởng khanh, 1332- Dặm 
trưởng: ÃX. Uăm - Đêm 
trường : X. Đêm. 


TRƯỜNG(1):Chỗđấtrộng 
dùng làm nơi tụ tập đông 
người. Cũng nói là trảng. 
X. Trường văn - // Trưởng 
văn (1) : Tức là trường thi 
văn. Vd. Chế khoa gặp hội 
trưởng văn, 2889. 


TRƯỚNG (1ã) : Bức màn; 
cái lều bằng vải, cái lều 
bằngda.Vd. Trướngrủ màn 
che,37; 171,223,434, 1108, 
1227, 1281, 1310, 1488, 
1475, 1771, 2248, 2315, 
2364,2877-//Trướng đào 
(2): Trướng mản màu đào, 
màu đỏ, chỉ buồng phụ nữ 
ở. Vd. Lầu xanh mới rủ 
trương đào, 1227 ; 1468 - 
Trướng hoa : (1) Bức 
trướng thêu hoa, buồng của 
phụ nử. Vd. Kiểu từ trở 
gót trướng hoa, 171 - 
Trướng hồ ( 1): Bứctrướng 
dùng hồ dán giấy để che 
gió, chỉ chô ở kín đáo. Vd. 
Trướng hồ vắng vẻ đêm 
thanh, 1475 - Trướng 
hồng (1): Nh. Trướng đào. 
Vd. Thanglanrủbức ¿rướng 
hồng tẩm hoa, 1340 - 
Trướng huỳnh (1) : Do 
điển Trác Dân người Trung 
Quốc đời xưa nhà nghèo 
không có đèn, bắt đom đóm 
làm đèn mà học cho nên 


59] 


sau người ta dùng tử 
trướng huỳnh để chỉ bức 
trướng che buồng học của 
người học trò. Vd. Ngọn đèn 
trông lọt trướng huỳnh hät 
hiu, 434 - Trướng hùm 
(1) : Cái lều làm bằng da 
cọp kết lại làm chỗ ngồi 
chỉ huy của ông tướng; màn 
treo làm chô ngồi chỉ huy 
của ông tướng ; chỉ huy sở 
của ông tướng. Vd. Trướng 
hủm mở giữa trung quân, 
2315 - Trướng loan (1): 
Bứctrướngthêuchim loan, 
chỉ một cách sang trọng 
chỗ phụ nữ ở. Vd. Giọng 
Kiều rên ri trướng loan, 
223 - Trướng mai (]) : 
Bức trướng thêu hoa mai; 
chỗ màn trướng, chỗ ăn ở 
củangười phúqui. Vd. Đang 


592 


tay về chốn trướng mai tự 
tinh, 2284 - Trướng tiền 
(1) : Trước trướng của ông 
tướng. Vd. Truyền quân 
lệnh xuống trướng tiền 
tha ngay, 2378 - Trướng 
tô (1) : có chử “Tô lưu 
trướng” là cái trướng, cái 
màn có tua chân chỉ hột 
bột. Vd. Trướng tô giáp 
mặt hoa đào, 1281 - Dưới 
trướng : X. Dưới - Trướng 
rủ màn che, 37 : Tức màn 
trướng rủ che chỗ phụ nữ 
ở ; chỉ tình hình con gái 
cấm cung. 


TRƯỢNG PHU (1): Người 
đàn ông ; người đàn ông 
hiênngang. Vd. Trượngphu 
thoắt đã động lòng bốn 
phương, 2214. 


U HIỂN (1) : Chữ hán u 
là tối hiển là rõ, chỉ người 
chết với người sống. Vd. 
Chớ nề u hiển mới là chị 
em, 128. 


Ủ (1): Tức là ủ rũ, có vẻ 
không tươi. Vd. Mặt đ mày 
chau, 2113 - / Ủ đột (2): 
Ủ rủ, buồn rầu. Vd. Ủ đột 
nét hoa, 103, tức là nét 
mặt ủ rũ ; 1323 - Ủ ê (1): 
Buồn rầu. Vd. Nàng càng 
e lệ ứ ê, 1993 - Ủ Hiễu 
phai đào, 2603 : Ủ liễu 
tức nhăn lông mày, phai 
đào tức sắc mặt nhợt 


nhạt, chỉ vẻ mặt buồn rầu 
nhợt nhạt. 


UY (4) : Cũng-nói là oai. 
Vd. Dẹp uy mới dạy mở 
bài giải vi, 1446 ; 1512, 
1782, 1821 - // Uy linh 
(2) : Có uy thế và thiêng 
liêng, hay là uy thế thiêng 
liêng. Vd. Nàng rằng nhờ 
cậy uy linh, 2321 ; 2904 
- Ủy nghỉ (1) : Nghi vệ 
oai nghiêm. Vd. Sẵn sàng 
tể chỉnh uy nghi, 2313. 


UYÊN (2) : Chim uyên 
ương. Vd. Uyên bay, 1791; 


598 


1875 - Uyên bay (1) : 
Chim uyên ương là giống 
chìm ở thành đôi, một con 
đực một con cái, tỷ dụ vợ 
chồng. Uyên bay tức một 
con bay đi, chỉ tình hình 
Thúc sinh mất Thuý Kiều. 
Vd. Lâm tri từ thủa uyên 
bay, 1791 - Re thuý chia 
uyên : X. lẻ. 


UỐN (2) : Khiến thành 
hình cong. Vd. Ướn quanh, 
5ð ; 1140 - ⁄ Uốn quanh 
(1): Chỉ dòng nước hay con 
đường đi quanh co. Vd. Nao 
nao dòng nước uôn quanh, 
55 - Uốn lưng thịt đổ dập 
đầu máu sa, 1140 : Cực 
tả Thuý Kiều sau khi bị 
đòn phải lạy : uốn lưng mà 
lạy thì thịt nát như rớt 
xuống, cúi đầu xuống thì 
máu chảy ra. X. Dập. 


UA (5): Lãy làm bằng lòng, 
lấy làm thích. Vd.Mặn nồng 


một vẻ một ¡z4, 691 ; 1282, 
2178, 2275, 3044. 


ỨNG (1): Đáp lại, ứng lại, 
chỉ qui thần đáp lại sự cầu 
khẩntrôngmongcủangười. 
Vd. Nhắp đi thoát thấy ứng 
liên chiêm bao, 230. 


ƯỚC (6) ; 1. Hẹn, lời hẹn 
(4). Vd. Thì chỉ chút ước, 
76 ; 728, 2256, 3079 - 2. 
Mong cầu (2). Vd. Nuôi con 
những ước về sau, 657 ; 
3069 - / Chút ước : X. 
Chút - Rày ước mai ao: 
Ä. Ray. 


ƯỚM/(1): Thử.X. Ướm lòng 
-ZƯớm lòng(1): Thử lòng. 
Vd. Cách tường lên tiếng 
xa đưa ướm lòng, 304. 


ƯỚT (1) : Thấm nước. X. 
ớt đầm - // Ướt dâm (1): 
Ướt đầm đa ; ướt đâm cả 
áo quần, Vd. Mồ hôi chàng 
đã như mưa ướt đầm, 2338. 


VÀ (2) : Vài ba. Vd. Sụp 
ngồi và gật, 96 - / Và bốn 
(1): Ba hay bốn. Nh. Vài 
bốn. Vd. Khoảng trên dừng 
bút thảo và bốn câu, 404 
- Và gật (1) : Gục đầu mấy 
cái. Vd. Sụp ngồi và gật 
trước mồ bước ra, 96 (Theo 
các bản Quang văn, Quảng 
tập) - Một và : X. Một. 


VẠ (1) : Tai nạn xảy ra. 
X. Vạ gió tai bay - // Vạ 
gió tai bay, 616 : Vạ gió 
cũng nghĩa như £a¡ bay, tức 
là tai vạ ở đâu đưa đến. 
Xếp hai hình tượng tương 
tự làm một thành ngữ. 


VẢ (5) : Từ để thêm ý, thêm 
le. Vd. Vá đây đường sá 
xa xôi, đường sá xa xôi, 843 
(theo BK; phần nhiều bản 
nôm chép là đến đây); 1017, 
1339, 1399, 1450 - // Vả 
tiếng một ngày, 1399 : 
Vả lại đã mang tiếng ở với 
nhau dù một ngày nữa. 
VẢ (1) : Tát vào miệng. 
Vd. Đứa thì vẩmiệng, 1562. 
VÁCH (3) : Phên để ngăn 
nhà. Vd. Tai vách mạch 


rừng, 1755 ; 2746 - //Vách 
mưa rã rời, 2746 : Vách 


595 


thì bị mưa hắt lâu ngày 
làm cho rã rời ra - Tai vách 
mạch rừng : X. 7a: - Nhà 
tranh vách đất : X. Nhà. 


VẠCH (4) : !. gạch hay 
rạch thành nét, ví như để 
viết chữ (3). Vd. Vạch da 
cây vịnh bến câu ba vần, 
100 ; 132, 892 - 2.X. Vạch 
có - / Vạch cỏ (1) : Rẽ 
có mà lây đường đi. Vd. 
Bẻ lau vạch cỏ tìm đi, 3003 
- Vạch đa cây, 100 : Rạch 
vỏ cây thành chữ - Vạch 
trời kêu lên, 892 : Lấy 
tay chỉ xói lên trời mà kêu 
lên, chứ không biết kêu với 
ai được, hình dung nổi oan 
ức cực độ. 


VAI (3) : Vd. Sánh va¿ về 
chốn thư hiên, 395 ; 1631, 
2168 - ⁄ Bày vai :X. Bảy 
- SánH vai : X. Sánh. 


VÀI (8) : Số đếm, chỉ số 
chừng khoảng hai ba, Vd. 
Sẵn đây ta kiếm một vải 


596 


nén hương, 92 ; 130, 138, 
402, 893, 1934, 2194, 2234 
- Vài bốn (2) : Khoảng 
hai đến bốn. Vd. Đau lòng 
lưu lạc nên vải bốn câu, 


1056 ; 1782, 


VẬI (1) : Ni cô ở chùa. Vd. 
Vãi Giác duyên, 23085. 


VAY (3) : Trợ từ có ý hỏi 
dùng ở cuối câu. Vd. Bể 
sâu sóng cả có tuyển được 
vay, 2883 ; 1906, 3120. 


VAN LẠY (1): Lạy và kêu 
xin năn nỉ. Vd. Hạ từ van 
lạy suốt ngày, 591. 


VÁN(2): Gỗ xẻ thành tấm. 
Vd. Thăm ván bán thuyền, 
1552; Ván đã đóng thuyền, 
2801 - / Ván đã đóng 
thuyền, 2801 : Việc đã xong 
rồi, không thể trở lại được 
nửa - Thăm ván bán 
thuyên : X. Thăm, 


VẠN PHÚC (1): Rất nhiều 
hạnh phúc, lời chúc khi gặp 


nhau. Vd. Bên lời vạn phúc 
bên lời hàn huyện, 394. 


VANG (2) : Tiếng dội lại; 
tiếng ồn truyền đi xa. Vd. 
Đầy nhà vang tiếng ruồi 
xanh, 581 ; 2296 - ⁄ Sấm 
vang : X. Sâm. 


VÀNG (44): 1. Màu vàng 
(8) : Vd. Rầu rầu ngọn cô 
nửa vảng nửa xanh, ð8 ; 
Liễuxơxác vâng,572; 1035, 
1085, 1386, 1594, 1604, 
2698 - 2. Chất kim loại qui, 
cái bền (386). Vd. Nhạc vàng 
đâu đã tiếng nghe gần gần, 
134; Vâng gieo ngấn nước, 
174 ; 198, 280, 318, 363, 
379,422,448,474,495,545, 
645, 686, 1125, 1269, 1566, 
1456, 1583, 1955, 1990, 
2048, 218/7, 2190, 2346, 
2347, 2348, 2458, 1616, 
2804, 2814, 2855, 2869, 
3095, 3176 - / Vàng đá 
(3): Vàng và đá, tỷ du tình 
yêu bền chắc. Nh. Đá vàng. 
Vd. Thì đem vàng đá mà 


liều với thân, 422 ; 2814, 
3176 - Vàng phai (1): Nếu 
hiểu vâng là vảng thực thì 
vàng phai không có ngha. 
Nên hiểu vảng tức là kim, 
là đồng thì mới thấy vàng 
phai tức là đề đồng (chuông 
vạc) han gỉ đi mà chử khắc 
ở đấy mờ đi, mất đi. X. Đá 
vàng. Vd. Đá nát vang phai, 
1955 - Giếng vàng : X. 
Giếng - Lời vàng : X. Lời 
- Mây vàng :X. Máy- Non 
vàng:X.Non-Nghìnvàng: 
X. Nghin - Nhạc vàng : 
X. Nhạc - Tiếng vàng : 
X. Tiêng- Vàng gieo ngấn 
nước, 174 : Bóng trăng 
chiếu xuống nước làm cho 
những ngấn lăn tăn ở mặt 
nước ánh vàng như mặt 
trăng gieo vàng xuống - Đã 
biết tuổi vàng ; Đá nát 
vàng phai : X. Đá - Kên 
chọn vàng thau : ÄX. Kén. 


VÀNH (19) : 1. Cái vòng 
đeo tay, cái xuyến (3). Vd. 


597 


Chiếc vành với bức tờ mây, 
735 ; 766, 1100 - 2. Chỉ 
cái øi hình tròn như cái 
vành (3). Vd. Đoá trà (đồ) 
mi đã ngậm gương nửa 
vanh, 1092 ; 1326, 1638 - 
3. Phía, bẻ (4). Vd. Vành 
ngoài bảy chữ vành trong 
tám nghề, 1210;3151,3172 
- #. Vòng, khuôn, cạm bây 
(1). Vd. Mắc vào vảnh, 1810 
- ð. Kế, mưu kế (1). Vảd. 
Kiếm vành ấm no, 2022 - 
/Ngậm gương nứa vành: 
X. Ngậm - Kết cỏ ngậm 
vành : X. Kết. 


VÀO (83) : 1. Trái với ra 
(22). Vd. Vào trong phong 
nhã ra ngoài hào hoa, 152; 
Hương thừa dường hãy ra 
vào đầu đây, 216; 286, 298, 
311, 392, 505, 684, 1009, 
1094, 1170, 1408, 1745, 
1871, 2038, 2147, 2189, 
2300, 2468, 277ä, 2845, 
2945 - 2. Theo nghĩa trên, 
dùng làm phó từ (61). Vd. 
Một lời là một vặn vảo kho 


598 


nghe, 112 ; Hai kiều e lệ 
nép vảo dưới hoa, 146 ; 209, 
232,445,526,624,630,688, 
800,820,821,862,898,926, 
974, 978, 991, 1155, 1178, 
1273, 1280, 1364, 1378, 
1417, 1437, 1484, 1542, 
1645, 1650, 1661, 1671, 
1739, 1744, 1810, 1892, 
1948, 1962, 1982, 1988, 
2098, 2122, 2152, 2182, 
2188, 2380, 2461, 2488, 
2490, 2539, 2576, 2592, 
2610, 2662, 2726, 2766, 
2974, 3046, 3066, 3104, 
3249 - /⁄ Vào ra (1) : Đi 
vào đi ra. Vd. Tịt mù nảo 
thấy bóng hồng vảo ra, 286 
- Ra vào (3) : Đi ra đi vào, 
lui tới Vd. Lân lý ra vảo 
311;1745, 2845 - Vào luồn 
ra cúi, 2468 ; Ra vào đều 
phải luồn cúi, khúm núm, 
chỉ thai độ người làm quan 
ở triều đình - Vào sinh 
ra tử, 2942 : Liều chết mà 
vào ra - Vào trước ra sau, 
2189 : Người vào người ra, 


người trước sau 
(cũng có thể là vào đằng 
trước mà ra đằng sau), ý 
nói tiếp hết người nọ đến 
người kia - Ở vào khuôn 
phép : X. Ở - Vào trong 
phong nhã ra ngoài hào 
hoa, 152: Tính tình ởtrong 
thìphongnhà,cứchiởngoài 
thì hào hoa. 


người 


VĂN (3): 1. Có vẽ, có thêu 
(1. X. Hài văn - 3. Đôi với 
vũ (L). X. Gồm hai văn vủ 
- 3. Chỉ đây đàn nhỏ (1). 
Vd. Dây vú dây văn, 471 
- /⁄ Văn chương (2) : Tức 
là văn học làm theo phép 
tắc, thường chuộng lời đẹp 
ý đẹp. Vd. Văn chương nết 
đất, 150 ; 2841 - Văn nhân 
(1) : Người văn học. Vd. 
Trông chừng thấy một văn 
nhân, 185 - Văn thơ (1): 
Làm văn và làm thơ. Vd. 
Có nghề đàn lại đủ nghề 
văn thơ, 2892 - Văn võ 
(vũ)(1): Quan văn và quan 


võ. Vd. Gồm hai vấn võ, 
2442 - Dây võ dây văn: 
X. Dây. 


VĂN : Nh. Ngăn. 


VĂN (2) : Xoán, quay trục 
để xe dây, cuộn dây. Vd. 
Vận vào, 112 ; 1852 - / 
Vận đàn (1) : Xoay trục 
dây đàn để lên dây cho 
đúng. Vd. Vâng lời ra trước 
bình the văn đản, 1852 - 
Văn vào (1): Văn cái dây 
chochătthêm vào. Vd. Một 
lời là một vặn vao khó 
nghe, 112, nghia là nói 
thêm một]lời lại là văn thêm 
một tao cho buộc thêm chặt 
vào mình, 


VĂNG (1) : Nói như ném 
ra những lời thô tục để chửi 
mắng. X. Văng vào mặt - 
⁄/Văng vào mặt (1): Ném 
lời thô tục vào mặt ; mắng, 
chửi vào mặt. Vd. Chằng 
vãng vào mặt mà mày lại 
nghe, 974. 


599 


VĂNG VẶC (2): Sáng lắm. 
Vd. Gương nga vàng vặc 
đây song, 178 (TVK phiên 
sai làm vảnh vạnh) ; Vừng 
trãng vắng vặc giửa trời, 
449. 


VĂNG(6): Không có người, 
không có tiếng, quanh quẽ. 
Vd. Vắng nhà được buối 
hôm nay, 387 ; 427, 441, 
883, 1479, 1976 - ⁄ Vắng 
người (1): Không có người 
ởrơi châu văng người, 1936 
- Vắng tanh (2) : Vắng 
hăn không có bóng dáng 
gì. Vd. Hương khái vắng 
tanh, 60; Người đà vắng 
tanh, 292 - Vắng vẻ (3): 
Tức là văng, vẻ là điệp âm 
của vắng. Vd. Trướng hồ 
văng vẻ đêm thanh, 1475; 
1666 - Bỏ vắng (1) : Bỏ 
một mình trong khoảng 
vắng vẻ. Vd. Khi về bỏ vắng 
trong nhà, 883. 


VẮT NÓC (1) : Ngồi vắt 
vẻo ở chỗ cao nhất. Vd. Tú 


600 


bà vất nóc lên giường ngôi 
ngay, 950. Tả thái độ làm 
chủ của Tú bà. 


VẬY (2): 1. Bao bọc chung 
quanh (1). Vd. Vây màn 
bát tiên, 2210 - 2. Chỉ một 
lối chơi cờ, gọi là cờ vây 
hay vị kỳ (1). X. Bản vảy 
- / Bàn vây (1) : Bàn cờ 
vây. Vd. Bản vây điểm 
nước, 1298. 


VẤY (1) : Tức là vậy nói 
theo giọng bằng. Vd. Đành 
vậy củng vẩầy, 679. 


VẤY (2) : Vò, vầy vò. Vd. 
Chín hồi vấn vít như vầy 
mối tơ, 570 ; Vẩy cánh hoa 
tàn -  Vầy cánh hoa tàn, 
3164 : Vầy vò cái hoa sắc 
đẹp đã phai lạt. 


VẬY (8) : Thế, như thế. 
Vd.Phậnsao đành vậầycũng 
vầy, 679 ; 679, 1146, 1611, 
2663, 2716, 3066, 3084. 


VẪY (2) : Lãy tay mà phất. 


Vd. Tay tiên một vầy, 206; 
Vâygió, 279ã -//Vẫy vùng 
(3) : Nghĩa đen, chỉ sự bơi 
lội tự do của loài ở nước; 
nghĩa bóng là tự do hoạt 
động, mặc sức tung hoành. 
Và. Giang hồ quen thói vậy 
vùng, 2173 ; 2550, 2923 
- Vây gió tuôn mưa, 2795: 
Vấy tay mà sinh ra gió, 
chảynướcmätnhưđổmưa, 
hình dung người vật vã 
khóc lóc - Tay tiên một 
vấy, 206 : Tay tiên phất 
một cái. 


VÂN DU (1) : Chỉ người 
đạo sĩ hay tăng ni đi nay 
đây mai đó, không định ở 
chỗ nào, như đám mây ổi. 
Vd. Đeo bầu quầy níp rộng 
đường vân du, 2650. 


VÂN MÔNG (1) : Từ xưa 
nghĩa là tin tức. Vd. Về sau 
chẳng biết vân mồng làm 
sao, 2926 (Bản Kĩnh thấy 
từ vân mồng khó hiểu mới 
đổi làm sự công thế nào). 


VÂN VẤN(1): Cũng nghĩa 
như vân vi, chỉ lời này lời 
khác. Vd. Nỗi lòng khấn 
chứa cạn lời vân vân, 1640. 


VÂN (3) : 1. Do chữ hán 
vận, tức vần thơ (2). Vd. 
Bốn câu ba vần, 100; 3248 
- 8. Nghĩa rộng là vần điệu 
(1). Vd. Bốn dây to nhỏ theo 
vần cụng thương, 472. 


VẦN (2) : Do chữ hán vận, 
nghĩa là chuyển vần, xoay 
vần. Vd. Đùng đùng gió giật 
mây vần, 907 ; 2158 - / 
Chuyển vần : X. Chuyển. 


VẤN AN (1) : Hỏi thăm 
sức khoẻ, hỏi thăm có bình 
yên không ; thăm cha rne. 
Vd. Tiểu thư phải buổi 
vận an về nhà, 1940 - Vấn 
danh (1) : Tiết đầu tiên 
trong hôn lễ, người nhà trai 
đem vật đến hỏi tên tuổi 
người con gái. Vd. Đem 
người viên khách tìm vào 
vân danh, 624. 


601 


VẤN VÍT (1): Quấn, xoắn 
lại với nhau. Vd. Chín hỏi 
vân vĩ:như vây mối tơ, 570. 


VẬN MỆNH (1) : Vận số 
và định mệnh do trời xếp 
đặt sẵn. Vd. Lấy câu vận 
mệnh khuây dần nhớ 
thương, 1798. 


VẤN (2) : 1. Chỉ cặn hay 
bùn ở đáy nước nổi lên 
khiến nước thành dục (1). 
Vd. Mà cho bùn lại vấn lên 
mấy lần, 2156 - 2. X. Tin 
nhạn vấn. 


VẤN (3) : Vốn là, cũng là. 
Vd. Chung quanh vần đất 
nước nhà, 153 ; 155, 906. 


VÁNG (23) : Tuân theo, 
theo lời, theo lệnh, có ý kính 
trọng. Vd. Vâng trình hội 
chủ xem tường, 199 ; 305, 
237,352,466,495,648,926, 
954,1176,1217,1315,1360, 
1424, 1453, 1821, 1852, 
2047, 2264, 2417, 2453, 


602 


2873, 3196 - Vâng chỉ 
(1) : Vâng theo sắc chỉ của 
vua. Vd. Vâng chỉ đặc sai, 
2453 - Vâng lời (6) : Vâng 
theo lời của người trên. Vd. 
Vâng lời khuyên giải thấp 
cao, 237 ; 926, 1176, 1821, 
1852, 3196 - Vâng lĩnh ý 
cao, 495 : Vâng nghe theo 
ý cao qui của người - Vâng 
tạc đá vàng, 352 : Vâng 
lời ấy mà tạc vào đá vào 
vàng cho không bao giờ 
quên được - Vâng trình 
hội chủ xem tưởng, 199: 
Lời kính trọng nói rằng đã 
đem mấy bài thơ của Thuý 
Kiểu đề ở vỏ cây mà trình 
lên hội chủ hội Đoạn trường 
xeM rõ rảng. 


VẮNG : Nh. Vừng. 


VẬT (2) : ! Từ dùng để 
chỉ chung các loài có hình 
ở trong vũ trụ (1). Vd. Vật 
đổi sao dời, 3087 - 2. Chỉ 
cái đô gì (1). Vd. Duyên 


này thi giữ vật nảy của 
chung, 736 - /⁄ Vật đối sao 
đời, 3087 : Chữ hán là "vật 
hoán tỉnh đi", tức vật đổi 
hình trạng, sao dời vị trí, 
chỉ sự biến thiên. 


VẬTMINH(1):Némmạnh 
mình mà nằm xuống Vd. 
Vật mình vẫy gió tuôn 
mưa, 2795 - Vật vã (2): 
Vật mình vì đau khổ. Vd. 
Gieominh vật vákhóc than, 
1677 ; 2000, 


VẬT VỜ (1) : Lang thang, 
lông bông. Vd. Phải người 
trăng gió vậ£ vờ hay sao, 
2180. 


VE (2) : Con ve, ve sấu. 
Vd. Ve ngâm, 2571 ; 2834 
- / Ve ngâm vượn hót, 
2571: Chỉ tiếng buồn thảm. 


VE (11) : Dáng dấp, sắc 
thái. Vd. Mỗi người mỗi vẻ, 
18 ; Được về thiên nhiên, 
34998 ; 525, 641, 824, 1034, 


1218, 1282, 1384, 2062, 
2273 - /⁄ Vẻ chỉ (3) : Có 
ra dáng gì, có đáng giá gi. 
Vd. Vẻ chi một đoá yêu đào, 
503 ; 669, 1343 - Vẻ hồng 
(1) : Bắc của má hồng. Vd. 
Dường chau nét nguyệt 
dường phai về hồng, 1218 
- Vẻ ngân (1) : Có thể hiểu 
là ánh trăng sáng như bạc 
(ngân). Nhưng đây có mấy 
từ ngang trời nên chúng 
tôi hiểu là sắc Ngân hà như 
cách hiểu của 7V. Vd. Vẻ 
ngăn ngang trời, 2062. So 
với câu 153 của Hoa tiên 
(Ngân tà) - Vẻ ngọc (2): 
Vẻ đẹp của ngọc, chỉ nhan 
sắc thanh qui của người 
đẹp. Vd. Càng nhin vẻ ?gọc 
càng say khúc vàng, 824; 
1384 - Vẻ sân : X. Bóng 
tâu - Vẻ thiên nhiên (1): 
Màu vẻ, sắc thái tự nhiên. 
Vd. Phong sương được về 
thiên nhiên, 399. 


VÉ (2) : Dùng màu sắc mà 


603 


biểu hiện cảnh vật. Vd. Nét 
vẽ câu thơ, 124ã ; Chẳng 
về dấu giày, 2233 - // Vẽ 
dấu giày (1): Như về hình, 
in hình dấu giày (ở trên 
rêu), Vd. Sân rêu chẳng vẽ 
dấu giày, 2233 - Vẽ vời 
(1) : Vẽ, điểm xuyết cho 
đẹp thêm. Vời là điệp âm 
của vẽ. Vd. Câu thần lại 
mượn bút hoa vẽ vời, 204. 


VÉN (2) : Thác lên, khoát 
lên, lật lên cho gọn, cho 
quang. Vd. Mối càng vén 
tóc bắt tay, 637 ; 3199 - 
⁄ Vén rnây giữa trời, 
3122 : Liên hệ với câu 
3124 Trăng tân mà lại 
hơn mười rằm xưa. Vên 
Tây giữa trời nghĩa là tan 
mây ở giữa trời cho nên 
mặt trăng lại được sáng lại, 
khiến tuy nó đã là trăng 
tàn mà vẫn còn sáng hơn 
trăng rằm mà bị mây che 
- Vén tóc bắt tay, 637 : 
Hình dung cử chỉ thô bỉ 


604 


của mụ mối khoe hàng đẹp 
để bán cho đất giá. 


VN (8) : Trọn, xong xuôi. 
Vd. Mỗi người mỗi vẻ mười 
phân vẹn mười, 18 ; 730, 
1359, 1477, 2329, 2479, 
2693, 2910 - ⁄ Vẹn mười 
(1): Trọn vẹn, hoàn toản. 
Vd. Mười phân vẹn mười, 
18 - Vẹn tuyển (2) : Trọn 
vẹn. Vd. Sao cho cốt. nhục 
vẹn tuyểên, 599 ; Bây giờ 
sự đã vẹn tuyển, 2545 - 
Vẹn chữ tòng (2) : Trọn 
vẹn việc lấy chồng. Vd. Từ 
vẹn chử tòng, L477 ; 2329 
- Vẹn một lòi (1) : Giữ 
trọnlờiướchencủ.Vd.Trước 
sau cho vẹn một lời, 2693. 
Khi gặp Thuý Kiểu ở định 
Từ Hải, Giác duyên đã hẹn: 
rongnămnămÌlaigặpnhau 
đó mà - Vẹn vẻ (1) : Trọn 
vẹn, Vd. Hai tình vẹn vẻ 
hoà hai, 3221. 


VÉT (1) : Dùng tay hay 


vật gì mà vơ hay thu lây 
cho kỳ hết. Vd, Sạch sành 
sanh vé£chođãẩytúitham, 


584 (TV và nhiều bản. 


nôm chép là quét cho đầy 
tút tham). 


VỀ (79) : 1. Trở lại chỗ 
củ,tráivớiđi(66).Vd. Tường 
đông ong bướm đi về mặc 
ai, 38 ; 52, 114, 133, 166, 
250,276,306,317,363,368, 
395,430,534,558,547,6138, 
654,694, 744,785,810,827, 
846, 883, 966, 1050, 1091, 
1261, 1294, 1372, 1392, 
1420, 1523, 1568, 1578, 
1616, 1667, 1691, 1768, 
1772, 1830, 1940, 1992, 
2028, 2082, 2108, 2284, 
2302, 2510, 2465, 2480, 
2519, 2732, 2752, 2799, 
2821, 2828, 2856, 2890, 
2898, 2901, 2906, 2988, 
3034, 3059 - 2. Hướng tới 
(12). Vd. Bóng ngả về tây, 
S1; 295, 657, 1000, 1100, 
1620, 2495, 2/23, 2896, 


2926, 3159, 3214 - ö3. Có 
nghĩa như qui về (1). Vd. 
Trăm nằm danh tiết cũng 
vềđêm nay, 3186(Lêu văn, 
TVR chép cùng về ; RKOM 
và BK chép củng vì có lẽ 
là sửa lại) - ⁄ Về già (1): 
Đến khi tuổi già. Vd. Làng 
chơi đã trở vềgrä hết duyên, 
810 - Về sau (8) : Chỉ thời 
gian ở sau, từ đây trở đi. 
Vd. Những ước về sau, 657; 
1000, 1100, 1620, 2495, 
2926, 3159, 3214 - Về thần 
(1) : Trở về cõi của tính 
thần, của linh hồn. Vd. Khí 
thiêng khi đã về thần, 2519 
- Đi về : X. Đi - Đường 
đi lối về : X. Đường. 

VỆ (1): Quân hộ vệ ; quân 
ở gần vua chúa, gần chủ 
tướng để hộ vệ. Vd. Vétrong 
thị lập cơ ngoài song phi, 
2312 - // Vệ trong.. cơ 
ngoài, 2312 : Tổ chức quân 
đội xưa, quân ở kinh đô 
(trong) thì tổ chức thành 


605 


vệ (để hộ vệ), quân ở các 
tỉnh (ngoài) thì tổ chức 
thành cơ. Từ Hải tổ chức 
một triều đình riêng, cho 
nên củng có đủ vệ trong 
cơ ngoài. 


VL LÔ (2) : Cây lau, cỏ lau. 
Vd. Vị lô hìu hắt ra màu 
khẩy trêu, 246 ; 913. 


VÌ (34) : 1. Do chữ hán 
vị hay vi nghĩa là bởi, bởi 
duyên cớ (31). Vd. Vĩ hoa 
nên phải trổ đường tìm hoa, 
442 ; 598, 610, 700, 767, 
769, 770, 793, 1330, 1345, 
1397, 1433, 1436, 1444, 
1469, 1949, 1963, 2416, 
2483, 2580, 2630, 2719, 
3105, 3188, 3193, 3211, 
3233 - 2. Giúp đỡ, vì tình 
mà giúp đỡ (1). X. Giúp. 
Củng nói là vẩy - ở. Qui 
trọng, nể nang, thương yêu 
(3). Vd. Xót liễu vì hoa, 
335; Chàng càng thêm nể 
thêm vỉ mười phân, 524 - 


606 


/ Vì hoa : Yêu quí người 
đẹp. Vd. Xót liễu vị hoa, 
335 - Giúp vì : X. Giúp 
- Vì nước vì đân, 2719: 
Vi lợi ích của nước của dân. 
SưTam hợpchỉ việc khuyên 
Từ Hải hàng để khỏi chiến 
tranh cho nước yên và dân 
khỏi chết. 


VÍ (6) : Nên như. Vd. Ví 
đem vào tập Đoan trường, 
209 ; 257, 407, 1071, 1901, 
2017 -// Ví bảng (1) : Nếu 
như, bằng như. Vd. Ví bằng 
thú thực cùng ta, 1539 - 
Ví chăng (3) : 1. Vì bằng 
không (2). Vd. Ví chăng 
duyên nợbasinh, 257 :2017 
- Ø Vị như... chăng, cô ý 
nghỉ vấn (1). Vd. Ví chăng 
có số giàu sang, 1901 - Ví 
đù (1) : Ví như đến thế 
nửa. Vd. Ví dà giải kết đến 
điều, 421 - Ví chăng có 
số giàu sang, 1901:( Quan 
văn, Phúc văn đều chép ví 
chăng ; TVK và Quảng tập 


lại chép ví sinh, chứ sinh 
( #) và chủ chăng (#) 
đề lân với nhau. Từ ví sinh 
thi rõ nghĩa, từ ví chăng 
hơi khó hiểu. Nhưng từ xưa 
người ta vẫn quen phiên 
là ví chăng, mà từ ây cũng 
rõ nghĩa nếu hiểu rằng 
Nguyên Du hay dùng đặt 
ngược). Câu ây có nghĩa 
là : Vị có số giảu sang 
chăng, tức là ví như có số 
giàu sang. 


VÍA (1): Theo quan niệm 
của Đạo giáo thì phách hay 
vía là phần tinh thần của 
người phải phụ vào xác mới 
tốn tại, khi người chết thì 
tan đi, còn hồn là phần tỉnh 
thần không có xác cũng tồn 
tại được. Theo quan niệm 
thông thường thì có người 
via xâu, có người vía tốt. 
Vd. Cô nào xấu vía có thưa 
mỗi hàng, 934. 


VỊ (1) : Tiếng tôn xưng 


người ở địa vị cao. Vd. Hai 
bên mười vị tướng quân, 
2261. 


VIỆC (19) ; 4, Sự việc, công 
việc (17). Vd. Có ba trăm 
lạng việc này mới xuôi, 612; 
625, 693, 768, 1258, 1547, 
1692, 2086, 2324, 2371, 
2397, 2441, 2454, 2493, 
2505, 2630 - 2. Chuyện (2). 
Vd. Lại mang những việc 
tầy trời đến sau, 1514; 1830 
- ⁄ Việc chông gai (1). 
Việc khó khăn, khiến người 
ta phải đau đớn khổ sở. 
Vd. Trót lòng gây việc 
chông gai 2371 - Việc 
ngoài (1) : Công việc ngoài 
biên thuy. Vd. Việc ngoài 
đồng nhung, 2454 - Việc 
nhà (2) : ?, Biến cố xảy 
ra ở trong nhà (1). Vd. Việc 
nhàäã tạm thong dong, 693 
- 3. Công việc của chính 
mình (1). Vd. Huống chỉ 
việc củng việc nhà, 2431. 


VIÊNNGOẠI(3):ỞTrung 


607 


Quốc xưa chỉ chức quan 
ngoại ngạch đo quyên tiền 
mà được. Vd. Có nhà viên 
ngoại họ Vương, 11; 3774, 
2822. 


VIỆN SÁCH (3) : Phòng, 
nhà đọc sách, chứa sách, 
Vd. Chàng về viện sách 
nàng dời lầu trang, 362; 
1648, 1987. 


VIÊN KHÁCH (1): Khách 
ở xa. Vd. Đưa người viên 
khách tìm vào vấn danh, 
624 - Viên phương (1) : 
Phương xa. Vd. Có người 
khách ở viên dương, 6G. 


VIẾNG THĂM (1) : Điếu, 
thăm người chết. Vd, Ấy 
mồ vô chủ ai mà viếng 
thăm, 80. 

VIẾT (3) : Vd. Xem người 
viết kinh, 1986 ; 2367, 2762 
- Viết mướn : Tức viết 
thuê. X. May thuê. 


608 


VIỆT ĐÔNG (1) : Tức là 
tỉnh Quảng Đông, 2172. 


VIN (I) : Với tay mà niu 
xuống. Vd. Thì vín cành 
quít cho cam sự đời, 834 
-Vin cành quít : %. Qui. 


VINH HIỂN (2) : Vẻ vang 
rạng rở. Vd. Nghĩ minh 
vinh hiển thương người 
lưu ly, 2872 ; 2966 - Vinh 
hoa (1) : Vẻ vang tốt đẹp. 
Vd. Vĩnh hoa bồ lúc phong 
trần, 2287. 


VỊNH (2) : Ngâm thơ ; làm 
thơ. Vd. Vạch da cây vịnh 
bốn câu ba vần, 100 ; 232. 


VĨNH QUYẾT (1): Ly biệt 
mãi mãi. Vd. Ái hay vĩnh 
quyết là ngày đưa nhau, 
1680. 


VÒ (5) : Lấy tay mà vầy 
cho nhàu, cho rối. Vd. Khi 
vò chín khúc, 488 ; 1130, 
1252, 1265, 2848 - / Vò 


chín khúc (1) : Đau lòng 
như chín khúc ruột bị vò 
rối. Vốn chử hán lả "cửu 
hồi trường", là chín lần 
xoăn ruột (X. Chín khúc), 
Nguyễn Du chuyến thành 
hình tượng "vò chín khúc”. 
Vd. Khi vỏ chín khúc khi 
chau đôi mày, 488 - Vò 
tơ (2): Chỉ lòng đau rối 
như tơ lòng bị vò rối. vd. 
Mối tình đòi đoạn vò tơ, 
1265 ; 2848. 


VÒ VÕ (1) : Hình dung 
cảnh trơ trợọi một minh. 
Vd. Vòvõphươngtrời, 1267. 


VÓ CÂU (2) : Tức là chân 
ngựa câu. Vd. Vó câu khấp 
khểnh, 870 ; 1602. 


VỎ LỰU (1) : Nói thân 
cảy mai phôi pha sương 
lạnh nên gầy gò, ví thân 
Thuý Kiều bị đòn. Vả. 
Gương lờ nước thuỷ mai 
gầy vóc sương 1430. 


VÓC (1) : Thứ hàng tơ nền 
bóng có hoa. Vd. Ngọc vàng 
gấm vóc sat quan thuyết 
hàng, 2458 - / Gấm vóc: 
X. Gảm. 


VÒNG (7) : 1. Đường tròn, 
cái gì giống đường tròn, 
do đó dùng để chỉ cái gì 
có đường tròn, có giới hạn 
bọc quanh ; côi, phạm vi 
(6). Vd. Gót tiên phút đã 
thoát vòng trần ai, 1380; 
1912, 2520, 2527, 2669, 
3094 - 2. Khoanh tròn (1): 
Vd. Vò tơ trăm vòng, 2848. 


VÔ TÍCH(3): Huyện thuộc 
phú Thường Châu tỉnh 
Giang Tô, 2291,2300, 2898. 


VÔ CHỦ (2) : Không có 
ai nhận, không thuộc về 
sở hửu của ai. Vd. Ấy mô 
vô chủ ai mà viếng thăm, 
80 ; 1649 - Vô đuyên (4): 
1. Không có nhân duyên 
tốt (3). Vd. Đoạn trường 


609 


lạichonmătngười vôduyên, 
818 ; 1904, 2660 - 2. Không 
có nhân duyên với nhau 
(1). Vd. Khéo vô đuyên bấy 
là mình với ta, 74 - Võ 
định: X. Đống xương Vô 
định - Vô loại : X. Dây 
vô loại - Vô lương (Ì) : 
Không có lương tâm. Vd. 
Kẻ chê bất nghia người 
cười vô iương, 1186 - Vô 
nghĩa (1): Nh. Bát nghĩa. 
Vd. Tuồng vô nghĩa ở bất 
nhân, 967. 


VÔ (1) : Đập vào. Vd. Bèo 
trôi sóng vố chốc mười lăm 
năm, 3020 - / Võ về (1): 
Yên ủi Vd. Ngập ngửng 
ông mới vố về giải khuyên, 
2800 - Bèo trôi sóng vỗ: 
X.. Hào, 


VÔI (2) : Vẻ. Tường với, 
666 ; 753 - / Tường vôi: 
X. Tường - Phận bạc như 
vôi, 753 : X: Phận. 


610 


VỘI (22) : Gấp, lật đật, 
hấp tấp. Vd. Nhớ nơi kỳ 
ngộ vỏ: dời chân đi, 260; 
261, 317, 431, 445, 521, 
527,528, 1498, 1843, 2228, 
2342, 2398, 2412, 2437, 
2627, 2743, 2773, 2821, 
3008, 3060, 3077 - / Vội 
vàng (17) : Tức là vội, 
lật đật. Vàng là điệp âm 
của vội. Vd. Vội vàng lá 
rụng hoa rơi, 361 ; 468, 
563, 667, 868, 884, 1561, 
1864, 2086, 2151, 2146, 
2298, 2501, 2637, 2772, 
2839, 2951. 


VỐN (12) : j. Tiền gốc 
để buôn bán hay cho vay 
mà lấy lời, lấy lãi (3). Vd. 
Cũng đà vừa vốn còn sau 
thì lời, 830 ; 832, 1146 
- 2. Nguyên, vẫn (9). Va, 
Thông minh vốn sẵn tư 
trời, 29 ; 148, 154, 1108, 
1277, 1529, 1612, 2172, 
2406 - / Vốn liếng (1): 


' Từ kép nghĩa là tiền vốn. 
Vd. Thôi thôi vốn liêng đi 
đời nhà ma, 970 - Vốn 
nhà (1) : Vốn của nhà. 
Vd. Vốn nhà cũng tiếc, 839. 


VỢƠ (2) : Lấy tay mà quơ 
lấy, năm lây. Vd. Vợ 
quảng vơ xiên. 2600 - 
⁄ Vơ quàng vơ xiên, 
2600 : Ý nói ông tơ xe 
dây cho người ta lây nhau, 
không lựa chọn mà xe, cứ 
vơ đây bừa bãi mà buộc 
bây bạ, không xứng đôi. 


VỢ (4) : Vd. Sống làm vợ 
khắp người ta, 87 ; 737, 
9333, 2897 - / Vợ eả (1): 
Vợ chính, vợ lớn. Vd. Phải 
tay vợ ca phủ phảng, 
2897 - Vợ chồng (3) : 
Vợ và chồng. Vd. Vợ chồng 
chén tạc chén thủ, 1835; 
2815, 3093. 


VỠ (2): Bể toang ra, nghĩa 
đen và nghĩa bóng. Vd. Dâu 


sao bình đã vỡ rồi, 1197; 
3071 - /⁄ Vỡ lòng (1) : 
Trẻ con bắt đầu đi học, 
nghĩa rộng là bắt đầu học. 
Vd. Vớ lông học lấy những 
nghề nghiệp hay, 1222 - 
Võ lở (1) : Chỉ một chuyện 
một việc tin đồn rầm ra 
các nơi, ví như nước sông 
vị bờ vỡ lở mà tràn ra. 
Vd. Nội oan vỡ lở xa gần, 
987. 


VƠI (3) : Trái với đầy. 
Vd. Làm cho bể ái khi đầy 
khi vơi, 1344 ; 1840, 1884 
- ⁄ Vơi vơi (1) : Hơi vơi 
, vơi đần đi. Vd. Bể oan 
đường đã vơi vơr cạnh lòng, 
2420. 


VỜI (8) : 1. Nghĩa như 
chừng (7). Vd, Vân xem 
trang trọng khác vời, 19; 
482, 909, 1788, 2215, 2345, 
2635 - 2. Chỗ xa vời, tức 
là chỗ ngoài xa trên mặt 
sông hay mặt biển (1). X. 


611 


Vời trông - // Vòi trông 
(1) : Trông ra xa ; trông 
ra ngoài vời. Vd. Với trông 
còn tưởng cánh hồng lúc 
gieo, 2970 - Khác vời : 
X. Khác - Tuyệt vời : 
X. Tuyệt - Lỡ bước sẩy 
vời, 2345 : Lỡ bước mà 
rớt ngã ở ngoài vời. 


* 
VỚI (1) : Giơ tay lấy cái 
gì ở cao hay ở xa. Vd. Giơ 
tay với lấy về nhà, 295. 


VỚI (51) : ¡. Tử nối nghĩa 
như cùng, và (13). Vd. Rộn 
đường gần với nẻo xa bời 
bời, 178 ; 354, 735, 740, 
766, 847, 2344, 2368, 2385, 
2432, 2760, 2808, 2881 - 
2. Đôi với (38). Vd. Với 
Vương Quan trước vần là 
đồng thân, 154 ; 358, 381, 
386, 422, 462, 653, 702, 
722, 790, 802, 1248, 1294, 
1897, 1942, 1945, 19542, 
1988, 2088, 2124, 2157, 
2207, 2316, 2411, 3459, 


612 


2465, 2977, 2985, 3042, 
3096, 3152, 3157, 3248 - 
/⁄ Với là (1): Cùng là, với 
lại. Vd. Lọ là thâm tạ với 
là tri ân, 2432. Các bản 
quốc ngử đều theo nhau 
mà phiên là mới là. Phải 
phiên là với ià thì câu thơ 
mới thông nghĩa. Chữ có 
thể đọc là với hay mới. 


VỚT (4) : 1. Lấy, kéo vật 
gì ở dưới nước lên ; cứu 
người chết đuôi (3). Vảd. 
Nhờ tay tế độ vớt người 
trầm luân, 1080 ; 2637, 
2705 - 2. Bòn mót lấy, vớt 
vát lấy vật gì đã gần hết 
gần hông(1). Vd. Vớthương 
dưới đất, 3154. Cái hương 
đã rớt xuống đất mà còn 
vớt vát lấy, tỷ dụ còn ham 
cái sắc đã ô uế rồi. 

VU THÁC (1) : Bịa đặt 
mà đổ tội cho người ta. 
Vd. Này ai vu thác cho 
người hợp tan, 660. 


VŨ QUI (3) : Chỉ người 
con gái về nhà chồng ; lê 
rước dâu. Vd. Định ngày 
nạp thái vu qui, 651 ; 2264, 
2843. 


VỤ (2) : 1. Sự dùng sức 
mạnh, dùng binh khi, dùng 
quân đội, trái với văn. Cũng 
nói là vð (1). Vd. Gồm hai 
văn võ (vử) rạch đôi sơn 
hà, 2442 - 2. Chi dây đàn 
lớn (1). Vd. So dần dây võ 
(yä) đây văn, 471 - / Văn 
vũ : X. Văn. 


VỤI (4) : Vd. Vưi là vui 
gượng kẻo là, 1247 ; 1581, 
2843 - /⁄ Vui vày (3) : 
Vui vẻ sum họp. Vd. Trong 
quân có lúc vưi vầy, 2289; 
3060, 3208 - Vui vẻ (1): 
Tức là vui, vẻ là điệp âm 
của vui. Vd. Chào mời vui 
về nói năng dịu đàng, 2012 
- Vui chữ vu qui, 2843: 
Vui về chuyện kết hôn - 
Vui gượng kẻo là, 1247: 


Miễn cưỡng làm vui vẻ để 
cho người ta khỏi trách 
mắng - Vui miệng mưa 
cười, 1581 : Nhân vui mà 
nói đùa để cười. 


VÙI (4) : Chôn một cách 
sơ sài, Vd. Vụ; nông, 78; 
1136, 1929, 2605 - /⁄ Vi 
nông (1) : Chôn cạn, chôn 
sơ sài. Vd. Vùi nông một 
nấm mặc dầu cỏ hoa, 78 
- Vùi liễu dập hoa, 1136: 
Tách từ vủi đập làm hai 
để đối lời, chỉ đánh đập 
người con gái, ví như vùi 
dập đoá hoa cành liễu. 


VÙNG (3) : Miền, khoảng 
đất, khoảng không gian. 
Vd. Một vùng cô áy bóng 
-tà, 97 ; 144, 261. 


VỤNG (2) : Dớ, không 
khéo. Vd. Vụng đường tu, 
1195, 1587 - / Vụung 


đường tu (1) : Tu hành, 
tu thân không khéo. Vd. 


613 


Kiếp xưa đâ vụng đường 
tu, 1195. 


VŨNG LÂY (1): Chỗ trũng 
đầy bùn. Vd. Chút thân 
quản quai vững lầy, 1959. 


VUÔNG (1) : Một miếng 
vải vuông vắng lấy bề khổ 
làm chừng. Vd. Xuyến 
vàng đôi chiếc khăn là 
một vuông, 318 -//Vuông 
tròn (3): Chỉ tình trạng 
trọn vẹn, sum họp. Vd. 
Khuôn xanh biết có vuông 
tròn mà hay, 412 ; 1331, 
1634 - Cuộc vuông tròn: 
X. Cuộc. 


VUỐT (1): Móng nhọn của 
loài ác thú. Vd. Vuốtf đâu 
xuống đất, 1132. 


VỪA (44) : 1. Đúng, khớp ` 


vớt ; đúng mức, không thái 
quá, không bât cập (12). 
Vd. Cũng đà vừa vốn còn 
sau thì lời, 830 ; 920, 1046, 
1059, 1885, 1763, 1908, 


614 


2199, 2336, 2842, 3042, 
3075 - 2. Vừa lúc, vừa mới 
(25). Vd. Thuyền tình vừa 
ghé tới nơi, 68 ; 401, 435, 
525, 529, 530, 685, 867, 
1002, 1083, 1178, 1292, 
1474, 1605, 1802, 1831, 
2033, 2137, 2141, 2397, 
2526, 2536, 2842, 3131, 
3216 - 3 Đúng lúc (6) : 
Vd. Tiết vừa con én đưa 
thoi, 39 ; 371, 429, 1199, 
2061, 2595 - 4. Chỉ cái 
ở giữa chừng ; nghĩa rộng 
là tầm thường (1). Vd. Gan 
vừa, 2893 - // Vừa rồi (9): 
Vừa xong. Vd. Xem người 
định giá vừa rồi, 2141 ; 
2397 - Vừa thì (1) : Chưa 
quá tuổi lấy chồng. Vd. 
Xuân đương vừa thì, 2842 
- Gan vừa (1) : Gan tầm 
thường. Vd. Kiên trinh 
chẳng phải gan vừa, 2893. 


VỤC (6) : Nâng đỡ hoặc 
khiêng người ôm, người yếu 


để ởi. Vd. Vực nàng vào 
chốn hiên tây, 991 ; 1155, 
1607, 1708, 1713, 1538. 


VỤC (2: : Chã nước sâu, 
Vd. Bây giờ một vực một 
trời, 1877 ; 2943 - / Một 
vực một trời, 1877 : X. 
Một - Trời thắm vực sâu, 
2943 : X. Trời. 


VỮNG (4) : Chữ hán là 
vựng, chỉ cái gì hình tròn, 
như mặt trời, mặt trăng. 
Củng nói là vầng. Vd. Vừng 
trăng vằng vặc giửa trời, 
449 ; 560, 1525, 3074 - 
⁄ Vừng đông (I1) : Tức 
mặt. trời, vi mặt trời mọc 
ở phương đông. Vd. Vừng 
đông đâu đã đứng ngay 
nóc nhà, 560 - Vừng trăng 
ai xe làm đôi, 1525 : So 
với câu thơ cổ "Thuy bả 
kim bôi phân lưỡng đoạn. 
Bán trâm thuỷ để bán phủ 
không", nghĩa là : Ai đem 
chén vàng chia hai mảnh, 


nửa chìm đáy nước nửa 
trên không. Tả cảnh vợ 
chồng ly biệt. 


VỰNG (1) : Choáng váng, 
chóng mặt, ngất ởi. X. Cơn 
vựng /í Cơn vựng (1) : 
Cơn ngất. Vd. Mới dầu cơn 
vựng chưa phai giọt hồng, 
762. 


VỮNG (4) : Chắc chắn, 
Vd. Vừưng tay co, 1347 ; 
2060, 2521, 3162 - / Vững 
chân (1) : Chắc chăn được 
ở đó. Vd. Sư càng nể mặt 
nàng càng vững chân, 2060 
- Vững tay co (1) : Tức 
là chắc tay đối phó. X. Tay 
co. Vd, Như chàng có vững 
tay co, 1347 - Vững vàng 
(2) : Vững chắc không cái 
gì lay chuyển được. Vảd. 
Hai kinh vững vàng, 10; 
2664. 


VƯỜN (10) : Vd. Xăm xăm 
băng lối vườn khuya một 


615 


mình,432;504,1535,1913, 
1925, 1942, 2⁄43, 2745, 
2821, 3240 -/ Vườn hồng 
(1) : Tức là vườn đảo. Vd. 
Vườn hồng chỉ dám ngăn 
rào chim xanh, 504. Dùng 
điển vườn đào tiên của Tây 
vương mẫu và chim xanh 
là sứ giả của Tây vương 
mẫu ; nghìa bóng nói mình 
là con gái, có đám ngăn 
cấm người ta cậy muối lái 
để đi lại đâu - Vườn Thuý 
(1): Tức cái vườn nhà Thuý 
Kiêu (không phải là vườn 
có hiên Lâm thuy, vì theo 
mấy câu dưới là nói vườn 
nhà Thuý Kiểu : Đầy vườn 
có mọc lau thưa...). Vd. Vội 
sang vườn Thuý dò la, 2743 
- Vưởn mới thêm hoa, 
1535 : Ý là trong nhà mới 
cưới thêm vợ lẽ, nói mia 
mai - Vườn xuân một 
cửa, 3240 : Vườn xuân tỷ 
du gia đình êm đẹp ; mó£ 
cửa tức là một nhà. 


616 


VƯỢN (1): Con vượn. Vd. 
Ve ngâm vươn hót, 2571 
-  Ve ngâm vượn hót: 
X. Ve. 


VƯƠNG : (3) !. Chỉ con 
tằm con nhện nhả tơ ra 
mà kết thành kén, thành 
mạng (2). Vd. Nhận này 
vương lấy tơ kia mấy lần, 
1432 (ý nói đã kết duyên 
với Thúc sinh rồi) ; Con 
tằm đến thác hãy còn vương 
tơ, 1976 - 2. Chi sợi tơ 
còn mắc, chưa dứt. Vd. Còn 
vương tơ lòng, 2242 - / 
Vương tơ lòng, 2242. Cái 
tơ lòng còn vương, chưa 
lia dứt, tức lòng hãy còn 
yêu. 


VƯƠNG SƯ (1) : Quân 
của nhà vua. Vd. Vương 
sư dòm đã tỏ tường thực 
hư, 2506 - Vương thần 
(1) : Bề tôi của nhà vua. 
Vd. Bàng nay chịu tiếng 
vương thần, 2477 - Vương 


tôn quí khách, 828 : 
Vương tôn qui khách, 828 
Vương tôn là đồng đõi nhà 
qui tộc ; qui khách là khách 
sang trọng. 


VƯỚNG (1) : Mắc lấy, mắc 
miu.Vd.Tơduyêncòn vướng 
chút này chưa xong, 720. 


VƯỢT (3) : Từ bên này núi 
hay sông biển đi sang bên 
kia. Vd. Thuận phong một 
lá vượt sang bến Tề, 1626; 
1710, 2126 - / Vượt bể 
(1) : Đi tàu qua biển. Vd. 
Vượt bể ra khơi, 2126. 


617 


XA (41): Vd. Xa nghe, 68; 
Dặm về còn xa, 114 ; Này 
thực tỉnh thành chẳng xa, 
126 ; 141, 147, 161, 190, 
202,218,276,304,374,561, 
596, 703, 1034, 1035, 1255, 


1368, 
1806, 
2085, 


1365, 
1926, 
2079, 


1432, 1790, 
1971, 1980, 
2086, 2096, 
2102, 2144, 2405, 2434, 
2759, 2990, 3109, 3231, 
3250 - / Xa gần (10) : chỉ 
khoảng vừa xa vừa gần, 
chừng xa hay gần. Vd. Xa 
gầnxôn xao,622;978, 1081, 
1251, 1441, 2116, 2863, 
2868, 2910, 3028 - Xa khơi 


618 


(1): Nh. Xa xôi. Vd. Non 
nước xa khơi, 1505 - Xa 
nghe (1) : Từ xa mà nghe 
tiếng. Vd. Xa nghe cũng 
nức tiếng nàng tìm chơi, 
68 - Xa xa (3) : Ở phía 
xa, ngoài xa, nói chừng 
chừng. Vd. Thuyền ai thấp 
thoáng cánh buồn xa xa, 
1048; 1599, 2286 - Xa xăm 
(1) : Xa xôi, chỉ đường xa. 
Vd. Nàng thì dặm khách 
xa, xăm 911 - Xa xôi (7): 
Từ kép nghĩa là xa cách. 
Vd. Gần đây nào phải người 
nào xa xôi, 312 ; 538, 542, 
843, 1260, 1524,2937- Gần 


xa :X. Gần - Xa chạy cao 
bay 1971: Chicon thú chạy 
cho xa để khỏi bị săn, con 
chim bay cho cao để khỏi 
bị bản ; nghĩa bóng là trốn 
khỏi bị bắn ; nghia bóng 
là trốn đi xa - Xa đem tấc 
thành, 374 : Xa đem là 
từ xa đem đến, ¿ác thành 
là tấc lòng thành - Xa đưa 
ướm lòng, 304 : Từ đường 
xa đưa tiếng để thử lòng. 


XANH(12): ¡. Màu lá cây, 
màu da trời (11). Vd. Hoa 
ghen thua thắm liễu hờn 
kém xanh, 26 ; 41, 58, 72, 
143, 504, 678, 1474, 1944, 
1950,3171 - 2. Chỉ quảchưa 
chín(1).Vd.Cầmnhưchẳng 
đỗ những ngày còn xanh, 
680 - /⁄ Xanh rì (1) : Sắc 
xanh có vẻ rậm rạp. Vd. 
Một vùng có mọc xanh rì, 
261(Các bản nôm đều chép 
dòng, duy KROMfchép là làn, 
BE chép là vùng nghĩa ổn 
hơnrnà đọcđã quen).-Xanh 
xanh (2) : Chỉ sắc hơi xanh, 


không phải xanh đậm. Vd. 
Chân mây mặt đất một 
màu xanh xanh 1501 - Áo 
xanh :X. Áo - Chim xanh: 
X%. Chim - Đặm xanh X. 
Đặăm-Xuânxanh:X. Xuân 
- Xanh tận chân trỏi, 41: 
Xanh mãi đến nơi chân trời 
(Theo Liểu văn và 7VR. 
Chữ ( Š tiền) phải phiên 
là ứn hay tận chứ không 
phiên ra rợn được). 


XAO XÁC (1) : Tiếng kêu, 
tiếng nói nhộn nhịp. Vd. 
Tiếng gà xao xác gáy mau, 
1123. 


XĂM XĂM (4): Hinh dung 
cái tư thái nhắm một chỗ 
mà một mạch đi đến. Vd. 
Xăm xăm đè nẻo Lam kiều 
lần sang, 266 ; 432, 1942, 
2037. 


+ 


XAN (1): Kéo quần áo lên 
cho gọn. Vd. Xăn tay - / 
Xắn tay (1) : Xắn tay áo. 
Ngày xưa người văn nhân 
ở Trung Quốc mặc áo rộng 


619 


tay nên muốn làm gì bằng 
tay thì phải xắn tay áo lên 
cho gọn. vd. Xản tay mở 
khoá động đào, 391. 


XÂY (]) : Xây dựng nhà 
cửathànhquách.Vd.Thành 
xây khói biếc, 1604. Ở trên 
thành có khói biếc bốc lên, 
có cảm giác như khói xây 
cho thành cao hơn. 


XÂY (1): Chợt. X. Xấy nghe 
-  Xẩy nghe (1) : Chợt 
nghe. Vd. Xấynghethế giặc 
đã tan, 2953. 


XẤP XỈ (1) : Gần đến, gần 
bằng. Vd. Xuân xanh xấp 
xỉ tới tuần cập kê, 36. 


XẬP XE (1› : Hình dung 
chim én bay liệng ở trong 
nhà không, khi lên khi 
xuống, né bên này tránh 
bên kia. ŸVd. Xáâp xèén liệng 
bầu không, 2749. 


XẤU (3) : 1. Trái với tốt, 
đẹp (1). Vd. Xảu via - 2. 


620 


Xấu hổ (2). Vd. Xấu chàng 
mà có ai khen chi mình; 
1610 ; 3157 - / Xấu via 
(1) : Tục xưa, những người 
bán hàng ế ẩm thường cho 
là gặp phải người xấu vía, 
nên người ta lấy lửa đốt 
vía xấu ấy đi. Ở lầu xanh 
thì cô nào không đắt hàng 
người ta cho rằng chính vía 
cô ấy xấu nên ế hàng. Vd. 
Cô nào xấu vía có thưa mỗi 
hàng, 934. X. Vía - Xấu 
xa (1) : Xấu hổ, hổ thẹn. 
Vd. Ông qua bướm lại đã 
thừa xáu xa, 3098 - Xấu 
chàng mà có ai khen chỉ 
mình, 1610 : Diễn câu tục 
ngử "xấu chàng hổ al". 


XE (15): 1. Cái xe có bánh 
để lăn trên đường (9). Vd. 
Ngựa xenhư nước, 48; Dấu 
xe ngựa đã rêu lờ mờ xanh, 
72; 77, 894, 980, 921, 925, 
1606, 2951 - 2. Văn cho 
chi hay dây xoắn lại (6). 
Vd. Xetơ, 1532; 2090, 2600, 
2840, 3076, 3111 - / Xe 


châu (2) : 1. cái xe có rèm 
trang sức hạt châu, hạt 
cườm, chỉ cái linh xa (1). 
Vd. Sắm xanh nếp tử xe 
châu, 77 - Ø. Chỉ cái xe của 
người sang trọng (1). Vd. 
Xe châu dừng bánh cửa 
ngoài, 921 - Xe dây (1) : 
Tức là cho kết hôn, theo 
điển Nguyệt lão xechihồng 
rnà buộc chân vợ chồng với 
nhau. X. Chỉ hồng. Vd. Kíp 
toankiếmchốn xeđây,2099 
- Xe hương (1) : Chỉ cái 
xe của đàn bà quí phái. Vả. 
Xe hương nàng cũng thuận 
đường qui ninh, 1606 - Xe 
ngựa (1) : Xe và ngựa. Vd. 
lấu xe ngựa đã rêu lờ mờ 
xanh, 72 - Xe tơ (4) : Nh. 
Xe dây. Vd. Kết tóc xe tơ, 
1532 ; Xe fơ sao khéo vơ 
quàng vơ xiên, 2600 ; 3076, 
3111 - Kết tóc xe tơ, 1532: 
%X. Kết tóc và Xe tơ. 


ˆ 


XE (1) : Cưa ra, cắt ra. 
Vd. Vắng trăng ai xẻ làm 
đôi, 1525, 


XEM (29) : ¡. Coi, nhìn, 
xét, để ý xét (25). Vd. Lần 
xemphongcảnhcóbềthanh 
thanh, 54 ; 118, 129, 199, 
200, 207, 500, 881, 948, 
1087, 1116, 1174, 1454, 
1573, 1781, 1898, 1986, 
2049, 2065, 2141, 2193, 
2278, 2352, 3009, 3224 - 
2. Coi người thế nào, có 
ý nghĩa đối đãi (3). Vd, Xem 
thường xem khinh, 886 ; 
2186 - ở. Người ta xem ra 
thì (1). Vd. Vân xem trang 
trọng khác vời, 19 - Xem 
gương (1) : Xem sự tình 
mà xét đoán, mà biết (ví 
như nhìn vào gương). Vd. 
Xem gươngtrong bấy nhiêu 
ngày, 881 - Xem tình (1): 
Xem tình hình. Vd. Xem 
tỉnh ra cũng những màu 
dớdang,948-Xemthường 
xem khinh, 886 : Tức là 
khinh rẻ - Xem hoa bóng 
thẹn, 636 : (Theo 7V và 
Phúc văn) Nhìn hoa thì 
thẹn riêng với bóng mình. 


621 


XEN : Nh. Chen. 


XÉT (4) : ¡. Xem kỹ có ý 
đánh giá (3). Vd. Xét mình 
công 1£ tội nhiều, 2559 ; 
2681, 3080 - 2. Chiếu cố 
(1). Vd. Dù chăng xét tấm 
tỉnh si, 339. 


XẾ (3) : Chỉ mặt trời hay 
mặt trăng ngả về phía tây; 
chỉ ánh sáng chiếu xiên. 
Vd. Chênh chênh bóng 
nguyệt xế mành, 185 ; 438, 
1829. 


XÍCH (1) : X. Dây xích. 


XÍCH THẰNG (2) : Nh. 
Chỉ hồng. Vd. Nàng răng 
hồng diệp xích thằng, 459; 
Buộc chân thôi củng xích 
thằng nhiệm trao, 904. X. 
Hồng diệp xích thằng. 


XIÊM (2) : Phần y phục 
mặc để che phía đưới thân 
thể. Vd. Cổi xiêm lột áo, 
925 ; 2854 - / Áo xiêm: 
X. Áo. 


622 


XIÊN (1) : X. Vơ quảng 
vz xiên, 2600. 


XIẾT (10) : Có thể biết ; 
có thể cùng ; xuẻ. Vd. Khóc 
than khôn x/€£ sự tình, 73; 
310, 535, 750, 2008, 2425, 
2764, 2837, 3016 - / Xiết 
bao (5) : Bao nhiêu kể hết 
sao được, tức là nhiều lắm. 
Vd. Mà lòng trọng nghĩa 
khinh tải xiết bao, 310 ; 
777,93764,2837,3016-Xiết 
chỉ (1) : Xiết sao được. Vd. 
Chạm xương chép dạ xiết 
chi, 2425 - Xiết đâu (1): 
Xiết thế nào được. Vd, 
Nghe thôi kinh hải xié£ 
đâu, 2003 - Xiết nỗi (1): 
Bao nhiêu nông nôi không 
kể xiết. Vd. Máng tin xiết 
nỗi kinh hoàng, 535. 


XIẾU (ð): 1. Xiêu giạt (2). 
Vd. Sinh đà phách lạc hồn 
xiêu,1823;2363-2.Nghiêng 
đi ; nao núng (3). Vd. Đổ 
quánxr!ềuđình, 1302;2176, 
2474 - // Xiêu xiêu (1) : 


Hoixiêu lòng. Vd. Sóng tình 
dường đã xiêu xiêu, 499 - 
Hồn lạc phách xiêu : X. 
Hồn- Phách lạchồnxiêu: 
X. Phách. 


XIẾU MẪU : Nh. Phiếu 
mẫu, 


XIN (21) : Cầu, yêu cầu 
(lời lễ độ). Vd. Xín một hai 
điều, 329 ; 402, 644, 748, 
960, 999, 1106, 1320, 1360, 
1491, 1515, 1518, 1688, 
1910, 2124, 2218, 2322, 
2351, 2546, 2561, 2582. 


XOAY (1) : Quay, chuyển 
tròn. Vd. Đã xoay đến thế 
còn vẫn chưa tha, 2158. Từ 
xoay và từ vần ứng với từ 
hồng quân ở câu trên - // 
Xoay vần (1) : Tức chuyển 
vần. Quan niệm xưa cho 
rằng người ta ở đời cũng 
nhưmuônvättrongthếgian 
là do tạo hoá dùng cái bàn 
xoay lớn (hồng quân) mà 
xoay vần để năn nên, vì 
thế gọi là vận mệnh (vận 


nghĩa là vần). Vd. Mà xem 
con tạo xoay vần đến đâu, 
1116. 


XOANG : X. Chương. 


XONG :(24): Rồi, hết, xuôi, 
hoàn thành, ổn thoả. Vd, 
Chưa xong điều nghĩ đã 
đào mạch Tương, 238 ; Đố 
ai gỡ mối tơ mảnh cho 
xong, 244 ; 544, 652, 692, 
720, 856, 878, 949, 1019, 
1106, 1198, 1379, 1464, 
1488, 1752, 1831, 1848, 
1952, 2074, 2294, 2618, 
2930, 3120, 


XÓT (19) : Đau đớn ; lấy 
làm đau thương ; thương 
hại. Vd. Xót liêu vì hoa, 
335 ; Nghĩ người ăn gió nằm 
mưa xó‡ thầm, 554 ; 610, 
698, 732, 738, 819, 895, 
1043, 1152, 1221, 1270, 
1741, 23237, 2433, 2538, 
2929, 2932, 3167 - // Xót 
thay (1) : Thương làm sao. 
Vd. Xót thay huyên cỗi 
xuân già, 2237 - Xót 


623 


thương (1) : Đau xót. Vd. 
Nơi thì lừa đảo nơi thì xót 
thương, 2292 - Xót xa (6): 
Đau thương, thương xót, 
thương yêu. Xa là điệp âm 
của xóớ. Vd. Nghĩ lòng lại 
xót xa lòng đòi phen, 788; 
1234, 1432, 1794, 1888, 
2810 - Xót liễu vì hoa, 
335 : Thương xót liễu, yêu 
vì hoa. Liêu và hoa tỷ dụ 
người phụ nữ - Xót nàng 
ta mới, 1152 : la mới là 
lời đặt ngược. Xót thương 
nàng mới ra(ma chịu đoan). 


XỐC (1) : Cầm hai tay mà 
nhắc mạnh lên. X. Xốc áo 
- ⁄ Xốc áo (1) : Hai tay 
cầm áo mà nhắc lên rồi 
buôngrachonóchủngxuống 
khỏi nhăn. Vd. Buông cầm 
xốc áo vội ra, 291. 


XÔI (1) : Nảy nở ; lộ vẻ 
tươi đẹp ra. X. Xôi vẻ ngọc 
- ⁄ Xôi vẻ ngọc (1) : Vẻ 
đẹp của ngọc lộ nổi ra ngoài. 
Vd. Càng xôi vẻ ngọc càng 
lồng màu sen, 1384. 


624 


XỐI (1): Dội, dội nước. Vd. 
Đồng thu như xối cơn sầu, 
2533. 


XÔN XAO (8): Tiếng đông 
người ồn ào, nhộn nhịp. Vd. 
Xôn xao ngoài cửa kém gì 
yến anh, 64 ; 360, 576, 622, 
944, 1467, 2566, 3206. 


XƠ XÁC (1) : Xơ là vải 
hay vật gì tương tự dùng 
lâu ngày còn lại cái phần 
không dùng được nữa ; xác 
củng là cái phần xơ còn 
lại, hay thây vật chết. Xơ 
xác nghĩa là có vẻ tiều tuy, 
xạc xài. Vd. Liễu xơ xác 
vàng, 572. 


XUA ĐUỔI (1) : Hất tay 
mà đuổi đi. Vd. Xua đuổi 
cho liên, 2093. Xua đuổi 
đi liên liền, không ngớt. 


XUÂN (41) : 7. Mùa xuân, 
cảnh vật xanh tươi trở lại 
sau mủa đông (21). Vd. Chị 
em sắm sửa bộ hành chơi 
xuân, 46 ; Xuân lan thu 


cúc, 162 ; 176, 338, 368, 
370, 440, 620, 849, 1262, 
1284, 1286, 1294, 1327, 
1703, 1796, 1946, 2061, 
2858, 3171, 3240 - 2. Nghĩa 
bóng chỉ thời tuổi trẻ hay 
sắc đẹp (16). Vd. Xuânxanh 
xấp xỉ tới tuần cập kê, 36; 
Nửa chừng xuân, 66 ; 156, 
344, 345, 713, 731, 1006, 
1010, 1038, 1950, 2842, 
2877, 3026, 3142 - j. Nghĩa 
bóng chỉ tình yêu (4). Vd. 
Lòng xuân phơi phới chén 
xuân tàng tàng, 424; 1240, 
2288 - // Xuân đình (I1): 
Chỉ cảnh vui vẻ. Thư của 
Giản văn đế nhà Lương đáp 
Trương Tán có câu : "Xuân 
đìnhlạccảnh”,nghialàcänh 
vui ở Xuân đình. Vd. Xuân 
đình thoát đã đổi ra Cao 
đình, 1500 - Xuân sơn (1): 
Nút mùa xuân, tỷ dụ lông 
mày người đẹp xanh như 
sắc núi mủa xuân. Vd. Làn 
thu thuỷ nét xuân sơn, 25 
- Xuân tình (1) : Tình mùa 


xuân, tình của tuổi xuân. 
Vd. Khúc đâu êm ái xuân 
tỉnh, 3201 - Xuân thu (1): 
Mùa xuân và mùa thu, chỉ 
một năm. Vd. Xuân thư biết 
đã đổi thay mấy lần, 2858 
- Xuân xanh (3) : Tuổi trẻ 
như mùa xuân cảnh vật 
xanh tươi. Vd. Xuân xanh 
xấp xỉ tới tuần cập kê, 36; 
344, 1950 - Ba xuân : X. 
Ba-Buôngxuân:X. Buồng 
- Chén xuân : X. Chén - 
Lòng xuân : X. Lòng - 
Lượng xuân : X. - Lượng 
- Ngày xuân : X. - Ngảy 
- Phòng xuân : X. Phòng 
- Xuân lan thu cúc, 162: 
Hoa lan mủa xuân, hoa cúc 
mùa thu đều là thứ hoa 
đẹp, hoa tốt của mỗi mùa. 
Ý nói cả hai cô đều đẹp 
- Xuân có gầy ba bốn 
phần, 3026 : Sắc đẹp có 
giảm đi ba bốn phần. 


XUÂN (3) : Cây xuân$*Š 
về loài cày xoan, cây Lo 


625 


gỗ cứng, người ta dùng để 
tý dụ tuổi thọ, cha già, vì 
theo sách Trang tư chép 
thì đời thượng cổ có thứ 
câyxuânsống]âu,mùaxuân 
của nó đến tám nghìn năm. 
X. Thung. Vd. Côi xuân tuổi 
hạc càng cao, 673 ; 2237, 
3010 - Z Xuân đường (4): 
Nhà có trồng cây xuân, chỉ 
cha. Người ta thường lộn 
làm thung đường. Vd. Xuân 
đường kíp tọi sinh về hộ 
tang, 534; 1292, 1388, 1497 
- Xuân huyên (2):X. Xuân 
đường, Huyên đường. Vd. 
Xuân huyện chợt tình giấc 
nồng, 759 ; 2837 - Huyên 
côi xuân già, 2237 : Chỉ 
cha mẹ đều già. 


XUẤT GIA (1) : Ra khỏi 
nhà vàochủa đi tu. Vd, Tam 
qui 1920 - Xuất thần (1): 
Tinh thần, linh hồn của 
pháp sư ra khỏi thân thể 
để đi tìm hồn người chết 
ở côi âm, tục gọi là đánh 
đồng thiếp. Vd. Xuất thần 


626 


giây phút chưa tàn nên 
hương, 1690. 


XUYỂN (1) : Cái vòng đeo 
tay để trang sức. Vd. Xuyến 
vàng đôi chiếc khăn là một 
vuông, 318. 


XÚM QUANH (1) : Quây 
quần lại ở xung quanh. Vd. 
Xúm quanh kể họ rộn lời 
hỏi tra, 2980, 


XUÔI(10): 7. Thuận chiều, 
thuận dòng ; trái với ngược 
(7). vd. Giấu ngược giấu 
xuôi, 1513 ; 1590, 1973, 
2186, 2704, 2931, 3082 - 
2. Giải quyết xong ; xong 
(3). Vd. Có ba trăm lạng 
việc này mới xuôi, 612 ; 
774, 1196 - / Xuôi dòng 
(1): Thuận dòng mà xuống. 
Vd. Nước chảy xuới dòng, 
2851 - Nói xuôi : X. Nói 
- Nước xuôi : X. Nước. 
XUỐNG (36) : 7. Từ chỗ 


cao tới chỗ thấp (9). Vd. 
Khách đà xuôngngựa, 142; 


1117, 1132, 1568, 1713, 
1719, 1951, 2135, 2601 - 
2. Từ trên truyền tới dưới 
(1). Vd. Xuống lệnh, 1561 
- 3. Theo hai nghĩa trên 
dùng làm phó từ (16). Vd. 
Khéo thay thác xuống làm 
ma không chồng, 88 ; 710, 
937, 940, 1181, 1551, 1354, 
1708, 1822, 2131, 2378, 
2387, 2536, 2592, 2686, 
2703 - / Xuống yên (1): 
Tức làxuống ngựa. Vd.5inh 
đà về đến đầu hồng xuông 
yên, 1568 - Xuống lệnh 
(1): Ra lệnh cho người dưới. 
Vd. Vội vàng xuống lệnh 
ra uy, 1561 - Lên thác 
xuống ghênh : X. Lên. 


XỬ QUYẾT (1) : Phân xử 
quyết. đoán. Vd. Mặc nàng 
xửquyêtbáođềnchominh, 
2320. 


XƯA (44) : 1. Thuở trước, 
đời đã qua (43). Vd. Đạm 
Tiên nàng ấy xưa là ca nhị, 
62 ;106, 107, 193, 407, 420, 


511, 740, 931, 1162, 1195, 
1442, 1472, 1868, 1907, 
2139, 3256, 22/4, 2601, 
2360, 2427, 2647, 2716, 
2724, 273¡, 2738, 2/44, 
2752, 2807, 2808, 2824, 
2846, 2850, 2865, 2933, 
3074, 3079, 3115, 3124, 
3136, 3144, 3191, 3208 - 
2 Tức là xa, thường dùng 
ở sau từ sau (1). X. Sau 
xưa - / Xưa nay (11) : Đời 
xưa và đời nay ; từ xưa 
đến nay. Vd. Thanh khí xưa 
nay, 193 ; 420, 511, 931, 
1162, 1868, 2139, 2301, 
92427,2647,3215 - Đờixưa: 
X. Đởi- Kiếp xưa : X. Kiếp 
- Ngày xưa : X. Ngây - 
Nghìn xưa : X. Nghỉn - 
Người đòi xưa : X. Người 
- Sau xưa : X. Sau - Thủa 
xưa : X. Thủa - Hoa xưa 
ong cũ : ÄX. Hoa. 


XƯNG (1) : 1. Khai ra, 
thú tội. Vd. Nào aI có kháo 
mà mình lại xưng, 1578 
- ⁄ Xưng xuất (1) : Bị 


627 


tra tân mà khai ra. Vd. 
Phảitênxưngxuâäftaithằng 
bán tơ, 588 (theo các bản 
nôm ; nhiều bản quốc ngử 
thay từ ¿aï bằng từ jä (iä 
thằng bán tơ) thì đổi khác 
hắn nghĩa của câu thơ), 
nghĩa là Vươngôngbị thằng 
bán tơ khai tên mình ra 
(phải tên xưng xuất là tên 
mình bị xưng ra), 


XỨNG (1): Cân, vừa, đáng. 
Vd. Tạ lòng dễ xứng báo 
ân gọi là, 2332 -  Xứng 
đáng (1) : Cân xứng và 
đích đáng. Vd. Tìm nơi xứng 
đáng làm con cái nhà, 1012. 


XƯƠNG (8) : Vd. Xương 
mai, 325 ; Trăm năm tạc 
một chử đồng đến xương, 
452 ; Thịt nát xương mòn, 


628 


733; 776, 1662, 2425, 2494, 
2608 - / Xương mai (l): 
Đường thị có câu "Mai cốt 
sấu nan chỉ”, xương mai 
gây khó vững. Xương mai 
là thân gầy gò như cành 
mai. Vd, Xương mai tỉnh 
đã rủ mòn, 325 - Xương 
trắng (1): Chỉ xương người 
chết rửa hết thịt còn trơ 
xương. Vd. Xươngtrắngquê 
người, 776 - Chạm xương 
chép dạ : X. Chạm - Đống 
xương Vô định : X. Đông 
- Thịt nát xương mòn : 
X. Thịt. 


XƯỚNG TUỲ (1) : Có chữ 
"phuxướngphụtuy",nghia 
là chồng gọi, chồng bảo thì 
vợ theo, tức theo chồng. Vd. 
Chiều lòng gọi có xướng tuỷ 
mảy may, 3148. 


TRUYỆN KIEU 


ĐÀO DUY ANH khảo đính = 


629 


10. 


20. 


Trăm năm trong cõi người ‡a, 

Chữ tài chử mệnh khéo là ghét nhau. 
Trải qua một cuộc bể dâu. 

Những điều trông thấy mà đau đớn lòng. 
La gì bỉ sắc tư phong, 

Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen. 
Cảo thơm lần giở trước đèn, 

Phong tình có lục còn truyền sử xanh. 
Rằng : năm Gia Tĩnh triều Minh, 

Bốn phương phẳng lặng hai kinh vững vàng. 
Có nhà viên ngoại họ Vương, 

Gia tư nghi củng thường thường bậc trung. 
Một trai con thứ rốt lòng, 

Vương Quan là chữ nối dòng Nho gia. 
Đầu lòng hai ả Tố Nga, 

Thuý Kiểu là chị, em là Thuý Vân. 
Mai cốt cách, tuyết tính thần, 

Mỗi người mỗi vẻ mười phân vẹn mười. 
Vân xem trang trọng khác vời, 
Khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang. 
Hoa cười ngọc thốt đoan trang, 

Mây thua nước tóc tuyết nhường màu da. 
Kiểu càng sắc sảo mặn mà, 

So bề tài sắc lại là phần hơn. 
Làn thu thuỷ, nét xuân sơn, 

Hoa ghen đua thắm liều hờn kém xanh. 


631 


ở0. 


40. 


50. 


632 


Một hai nghiêng nước nghiêng thành, 
Sắc đành đòi một, tài đành hoa bai. 
Thông mình vốn sẵn tư trời, 

Pha nghề thí hoạ, đử mùi ca ngâm. 
Cung thương lầu bậc ngủ âm, 
Nghề riêng ăn đứt hồ cầm một trương. 
Khúc nhà tay lựa nên chương, 

Một thiên bạc mệnh lại càng não nhân. 
Phong lưu rất mực hồng quần, 

Xuân xanh xấp xỉ tới túần cập kê. 
Êm đềm trướng rủ màn che, 

Tường đông ong bướm đi về mặc ai. 
Ngày xuân con én đưa thoi, 

Thiêu quang chín chục đã ngoài sáu mươi. 

_ Có non xanh tận chân trời, 

Cành lê trắng điểm một vài bông hoa. 
Thanh minh trong tiết tháng Ba, 

Lê là Tảo mộ, hội là Đạp thanh. 
Gần xa nô nức yến anh, 

Chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân. 
Dập đầu tài tử giai nhân, 

Ngựa xe như nước áo quần như nêm, 
Ngổn ngang gò đống kéo lên, 

Thoi vàng vó rắc tro tiền giấy bay. 
Tà tả bóng ngả về tây, 

Chị em thơ thẩn dan tay ra về. 


60. 


79. 


Bước dần theo ngọn tiểu khê, 

Lần xem phong cảnh có bề thanh thanh. 
Nao nao dòng nước uốn quanh, 
Nhịp cầu nho nhỏ cuối ghềnh bắc ngang, 

Sẻ sè nấm đất bên đường, 
Dầu dầu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh. 
Rằng : "Sao trong tiết Thanh minh, 
"Mà đây hương khói vắng tanh thế mà ?" 
Vương Quan mới dẫn gần xa : 
"Đam Tiên nàng ấy xưa là ca nhi. 
"Nổi danh tài sắc một thì, 
"Xôn xao ngoài cửa kém gì yến oanh. 
"Kiếp hồng nhan có mong manh. 
“Nửa chừng xuân thoát chia cành thiên hương. 
"Có người khách ở viên phương, 
"Xa nghe cũng nức tiếng nàng tìm chơi. 
“Thuyên tình vừa ghé tới nơi, 
"Thi đà trâm gây bình rơi bao giờ ! 
“Buồng không lặng ngắt như tờ, 
Dâu xa ngựa đá rêu lờ mờ xanh. 
Khóc than khôn xiết sự tình, 
Khéo vô duyên bấy là mình với ta. 
Đã không duyên trước chăng là, 
Thì khi trút ước gọi là duyên sau. 
Sắm xanh nếp tử xa châu, 
Vùi nông một nấm mặc dầu cỏ hoa. 


633 


80. 


90. 


109. 


634 


Trải bao thỏ lặn ác tà, 
Ấy mề vô chủ ai mà đến thăm ! 

Lòng đâu sẵn mối thương tâm, 
Thoắt nghe Kiều đã đầm đầm châu sa : 
Đau đớn thay phận đàn bà ! 

Lời rằng bạc mệnh củng là lời chung. 
Phủ phảng chì bấy hoá công ! 
Ngày xanh mòn mỏi má hồng phôi pha. 

Sống làm vợ khắp người ta, 
Khéo thay thác xuống làm ma không chồng ! 
Nào người phượng chạ loan chung, 
Nào người tích lục tham hồng là ai ? 

Đã không kẻ đoái người hoài, 

Sẵn đây ta kiếm một vài nén hương. 

Gọi là gặp gỡ giữa đường, 

Hoa là người dưới suối vàng biết cho. 

Lâm râm khấn vái nhỏ to, 

Sụp ngồi và gật trước mồ bước ra. 
Một vùng cỏ áy bóng tà, 

Gió biu hiu thổi một và bông lau. 
Rút trâm sẵn giắt mái đầu, 

Vạch ra cây vịnh bốn câu ba vần. 

Lại càng mê mẩn tâm thần, 

Lại càng đứng lặng tần ngần chẳng ra. 

Lại càng ủ đột nét hoa, 

Sầu tuôn đứt nối châu sa văn dài. 


Vân rằng : "Chị củng nực cười, 
Khéo dư nước mắt khóc người đời xưa. 
Răng : Hồng nhan tự thuở xưa, 
Cái điều bạc mệnh có chửa ai đâu. 
Nồi niềm tưởng đến mà đau, 
110. Thấy người nằm đó biết sau thế nào ? 
Quan răng ; Chị nói hay sao, 
Một lời là một vận vào khó nghe ! 
Ở đây âm khí nặng nề, 
Bóng chiều đã ngả dặm về còn xa. 
Kiểu rằng : Những đấng tài hoa, 
Thác là để phách còn là tỉnh anh. 
Dê hay tình lại gặp tình, 
Chờ xem áắt thấy hiển linh bây giờ ! 
Một lời nói chửa kịp thưa, 
120. Phút đâu trận gió cuốn cờ đến ngay. 
Ào ào đổ lộc rung cây, 
Ở trong dường có hương bay ít nhiều, 
Đè chừng ngọn gió gần theo, 
Dấu giày từng bước in rêu rành rành. 
Mặt nhìn ai đó đều kinh, 
Nàng rằng : Nếu thực tỉnh thành chẳng xa. 
Hữu tình ta lại biết ta, 
Chớ nề u hiển mới là chị em, 
Đã lòng hiển hiện cho xem, 
130. Tạ lòng nàng lại nối thêm vài lời. 


635 


Lòng thơ lai láng bồi hồi, 
Gốc cây lại vạch một bài cổ thì. 
Dùng dàng nửa ở nửa về, 

Nhậc vàng đâu đã tiếng nghe gần gần. 
Trông chững thấy một văn nhân, 
Lỏng buông tay khấu bước lần dặm băng. 
Đề huề lưng túi gió trăng, 

Sau chân theo một vài thằng con con. 
Tuyết in sắc ngựa câu giòn, 


140. Cỏ pha màu áo nhuộm non dạ trời. 


Nẻo xa mới rõ mặt người, 
Khách đà xuống ngựa tới nơi tự tình. 
Hài văn lần bước đặm xanh, 
Một vùng như thể cây quỳnh cành giao. 
Chàng Vương quen mặt ra chào, 
Hai Kiều e lệ nép vào dưới hoa. 
Nguyên người quanh quất đâu xa, 
Họ Kim tên Trọng vốn nhà trâm anh. 
Nền phú hậu bậc tài danh, 


150. Văn chương nếp đất, thông minh tính trời. 


636 


Phong tư tài mạo tót vời, 
Vào trong phong nhã ra ngoài hào hoa. 
Chung quanh vẫn đất nước nhà, 
Với Vương Quan trước vẫn là đồng thân. 
Trộm nghe thơm nức hương lân, 
Một nền Đông Tước khoá xuân hai Kiểu, 


160. 


170. 


180. 


Nước non cách mấy buồng thêu, 
Những là trộm dấu thẩm yêu chốc Tnòng. 
May thay giải cấu tương phùng, 
Gặp tuần đố lá thoả lòng tìm hoa, 
Bóng hồng nhác thấy nẻo xa, 
Xuân lan thu cúc mặn mà cả hai. 
Người quốc sắc kẻ thiên tài, 
Tình trong như đả mặt ngoải còn e. 
Chập chờn cơn tỉnh cơn mê, 

Rốến ngồi chẳng tiện dứt về chỉn khôn, 
Bóng tà như giục cơn buồn, 
Khách đà lên ngựa người còn ghé theo. 

Dưới dòng nước chảy trong veo, 
Bên cầu tơ liễu bóng chiều thiết tha, 
Kiều về vừa đến trướng hoa, 

Mặt trời lặn núi chiêng đà thu không. 
Gương nga văng vặc đầy song, 
Vàng reo ngân nước cây lồng bóng xuân. 
Hải đường lã ngọn đông lân, 

Giọt sương gieo nặng cành xuân la đà. 
Một mình lặng ngắm bóng nga, 

Rộn đường gần với nội xa bời bời : 
"Người mà đến thế thì thôi, 

Đời phồn hoa củng là đời bỏ đi. 
Người đâu gặp gờ làm chỉ, 

Trăm năm biết có duyên gì hay không ? 


637 


Ngốn ngang trăm mối bên lòng, 


Nền câu tuyệt diệu ngụ trong tính tình. 


Chênh chênh bóng nguyệt xế mành, 


Tựa ngồi bên triện một mình thíu thu. 


Thoát đâu thấy một tiểu Kiểu, 


Có chiều phong vận có chiêu thanh tân. 


Sương in mặt tuyết pha thân, 


190. Sen vàng lửng thửng như gần như xa. 


Rước mừng đón hỏi dò la : 


"Đào nguyên lạc lối đâu mà đến đây ? 


Thưa rằng : "Thanh khí xưa nay, 


Mới cùng nhau lúc ban ngày đã quên ? 


Hàn gia ở mé Tây thiên, 


Dưới dòng nước chảy bên trên có cầu. 


Mãy lòng hạ cố đến nhau, 


Mấy lời hạ tứ ném châu gieo vàng. 


Vâng trình hội chủ xem tường, 


200. Đã xem troog số đoạn trường có tên. 


638 


Âu đành quả kiếp nhân duyên, 
Cũng người một hội một thuyền đâu xa. 
Này mười bài mới mới ra, 
Câu thần lại mượn bút hoa vẽ vời. 
Kiều vâng lĩnh ý để bài, 
Tay tiên một vấy đủ mười khúc ngâm, 
Xem thơ nức nở khen thầm : 
"Giá dành tú khẩu cẩm tâm khác thường. 


Ví đem vào tập đoạn trường, 
210. Thi treo giải nhất chi nhường cho ai. 
Thêm hoa khách đã trở hài, 
Nàng còn cầm lại một hai tự tình. 
Gió đâu sịch bức mành mành, 
Tỉnh ra mới biết rằng mình chiêm bao. 
Trông theo nào thấy đâu nào, 
Hương thừa dường hãy ra vào đâu đây. 
Một mình lưỡng lự canh chày, 
Đường xa nghĩ nỗi sau này mà kinh. 
Hoa trôi bèo dạt đã đành, 
220. Biết duyên mình biết phận mình thế thôi. 
Nỗi riêng lớp lớp sóng dồi, 
Nghĩ đòi cơn lại sụt sùi đòi cơn. 
Giọng Riều rền ri trướng loan, 
Nhà huyên chợt tỉnh hỏi cơn cớ Øì : 
“Cớ sao trăn trọc canh khuya, 
Màu hoa lê hãy dầm dể giọt mưa ? 
Thưa rằng : "Chút phận ngây thơ, 
Dưởng sinh đôi nợ tóc tơ chưa đền, 
Ban ngày chơi mả Đạm Tiên, 
230. Nhắc đi thoắt thấy ứng liền chiêm bao. 
Đoạn trường là số thế nào, 
Bài ra thế ây vịnh vào thế kia. 
Cứ trong mộng triệu mà SU, 
Phận con thôi có ra gì mai sau ! 


639 


Dạy rằng : "Mộng triệu cứ đâu, 
Bông không mua nảo chác sầu nghì nao ! 
Vâng lời khuyên giải thấp cao, 

Chưa xong điều nghĩ đã rao mạch Tương. 
Ngoài song thỏ thẻ oanh vàng, 


240. Nách tường bông liêu bay sang láng giêng. 


Hiên tà gác bóng nghênh nghênh, 

Nỗi riêng riêng chạnh tấc riêng một mình. 
Cho hay là thói hữu tình, 

Đố ai gỡ mối tơ mành cho xong. 
Chàng Kim từ lại thư song, 

Nỗi nàng canh cánh bên lòng biếng khuây. 
Sầu đong càng lắc càng đẩy, 

Ba thu đọn lại một ngày dài ghê ! 
Mây Tần khoá kín song the, 


250. Bụi hồng dứt nẻo đi về chiêm bao. 


260. 


640 


Tuần trăng khuyết địa dầu hao, 
Mặt tơ tưởng mặt lòng ngao ngán lòng. 
Phòng văn hơi giá như đồng, 
Trúc se ngọn thỏ tơ chủng phím loan. 
Mành Tương phân phát gió đản, 
Hương gây mùi nhớ trà khan giọng tình. 
Ví chăng duyên nợ ba sinh, 
Làm chi đem thói khuynh thành trêu ngươi. 
Bâng khuâng nhớ cảnh nhớ người, 
Nhớ nơi kỳ ngộ vội dời chân ổi. 


Một vùng cỏ mọc xanh rì, 

Nước ngâm trong vắt thấy gì nữa đâu ! 
Giỏ chiều như giục cơn sầu, 

Vị lô hìu hắt như màu khẩy trêu. 
Nghề riêng nhớ ít tưởng nhiều, 

Xăm xăm đè nẻo Lam Kiểu lần sang. 
Thâm nghiêm kín cổng cao tường, 

Cạn dòng lá thắm dứt đường chim xanh. 
Lơ thơ tơ liễu buông mành, 

270. Con oanh học nói trên cành mỉa mai. 

Mây lần cửa đóng then cài, 

Dây thêm hoa rụng biết người ở đâu ? 
Tần ngần đứng suốt giờ lâu, 
Dạo quanh chợt thấy mé sau có nhà. 
Là nhà Ngô Việt thương gia, 
Phòng không để đó người xa chưa về. 
Lấy điều du học hỏi thuê, 

Túi đàn cặp sách đề huề dọn sang. 
Có cây có đá sẵn sàng, 

280. Có hiên Lâm Thuý nét vàng chưa phai. 

Mừng thầm chốn ấy chử bài, 

Ba sinh âu hẳn duyên trời chi đây ! 
Song hồ nửa khép cánh máy, 

Tường đông ghé mắt ngày ngày hằng trông. 
Tác gang động khoá nguồn phong, 

Tịt mù nào thấy bóng hồng vào ra. 


641 


Nhân tử quán khách lân la, 
Tuần trảng thăm thoät nay đà thêm bai. 
Cách tưởng phải buổi êm trời, 
290. Dưới đào dường có bóng người thướt tha. 
Buông cảm xốc ảo vội ra, 
Hương còn thơm nức người đà vắng tanh. 
Lân theo tường gấm dạo quanh, 
Trên đào nhác thấy một cành kim thoa. 
3iơ tay với lấy về nhà : 
"Này trong khuê các đâu mà đến đây ?" 
"Ngâm xem người ấy báu này, 
"Chẳng duyên chưa dễ về tay ai cầm !” 
Liên tay thoắt ngbhía biếng năm, 
300. Hãy còn thoang thoảng hương trầm chưa phai. 
Tan sương đã thấy bóng người, 
Quanh tường ra ý tìm tòi ngẩn ngơ. 
Sinh đà có ý đợi chờ, 
Cách tường lên tiếng xa đưa ướm lòng : 
"Thoa này bắt được hư không, 
"Biết đâu Hợp Phố mà mong châu về ?” 
Kiều nghe lọt tiếng bên kia, 
"Ơn lòng quân tử sá gì của rơi. 
"Chiếc thoa là của mây mươi, 
310. "Mà lòng trọng nghĩa khinh tài xiết bao !" 
Sinh rằng : "Lân lý ra vào, 
"Gần đây nào phải người nào xa Xôi.” 


642 


"Được rày nhờ chút thơm rơi," 

"Kế đa thiểu não lòng người bấy nay !” 
"Bây lâu mới được một ngày, 
"Dừng chân gạn chút niềm tây gọi là." 
Vội về thêm lấy của nhà, 

Xuyến vàng đôi chiếc khăn là một vuông. 
Bậc mây rón bước ngọn tường, 
320. Phải người hôm nọ rõ ràng chẳng nhe ? 
Đượng sùng giử ý rut rè, 
Kẻ nhìn rõ mặt người e cúi đầu. 

Răng : Từ ngâu nhi gặp nhau, 
"Thầm trông trộm nhớ bấu lâu đã chồn. 
"Sương mai tính đã rủ mòn, 

"Lần lừa ai biết hãy còn hôm nay ! 
“Tháng tròn như gởi cung mây, 

"Trần trần một phân ấp cây đã Hểu ! 
"Tiện đây xin một hai điều, 

330. “Đài gương soi đến dâu bèo cho chăng 7? 

—— Ngần ngừ nàng mới thưa rằng : 

“Thói nhà băng tuyết chất hằng phi phong. 
"Dầu khi lá thắm chỉ hồng, 

"Nên chăng thì cũng tại lòng mẹ cha. 
"Năng lòng sót liêu vì hoa, 

“Trẻ thơ đã biết đâu mà dám thưa. 
Sinh rằng : "Rày giỏ mai mưa, 

"Ngày xuân đã đễ tình cờ mấy khi ! 


643 


3440. 


350. 


360. 


644 


Dầu chăng xét tâm tình sĩ, 


“Phiệt đây mà có ích gì đến ai ? 


“Chút chỉ gắn bó một hai, 

“Cho đành rồi sẽ liệu bài mối manh. 
"Khôn thiêng dù phụ tấc thành, 

"Cùng liều bỏ quá xuân xanh một đời. 
“Lượng xuân đầu quyết. hẹp hòi, 

Công đeo đuổi chẳng thiệt thòi lắm ru !" 
Lặng nghe lời nói như ru, 

Chiều xuân dễ khiến nét thu ngại ngùng. 
Rằng : "Trong buổi mới lạ lùng. 

"Nể lòng cỏ lẽ cầm lòng cho đang ! 
"Đã lòng quân tử đa mang, 

"Một lời vâng tạc đá vàng thuỷ chung." 
Được lời như cởi tấm lòng, 

Giở kim thoa với khăn hồng trao tay. 
Răng : "Trăm năm củng từ đây, 

"Của tin gọi một chút này làm ghi.” 
Sản tay bả quạt hoa quỳ, 

Với cành thoa ấy tức thì đổi trao. 
Một lời gắn bó tất giao, 

Mé sau dường có xôn xao tiếng người. 
Vội vàng lá rụng hoa rơi, 

Chàng về viện sách nàng đời lầu trang. 
Từ phen đá biết tuổi vàng, 

Tình càng thấm thía dạ càng ngẩn ngơ. 


Sông Tương một dải nông sờ, 
Bên trông đầu nọ bên chờ cuối kia. 
Một tường tuyết chở sương che, 
Tin xuân đâu dễ đi về cho năng. 
Lân lần ngày gió đêm trăng, 
370. Thưa hồng rậm lục đã chừng xuân qua. 
Ngày vừa sinh nhật ngoại gia, 
Trên hai đường dưới nửa là hai em. 
Tưng bừng sắm sửa áo xiêm, 
Biện dâng một lễ xa đem tấc thành. 
Nhà lan thanh vắng một mình, 
Ngâm cơ hội ngộ đã dành hôm nay. 
Thì trần thức thức sẵn bày, 
Gót sen thoän thoắt đạo ngay mé tường. 
Cách hoa sẻ đặng tiếng vàng, 
380. Dưới hoa đã thấy có chàng đứng trông. 
Trách lòng hờ hững với lòng, 
Lửa hương chốc để lạnh lùng bấy lâu. 
Những là đắp nhớ đổi sầu, 
Tuyết sương nhuốm nửa mái đầu hoa râm. 
Nàng răng : "Gió bát mưa cầm, 
Đã cam tệ với tri âm bây chày. 
Vắng nhà được buổi hôm nay, 
Lây lòng gọi chút ra đây tạ lòng ! 
Lần theo núi giả đi vòng, 
390. Cuối tường dường có nẻo thông mới rào. 


645 


Xán tay mở khoá động đào, 

Dẽ mây trông cỏ lối vào Thiên Thai. 
Mặt nhìn mặt càng thêm tươi, 

Bên lời vạn phúc bên lời hàn huyên. 
Sánh vai về chốn thư hiên, 

Góp lời phong nguyệt nặng nguyền non sông. 
Trên yên bút giá thư đồng, 

Đạm thanh một bức tranh tùng treo trên. 
Phong sương được vẻ thiên nhiên, 


400. Mặn khen nét bút càng nhìn càng tươi. 


Sinh rằng : "Phác hoạ vừa rồi, 
Phẩm đề xin một vài lời thêm hoa. 
Tay tiên gió táp mưa sa, 
Khoảng trên dừng bút thảo và bốn câu. 
Khen : "Tài nhả ngọc phun châu, 
Nàng Ban ả Tạ củng đâu thế này Ì 
Kiếp tu xưa ví chẳng dày, 
Phúc nào nhắc được giá này cho ngang. 
Nàng rằng : "Trộm liếc dung quan, 


410. Chẳng sân ngọc bội thì phường kim môn. 


646 


Nghì mình phận mỏng cánh chuồn, 

Khuôn xanh biết có vuông tròn mà hay ? 
Nhớ từ năm hãy thơ ngây, 

Có người tướng sĩ đoán ngay một lời : 
Anh hoa phát tiết ra ngoài, 

Nghìn thu bạc mệnh một đời tài hoa. 


Trông người lại ngẫm vào ta, 
Một dày một mỏng biết là có nên ? 
Sinh răng : Giải cấu là duyên, 
420. Xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều. 
Ví dủ giải kết đến điểu, 
Thì đem vàng đá mà liều với thân ! 
Đủ điều chung khúc ân cần, 
Lòng xuân phơi phới chén xuân tàng tàng. 
Ngày vui ngắn chẳng đầy gang, 
Trông ra ác đã ngậm gương non đoài. 
Vắng nhà chẳng tiện ngồi dai, 
Giả chàng nàng mới kíp rời song xa. 
Đến nhà vừa thấy tin nhà, 
430. Hai thân còn dở tiệc hoa chưa về. 
Cửa ngoài vội rủ rèm the, 
Xăm xăm bàng lối vườn khuya một mình. 
Nhặt thưa gương dọi đầu cành, 
Ngọn đèn trông lọt trướng huỳnh hắt hiu. 
Sinh vừa tựa án thiu thầu, 
Dở chiều như tỉnh dở chiều như mê. 
Tiếng sen đã động giấc hoè, 
Bóng trăng đã xế hoa lê lại gần. 
Bâng khuâng đỉnh Giáp non Thần, 
440. Còn ngờ giấc mộng đêm xuân mơ màng. 
Nàng rằng : "Khoảng vắng đêm trường, 
Vì hoa nên phải trổ đường tìm hoa. 


647 


450, 


460. 


648 


Bây giờ rõ mặt đôi ta, 
Biết đâu rồi nữa chẳng là chiêm bao. 
Vội mừng làm lễ rước vào, 
Đài sen nối sáp lò đào thêm hương. 
Tiên thể cùng thảo một chương, 
Tóc mây một món dao vàng chia đôi. 
Vầng trăng văng vặc giửa trời, 
Định ninh hai miệng một lời song song. 
Tóc tơ căn văn tấc lòng, 
Trăm năm tạc một chữ đông đến xương. 
Chén hà sánh giọng quỳnh tương, 
Giải là hương lộn bình gương bóng lồng. 
Sinh răng : "Gió mát trăng trong, 
Bấy lâu nay một chút lòng chưa cam. 
Chày sương chưa nện cầu Lam, 
Sợ lần khân quá ra sàm sỡ chăng ? 
Nàng rằng : "Hồng diệp xích thăng, 
Một lời cũng đã tiếng rằng tương chỉ. 
Đừng điều nguyệt nọ hoa kia, 
Ngoài ra ai lại tiếc gì với al, 
Rằng : "Nghe nổi tiếng cầm đài, 
Nước non luống những lắng tai Chung Kỳ. 
Thưa rằng : "Tiện kỹ sá chị, 
Đã lòng yêu đến dạy thì xin vâng. 
Hiên sau treo sắn cầm trăng, 
Vội vang sinh đã tay nâng ngang mày. 


Nàng rằng : "Nghề mọn riêng tay, 
470. Làm chí cho bận lòng này lắm thăn ! 
Lựa dân dây vũ dây văn, 
Bồn dây to nhỏ theo vần cung thương. 
Khúc đáu Hán Sở chiến trường, 
Nghe ra tiếng sắt tiếng vàng chen nhau. 
Khúc đâu Tư Mã Phượng Cầu, 
Nghe ra như oán như sầu phải chăng ! 
Kê Khang này khúc Quảng Lăng, 
Một rằng lưu thuỷ hai rằng hành vân, 
Quá quan này khúc Chiêu Quân, 
480. Nửa phần luyến chúa nửa phần tư gia. 
Trong như tiếng hạc bay xa, 
Đục như tiếng suối mới sa nửa vời. 
Tiếng khoan như gió thoảng ngoài, 
Tiếng mau sảm sập như trời đổ mưa. 
Ngọn đèn khi tổ khi mờ, 
Khiến người ngồi đó mà ngơ ngẩn sầu. 
Khi tựa gối khi cúi đầu, 
Khi vò chín khúc khi chau đõi mày. 
Rằng : "Hay thì thật là hay, 
490. Nghe ra ngậm đăng nuốt cay thế nào. 
So chi những bậc tiêu tao, 
Thiệt lòng mình cũng nao nao lòng người ? 
Rằng : "Quen mất nết đi rồi, 
Tẻ vui thôi củng tính trời biết sao ! 


649 


Lời vàng vâng lĩnh ý cao, 
Hoa dần dần bớt chút nào được không. 
Hoa hương càng tỏ thức hồng, 
Đầu mảy cuối mắt càng nông tâm yêu. 
Sóng tình dường đã xiêu xiêu, 


B00. Để trong âu yếm có chiều lả lơi. 


Thưa rằng : "Đừng lấy làm chơi, 
Dẽ cho thưa hết một lời đã nao ! 
Về chỉ một đoá yêu đào, 
Vườn hồng chỉ dám ngăn rào chim xanh. 
Đã cho vào bậc bố kinh, 
Đạo tòng phu lấy chữ trinh làm đầu. 
Ra tuồng trên bộc trong dâu, 
Thì con người ấy ai cầu làm chỉ ! 
Phải điều ăn xổi ở thì, 


B10. Tiết trăm năm nỡ bỏ đi một ngày Ì 


Ngắm duyên kỳ ngộ xưa nay, 

Lứa đôi ai lại đẹp tày Thôi Trương. 
Mây mưa đánh để đá vàng, 

Quá chiều nên đã chán chường yến anh. 
Trong khi chắp cánh liên cảnh, 

Mà lòng rẻ rúng đã đành một bên. 
Mái tây để lạnh hương nguyên, 

Cho duyên đăm thắm ra duyên bẽ bàng. 
Gieo thoi trước chăng giữ giảng, 


520. Để sau nên thẹn cùng chàng bởi ai ? 


650 


Vội chi liễu ép hoa nải, 

Còn thân ất lại đến bồi có khi † 
Thây lời đoan chính dễ nghe, 

Chàng càng thêm nể thêm vì mười phân. 
Bóng tàu vừa lạt vẻ sân, 

Tin đâu đã thấy cửa ngăn gọi vào. 
Nàng thì vội trở buồng thêu, 

inh thi dạo gót sân đào bước ra. 
Cửa sài vừa ngỏ then hoa, 

530. Gia đồng vào gửi thư nhà mới sang. 

Đem tin thúc phụ từ đường, 

Bơ vơ lữ thấn tha hương đề huẻ. 
Liêu Dương cách trở sơn khê, 

Xuân đường kíp gợi sinh về hộ tang. 
Mảng tin xiết nỗi kinh hoàng, 

Băng mình lén trước đài trang tự tình. 
Gót đầu mọi nổi định nĩnh, 

Nỗi nhà tang tóc nỗi mình xa xôi. 
Sự đâu chưa kịp đôi hồi, 

540. Duyên đâu chưa kịp một lời trao tơ. 

Trăng thể còn đó trơ trơ, 

Dám xa xôi mặt mả thưa thớt lòng. 
Ngoài nghìn đặm chốc ba đông, 

Mỗi sầu khi gỡ cho xong còn chẩy 
Gin vàng giữ ngọc cho hay, 

Cho đành lòng kẻ chân mây cuối trời 


651 


560. 


570. 


652 


Tại nghe ruột rồi bời bời, 
Ngập ngừng nàng mới đải lời trước sau : 
Ông tơ ghét bỏ chỉ nhau, 


. Chưa vui sum họp đã sầu chia phôi ! 


Cùng nhau trót đã nặng lời, 
Dẫu thay mái tóc dám đời lòng tơ ! 
Quản bao tháng đợi năm chờ, 
Nghĩ người ăn gió nằm mưa xót thầm. 
Đã nguyên hai chữ đồng tâm, 
Trăm năm thẻ chắng ôm cầm thuyền ai. 
Còn non còn nước còn dài, 

Còn về còn nhớ đến người hôm nay ! 
Dùng dăng chưa nở rời tay, 

Vắng đông đâu đã đứng ngay nóc nhà, 
Ngại ngùng một bước một xa, 

Một lời trân trọng châu sa mấy hàng. 
Buộc yên quấy gánh vội vàng, 

Mối sầu sẻ nứa bước đường chia đôi. 
Buồn trông phong cảnh quê người, 

Đầu cành quyên nhặt cuối trời nhạn thưa. 
Não người cử gió tuần mưa, 

Một ngày nặng gánh tương tư một ngày. 
Nàng còn đứng tựa hiên tây, 

Chín hồi vấn vít như vẩy mối tơ. 
Trông chừng khói ngất song thưa, 

Hoa trôi đạt thăm liễu xơ xác vàng. 


589. 


590. 


Tần ngần dạo gót lầu trang, 

Một đoàn mừng thọ ngoại hương mới về. 
Hàn huyên chưa kịp giả giẻ, 

Sai nha bềng thấy bến bề xôn xao. 
Người nách thước kẻ tay đao, 

Đầu trâu mặt ngựa ào ào như sôi. 
Già giang một lão một trai, 

Một dây vô loại buộc hai thâm tình. 
Đầy nhà vang tiếng ruồi xanh, 

Rụng rời khung đệt tan tành gói may. 
Đồ tế nhuyên cúa riêng tây, 

Sạch sành sanh vét cho đầy túi tham. 
Điều đâu bay buộc ai làm, 

Nào ai đan dập giật giàm bồng dưng ? 
Hỏi ra sau mới biết rằng : 

Phải tên xưng xuât tại thăng bán tơ. 
Một nhà hoảng hốt ngẩn ngơ, 

Tiếng oan dậy đất án ngờ loà mây. 
Hạ từ van lậy suốt ngày, 

Điếc tai lân tuất phú tay tổi tàn. 
Đường cao rút ngược dây oan, 

Dâu rằng đá củng nát gan lọ người ! 
Mặt trông đau đớn rụng rời, 

Oan này còn một kêu trời nhưng xa Ï! 
Một ngày lạ thói sai nha, 

Làm cho khốc hại chăng qua vì tiền. 


653 


Sao cho cốt nhục vẹn tuyển, 
600. Trong khi ngộ biến tòng quyền biết sao ? 
Duyên hội ngộ đức củ lao, 
Bên tình bên hiếu bên nào nặng hơn ? 
Để lời thệ hải minh sơn, 
Làm con trước phải đến ơn sinh thành. 
Quyết tình nàng mới hạ tình : 
"Rẽ cho để thiếp bán mình chuộc cha !" 
Họ Chung có kẻ lại già, 
Cũng trong nha dịch lại là từ tâm. 
Thấy nàng hiếu trọng tình thâm, 
610. Vi nàng nghĩ củng thương thầm xót vay. 
Tính bài lót đó luồn đây, 
Có ba trăm lạng việc này mới Xuôi. 
Hãy về tạm phó giam ngoài, 
Dặn nàng quy liệu trong đôi ba ngày. 
Thương lòng con trẻ thơ ngây, 
Gặp cơn vạ gió tai bay bất kỳ ! 
Đau lòng tứ biệt sinh ly, 
Thân còn chẳng tiếc tiếc gì đến duyên ? 
Hạt mưa sá nghì phận hèn, 
620. Liệu đem tấc cỏ quyết đền ba xuân. 
Sự lòng ngỏ với băng nhân, 
Tin sương đồn đại xa gần xôn xao. 
Gần miền có một mụ nào, 
Đưa người viên khách tìm vào vấn danh. 


654 


630. 


640. 


650. 


Hỏi tên, răng : "Ma Giám Sinh". 

Hỏi quê, rằng : Huyện Lâm Thanh cũng gần." 
Quá niên trạc ngoại bồn tuần, 

Râu mày nhẫn nhụi áo quần bảnh bao. 
Trước thầy sau tớ xôn xao, 

Nhà băng đưa môi rước vào lầu trang. 
Ghế trên ngồi tót số sàng, 

Buồng trong mối đã giục nàng kíp ra. 
Nỗi mình thêm tức nổi nhà, 

Thêm hoa một bước lệ hoa mấy hàng ! 
Ngạt ngùng giợn gió e sương, 

Trông hoa bóng thẹn trông gương mặt dày. 
Mối càng vén tóc bắt tay, 

Nét buồn như cúc điệu gày như mai. 
Đắn đo cân sắc cân tài, 

Ép cung cầm nguyệt thử bài quạt thơ. 
Mặn nồng một vẻ một ưa, 

Bằng lòng khách mới tuỳ cơ dặt dìu. 
Rằng : "Mua ngọc đến Lam Kiểu, 
"Sinh nghị xin dạy bao nhiêu cho tường ?" 
Mối rằng : "Giá đáng nghìn vàng. 
“Dớp nhà nhờ lượng người thương dám nài !" 
Cò kè bớt một thêm hai, 

Giờ lâu ngã giá vàng ngoài bốn trăm. 
Một lời thuyền đã êm giầm, 

Hãy đưa canh thiếp trước cầm làm ghi. 


655 


Định ngày nạp thái vu quy, 

Tiền lưng đã có việc gì chăng xong ! 
Một lời cậy với chung công, 

Khất. từ tạm lĩnh vương ông về nhà. 
Thương tình con trẻ cha già, 

Nhìn nàng ông những máu sa ruột sầu : 
"Nuôi con những ước về sau, 

Trao tơ phải lứa gieo cầu đáng nơi. 
"Trời làm chỉ cực bây trời !- 

660. "Này ai vu thác cho người hợp tan. 

"Búa rìu bao quản thân tàn, 

"Nỡ đầy đoa trẻ càng oan khốc già. 
"Một lần sau trước cũng là : 

"Thôi thì mặt khuất chẳng thà lòng đau !" 
Theo lời như chảy dòng châu, 

Liều mình ông đã gieo đầu tường vôi. 
Vội vàng kẻ giử người coi, 

Nhỏ to nàng lại tìm lời khuyên can : 
"Và chỉ một mảnh hồng nhan, 

670. "Tóc tơ chưa trút đến ơn sinh thành. 

"Dâng thư đã thẹn nàng Oanh, 

“Lại thua ä Lý bán minh hay sao ? 
"Cỗi xuân tuổi hạc càng cao, 

"Một cây gánh vác biết bao nhiêu cành. 
“Lượng trên dủ chẳng đứt tình, 

"Gió mưa âu hẳn tan tành nước non. 


656 


“Thà rằng liều một thân con, 
"Hoa dù râ cánh lá còn xanh cây. 
"Phận sao đành vậy cũng vầy, 


680. "Cảm như chăng đố những ngày còn xanh. 


“Củng đừng tính quấn lo quanh, 
"Tan nhà là một thiệt mình là hai.” 
Phải lời ông cũng êm tai, 


Nhin nhau giọt ngắn giọt dài ngốn ngang. 


Mé ngoài họ Mã vừa sang, 
Tờ hoa đã ký cân vàng đã trao. 
Trăng già độc địa làm sao 2? 
Cầm dây chẳng nghĩ buộc vào tự nhiên ! 
Trong tay đã sẵn đồng tiền, 
690. Dâu lòng đổi trắng thay đen khó gi. 
Họ Chung ra sức giúp vì, 
Lê tân đã đặt tụng kỳ cũng xong. 
Việc nhà đã tạm thong dong, 
Tính kỳ giục già đã mong độ về. 
Một mình nương ngọn đèn khuya, 
Áo đầm giọt lệ tóc se mái sẩu : 
"Phân dầu dầu vậy cũng dầu, 
"Sót lòng đeo đăng bấy lâu một lời ! 
"Công trình kể biết mấy mươi, 
700. Vì ta khăng khít cho người dở dang, 
"Thề hoa chưa ráo chén vàng, 
"Lời thể thôi đã phụ phàng với hoa ! 


657 


“Trời Liêu non nước bao xa, 
"Nghĩ đâu rẻ cửa chia nhà tự tôi ! 
"Biết bao duyên nợ thê bỏi, 
"Kiếp này thôi thế thì thôi còn gì ? 
“Tái sinh chưa dứt hương thể, 
-Làm thân trâu ngựa đến nghì trúc mai. 
"Nơ tình chưa trả cho ai, 
710. "Khối tình mang xuống tuyển đài chưa tan !" 
Nỗi riêng riêng những bàn hoàn, 
Dầu chong trắng đĩa lệ tràn thấm khăn. 
Thuý Vân chợt tỉnh giấc xuân, 
Dưới đèn ghé đến ân cần hỏi han : 
"Cơ trời đâu bể đa đoan, 
"Một nhà để chị riêng oan một. mình. 
“Cớ chi ngồi nhẫn tàn canh, 
"Nội riêng còn mắc mối tình chỉ đây ?” 
Răng : "Lòng đương thổn thức đẩy, 
720. “Tơ duyên còn vướng mối này chưa xong. 
"Hở môi ra cũng cũng thẹn thùng, 
"Để lòng thì phụ tấm lòng với ai ! 
"Cây em em có chịu lời, 
TNgỏi lên cho chị lạy rồi sẽ thưa. 
"Giữa đường đứt gánh tương tư, 
"Keo loan chắp mối tơ thừa mặc em. 
"Kể từ khi gặp chàng Kim, 
"Khi ngày quạt ước khi đêm chén thẻ. 


658 


"Sự đâu sóng gió bất kỳ, 
730. "Hiếu tình khó lẽ hai bề vẹn hai. 
“Ngày xuân em hãy còn đài, 
"Xót tỉnh máu mủ thay lời nước non. 
"Chị dù thịt nát xương mòn, 
“Ngậm cười chín suối hãy còn thơm lây. 
"Chiếc vành với bức tờ mây, 
“Duyên này thì giữ vật này của chung. 
"Dù em nên vợ nên chồng, 
"Xót người bạc mệnh ắt lòng chẳng quên. 
"Mất người còn chút của tin, 
740. "Phim đàn với mảnh hương nguyễn ngày xưa. 
"Mai sau dù có bao giờ, 
"Đốt lò hương ấy so tơ phím này. 
“Trông ra ngọn cỏ lá cây, 
"Thấy hìu hiu gió thì hay chị về. 
"Hồn còn mang nặng lời thể, 
TNát thân bồ liều đền nghì trúc mai. 
“Dạ đài cách mặt khuất lời, 
“Tưới xin giọt lệ cho người thác oan. 
"Bây giờ trâm gãy hương tan, 
750. "Kể làm sao xiết muôn vàn ái ân ! 
“Trăm nghìn gửi lạy tình quân, 
"Tơ duyên ngắn ngủi có ngần ấy thôi, 
"Phận sao phận bạc như vôi, 
“Đã đành nước chảy hoa trôi lở làng. 


659 


"Ôi Kim lang ! Hỡi Kim lang ! 

“Thôi thôi thiếp đã phụ chàng từ đây !" 
Cạn lời hồn dứt máu say, 

Một hơi lặng ngắt đôi tay giá đồng. 
Xuân huyện chợt tỉnh giấc nồng, 

760. Một nhà tấp nập kẻ trong người ngoài. 

Kẻ thang người thuốc bời bời, 

Mới dầu cơn vựng chưa phai giọt hồng. 
Hỏi : "Sao ra sự lạ lùng ?" 

Kiểu càng nức nở nói không ra lời. 
Nỗi nàng Vân mới rỉ tai : 

"Chiếc vành kia với tờ bồi ở đây !" 
"Vì cha làm lỗi duyên mày, 

"Thôi thì việc ấy sau này đã em. 
"Vi ai rụng cải rơi kim, 

770. "Để con bèo nổi mây chìm vì ai ? 

“Lời con dặn lại một hai, ` 

“Dâu mòn bia đá dám sai tấc vàng !" 
Lay thôi nàng mới rén chiểng : 

"Nhờ cha trả được nghĩa chàng cho xuôi. 
"Bá chi thân phận tôi đòi, 

“Dẫu rằng xương trắng quê người quản đâu !" 


Xiết bao kể nỗi tâm sầu ! 
Khắc canh đã giục nam lâu mấy hồi. 


660 


Kiệu hoa đâu đã đến ngoài, 
780. Quản huyền đâu đã giục người sinh ly, 
Đau lòng kẻ ở người đi, 
Lệ rơi thâm đá tơ chia rú tằm. 
Trời hôm mây kéo tối rầm, 
Dàu đàu ngọn có đầm đầm cành sương. 
Rước nàng về đến trú phường, 
Bốn bề xuân khoá một nàng ở trong. 
Ngậâp ngừng thẹn lục e hồng, 
Nghĩ lòng lại xót xa lòng đòi phen : 
"Phẩm tiên rơi đến tay hèn, 
790. "Hoài công nắng giữ mưa gìn với ai ! 
"Biết thân đến bước lạc loài, 
"Nhị đào thà bẻ cho người tình chung. 
"Vi al ngăn đón gió đông, 
“Thiệt lòng khi ở đau lòng khi đi. 
“Trùng phùng dù hoạ có khi, 
“Thân này thôi có ra gì mà mong. 
“Đã sinh ra số long đong, 
"Còn mang lấy kiếp má hồng được sao ?" 
Trên yên sẵn có con dao, 
800. Giãu cầm nàng đã gói vào chéo khăn. 
Phòng khi nước đã đến chân, 
Dao này thì liệu với thân sau này, 
Đêm thu một khắc một chẩy, 
Bảng khuâng như tỉnh như say một mình. 


661 


Chẳng ngờ gã Mã Giám Sinh 
Vốn là một đứa phong tình đã quen. 
Quá chơi lại gặp hồi đen, 
Quen mổi lại kiếm ăp miền nguyệt hoa. 
Lầu xanh có mụ Tú Bà 
810. Làng chơi đã trở về già hết duyên. 
Tình cờ chẳng hẹn mà nên, 
Mạt cưa mướp đắng đôi bên một phường. 
Chung lưng mở một ngôi hàng, 
Quanh năm buôn phấn, bán hương đã lề, 
Dao tìm khắp chợ thì quê, 
Giả danh hầu hạ dạy nghề ăn chơi. 
Rủi may âu cũng sự trời, 
Đoạn trường lại chọn mặt người vô duyên. 
Xót nàng chút phận thuyền quyên, 
820. Cành hoa đem bán vào thuyền lái buôn. 
Mẹo lừa đã mắc vào khuôn, 
Sinh nghỉ rẻ giá nghinh hôn sẵn ngày. 
Mừng thầm : "Cờ đã đến tay, 
Càng nhìn vẻ ngọc càng say khúc vàng. 
Đã nên quốc sắc thiên hương, 
"Một cười này hắn nghìn vàng chẳng ngoa ! 
"Về đây nước trước bẻ hoa, 
"Vương tôn quý khách ắt là đua nhau. 
Hắn ba trăm lạng kẽm đâu, 
830. "Cũng đà vừa vốn còn sau thì lời. 


662 


"Miếng ngon kể đến tân nơi, 

"Vốn nhà cũng tiếc của trời củng tham, 
“Đào tiên đã bén tay phàm, 

“Thì vin cành quýt cho cam sự đời ! 
"Dưới trần mây mặt làng chơi, 

“Chơi hoa đã đễ mấy người biết hoa, 
"Nước vỏ lựu máu mào gà, 

“Mượn màu chiêu tập lại là còn nguyên. 
"Mập mờ đánh lận con đen, 

840. "Bao nhiêu cũng bấy nhiêu tiền mất chi ? 

"Mu già hoặc có điều gì, 

“Liểu công mất một buổi quỳ mà thôi. 
"Vả đây đường xá xa XÔI, 

“Mà ta bất động nữa người sinh nghị." 
Tiếc thay một đoá trà mị, 

Con ong đã tổ đường đi lõi về, 
Một cơn mưa gió nặng nề, 

Thương gì đến ngọc tiếc gì đến hương. 
Đêm xuân một giấc mơ màng. 

850. Đuốc hoa để đó mặc nàng nằm trơ ! 

Nỗi riêng tầm tã tuôn mưa, 

Phần căm nỗi khách phần nhơ nỗi mình : 
“Tuồng chỉ là giống hôi tanh, 
“Thân nghìn vàng để ô danh má hồng ! 
“Thôi còn chỉ nửa mà mong, 

"Đời người thôi thế là xong một đời !" 


665 


Giận duyên tủi phận bời bời, 

Câm đao nàng đã toan bài quyên sinh. 
Nghĩ đi nghĩ lại một mình : 

Một minh thì chớ hai tỉnh thì sao ? 
"Sau dầu sinh sự thế nảo, 

"Truy nguyên chăng kẻo luy vào song thân 
"Nỗi mình âu cũng giãn dần, 

"Kíp chầy thôi cũng một lần mà thôi !" 
Những là đo đắn ngược xuôi, 

Tiếng gà nghe đã gáy sôi mé tường. 
Lầu mai vừa rúc còi sương, 

Mã 5¡nh giục giã vội vàng ra đi. 
Đoạn trường thay lúc phân kỳ ! 

870. Vô câu khấp khểnh bánh xe gập ghềnh. 

Bê ngoài mười dặm trường đình, 

Vương ông mở tiệc tiên hành đưa theo. 
Ngoài thì chủ khách đặt diu, 

Một nhà huyên với một Kiều ở trong. 
Nhìn cảng lã chã giọt hồng, 

Ri tai nàng mới giải lòng thấp cao : 
"Hồ sinh ra phận thơ đào, 

"Công cha nghĩa mẹ kiếp nào trả xong ! 
“Lỡ làng nước đục bụi trong, 

880. "Trăm năm để một tấm lòng từ đây. 

"Xem gương trong bây nhiêu ngày, 

"Thân con chẳng kẻo mắc tay bơm già. 


664 


“Khi về bỏ văng trong nhà, 

"Khi vào dùng dăng khi ra vội vàng. 
"Khi ăn khi nói lỡ làng, 

"Khi thầy khi tớ xem thường xem khinh. 
"Khác màu kẻ quý người thanh, 

“Ngắm ra cho kỹ như hình con buôn. 
TThôi con còn nói chỉ con, 

890. "5ống nhờ đất khách thác chôn quê người !" 

Vương bà nghe bấy nhiêu lời, 

Tiếng oan đã muốn vạch trời kêu lên. 
Vài tuần chưa cạn chén khuyên, 

Mé ngoài kìa đã giục liền ruổi xe. 
Xót con lòng nặng chế chề, 

Trước yên ông đã năn nì thấp cao : 
"Chút thân yếu liễu thơ đào, 

"Dớp nhà đến nổi đấn vào tôi ngươi. 
"Từ đây góc bể bên trời, 

900. "Nắng mưa thui thủi quê người một thân. 

"Nghìn tầm nhờ bóng tùng quân, 

“Tuyết sương che chở cho thân cát đằng.” 
Cạn lời khách mới thưa rằng : 

"Buộc chân thôi cũng xích thằng nhiệm trao. 
"Mai sau dầu có thế nào, 

“Kia gương nhật nguyệt nọ dao quỷ thần !" 
Đùng đùng gió giật mây vần, 

Một xe trong còi hồng trần như bay. 


665 


Trông vời gạt lệ phân tay, 
910. Góc trời thăm thắm đêm ngày đăm đăm. 
Nàng thì cõi khách xa xăm, 
Bạc phau cầu giá đen rầm ngàn mây : 
Vị lộ san sát hơi may, 
Một trời thu để riêng ai một người. 
Dặm khuya ngắt tạnh mù khơi, 
Thấy trăng mà thẹn những lời non sông Ï 
Rừng thu lớp biếc xen hồng, 
Nghe chim như nhắc tấm lòng thần hôn ! 
Những là lạ nước lạ non, 
920. Lâm Tri vừa một tháng tròn đến nơi. 
Xe châu dừng bánh cửa ngoài, 
Rèm trong đã thấy một người bước ra. 
Thoắt trông lờn lợt màu đa, 
Ăn gì cao lớn đây đà làm sao ? 
Trước xe lơi lả han chào, 
Vâng lời nàng mới bước vào tân nơi. 
_ Bên thì mấy ả mày ngài, 
Bên ngồi thì bốn năm người làng chơi. 
Giữa thì hương án hẳn hoi, 
930. Trên treo một tượng trắng đôi lông mày. 
Lầu xanh quen lối xưa nay, 
Nghề này thì lấy ông này tiên sư. 
Hương hoa hôm sớm phụng thờ, 
Cô nào xấu vía cho thưa mối hàng. 


666 


Cổi xiêm lột áo chán chường, 
Trước thần sẽ nguyện mảnh hương lầm rầm. 
Đổi hoa lót xuống chiếu nằm, 
Bướm ong bay lại ầm ầm tứ vị ! 
Kiểu còn ngơ ngẩn biết gì, 
940. Cứ lời lạy xuống mụ thì khấn ngay : 
“Cửa hàng buôn bán cho may, 
"Đêm đêm hàn thực ngày ngày nguyên tiêu. 
"Muôn nghìn người thấy củng yêu, 
"Xôn xao anh yến dập dìu trúc mai I 
”Tin nhạn vẩn lá thơ bời, 
"Đưa người cửa trước rước người cửa sau !" 
Lạ tai nghe chửa biết đâu, 
Xem tình ra cũng những màu đở dang. 
Lễ xong hương hoả gia đường, 
950. Tú bà vắt nóc lên giường ngồi ngay. 
Dạy rằng : "Con lạy mẹ đây, 
"Lạy rồi thì lạy cậu mày bên kia." 
Nàng rằng : "Phải bước lưu li, 
"Phận hèn vâng đã cam bẻ tiểu tỉnh. 
“Điều đâu lấy yến làm anh, 
“Thơ ngây nào biết là danh phận gì ? 
"Đủ điều nạp thái vu quy, 
“Đã khi chung chạ lại khi đứng ngồi. 
"Giờ ra thay bậc đổi ngôi, 
960. “Dám xin gới lại một lời cho minh." 


667 


Mụ nghe nàng nói hay tình, 
Bãy giờ mụ nổi tam bành mụ lên : 

"Này này sự đã quả nhiên, 
"Thôi đà cướp sống chồng min đi rồi ! 

"Bảo răng đi dạo lây người, 

"Đem về rước khách kiếm lời mà ăn. 
"Tuồng vô nghĩa ở bât nhân, 
"Buồn mình trước đã tần mần thử chơi. 

“Màu hồ đã mất đi rồi, 
970. "Thôi thôi vốn liếng đi đời nhà ma. 
"Con kia đã bán cho ta, 
"Nhập gia thì cứ theo nhà tao đây ! 
"Lão kia có giở bài bây, 
"Chẳng văng vào mặt mà mày lại nghe ! 
"Cớ sao chịu tốt một bề, 
"Gái tơ mà đã ngứa nghề sớm sao Ï 
"Phải làm cho biết phép tao !" 
Giật bị tiên rắp sân vào ra tay. 
Nàng rằng : "Trời thắm đất đày, 
980. "Thân này đã bỏ những ngày ra ởi ! 
"Thôi thì thôi có tiếc gì !" 
Sẵn dao tay áo tức thì giỏ ra. 
Sơ gan nát ngọc liều hoa, 
Mụ còn trông mặt nàng đà quá tay : 
Thương ôi tài sắc bậc này, 
Một dao oan nghiệp đứt dây phong trần ! 


668 


Nảt oan vỡ lở xa gần, 
Trong nhà người chật một lần như nen. 
Nàng thì băn bặt giấc tiên, 
990. Mụ thì cầm cập mặt nhìn hồn bay. 
Vực nàng vào chốn hiên tây, 
Cắt người coi sóc rước thầy thuốc men. 
Nào hay chưa hết trần duyên, 
Trong mê dường đã đứng bên một nàng. 
Rỉ rằng : "Nhân quả đở dang, 
“Đã toan trốn nợ đoạn trường được sao ? 
"Số còn nặng nghiệp má đào, 
"Người giầu muốn quyết trời nào đã cho ! 
“Hãy xin hết kiếp liêu bồ, 
1000. “Sông Tiền Đường sẽ hẹn hò về sau." 
Thuốc thang suốt một ngày thâu, 
Giấc mê nghe đã đàu dàu vừa tan. 
Tú bà chực sẵn bên màn, 
Lựa lời khuyên giải mơn man gỡ dần : 
"Một người dê có mấy thân, 


"Hoa xuân phong nhuy ngày xuân còn dài. 


“Cùng là lỡ một lầm bai, 
"Đá vàng sao nỡ ép nài mưa mây. 
“Lỡ chân trót đã vào đây, 
1010. "Khoá buồng xuân để đợi ngày đào non. 
"Người còn thì của hãy còn, 
“Tìm nơi xứng đáng làm con cái nhà. 


669 


1020. 


1930. 


670 


"Làm chì tội báo oan gia, 

"Thiệt mình mà hại đến ta hay gì ?" 
Kẻ tai mấy nổi năn nỉ, 

Nàng nghe dường cũng thị phi rạch rồi. 
Vá trong thần mộng mây lời, 

Túc nhân âu cũng có trời ở trong. 
Kiếp này nợ trả chưa xong, 

Làm chi thêm một nợ chồng kiếp sau ! 
Lăng nghe ngâm nghĩ gót đầu, 

Thưa rằng : "Ai có muốn đâu thế này. 
"Được như lời thế là may, 

"Hẳn rằng mai có như rày cho chăng Ï! 
"Sợ khi ong bướm đải đăng, 

"Đến điều sống đục sao bằng thác trong !" 
Mu rằng : “Con hảy thong dong, 

"Phải điều lòng lại dối lòng mà chơi ! 
"Mai sau ở chăng như lời, 

"Trên đầu có bóng mặt trời rạng soi." 
Thấy lời quyết đoán hắn hoi, 

Đành lòng nàng cũng sẽ nguôi nguôi dần. 
Trước lầu Ngưng Bích khoá xuân, 

Vẻ non xa tấm trăng gần ở chung. 
Bốn bề bát ngát xa trông, 

Cát vàng côn nọ bụi hồng dặm kia. 
Bè bàng mây sớm đèn khuya, 

Nửa tình nửa cảnh như chia tâm lòng. 


1940. 


1050. 


Tưởng người dưới nguyệt chén đồng, 


Tin sương luống những rày trông mai chờ. 


Bên trời góc bể bơ vơ, 

Tâm son gột rửa bao giờ cho phai. 
Xót người tựa cửa hôm mai, 
Quạt nồng ấp lạnh những ai đó giờ ? 

Sản Lai cách mấy nắng mưa, 
Có khi gốc tử đã vừa người ôm. 

Buồn trông cửa bể chiều hôm, 
Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa. 
Buồn trông ngọn nước mới sa, 

Hoa trôi man mác biết là về đâu 2 
Buôn trông nội cỏ đàu dàu, 
Chân mây mặt đất một màu xanh xanh. 
Buôn trong gió cuốn mặt duềnh, 
Âm ầm tiếng sóng reo quanh ghế ngồi 
Chung quanh những nước non người, 
Đau lòng lưu lạc nên vài bốn câu. 
Ngâm ngùi rủ bức rèm châu, 
Cách lầu nghe có tiếng đáu hoạ vần. 
Một chàng vừa chạc thanh xuân, 


1060. Hình dung chải chuốt áo khăn dịu dàng. 


Nghĩ rằng cũng mạch thư hương, 
Hỏi ra mới biết rằng chàng Sở Khanh. 

Bóng nga thấp thoáng dưới mành, 
Trông nàng chàng cũng ra tình đeo đai : 


671 


“Than ôi ! Sắc nước hương trời, 
"Tiệc cho đâu bông lạc loài đến đây ? 
"GIá đành trong nguyệt trên mây, 
"Hoa sao hoa khéo giã giày bấy hoa ? 
"Sốt gan riêng giận trời già, 
1070. "Lòng này ai tổ cho ta hỡi lòng ? 
"Thuyền quyên ví biết anh hùng, 
"Ra tay tháo cúi số lồng như chơi 
Song thu đã khép cánh ngoài, 
Tai còn đồng vọng mấy lời sắt đanh. 
Nghĩ người thôi lại nghĩ mình, 
Cảm lòng chua xót lạt tình bơ vơ. 
Những là lần lửa nắng mưa, 
Kiếp phong trần biết bao giờ là thôi ? 
Đánh liều nhắn một hai lời, 
1080. Nhờ tay tế độ vớt người trầm luân. 
Mảnh tiên kể hết xa gần, 
Nỗi nhà báo đáp nổi thân lạc loài. 
Tan sương vừa rạng ngày mai, 
Tiện hỏng nàng mới nhắn lời gởi sang. 
Trời tây lãng đãng bóng vàng, 
Phục thư đã thấy tin chàng đến nơi. 
Mở xem một bức tiên mai, 
Rành rành "tích việt' có hai chứ đề. 
Lây trong ý tứ mà suy : 
1090. "Ngày hai mươi mốt tuất thì phải chăng ?' 


672 


1100. 


1110. 


Chim hôm thoi thót về rừng, 

Đoá trà mi đã ngậm gương nửa vành. 
Tường đóng lay động bóng cành, 

Đẩy song đã thấy Sở Khanh lẻn vào. 
Sượng sùng đánh dạn ra chảo, 

Lậy thôi nàng mới rỉ trao ân cần. 
Răng : "Tôi bèo bọt chút thân, 

"Lạc đàn mang lấy nợ nần yến anh. 
"Dám nhờ cốt nhục tử sinh, 

"Còn nhiều kết cỏ ngậm vành về sau !f 
Lặng nghe tủm tỉm gật đầu : 

”Ta đây nào phải ai đâu mà rằng ! 
Nàng đà biết đến ta chăng, , 

"Bể trầm luân lấp cho bằng mới thôi," 
Nàng rằng : "Muôn việc ơn người, 

"Thế nào xin quyết một bài cho xong." 
Răng : "Ta có ngựa truy phong, 

"Có tên dưới trướng vốn dòng kiện nhi. 
“Thừa cơ lên bước ra đi, 

"Ba mươi sáu chước chước gì là hơn ? 
Dù khi gió kép mưa đơn, 

"Có ta đây củng chẵng cơn cớ gì !” 
Nghe lời nàng đã sinh nghị, 

Song đà quá đối quản gì được thân. 
Cũng liều nhắm mắt đưa chân, 

Mà xem con tạo xoay vần đến đâu ! 


673 


Cùng nhau lẻn bước xuống lầu, 
S3ODØ Song ngựa trước ngựa sau một đoàn. 
Đêm thu khắc lậu canh tàn, 


1120. Gió cây trút lá trăng ngàn ngậm gương. 


1139. 


1140. 


Lối mòn cỏ lợt màu sương, 

[Lòng quê đi một bước đường một đau. 
Tiêng gà xao xác gáy mau, 

Tiếng người đâu đã theo sau dậy đàng. 
Nàng cảng thốn thức gan vàng, 

Sở Khanh đã rẻ dây cương lối nào Ï! 
Một mình khôn biết làm sao, 

Dặm rừng bước thấp bước cao hãi hùng. 
Hoá nhi thật cố nỡ lòng, 

Làm chỉ giấy tía vó hỏng lắm nao ! 
Một đoàn đổ đến trước sau, 

Vuốt đâu xuống đất cánh đâu lên trời. 
Tú Bà tốc thẳng đến nơi, 

Âm ầm áp điệu một hơi lại nhà. 
Hung hăng chẳng nói chẳng tra, 

Đang tay vùi liễu đập hoa tơi bời, 
Thị, đa ai cũng là người, 

Lòng nào hồng rụng thắm rời chẳng đau, 
Hết lời thú phục khẩn cầu, 

Uốn lưng thịt nát cất đầu máu sa. 
Răng : "Tôi chút phận liễu hoa, 

“Nước non la cửa ha nhà đến đây. 


“Bây giờ sống thác ở tay, 
“Thân này đã đến thế này thì thôi ! 
"Nhưng tôi có sá chị tôi, 

“Phận tôi đành vậy vốn người để đâu 2 
“Thân lươn bao quản lấm đầu, 
"Chút lòng trinh bạch từ sau thì chừa," 
Được lời mụ mới tủy cơ, 

1150. Bắt người bảo lãnh làm tờ cung chiêu. 
Bày vai có ở Mã Kiều, 
Xót nàng ra mới đánh liều chịu đoan, 
Mụ càng kể nhặt kể khoan, 
Gạn gùng đến mực nồng nàn mới tha. 
Vực nàng vào nghỉ trong nhà, 
Mã Kiểu lại hở ý ra đặn lời : 
TPhỏi đà mác lận thì thôi Ị 
“Đi đâu chẳng biết con người Sở Khanh ? 
Bạc tình nổi tiếng lầu xanh, 
1160. "Một tay chôn biết mấy cành phù dung. 
"Đà đao sắp sản chước dùng, 
"La gì một cốt một đồng xưa nay ! 
"Có ba mươi lạng trao tay, 
"Không dưng chi eó chuyện này trò kia. 
"Rồi ra trở mặt tức thì, 
“Bớt lời liệu chớ giây chỉ mà đời 
Nàng rằng : "Thể thốt nặng lời, 
“Có đâu mà lại ra người hiểm sâu !" 


675 


Còn đương suy trước nghĩ sau, 
1170. Mặt mo đã thấy ở đâu dẫn vào. 
Sở Khanh lên tiếng rêu rao : 
"No" nghe rằng có con nào ở đây. 
"Phao cho quyến gió rủ mây, 
“Hãy xem có biết mặt mày là ai ?" 
Nàng răng : "Thôi thế thì thôi, 
Rằng không thì cũng vâng lời rằng không ?” 
Sở Khanh thét mắng đùng đùng, 
Bước vào vừa rắp thị hùng ra tay. 
Nàng rằng : "Trời nhẽš có hay ! 
1180. "Quyến anh rủ yến sự này tại ai ? 
"Đem người đẩy xuống giếng thơi, 
"Nói rồi rồi lại ăn lời được ngay ! 
“Còn tiên "tích việt' ở tay, 
"Rö ràng mặt ây mặt này chứ ai ?” 
Lời ngay đông mặt trong ngoài, 
Kể chê bất nghĩa người cười vô lương ! 
Phụ tình án đã rõ ràng, 
Dơ tuồng nghỉ mới kiếm đường tháo lui. 
Buồng riêng riêng những sụt sùi, 
1190. Nghĩ thân mà lại ngậm ngùi cho thân : 
"Tiếc thay trong giá trăng ngần, 
"Đến phong trần cũng phong trần như ai ! 
“Fẻ vui cũng một kiếp người, 
"Hồng nhan phải giống ở đời mãi ru ! 


676 


"Kiếp xưa đã vụng đường tu, 
"Kiếp nay chẳng kẻo đến bù mới xuôi ! 
"Đâu sao bình đã vỡ rồi, 
"Lãy thân mà giả nợ đời cho xong !" 
Vừa tuần nguyệt sáng gương trong, 
1200. Tú bà ghé lại thong dong dặn dò : 
"Nghề chơi cùng lắm công phu, 
"Làng chơi ta phải biết cho đủ điều." 
Nàng răng : "Mưa gió dập du, 
"Liễu thân thì cũng phải liều thế thôi !" 
Mụ răng : "Ai cũng như ai, 
"Người ta ai có tiền hoài đến đây ? 
"Ở trong còn lắm điều hay, 
"Nồi đêm khép mở nỗi ngày riêng chung. 
"Này con thuộc lây làm lòng, 
1210. "Vành ngoài bảy chữ vành trong tám nghề. 
"Chơi cho liễu chán hoa chê, 
"Cho lăn lóc đá cho mê mẩn đời. 
"Khi khoé hạnh lúc nét ngài, 
"Khi ngâm ngợi nguyệt khi cười cợt hoa. 
"Đều là nghề nghiệp trong nhà, 
"Đủ ngần ây nết mới là người soi." 
Gót đầu vang dạy mây lời, 
Dường chau nét nguyệt dường phai vẻ hồng. 
Những nghe nói đã thẹn thủng, 
1220. Nước đời lắm nỏi lạ lùng khắt khe ! 


677 


Xót mình cửa các buông khuẻ, 

Võ lòng học lấy những nghề nghiệp hay ! 
RKhéo là mặt dạn may dày, 

Kiếp người đã đến thể này thì thôi ! 
Thương thay thân phận lạc loài, 

Dâu sao cũng ở tay người biết sao ? 
Lầu xanh mới rủ trướng đào, 

Càng treo giá ngọc càng cao phẩm người. 
Biết bao bướm lả ong lơi, 

1930. Cuộc say đầy tháng trận cười suốt đêm. 

Dập dìu lá gió cành chim, 

Sớm đưa Tông Ngọc tối tìm Trường Khanh. 
Khi tỉnh rượu lúc tàn canh, 

Nghĩ mình mình lại thương mình xót xa. 
Khi sao phong gấm rủ là, 

Giờ sao tan tác như hoa giửa đường. 
Mặt sao đày gió dạn sương, 

Thân sao bướm chán ong chường bấy thân ? 
Mặc người mưa Sở mây Tần, 

1240. Những mình nào biết có xuân là gì. 

Đòi phen gió tựa hoa kề, 

Nửa rèm tuyết ngậm bốn bề trăng thâu. 
Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, 

Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. 
Đòi phen nét vẽ câu thơ, 

Cung đàn trong nguyệt nước cờ dưới hoa. 


678 


1260. 


1279. 


Vui là vui gượng kẻo là, 
Ai trị âm đô mặn mà với ai 2 
Thờ ơ gió trúc mưa mai, 


50. Ngẩn ngơ trăm mỗi dủi mài một thân. 


Nôi lòng đôi đoạn xa gân, 
Chẳng vò mà rồi chẳng đần mà đau ! 
Nhớ ơn chĩn chữ cao sâu, 
Một ngày một ngả bóng dâu tà tà. 
Đặm nghìn nước thăm non xa, 
Nghĩ đâu thân phận con ra thể này ! 
Sân hoà đôi chút thơ ngây, 
Trần cam ai kẻ đỡ thay việc mình 2 
Nhớ lời nguyện ước ba sinh, 
Xa xôi ai có biết tình chăng ai ? 
Khi về hỏi liễu Chương Đài, 


Cành xuân đã bẻ cho người chuyên tay Ï 


Tình sâu mong giả nghĩa dày, 
Hoa kia đã chắp cành này cho chưa ? 
Môi tình đòi đoạn vò tơ, 


Giâc hương quan luống vấn vơ canh dài. 


ong sa vò võ phương trời, 
Nay hoàng hôn đã lại mai hôn hoàng. 
Lần lần thỏ bạc ác vàng, 


Xót người trong hội đoạn trường đòi cơn. 


Đà cho lấy chữ hồng nhan, 
Làm cho cho hại cho tàn cho cân ! 


679 


1280. 


1290. 


680 


Đã đày vào kiếp phong trần, 

Sao cho sĩ nhục một lần mới thôi ! 
Khách du bông có một người, 

EKy Tâm họ Thúc cùng loài thư hương. 
Vốn người huyện Tích châu Thường, 

Theo nghiêm đường mở ngôi hàng Lâm Tri. 
Hoa khôi mộ tiếng Kiều nhỉ, 

Thiếp hồng tìm đến hương khuê gửi vào. 
Trướng tô giáp mặt hoa đào, 

Vẻ nào chẳng mặn nét nào chẳng ưa ? 
Hải đường mơn mởn cành tơ,. 

Ngày xuân càng gió cảng mưa càng nồng ! 
Nguyệt hoa hoa nguyệt não nùng, 

Đêm xuân ai dễ cầm lòng được chăng ! 
Lạ gì thanh khí lè hằng, 

Một dây một buộc ai giằng cho ra ! 
Sơm đào tối mận lân la, 

Trước còn trăng gió sau ra đá vàng. 
Dịp đâu may mắn lạ dường, 

Lại vừa gặp khoảng xuân đường lại quê. 
Sinh càng một tỉnh mười mê, 

Ngày xuân lắm lúc đi về với xuân. 
Khi gió gác khi trăng sân, 

Tay tiên chuốc rượu câu thần nối thơ. 
Khi hương sớm khi trà trưa, 

Bàn vây điểm nước đường tơ hoạ đàn. 


13090. 


1310. 


1320. 


Miệt mài trong cuộc truy hoan 

Càng quen thuộc nết càng dan díu tình 
Lạ cho cái sóng khuynh thành, 

Làm cho đồ quán xiêu đình như chơi 
Thúc sinh quen thói bốc rời, 

Trăm nghìn đổ một trận cười như không 
Mụ càng tô lục chuốt hồng, 

Máu tham hề thấy hơi đồng là mê. 
Dưới trãng quyên đã gọi hè, 

Đầu tường lửa lựu lập loè đâm bông. 
Buồng the phải buổi thong dong, 

Thanh lan rủ bức trướng hồng tẩm hoa. 
Rõ ràng trong ngọc trắng ngà 

Dày dày sẵn đúc một toà thiên nhiên 
Sinh càng tỏ nét càng khen 


Ngụ tình tay thảo một thiên luật Đường. 


Nàng rằng : "Vâng biết ý chàng 

"Lời lời châu ngọc hàng hàng gấm thêu. 
"Hay hèn lẽ củng nối điêu, 

“Nồi quê còn một hai điều ngang ngang 
"Lòng còn gởi áng mây vàng 

“Hoa vần xin hãy chịu chàng hôm nay." 
Rằng : "Sao nói lạ lùng thay ! 

"Cành kia chẳng phải cổi này mà ra ?" 
Nàng càng ủ đột nét hoa, 

Đoạn trường lúc ấy nghĩ mà buồn tênh: 


681 


“Phiếp như hoa đã lia cành, 
"Chàng như con bướm lượn vành mà chơi. 
"Chúa xuân đành đã có nơi, 
"Ngắn ngày thôi chớ đài lời làm chỉ !" 
Sinh răng : "Từ thuở tương tri, 
1330. "Tâm riêng riêng những năng vì nước non, 
“Trăm năm tính cuộc vuông tròn, 
"Phải dò cho đến ngọn nguồn lạch sông.” 
Nàng rằng : "Muôn đội ơn lòng, 
"Chút e bên thú bên tòng dê đâu. 
"Bình Khang nãn ná bây lâu, 
"Yêu hoa yêu được một màu điểm trang. 
"Rồi ra lạt phấn phai hương, 
“Lòng kia giữ được thường thường mãi chăng ? 
"Vả trong thềm quế cung giăng, 
1340. "Chủ trương đành đã chị Hằng ở trong. 
"Bãấy lâu khăng khit đải đồng, 
"Thêm người người củng chia lòng riêng tây. 
“Vẻ chỉ chút phân bèo máy, 
"Làm cho bể ái khi đầy khi vơi. 
"Trăm điều ngang ngửa vi tôi, 
“Thân sau ai chịu tội trời ấy cho ? 
"Như chàng có vững tay co, 
"Mười phần củng đắp điếm cho một vài. 
"Thế trong dù lớn hơn ngoài, 
1350. “Trước hàm sư tử gởi người đằng la. 


682 


Cúi đầu luôn xuống mái nhà, 

"Dấm chua lại tội bằng ba lửa nỏng. 
"Ở trên còn có nhà thung, 

“Lượng trên trông xuống biết lòng có thương ? 
"8á chỉ liễu ngõ hoa tường, 

"Läu xanh lại bỏ ra phường lầu xanh ! 
"Lại càng dơ dáng dại hình, 

“Đành thân phận thiếp nghĩ danh giá chàng. 
“Thương sao cho vẹn thì thương, 

1360. "Tính sao cho trọn mọi đường xin vâng.” 

Sinh rằng : "Hay nói dè chừng, 

"Lòng đây lòng đây chưa từng hay sao ? 
“Đường xa cớ ngại Ngô Lào, 

"Trăm điều hãy cứ trông vào một ta. 
"Đã gần chi có điều xa, 

"Đá vàng cũng quyết phong ba củng liều !” 
Cùng nhau căn vặn đến điều, 

Chỉ non thể bể nặng gieo đến lời. 
Ni non đêm ngăn tình dài, 

1370. Ngoài hiên thỏ đã non đoài ngậm gương. 

Mượn điều trúc viện thừa lương, 

Rước về hãy tạm giấu nàng một nơi. 
Chiến hoà sắp sẵn hai bài, 

Cây tay thầy thợ mượn người dò la. 
Bắn tin đến cửa Tú bà, 

Thua cơ mụ củng câu hoà dám sao Ï 


683 


1380. 


1390. 


1400. 


684 


Rõ ràng của dẫn tay trao, 

Hoàn lương một thiếp thân vào cửa công. 
Công tư hai lẻ đều xong, 

Gót tiên phút đã thoát vòng trần ai. 
Một nhà sum họp trúc mai, 

Càng sâu nghĩa bể càng dài tình sông. 
Hương càng đượm lửa càng nồng, 

Càng xôi vẻ ngọc càng lồng màu sen. 


Nửa năm hơi tiếng vừa quen, 
Sân ngô cành biếc đã chen lá vàng. 
Giậu thu mới nảy giò sương 
Gối yên đã thây xuân đường tới nơi. 
Phong lôi nổi trận bời bời, 
Năng lòng e ấp tính bài phân chia. 
Quyết. ngay biện bạch một. bề, 
Dạy cho má phấn lại về lầu xanh ! 
Thấy lời nghiêm huấn rành rành, 
Đánh liều sinh mới lấy tình nài kêu. 
Rằng : "Con biết tội đã nhiều, 
"Dầu rằng sấm sét búa rìiu cũng cam. 
“Trót vì tay đã nhúng chàm, 
"Dại rồi còn biết khôn làm sao đây ! 
“Củng nhau vả tiếng một ngày, 
"Ôm cầm ai nỡ dứt dây cho đành. 


"Lượng trên quyết chẳng thương tình, 

"Bạc đen thôi có tiếc mình làm chỉ !" 
Thây lời sắt đá tri tri, 

Sốt gan ông mới đơn quỳ cửa công, 
Đất băng nổi sóng đùng đùng, 

Phủ đường sai lá phiếu hồng thôi tra. 
Cùng nhau theo gót sai nha, 

Song song đến trước sân hoa lạy quỳ. 
Trồng lên mặt sắt đen si, 

1410. Lập nghiêm trước hãy ra uy nặng lời: 

"Gã kia dại nết chơi bời, 

“Mà con người thế là người đong đưa 
"Tuôồng chỉ hoa thải hương thừa, 

"Mượn màu son phân đánh lừa con đen. 
"Suy trong tỉnh trạng bên nguyên, 

"Bề nào thì củng chưa yên bề nào. 
"Phép công chiếu án luận vào, 

"Có hai đường đấy muốn sao mặc mình : 
"Một là cứ phép gia hình, 

1420. "Hai là lại cứ lầu xanh phó về !" 

Nàng rằng : "Đã quyết một bề, 

"Nhện này vương lấy tơ kia mấy lần ! 
“Đuục trong thân củng là thần, 

"Yếu thơ vâng chịu trước sân lôi đình." 
Dạy răng : "Cứ phép gia hình !” 

Ba cây chập lại một cành mẫu đơn. 


685 


Phân đành chỉ dám kêu oan, 
Đào hoen quẹn má liêu tan tác mày, 
Một sản lầm cát đã đẩy, 
1430. Gương lời nước thuỷ mai gây vóc sương. 
Nghì tình Thúc sản mà thương, 
Nẻo xa trông thây lòng càng xót xa. 
Khóc răng : "Oan khốc vì ta, 
"Có nghe lời trước chẳng đà luy sau. 
"Cạn lòng chẳng biết nghĩ sâu, 
“Để ai trăng túi hoa sầu vì ai ?" 
Phủ đường nghe thoảng vào tai, 
Động lòng lại gạn đến lời riêng tây. 
Sut sùi chàng mới thưa ngay, 
1440. Đầu đuôi xin kể sự ngày cầu thân : 
"Nàng đà tính hết xa gần, 
"Từ xưa nàng đã biết thân có rày ! 
“Tại tôi hứng lấy một tay, 
"Để nàng cho đến nỗi này vì tôi !" 
Nghe lời nói củng thương lời, 
Dẹp uy mới liệu cho bài giải vị. 
Rằng : "Như hắn có thế thì, 
“Trăng hoa dường cũng thị phi biết điều !” 
Sinh răng : "Chút phận bọt bèo, 
1450. “Theo đòi vả củng ít nhiều bút nghiên." 
Cười rằng : "Đã thế thì nên, 
“Mộc giả hãy thử một thiên trình nghề." 


686 


Nàng vâng cất bút tay đề, 

Tiên hoa trình trước án phẻ xem tường. 
Khen rằng : "Giá đáng Thinh Đường, 

"Tài này sắc ấy nghìn vàng chưa cản Ï 
“Thực là tài tử giai nhân, 

"Châu Trần nào có Châu Trần nào hơn ! 
“Thôi đừng rước dử cưu hờn, 

1460. “Làm chỉ lỡ nhịp cho đàn ngang cung. 

"Đã đưa đến trước cửa công, 

"Bề ngoài là lý song trong là tình. 
"Dâu con trong đạo gia đình, 

"Thôi thì dẹp nỗi bất bình là xong !” 
Kip truyền sắm sửa lễ công, 

Kiện hoa cất gió đưốc hồng ruối sao. 
Bày hàng cổ xúy xôn xao 

Song song đưa tới trướng đào sánh đôi 
Thương vì hạnh trọng vì tài, 

1470. Thúc ông thôi củng dẹp lời phong ba. 

Huệ lan sực nức một nhà, 

Từng cay đắng lại mặn mà hơn xưa. 


Măng vui rượu sớm cờ trưa, 

Đảo đà phai thắm sen vừa nảy xanh. 
Trướng hồ văng vẻ đêm thanh, 

B tỉnh nàng mới bày tình riêng chung : 


687 


"Phận bổ từ vẹn chữ tòng, 


"Đổi thay nhạn yến đã hòng đầy niên. 


1480. ` 


"Tin phà ngày một vắng tin, 
MMặn tình cát luýy lạt tình tao khang. 
"Ngh1 ra thật cũng nên dường, 


“Tăm hơi ai kẻ giữ giàng cho ta ? 


“Trộm nghe kẻ lớn trong nhà, 


"Ở vào khuôn phép nói ra mối giường. 


"E thay những dạ phi thường, 


"Dễ dò rốn bể khôn lường đáy sông ! 


1490. 


1500. 


688 


"Mà ta suốt một năm ròng, 

"Thế nào cũng chẳng giấu xong được nào. 
"Bấy chảy chưa tỏ tiêu hao, 

“Hoặc là trong có làm sao chăng là 2 
"Xin chàng kíp liệu lại nhà, 

"Trước người đẹp ý sau ta biết tình. 
"Đêm ngày giừ mực giấu quanh, 

"Rày lấn mai lửa như hình chưa thông." 
Nghe lời khuyên nhủ thong dong, 

Đành lòng sinh mới quyết lòng hồi trang. 
Rang ra gởi đến xuân đường, 

Thúc ông củng vội giục chàng ninh gia. 
Tiên đưa một chén quan hà, 

Xuân Đình thoắt đã đổi ra Cao Đình. 
Sông Tần một dải xanh xanh, 

Loi thoi bờ liêu mấy cành Dương Quan. 


Câm tay dài ngắn thở than, 
Chia phôi ngừng chén hợp tan nghẹn lời. 
Nàng rằng : "Non nước xa khơi, 
"Sao cho trong ấm thì ngoài mới êm. 
"Dễ loà yếm thắm trôn kim, 
"Làm chỉ bưng bít bắt chim nhọc lòng. 
"Đôi ta chút nghĩa đèo bòng, 
1510. “Đến nhà trước liệu nói sòng cho minh. 
"Dù cho sóng gió bất tình, 
"Lớn ra uy lớn tôi đành phận tôi. 
"Hơn điều giấu ngược giấu xuôi, 
"Lai mang những việc tày trời về sau. 
"Thương nhau xin nhớ lời nhau, 
"Năm chầy cũng chẳng đi đâu mà chầy. 
"Chén đưa nhớ buổi hôm nay, 
"Chén mừng xin đợi tháng này năm sau !” 
Người lên ngựa kẻ chia bào, 
1520. Rừng phong thu đã nhuốm màu quan san. 
Dặm hồng bụi cuốn chỉnh an, 
Trông người đã khuất mấy ngàn dâu xanh. 
Người về chiếc bóng năm canh, 
Kẻ đi muôn dặm một mình xa xôi. 
Vâng trăng ai xế làm đôi, 
Nửa in gối chiếc nửa soi dặm trường ! 


689 


Kể chỉ những nỗi dọc đường, 
Buồng trong này nói chủ trương ở nhà. 
Vốn dòng ho Hoạn danh gia, 
1530. Con quan Lại bộ tên là Hoạn Thư. 
Duyên Đăng thuận nẻo gió đưa, 
Cùng chàng kết tóc xe tơ những ngày. 
Ở ăn thì nết cũng hay, 
Nói điều ràng buộc thì tay cũng già. 
Từ nghe vườn mới thêm hoa, 
Miệng người đã lắm tin nhà thì không. 
Lửa tâm càng dập càng nồng. 
Trách người đen trắng ra lòng trăng hoa. 
"Vi bằng thú thật cùng ta, 
1540. "Cũng dung kẻ dưới mới là lượng trên. 
"Dại chỉ chăng giử lấy nên, 
"Tốt gì mà rước tiếng ghen vào mình ? 
“Lại còn bưng bít giấu quanh, 
"Làm chi những thói trẻ ranh nực cười ! 
“Tính rằng cách mặt khuất lời, 
"Giấu ta ta cũng liệu bài giấu cho Ï 
"Lo gì việc ấy mà lo, 
“Kiến trong miệng chén có bò đi đâu ? 
"Lam cho nhìn chẳng được nhau, 
1550. "Làm cho đầy đoa cất đầu chẳng lên ! 
"Làm cho trông thấy nhản tiên, 
"Cho người thăm ván bán thuyền biết tay.” 


690 


Nỗi lòng kín chẳng ai hay, 

Ngoài tai để mặc gió bay mé ngoài. 
Tuần sau bỗng thấy hai người, 

Mách tin ý cũng liệu bài tâng công. 
Tiểu thư nổi giân đùng đùng : 

"Gớm thay thêu dệt ra lòng trêu ngươi Ï 
"Chồng tao nào phải như ai, 

1560. "Điều này hắn miệng những người thị phi !" 

Vội vàng xuống lệnh ra uy, 

Đứa thì vả miệng đứa thì bẻ răng. 
Trong ngoài kín rnít như bưng, 

Nào ai còn dám nói năng một lời ! 
Buông đào khuya sớm thánh thơi, 

Ra vào một mực nói cười như không. 
Đêm ngày lòng những dặn lòng, 

Sinh đà về đến lầu hồng xuống yên. 
Lời tan hợp nổi hàn huyện, 

1570. Chữ tình càng mặn chữ duyên càng nồng. 

Tẩy trần vui chén thong dong, 

Nỗi lòng ai ở trong lòng mà ra, 
Chàng về xem ý tứ nhà, 

Sự mình củng rắp lân la giải bày. 
Mấy phen cười nói tỉnh say, 

Tóc tơ bất động mảy may sự tình. 
Ngh1 đà bưng kín miệng bình, 

Nào ai có khảo mà mình đã xưng Ì 


691 


Những là e ấp dùng dăng, 
1580. Rút đây sợ nửa động rừng lại thôi. 
Có khi vui chuyện mua cười, 
Tiểu thư lại giở những lời đâu đâu. 
Răng : “Trong ngọc đá vàng thau, 
"Mười phần ta đã tin nhau cả mười. 
"Khen cho những miệng dông dài, 
"Bướm ong lại đặt những lời nọ kia. 
"Thiếp dù vụng chẳng hay suy, 
“Đã dơ bụng nghĩ lại bia miệng cười !" 
Thây lời thủng thỉnh như chơi, 
1590. Thuận lời chàng cũng nói xuôi đỡ đòn. 
Những là cười phấn cợt son, 
Đèn khuya chung bóng trăng tròn sánh vai. 
Non quên thuần vược bén mùi, 
Giếng vàng đã rụng một vài lá ngô. 
Chạnh niềm nhớ cảnh giang hồ, 
Một màu quan tái mấy mùa gió giăng. 
Tình riêng chưa dám ri răng, 
Tiểu thư trước đã liệu chừng nhủ qua : 
"Cách năm mây bạc xa xa, 
1600. "Lâm Tri củng phải tính mà thần hôn." 
Được lời như cởi tấc son, 
Vó câu thẳng ruổi nước non quê người. 
Long lanh đáy nước In trời, 
Thành xây khói biếc non phơi bóng vàng. 


692 


Rol câu vừa chỉ đặm trường. 
Xe hương nàng đã thuận đường quy nĩnh. 
Thưa nhả huyên hết mọi tình, 
Nải chảng ở bạc nổi mình chịu đen. 
Nghĩ rằng : "Ngứa ghẻ hờn ghen, 
1610. "Xâu chàng mà có ai khen chỉ mình ! 
"Vậy nên ngảnh mặt làm thính, 
"Mưu cao vốn đã rắp ranh những ngày. 
"Lâm Tri đường bộ tháng chẩy, 
"Mà đường hải đạo sang ngay thì gần. 
“Dọn thuyền lựa mặt gia nhân, 
"Hay đem dây xích buộc chân nàng về. 
"Lam cho cho mệt cho mê, 
"Làm cho đau đớn ê chế cho coi ! 
“Trước cho bỏ ghét những người, 
1620. "Sau cho để một trò cười về sau.” 
Phu nhân khen chước rất mầu, 
Chiều con mới dạy mặc dầu ra tay. 
Sửa sang buồm gió lèo mây, 
Khuyến Ưng lại chọn một bầy côn quang. 
Dặn dò hết. các mọi đường, 
Thuận phong một lá vượt sang bến Tẻ. 
Nàng từ chiếc bóng song the, 
Đường kia nỗi nọ như chia nội sầu. 
Bóng dâu đã xế ngang đầu, 
1630. Biết đâu ấm lạnh biết đâu ngon bùi. 


693 


Tóc thể đã chấm quanh vai, 

Nào lời non nước nào lời sắt son ? 
Cát đăng chút phận con con, 

Khuôn duyên biết có vuông tròn cho chăng ? 
Thân sao nhiều nỗi bất bằng ! 

Liệu như cung Quảng ả Hãng nghĩ nao 
Đêm thu gió lọt song đào, 

Nửa vành trăng khuyết ba sao giữa trời. 
Nén hương đến trước Thiên đài, 

1640. Nỗi lòng khấn khứa cạn lời vân vân. 

Dưới hoa dậy lũ ác nhân, 

Âm ầm khốc quỷ kinh thần mọc ra. 
Đầy sân gươm tuốt sáng loà, 

Thất kinh nàng chửa biết là làm sao. 
Thuốc mê đâu đã tưới vào, 

Mơ màng như giấc chiêm bao biết gì. 
Vực ngay lên ngựa tức thì, 

Buồng đào viện sách bốn bề lửa dong. 
Sẵn thây vô chủ bên sông, 

1650. Đem vào để đó lộn sòng ai hay ? 

Tôi đòi phách lạc hồn bay, 

Pha càn bụi cỏ gốc cây ẩn mình. 

Thúc ông nhà củng gần quanh, 
Chợt trông ngọn lửa thất kinh rụng rời. 
Tớ thầy chay thẳng đến nơi, 

Tơi bời tưới lửa tìm người lao xao. 


694 


1660. 


1879. 


1880. 


Giỏ cao ngọn lửa cảng cao, 

Tôi đòi tìm đủ nàng nào thấy đâu ! 
Hớt hơ hớt hải nhìn nhau, 

Giêng sâu bụi rậm trước sau tìm quảng. 
Chạy vào chốn củ phòng hương, 

Trong tro thây một đống xương cháy tàn. 
Tình ngay ai biết mưu gian, 

Hẳn nàng thôi lại còn bàn răng ai Ì 
Thúc ông sùi sụt ngắn dài, 

Nghĩ con vắng vẻ thương người nết na. 
Di hài nhặt sắp về nhà, 

Nào là khâm liệm nào là tang trai. 
Lễ thường đà đú một hai, 

Lục trình chàng củng đến nơi bấy giờ. 
Bước vào chốn cũ lầu thơ, 

Tro than một đống nắng mưa bốn tường. 
Sang nhà cha tới trung đường, 

Linh sảng bài vị thờ nàng ở trên. 
Hỡi ôi nói hết sự duyên, 

Tơ tình đứt ruột lửa phiền cháy gan. 
Gieo mình vật và khóc than : 

"Con người thế ấy thác oan thế này ! 
"Chăc rằng mai trúc lại vầy, 

"Ai hay vĩnh quyết là ngày đưa nhau !” 
Thương càng nghĩ nghĩ càng đau, 

Dễ ai rấp thảm quạt sầu cho khuây. 


6895 


Gần miền nghe có một thầy, 

Phi phù trí quỷ cao tay thông huyền. 
Trên Tam đảo dưới Cửu tuyển, 

Tìm đâu thì cũng biết tin rõ rằng. 
Sám sanh lễ vật rước sang, 

Xin tìm cho thấy mặt nàng hỏi han. 
Đạo nhân phục trước tình đàn, 

1690. Xuất thần giây phút chưa tàn nén hương. 

Trở về minh bạch nói tường : 

"Mặt nàng chẳng thấy việc nàng đã tra. 
“Người này nặng nghiệp oan gia, 

“Còn nhiều nợ lắm sao đà thác cho ! 
“Mệnh cung đang mắc nạn tò, 

"Một năm nữa mới thăm đỏ được tin. 
"Hai bên giáp mặt chiền chiên, 

"Muốn nhìn mà chẳng đám nhìn lạ thay !" 
Nghe lời nói lạ dường này, 

1700. Sự nàng đã thế lời thầy dám tin ! 

Chẳng qua đồng cốt quảng xiên, 

Người đâu mà lại thấy trên côi trần ? 
Tiếc hoa những ngậm ngừi xuân, 

Thân này dê lại mấy lần gặp tiên ! 


Nước trôi hoa rụng đã yên, 
Hay đâu địa ngục ở miền nhân gian ! 


696 


1719. 


1720. 


1730. 


Khuyển Ứng đã dắt mưu gian, 

Vực nàng đưa xuống để an dưới thuyền. 
Buồm cao lèo thắng cánh suyền, 

Dè chừng huyện Tích băng miền vượt sang. 
Dỡ đò lên trước sảnh đường, 

Khuyến Ưng hai đứa nộp nàng dâng công. 
Vực nàng tạm xuống môn phòng, 

Hày còn thiêm thiếp giấc nồng chưa phai. 
Hoàng lương chợt tỉnh hồn mai, 

Cứa nhà đâu mất lâu đài nào đây ? 
Bàng hoàng đở tỉnh dở say, 

Sảnh đường mảng tiếng đòi ngay lên hầu. 
A hoàn liền xuống giục mau, 

Hãi hùng nàng mới theo sau một người. 
Ngước trông toà rộng dãy dài, 

“Phiên quang trủng tế” có bài treo trên. 
Ban ngày sáp thắp hai bên, 

Trên giường thất bảo ngồi trên một bà. 
Gan gủng ngọn hỏi ngành tra, 

Sự mình nàng phải cứ mà gửi thưa. 
Bất tình nổi trận mây mưa, 

Mắng rằng : "Những giống bơ thờ quen thân. 
"Con này chăng phải thiện nhân, 

"Chẳng phường trốn chúa thì quân lộn chồng. 
"Ra tuồng mèo mả gà đồng, 

“Ra tuổng lúng túng chẳng xong bề nào. 


697 


"Đã đem mình bán cửa tao, 

"Lại còn khủng khinh làm cao thế này ! 
"Nào là gia pháp nọ bay Ì 

"Hãy cho ba chục biết tay một lần." 
A hoàn trên dưới da rân, 

Dâu rằng trăm miệng khôn phân lẻ nào ! 
Trúc côn ra sức đập vào, 

1740. Thịt nào chẳng nát gan nào chẳng kính. 

Xót thay đào lý một cành, 

Một phen mưa gió tan tành một phen ! 
Hoa nô truyền dạy đổi tên, 

Buồng đào dạy ép vào phiên thị tỳ. 
Ra vào theo lủ thanh y, 

Dãi dầu tóc rối da chì quản bao. 
Quản gia có một rmụ nảo, 

Thấy người thây nết ra vào mà thương. 
Khi chè chén khi thuốc thang, 

1750. Đem lời phương tiện mở đường hiểu sinh. 

Dạy rằng : "May rúi đã đành, 

"Liễu bổ mình giữ lấy mình cho hay. 
"Cũng là oan nghiệp chi đây, 

"Sa cơ mới đến thế này chẳng dưng. 
"Ở đây tai vách mạch rừng, 

"Thây ai quen cũ cũng đừng nhìn chỉ. 
"Kẻo khi sấm sét bất kỹ, 

"Con ong cái kiến kêu gì được oan !” 


698 


1769. 


1779. 


1780. 


Nàng càng giọt ngọc như chan, 

Nỗi lòng luống nhửng bàn hoàn niềm tây : 
"Phong trần kiếp đã chịu đầy, 

“Lầm than lại có thứ này bằng hai ! 
"Phận sao bạc chẳng vừa thôi ? 

"Khăng khăng buộc mãi lấy người hồng nhan. 
"Đã đành túc trái tiền oan, 

"Củng liều ngọc nát hoa tàn mà chị !” 
Những là nương náu qua thị, 

Tiểu thư phải buổi mới về ninh gia. 
Mẹ con trò chuyện lân la, 

Phu nhân mới: gọi nàng ra dạy lời : 
"Tiểu thư dưới trướng thiếu người, 

"Cho về bên ấy theo đòi lầu trang.” 
Linh lời nàng mới theo sang, 

Biết đâu địa ngục thiên đàng là đâu Ï 
Sớm khuya khăn mặt lược đầu, 

Phận con hầu giữ con hầu đám sai, 
Phải đêm êm ả chiêu trời, 

Trúc tơ hỏi đến nghề chơi mọi ngày. 
Lãnh lời nàng mới lựa dây, 

Nỉ non thánh thót dễ say lòng người ! 
Tiểu thư xem củng thương tài, 
Khuôn uy đường củng bớt vải bốn phân. 
Cửa người đầy đoa chút thân, 

Sớm năn nỉ bóng đêm ân hận lòng. 


699 


1790. 


1800. 


700 


Lâm Tri chút nghĩa đèo bòng, 

Nước non để chữ tương phùng kiếp sau ! 
Bốn phương mây trắng một màu, 

Trông vời cố quân biết đâu là nhà ? 
Lần lần tháng lọn ngày qua, 

Nỗi gần nào biết đường xa thế này. 


Lâm Trị từ thuở uyên bay, 

Phòng không thương kẻ tháng ngày chiếc thân. 
Mày ai trăng mới in ngăn, 

Phấn thừa hương cũ bội phần xót xa ! 
Sen tàn cúc đã nở hoa, 

Sầu dài ngày ngắn đông đà sang xuân. 
Tìm đâu cho thấy cố nhân ? 

Lây câu vận mệnh khuảy dần nhớ thương. 
Chanh niềm nhớ cảnh gia hương, 

Nhớ quê chàng lại tìm đường thăm quê. 
Tiểu thư ngênh đón dã dẻ, 

Hàn huyên đã đủ mọi bể gần xa. 
Nhà hương cao cuốn bức là, 

Phòng trong truyền gọi nàng ra lạy mừng. 
Bước ra một bước một dừng, 

Trông xa nàng đà tỏ chừng nẻo xa 
“Phải rằng nắng quáng đèn loà, 

Rõ ràng ngồi đấy chẳng là Thúc sinh ? 


"Bây giờ tình mới tỏ tình, 
1810. “Thôi thôi đã mắc vào vành chẳng sai ! 
“Chước đâu có chước lạ đời, 
"Người đâu mà lại có người tỉnh ma Ì 
"Rò ràng thật lứa đôi ta, 
"Làm cho con ở chúa nhà đôi nơi. 
"Bề ngoài thơn thớt nói cười, 
"Mà trong nham hiểm giết người không dao. 
"Bây giờ đất thấp trời cao, 
"Ăn làm sao nói làm sao bây giờ ?" 
Càng trông mặt càng ngẩn ngơ, 
1820. Ruột tằm đòi đoạn như tơ rối bời. 
Sơ uy dám chẳng vâng lời, 
Cúi đầu nép xuống sản mai một chiều. 
Bình đà hồn lạc phách xiêu : 
"Thương ôi chẳng phải nàng Kiểu ở đây ? 
"Nhân làm sao đến thế này ? 
“Thôi thôi ta đã mắc tay ai rồi !" 
Sự tình dám hở ra lời, 
Khôn ngăn giọt nước sụt sùi nhỏ sa. 
Tiểu thư trông mặt hỏi'tra : 
1830. "Mới về có việc chỉ mà động dung ?" 
Sinh rằng : "Hiếu phục vừa xong, 
"Suy lòng trắc Di đau lòng chung thiên !" 
Khen rằng ; "Hiếu tử đã nên, 


"Tẩy trần mượn chén giải phiển đêm thu." 


701 


Vợ chồng chén tạc chén thủ, 
Bắt nàng đứng chực trì hồ hai nơi. 
Bắt khoan bắt nhặt đến lời, 
Bắt quỳ tân mặt bất mời tận tay. 
Sinh càng như dại như ngây, 
1840. Giọt dài giọt ngắn chén đẩy chén vơi. 
Ngảnh đi chợt nói chợt cười, 
Cáo say chàng đã giam bài lảng ra. 
Tiểu thư lại thét : "Con Hoa ! 
"Khuyên chàng chẳng cạn thì ta có đòn. 
Sinh càng nát ruột tan hồn, 
Chén mời phải ngậm bồ hòn ráo ngay. 
Tiểu thư cười nói tỉnh say, 
Chưa xong cuộc rượu lại bày trò chơi. 
- Răng : "Hoa nô đủ mọi tài, 
1850, "Bản đàn thử dạo một bài chàng nghe !” 
Nàng càng tán hoán tê mê, 
Vâng lời ra trước bình the vặn đàn. 
Bốn đây như khóc như than, 
Khiến người trên tiệc củng tan nát lòng Ì 
Cùng trong một tiếng tơ đồng, 
Người ngoài cười nụ người trong khóc thâm. 
Giọt châu lã chã khôn cầm, 
Cúi đầu chàng những che thầm giọt Tương. 
Tiểu thư lại thét lấy nàng : 
1860. "Cuộc vui gảy khúc đoạn trường ấy chỉ Ì 


4 


702 


1870. 


1880. 


"Sao chẳng biết ý tứ gì 2? 

“Cho chàng buôn bã tội thì tại ngươi." 
Sinh càng thảm thiết bồi hồi, 

Vội vàng gượng nói gượng cười cho qua. 
Đồng bỏ canh đã điểm ba, 

Tiểu thư nhìn mặt đường đả cam tâm. 
Lòng riêng tấp tếnh mừng thầm : 

"Vụi này cho bõ xót thầm bấy nay !" 
Sinh thì gan héo ruột đầy, 

Nôi lòng càng nghĩ càng cay đắng lòng. 
Người vào chung gối loan phòng, 

Nàng ra tựa bóng đèn chong canh dải. 
Bây giờ mới rõ tăm hơi, 

Máu ghen đâu có lạ đời nhà ghen ! 
Chước đâu rẽ thuý chia uyên, 

Đã ra đường nấy ai nhìn được ai ? 
Bây giờ một vực một trời, 

Hết điều khinh trọng hết lời thị phi ! 
Nhẹ như bấc nặng như chì, 

Gỡ cho ra nợ còn gi là duyên ? 
Lỡ làng chút phận thuyền quyên, 

Bể sâu sóng cả khó tuyển được vay? 
Một mình âm ỷ đêm chẩy, 

Đĩa dầu vơi nước mắt đầy năm canh. 


708 


Sớm khuya hầu hạ đài doanh, 
Tiểu thư trông mặt đè tình hỏi tra. 
Lựa lời nàng mới thưa qua : 
"Phải khi mình lại xót xa nôi mình." 
Tiểu thư nói với Thúc sinh : 
1890. “Cậy chàng tra lấy thực tình cho nao !" 
inh đà ruột nát như bào, 
Nói ra chẳng tiện trông vào chẳng đang ! 
Những e lại luy đến nàng, 
Phô sòng mới sẽ lựa đường hỏi tra. 
Cúi đầu quỳ trước sân hoa, 
Thân cung nàng mới thảo qua một tờ. 
Diện tiền trình lại tiểu thư, 
Thoắt xem dường có ngẩn ngơ chút tình, 
Liền tay trao lại Thúc sinh, 
1900. Rằng : "Tài nên trọng mà tình nên thương ! 
"Ví chăng có số giàu sang, 
“Giá này dâu đúc nhà vàng cũng nên Ï 
"Bể trần chìm nổi thuyền quyên, 
“Hữu tài thương nỗi vô duyên lạ đời !" 
Sinh rằng ; "Thật có như lời, 
"Hồng nhan bạc mệnh một người nào vay ! 
"Nghìn xưa âu củng thế này, 
"Từ bị xin liệu bớt bay mới vừa.” 
Tiểu thư rằng : "Ý trong tờ, 
1910. "Rắp đem mệnh bạc xin nhờ cửa không. 


704 


"Thôi thì thôi cũng chiêu lòng, 
"Cùng cho cho lọt trong vòng mà ra. 
“Sẵn Quan Âm các vườn ta, 

"Ởó cây trăm thước có hoa bốn mùa. 
"Có cổ thụ có san hồ, 

"Cho nàng ra đó giữ chủa viết kinh.” 
Tưng bừng trời mới bình minh, 
Hương hoa lục cúng sắm sanh lễ thường. 

Đưa nàng đến trước Phật đường, 
1920. Tam quy ngủ giới cho nàng xuất gia. 
Áo xanh đổi lấy cà sa, 
Pháp danh lại đổi tên rã Trạc Tuyển. 
Sớm khuya tính đủ dầu đèn, 

Xuân Thu cắt sẵn hai tên hương trà. 
Nàng từ lánh trốn vườn hoa, 
Dường gần rừng tía dường xa bụi hồng. 
Nhân duyên đâu lại còn mong, 
Khỏi điều thẹn phấn tủi hồng thì thôi. 
Phật tiền thảm lấp sâu vùi, 

1930. Ngày pho thủ tự đêm nổi tâm hương. 
Cho hay giọt nước canh dương, 
Lửa lòng tưới tắt mọi đường trần duyên. 
Nâu sông từ giở màu thiên, 
Sân thu trăng đã vài phen đứng đầu. 
Quan phòng then nhặt cửa mau, 
Nghi lời trước mặt rơi châu vắng người. 


705 


1940. 


1950. 


1960. 


706 


Gác kinh viện sách đôi nơi, 

Trong gang tấc lại gấp mười quan san. 
Những là ngâm thở nuốt. than, 

Tiểu thư phải buổi vấn an về nhà. 
Thừa cơ sinh mới lên ra, 

Xăm xăm đến mé vườn hoa với nàng. 
Sụt sùi giở nổi đoạn trường, 

Giọt châu tầm tãâ đượm tràng áo xanh : 
Đã cam chịu bạc với tình, 

Chúa xuân để tội một mình cho hoa ? 
Thấp cơ thua trí đàn bà, 

Trông vào đau ruột nói ra ngại lời. 
Vị ta cho luy đến người, 

Cát lầm ngọc trắng thiệt đời xuân xanh. 
Quản chi lên thác xuöng ghẻnh, 

Cũng toan sông thác với tình cho xong. 
Tông đường chút chửa cam lòng, 

Căn răng bẻ một chữ đồng làm hai. 
Thẹn mình đá nát vàng phai, 

Trăm thân đê chuộc một lời được sao ? 
Nàng rằng : "Chiếc bách sóng đào, 

"Nổi chìm cũng mặc lúc nào rúi may ! 
Chút thân quằn quại vũng lầy, 

Sống thừa còn tưởng đến rày nửa sao ? 
Cùng liều một hạt mưa rào, 

Mà cho thiên hạ trông vao củng hay ! 


"Xót vì cầm đã bén dây, 

"Chăng trăm năm củng một ngày duyên ta. 
Liệu bài mở cửa cho ra, 

"Ấy là tình nặng ấy là ân sâu !" 
Sinh rằng : "Riêng tưởng bấy lâu, 

"Lòng người nham hiếm biết đâu mà lường. 
"Nữa khi dông tế phủ phàng, 

1970. "Thiệt riêng đấy cũng lại càng cực đây. 

"Liệu mà xa chạy cao bay, 

"Ái ân ta có ngần này mà thôi ! 
"Bây giờ kẻ ngược người xuôi, 

"Biết bao giờ lại nối lời nước non ? 
"Dẫu rằng sông cạn đá mòn, 

"Con tầm đến thác cũng còn kéo tơ !” 
Cùng nhau kể lể say xưa, 

Nói rồi lại nói lời chưa hết lời. 
Mặt trông tay chẳng nỡ rời, 

1980. Hoa tỳ đã động tiếng người nẻo xa. 

Vội vàng tay mới rời ra, 

Tiểu thư đâu đã rê hoa bước vào. 
Cười cười nói nói ngọt ngào, 

Hỏi : "Chàng mới ở chốn nào lại chơi.” 
Dối quanh sinh mới liệu lời : 

"Tìm hoa quá bước xem người viết kinh." 
Khen rằng : "Bút pháp đã tĩnh, 

"8o vào với thiếp Lan Đình nào thua Ï 


707 


“Tiếc thay lưu lạc giang hồ, 
1990. "Nghìn vàng thật cũng nên mua lấy tài !" 
Thiền trả cạn nước hồng mai, 
Thong dong nổi gót thư trai cùng về. 
Nàng càng e lệ ủ ê, 
Ri tai hỏi lại hoa tỳ trước sau. 
Hoa răng : "Bà đến đã lâu, 
"Nhón chân đứng nép độ đâu nửa giờ. 
"Rành rành kẽ tóc chân tơ, 
"Mấy lời nghe hết đã dư tổ tường. 
Bao nhiêu đoạn khổ tình thương, 
2000. "Nỗi ông vật vã nỗi nàng thở than. 
"Ngăn tôi đứng lại một bên, 
"Chán tai rồi mới bước lên trên lầu." 
Nghe thôi kinh hãi xiết đâu : 
“Đàn bà thế ây thấy âu một người ! 
"Ấy mới gan ấy mới tài, 
"Nghĩ càng thêm nổi sởn gai rụng rời ! 
"Người đâu sâu sắc nước đời, 
"Mà chàng Thúc phải ra người bó tay ! 
"Thực tang bắt được dường này, 
2010. “Máu ghen ai cũng chau mày nghiến răng. 
"Thế mà im chẳng đãi đằng, 
"Chào mời vui vẻ nói năng dịu dàng. 
“Giận ru ra dạ thế thường, 
"Cười ru mới thực khôn lường hiểm sâu ! 


708 


“Thân ta ta phải lo âu, 


"Miệng hùm nọc rắn ở đâu chốn này. 


"Vị chăng chắp cánh cao bay, 


"Rao cây lâu cũng có ngày bẻ hoa h 


2020. - 


2030. 


"Phân bèo bao quản nước sa, 

Lãnh đênh đâu nữa cũng là lênh đênh. 
“Chin e quê khách một. mình, 

"Tay không chưa dễ kiếm vành âm no !” 
Nghĩ đi nghĩ lại quanh co, 

Phật tiền sẵn có mọi đồ kim ngân. 
Bên mình giắt để hộ thân, 

Lần nghe canh đã một phần trống ba. 
Cất mình qua ngọn tường hoa, 

Lần đường theo bóng trăng tà về tây. 


Mịt mù dặm cát đổi cây, 

Tiếng gà điểm nguyệt dấu giày cầu sương. 
Canh khuya thân gái dặm trường, 

Phần e đường sá phần thương đãi dầu ! 
Trời đông vừa rạng ngàn dâu, 

Bơ vơ nào đã biết đâu là nhà ! 
Chùa đâu trông thấy nẻo xa, 

Rành rảnh Chiêu Ấn am ba chữ bài. 
Xăm xăm gõ mé cửa ngoài, 

Trụ trì nghe tiếng rước mời vào trong. 


709 


Thấy màu ăn mặc nâu sông, 
2040. Giác Duyên sư trưởng lành lòng liên thương. 
Gạn gùng ngành ngọn cho tường, 
La lùng nàng hãy tìm đường nói quanh : 
“Tiểu thiền quê ở Bắc Kinh, 
"Quy sư quy Phật tu hành bấy lâu. 
"Bản sư rồi cùng đến sau, 
"Dạy đưa pháp bảo sang hầu sư huynh." 
Rày vâng diện hiến rành rành, 
Chuông vàng khánh bạc bên mình giở ra, 
Xem qua sư mới dạy qua : 
2050. "Phải nơi Hằng Thủy là ta hậu tình. 
"Chin e đường sá một mình, 
"Ờ đây chờ đợi sư huynh ít ngày." 
Gởi thân được chốn am mãy. 
Muối dưa đắp đổi tháng ngày thong dong. 
Kệ kinh câu cũ thuộc lòng, 
Hương đèn việc trước trai phòng quen tay. 
Sớm khuya lá bối phướn mây, 
Ngọn đèn khêu nguyệt tiếng chày nện sương. 
Thấy nàng thông tuệ khác thường, 
2060. Sư càng nể mặt nàng càng vững chân. 


Cửa chiến cử đả cuối xuân, 
Bóng hoa đẩy đất vẻ ngân ngang trời. 


710 


“Thân ta ta phải lo âu, 
"Miệng hùm nọc rắn ở đâu chốn này. 
"Vi chăng chắp cánh cao bay, 
"Rào cây lâu cũng có ngày bẻ hoa ! 
“Phận bèo bao quản nước sa, 
2020. “Lênh đênh đâu nửa cũng là lênh đênh. 
"Chin e quê khách một minh, 
"Tay không chưa dễ kiếm vành ấm no !" 
Nghĩ đi nghĩ lại quanh co, 
Phật tiền sẵn có mọi đồ kim ngân. 
Bên mình giắt để hộ thân, 
Lần nghe canh đã một phần trống ba. 
Cất mình qua ngọn tường hoa, 
Lần đường theo bóng trăng tà về tây. 


Mịt mù dặm cát đôi cây, 
2030. Tiếng gà điếm nguyệt dấu giày cầu sương. 

Canh khuya thân gái dặm trường, 

Phân e đường sá phần thương đãi đầu ! 
Trời đông vừa rạng ngàn dâu, 

Bơ vơ nào đã biết đâu là nhà ! 
Chủa đâu trông thấy nẻo xa, 

Rành rành Chiêu Ấn am ba chữ bài. 
Xăm xãm gò méề cửa ngoài, 

Trụ trì nghe tiếng rước mời vào trong. 


709 


Giỏ quang mây tạnh thánh thơi. 

Có người đàn việt đến chơi cửa già. 
Giở đỏ chuông khánh xem qua, 

Khen răng : "Khéo giống của nhà Hoạn nương '" 
Giác Duyên thực ý lo lường, 

Đêm thanh mới hỏi lại nàng trước sau. 
Nghĩ rằng khôn nổi giấu mầu, 

2070. Sự mình nàng mới gót đầu bày ngay : 

“Bây giờ sự đã dường nảy, 

"Phận hèn dù rủi dù may tại người.” 
Giác Duyên nghe nói rụng rời, 

Nửa thương nửa sợ bồi hồi chẳng xong. 
Rỉ tai mới kế sự lòng : 

"Ở đây cửa Phật là không hẹp gì. 
“E chăng những sự bất. kỳ, 

"Để nàng cho đến thế thì củng thương ! 
"Lánh xa trước liệu tìm đường, 

2080. "Ngôi chờ nước đến nên dường còn quê." 

Có nhà họ Bạc bên kia, 

Am mây quen lối đi về dầu hương. 
Nhắn sang đặn hết mọi đường, 

Dọn nhà hãy tạm cho nàng trú chân. 
Những mừng được chốn an thân, 

Vội vàng nào kịp tính gần tỉnh xa. 
Nào ngờ cùng tổ bợm già, 

Bạc bà học với Tú bà đồng môn ! 


711 


Thây nàng lạt phấn tươi son, 
2090. Mừng thầm được mối bán buôn có lời. 
Hư không đặt để nên lời, 
Nàng đà lớn sợ rụng rời lắm phen. 
Mụ càng xua đuổi cho liền, 
Lây lời hung hiểm ép duyên Châu Trần. 
Rằng : "Nàng muôn đặm một thân, 
“Lai còn mang tiếng dữ gần lành xa. 
"Khéo oan gia của phá gia, 
"Còn ai đám chứa vào nhà nửa đây. 
"Kíp toan kiếm chỗ xe dây, 
2100. "Không dưng chưa dễ mà bay đường trời 
"Nơi gần thì chẳng tiện nơi, 
"Nơi xa thì chẳng có người nào xa. 
"Này chàng Bạc Hạnh cháu nhà, 


"Cùng trong thân thích ruột rà chẳng ai. 


"Cửa hàng buôn bán châu Thai, 
“Thật thà có một đơn sai chẳng hề. 
“Thế nào nàng cũng phải nghe, 
“Thành thân rồi sẽ liệu về châu Thai. 
"Bấy giờ ai lại biết ai, 


2110. "Dầu lòng bể rộng sông dài thênh thênh. 


"Nàng đầu quyết chăng thuận tình, 
“Trái lời nẻo trước luy mình đến sau." 
Nàng càng mặt ủ mày chau, 
Càng nghe mụ nói cảng đau như dần. 


Nghĩ mình túng đất sẩy chân, 
Thế củng nàng mới xa gần thở than : 
"Thiếp như con ên lạc đàn, 
"Phải cung rày đã sợ làn cây cong † 
“Cùng đường dủ tính chữ tòng, 
2120. "Biết người biết mặt biết lòng làm sao ? 
"Nửa khi muôn một thế nào, 
"Bán hùm buôn sói chắc vào lưng đâu ? 
"Dù ai lòng có sở cầu, 
"Tâm mình xin quyết với nhau một lời. 
"Chứng minh có đất có trời, 
"Bãy giờ vượt bể ra khơi quản gì ?" 
Được lời mạ mới ra ởi, 
Mách tin họ Bạc tức thì sắm sanh. 
Một nhà dọn dẹp linh đình, 
2130. Quét sân đặt trác rửa bình thấp nhang. 
Bạc sinh quỳ xuống vội vàng, 
Quá lời nguyện hết Thành hoàng Thổ công. 
Trước sân lòng đã giải lòng, 
Trong màn làm lễ tơ hồng kết duyên. 
Thành thân mới rước xuống thuyền, 
Thuận buổm một lá xuôi miền châu Thai. 
Thuyền vừa đỗ bến thánh thơi, 
Bạc sinh lên trước tìm nơi mọi ngày. 
Cũng nhà hành viện xưa nay, 
2140. Cũng phường bán thịt cũng tay buôn người. 


713 


Xem người định giá vừa rồi, 

Môi hàng một đã ra mười thì buông. 
Mượn người thuê kiệu rước nàng, 

Bạc đem mát bạc kiếm đường cho xa ! 
Kiệu hoa đặt trước thểm hoa, 

Bên trong thấy một mụ ra vội vàng. 
Đưa nàng vào lạy gia đường. 

Cũng thần Mày Trắng củng phường Lầu Xanh! 
Thoắt trông nàng đã biết tình, 

2150. Chim lồng khôn lẽ cất mình bay cao, 

Chém cha cái số hoa đào, 

Gỡ ra rồi lại buộc vào như chơi ! 
Nghĩ đời mà ngán cho đời, 

Tài tình chỉ lắm cho trời đất ghen ! 
Tiếc thay nước đả đánh phèn, 

Mà cho bùn lại vấn lên mãy lần ! 
Hồng quân với khách hồng quần, 

Đã xoay đến thế còn vần chưa tha. 
Lờ tử lạc bước bước ra, 

Z160. Cái thân liệu những từ nhà liệu đi, 

Đầu xanh đã tội tình gì ? 

Má hồng đến quá nửa thì chưa thôi. 
Biết thân chạy chẳng khỏi trời, 

Cũng liều mặt phấn cho rồi ngày xanh. 
Lầu thâu gió mát. trăng thanh, 

Bồng đâu có khách biên đình sang chơi. 


Râu hòm hảm én máy ngài, 
Vai năm tác rộng thân mười thước cao. 
Đường đường một đâng anh hào, 
2170. Côn quyền hơn sức lược thao gồm tài. 
Đội trời đạp đât ở đời, 
Họ Từ tên Hải vốn người Việt Đông. 
Giang hề quen thú vấy vùng, 
Gươm đản nửa gánh non sông một chèo. 
Qua chơi nghe tiếng nàng Kiều, 
Tâm lòng nhi nử cũng xiêu anh hùng. 
Thiếp danh đưa đến lầu hồng, 
Hai bên cùng liếc hai lòng cùng ưa. 
Từ rằng : "Tâm phúc tương cờ, 
2180. "Phải người trăng gió vật vờ hay sao ? 
"Bấy lâu nghe tiếng má đào, 
"Mát xanh chẳng để ai vào có không ? 
"Một đời được mấy anh hùng, 
"Bõ chi cá chậu chim lồng mà chơi !” 
Nàng rằng : "Người dạy quá lời, 
"Thân này còn dám xem ai làm thường ! 
"Chút riêng chọn đá thử vàng, 
"Biết đâu mà gởi can trường vào đâu 7 
“Còn như vào trước ra sau, 
2190. "Ai cho kén chọn vàng thau tại minh °” 
Từ răng : "Lời nói hữu tình, 
"Khiến người lại nhớ câu Bình Nguyên quân. 


715 


"Lại đây xem lại cho gần, 
"Phỏng tin được một vài phần hay không ?* 
Thưa rằng : "Lượng cả bao dung, 
“Tân Dương được thấy mây rồng có phen. 
“Rông thương cỏ nội hoa hèn, 
"Chút thân bèo bọt dám phiển mai sau !" 
Nghe lời vừa ý gật đầu, 
2200. Cười rằng : "Trí kỷ trước sau mấy người ? 
“Khen cho con mắt tỉnh đời, 
“Anh hùng đoán giửa trần ai mới già ! 
"Một lời đã biết đến ta, 
"Muôn chung nghìn tứ củng là có nhau !" 
Hai bên ý hợp tâm đầu, 
Khi thân chẳng lọ là cầu mới thân. 
Ngỏ lời nói với băng nhân, 
Tiên trăm lại cứ nguyên ngân phát hoàn. 
Buồng riêng sửa chốn thanh nhàn, 
Z210. Đặt giường thất bảo vây màn bát tiên. 
Trai anh hùng gái thuyền quyên, 

Phi nguyễn sánh phượng đẹp duyên cười rồng. 
Nửa năm hương lửa đương nêng, 
Trượng phu thoắt đã động lòng bốn phương. 

Trông vời trời bể mênh mang, 
Thanh gươm yên ngựa lên đường thẳng rong. 
Nàng rằng : "Phận gái chử tòng, 
"Chàng đi thiếp củng một lòng xin đi." 


716 


Từ răng : "Tâm phúc tương tri, 
2220. "Sao chưa thoát khỏi nữ nhi thường tỉnh ? 
"Bao giờ mười vạn tình binh, 
“Tiếng chiêng dậy đất bóng tỉnh rợp đường. 
"Làm cho rõ mặt phi thường, 
"Bãy giờ ta hãy rước nàng nghi gia. 
"Băng nay bốn bể không nhà, 
"Theo càng thêm bận biết là đi đâu ? 
"Đành lòng chờ đó ít lâu, 
"Chầy chăng là một năm sau vội gì !” 
Quyết lời dứt áo ra đi, 
2230. Gió mây bằng đã đến kỳ dặm khơi. 
Nàng từ chiếc bóng song mai, 
Đêm thâu đằng đăng nhặt cài then mây. 
Sâu rêu chăng vẽ dấu giày, 
Cỏ cao hơn thước liễu gầy vài phân. 
Đoái trông muôn dặm tử phần, 
Hồn quê theo ngọn mây Tần xa xa. 
Xót thay huyên cỗi xuân già, 
Tấm lòng thương nhớ biết là có nguôi ? 
Chốc đà mười mấy năm trời, 
2240. Còn ra khi đã da môi tóc sương. 
Tiếc thay chút nghĩa củ càng, 
Dẫu lia ngó ý còn vương tơ lòng. 
Duyên em dầu nối chỉ hồng, 
May ra khi đã tay bồng tay mang. 


717 


2250, 


2260. 


2270. 


718 


Tấc lòng cố quốc tha hương, 

Đường kia nổi nọ ngổn ngang bởi bời. 
Cánh hồng bay bổng tuyệt vời, 

Đã mòn con mắt phương trời đăm đăm. 
Đêm ngày luống những âm thẩm, 

Lửa binh đâu đã ầm ầm một phương. 
Ngất trời sát khi mơ màng, 

Đầy sông kình ngạc chật đường giáp bính. 
Người quen thuộc kẻ chung quanh, 

Nhủ nàng hãy tạm lánh mình một nơi. 
Nàng rằng : "Trước đã hẹn lời, 

"Dâu răng huy biểm dám rời ước xưa !" 
Còn đang dùng dắng ngẩn ngơ, 

Mé ngoài đã thấy ngọn cờ tiếng la. 
Giáp binh kéo đến quanh nhà, 

Đồng thanh cùng gởớt : "Nào là phu nhân ?" 
Hai bên mười vị tướng quân, 

Đặt gươm cởi giáp trước sân khâu đầu. 
Cung nga thể nử nổi sau, 

Răng : "Vâng lệnh chỉ rước chầu vu quy." 
Sẵn sàng phượng liền loan nghị, 

Hoa quan phấp phới hà y rỡ ràng. 
Dựng cờ nổi trống lên đường, 

Trúc tơ nổi trước đào vàng kéo sau. 
Hoả bài tiền lộ ruối mau, 

Nam đình nghe tiếng trống chầu đại doanh. 


Kéo cờ luỷy phát súng thành, 

Từ công ra ngựa thân nghénh cửa ngoài. 
Rỡ minh lạ vẻ cân đai,. 

Hãy còn hàm én mày ngài như xưa. 
Cười rằng : "Cá nước duyên ưa Ï 

"Nhớ lời nói những bao giờ hay không ? 
"Anh hùng mới biết anh hùng, 

"Rày xem phỏng đã cam lòng ấy chưa ?" 
Nàng răng : "Chút phận ngây thơ, 

2280. “Cũng may dây cát được nhờ bóng cây Ì 

"Đến bây giờ mới thấy đây, 

"Ma lòng đã chắc những ngày một hai.” 
Cùng nhau trông mặt cả cười, 

Dan tay về chốn trướng mai tự tình. 
Tiệc bày thưởng tướng khao binh, 

Om thòm trống trận rập rình nhạc quân. 
Vinh hoa bö lúc phong trần, 

Chữ tình ngày lại thêm thân một ngày. 


Trong quân có lúc vui vầy, 
2290. Thong dong mới kể những ngày hàn vị. 
"Khi Vô Tích khi Lâm Tri, 
"Nơi thì lừa đảo nơi thì xót thương. 
"Tâm thân rày đâ nhẹ dường, 
"Chút còn ân oán đôi đường chưa xong.” 


719 


Từ công nghe hết thuỷ chung, 
Bất bình nổi trận đùng đủng sấm vang. 
Nghiêm quân tuyển tướng sẵn sàng. 
Dưới cờ một lệnh vội vàng ruổi sao. 
Ba quân chỉ ngọn cờ đào. 
2500. Đạo ra Vô Tích đạo vào Lâm Tri. 
Mấy người phụ bạc xưa kia, 
Chiếu danh cầm nã bắt về hỏi tra. 
Lại sai lệnh tiên truyền qua, 
Giử giàng họ Thúc một nhà cho yên. 
Mu quản gia vãi Giác Duyên, 
Cũng sai lệnh tiến đưa tin rước mời. 
Thệ sư kể hết. mọi lời, 
Lòng lòng cũng giận người người chấp uy. 
Đạo trời báo phục chin ghê, 
2310. Khéo thay một mẻ tóm về đầy nơi. 
Quân trung gươm lớn giáo dài, 
Vệ trong thị lập cơ ngoài song phi. 
Săn sàng tể chỉnh uy nghị, 
Bác đồng chật đất tỉnh kỳ rợp sân. 
Trướng hùm mở giữa trung quân, 
Từ công sánh với phu nhân cùng ngồi. 
Tiên nghiêm trống chửa dứt hỏi, 
Điểm danh trước dẫn chực ngoài cửa viên. 
Từ rằng : "Ân oán hai bên, 
2320. "Mặc nàng xử quyết báo đền cho minh." 


720 


Nàng rằng : "Muôn cậy uy linh, 

"Hãy xin báo đáp ân tình cho phu. 
"Báo ân rồi hãy giả thù.” 

Từ rằng : "Việc Ấy để cho mặc nàng.” 
Cho gươm mời đến Thúc lang, 

Mặt như chàm đổ thân đường giê run. 
Nàng rằng : "Nghĩa nặng nghìn non, 

"Lâm Tri người cũ chàng còn nhớ không ? 
"Sâm Thương chắng vẹn chữ tòng, 

2330. “Tại ai, há dám phụ lòng cố nhân ? 

"Gấm trăm cuốn bạc nghìn cân, 

"Tạ lòng dễ xứng báo ân gọi là. 
"Vợ chàng quỷ quái tỉnh ma, 

"Phen này kẻ cấp bà già gặp nhau Ï! 
"Kiến bò miệng chén chưa lâu, 

"Mưu sâu củng giả nghĩa sâu cho vừa !“ 
Thúc sinh trông mặt bấy giờ, 

Mồ hôi chàng đã như mưa ướt đầm. 
Lòng riêng mừng sợ khôn cầm, 

2340. Sợ thay mà lại mừng thẩm cho ai. 

Mu già sư trưởng thứ hai, 

Thoắt đưa đến trước vội mời lên trên, 
Dắt tay mở mặt cho nhìn : 

"Hoa nô kia với Trạc Tuyển cũng tôi ! 
"Nhớ khi lỡ bước sẩy rời, 

"Non vàng chưa dễ đến bồi tấm thương. 


721 


"Nghìn vàng gọi chút lễ thường, 
"Mà lòng Phiếu mâu mấy vàng cho cân '” 
Hai người trông mặt tần ngần, 
2350. Nửa phần khiếp sợ nửa phần mừng vui. 
Nàng rằng : "Xin hãy rốn ngồi, 
"Xem cho tổ mặt biết tôi báo thù ! 
Kíp truyền chư tướng hiến phù, 
Lại đem các tích phạm trủ hậu tra. 
Dưới cờ gươm tuốt nắp ra, 
Chính danh thủ phạm tên là Hoạn thư. 
Thoắt trông nàng đã chào thưa : 
"Tiểu thư cũng có bây giờ đến đây ! 
"Đàn bà dễ có mấy tay, 
2360. "Đời xưa mấy mặt đời này mấy gan Ì 
"Dê dàng là thói hồng nhan, 
"Càng cay nghiệt lắm càng oan trái nhiều !" 
Hoạn thư hồn phách lạc xiêu, 
Khấu đầu dưới trướng lựa điều kêu ca. 
Răng : "Tôi chút phận đàn bà, 
"Ghen tuông thì củng người ta thường tình. 
"Nghĩ cho khi gác viết kinh, 
"Với khi khỏi cửa dứt tình chẳng theo. 
"Lòng riêng riêng những kính yêu. 
2370. "Chồng chung chưa dễ ai chiều cho ai. 
"Trót lòng gây chuyện chông gai, 
"Còn nhờ lượng bể thương bài nào chăng ?” 


722 


Khen cho : “Thật củng nên rằng, 

"Khôn ngoan đến mực nói năng phải lời. 
“Tha ra thì cũng may đời, 

"Làm ra thì cũng là người nhỏ nhen. 
“Đã lòng trị quá thì nên, 

“Truyền quân lệnh dưới trướng tiền tha ngay." 
Tạ lòng lạy trước sân mây, 

2380. Cửa viên lại dắt một dây dẫn vào. 

Nàng răng : "Lồng lộng trời cao ! 

“Hại nhân nhân hại sự nào tại ta ! 
“Trước là Bạc Hạnh - Bạc bà, 

"Bên là Ưng Khuyển bên là Sở Khanh. 
“Fú bà với Mã Giám Sinh, 

"Các tên tội ấy đáng tình còn sao ?“ 
Lệnh quân truyền xuống nội đao, 

Thể sao thì lại cứ sao gia hình. 
Máu rơi thịt nát tan tành, 

2390. Ai ai trông thấy hồn kinh phách rời, 

Cho hay muôn sự tại trời, 

Phụ người chẳng bö khi người phụ ta ! 
Mấy người bạc ác tỉnh ma, 

Minh làm mình chịu kêu mà ai thương. 
Ba quân đông mặt pháp trường, 

Thanh thiên bạch nhật rõ ràng cho coi. 
Việc nàng báo phục vừa rồi, 

Giác Duyên vội đã gởi lời từ quy. 


723 


Nàng rằng : "Thiên tải nhất thị, 
2400. "Cố nhân đã đê mấy khi bản hoàn. 
"Rồi đây bèo hợp mây tan, 
"Biết đâu hạc nội mây ngàn là đâu Ï” 
Sư rằng : "Củng chẳng bao lâu, 
“Trong năm năm lại gặp nhau đó mà. 
"Nhớ ngày hành cước phương xa. 
"Gặp sư Tam Hợp vốn là tiên tri. 
"Bảo cho hội hợp tri kỹ, 
"Năm nay là một nửa thi năm năm. 
"Mới bay tiền định chẳng lầm, 
2410. "Đã tin điểu trước ắt nhằm điều sau. 
"Còn nhiều ân ái với nhau, 
"Cơ duyên nào đã hết đâu vội gì ?” 
Nàng răng : "Tiền định tiên tri, 
"Lời sư đã dạy ắt thì chẳng sai. 
"Hoa bao giờ có gặp người, 
"Vì tôi cậy hỏi một lời chung thân.” 
Giác Duyên vâng dặn ân cần, 
Tạ từ thoát đã dời chân cõi ngoài. 
Nàng từ ân oán rạch ròi, 
2420. Bể oan dường đã vơi vơi cạnh lòng. 
Ta ân lạy trước Từ công : 
"Chút thân bồ liễu còn mong có rày Ì 
Trộm nhờ sấm sét ra tay, 
"Tấc riêng như cất gánh đầy để đi ! 


724 


"Chạm xương chép dạ xiết chỉ, 
"Dê đem gan óc đến nghì trời mây !" 
Từ răng : "Quốc sĩ xưa nay, 
“Chọn người trí kỷ một ngày được chăng ? 
"Anh hùng tiếng đã gọi rằng, 
2430. "Giữa đường dấu thấy bất bằng mà tha ! 
*Huông chị việc cũng việc nhà, 
"Lọ là thâm tạ mới là trì ân. 
"Xót nàng còn chút song thân, 
"Bấy nay kẻ Việt người Tần cách xa. 
"Sao cho muôn dặm một nhà, 
"Cho người thấy mặt là ta cam lòng." 
Vội truyền sửa tiệc quân trung, 
- Muôn bình nghìn tướng hội đồng tẩy oan. 
Thừa cơ trúc chẻ mái tan, 
2440. Binh uy từ đấy sấm ran trong ngoài. 
Triều đình riêng một góc trời, 
Gồm hai văn võ rạch đôi sơn hà. 
Đòi cơn gió quét mưa sa, 
Huyện thành đạp đổ năm toà cõi Nam. 
Phong trần mài một lưỡi gươm, 
Nhưng loài giá áo túi cơm sá gì ! 
Nghênh ngang một cõi biên thuỳ, 
Thiếu gì cô quả thiếu gì bá vương ! 
Trước cờ ai dám tranh cường, 
2450. Năm năm hùng cứ một phương hải tần. 


725 


2460. 


2470. 


726 


Có quan tổng đốc trọng thần, 
Là Hồ Tôn Hiến kinh luân gồm tài. 
Đẩy xe vâng chỉ đặc sai, 
Tiện nghi phủ tiểu việc ngoài đồng nhung. 
_ Biết Từ là đấng anh hùng, 

Biết nàng củng dự quân trung luận bàn. 
Đóng quân làm chước chiêu an, 
Ngọc vàng gấm vóc sai quan thuyết hàng. 
Lại riêng một lễ với nàng, 

Hai tên thể nữ ngọc vàng nghìn cân. 
Tin vào gởi trước trung quân, 

Từ công riêng nghĩ mười phân hồ đồ. 
Một tay gây dựng cơ đồ, 

Bấy lâu bể Sở sông Ngô tung hoành ! 
Đem thân về với triều đình, 
Hàng thần lơ láo phận mình ra đâu ? 
Áo xiêm trói buộc lấy nhau, 

Vào luồn ra cúi công hầu mà chỉ ? 
Sao bằng riêng một biên thuỳ, 

Sức này đã dễ làm gì được nhau. 
Chọc trời quấy nước mặc dầu, 

Dọc ngang nào biết trên đầu có ai ? 
Nàng thì thật dạ tin người, 

Lễ nhiều nói ngọt nghe lời dễ xiêu. 
Nghĩ mình mặt nước cánh bèo, 

Đã nhiều lưu lạc đã nhiều gian truân. 


Băng nay chịu tiếng vương thần, 
Thênh thênh đường cái thanh vân hẹp øì ! 
Công tư vẹn cả hai bề, 
2480. Dân đà rồi sẽ liệu về cố hương. 
Củng ngôi mệnh phụ đường đường, 
Nở nang mày mặt rở ràng mẹ cha. 
Trên vì nước dưới vì nhà, 
Một là đắc hiếu hai là đắc trung. 
Chẳng hơn chiếc bách giữa dòng. 
E bè sóng gió hãi hùng cỏ hoa. 
Nhân khi bản bạc gần xa, 
Thừa cơ nàng mới bàn ra nói vào. 
Rằng : "Trong Thánh trạch đổi dào, 
2490. "Tưới ra đã khắp thấm và đả sâu. 
"Bình thành công đức bấy lâu, 
"AI al củng đội trên đầu biết bao. 
"Ngâm từ dấy việc binh đao, 
"Đống xương Vô định đã cao hơn đầu. 
"Làm chỉ để tiếng về sau, 
“"Nghin năm ai có khen đâu Hoàng Sào ! 
"Sao bằng lộc trọng quyền cao, 
"Công danh ai dứt lối nào cho qua ?” 
Nghe lời nàng nói mặn mà, 
2500. Thế công Từ mới giở ra thế hàng. 
Chính nghi tiếp sứ vội vàng, 
Hẹn kỳ thúc giáp quyết đường giải binh. 


727 


Tần lời thành hạ yêu minh, 

Ngọn cờ ngơ ngác trông canh trễ tràng. 
Việc binh bỏ chẳng giữ giàng, 

Vương sư nghe đã tỏ tường thực hư. 
Hồ công quyết kế thừa cơ, 

Lễ tiên binh hậu khắc cờ tập công. 
Kéo cờ chiêu phủ tiên phong. 

2510. Lễ nghỉ dàn trước vác dòng phục sau. 

Từ công hờ hững biết đâu, 

Đại quan lễ phục ra đầu cửa viên. 
Hồ công ám hiệu trận tiền, 

Ba bề phát súng bốn bên kéo cờ. 
Đương khi bất ý nào ngờ, 

Hùm thiêng khi đã sa cơ củng hèn. 
Tử sinh hiểu giữa trận tiền, 

Dạn dày cho biết gan liền tướng quân ! 
Khi thiêng khi đã về thần, 

2520. Nhơn nhơn còn đứng chôn chân giửa vòng Ì 

Trơ như đá vững như đồng, 

Ai lay chẳng chuyển ai rung chẳng dời. 
Quan quân truy sát đuối dài, 

Ù ù sát khí ngât trời ai đang. 
Trong hào ngoài luỹ tan hoang, 

Loạn quân vừa dắt tay nàng đến nơi, 
Trong vòng tên đá bời bời, 

Thây Từ còn đứng giửa trời trơ trơ. 


728 


Khóc rằng : "Trí dùng có thừa, 
2530. "Bơi nghe lời thiếp đến cơ hội nảy ! 
"Mặt nào trông thấy nhau đây ? 
"Củng liều sống thác một ngày với nhau !" 
Dòng thu như giội cơn sầu, 
Dứt lời nàng mới gieo đầu một bên. 
La thay oan khí tương triền ! 
Nàng vừa phục xuống Từ liền ngã ra. 
Quan quân kẻ lại người qua, 
Xót nàng sẽ lại vực ra đần dần. 
em nàng vào trước trung quân, 
2540. Hồ công thấy mặt ân cần hỏi han. 
Rằng : "Nàng chút phận hồng nhan, 
"Gặp cơn bình cách gian nan không lường ! 
“Đã hay thành toán miếu đường, 
"Giúp công cũng có lời nàng mới nên. 
"Bây giờ sự đã vẹn tuyển, 
"Mạc lòng nghĩ đó muốn xin bề nào ?” 
Nàng càng giọL ngọc tuôn dào, 
Ngâập ngừng mới gửi thấp cao sự lòng. 
Răng : "Từ là đấng anh hùng, 
2550. "Dọc ngang trời rộng vảy vùng bể khơi ! 
“in tôi nên quá nghe lời, 
“Đem thân bách chiến làm tôi triều đình. 
"Ngỡ là phu quý phụ vinh, 
"Ai ngờ một phút tan tành thịt xương ! 


729 


"Năm năm trời bể ngang tàng, 
"Dân mình đi bỏ chiến trường như không. 
"Khéo khuyên kể lấy làm công, 
"Kể bao nhiêu lại đau lòng bấy nhiêu † 
"Xét mình công ít tội nhiều, 
2560. "Sống thừa tôi đã nên liêu mình tôi ! 
"Xin cho tiện thổ một doi, 
"Gọi là đắp điếm lấy người tử sinh." 
Hồ công nghe nói thương tình, 
Truyền cho mai táng di hình bên sông. 
Trong quân mở tiệc hạ công, 
Xôn xao tơ trúc hội đồng quân quan. 
Bắt nàng thị yến dưới màn, 
Dở say lại ép văn đản nhặt tâu. 
Một cung gió thảm mưa sầu, 
2570. Bốn dây nhỏ máu năm đầu ngón tay ! 
Ve ngâm vượn hót nào tày, 
Lọt tai Hồ củng nhăn mày rơi châu. 
Hỏi rằng : "Này khúc ở đâu ? 
"Nghe ra muôn oán nghìn sầu lắm thay !“ 
Thưa rằng : "Bạch mệnh khúc này, 
"Phổ vào đàn ấy những ngày còn thơ. 
"Cung cầm lựa những ngày xưa, 
"Mà gương bạc mệnh bây giờ là đây !” 
Nghe càng đăm ngắm càng say, 
2580. La cho mặt sắt cũng ngây vì tình ! 


730 


Dạy rằng : "Hương lửa ba sinh, 

"Dây loan xin nối cầm lành cho ai." 
Thưa rằng : "Chút phận lạc loài, 

“Trong mình nghĩ đã có người thác oan. 
"Còn chỉ nữa cánh hoa tân, 

“Tơ lòng đã đứt đây đàn Tiểu Lân. 
"Rông thương còn mảnh hồng quần, 

"Hơi tàn được thấy gốc phần là may !" 
Hạ công chén đã quá say, 

2590. Hồ công đến lúc rạng ngày nhớ ra. 

Nghĩ mình phương diện quốc gia, 

Quan trên ngăm xuống người ta trông vào. 
Phải tuồng trăng gió hay sao, 

Sự này biết tính thế nào được đây ? 
Công nha vừa buổi sáng ngày, 

Quyết tình Hồ mới đoán ngay một bài. 
Lệnh quan ai dám cãi lời, 

Ép tình mới gán cho người thổ quan. 
Ông tơ thực nhẽ đa đoan Ï 

2600. Xe dây sao khéo vơ quàng vơ xiên ? 


Kiệu hoa áp thẳng xuống thuyền, 
Lá màn rủ thấp ngọn đèn khêu cao, 
Năng càng ủ liễu phai đào, 
Trăm phần nào có phần nào phần tươi ? 


781 


2610. 


2620. 


2830. 


732 


Đành thân cát lấp sóng vùi, 

Cướp công cha mẹ thiệt đời thông minh ! 
Chân trời mặt bể lênh đênh 

Nắm xương biết gởi tử sinh chốn nào ? 
Duyên đâu ai dứt tơ đào, 

Nợ đâu ai đã dắt vào tận tay ! 
Thân sao thân đến thế này ? 

Còn ngày nào củng dư ngày ấy thôi ! 
Đã khóng biết sống là vui, 

Tấm thân hẳn biết. thiệt thòi nên thương ! 
Một mình cay đăng trăm đường, 

Thôi thì nát ngọc tan vàng thì thôi ! 
Mảnh trăng đã gác non đoài, 

Một mình luồng những đứng ngồi chưa xong. 
Triều đâu nổi sóng đùng đùng, 

Hỏi ra mới biết rằng sông Tiền Đường. 
Nhớ lời thần mộng rõ ràng, 

Này thôi hết kiếp đoạn trường là đây. 
"Đạm Tiên đâu đấy có hay ! 

"Hẹn ta hắn đợi dưới này rước ta." 
Dưới đèn sẵn bức tiên hoa, 

Một thiên tuyệt bút gọi là để sau. 
Cửa bồng vội mở rèm châu, 

Trời cao sông rộng một màu bao la. 
Răng : "Từ công hậu đãi ta, 

"Chút vi việc nước mà ta phụ lòng. 


"Giết chồng mà lại lấy chồng, 

"Mặt nào mà lại đứng trong côi đời ? 
“Thôi thì một thác cho rồi, 

“Tấm lòng phó mặc trên trời dưới sông !” 
Trồng ra mặt nước mênh mông, 

Đem mình gieo xuống giữa dòng trường gian. 
Thổ quan theo vớt vội vàng, 

Thì đà đắm ngọc chìm hương đi rồi ! 
Thương thay củng một kiếp người, 

2640. Khéo thay mang lây sắc tài làm chỉ ! 

Những là oan khổ lưu ly, 

Chờ cho hết kiếp còn gì là thân. 
Mười lăm năm bấy nhiêu lần, 

Làm gương cho khách hồng quần thử soi ! 
Đời người đến thế thì thôi, 

Trong cơ âm cực dương hồi khôn hay. 
Mãy người hiếu nghĩa xưa nay, 

Trời làm chi đến lâu ngày càng thương ! 


Giác Duyên từ tiết giã nàng, 
2650. Đeo bầu quảy níp rộng đường vân đu. 
Gặp bà Tam Hợp đao cô, 
Thong dong hỏi hết nhỏ to sự nàng : 
"Người sao hiếu nghĩa đủ đường, 
"Kiếp sao mặc những đoạn trường thế thôi ?" 


733 


Sư răng : "Phúc hoạ tại trời, 
"Cội nguồn cũng ở lòng người mà ra. 
"Cá trời mà cũng tại ta, 
“Tu là côi phúc tình là dây oan. 
“Thuý Kiểu sắc sảo khôn ngoan, 
2660. “Vỏ duyên là phận hồng nhan đã đành. 
“Lai mang lấy một chử tình, 
"Khư khư mình buộc lấy mình vào trong. 
"Vậy nên tính chẳng thong dong, 
"Ở không yên ổn ngồi không vững vàng. 
"Ma đưa lối quỷ đem đường, 
“Lại tìm những chốn đoạn trường mà ửi. 
"Hết. nạn ấy đến nạn kia, 
“Thanh lâu hai lượt thanh y hai lần. 
“Trong vòng giáo dựng gươm trần, 
2670. "Kê lưng hang hổ gởi thân tôi đòi. 
"Giữa dòng nước dây sóng dôi, 
“Trước hàm rồng cá gieo mồi thuỷ tỉnh. 
"Oan kia theo mãi với tình, 
“Một mình mình biết một mình mình hay. 
"Lam cho sống đoaạ thác đầy, 
“Đoạn trường cho hết kiếp này mới thôi " 
Giác Duyên nghe nói rụng rời : 
“Mật đời nàng thế thương ôi còn gì !" 
Sư rằng : "Song chẳng phận gi, 
2680. "Nghiệp duyên cân lại nhắc đi còn nhiều. 


734 


"Xét trong tội nghiệp Thuý Kiều, 
"Mắc điều tình ái khỏi điều tà dâm. 
"Lây tình thâm giả nghĩa thâm, 

"Bán mình đã động hiếu tâm đến trời ! 
"Hại một người cứu muôn người, 
"Biết đường khinh trọng biết lời phải chăng. 
"Thửa công đức ấy ai bằng ? 

“Túc khiên đả rửa lâng lâng sạch rồi ! 
"Khi nên trời cũng chiều người, 

2690. "Nhẹ nhàng nợ trước đền bồi duyên sau. 

Giác Duyên dù nhớ nghĩa nhau, 

"Tiên đường thả một bè Ìau rước người. 
“Trước sau cho vẹn một lời, 

“Duyên ta mà củng phúc trời chỉ không !" 
Giác Duyên nghe nói mừng lòng, 

Lân la tìm thú bên sông Tiền Đường. 
Đánh ranh lợp nóc thảo đường, 

Một gian nước biếc mây vàng chia đôi. 
Thuê năm ngư phú hai người, 

2700. Đóng thuyền chực bến kết chài giăng sông. 
Một lòng chẳng quản mấy công, 
Khẻo thay gặp gỡ cũng trong chuyển vần ! 
Kiểu từ gieo xuống duẻnh ngân, 

Nước xuôi bồng đã trôi dân tận nơi. 
Ngư ông kéo lưới vớt người, 
Ngắm lời Tam Hợp rõ mười chẳng ngoa ! 


735 


Vẻ mai lướt thướt áo là, 
Tuy dâm hơi nước chưa loà bóng gương. 
Các Duyên nhận thật mặt nàng, 
2710. Nàng còn thiêm thiếp giấc vàng chưa phai. 
Mơ màng phách quế hồn mai, 
Đạm Tiên thoắt đã thây người ngày xưa. 
Rằng : "Tôi thực có lòng chờ, 
"Mất công đã mấy năm thừa ở đây. 
"Chị sao phân mỏng đức dày, 
"Kiếp này đã vậy lòng này để ai ! 
"Tâm thành đã thấu đến trời, 
"Bán mình là hiếu cứu người là nhân. 
"Một mình vì nước vì dân, 
2720. "Âm công cất một đồng cân đã già ! 
"Đoạn trường sổ rút tên ra, 
"Đoạn trường thơ phái đưa mà giả nhau. 
"Còn nhiều phúc lộc về lâu, 
"Duyên xưa tròn trăn phúc sau đồi đào !" 
Nàng còn ngơ ngẩn biết sao, 
Trạc Tuyền ! Nghe tiếng gọi vào bên tai. 
Giật mình thoát tỉnh giấc mai, 
Bảng khuâng nào đã biết ai mà nhìn. 
Trong thuyên nào thấy Đạm Tiên, 
2730. Bên mình chỉ thấy Giác Duyên ngồi kể, 
Thấy nhau mừng rỡ trăm bề, 
Dọn thuyền mới rước nàng vẻ thảo lư. 


736 


Một nhà chung chạ sớm trưa, 

Gió trăng mát mặt muối dưa chay lòng. 
Bốn bề bát ngát mênh mông, 

Triều dâng hôm sớm mây lồng trước sau. 
Nạn xưa trút sạch lầu lầu, 

Duyên xưa chưa dễ biết đâu chốn này. 


Nỗi nàng tai nạn đã đẩy, 
2740. Nỗi chàng Kim Trọng bấy chầy mới thương. 
Từ ngày muôn đặn phù tang, 
Nửa năm ở đất Liêu Dương lại nhà. 
Vội sang vườn Thuý đò la, 
Nhin xem phong cảnh nay đà khác xưa. 
Đầy vườn cỏ mọc lau thưa, 
Song trăng quanh quê vách mưa rã rời. 
Trước sau nào thây bóng người, 
Hoa đào năm ngoái còn cười gió đông. 
Xập xè én liệng lầu không, 
2750. Cỏ lan mặt đất rêu phong dấu giày. 
Cuối tường gai góc mọc đầy, 
Đi về này những lối này năm xưa. 
Chung quanh lặng ngắt như tờ, 
Nổi niềm tâm sự bây giờ hỏi ai ? 
Láng giềng có kể sang chơi, 
Lân la sẽ hỏi một hai sự tình. 


787 


Hỏi ông ông mãc tụng đình, 
Hỏi nàng nàng đã bán mình chuộc cha. 
Hỏi nhà nhà đã dời xa, 
2760. Hỏi chàng Vương với củng là Thuý Vân. 
Đều là sa sút khó khăn, 
May thuê viết mướn kiếm ăn lần hỏi. 
Điều đâu sét đánh lưng trời, 
Thoắt nghe chàng đã rụng rời xiết bao ! 
Hỏi thăm di trú nơi nao, 
Đánh đường chàng mới tìm vào tận nơi. 
Nhà tranh vách đất tả tơi, 
Lau treo rèm nát trúc cài phên thưa. 
Một sân đất cỏ dầm mưa, 
2770. Càng ngao ngán nổi càng ngơ ngẩn dường ! 
Đánh liều lên tiếng ngoài tường, 
Chàng Vương nghe tiếng vội vàng chạy ra. 
Đắt tay vội rước vào nhà, 
Mé sau viên ngoại ông bà ra ngay. 
Khóc than kể hết niềm tây : 
"Chàng ôi biết nôi nước này cho chưa ? 
"Kiều nhi phận mỏng như tờ, 
"Một lời đã lôi tóc tơ với chàng ! 
"Gặp cơn gia biến lạ dường, 
2780. "Bán mình nó phải tìm đường cứu cha. 
"Dùng đằng khi bước chân ra, 
"Cực trăm nghìn nôi đặn ba bốn lần. 


738 


“Trót lời nặng với lang quân, 

"Mượn con em nó Thuý Vân thay lời. 
“Gọi là giả chút nghĩa người, 

"Sầu này dăng đặc muôn đời chưa quên ! 
"Kiếp này duyên đả phu duyên, 

"Da đài còn biết sẽ đến lai sinh. 
"Mấy lời ký chú đính nĩnh, 

2790. "Ghi lòng để lại cất mình ra đi. 

"Phận sao bạc bấy Kiều nhi ! 

"Chàng Kim về đó con thì ở đâu ?' 
Ông bà càng nói cảng đau, 

Chàng càng nghe nói càng dàu như dưa. 
Vật mình vấy gió tuôn mưa, 

Dầm dễ giọt ngọc thân thờ hồn mai ! 
Đau đòi đoạn ngất đòi thôi, 

Tỉnh ra lại khóc khóc rồi lại mê. 
Thấy chàng đau nôi biệt ly, 

2800. Nhịn ngừng ông mới vỗ về giải khuyên : 

"Bây giờ ván đâ đóng thuyền, 

"Đã đành phận bạc khôn đền tình chung ! 
"Quá thương chút nghĩa đèo bòng, 

"Nghìn vàng thân ấy dê hòng bỏ sao ?" 
Dỗ dành khuyên giải trăm chiều, 

Lửa phiền khôn đập càng khêu mối phiền. 
Thề xưa giở đến kim hoàn, 

Của xưa lại giở đến đàn đến hương. 


739 


Sinh càng trông thây càng thương, 


2810. Gan cảng tức tôi ruột cảng xót xa. 


2820. 


Răng : "Tôi trót quá chân ra, 
"Để cho đến nôi trôi hoa giạt bèo. 
“Cùng nhau thê thất đã nhiều, 
"Những điều vàng đá phải điều nói không ! 
"Chưa chăn gối cùng vợ chồng, 
"Lòng nào mà nở dứt lòng cho đang ? 
"Bao nhiêu của mấy ngày đường, 
"Còn tôi tôi một gặp nàng mới thôi !” 
Nỗi thương nói chẳng hết lời, 
Tạ từ sinh mới sụt sùi trở ra. 
Vội về sửa chốn vườn hoa, 
Rước mời viên ngoại ông bà cùng sang. 
Thần hôn chăm giữ lê thường, 
Dưỡng thân thay tấm lòng nàng ngày xưa. 
Định ninh mài lệ chép thơ, 
Cát người tìm tôi đưa tờ nhắn nhe. 
Biết bao công mượn của thuê, 
Lâm Thanh mấy độ đi về đặm khơi. 
- Người một nơi hỏi một nơi, 


2830. Mênh mông nào biết bể trời phương nao ? 


740 


Sinh càng thám thiết khát khao, 
Như nung gan sắt như bào lòng son. 
Ruột tằm ngày một héo hon, 
Tuyết sương ngày một hao mòn mình ve. 


Thân thờ lúc tỉnh lúc mê, 

Máu theo nước mắt hồn lìa chiêm bao. 
Xuân huyên lo sợ xiết. bao, 

Quá ra khi đến thế nào mà hay l 
Vội vàng sắm sửa chọn ngày, 

2840. Duyên Vân sớm đã xe dây cho chàng, 

Người yếu điệu kẻ văn chương, 

Trai tài gái sắc xuân đương vừa thì. 
Tuy rằng vui chứ vu quy, 

Vui này đã cất sầu kia được nào ! 
Khi ăn ở lúc ra vào, 

Càng âu duyên mới càng dào tình xưa. 
Nỗi nàng nhớ đến bao giờ, 

Tuôn châu đòi trận vò tơ trăm vòng. 
Có khi vắng vẻ thư phòng, 

2850. Đốt lò hương giở phím đồng ngảy xưa. 

Bê bài rầu ri tiếng tơ, 

Trầm bay lạt khói gió đưa lay rèm. 
Dường như bên nóc bên thềm, 

Tiếng Kiều đồng vọng bóng xiêm mơ rnàng. 
Bởi lòng tạc đá ghi vàng, 

Tưởng nàng nên lại thấy nàng về đây. 


Những là phiển muộn đêm ngày, 
Xuân thu biết đã đổi thay mấy lần ? 


741 


Chế khoa gặp hội trường văn, 
2860. Vương Eim cùng chiếm bảng xuân một ngày. 
Cửa trời rộng mở đường mây, 
Hoa chào ngõ hạnh hương bay dặm phần. 
Chàng Vương nhớ đến xa gần, 
Sang nhà Chung lão tạ ơn chu tuyển. 
Tình xưa ơn giả nghĩa đền, 
Gia thân lại mới kết duyên Châu Trần. 
Chàng càng nhẹ bước thanh vân, 
Nỗi nàng càng nghĩ xa gần càng thương. 
Ấy ai dặn ngọc thể vàng, 
2870. Bây giờ kim mã ngọc đường với ai ? 
Ngọn bèo chân sóng lạc loài, 
Nghĩ mình vinh hiển thương người lưu ly. 
Vâng ra ngoại nhậm Lâm Trị, 
Quan sơn nghìn dặm thê nhi một đoàn. 
Cảm đường ngày tháng thanh nhàn, 
Sớm khuya tiếng hạc tiếng đàn tiêu đao. 
Phòng xuân trướng rủ hoa đào, 
Nàng Vân nằm bỗng chiêm bao thấy nàng. 
Tỉnh ra mới rỉ cùng chàng, 
2880. Nghe lời chàng củng hai đường tin nghỉ. 
Nọ Lâm Thanh với Lâm Tri, 
Khác nhau một chử hoặc khi có lầm. 
Trong cơ thanh khí tương tầm, 
Ở đây hoặc có giai âm chăng là ? 


742 


2890. 


2900. ' 


2910. 


Thăng đường chàng mới hỏi tra, 
Họ Đô có kẻ lại già thưa lên : 
"Sự này đã ngoại mười niên, 
"Tội đà biết mặt biết tên rành rành. 
"Tú Bà cùng Mã Giám 5inh, 
"Đi mua người ở Bắc Kinh đưa về. 
"Thuý Kiểu tài sắc ai bì, 
"Có nghề đàn lại đủ nghề văn thơ. 
"Kiên trình chẳng phải gan vừa, 
"Liêu mình thế ấy phải lừa thế kia. 
"Phong trần chịu đã ê chế, 
"Dây duyên sau lại gả về Thúc lang. 
"Phải tay vợ cả phủ phàng, 
"Bắt về Vô Tích toan đường bẻ hoa. 
"Dứt mình nàng phải trốn ra, 
'Chẳng may lại gặp một nhà Bạc kia. 
"Phoắt buôn về thoắt bán đi, 
"Mây trôi bèo nổi thiếu gì là nơi ! 
"Bông đâu lại gặp một người, 


"Hơn người trí dũng nghiêng trời uy linh. 


"Trong tay mười vạn tỉnh binh, 


"Kéo về đóng chật một thành Lâm Tri. 


"Tác tơ các tích mọi khi, 
"Oán thì trả oán ân thì trả ân. 
"Đã nên có nghĩa có nhân, 


"Trước sau trọn vẹn xa gần ngợi khen. 


743 


2920. 


2930. 


744 


"Chưa tường được họ được tên, 

"Sự này hỏi Thúc sinh viên mới tường." 
Nghe lời Đô nói rõ ràng, 

Tức thì đệ thiếp mời chàng Thúc sinh. 
Nỗi nàng hỏi hết phân minh, 

Chồng con đâu tá tính đanh là gì ? 
Thúc rằng : "Gặp lúc loạn li, 

"Trong quân tôi hỏi thiếu gì tóc tơ. 
"Đại vương tên Hải họ Từ, 

"Đánh quen trăm trận sức dư muôn người. 
'Gặp nàng thì ở châu Thai, 

"Lạ gì quốc sắc thiên tài phải duyên. 
"Vậy vùng trong bấy nhiêu niên, 
"Làm nên động địa kinh thiên đùng đùng. 
“Đại quân đôn đóng cõi đông, 

"Về sau chẳng biết vân mồng làm sao." 
Nghe tường ngành ngọn tiêu hao, 

Lòng riêng luống những lao đao thẫn thờ. 
Xót thay chiếc lá bơ vơ, 

Kiếp trần biết giũ bao giờ cho xong ? 
Hoa trôi nước chảy xuôi dòng, 

Xót thân chìm nổi đau lòng hợp tan ! 
Lời xưa đã lỗi muôn vàn, 

Mánh hương còn đó phím đàn còn đây. 
Đàn cầm khéo ngẩn ngơ dây, 

Lửa hương biết có kiếp này nửa thôi ? 


Bềnh bồng còn chút xa xôi, 
Định chung sao nỡ ăn ngồi cho an ! 
Rắp mong treo ấn từ quan, 


2940. May sông cũng lội mấy ngàn củng pha. 


Dấn mình trong áng can qua, 
Vào sinh ra tử hoạ là thấy nhau. 
Nghi điều trời thắm vực sâu, 
Bóng chìm tăm cá biết đâu mà nhìn ! 
Những là nấn ná đợi tin, 
Nẵng mưa biết đã mấy phen đổi dời ? 
Năm mây bỗng thấy chiếu trời, 
Khâm ban sắc chỉ đến nơi rành rành. 
Kim thì cải nhậm Nam Bình, 


2950. Chàng Vương cũng cải nhậm thành Phú Dương. 


2960. 


Săm sanh xe ngựa vội vàng, 

Hai nhà cũng thuận một đường phó quan. 
Xây nghe thế giặc đã tan, : 

Sóng êm Phúc Kiến lửa tàn Chiết Giang. 
Được tin Kim mới rủ Vương, 

Tiên đường ta lại tìm nàng sau xưa. 
Hàng Châu đến đó bấy giờ, 

Thật tin hỏi được tóc tơ rành rành. 
Rằng : "Ngày hôm nọ giao bình, 

"Thất cơ Từ đã thu linh trận tiền. 
"Nàng Kiều công cả chăng đền, 

"Lệnh quan lại bắt ép duyên thổ tù. 


745 


“Nàng đã gieo ngọc trầm châu, 

"Sông Tiền Đường đó ấy mỏ hỏng nhan !" 
Thương ôi ! Không hợp mà tan, 

Một nhà vinh hiển riêng oan một nàng ! 
Chiêu hồn thiết vị lê thường, 

Giải oan lập một đàn tràng bên sông. 
Ngọn triều non bạc trùng trùng, 

2970. Vời trông còn tưởng cánh hồng lúc gieo. 

Tình thâm bể thảm lạ điều, 

Nào hồn tỉnh vệ biết theo chốn nào ? 


Cơ duyên đâu bồng lạ sao, 

Giác Duyên đâu bỗng tìm vào đến nơi. 
Trông lên linh vị chữ bài, 

Thất kinh mới hỏi : "Những người đâu ta ? 
"Với nàng thân thích gần xa, 

"Người còn sao bỏng làm ma khóc người ?* 
Nghe tin ngơ ngác rụng rời, 

2980. Xúm quanh kể họ rộn lời hỏi tra : 

"Này chồng này mẹ này cha, 

“Này là em ruột này là em dâu. 
"Thật tin nghe đã bấy lâu, 

"Pháp sư dạy thế sự đâu lạ dường !" 
Sư rằng : "Nhân quả với nàng, 

"Lâm Tri buổi trước, Tiền Đường buổi sau. 


746 


2990. 


3000. 


30109. 


"Khi nào gieo ngọc trầm châu, 

"Đón nhau tôi đã gặp nhau rước về. 
"Cùng nhau nương cửa bồ đề, 

"Tháo am đó cũng gần kẻ chẳng xa. 
“Phật tiên ngày bạc lân la, 

"Đăm đăm nàng cũng nhớ nhà khôn khuây.” 
Nghe tin mở mặt mở mày, 

Mừng nào lại quá mừng này nữa chăng ? 
Tử phen chiếc lá lia rừng, 

Thăm tìm luống những liệu chừng nước mây. 
Rõ ràng hoa rụng hương bay, 

Kiếp sau hoạ thấy kiếp này hẳn thôi. 
Minh dương đôi ngả chắc rồi, 

Còi trần mà lại thấy người Cứu Nguyên !. 
Cùng nhau lạy tạ Giác Duyên, 

Bộ hành một lũ theo liên một khi. 
Bẻ lau vạch cỏ tìm đi, 

Tình thâm luống hãy hồ nghỉ nửa phần. 
Quanh co theo dải giang tân, 

Khỏi rừng lau đã tới sân Phật đường. 
Giác Duyên lên tiếng gọi nàng, 

Buồng trong vội dạo sen vàng bước ra. 
Trông xem đủ mặt một nhà ; 

Xuân già còn tết huyên già còn tươi. 
Hai em phương trưởng hoà hai, 

No chàng Kim đó là người ngày xưa Ì 


747 


3020. 


3030. 


748 


Tưởng bây giờ là bao giờ, 

Rõ ràng mở mắt còn ngờ chiêm bạo ! 
Giọt châu thánh thót quẹn bào, 

Mừng mừng tủi tủi xiết bao là tình ! 
Huyên già lăn gối vật mình, 

Khóc than mình kể sự mình đầu đuôi : 
“Từ con lưu lạc quê người, 

“Bèo trôi sóng vỗ chốc mười lăm năm ! 
“Tính rằng sông nước cát lầm, 

"Kiếp này ai lại còn cầm gặp đây !" 
Ông bà trông mặt cầm tay, 

Dung quang chẳng khác chi ngày bước ra. 
Bấy chây dãi nắng dầu hoa, 

Mười phần xuân có gẩy ba bốn phần. 
Nỗi mừng biết lấy chi cân ? 

Lời tan hợp chuyện xa gần thiếu đâu ! 
Hai em hỏi trước han sau, 

Đứng trông chàng cũng trở sầu làm tươi. 
Quây nhau lạy trước Phật đài, 

Tái sinh trần tạ lòng người từ bị. 
Kiệu hoa giục giã tức thì, 

Vương ông dạy rước cùng về một. nơi. 
Nàng rằng : "Chút phận hoa rơi, 

"Nửa đời nếm trải mọi mùi đắng cay. 
"Tính rằng mặt nước chân mây, 

“Lòng nào còn tưởng có rày nữa không ? 


“Được rày tái thế tương phùng, 
3040. "Khát khao đã thoả tấm lòng lâu nay ! 
"Đã đem mình bỏ am mây, 
“Tuổi này gởi với cỏ cây cũng vừa. 
"Mùi thiên đã bén muối dưa, 
“Màu thiển ăn mặc đã ưa nâu sống, 
"Sự đời đã tát lửa lòng, 
“Còn chen vào chốn bụi hồng làm chỉ † 
"Đở dang nào có hay gì, 
"Đã tụ tu trọn quá thì thì thôi ! 
“Trùng sinh ân năng bể trời, 
3050. "Lồng nào nỡ dứt nghĩa người ra đi ?" 
Ông rằng : "Bỉ thử nhất thì, 
"Tu hành thì cũng phải khi tòng quyền. 
"Phải điều cầu Phật cầu Tiên, 
“Tình kia hiếu nọ ai đến cho đây ? 
“Độ sinh nhờ đức cao dày, 
"Lập am rồi sẽ rước thầy ở chung." 
Nghe lời nàng phải chiều lòng, 
Giả sư giả cảnh đều cùng bước ra. 
Một đoàn về đến quan nha, 
3060. Đoàn viên vội mở tiệc hoa vui vầy. 
Tàng tàng chén cúc dở say, 
Đứng lên Vân mới giải bày một hai. 
Rằng : “Trong tác hợp cơ trời, 
"Hai bên gặp gỡ một lời kết giao. 


749 


"Gặp cơn bình địa ba đào, 
"Vậy đem duyên chị buộc vào cho em. 
"Củng là phận cải duyên kim, 
"Cũng là máu chảy ruột mềm chớ sao ? 
"Những là rày ước mai ao, 
3070. "Mười lăm năm ấy biết bao nhiêu tình Ì 
"Bây giờ gương vỡ lại lành, 
"Khuôn thiêng lừa lọc đã dành có nơi. 
"Còn duyên may lại còn người, 
"Còn vầng trăng bạc còn lời nguyền xưa. 
"Quả mai ba bảy đương vừa, 
"Đào non sớm liệu xe tơ kịp thị !" 
Dứt lời nàng vội gạt ởi : 
"Sự muôn năm cũ kể chi bảy giờ ? 
"Một lời tuy có ước xưa, 
3080. "Xét mình dải gió dầu mưa đã nhiều. 
"Nói càng hổ thẹn trăm chiều, 
"Thà cho ngọn nước thuỷ chiều chảy xuôi 
Chàng răng : "Nói cúng lạ đời, 
"Dấu lòng kia vậy còn lời ãy sao ? 
"Một lời đã trót thâm giao, 
"Dưới dày có đất trên cao có trời Ï 
"Dấu răng vật đổi sao dời, 
"Tử sinh cũng giử lấy lời tử sinh ! 
"Duyên kia có phụ chỉ tình, 
3090. "Mà toan sẻ gánh chung tình làm hai ?” 


750 


Nàng răng : "Gia thất duyên hài, 
“Chút lòng ân ái ai ai củng lòng. 
"Nghĩ răng trong đạo vợ chồng, 

"Hoa thơm phong nhị trăng vòng tròn gương. 
"Chửừ trinh đáng giá nghìn vàng, 
"Đuốc hoa chăng thẹn với chàng mai xưa. 

“Thiếp từ ngộ biến đến giờ, 
"Ong qua bướm lại đâ thừa xấu xa. 
"Bây chảy gió táp mưa sa, 
3100. "Mấy trăng cũng khuyết mấy hoa củng tàn. 
"Còn chỉ là cái hồng nhan, 
“Đã xong thân thế còn toan nồi nào ? 
"Nghỉ mình chẳng hổ mình sao, 
“Dám đem trần cấu dự vào bố kinh ! 
"Đã hay chàng nặng vì tỉnh, 
"Trông hoa đèn chẳng thẹn mình lắm ru ! 
“Từ rày khép cửa phòng thu, 
"Chẳng tu thì cũng là tu mới là ! 
"Chàng dù nghĩ đến gần xa, 
3110. "Đem tình cầm sắt đổi ra cầm cờ, 
TNói chi kết tóc xe tơ, 
"Đã buồn cả một mà dơ cả đời !" 
Chàng rằng : "Khéo nói nên lời, 
"Ma trong lẽ phải có người có ta ! 
"Xưa nay trong đạo đàn bà, 
"Chữ trinh kia củng có ba bảy dường. 


"Có khi biến có khi thường, 
"Œó quyền nào phải một đường chấp kinh. 
“Như nàng lấy hiếu làm trinh, 
3120. "Bụi nào cho đục được mình ấy vay ? 
"Trời còn để có hôm nay, 
"Tan sương ngoài ngõ vén mây giữa trời. 
"Hoa tàn mà lại thêm tươi, 
"Trăng tàn mà lại hơn mười rằm xưa. 
"Œó điều chỉ nữa mà ngờ, 
"Khách qua đường để hững hờ chàng Tiêu !” 
Nghe chàng nói đã hết điều, 
Hai thân thì cũng quyết theo một bài. 
Hết lời khôn lẽ chốt lời, 
3130. Cúi đầu nàng những ngắn dài thở than. 
Nhà vừa mở tiệc đoàn viên, 
Hoa soi ngọn đuốc hồng chen bức là. 
Cùng nhau giao bái một nhà, 
Lễ đà đủ lễ đôi đà đủ đôi. 
Động phòng đìu dặt chén mồi, 
Bâng khuâng duyên mới ngâm ngùi tình xưa. 
Những từ sen ngó đào tơ, 
Mười lăm năm ấy bây giờ là đây ! 
Tình duyên ấy hợp tan này, 
3140. Bi hoan mấy nỗi đêm chẩy trăng cao. 
Canh khuya bức gấm rủ thao, 
Dưới đèn tỏ rạng má đào thêm xuân. 


752 


Tình nhân lại gặp tình nhân, 
Hoa xưa ong củ mấy phân chung tình. 
Nàng rằng : "Phận thiếp đã đành, 
“Có làm chỉ nữa cái mình bẻ đi I 
"Nghĩ chàng nghĩa củ tình ghi, 
“Chiều lòng gọi có xướng tuỳ mảy may. 
“Riêng lòng đã thẹn lắm thay, 
3150. “Cũng đà mặt dạn rmnày đày khó coi I 
"Những là âu yếm vành ngoài, 
"Còn toan mở mặt với người cho qua. 
“Lại như những thói người ta, 
_Vớt hương dưới đất bẻ hoa cuối mùa, 
"Cũng thừa giở duốc bày trò, 
“Còn tình đâu nửa mà thủ đấy thôi ! 
"Người yêu ta xấu với người, 
"Yêu nhau thì lại bằng mười phụ nhau ! 
- Cửa nhà dù tính về sau, 
đị60. "Thì còn em đó lọ cầu chị đây. 

"Chử trinh còn một chút này, 
"Chẳng cầm cho vững lại giày cho tan ! 
"Còn nhiều ân ái chan chan, 

"Hay gì vầy cánh hoa tàn mà chơi ?" 
Chàng rằng : "Gắn bó một lời, 

"Bỗng không cá nước chim trời lỡ nhau. 
"Xót người lưu lạc bấy lâu, 
- Tưởng thể thốt nặng cũng đau đớn nhiều ! 


753 


"Thương nhau sinh tử đã liều, 
3170. "Gặp nhau còn chút bấy nhiêu là tình. 
"Chừng xuân tơ liễu còn xanh, 
"Nghĩ sao chưa thoát khỏi vành ái ân. 
"Gương trong chẳng chút bụi trần, 
"Một lời quyết hẳn muôn phần kính thêm ! 
"Bấy lâu đáy bể mò kim, 
“Là nhiều vàng đá phải tìm trăng hoa ? 
"Ai ngờ lại họp một nhà, 
"Lọ là chăn gối mới ra sắt cầm !" 
Nghe lời sửa áo cài trâm, 
3180. "Khấu đầu lạy tạ cao thâm nghìn trùng. 
: "Tấm thân ngọc trắng gương trong, 
"Là nhờ quân tử khác lòng người ta. 
"Mấy lời tâm phúc ruột rà, 

“Tương tri dường ấy mới là tương trì ! 
"Chở che đùm bọc thiếu gì, 

“Trăm năm danh tiết cũng về đêm nay !” 
Thoát thôi tay lại cầm tay, 

Càng yêu vì nết càng say vì tỉnh. 
Thêm nến giá nối hương bình : 

3190. Cùng nhau lại chuốc chén quỳnh giao hoan. 

Tình xưa lai láng khôn hàn, 

Thong dong lại hỏi ngón đàn ngày xưa. 
Nàng rằng : "Vì mấy đường tơ, 

"Lầm người cho đến bây giờ mới thôi ! 


754 


"Án năn thì sự đã rồi ! 
“Nể lòng người củ vâng lời một phen." 
Phím đàn diu đặt tay tiên, 
Khói trầm cao thấp tiếng huyển gần xa. 
Khúc đâu đầm ấm dương hoà, 
3200. Ấy là hồ điệp hay là Trang sinh. 
Khúc đâu êm ái xuân tình, 
Ấy hồn Thục đế hay mình đỗ quyên ? 
Trông sao châu nhả duềnh quyên, 
Ấm sao hạt ngọc Lam Điền mới đông ! 
Lọt tai nghe suốt năm cung, 
Tiếng nào là chẳng não nùng xôn xao. 
Chàng rằng : "Phổ ấy tay nào, 
Xưa sao sầu thảm nay sao vui vầy ? 
TTẻ vui bởi tại lòng này, 
3210. "Hay là khổ tận đến ngày cam lai ? 
"Củng vì một chút nghề chơi, 
“Đoạn trường tiếng ấy hại người bấy lâu ! 
"Một phen tri kỷ cùng nhau, 
“Cuốn dây từ đấy về sau củng chừa.” 
Chuyện trò chưa cạn tóc tơ, 
Gà đà gáy sáng trời vừa rạng đông. 
Tình riêng chàng lại nói sòng, 
Một nhà ai củng lạ lùng khen lao. 
Cho hay thục nữ chí cao, 
3220. Phải người sớm mận tối đào như ai ? 


755 


Hai tình vẹn vẻ hoà hai, 

Chẳng trong chăn gối củng ngoài cầm thơ. 
Khi chén rượu khi cuộc cờ, 

Khi xem hoa nở khi chờ trăng lên. 
Ba sinh đã phỉ mười nguyền, 

Duyên đôi lứa cũng là duyên bạn bẩy. 
Nhớ lời lập một am mây, 

Khiến người thân tín rước thầy Giác Duyên. 
Đến nơi đóng cửa cài then, 

3230. Rêu chùm kẽ ngách cỏ lên mái nhà. 

Sư đà hái thuốc phương xa, 

Mây bay hạc lánh biết là tìm đâu ? 
Năng vì chút nghĩa bấy lâu, 

Trên am cứ giử hương dầu hôm mai. 
Một nhà phúc lộc gồm hai, 

Nghìn năm dằng đặc quan giai lần lần. 
Thừa gia chẳng hết nàng Vân, 

Một cây củ mộc một sân quế hoè. 
Phong lưu phú quý ai bị, 

3240. Vườn xuân một cửa để bia muôn đời. 

Ngâm hay muôn sự tại trời, 

Trời kia đã bắt làm người có thân. 
Bắt phong trần giải phong trần, 

Cho thanh cao mới được phần thanh cao. 
Có đâu thiên vị người nào, 

Chứ tài chữ mệnh dồi dào cả hai. 


756 


Có tài mà cậy chỉ tài, 
Chữ tài liên với chữ tai một vần. 
Đã mang lấy nghiệp vào thân, 
Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. 
Thiện căn ở tại lòng ta, 
Chử tâm kia mới bằng ba chử tài. 
Lời quê chắp nhặt dông dài, 
3250. Mua vui cũng được một vài trống canh. 


757 


NHÀ XUẤT BẢN VĂN HOÁ - THÔNG TIN 
43 Lò Đúc - Hà Nội 


TỪ ĐIỂN TRUYỆN KIỀU 
ĐÀO DUY ANH 


Chịu trách nhiệm xuất bản 
AN CHƯƠNG 
Chịu trách nhiệm bản thảo 
PHAM NGỌC LUẬT 


Biên tập : ĐẶNG THỊ HUỆ 
Trình bày : NGỌC HUYỆN 
Sửa bản in : NGỌC BÍCH 
Vẽ bia : VŨ ĐÌNH NINH 


In: 1000 cuỏn, khốổ 1 3x19cm tại Xương in NXBNN 
Giấy phép xuất bản số 321 - CXB/2000- VHTLT 
Ín xong và nộp lưu chiếu quý II1/2000 


đất SÁCHP PHÁT HÀNH TẠI 


S FT TẦNG 2 - - §Ố 5 PHỐ ĐINH LÊ 
HÀ NỘI 
Điện thoại: 8261652 


Giá: -79:000dđ 


